SUTTAPITAKE 
KHUDDAKANIKAYE 
VIETNAMESE 





14T“ INTERNATIONAL TIPITAKA 
CHANTING CEREMONY 
BODHGAYA, INDIA 














Dhammagiri Pali 
Ganthamala 


Khuddakanikaye 


Sections: 
Buddhavamsapali 
CariyapItakapall 
Jatakapali - ¡ AND 2 








Suttapitake Khuddakanikaya 
The Pali Text of Chattha Sañgayana in Vietnamese Scrip 


_ Artwork & Design (c) Light of Buddhadharma Foundation 
International 
Eirst Edition: 2018 


Reprinted and donated by: 

The Corporate Body ofthe Buddha Education Foundation, 
11°®Floor, 55 Hang Chow S. Road, Sec. 1 

Taipei, Taiwan R.O.C. 

Printed in Taiwan (This book is not for sale) 


— For Free Distribution 


KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN 


Printed in Taiwan 





DEDICATION 
Homage to the Buddha, Dharma, and Sanghal 


s02 5221926» 


HHereunder the sacred Bodhi Tree, where Bhagavan Buddha 
Shakyamuni brought the blessings of Enlightenment into 
our world, the Mahasangha from eleven countries has 
assembled once again to recite the Tipitaka. The teachings 
we commemorate here were spoken to the Sangha at various 
places in India. They were affirmed by five hundred Arhats 
who assembled at the Satipattana cave in Rajgir a year after the 
Blessed One passed into Parinirvana. Led by Mahakassapa, 
Ananda, and Upali, the noble Arhats, empowered with 
full recall of all they had heard, recited the teachings and 


confirmed them as the true words o£the Tathagata. 


Since this first great council, the Sangha has kept alive the 


memory of the Buddha$s presence and faithfully transmitted 
the Four Noble Truths and the Eightfold Path in all directions. 


From their dedication, four major traditions took form and 


gave rise to eighteen schools. While they emphasized different 


aspects of the teachings, all relied on the Three Jewels 





as the only refuge from the ever-present miseries of Sarvam 
Dukkam. 


Transcending discrimination based on caste and culture, the 
teachings won the support of the Chakravartin King Ashoka, 
who recognized the importance ofthe Dharma and sponsored 
its transmission throughout his vast empire and beyond, to 
Sri Lanka and Myanmar, to Kashmir, to lands beyond the 
Indus, and to Kashgar and Khotan. Through acts of faith and 
through edicts and inscriptions, Ashoka encouraged people of 
all regions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and 


practice the Eightfold Path. 


For centuries, even as empires flourished and passed away, the 
Dharma continued to unfold its blessings ¡in land after land. 
In China, Tibet, and Mongolia; in Korea and Japan, and in 


all parts of Southeast Asia, the grace and balance inspired 


by virtuous action manifested in the shapes of temples and 


stupas, in images ofthe Enlightened Ones, and in depictions of 
the Buddhas great actions in this and previous lives. Through 
the devotion and dedication of countless great beings that 
transmitted the Dharma across the earth, this Aryadesha is 
renowned as the spiritual heart of our world. To this day, the 


pulse of enlightenment still beats within this sacred ground. 





We are fortunate that of all the early Dharma traditions, the 
living lineages of two schools remain: Sarvasftivadin, within 
the Vinaya of the Mahayana traditions, and Theravadin, vital 
today in the Sanghas of Bangladesh, Cambodia, Indonesia, 
India, Laos PDR, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and 
Vietnam. It has long been my dream that these streams of 
Sangha would return to Bodh Gaya after an absence oŸ seven 
hundred years, to bear witness to the Buddhas message of 


harmony and peace. 


Since 2006, the Light of Buddhadharma Foundation 


International has acted as the primary sponsor ofthis gathering 


of the Theravadin Sanghas. Now, in our 13'° anniversary, We 


congratulate all the great Venerable masters and their lay 
devotees for their exemplary commitment to spreading the 
Dharma teachings to many parts of the world. We would 
also like to congratulate the International Mahasangha for 
Organising this ceremony along with the International Tipitaka 
Chanting Council. We are also grateful to the Bodhgaya 
Temple Management Committee and the Government of 
Bihar for their gracious assistance in facilitating this auspicious 
gathering. These ceremonies are a great symbol of World Peace 
and help to free us from the bondage of karma and klesha. We 
have 25 more years to complete the entire 84000 teachings in 
Pali under the Sacred Bodhi Tree. 





We are also grateful to the Corporate Body of the Buddha 
Education Foundation in Taiwan for printing this volume as 
a free gift to all lay devotees. Such noble actions are indeed 
a great cause for all of us to rejoice especially in recognizing 


their generosity to share the teachings for the benefit of all. 


In this chaotic, materialistic world, ruled by self-interest and 
greed, people everywhere can benefit from prayers that wish 
all beings freedom from suffering and freedom from thoughts 
and actions that lead to suffering for self and others. Joined 
together in this most sacred place, the voices of many cultures 
can resound as one, reciting Lord Buddhas words that support 


health and tranquility, easing the force of desire and aggression 


and promoting harmony and balance in these stressful 


times of rapid change. Everywhere, people who become 
disheartened or disillusioned can look for inspiration to the 
Bodhi Tree and the Mahabodhi Temple, our shining stars that 


illuminate the way to peace and harmony. Ít is our great good 
fortune that we, as humble laypersons, have been granted 


the honor of supporting these historic assemblies. They 
manifest the blessings of the Dharma and fill us with hope 
that the merit generated here will encourage the awakening 


of more enlightened beings for the benefit of the earth, the 





environment, and people everywhere. In these turbulent times, 
they remind us that there is no need to continue wandering, 
lost in this samsaric realm. Help is close at hand; the teachings 
that can awaken us are sfill here, and we who understand their 
value must not let them pass away. Ït is our duty to support the 
Sangha and keep these teachings alive through our practice 
and devotion. We pray that we may continue to support these 
ceremonies as they carry significant blessings for the world. 

I am grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this 
opportunity to commemorate the Lord Buddha and honor 
the beauty of his heritage. I thank my daughter Kunzang 
Wangmo, who has coordinated these assemblies over the last 
thirteen years. May the offering of this year printed volume 
of the Khuddakanikaya be received with the great wish 


that these precious teachings continue to be recited by the 


Mahasangha for the benefit of all beings. May the sound of 


the Buddavaccana be loud and heard throughout all realms! 
Sarvam Mangalam 
Tarthang-pa Kunga Gellek Yeshe Dorje 
Tarthang Rinpoche 
Founder of the Bodh Gaya Monlam Chenmo, 
World Peace Ceremony 
Founder, Light of Buddhadharma Foundation International 
June 2018 


www.lbdfi.org 





Note on Pronunciation of Pali 


Pali was a spoken language of northern India in the time of 
Gotama the Buddha. It was written In the Brahmi script In 
India In the time of Emperor Asoka and has been preserved 
In the scripts of the various countries where the language 
has been maintained. In Roman scrIpt, the following set of 
diacrtucal marks 1s used to mdicate the proper 
pronunciation. 


The alphabet consists of forty-one characters: elpht 
vowels, thirty-two consonants and one nasal sound 
(miggahita). 


Vowels: a, ä, 1, 1, u, ũ, e, O 
Consonants: 

Velar: k, kh, g, gh, ñ 

Dalatal: 6; ch„ J.1h„ ñ 
Retroflex: t, th, d, dh, n 
Dental: t, th, d, dh,n 

Labial: p, ph, b, bh, m 
Miscellaneous: y, r, Ì, v, s, h, | 


Nasal sound (miggahita): m 


The vowels a, 1, u are short; 3, ¡, u are long; e and o are 
pronounced short before double consonants: mettä, 
khetta, kottha, sotthi; and long before single consonants: 
deva, senä, loka, odana. 





a 1s pronounced like “4a” In “about; 
ä like “a” In “father; 

11S pronounced like “Ÿ in 'mint); 

1 like “ee” In “see”; 

u 1S pronounced like “ư” in 'put; 
ũ like “oo? In “cool? 


Consonants are pronounced mostly as in English. The 
consonant c 1s pronounced as “ch? in “church'. All the 
aspirated consonants are pronounced with an audible 
expulson of breath following the normal unasprrated 
sound. Therefore th 1s not as In “three” but more like the 
sound ¡n “Thailand”, and ph 1s not as In “photo' but rather 1s 
pronounced “p” accompanied by an expulsion of breath. 


The retroflex consonants, t, th, d, dh, n are pronounced 
with the tip of the tongue turned back; whereas In the 
dental consonants, t, th, d, dh, n it touches the upper front 
teeth. 


The palatal nasal, ñ, 1s the same as the Spanish “ñ, as In 
“señor”. The velar nasal, ñ, is pronounced like “ng” In “singer” 
but occurs only with the other consonants in its proup: ñk, 
ñkh, ñg, ñgh. The pronunciatlon of m 1s similar to ñ but 
Occurs most commonly as a terminal nasalizatlon: “evam 
me sutam”. The Pali v 1s a soft *v? or *w° and | produced with 
the tongue retroflexed, 1s almost a combined “rÏ sound. 


Double consonants are very frequent In Pali and must be 
strictÌy pronounced as long consonants, thus nn 1s like the 
English “nn” in “unnecessary'. 








Khuddhaka Nikãya — Kinh Tiểu Bộ 


Buddhavamsa — Phật Sử 
Cariyäpif{aka —- Hạnh Tạng 
Jãtaka —- Bốn Sanh 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa. 


Tiểu Bộ Kinh 
Buddhavamsa - Phật Sử 


PHẢN GIỚI THIỆU 


Tập kinh Buddhavamsa được xếp vào Tạng Kinh, thuộc Tiểu Bộ. Chú Giải có 
tên là Madhuratthavilasim được thực hiện do công của Ngài Buddhadatta, một trong 
ba vị Chú Giải Sư nổi tiếng sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên (Hai 
vị kia là ngài Buddhaghosa và ngài Dhammapäla). 


Về nội dung, tập kinh Buddhavamsa trình bày quá trình tu tập và chứng đạt quả 
vị Toản Giác của đức Phật Gotama (Cồ Đàm), tức là đức Phật Thích Ca đang được 
chúng ta thờ phượng hiện nay. Tập kinh được bắt đầu với việc đắng Phạm Thiên thỉnh 
cầu đức Phật Gotama thuyết Pháp và giới thiệu sơ lược về quá trình tế độ chúng sanh 
của Ngài từ lúc chuyển vận Pháp Luân cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu đề 
tế độ đức vua cha Suddhodana (Tịnh Phạn). Lúc ấy, ở bờ sông Rohin Ngài đã sử 
dụng thần thông làm hiện ra con đường kinh hành được trang hoàng bằng châu báu ở 
trên không trung. Cũng vào lúc đó, ngài Sãrïputta (Xá-lợi-phất) đang đứng ở núi 
Gijjhakũta (Linh Thứu) tại thành Rãjagaha (Vương X4), tuy khoảng cách rất xa có thể 
lên đến cả ngàn cây số (2) nhưng ngài Sãrïputta vẫn có thể chiêm ngưỡng được đức 
Phật. Kế đó, ngài Sãriputta đã cùng năm trăm vị A-la-hán trong đó có các ngài 
Moggalläna (Mục-kiền-liên), Mahãkassapa (Đại Ca-diếp), Anuruddha, Upäli, Punna 
dùng thần thông bay đến bên đức Phật để hỏi đức Phật về công hạnh nào được thực 
hiện trong quá khứ khiến Ngài có được oai lực cao quý như thế. Bằng trí tuệ hướng về 
các kiếp sông trước đây, đức Phật đã giảng giải về lịch sử của chư Phật nhằm mục 
đích đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 


Chương kế là câu chuyện về đức Bồ Tát Sumedha, tiền thân của đức Phật 
Gotama. Đây là lời giải bày cụ thể về những điều kiện đầu tiên cần phải có của một vị 
Bồ Tát để đạt được sự chú nguyện (vyãkarana) về việc chắc chắn được thành tựu quả 
vị Phật Toản Giác trong ngày vị lai: Trước hết, vị Bồ Tát phải có sự phát nguyện ban 
đầu (abhinThãra), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có hiệu quả khi nào vị Bồ Tát hội đủ 
tám điều kiện: 1/- Bản thân là loài người, 2/- Là người nam thành tựu nam căn, 3/- Có 
chủng tử (có khả năng chứng đắc quả vị A-la-hán trong kiếp sông ấy), 4/- Nhìn thây 
bậc Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật đang còn tại tiền), 5/- Là vị xuất gia (sống đời 
ân sĩ), 6/- Hội đủ đức hạnh (chứng đắc về thiền và thần thông), 7/- Có hành động 
hướng thượng (đến vị Phật đương thời), 8/- Và có lòng ước muốn theo đuổi thực hành 
hạnh nguyện (Chương I: câu kệ 58). Vị Bồ Tát cần phải thể hiện hành động hướng 
thượng (adhikära) đến đức Phật đương thời và được vị Phật ấy chú nguyện (I: 59-69). 
Kế đến, vị Bồ Tát cần quán xét về bản thân (I: 77-§0) và các pháp tu tập cần phải thực 
hành đề đạt đến quả vị Phật cao quý. Trong thời gian dài đăng đăng kế tiếp, trải qua 
không biết là bao nhiêu kiếp sông trôi nôi luân hồi, vị Bồ Tát cần phải đạt đến sự toàn 
hảo về mười pháp (10 pháp ba-la-mật) là: bó thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tân, nhẫn 
nại, chân thật, quyết định, từ ái, và hành xả (I: 115-165). Và mức độ của sự thực hành 


mười pháp này là vị Bồ Tát phải đạt đến sự toàn hảo tối thượng (paramatthapäram]). 
Đơn cử về pháp bố thí, vị Bồ Tát cần phải hoàn thành năm phép đại thí (pañca 
mahãpariccäya) là: bố thí vợ, con, vương quốc, mạng sóng, bộ phận của cơ thẻ. 


Điểm quan trọng cần đề cập đến là thời gian kéo dài trong việc thực hành 10 
pháp này kê từ lúc nhận được sự chú nguyện của vị Phật đầu tiên cho đến khi chứng 
đắc quả vị Toàn Giác. Đơn cử trường hợp đức Phật Gotama: Ngài là vị Bồ Tát hạnh 
Trí Tuệ nên thời gian hành pháp Bồ Tát của Ngài là ngắn nhất (hetthimapariccheda) 
gồm có 4 a-tăng-kỳ (asañkheyya) và 100.000 kiếp (kappa) tính từ thời điểm của đức 
Bồ Tát Sumedha. Còn vị Bồ Tát hạnh Đức Tin thời gian sẽ là § a-tăng-kỳ và 100.000 
kiếp, và vị Bồ Tát hạnh Tỉnh Tắn thời gian sẽ là 16 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 


Như thế, thời gian kéo dài của một kiếp (kappa) sẽ là bao lâu? Trong 
Samyuttanikãya, đức Phật đã cho ví dụ khi giải thích vấn đề này: “ Ví như, này Tỷ- 
kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuân bê dài, một do tuần bề rộng, một đo tuần bề 
cao, không có khe hở, không có lỗ hồng, một táng đá thuần đặc. Rồi một người đến, 
cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tắm vải kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn múi 
đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.” 
Hoặc “Ví như, này Tỷ-kheo, có một thành bằng sắt, dài một do tuân, rộng một đo 
tuân, cao một do tuân, chứa đây hột cải cao như chóp khăn đâu. Một người từ nơi chỗ 
ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột cải. Này Tỷ-kheo, đồng hột cải ấy được làm như 
vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.”[1] Như vậy là khoảng 
thời gian kéo dài của một kiếp. 


Về định nghĩa của từ a-tăng-kỳ (asañkheyya), đa số các tài liệu giải thích đều 
cho trích dẫn ở Tạng Kinh Aguttaranikäya: “Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của 
kiếp (kappassa asankheyyämi) này. Thế nào là bốn? 1/⁄- Khi kiếp chuyển thành, này 
các Tỷ-kheo, thật không dễ gì đề ưóc tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm 
năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi 
kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính như vậy. 
3⁄- Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính có nhiều năm 
như vậy ... như vậy. 4/- Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật 
không dễ gì ước tính ... như vậy. Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp 
này.”[2] Theo định nghĩa này, asankheyya (a-tăng-kỳ) là một đơn vị đo thời gian và 
bốn asaikheyya (a-tăng-kỳ) thành, trụ, hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiếp). 
Theo ngữ cảnh của Buddhavamsa, định nghĩa asankheyya (a-tăng-kỳ) như trên xem 
không được thích hợp lắm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng tôi nghĩ rằng 
asaikheyya có thê là con số đếm theo nghĩa đơn thuần của asaäkheyya là một con số 
rất lớn không thê đếm được.[3] Làm sao đề giải thích 4 asaäkheyya, 8 asankheyya 16 
asaikheyya như đã đề cập ở trên? Chúng tôi sẽ có gắng tìm kiếm lời giải thích trong 
tương lai. Vả lại, chỉ riêng khoảng thời gian kéo dài của 100.000 kiếp (kappa) cũng đủ 


để chúng ta mường tượng ra khoảng thời gian ấy là bao lâu và công hạnh của một vị 
Phật Toàn Giác đối với chúng sanh là như thế nào. 


Trong tập kinh Buddhavamsa (Phật Sử), tên của hai mươi tám vị Phật Toàn 
Giác thuộc thời quá khứ đã được đề cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu của các vị từ 
đức Phật Dipankara, là vị đầu tiên đã ban lời chú nguyện cho đức Bồ Tát Sumedha, 
cho đến đức Phật Gotama tức là Phật Thích Ca gồm các chỉ tiết như sau: Thời điểm 
của vị Phật tính theo kiếp (kappa), tên của vị Phật vào thời kỳ đó, số lần lãnh hội 
(abhisamaya), số lần của các cuộc hội tụ (samãgama). Bản thân đức Bồ Tát vào thời 
kỳ ấy về nguồn gốc xuất thân, tên, phẩm hạnh, hành động thù thắng đã được thực hiện 
đến đức Phật, lời chú nguyện của đức Phật. Chỉ tiết của vị Phật vào thời kỳ ấy gồm có: 
Tên của thành phó, cha và mẹ, thời gian sống tại gia, tên của ba tòa lâu đài, số lượng 
người nữ hầu hạ, tên vợ, tên con trai, bốn điều báo hiệu, phương tiện di chuyền lúc ra 
đi, thời gian hành khô hạnh, Phạm Thiên thỉnh cầu, địa điểm chuyền vận Pháp Luân, 
tên hai vị ty khưu Thinh Văn hàng đầu, tên vị thị giả, tên hai vị tỳ khưu ni Thịnh Văn 
hàng đầu, tên cội Bồ Đề, tên hai vị thí chủ hộ độ hàng đầu, tên hai vị nữ thí chủ hộ độ 
hàng đầu, chiều cao của đức Phật, hào quang, tuổi thọ của đức Phật, Niết Bàn, bảo 
tháp và xá-lợI. 


Cũng cần nói thêm về sự phân loại của kappa (kiếp). Có hai loại kappa 
(kiếp): suñña-kappa (kiếp trông không) tức là kiếp không có đức Phật Toàn Giác, Phật 
Độc Giác, hoặc Chuyển Luân Vương xuất hiện, nghĩa là kiếp không có những nhân 
vật có đức hạnh sanh lên. Và a-suãña-kappa (kiếp không trồng không) là có năm 
hạng: sãra-kappa (có một vị Phật Toàn Giác xuất hiện), manda-kappa (có hai 
...), vara-kappa (có ba ...), sãramanda-kappa (có bôn ...), và bhadda-kappa (có năm vị 
Phật Toàn Giác xuất hiện); nhiều vị Phật hơn nữa trong một kiếp là không có. Thứ tự 
các vị Phật được sắp xếp theo các kappa (kiếp) được trình bày như sau: 


- — Sãramanda-kappa: Bốn vị Phật là Tanhaikara, Medhaikara, Saranaikara, 
và Dipaikara (I) 


- _ Sara-kappa: Một vị Phật là Kondañña (2) 

- — Sãramanda-kappa: Bồn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita (3-6) 
- — Vara-kappa: Ba vị Phật là Anomadassi, Paduma, Narada (7-9) 

- ___ Sãra-kappa: Một vị Phật là Padumuttara (10) 

- — Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, Sujãta (11-12) 

- — Vara-kappa: Ba vị Phật là Piyadassi, Atthadass1, Dhammadassr (13-5) 


- __ Sãra-kappa: Một vị Phật là Siddhattha (16) 


- — Manda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa (17-18) 
- — Sãra-kappa: Một vị Phật là VipassI (19) 
- — Manda-kappa: Hai vị Phật là Sikhi, Vessabhi (20-21) 


- = Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Konägamana, Kassapa, 
Gotama (22-25), và đức Phật Metteyya vảo thời vị lai. 


Về sử liệu của các vị Phật Toàn Giác nảy, có các điểm đáng được lưu ý như 
sau: Các Ngài đều hiện khởi ở Jambudipa (Ấn Độ). Đức Phật Gotama (Thích Ca) của 
chúng ta có nhiều điểm thua sút so với các vị khác: Tuôi thọ ngắn nhất (80 năm), dài 
nhất là 100.000 năm của các vị Dipaikara, Kondañña, Anomadassl, Paduma, 
Padumuttara, Atthadassi, Dhammadasst, Siddhattha, Tissa). Thời gian hành khô hạnh 
dài nhất (6 năm), ngắn nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, Narada, Padumuttara, 
Dhammadassï, Kassapa. Chiều cao, tuổi thọ thời gian sống tại gia, hào quang phát ra 
đều thua sút tất cả các vị khác. Về sự ra đi vĩ đại, trong số 25 vị Phật đã được trình bày 
chi tiết, có sáu vị sử dụng phương tiện voi, sáu vị khác sử dụng phương tiện cỗ xe, 
năm vị có cả đức Phật Gotama sử dụng phương tiện ngựa, bón vị sử dụng phương tiện 
là tòa lâu đải, ba vị sử dụng phương tiện kiệu khiêng, và một vị đi bộ. Về xuất thân, 
chỉ có ba vị Phật xuất thân dòng Bà-la-môn là Kakusandha, Konägamana, Kassapa, 
các vị còn lại đều xuất thân dòng Sát-đé-ly. Các yếu tô khác như là cội cây Giác Ngộ, 
hành động hướng thượng, số lần của các cuộc hội tụ, v.v... đều có sự khác biệt. 


Về hình thức, tập kinh này được thực hiện dựa theo lối trường thi (tương tợ như 
thê Mahã Kãvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều câu kệ (gãthã) hợp thành. Mỗi câu 
kệ được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 päda; thông thường mỗi câu kệ như vậy 
là một câu văn hoàn chỉnh về phương diện văn phạm. 


Về nguyên tác Päli, chúng tôi căn cứ vào văn bản Pali La tỉnh từ Compact Disk 
BUDSIR IV của trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Văn bản của 
Tạng Thái chỉ cho số thứ tự ở đầu các chương và không ghi số thứ tự cho mỗi một câu 
kệ nên có nhiều khó khăn trong việc trích lục. Trong quá trình phiên dịch, chúng tôi 
đã ghi lại số thứ tự căn cứ vào văn bản Päli của hội Pali Text Society (Anh Quốc), 
theo thói quen thường gọi là Tạng Anh. Những đoạn thơ có trong Tạng Thái nhưng 
không thấy ở Tạng Anh sẽ được nhận điện do không có ghi số thứ tự; ngược lại những 
đoạn được thêm vào từ Tạng Anh sẽ được đặt vào dấu ngoặc [ ] và ghi rõ ở phần cước 
chú. Văn bản Buddhavamsa-päli của các xứ quốc giáo như Sri Lanka, Thái Lan, Miễn 
Điện, Cam-pu-chia, Anh có nhiều điểm sai khác về từ ngữ hoặc cấu trúc của một số 
câu kệ do kết quả của việc hiệu đính đã được thực hiện riêng rẽ của mỗi quốc gia 
trong thời gian sau nảy. Sự khác biệt này không làm ành hưởng đến nội dung tổng 
quát của tập kinh. Chúng tôi không trình bày những điểm khác biệt này trong bản dịch 
của chúng tôi. 


Về khía cạnh dịch thuật, có một số điểm cần được nêu lên như sau: Về các thì 
của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành động ở vào thời quá khứ được trình bày ở 
thời hiện tại và một vài hành động ở vào thời vị lai lại được trình bày ở thời quá khứ. 
Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản nghĩ rằng những điểm này dễ dàng nhận diện 
qua ngữ cảnh và không làm xáo trộn ý nghĩa. Một số từ dịch được ghi lại theo lời giải 
thích của Chú Giải. Đa số các phần cước chú đều được căn cứ vào Chú Giải, lời giải 
thích nào của người dịch sẽ được ghi rõ trong ngoặc đơn (ND). Các đơn vị đo lường 
được tính dựa theo tài liệu Thái Lan ƒimayarmukhacủa ngài Mahasamana Chao. 


Về phương thức trình bày, thay vì sắp xếp tập kinh Buddhavamsa thành 28 
chương theo văn bản, chúng tôi đã tách riêng Chương Dẫn Nhập và bắt đầu đánh số 
27 chương kế tiếp theo thứ tự của 25 vị Phật khởi đầu là đức Phật Dĩpañkara cho đến 
đức Phật Gotama (Thích Ca) và hai chương cuối cùng của phần kết thúc. Lý đó của 
việc làm này để số thứ tự của các chương phù hợp với thứ tự xuất hiện của các vị Phật 
hầu giúp cho việc tham khảo được phần thuận tiện. Về việc trình bày tập kinh theo lỗi 
song ngữ, chúng tôi có các dụng ý sau: 1/- Nhấn mạnh cho độc giả thấy được rằng tập 
kinh này được lưu truyền theo hình thức thơ ca và đây là nét phong phú về hình thức 
của nền văn chương truyền khẩu của Phật Giáo. Chúng tôi có tránh việc tạo nên ngộ 
nhận trong sự thâu thập kiến thức Phật Giáo của quý vị. 2/- Giúp cho độc giả người 
Việt có được văn bản Pãli để tham khảo lúc cần thiết, đồng thời cũng thuận tiện cho 
quý độc giả dễ dàng kiểm tra lại chất lượng của lời dịch Việt. Chúng tôi đã ghi lại các 
câu kệ thơ Pali bằng dạng chữ nghiêng xen kẽ với lời dịch Việt theo lối văn xuôi bằng 
dạng chữ đứng; mỗi câu kệ Päli tương đương với hai hoặc ba dòng văn Việt được 
trình bày thành từng đoạn tách biệt. Hầu hết các câu văn nói khi được dịch sang tiếng 
Việt được trình bày bằng dạng chữ nghiêng đề dễ phân biệt. 


Cũng cần nói thêm về mục đích của chúng tôi trong khi nghiên cứu tải liệu này 
nhằm rèn luyện kiến thức Pãli của cá nhân, chú trọng về việc tìm hiểu ý nghĩa và cấu 
trúc văn phạm Päli ở thê loại gãthã (kệ thơ). Vì lý đo này, lời văn tiếng Việt được có ý 
ghi lại rất gần với nguyên tác nhằm thuận tiện cho việc kiểm tra ôn luyện của cá nhân, 
đồng thời có thể giảm bớt phần nảo khó nhọc cho quý độc giả có đồng sở thích nghiên 
cứu và học hỏi lời Phật dạy qua văn bản gốc. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng lời 
văn tiếng Việt cũng tạm đủ phần trong sáng ngõ hầu giúp cho quý độc giả phố thông 
hiểu được nội dung của tập kinh. Do thời gian của chúng tôi rất hạn hẹp nên thời gian 
đầu tư cho công việc ghỉ lại tiếng Việt của tài liệu này rất hạn chế, vì thế không tránh 
khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong quý độc giả niệm tình hÿỷ xả. Mọi sự góp ý 


phê bình xin email về: đinđa(®w.washingfon.edu 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự sách tấn và ủng hộ của 
quý vị Phật Tử hữu ân: Dr. Bình Anson, gia đình Chú Lương Xuân Lộc, gđ. Phạm 
Trọng Độ, gổđ. Lý Hoàng Anh, Cô Tư Khánh Huy và nhóm Phật Tử hải ngoại, Bà Ba 


Diệu Đài, Cô Diệu Bình (Sáu Dép) và các con cháu, gđ. Trương Tuyết Anh, Chú 
Nguyễn Hữu Danh, Cô Nguyễn Ngọc Vivian, Cô Kim Leung, Phật tử Ngọc Ngân, 
v.v... Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát cũng như hộ trì Tam Bảo. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì chùa Sri Jayawardhanaramaya, 
Colombo, Tích Lan, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu 
học và nghiên cứu Phật Pháp thời gian qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong ánh hào quang của 
Chánh Pháp. 


Colormbo, ngày 27 tháng 12 năm 2005 
Tỳ khưu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 


-ooOoo- 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa 


Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A — la - hán, đắng Chánh Biến Tri ! 


Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


1. Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati chúa tế của thế gian đã chấp tay thỉnh cầu đức 
Phật rằng: “Ở đây có những chúng sanh có bản chất ít bị ô nhiễm,LÌ xin Ngài hãy vì 
lòng bi mẫn thuyết giảng Giáo Pháp đến hạng chúng sanh này. 


2. Ngài là vị đã thành tựu toàn vẹn trí tuệ và đức hạnh (Minh Hạnh Túc) như thể ấy, 
là đẳng Quang Minh có thân mạng cuối cùng, là đức Như Lai không người sánh kịp; 
lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh đã sanh khởi đến Ngài.” 


3. (Đức Phật đã quán rằng:) “Bởi vì chư thiên và đám người này không biết được đức 
Phật đáng Tối Thượng Nhân này là như thế nào, (không biết được) năng lực của thần 
thông và năng lực của trí tuệ là như thế nào, (không biết được) Phật lực của đẳng tế 
độ chúng sanh là như thế nào. 


4. Bởi vì chư thiên và đám người này không biết được đức Phật đắng Ti Thượng 
Nhân này là như thế nây, (không biết được) năng lực của thân thông và năng lực của 
trí tuệ là như thế nây, (không biết được) Phật lực của đẳng tế độ chúng sanh là như 
thế nây. 


5. Như vậy, ta sẽ thị hiện Phật lực tối thượng. Ta sẽ làm hiện ra con đường kinh hành 
được trang hoàng bằng châu báu ở trên không trung.” 


6. Chư thiên thuộc địa cầu, thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương, thuộc cõi Đạo Lợi, thuộc 
cõi Dạ Ma, thuộc cði Đâu Suất, thuộc cõi Hóa Lạc Thiên, thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại, 
luôn cả đoàn tùy tùng của đắng Brahma nữa cũng hoan hỷ và đã tạo nên tiếng hò reo 
vang dội. 


7. Khi ấy, sau khi chứng kiến điều kỳ diệu phi thường, quả địa cầu cùng với các cõi 
trời đã được chiếu sáng, các khoảng không gian bao la ở giữa các cõi thế giới không 
còn bị bao trùm, và bóng tối đen dầy đặc đã bị tiêu tan. 


8. Ánh sáng chói lọi rực rỡ đã hiện ra bên dưới, bên trên, chiều ngang, và chiều dọc ở 
giữa các hạng thiên nhân, càn-thát-bà, nhân loại, và quỷ sứ ở cả hai nơi: ở thế gian này 
và ở thế giới khác. 


9. Được chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc Đạo Sư, đắng Tối Thượng của chúng 
sanh, nhà Lãnh Đạo không al vượt trội, vị có đại oai lực, có trăm tướng mạo về phước 
báu đã thị hiện điều kỳ diệu phi thường. 


10. Khi được thỉnh cầu bởi vị thiên nhân cao quý, bậc Hữu Nhãn ấy, đắng Tối 
Thượng Nhân, vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi quản xét về điều lợi ích đã làm hiện ra 


10 


con đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và được thực hiện bằng tất cả các loại 
châu báu. 


11. Đức Thế Tôn đã thuần thục về ba điều kỳ diệu là: thần thông, tài thuyết giảng, và 
sự giáo hóa. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã làm hiện ra con đường kinh hành được hoản 
thành khéo léo và đã được thực hiện bằng tất cả các loại châu báu. 


12. Ở tại mười ngàn thế giới, Ngài đã thị hiện theo tuần tự những con đường kinh 
hành làm bằng châu báu giống như các cột trụ ở ngọn núi Sineru tôi thắng. 


13. Sau khi vượt qua mười ngàn thế giới, đắng Chiến Thắng đã tạo ra con đường kinh 
hành làm toàn bằng vàng ở bên cạnh con đường kinh hành làm bằng châu báu. 


14. Cả hai con đường đều tương đương, được lót nền bằng vàng miếng. Các lan can 
đều toàn bằng vàng đã được thực hiện ở cả hai bên. 


15. Được thực hiện bằng các loại châu báu, được rải rắc lớp cát là ngọc ma-ni và 
ngọc trai, con đường chiếu sáng khắp cả các phương giống như ánh mặt trời đã mọc 
lên. 


16. Trong việc đi kinh hành Ấy, bậc Toản Giác, đắng Chiến Thắng sáng suốt rực rỡ 
với ba mươi hai tướng trạng cao quý, đã đi kinh hành ở con đường kinh hành. 


17. Tất cả chư thiên đã tụ hội lại rải rắc xuống bông hoa Mạn-đả-la, hoa sen, hoa san 
hô thuộc cõi trời (tán thán) về việc đi kinh hành (của đức Phật). 


18. Hội chúng chư thiên thuộc mười ngàn thế giới đã hoan hỷ chiêm ngưỡng đức Phật. 
Trong lúc kính lễ, họ hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, quỳ mọp người xuống. 


19. Chư thiên ở cõi Đạo Lợi, cõi Dạ Ma, luôn cả cõi Đầu Suất, chư thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên và chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại chiêm ngưỡng vị Lãnh Đạo Thế Gian 
với tâm phần khởi hân hoan. 


20. Cùng với chư thiên, các hạng Càn-thát-bà, nhân loại, quỷ sứ, các loài rồng, thiên 
điều, luôn cả loài Kim-si-điều,P! nhìn thây đẳng tế độ chúng sanh có lòng bi mẫn ấy 
giống như mặt trăng tròn đã mọc lên ở ngay trên bầu trời. 


21. Chư thiên ở các cõi Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, và Vô 
Tưởng Thiên với trang phục bằng vải vóc vô cùng tỉnh khiết thanh bạch đứng chắp 
tay. 


22. Hơn nữa, các vị còn rắc xuống bông hoa Mạn-đà-la năm màu được trộn lẫn với 
bột phân gỗ đàn hương và vung vẫy các tắm vải ở trên không trung (ca ngợi rằng): 
“Ôi Đắng Chiến Thắng, bậc có lòng bỉ mẫn tế độ chúng sanh. 


II 


23. Ngài là vị thây, là ngọn cờ, là biểu hiện, là trụ cột của chúng sanh, là nơi chỗn 
nâng đỡ, là ngọn đèn (là hòn đảo), là bậc tối thượng của loài hai chân.” 


24. (Với vẻ) hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, chư thiên có đại thần lực thuộc mười ngàn 
thế giới vây quanh lại tỏ sự tôn kính. 


25. Với tâm tư hớn hở tín thành, các thiên nhân và các tiên nữ cúng dường những 
bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu. 


26. (Được) tín thành, có tâm tư hớn hở, hội chúng chư thiên chiêm ngưỡng vị ấy và 
cúng đường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu (tán thán rằng): 


21. “Ôi thật là điều kỳ diệu, phi thường, khiến lông dựng đứng ở trên thế gian! Điều 
kỳ diệu khiến lông dựng đứng giống như việc này trước đây chưa từng xảy ra!" 


28. Sau khi nhìn thấy điều kỳ điệu ở trên bầu trời, các thiên nhân ấy đã ngồi xuống ở 
cung điện của chính mỗi một vị và nở nụ cười vang vang. 


29. Các vị ngự ở không trung và ngự ở trên đất liền, các vị ngự ở các ngọn cỏ và 
đường đi chắp tay lên nghiêng mình kính lễ (với vẻ) hớn hở, mừng rỡ, vui sướng. 


30. Ngay cả các loài rồng trường thọ có phước báu và đại thần lực cũng vui sướng lễ 
bái và cúng dường đến bậc Tối Thượng Nhân. 


31. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các vị xướng lên những bài đồng ca 
ở khoảng không gian trên bầu trời và trình tấu những chiếc trồng da. 


32. Sau khi nhìn thây điều kỳ diệu ở trên bầu trời, nhiều vị cũng đã biểu diễn các tù 
và vỏ ốc, có các phèng la nữa, và luôn cả những chiếc trống con ở trên không trung 
(tán thán rằng): 


33. “Quả nhiên, điều phi thường khiến lông dựng đứng đã sanh khởi đến chúng ta 
ngày hôm nay. Chúng ta đạt được sự thành tựu lợi ích bên vững. Thời điểm của chúng 
ta đã đến rồi.” 


34. Khi nghe rằng: “Đức Phật” niềm phỉ lạc đã tức thời sanh khởi đến các vị Ấy. Họ 
đã đứng yên, chắp tay, thốt lên rằng: “Đức Phật! Đức Phật!” 


35. Và ở trên không trung, nhiều hạng chúng sanh chắp tay, thốt lên lời tán thán, ca 
ngợi, cô vũ, reo hò. 


36. Các vị ca hát, hò hét, tấu nhạc, vỗ tay, và nhảy múa. Hơn nữa, các vị còn rắc 
xuống bông hoa ngũ sắc, bông hoa Mạn-đà-la được trộn lẫn với bột phấn gỗ đàn 
hương (tán đương rằng): 


12 


31. “Hỡi đắng Đại Hùng, giống như dấu hiệu bánh xe ở hai bàn chân của Ngài là 
được tô điểm với ngọn cờ, lưỡi tâm sét, huy hiệu, hộp bột phần, và gậy móc câu. 


3§. Không có ai tương đương về dáng vóc, về giới, về định, về tuệ. Ngài tương đương 
với các bậc không thể sánh bằng về sự giải thoát và về việc chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


39. Sức mạnh tự nhiên trong cơ thể của Ngài là sức mạnh của mười con voi. Không 
ai sánh bằng Ngài về năng lực thân thông trong việc chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp. 


40. Các vị hãy kính lễ bậc Đại Hiên Triết, đẳng Từ Bi, vị Chúa Tế Thế Gian đã được 
thành tựu tất cả các đức hạnh và đã đạt được toàn bộ các yếu tó như thế ấy. 


41. Ngài xứng đáng tất cả các sự tôn kính, ca tụng, đảnh lễ, tán dương, lễ bái, và cúng 
đường. 


42. Bạch đẳng Đại Hùng, bất cứ những ai nên được đảnh lễ, những ai xứng đáng sự 
đảnh lễ ở trên thế gian, Ngài là vị đứng đâu tất cả. Người bằng Ngài không có.” 


43. VỊ Sãriputta có đại trí tuệ, thông thạo về định và thiền, chiêm ngưỡng đắng Lãnh 
Đạo Thế Gian dầu đang đứng ở núi Gijjhakũta (Linh Thứu).! 


44. Vị ấy nhìn thấy đắng Nhân Ngưu trông giống như cây SZ/ã chúa nở hoa đều khắp, 
tương tợ như mặt trăng ở trên bầu trời, y như là mặt trời lúc chính ngọ. 


45. Vị ấy nhìn thấy đắng Lãnh Đạo sáng suốt, rực rỡ ánh sáng hào quang trông giống 
như cây trụ đèn đang cháy rực, tương tợ như mặt trời hừng đông đã ló dạng. 


46. Sãriputta đã tức thời tựu hội lại năm trăm vị tỳ khưu là những vị có các lậu hoặc 
đã tận, không còn ô nhiễm, có các phận sự đã được hoàn thành như thế ấy (nói rằng): 


41. “Đức Phật đã làm hiện rõ điều kỳ diệu tên là 'Sự phô bày thế giới. ` Chúng ta 
cũng sẽ đi đến nơi ấy và chúng ta sẽ đánh lễ đẳng Chiến Thắng. 


48. Hãy đến, tắt cả chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ hỏi đẳng Chiến Thắng. Chúng ta sẽ 
xua tan môi hoài nghỉ sau khi nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thể Gian." 


49. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay!” các vị thông thái Ấy, có các căn được hộ trì, đã 
cằm lấy y và bình bát rồi mau chóng đi đến. 


50. Cùng với các vị Lậu Tận đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, không 
còn ô nhiễm, bậc đại trí tuệ Sãriputta đã đi đến bằng thần thông. 


51. Được tháp tùng bởi các vị tỳ khưu ấy, vị có hội chúng đông Sãriputta đã đi đến 
bằng thần thông, trông như vị thiên nhân đang chói sáng ở trên không trung. 


13 


52. Sau khi ngăn lại tiếng tằng hắng và sự khit mũi, các vị có đức hạnh đã tiến đến 
gần bậc Toàn Giác với sự kính cân, thận trọng. 


53. Sau khi đến gần, các vị nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc tự mình chứng 
ngộ, vị sáng suốt, đã ngự lên ở trên không trung trông tợ như mặt trăng ở trên bầu trời. 


54. Các vị nhìn thây đâng Lãnh Đạo Thế Gian tương tợ như là cây trụ đèn đang cháy 
rực, như là tia chớp ở trên không trung, như là mặt trời lúc chính ngọ. 


55. Toàn bộ năm trăm vị tỳ khưu nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian giống như là hồ 
nước sâu thăm không bị chao động, như là đóa hoa sen đang nở rộ. 


56. Hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, các vị đã chắp tay lên và trong lúc kính lễ các vị quỳ 
xuống ở đấu hiệu bánh xe (nơi bàn chân) của bậc Đạo Sư. 


57. VỊ có đại trí tuệ Sariputta, thiện xảo về định và thiền, được xem như tương đương 
với loài hoa Koranda, đảnh lễ đắng Lãnh Đạo Thế Gian. 


58. VỊ có đại thần lực Mogøallana, vang động như là đấm mây đen, được xem như 
tương đương với đóa sen xanh, là không ai sánh bằng về năng lực thần thông. 


59. Còn vị trưởng lão Mahakassapa tương tợ vàng tinh luyện, được công nhận là vị 
đứng đầu trong đức hạnh đầu-đà, được (chư thiên và nhân loại) tán đương, đã được 
bậc Đạo Sư khen ngợi. 


60. Đứng đầu trong số các vị có thiên nhãn là Anuruddha, có đồ chúng đông đảo, 
hạng nhất trong hàng quyến thuộc của đức Thế Tôn, đang đứng không xa. 


61. Upaäli là vị rành rẽ về sự phạm tội, về sự không phạm tội, về việc sám hối tội, 
được công nhận là vị đứng đầu về Luật, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 


62. Vị ấn sĩ con trai của bà Mantãnï, phân tích ý nghĩa vi tế và bén nhạy, đứng đầu 
các vị Pháp sư, có đồ chúng, được nỗi tiếng với tên là Punna.!l 


63. Biết được tâm của các vị ấy, đẳng Mâu Ni là vị thiện xảo về sự so sánh, là đắng 
Đại Hùng, là vị dứt trừ sự nghi hoặc, đã thuyết giảng về đức hạnh của bản thân: 


64. “Có bốn điều không thể tính đếm được và không biết được điểm tận cùng của các 
điều ấy: Tập hợp các chúng sanh, bầu không gian, các cõi thế giới vô biên, trí tuệ vô 
lượng của chư Phật; những điều này là không thể biết rõ. 


65. Có phải sự biến hóa thân thông của ta là điều kỳ diệu ở thế gian? Còn có nhiễu 
sự việc khác nữa là kỳ diệu, phi thường, khiến lông dựng đứng. 


66. Vào lúc ta ở tại cung trời Đấu Suất, khi ấy ta có tên là Santusita. Các vị thuộc 
mười ngàn thế giới đã tụ hội lại chắp tay thỉnh câu ta rằng: 


14 


67. 'Hỡi bậc Đại Hùng, giờ là thời điểm của Ngài. Hãy sanh vào bụng mẹ. Trong khi 
giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, Ngài sẽ giác ngộ đạo lộ Bát Tủ. ° 


68. Lúc ta hạ sanh vào bụng (mẹ) sau khi đã mạng chung từ cõi trời Đầu Suất, khi ấy 
mười ngàn thế giới và quả đất rúng động. 


69. Khi ta rời khỏi bụng mẹ với sự giác tỉnh, mười ngàn thế giới đã rúng động, thốt 
lên tiếng' Lành thay!" 


70. Không gì sánh bằng việc nhập thai của ta. Từ việc sanh ra, trong việc ra đi cao 
cả, trong việc tự mình giác ngộ, và trong việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp, ta là 
vị đứng đâu.” 


71. (Chư thiên đã thốt lên rằng): “Ôi Tính chất vĩ đại về đức hạnh của chư Phật là 
điều kỳ diệu ở trên đời!” Khi ấy, mười ngàn thế giới đã rúng động sáu cách.Ì Và có 
ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện. Là điêu phi thường khiến lông dựng đứng! 


72. Và vào khoảng thời gian ấy, trong lúc hiện ra cho thế gian luôn cả chư thiên 
chiêm ngưỡng, đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng của thế gian, đắng Nhân Ngưu, bậc 
Chiến Thắng đã đi kinh hành bằng thần thông. 


73. Ngay trong lúc đang đi kinh hành ở đường kinh hành, đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
đã thuyết giảng. Như thể (đang đi) ở trên con đường kinh hành (có chiều dài) bốn 
cánh tay, Ngài không quay ngược trở lại (khi đang) ở vào khoảng giữa (con đường).!8l 


74. Sariputta, là vị có đại trí tuệ, thiện xảo về định và thiền, đã đạt đến sự toàn hảo về 
trí tuệ, hỏi bậc Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


15. “Bạch đáng Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu, lời phát nguyện của Ngài là như thể 
nào? Bạch đẳng Sáng Suốt, sự giác ngộ tôi thượng đã được Ngài mong mỏi vào thời 
gian nào? 


76. Bồ thí, (rì) giới, xuất ly, trí tuệ, tỉnh tấn là như thế nào? Nhẫn nại, chân thật, 
quyết định, từ ái, hành xả là như thế nào? 


T1. Bạch đẳng Lãnh Đạo thế gian sáng suối, theo Ngài mười pháp toàn hảo là như 
thế nào? Thế nào là pháp toàn hảo bậc trên được tròn đủ? Thế nào là pháp toàn hảo 
bậc tối thượng?” 


78. Được vị ấy hỏi, Ngài đã trả lời với giọng nói ngọt ngào (như giọng hót) của loài 
chim Karavika (ca-lăng-tằn-già) làm mát mẻ con tim, làm hoan hỷ thế gian luôn cả 
chư thiên. 


15 


79. Bằng trí tuệ hướng về các kiếp sông trước đây, Ngài đã giảng giải về Pháp đã 
được chư Phật quá khứ là các đắng Chiến Thắng thuyết giảng, về lịch sử đã được 
truyền thừa theo tuần tự chư Phật, là điều lợi ích cho thế gian luôn cả chư thiên. 


80. (Đức Phật đã nói rằng:) “(Lịch sử ấy) là điều làm sanh lên niềm hoan hỷ vui 
mừng, là sự nhồ lên mũi tên sâu muộn, là việc thành tựu tất cả các sự chứng đạt, các 
ngươi hãy chú tâm lắng nghe ta. 

§1. (Lịch sử ấy) là điều làm tiêu tan các sự đắm say, là sự xua đi các nổi buôn râu, là 
việc hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, là đạo lộ tiêu diệt tắt cả khổ đau, các ngươi hãy 
nghiêm trang theo dõi.” 


Dứt Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu. 


--0oOoO-- 


Phần Nói về Sumedha 


1. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, có thành phó tên Amara là đáng 
nhìn, xinh xắn. 


2. (Thành phố này) đồi dào thức ăn nước uống và nhộn nhịp với mười loại âm thanh 
như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trồng, tiếng tù và vỏ óc, tiếng xe cộ, và còn được giới 
thiệu về thức ăn nước uống: “Xin hãy nhai, xin hãy uống.” 


3. Thành phố được đầy đủ về mọi yếu tố và thành tựu tất cả hoạt động về nghề nghiệp, 
có đầy đủ bảy loại châu báu, đông đảo với đủ hạng người, thịnh vượng tợ như thành 
phố của chư thiên, là nơi cư ngụ của những người có được thiện nghiệp. 


4. VỊ Bà-la-môn tên Sumedha ở thành phó Amaravati là có được nhiều &o/¡ tiền tích 
lũy, có dồi dào về tài sản và lúa gạo. 


5. Là vị chuyên về phúng tụng, nắm vững chú thuật, thông thạo ba bộ Vệ Đà, đã đạt 
đến sự toàn hảo về khoa tướng số, về truyền thuyết, và về phận sự chánh yếu. 


6. Khi ấy, sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vắng ta đã suy nghĩ như vây: “Sự đái sanh, 
sự tiêu hoại của xác thân là khổ. Sự mê mờ, sự chết, sự đây đọa của sự giả là khổ. 


7. Và trong khi luôn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái bệnh hoạn, ta sẽ 
tâm câu sự không già, sự không chết, sự an ổn, Niết Bàn. 


§. Hay là ta nên từ bỏ tắm thân hôi thối chất chứa đây các loại chất phế thải này và 
trở thành người không vướng bận, không mong câu? 


l6 


9. Đạo lộ ấy là có và sẽ xuất hiện. Đạo lộ ấy không thể không có gốc gác. Ta sẽ tẩm 
câu đạo lộ ấy đề hoàn toàn giải thoát khỏi hữu. 


10. Cũng giống như khi khổ đau được tìm thấy thì điều gọi là an lạc cũng được tìm 
thấy, tương tợ như thế khi hữu được tìm thấy thì phi hữu cũng là điều nên được mong 
mỏi. 


11. Cũng giống nhự khi sự nóng được tìm thấy thì điều khác là sự lạnh cũng được tìm 
thấy, tương tợ như thế khi ba loại lửa (tham, sân, si) được tìm thấy thì Niết Bàn cũng 
là điều nên được mong mỏi. 


12. Cũng giống như khi điều ác được tìm thấy thì điều thiện cũng được tìm thấy, 
tương tợ y như thế khi sanh được tìm thấy thì vô sanh cũng là điều nên được mong 
mỏi. 

13. Giống như người bị dính phần nhìn thấy hỗ nước đây mà không tìm đến hỗ nước 
ấy, thì việc sai trái ấy không phải là của hỗ nước. 


14. Tương tợ như vậy, khi hô nước Bất Tử được tìm thấy cho việc gột rửa bợn nhơ 
phiển não, người không tìm đến hô nước ấy thì điều sai trái không phải là của hỗ 
nước Bất Tử. 


15. Giống như người bị vây hãm xung quanh bởi những kẻ đối nghịch, khi con đường 
thoát ra được tìm thấy, người ấy không tấu thoát thì việc sai trái ấy không phải là của 
con đường. 


16. Tương tợ như vậy, người bị vây hãm toàn diện bởi phiền não, khi đạo lộ thánh 
thiện được tìm thấy, người không chịu tìm đến đạo lộ ấy thì điều sai trái không phải là 
của đạo lộ thánh thiện. 


17. Cũng giống như người bị bệnh, khi vị thầy thuốc được tìm thấy, người không để 
cho (vị thây thuốc) chữa trị căn bệnh ấy thì việc sai trái ấy không phải là của vị thấy 
thuốc. 


18. Tương tợ như vậy, người bị khổ đau, bị hành hạ toàn diện bởi những căn bệnh 
phiển não (nhưng) không chịu tìm đến vị thây thì điều sai trái ấy không phải là của vị 
thây hướng dẫn. 


19. Cũng giống như người sau khi rú bỏ thây chết ghê tởm vướng ở cổ có thể đạt đến 
an lạc, sống tự tại, theo ý muốn. 


20. Tương tợ y như thế, sau khi từ bỏ tắm thân hôi thối tập hợp đủ loại chất phế thải 
này, ta có thể trở thành người không vướng bận, không mong cẩu. 


17 


21. Giống như những người nam hoặc nữ sau khi thải bỏ phần ở nhà tiêu rồi ra đi 
không vướng bận, không mong cầu. 


22. Tương tợ y như thể, sau khi từ bỏ tâm thân được chất chứa đủ loại phế thải này ta 
sẽ ra đi giống như người sau khi đã đi tiêu thì (rời khỏi) nhà xi. 
23. Cũng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuyên cũ kỹ, rã rời, có sự 


rò rỉ nước, thì ra đi không còn vướng bận, không mong cáu. 


24. Tương tợ y như thế, sau khi từ bỏ tâm thân có chín khiếu thường xuyên tiết ra 
chất dơ này, ta sẽ ra đi giống như những chủ nhân quăng bỏ con thuyễn đã bị võ tan. 


25. Giống như người mang theo hàng hóa đi cùng bọn trộm cướp, sau khi nhận thấy 
nỗi lo sợ bởi việc cướp giật hàng hóa, liền tách biệt ra đi. 
26. Tương tợ y như thế, thân này được ví tương đương với kẻ cướp lớn, ta sẽ chối bỏ 


thân này và ra i, thoát khỏi nổi sợ hãi về việc bị cướp đoạt thiện pháp.” 


27. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã bó thí của cải hàng trăm ko//!?l đến những người 
có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa rồi đã đi đến Hy-mã-lạp sơn. 


28. Ở không xa Hy-mã-lạp sơn, có ngọn núi tên Dhammaka là khu ẩn cư khéo được 
tạo lập dành cho ta có ngôi nhà lá khéo được xây dựng.PH 





29. Nơi ấy ta đã tạo ra đường kinh hành không phạm vào năm điều sai trái.!?Ì Ta đã 
đạt được năng lực của thắng trí hội đủ tám đức tính.L8l 











30. Ở nơi ấy ta đã quăng bỏ tắm vải choàng liên quan đến chín điều sai trái.!Ì Ta đã 
mặc y phục vỏ cây có được mười hai đức tính.F5I 

31. Ta đã từ bỏ ngôi nhà lá dính líu tám điều sai trái.6l Ta đi đến ngụ ở gốc cây có 
được mười đức tính.FTI 


32. Ta đã hoàn toàn từ bỏ mễ cóc đã được gieo đã được trồng. Ta đã thọ dụng trái cây 
rơi rụng được hội đủ vô số đức tính. 


33. Tại nơi Ấy, ta đã ra sức nỗ lực trong việc ngôi, đứng, đi kinh hành. Ta đã đạt được 
năng lực của thắng trí trong thời gian bảy ngày. 


34. Như thế, khi ta đạt được sự thành tựu (năm thắng trí, ngũ thông) và trở nên tự tại 
trong pháp tu tập (của đạo sĩ), thì đắng Chiến Thắng tên Dĩpaikara, vị Lãnh Đạo Thế 
Gian, đã hiện khởi. 


35. Đắm chìm trong sự thỏa thích của thiền, ta đã không chứng kiến bốn điều báo 
hiệu về sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ, và thuyết giảng Giáo Pháp. 


18 


36. (Những người dân) ở khu vực biên địa, sau khi thỉnh mời đức Như Lai, đã dọn 
sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài với tâm trí hớn hở. 


37. Vào lúc bấy giờ, sau khi rời khỏi khu ân cư của bản thân, ta, khi ấy, vừa đi ở trên 
không trung vừa chỉnh lại bộ y phục bằng vỏ cây. 


38. Nhìn thấy dân chúng tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, ta 
đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi người rằng: 


39. “Đông đảo dân chúng được hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, tràn ngập niềm phần 
khởi. Đạo lộ, con đường, lỗi đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ cho ai vậy?” 


40. Được ta hỏi, họ đã đáp rằng: “Đức Phật, bậc Tối Thượng ở thế gian, đáng Chiến 
Ti hẳng, vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dipankara đã hiện khởi. Đạo lộ, con đường, lỗi 
đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ cho vị ấy.” 


41. Khi nghe rằng: “Đức Phật,” pháp hỷ đã sanh khởi đến ta ngay lập tức. Ta đã bày 
tỏ tâm hoan hỷ, thốt lên rằng: “Đức Phật! Đức Phật!” 


42. Đứng tại nơi ấy, với tâm trí phấn chấn, hớn hở, ta đã suy nghĩ: “7z sẽ gieo các 
nhân lành ở nơi đây (đức Phật). Đương nhiên chớ để thời khắc trôi đi” (rồi nói rằng): 
43. “Nếu các người dọn sạch sẽ vì đức Phật. Xin các người hãy nhường cho tôi một 


khu vực. Tôi cũng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lôi đi, ngõ vào.” 


44. Rồi họ đã nhường cho ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực. Khi ấy, ta làm 
sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến “Đức Phật! Đức Phật!" 


45. Khi khu vực của ta còn chưa hoàn tất, bậc Đại Hiền Triết, đắng Chiến Thắng 
Dipaikara, cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận không còn ô nhiễm có sáu thắng trí 
(lục thông) như thế ấy, đã bước lên con đường. 


46. Nhiều người di chuyên từ phía đối diện, họ vỗ kêu những chiếc trống. Chư thiên 
và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng “Lành thay!” 


47. Chư thiên ngắm nhìn loài người. Và loài người cũng nhìn ngắm chư thiên. Cả hai 
nhóm ấy cũng đã chắp tay lên đi theo sau đức Như Lai. 


48. Chư thiên với nhạc khí cõi trời, loài người với nhạc khí của nhân gian, cả hai 
nhóm ấy vừa trình tấu vừa đi theo sau đức Như Lai. 


49. Chư thiên di chuyên trên bầu trời ở trong không gian rải rắc hoa Mạn-đà-la, hoa 
sen, hoa san hô của cõi trời xuống hướng này hướng nọ. 


50. Loài người đi chuyền ở trên bề mặt trái đất ném các bông hoa Chăm-pa, bông 
hoa Szizla, bông hoa Nipa, bông hoa Nãga, Punnäga, và Ketaka tòa khắp các phương. 


19 


51. Tại nơi Ấy, sau khi xõa tóc, ta đã trải ra bộ y phục vỏ cây và da thú ở trên bãi bùn 
lầy, rồi ta đã nằm sắp xuống (nói rằng): 


52. “Xin đức Phật hãy bước lên (người) con. Xin Ngài cùng các đệ tử hãy tiễn bước. 
Xin các vị chớ bước đi ở chỗ ấy trong bùn lây; (việc này) sẽ đem lại sự lợi ích cho 


» 


cøH. 


53. Khi đang nằm ở trên mặt đất, tư tưởng như vây đã khởi đến ta: “(Nếu) mong 
muốn, ta có thể thiêu đốt các phiền não của ta trong ngày hôm nay. 


54. Ta có được gì ở đây khi chứng đắc Giáo Pháp theo phương thức không được 
tiếng tăm? Ta nên thành tựu quả vị Toàn Trì và trở thành đức Phật ở thể gian có cả 
chư thiên. 


55. Ta có được gì khi là người biết được sức mạnh (của bản thân) lại vượt qua chỉ 
một mình? Ta nên thành tựu quả vị Toàn Tri và giúp cho thế gian luôn cả chư thiên 
Vượt qua. 


56. Với hành động hướng thượng này của ta đã được thực hiện đến bậc Tối Tì hượng 
Nhân, ta sẽ thành tựu quả vị Toàn Tri và sẽ giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


51. Sau khi cắt đứt giòng chảy luân hôi và phá hủy ba cỗi (tái sanh), ta sẽ ngự lên con 
thuyên Chánh Pháp và sẽ giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua.” 


58. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tông hợp của tám pháp: Bản thân là 
loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn thấy bậc Đạo Sư, là vị xuất gia, hội 
đủ đức hạnh, có hành động hướng thượng, và lòng ước muốn.H8l 


59. Đắng Thông Suốt Thế Gian Dipankara, vị thọ nhận các vật cúng dường, đã đứng 
kề cận đỉnh đầu của ta và đã nói lời này: 


60. “Các ngươi hãy nhìn người đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột này. Trong vô 
lượng kiếp tính từ thời điểm này, (người này) sẽ trở thành vị Phật ở thế gian. 


61. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


62. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


63. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thẳng ấy thọ thực món cơm sữa rôi đi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


64. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bô Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha.LPI 


20 


65. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


66. Kolita và Dpatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định 
tĩnh, sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. 


61.Uj thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. Khemä và 
Uppalavanä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. 


68. (Hai vị) không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


69. Cifta và Halthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm. 0Ì 


70. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ân Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


71. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


72. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


73. Giống như những người băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối diện, 
họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


14. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lð dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


75. Đắng Thông Suốt Thế Gian DIipankara, vị thọ nhận các vật cúng dường, đã công 
bồ về hành động của ta rồi đã đi nhiễu quanh ta.2H 


76. Các vị Thích tử hiện diện ở tại nơi ấy đã đi nhiễu quanh (ta). Chư thiên, nhân loại, 
và các A-tu-la đã đảnh lễ (ta) rồi ra đi. 


T1. Khi vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng đã đi khỏi tầm nhìn của ta, khi ấy ta đã 
từ chỗ nằm vươn đậy rồi xếp vào thê kiết già. 


78. Khi Ấy, ta được an lạc với sự an lạc, được vui sướng với sự vui sướng, và trong 
khi được tràn ngập với pháp hý, và ta đã xếp vào tư thế kiết già. 


79. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già, khi ấy ta đã suy nghĩ như vây: “Được fự 
tại trong pháp thiên, ta đã đạt đến sự toàn hảo về thắng trí. 


21 


80. Ở rong (mười) ngàn thế giới, các ẩn sĩ ngang bằng với ta là không có. Không có 
vị nào bằng về các phép thân thông. Ta đã đạt được sự an lạc như thế ấy." 


81. Với tư thế kiết già của ta, cư dân ở mười ngàn thế giới đã phát ra lời nói vang dội 
rằng: “Chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


§2. Trước đây, những điềm báo hiệu nào đã được thể hiện khi các vị Bỏ Tút xếp vào 
tư thế kiết già cao quý, những điều ấy được thể hiện ngày hôm nay. 


83. Sự lạnh lẽo được biến đi và sự nóng nảy được lắng dịu. Những điều ấy được thể 
hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


84. Mười ngàn thế giới không có tiếng động và không bị chộn rộn. Những điều ấy 
được thê hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


85. Các cơn gió lớn ngừng thổi, các giòng nước ngừng chảy. Những điều ấy được thể 
hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


86. Các bông hoa mọc ở trên đất và mọc ở trong nước, tất cả lập tức nở hoa. Tất cả 
những bông hoa ấy cũng được nở ra ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức 
Phật. 


§7. Và nếu là những dây leo hay là những cây cối thì lập tức trở thành tru nặng 
những quả. Tất cả các cây ấy cũng được kết trái ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


88. Ở trên không trung và ở đất liền, các châu báu lập tức rực sáng. Các châu báu ấy 
cũng rực sáng ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


89. Các loại nhạc cụ của loài người và của cối trời lập tức tấu nhạc. Cả hai loại nhạc 
cụ ấy cũng trình tấu ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


90. Những bông hoa các loại đã lập tức rơi xuống từ bẩu trời. Chúng cũng được thể 
hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


91. Đại dương lùi ra xa, mười thể giới rúng động. Cả hai việc ấy cũng âm ï ngày hôm 
nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


92. Mười ngàn ngọn lửa ở các địa ngục lập tức được đập tắt. Các ngọn lửa ấy cũng 
được dập tắt ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


93. Mặt trời không bị u ám, tất cả các ngôi sao được nhìn thấy. Các việc ấy cũng 
được thê hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


94. Dẫu không có mưa nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt đất. Nước ấy cũng 
được phun lên từ mặt đất ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


22 


95. Các chòm sao, các vì tỉnh tú chiếu sáng ở trên vòm trời. Chòm sao Visãkhã được 
liên kết với mặt trăng; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 

96. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hốc rời khỏi chỗ ngụ của chúng. Chúng cũng 
chối từ chỗ ngụ ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


97. Không có sự không vui thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở nên hón hỏ. Tất cả 
bọn họ cũng hớn hở ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


96. Tát bịnh được giảm thiểu và nạn đói được tiêu trừ. Các điều ấy cũng được thể 
hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


099. Khi ấy, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận sỉ mê được tiêu trừ. Tắt cả các điều 
ấy cũng đã biến mất ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


100. Khi ấy, nỗi sợ hãi không hiện diện. Điều ấy cũng được thể hiện ngày hôm nay. 
Với hiện tướng áy, chúng tôi biết được chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


101. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên. Điều ấy cũng được thê hiện ngày hôm nay. 
Với hiện tướng áy, chúng tôi biết được chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


102. Mùi khó chịu biến ấi. Mùi hương của cõi trời tỏa đến. Hương thơm ấy cũng tỏa 
ra ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


103. Tát cả chư thiên đều hiện ra ngoại trừ các vị ở cõi vô sắc. Tắt cả các vị ấy cũng 
được nhìn thấy ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


104. Cho đến các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn thấy. Tắt cả các nơi 
ấy cũng được nhìn thấy ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


105. Khi ấy, các bức tường thành, các cánh cửa, và các tảng đá không còn là các vật 
chướng ngại. Ngày hôm nay, chúng cũng đều trở thành những khoảng không; chắc 
chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


106. Sự chết và sự tái sanh không xảy ra vào thời khắc ấy. Chúng không được nhìn 
thấy ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


101. Hãy nỗ lực tỉnh tấn một cách bên bĩ. Chó có quay lui, hãy tiến bước. Chúng tôi 
cũng biết rõ điều này; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật.” 


108. Nghe được lời nói của cả hai là của đức Phật và của (chư thiên) mười ngàn thế 
giới, khi ấy ta trở nên hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, và đã suy nghĩ như vây: 


109. “Chu Phật, các đẳng Chiến Thắng không có nói hai lời, không có lời nói rô dại. 
Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phậi. 


23 


110. Giống như cục đất được ném ở khoảng không thì chắc chắn rơi xuống đất, 
tương tợ y như thế lời nói của chư Phật là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có 
sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phi. 


111. Cũng giống như sự chết của tất cá chúng sanh là chắc chắn và có cơ sở, tương 
lợ y như thế lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật 
không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. 


112. Giống như khi đêm tàn đã đến thì có sự mọc lên của mặt trời là điều chắc chắn, 
tương tợ y như thế lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư 
Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phậi. 


113. Giống như tiếng rồng của con sư tử khi rời khỏi chỗ nằm là điều chắc chẳn, 
tương tợ y như thế lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư 
Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phậi. 


114. Giống như việc hạ sanh của các sản phụ là điều chắc chắn, tương tợ y nhự thế 
lời nói của chư Phật tôi thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối 
trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. 


115. Vậy, ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vị Phật từ nơi này và từ nơi này, ở 
bên trên (cõi trời), ở bên dưới (cõi nhân loại), và các phương hướng cho đến tận bản 
thê của các pháp áy.” 


116. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn hảo về bồ thí 
(bố thí ba-la-mật), là đạo lộ thênh thang đã được thực hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền 
bồi. 


117. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi hãy đạt đến sự 
toàn hảo về bố thí nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ. 


118. Cũng giống như cái chum được chứa đầy đã bị úp ngược lại bởi bất cứ người 
nảo thì tuôn nước ra không còn dư sót, hoàn toàn không giữ lại ở trong đó. 


119. Tương tợ y như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin dầu hèn, sang, hay trung 
bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chừa lại ví như cái chum đã được úp ngược. 


120. Nhưng các pháp tu thành Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều 
khác cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 


121. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhì là sự toàn hảo về giới đã 
được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


122. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi hãy đạt đến sự 
toàn hảo về giới nếu ngươi muốn đạt được Giác Ngộ. 


24 


123. Cũng giống như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật gì thà chấp 
nhận cái chết ở tại nơi ấy chứ không làm đứt cái đuôi. 


124. Tương tợ y như thế, ngươi hãy làm tròn đủ các giới luật trong bốn lãnh 
vực,?l hãy luôn luôn gìn giữ vẹn toàn giới luật giống như là con bò mộng hộ trì cái 
đuôi vậy. 


125. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 
126. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn hảo về xuất ly đã 


được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


127. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ ba này. Ngươi hãy đạt đến sự 
toàn hảo về xuất ly nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ. 


128. Giống như người sống đã lâu ở trong nhà tù, bị hành hạ khô sở, không khởi lên 
lòng ái luyễn đối với nơi ấy mà tầm cầu chỉ mỗi sự tự do. 


129. Tương tợ y như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh (dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới) như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly nhắm đến sự hoàn toàn giải thoát 
khỏi các cõi. 


130. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 


131. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn hảo về trí tuệ đã 
được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


132. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi hãy đạt đến sự 
toàn hảo về trí tuệ nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ. 


133. Cũng giống như vị tỳ khưu trong khi đi khất thực không bỏ qua các gia đình dầu 
hèn, sang, hay trung lưu, và đạt được phương tiện sinh sống như thế ấy. 


134. Tương tợ y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi thời điểm, ngươi 
sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu quả vị Toản Giác. 


135. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 


136. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn hảo về tỉnh tấn 
đã được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


137. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi hãy đạt đến sự 
toàn hảo về tỉnh tấn nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ. 


25 


138. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, đi tới lui, có 
sự tỉnh tân không uê oải và có tâm cảnh giác vào khi ấy. 


139. Tương tợ y như thế, ở tại tất cả các cõi tái sanh ngươi hãy nỗ lực sự tỉnh tấn bền 
vững, sau khi đạt đến sự toàn hảo về tỉnh tấn ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


140. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 


141. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn hảo về nhẫn nại 
đã được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


142. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ sáu này. Với tâm trí không chao 
động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


143. Cũng giống như trái đất chịu đựng tất cả các vật quăng bỏ, cả sạch sẽ lẫn dơ dáy, 
không tỏ ra bực bội hay thích thú. 


144. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy chấp nhận sự trọng vọng hoặc khinh khi của 
tất cả, sau khi đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


145. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi quả vị Giác Ngộ. 


146. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn hảo về chân thật 
đã được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


147. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không có nói hai lời 
trong pháp này (thì) ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


148. Cũng giống như (ngôi sao) Osadhi, có trạng thái cân bằng ở tại thế gian luôn cả 
các cõi trời, không đi lệch ra ngoài quỹ đạo vào thời điểm trong năm hoặc mùa tiết. 


149. Tương tợ y như thế, chớ đi lệch ra khỏi đường lối của các sự thật, sau khi đạt 
đến sự toàn hảo về chân thật ngươi sẽ thành tựu quả vị Toản Giác. 


150. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 


151. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tám là sự toàn hảo về quyết 
định đã được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


152. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau khi trở nên không 
còn giao động trong pháp này ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


153. Cũng giống như hòn núi đá bền vững, khéo được kết cầu, đứng yên tại chính vị 
trí của nó, không rung động vì những cơn gió dữ dội. 


26 


154. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo trong sự quyết 
định, sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


155. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 
156. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ chín là sự toàn hảo về từ ái đã 


được các vị đại ấn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


157. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ chín này. Hãy là người không ai 
sánh bằng về lòng từ ái nếu ngươi muốn đạt được quả vị Giác Ngộ. 


158. Cũng giống như nước tây sạch bụi bặm cáu ghét, và đem lại sự mát mẻ cho 
những người hiền và những kẻ ác một cách bình đăng. 


159. Tương tợ y như thế, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách bình đăng đối với 
người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự toản hảo về từ ái ngươi sẽ thành tựu 
quả vị Toản Giác. 


160. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét 
các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ. 


161. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ mười là sự toàn hảo về hành xả 
đã được các vị đại ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


162. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ mười này. Được cân bằng và trở 
nên vững chải, ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


163. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật dơ vật sạch đã được ném xuống, 
không phạm vào cả hai điều là giận dữ hay ưu đãi ấy. 


164. Tương tợ y như thế, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân bằng đối với lạc và 
khổ, sau khi đạt đến sự toàn hảo về hành xả ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


165. Các pháp làm chín muỗi sự giác ngộ ở thế gian chỉ có chừng ấ ấy, không có pháp 
nào khác hơn thế nữa. Ngươi hãy thiết lập bền vững trong các pháp ấy. 


166. Trong khi ta đang suy nghiệm các pháp này về bản thể, tính chất, và đặc điểm, 
do oai lực của các pháp quả đất và mười ngàn thế giới đã rúng động. 


167. Quả đất lay động gào thét như là máy ép mía bị khuấy rồi. Máy ép dầu có bánh 
xe rung chuyên như thế nào thì trái đất rung động như thế ấy. 


168. Cho đến nhóm người ở tại nơi dâng cúng vật thực đến đức Phật, trong lúc run 
rấy họ bị choáng váng rồi nằm dài trên mặt đất tại nơi ẫy. 


27 


169. Hàng ngàn hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn nhau bị vỡ tan, bị 
nghiền nát ở tại nơi ấy. 


170. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hồi hộp, bối rồi, dân chúng đã tụ hội lại rồi 
đi đến gặp (đức Phật) Dipañkara (hỏi rằng): 


171. “Điều gì sẽ xảy ra ở thế gian? Là điều tốt hay điều xấu? Toàn bộ thế gian bị 
khuấy động, xin bậc Hữu Nhãn hãy xua tan điều ấy.” 


172. Khi Ấy, bậc Đại Hiền Triết Dipankara đã giải thích rõ cho họ rằng: “Hãy yên 
tâm. Chớ có hoảng hốt về việc động đất này. 


173. Người mà hôm nay ta đã công bố sẽ trở thành vị Phật ở thế gian, người ấy suy 
nghiệm về pháp đã được thực hành bởi các đẳng Chiến Thắng thời quá khứ. 


174. Trong khi vị ấy đang suy nghiệm về pháp là nên tảng của chư Phật không có 
thiếu sót, vì thế trái đất này với mười ngàn thế giới luôn cả chư thiên đã rúng động.” 


175. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, lập tức tâm (mọi người) được lắng địu. 
Tắt cả đã đến gần ta rồi cũng đã đảnh lễ lần nữa. 


176. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên có, khi ấy ta đã cúi lạy 
(đức Phật) Dĩpañkara và đã từ chỗ ngồi đứng dậy. 


177. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải rắc bông hoa của cõi 
trời và của loài người xuống Sumedha đang từ chỗ ngồi đứng dậy. 


178. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ấy phát biểu lời chúc tốt lành rằng: “Lời 
phát nguyện của ngài thật vĩ đại. Mong rằng ngài sẽ đạt được điều ấy theo như ước 
muốn. 


179. Mong rằng tắt cả các điều rủi ro được xa lánh. Mong rằng sẵu não, bệnh tật 
được tiêu trừ. Mong rằng sự nguy hiểm đừng xảy đến cho ngài. Ngài hãy mau mau 
đạt đến quả vị Giác Ngộ tối thượng. 


180. Cũng giống như cây cho hoa nở hoa khi đến mùa, tương tợ y như thế, hỡi Đức 
Phật Anh Hùng, xin ngài hãy trồ hoa với trí tuệ của vị Phật. 


181. Giống nhự bất cứ những vị nào là Toàn Giác đều đã làm tròn đủ sự toàn hảo 
của mười pháp, tương tợ y như thế, hỡi đẳng Đại Hùng, xin ngài hãy làm tròn đủ sự 
toàn hảo của mười pháp. 


182. Giống như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đã giác ngộ ở khuôn viên cội Bô 
Đề tương tợ y như thế, hỗi đẳng Đại Hùng, xin ngài hãy giác ngộ ở cội Bồ Đề của 
đắng Chiến Thắng. 


28 


183. Giống như bắt cứ những vị nào là Toàn Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp, tương tợ y như thế, hỡi đáng Đại Hùng, xin ngài hãy chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


184. Giống như mặt trăng vào ngày rằm là thanh khiết và chiếu sáng, tương tợ y như 
thế, ngài đã được vẹn toàn, xin ngài hãy chiếu sáng mười ngàn thể giới. 


185. Giống như mặt trời được thoát khỏi thần Rãhuf?Ì thì vô cùng rạng rỡ với nguồn 
năng lượng, tương tợ y như thế sau khi thoát ra khỏi thế gian xin ngài hãy tỏa sáng 
với sự vinh quang. 


186. Giống như mọi con sông đêu chảy xuôi về biển cả, tương tợ như thế các thế gian 
luôn cả chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện của Ngài.” 


178. Khi ấy, được họ tán đương và ca ngợi, vị ấy đã thọ trì mười pháp. Và trong khi 
làm tròn đủ các pháp ấy, vị ấy đã tiễn vào khu rừng thắm. 


Dứt phân nói về Sumedha. 


--0oOoO-- 


1. Lịch Sử Đức Phật Dipaikara 


1. Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội 
chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến nương nhờ (quy y) bậc Đạo Sư Dĩpaikara ấy. 


2. Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương nhờ (quy y), người kia vào 
năm giới, người khác vào mười giới. 


3. Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bốn quả vị tối thượng. Ngài ban cho vị 
kia tuệ phân tích thuộc về các pháp không gì sánh kịp. 


4. Đắng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiền quý báu, ban tặng cho người 
kia ba minh, sáu thắng trí (lục thông). 


5. Bậc Đại Hiền Triết ấy đã giáo huấn đám đông bằng phương thức ấy. Nhờ vậy, 
Giáo Pháp của đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã được phổ biến rộng rãi. 


6. Vị có tên Dĩpankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát khỏi khô cảnh. 


7. Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thê giác ngộ dầu ở cách trăm ngàn do-tuần, bậc 
Đại Hiền Triết đi đến trong khoảnh khắc và giác ngộ người ấy. 


29 


8. Trong sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm ko (1 tỷ) vị. Trong 
sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Lãnh Đạo đã giác ngộ chín mươi koø/ï (chín trăm triệu) vỊ. 


9. Và khi đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp ở tại cung trời, đã có sự lãnh hội lần thứ 
ba là của chín mươi ngàn &ø/¡ (chín trăm tỷ) vỊ. 


10. Bậc Đạo Sư DIpankara có ba lần tụ hội. Cuộc tụ hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn &*o/¡(một ngản tỷ, một triệu triệu) vị. 


11. Hơn nữa, khi đẳng Chiến Thắng sông biệt cư tại đỉnh núi Narada, một 
trăm ko/i bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm đã tụ hội lại. 


12. Vào thời gian đắng Đại Hùng ngự ở ngọn núi Sudassana, bậc Đại Hiền Triết đã 
hành lễ PavaranaỨ°Ì với chín mươi ngàn koji vị. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ bện tóc có khô hạnh cao tột, đi lại ở trên không trung, 
toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của mười ngàn, hai mươi ngản vị. Sự lãnh hội của 
một hai vị là không kê đến theo cách thức tính toán. 


15. Khi ấy, Giáo Pháp vô cùng thanh tịnh của đức Thế Tôn Dĩpañkara đã được phát 
triển, thành công, và phô biến rộng rãi đến số đông người. 


16. Bốn trăm ngàn vị Lục Thông có đại thần lực luôn luôn tê tựu xung quanh bậc 
Thông Suốt Thế Gian Dĩpaikara. 


17. Vào lúc bấy giờ, những ai từ bỏ bản thê nhân loại còn là những bậc Hữu Học có 
tâm trí chưa được thành đạt, những người ấy bị chê trách. 


18. Nhờ vào các vị A-la-hán có các lậu hoặc đã tận không còn ô nhiễm như thế Ấy, lời 
tuyên thuyết được khéo léo đươm hoa luôn luôn sáng chói. 


19. Thành phố có tên là Rammavati, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sudeva, người mẹ 
của đáng Đạo Sư DTpañkara tên là Sumedhã. 


20. Đắng Chiến Thắng đã ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời gọi tên là Hamsa, Koñcã, và Mayira. 


21. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vọ) tên là Padumä. 
Con trai tên là Usabhakkhandha. 


22. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


23. Sau khi thực hành hạnh nỗ lực, bậc Hiền Triết đã giác ngộ bằng tâm. Bậc Đại 
Hiền Triết Dĩpaäkara đã được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu. 


30 


24. Bậc Đại Hùng, đắng Chiến Thắng oai lực, có bánh xe (Chánh Pháp) được chuyên 
vận tại tu viện Nandã. Ngồi ở gốc cây Sirisa, Ngài đã khuất phục hàng ngoại đạo. 


25. Sumangala và Tissa đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đạo Sư 
Dipankara tên là Sagata. 


26. Nandã và luôn cả Sunandã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Pipphali.” 


27. Tapussa và Bhallika đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirimã và Sonã đã là (hai) 
nữ thí chủ hộ độ của bậc Đạo Sư DTipankara. 


28. Cao tám mươi cánh tay,I?Ì vị Đại Hiền Triết Dĩpañkara sáng ngời như cây cột 
đèn, như là cây $Z/Z chúa đã được trô hoa. 


29. Tuôi thọ của vị Đại Ấn Sĩ ấy là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại đến chừng 
ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


30. Ngài đã làm rạng rỡ Chánh Pháp và đã giúp cho dân chúng vượt qua. Sau khi rực 
cháy như là khối lửa, Ngài cùng với các vị Thinh Văn đã Niết Bàn. 


31. Thần thông ấy, danh tiếng ấy, và các bánh xe châu báu ấy ở hai bàn chân, tất cả 
đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


32. Đắng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư DIpankara đã Niết Bàn tại tu viện Nandã. Bảo 
tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiều cao ba mươi sáu do-tuần là ở 
ngay tại nơi ấy.” 


Lịch sử đức Phật Dĩpañkara là phần thứ nhất. 


--0oQ00—— 


31 


2. Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


1. Sau (đức Phật) Dipañkara, vị Lãnh Đạo tên Kondañña có vinh quang vô tận, danh 
tiếng vô cùng, không thê đo lường, khó thể đạt đến. 


2. VỊ ấy được ví như trái đất về sự kham nhãn, như biên cả về giới hạnh, như núi 
Meru về thiền định, như bầu trời về trí tuệ. 


3. Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, đức Phật luôn luôn giảng giải bài giảng về Căn 
Quyên, về Lực, về các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ, về Đạo Lộ, về Chân Lý. 


4. Trong khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña đang chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofi VỊ. 

5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài người và chư 
thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn &oƒi VỊ. 

6. Trong khi khuất phục các ngoại đạo, lúc ấy đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp; đã 
có sự lãnh hội Giáo Pháp của tắm chục ngàn køƒ¿ vỊ. 

7. Bậc Đại Ấn Sĩ Kondañãa đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận, không còn ô 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

§. Cuộc hội tụ thứ nhất gồm có một trăm ngàn #oƒ¡ vị, thứ nhì gồm có một 
ngàn &ø/¡ vị, thứ ba gồm có chín mươi koji vị. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Vijitãvï. Ta thể hiện quyền thống trị từ đầu 
này đến đầu kia của biển cả. 

10. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn kø/¿ vị đại ân sĩ không còn ô nhiễm cùng với 


đắng Lãnh Đạo Tối Thắng của thế gian bằng vật thực tuyệt hảo. 


11. Đức Phật Ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong vô lượng kiếp tỉnh từ thời điểm này, (người này) sẽ trở thành vị Phật ở 
thế gian. 


12. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


13. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


14. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ấi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


32 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đê, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


16. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


17. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


18. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


19. Cia và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm." 


20. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


22. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


25. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Trong khi làm 
hoàn mỹ cho chính mục đích ây,/”5Ì ta đã dâng lên đắng Chiến Thắng vương quốc rộng 
lớn. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


26. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp của bậc Đạo Sư 
gồm chín thê loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


27. Trong khi sông không xao lãng trong Giáo Pháp ấy trong khi ngồi, đứng, đi kinh 
hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới của Phạm Thiên. 


28. Thành phó có tên là Rammavafi, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sunanda, người mẹ 
của vị Đại Ấn Sĩ Kondañña tên là SuJjãtã. 


29. Vị ấy đã ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Suci, 
Suruci, và Subha. 


33 


30. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Rucidevĩ. 
Con trai tên là Vijitasena. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
cô xe và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Tối Thượng Nhân, đắng Đại Hùng 
Kondañña đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng lớn của chư thiên. 


33. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ân Sĩ Kondañña tên là Anuruddha. 


34. Tissã và Upatissã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của vị Đại 
Ân Sĩ Kondañña là giống cây SZ/Z tốt lành (szla-kalyänika). 


35. Sona và Upasona đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nandã và luôn cả Sirimäã đã 
là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Cao tám mươi tám cánh tay (40 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy sáng ngời tợ như mặt 
trăng,”7lgiống như mặt trời lúc chính ngọ. 


37. Tuôi thọ được biết là kéo đài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Trái đất được điểm tô với những bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm giống như là 
bầu trời được tô điểm bởi các vì tinh tú, và vị ấy đã rạng rỡ như thế. 


39. Các bậc long tượng ấy là vô lượng, không bị dao động, khó thê đạt đến. Sau khi 
thị hiện giống như là tia chớp, các vị có danh tiếng vĩ đại ấy đã Niết bàn. 


40. Thần thông ấy và (thiền) định đã được phát triển toàn diện bằng trí tuệ của đắng 
Chiến Thắng là vô song, tất cả đều hoàn toàn biết mát; phải chăng tất cả các hành là 
trồng không? 


41. Đức Phật Kondañña, bậc có niềm vinh quang, đã Niết Bàn tại tu viện Canda. 
Ngôi bảo tháp đẹp đẽ (dành cho vị ấy) đã được dựng lên cao bảy do-tuần ở ngay tại 
nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kondañña là phần thứ nhì. 


--0oQ00—— 


34 


3. Lịch Sử Đức Phật Mangala 


1. Sau (đức Phật) Kondañña, vị Lãnh Đạo tên là Mangala đã hủy diệt bóng tối ở thế 
gian và nâng cao ngọn đuốc Chánh Pháp. 


2. Hào quang của vị ấy là vô song, vượt trội các đắng Chiến Thắng khác, tiêu diệt ánh 
sáng mặt trăng mặt trời, vả rọi sáng mười ngản thế gIỚI. 
3. Đức Phật ấy cũng đã giảng giải về bốn Chân Lý cao quý tối thượng. Những ai đã 


uống chất tinh túy của Chân Lý, những vị ấy xua tan bóng tối mịt mùng. 


4. Sau khi đạt đến quả vị Giác Ngộ vô song, trong buôi thuyết giảng Giáo Pháp lần 
đầu tiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất của một trăm ngàn &oƒi VỊ. 


5. Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở cung điện của vị Chúa Trời. Khi ấy đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì của chín trăm ngàn koƒi vỊ. 


6. Khi đức Chuyên Luân Vương Sunanda đi đến gặp đắng Toàn Giác, khi ấy đắng 


Toàn Giác đã gióng tiếng trồng cao quý tối thượng của Giáo Pháp. 


7. Và khi ấy, những người tùy tùng của (đức vua) Sunanda gồm có chín mươi &øji vị. 
Tắt cả những người ấy không thiếu sót ai đã trở thành tỳ khưu theo hình thức gọi 
đến.I28l 


§. Vị Đại Ấn Sĩ Mangala đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất gồm có một trăm 
ngàn &oƒi VỊ. 


9. Lần thứ nhì gồm có một ngàn &øƒi vỊ. Lần thứ ba gồm có chín mươi koƒi vị. Khi Ấy, 
là cuộc hội tụ của các bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là Bà-la-môn tên Suruel, là vị trì tụng, nắm vững chú thuật, 
thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


11. Ta đã đi đến gặp và đã quy y bậc Đạo Sư ấy. Ta đã cúng đường hương thơm và 
tràng hoa đến hội chúng có bậc Toàn Giác đứng đầu. Sau khi cúng dường hương thơm 
và tràng hoa, ta đã làm hài lòng (các vị) với món gavapäna.1?2! 


12. Vị Phật ấy, đắng Tối Thượng Nhân Madgala, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


35 


l5. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Tì hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


19. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


20. Cia và Hatthälavaka sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đâu. Uuarä và Nandamätä 
sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama có danh 
tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên 
và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


27. Khi ấy, trong lúc đang tăng trưởng niềm hoan hỷ đối với việc đạt đến quả vị Toàn 
Giác cao quý, ta đã cúng đường ngôi nhà của ta đến đức Phật và đã xuất gia trong sự 
chứng minh của vị ấy. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp của bậc Đạo Sư 
gồm chín thê loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 


29. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập pháp hành của 
Phạm Thiên và làm toàn hảo các thăng trí, ta đã đi đến thế giới của Phạm Thiên. 


36 


30. Thành phó có tên là Uttara, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Uttara, người mẹ của vị 
Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Uttarã. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Yasavä, Sucima, và Sirimã. 


32. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
'YasavafI. Con trai tên là S1vala. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


34. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng 
Mangala, đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng Siri cao quý tối thượng. 


35. Sudeva và Dhammasena đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Mangala tên là Pãlita. 


36. Sĩvalã và Asokã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi là “Cây Nãga.” 


37. Nanda và luôn cả Visäkha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Anulã và luôn cả 
Sutanä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Bậc Đại Hiền Triết cao tám mươi tám ríana.l°9Ì Từ thân vị ấy phát ra hàng trăm 
ngàn ảnh hảo quang. 


39. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


40. Cũng giống như sóng ở biên, không thê nào tính đếm chúng được; tương tợ y như 
thế, các Thinh Văn của Ngài không thê nào tính đếm các vị ấy được. 


41. Trong khi bậc Toàn Giác, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Magala còn hiện tiền, vào 
khi ấy không có cái chết vẫn còn phiền não ở trong Giáo Pháp của vị ấy. 


42. Sau khi đã nâng đỡ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đã giúp cho đại chúng vượt 
qua, sau khi rực cháy như là cây cột khói, vị có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Sau khi đã chỉ cho thế gian luôn cả chư thiên thấy được bản chất cơ bản của các 
hành, (vị ấy) đã phát cháy như là khối lửa, tương tợ như mặt trời đã lặn. 


44. Đức Phật Maủgala đã Niết Bàn tại công viên tên là Vessara. Ngôi bảo tháp của 
đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao ba mươi do-tuần ở ngay tại 
nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Mangala là phần thứ ba. 


37 


4. Lịch Sử Đức Phật Sumana 


1. Sau (đức Phật) Mangala, vị Lãnh Đạo tên Sumana là bậc Tối Thượng của tất cả 
chúng sanh, không ai sánh bằng về tất cả các pháp (giới, định, tuệ). 


2. Khi ấy ở thành phố Mekhala, Ngài đã gióng lên tiếng trống bắt tử được liên kết với 
những hồi tù và Giáo Pháp là lời giáo huấn của đắng Chiến Thắng gồm chín thể loại. 


3. Sau khi chiến thắng các phiền não, đắng Đạo Sư ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng và đã tạo lập thành phó là thành phố Chánh Pháp cao quý tôi thượng. 


4. Vị ấy đã tạo ra con đường lớn không bị cách khoảng, không khúc khuỷu, thắng tắp, 
dài và rộng, (ấy là) Tứ Niệm Xứ cao quý tôi thượng. 


5. Nơi đó, ở tại con đường Ngài đã trưng bày bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, 
sáu thắng trí, và tám thiên chứng. 


6. Những ai không dễ duôi, (tâm) không bị ngăn trở, có được sự hồ thẹn tội lỗi và sự 
tinh tắn, chính những người ấy đạt được các đức hạnh cao quý này một cách đễ dàng. 


7. Như thế bằng phương thức ấy, bậc Đạo Sư, trong lúc nâng đỡ đại chúng, đã giác 
ngộ trước tiên một trăm ngàn &oƒ¡ vỊ. 


§. Trong thời điểm đâng Đại Hùng đã giáo huấn các đồ chúng ngoại đạo, là lúc thuyết 
giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, một trăm ngàn kø/ người đã lãnh hội. 


9. Vào lúc chư thiên và nhân loại có sự đồng lòng nhất trí đã vấn câu hỏi về sự Tịch 
Diệt và luôn cả sự nghi ngờ ở trong tâm nữa. 


10. Khi ấy, cũng vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp giải thích rõ ràng về sự Tịch Diệt, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn &oƒi VỊ. 


11. Bậc Đại Ân Sĩ Sumana đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


12. Khi đức Thế Tôn đã trải qua mùa (an cư) mưa, vào ngày lễ Pzvãranä đã được 
công bồ, đức Như Lai đã hành lễ Pavãrawä cùng với một trăm ngàn koji vị. 


13. Sau đó vào lúc khác, khi các vị không còn ô nhiễm đã tụ hội ở ngọn núi Kañcana, 
đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn koji vỊ. 


14. Khi Chúa Trời Sakka đi đến chiêm ngưỡng đức Phật, đã có cuộc hội tụ thứ ba của 
tám mươi ngàn &oƒi vỊ. 


38 


15. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula, có đại thần lực, có sự tích lũy các 
thiện pháp được đồi dào. 


16. Khi ấy, sau khi rời khỏi long cung ta đã cùng thân quyến phục vụ đâng Chiến 
Thắng cùng với hội chúng bằng các nhạc cụ thiên đình của loài rồng. 


17. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn ko vị với thức ăn và nước uống. Sau khi dâng 
mỗi một vị hai xấp vải, ta đã quy y vị ấy. 


18. Đức Phật Ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumana, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


19. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


20. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 

21. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ấi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 

22. Ké đó, sau khi nhiều quanh khuôn viên của cội Bô Đề tối thẳng, vị có danh tiếng 
vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


23. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


24. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng áy. 


25. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


26. Cia và HafthalavaRa sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


27. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


28. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


29. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


39 


30. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


31. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lð dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


32. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


33. Thành phố có tên là Mekhala, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sudatta, người mẹ của 
vị Đại Ân Sĩ Sumana tên là Sirimã. 


34. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Canda, Sucanda, và Vatamsa. 


35. Có sáu mươi ba trăm ngàn (sáu triệu ba trăm ngàn) phụ nữ được trang điểm. Nữ 
nhân ấy (người vọ) tên là Vatamsikã. Con trai tên là Anupama. 


36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


37. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng 
Sumana đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở thành phố Mekhala cao quý tối 
thượng. 


38. Sarana và Bhavitatta đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ấn 
Sĩ Sumana tên là Udena. 


39. Sonä và Upasonä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Đức Phật ấy, vị tương 
đương với các bậc không thể sánh bằng, cũng đã giác ngộ cũng ở cội cây Nãga. 


40. Varuna và Sarana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cãlã và Upacälã đã là (hai) 
nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

41. Vươn lên đến chín mươi cánh tay (45 mét) về chiều cao, đức Phật ấy tỏa sáng 
mười ngàn thế giới tợ như kim loại vàng quý giá. 

42. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 


chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã giúp cho vượt qua những người xứng đáng được vượt qua và đã giác 
ngộ những người xứng đáng được giác ngộ, đắng Toàn Giác đã Vô Dư Niết Bàn ví 
như mặt trăng (vua của các vì sao) đã lặn. 


44. Đức Phật ấy là không gì sánh được và các vị tỳ khưu ấy là các bậc Lậu Tận. Sau 
khi thị hiện ánh sáng vô song, các vị có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


40 


45. Trí tuệ vô song ấy và các châu báu không gì so sánh ấy, tất cả đều hoàn toàn biết 
mắt; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


46. Đức Phật Sumana, bậc có danh tiếng, đã Niết Bàn tại tu viện Aủgara. Ngôi bảo 
tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay 
tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sumana là phần thứ tư. 


--0oOoO-- 





1 gpparajakkha (appa-raja-akkha): ít bị ô nhiễm, dịch sát từ sẽ là “mắt có ít bụi.” 











2! Thời điểm đức Phật thuyết giảng Buddhavamsa - Phật Sử: Vào mùa an cư mưa thứ 
nhất, đức Phật ngự ở vườn nai, [sipitana (Bãranas1) và tế độ 5 vị Aññakondañña (Kiều 
Trần Như). Sau khi mùa mưa chấm dứt, đức Phật đã đi đến Uruvelãä và trong ba tháng 
ở tại nơi ấy đã tế độ nhóm một ngàn đạo sĩ tóc bện của ba anh em Kassapa. Sau đó, 
Ngài đã ngự đến thành Rãjagaha (Vương Xá) và trú ở đây hai tháng. Như vậy, năm 
tháng đã trôi qua và mùa lạnh đã hoàn toàn chấm dứt. Lúc ấy, sứ giả của đức vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) là Kã|udãyi đã đi đến gặp đức Phật để nhắn lời thỉnh mời. 
Và trong tháng Phagguna (tháng 2 hoặc 3 Dương Lịch), đức Phật đã suy nghĩ đến việc 
trở về thành Kapila. Thời gian di chuyền của đức Phật từ thành Rãjagaha đến thành 
Kapila là hai tháng. Tại đó, đức Phật đã thị hiện song thông và thuyết giảng bài kinh 
này (BvA. 3-4). 


3Ì Kim-si-điều là nghĩa của từ #i„mara được thấy ở Tạng Thái, Miễn, Anh thay 
vì rakkhasa ở dòng thứ nhì (vì có hai chữ rakkhas: được dùng ở câu kệ nảy). 





4 





Chú giải ghi nghĩa của đa theo cả hai cách: ngọn đèn và hòn đảo, BvA. 38. 





5Ì Ngài Sãriputta nhìn thấy đức Phật đang thị hiện thần thông ở Sãvatthi (khoảng cách 
giữa hai địa điểm ước lượng khoảng 650 ki-lô-mét). 








6 





Punna Mantäniputta, con trai nữ Bả-la-môn Mantani, BvA. 51; là vị đệ nhất về 
thuyết Pháp (xem Kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh I, bài kinh 24). 


4I 


Ứl Sáu cách là: trái đất ở trong mười ngàn thế giới đã nghiêng từ đông sang tây, từ tây 
sang đông, từ bắc qua nam, từ nam qua bắc, từ trung tâm ra bên ngoài, từ bên ngoài 
vào trung tâm, BvA. 56. 


8l Con đường kinh hành này nói dài từ thế giới ở phía đông sang đến thế giới ở phía 
tây. Và đức Phật đã đi kinh hành từ đầu đường phía bên này sang đến điểm cuối con 
đường ở phía bên kia chứ không quay ngược trở lại lúc đang đi ở vào khoảng giữa, 
BvA. 57. 


PÌ Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp (kappe ca safasahasse ca caiuro ca 
asankhiye): 


Về định nghĩa của từ a-tăng-kỳ (aszakheyya), đa số các tài liệu giải thích đều cho trích 
dẫn ở Aguttaranikäya - Bộ Tăng Chỉ: “Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp 
(kappassa asaikheyyäni) này. Thế nào là bốn? 1/- Khi kiếp chuyền thành, này các Tỷ- 
kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như 
vậy, có nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi kiếp đã 
chuyên thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính như vậy. 3/- Khi 
kiếp chuyên hoại, này các Tý-kheo, thật không dễ gì ước tính có nhiều năm như vậy... 
như vậy. 4/- Khi kiếp đã chuyên hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì 
ước tính ... như vậy. Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này.” Theo định 
nghĩa này, aszäkheyya (a-tăng-kỳ) là một đơn vị đo thời gian và bốn asaikheyya (a- 
tăng-kỳ) thành, trụ, hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiếp). Theo ngữ cảnh của 
Buddhavamsa, định nghĩa asazkheyya (a-tăng-kỳ) như trên xem không được thích hợp 
lắm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng tôi nghĩ rằng asaäkheyya có thê là con số 
đếm theo nghĩa đơn thuần của zsaikheyya là một con số rất lớn không thê đếm được. 
Và lời giải thích chúng tôi tìm thấy không phải ở BvA. mà ở CpA. với lời giải thích 
của Chú Giải Sư Dhammapäla: “Ở đây, asankheyya là không có khả năng để đếm, 
không thể tính đếm được, có ý nghĩa là vượt quá sự tính đếm.” Ngài Dhammapäla còn 
giải thích rõ thêm: “Ý nghĩa ở đây là bốn lần không thể đếm được (bón a-tăng-kỳ) của 
các đại kiếp cọng thêm một trăm ngàn đại kiếp” (trang 12). Như vậy “bốn a-tăng-kỳ 
cọng thêm một trăm ngàn” là một con số có giá trị vô cùng lớn. 


Kiếp (kappa) là đơn vị tính thời gian, là đại kiếp (mahãkappa), không phải kiếp của 
tuổi thọ (ãyukappa) (BvA. 65). Như thế, thời gian kéo đài của một kiếp sẽ là bao lâu? 
Chú Giải Sư Dhammapäla trích dẫn lời đức Phật giải thích cho các tỳ khưu rằng: “Một 
kiếp (kappa) là không thê tính chừng ấy năm, hoặc chừng ấy trăm năm, hoặc chừng ấy 
ngàn năm, hoặc chừng ấy trăm ngàn năm (CpA. 11). Trong Samyuttanikãya, đức Phật 
đã cho ví dụ khi giải thích vấn đề này: “ ƒí như, này Tỷ-kheo, có một hòn núi đá lớn, 
một do tuân bê dài, một do tuân bê rộng, một do tuân bê cao, không có khe hở, không 
có lỗ hồng, một tảng đá thuân đặc. Rồi một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau 


42 


hòn đá ấy một lần với tắm vải kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy 
có thê đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.” Hoặc “Ví như, này Tỷ-kheo, 
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuân, chứa đây 
hột cái cao như chóp khăn đâu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra 
một hột cải. Này Tj-kheo, đồng hột cải ấy được làm như vậy, có thể ấi đến đoạn tận, 
đoạn diệt mau hơn là một kiếp.”Ì Như vậy, khoảng thời gian kéo dài chỉ riêng của 
một kiếp thôi cũng đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. 


10 





1 kofi = lo triệu, 100 ko/i = 1 tỷ, hàng trăm kø/i = nhiều tỷ. 





Do thiên tử Vissakamma thực hiện theo lệnh của Chúa Trời Sakka, BvA. 75. 








12 





Năm điều sai trái của đường kinh hành là: cứng không bằng phẳng, cây mọc ở bên 
trong, lợp dảy, quá chật hẹp, quá rộng. Đường kinh hành nên dài 60 rzfana, rộng 
1.5 rafana (15 mét và 37.5 cm) (BvA. 75-6). 


Löl Tám đức tính của thắng trí là: tâm được định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
bợn nhơ, dứt khỏi tùy phiền não, trạng thái nhu nhuyến thích hợp cho hành động, 
vững vàng, bất động (BvA. 76). 


I1“ Chín điều sai trái của việc sử dụng tắm vải choàng là: có giá trị, trạng thái phụ 
thuộc vào người khác, mau dơ khi sử dụng và khi bị dơ phải giặt rồi nhuộm màu lại, 
trạng thái sờn cũ do sử dụng vả khi bị sờn cũ phải mạng vá lại, khó đạt được khi tầm 
cầu, không thích hợp cho vị xuất gia làm ấn sĩ, được phổ biến đối với các kẻ thù 
nghịch và phải lo gìn giữ để khỏi bị trộm cắp, là đồ trang sức khi mặc vào, có dục 
vọng lớn lao khi mặc đi đường (BvA. 76). 


t5] Mười hai đức tính của việc mặc y phục vỏ cây là: có giá trị thấp, không phụ thuộc 
vào người khác, có thể tự tay làm lấy, khi bị sờn cũ do sử dụng không cần phải may 
vá, không phải sợ trộm cắp, dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu, thích hợp cho vị xuất 
gia làm ấn sĩ, không được xem là vật trang sức, có ước muốn nhỏ nhoi về y phục, 
trạng thái thoải mái lúc sử dụng, vỏ cây đạt được dễ dàng, trạng thái thản nhiên khi y 
phục vỏ cây bị mất (BvA. 76-7). 


[!6l Tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà là: thành tựu do nhiều công sức, việc 
thường xuyên quan tâm đến, cỏ, lá, đất sét, v.v.... thức giấc vào ban đêm nghĩ rằng: 
“Chỗ ngụ bị cũ kỷ" khiến tâm không định, cơ thể yếu đuối vì được ngăn cách với thời 
tiết nóng lạnh, nguyên nhân của việc che giấu điều bị chê trách (vì nghĩ rằng): “Đi vào 
nhà rôi có thể làm bắt cứ điễu gì xấu xa,” việc gìn giữ của cải (nghĩ rằng): “Cái này là 
của ta,” có người cùng sống chung trong nhà, có nhiều sự chung đụng với các loài rận 
rệp, bọ chét, thằn lằn, v.v... (BvA. 77). 


43 


LH] Mười đức tính của việc ngụ ở cội cây là: ít bị bận rộn, (nghĩ rằng): “Chỉ việc đi đến 
rồi cư ngụ,” không phạm tội lỗi do đễ dàng đạt được, thường xuyên sanh khởi sự nghĩ 
tưởng về vô thường khi nhìn sự biến đổi hình thức của lá cây, không bỏn xẻn về chỗ 
ngụ, không thuận tiện làm việc xâu xa (nghĩ rằng): “Bị xấu hồ trong khi làm điều xấu 
xa ở nơi ấy,” không phải gìn giữ, sống chung với chư thiên, việc từ bỏ mái che, an lạc 
trong việc thọ dụng, không lo lắng khi đi đến mọi nơi vì việc đễ dàng có được chỗ ngụ 
ở gốc cây (BvA. 77). 


[8Ì Đây là lời giải bày cụ thê về những điều kiện đầu tiên cần phải có của một vị Bồ 
Tát để đạt được sự chú nguyện (vyakarana) về việc chắc chắn được thành tựu quả vị 
Phật Toàn Giác trong ngày vị lai: Trước hết, vị Bồ Tát phải có sự phát nguyện ban đầu 
(abhinrhära), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có hiệu quả khi nào vị Bồ Tát hội đủ tám 
điều kiện: 1/- Bản thân là loài người, 2/- Là người nam thành tựu nam căn, 3/- Có 
chủng tử (có khả năng chứng đắc quả vị A-la-hán trong kiếp sông ấy), 4/- Nhìn thây 
bậc Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật đang còn tại tiền), 5/- Là vị xuất gia (sống đời 
ân sĩ), 6/- Hội đủ đức hạnh (chứng đắc về thiền và thần thông), 7/- Có hành động 
hướng thượng (đến vị Phật đương thời), 8/- Và có lòng ước muốn theo đuổi thực hành 
hạnh nguyện (Chương I: câu kệ 58). Vị Bồ Tát cần phải thê hiện hành động hướng 
thượng (adhikära) đến đức Phật đương thời và được vị Phật ấy chú nguyện (I: 59-69). 
Kế đến, vị Bồ Tát cần quán xét về bản thân (I: 79-§0) và các pháp tu tập cần phải thực 
hành đề đạt đến quả vị Phật cao quý (I: 115-165) là: Trong thời gian dài đăng đẳng kế 
tiếp, trải qua không biết là bao nhiêu kiếp sông trôi nổi luân hồi, vị Bồ Tát cần phải 
đạt đến sự toàn hảo về mười pháp (10 pháp ba-la-mật) là: bó thí, trì giới, xuất ly, trí 
tuệ, tỉnh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ ái, và hành xả . Hơn nữa, mức độ của 
sự thực hành mười pháp này là vị Bồ Tát phải đạt đến sự toàn hảo tối thượng 
(paramatthapärami) là sẵn sàng hy sinh mạng sông bản thân đề hoàn thành pháp toàn 
hảo ấy. Từ câu kệ 60-69 là lời chú nguyện của đức Phật Dipankara cho Bồ Tát 
Sumedha. Lời chú nguyện này sẽ được 23 vị Phật kế tiếp lập lại đề chú nguyện cho vị 
Bồ Tát tiền thân của đức Phật Gotama. 


[1Ì Các vị Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây ấy được gọi là cây Bồ Đề 
(bodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ (Bồ Đề là từ dịch âm của bodji có nghĩa 
là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên gọi chung, còn mỗi 
cội cây Bồ Đề của từng vị Phật đều có tên gọi riêng. Ví dụ đức Phật Thích Ca đã 
chứng ngộ Phật Quả ở dưới cội cây có tên là Assattha, đức Phật DIipañkara là cội cây 
tên Pipphali, đức Phật Kondañña là cội cây Sãälä, v.v... 


191 Dịch theo từ sẽ là: “Tuôi thọ của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” Vì 
tuổi thọ của đức Phật Gotama chỉ là tám mươi năm nên đã được dịch như trên. 


44 


An?” 


Dịch theo từ sẽ là “rồi đã nâng bàn chân phải lên” thay vì “đã hướng vai phải nhiễu 








anh.” Chú Giải đề cập cả hai cách dịch, BvA. 99. 








23 


Bốn lãnh vực của giới là: thu thúc trong giới bôn PZ/imokkha, thu thúc các giác 
an, nuôi mạng thanh tịnh, và liên quan đến các vật dụng, BvA. 106. 








24 


Hiện tượng nhật thực được giải thích theo truyền thuyết Ấn Độ là mặt trời bị 


thần Rã#u nuốt lấy (ND). 





Lễ Paväranä thường được tiến hành vào ngày rằm tháng 9 Âm lịch sau khi đã 





ho 


àn tất ba tháng an cư mùa mưa. Các vị tỳ khưu tụ hội lại và thỉnh cầu hội chúng chỉ 


dạy về những điều Giới Luật mà các thành viên của hội chúng đã nhận thấy, nghe 
được, hoặc có hoài nghỉ về bản thân vị thỉnh cầu đã vi phạm trong thời gian qua. 


25 





t` 


6 


80 ha/tha (cánh tay) = 40 mét (1 haffha = 0.50 mét, ND). 





27 


Là tròn đủ pháp toàn hảo về bố thí nhằm mục đích thành tựu quả vị Phật, BvA. 
9, 





uurđja: VỊ vua của các vì tình tú, tức là mặt trăng (ND). 








` 


§ 


Đức Phật chỉ gọi “ehi bhikkhu = Này tỳ khưu hãy đến” thì vị được gọi tự nhiên có 





tóc được cạo sạch, mặc y mang bình bát, tướng mạo giống như các vị tỳ khưu đã tu 
lâu năm vậy. Nhiều vị sẽ được gọi là “efha bhikkhavo = Này các tỳ khưu hãy đến” 


(ÑN 


D). 


I2] sanapäna được thực hiện từ bốn thứ mật ong, đường mật, bột, và bơ lỏng nấu 
chung lại, còn được gọi tên là cafu<xaadhurabhojana = món ăn gồm bốn thứ mật, BvA. 


14 


9-50. 


9l 22 mét, 1 raana =25cm (ND). 


--0oOoO-- 


45 


5. Lịch Sử Đức Phật Revata 


1. Sau (đức Phật) Sumana, có vị Lãnh Đạo, đắng Chiến Thắng tên Revata là vô song, 
tối thượng, không có tương đương, không gì sánh được. 


2. Được thỉnh cầu bởi đâng Phạm Thiên, vị ấy cũng đã giảng giải Giáo Pháp, định 
nghĩa về (năm) Uẫn, (mười tám) Giới chưa từng được chuyền vận ở tam giới. 


3. Trong sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị Ấy, đã có ba lần lãnh hội. Sự lãnh hội lần 
thứ nhất là không thể nói được bằng cách tính đếm. 


4. Vào lúc bậc Hiền Triết Revata chỉ dạy đức vua Arindama, khi ấy đã có sự lãnh hội 
lần thứ nhì là của một ngàn koƒi VỊ. 

5. Sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh bảy ngày, đắng Nhân Ngưu đã chỉ dạy về các quả vị 
tối thượng cho một trăm koø/ chư thiên và nhân loại. 

6. Bậc Đại Ấn Sĩ Revata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, 
đã khéo giải thoát như thế ấy. 

7. Các vị đi đến vào lần đầu tiên là vượt quá phương thức tính đếm. Cuộc hội tụ thứ 


nhì gồm có một trăm ngàn koji vị. 


8. Người phụ trợ trong việc chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) của đức Phật là không 
ai sánh bằng về trí tuệ. Lúc bẩy gIỜ, VỊ ấy bị bệnh và đã đạt đến tình trạng bấp bênh về 
mạng sống. 

9. Khi ấy, các vị hiền triết đã đi đến đề thăm hỏi bệnh tình của vị ấy; đã có cuộc hội 
tụ thứ ba của một trăm ngàn ko; vị A-la-hán. 

10. Vào lúc bẩy giờ, ta là vị Bả-la-môn tên Atideva. Ta đã đi đến gặp đức Phật 
Revata. Ta đã quy y vị ấy. 


11. Sau khi ca tụng giới, định, và đức hạnh tối thắng về tuệ của vị Ấy, ta đã dâng lên 
thượng y phù hợp với khả năng. 


12. Đức Phật Ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Revata, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


46 


l5. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Tì hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


19. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


20. Cia và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uuarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


27. Cũng vào khi ấy, ta đã nhớ lại và làm cho tăng trưởng pháp của chư Phật (nghĩ 
rằng): “Điêu gì ta đã phát nguyện thì ta sẽ đem lại điều áy."LÙ 


28. Thành phố có tên là Sudhaññavati, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Vipula, người mẹ 
của vị Đại Ân Sĩ Revata tên là Vipulã. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Ba tòa lâu đài tuyệt vời đã 
được trang hoàng Sudassana, Ratanagpghi, và Äve|a là đã được phát sanh lên do thiện 
nghiệp. 


47 


30. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân (người vợ) tên là 
Sudassana. Con trai tên là Varuna. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
xe và đã ra sức nỗ lực bảy tháng không thiếu sót. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Chiến Thắng, bậc 
Đại Hùng Revata có oai lực đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại khu vườn 
Varuna. 


33. Varuna và Brahmadeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Mangala tên là Sambhava. 


34. Bhaddã và luôn cả Subhaddã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Khi ấy, đức 
Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, cũng đã giác ngộ ở cội cây 
Naga. 


35. Paduma và luôn cả Kuñjara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirimã và luôn cả 
Yasavatä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Vươn lên đến tám mươi cánh tay (40 mét) về chiều cao, đức Phật ấy tỏa sáng 
khắp cả các phương như là cây cờ hiệu của thần Inda đã được dựng lên. 


37. Vòm hào quang tối thắng phát xuất từ cơ thể của vị ấy tỏa ra xung quanh một do- 
tuần dầu là ban ngày hay ban đêm. 


38. Tuôi thọ được biết là kéo đài đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi thị hiện Phật lực, Ngài đã giảng giải pháp Bất Tử ở thế gian và đã Niết 
Bàn không còn chấp thủ tợ như ngọn lửa đã cạn nguồn nhiên liệu. 


40. Và thân thể như là châu báu ấy, Giáo Pháp không gì tương đương ấy, tất cả đều 
hoàn toàn biết mát; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


41. Đức Phật Revata, bậc có danh tiếng, vị Đại Hiền Triết ấy đã Niết Bàn. Đã có sự 
phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Revata là phần thứ năm. 


--0oQ00—— 


48 


6. Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


1. Sau (đức Phật) Revata, vị Lãnh Đạo tên Sobhita là định tĩnh, có tâm thanh tịnh, 
không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Ở tại ngôi nhà của mình, đắng Chiến Thắng ấy đã chuyền đổi tâm trí, đã đạt đến sự 
Giác Ngộ hoản toàn, và đã chuyền vận bánh xe Chánh Pháp. 


3. Từ phía dưới là từ địa ngục Avĩci và từ phía trên là từ cõi trời cao nhất, trong cuộc 
thuyết giảng Giáo Pháp đã có một tập thê (tụ hội) ở khoảng giữa của hai nơi này. 


4. Đắng Toàn Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại hội chúng ấy. Đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhất là không thê nói được bằng cách tính đếm. 


5. VỀ sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc hội tụ của chư thiên, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn koƒï vị. 


6. Vào lần khác nữa, có vị vương tử dòng Sát-đề-ly tên Jayasena sau khi cho trồng 
trọt khu vườn đã công hiến đến đức Phật trong dịp ấy. 


7. Trong khi công bố sự hiến dâng của vị ấy, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo 
Pháp. Khi Ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một ngàn koƒi vỊ. 


§. Bậc Đại Ấn Sĩ Sobhita đã có ba lần tụ hội gồm có các vị Lậu Tận, không còn ô 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


9. Đức vua tên Uggata ấy dâng cúng vật thí đến đắng Tối Thượng Nhân. Trong lần 
cúng dường ấy, một trăm &ø/i vị A-la-hán đã tụ hội lại. 


10. Vào lần khác nữa, có nhóm người thuộc đoàn thể dâng cúng vật thí đến đắng Tối 
Thượng Nhân. Khi Ấy, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi koýi VỊ. 


11. Vào lúc đắng Chiến Thắng giáng trần sau khi đã cư ngụ ở cõi trời, khi ấy đã có 
cuộc hội tụ thứ ba của tắm mươi &oƒi VỊ. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên Sujãta. Khi ấy, ta đã làm hài lòng đức 
Phật cùng các vị Thinh Văn bằng thức ăn nước uống. 


13. Đức Phật ấy, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sobhita, cũng đã chú nguyện cho ta răng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


49 


l5. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


11. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bộ Đê, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đắng Chiến Thắng ấy. 


20. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha.` 


21.Cia và HafthalavaRa sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm." 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đáng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


27. Lắng nghe lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn chắn. Ta đã thực 
hiện sự nỗ lực tích cực nhằm theo đuôi chính mục đích ấy. 


28. Thành phố có tên là Sudhamma, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Sudhamma, người 
mẹ của vị Đại Ân Sĩ Sobhita tên là Sudhammä. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Kumuda, Kalrra, và Paduma. 


50 


30. Có bảy mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Makhilä. Con trai tên là STha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng tòa lâu 
đài!?l và đã thực hành sự nỗ lực bảy ngày. Và khi ấy trong lúc giác ngộ, đức Phật ấy đã 
giác ngộ ở cội cây Naga. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng Sobhita 
đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở vườn thượng uyên Sudhamma tuyệt vời. 


33. Asama và Sunetta đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ấn Sĩ 
Sobhita tên là Anoma. Nakulã và Sujãtã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


34. Ramma và luôn cả Sudatta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nakulã và luôn cả 
Cittã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Cao năm mươi tám ra/ana (14 mét rưỡi), vị Đại Hiền Triết chiếu sáng tất cả các 
phương như là mặt trời mọc. 


36. Giống như khu rừng lớn nở rộ hoa tỏa hương với các hương thơm khác loại, 
tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy tỏa hương với các hương thơm của giới. 


37. Cũng giống như biển cả không thể được thỏa mãn bởi sự ngắm nhìn, tương tợ y 
như thế lời tuyên thuyết của vị ấy không thê được thỏa mãn bởi sự lắng nghe. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã ban lời giáo huấn và nhắc nhở các chúng sanh còn lại,PÌ vị ấy cùng với 
các bậc Thinh Văn đã phát cháy giống như ngọn lửa rồi đã Niết Bàn. 


40. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, và các vị Thinh 
Văn ấy là đã thành tựu các năng lực, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả 
các hành là trống không? 


41. Đức Phật Sobhita, đắng Toàn Giác cao quý đã Niết Bàn tại tu viện Siha. Đã có sự 
phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sobhita là phần thứ sáu. 


--0oOoOo-- 


51 


7. Lịch Sử Đức Phật AnomadassI 


1. Sau (đức Phật) Sobhita, đắng Toàn Giác Anomadassĩ là đắng Tối Thượng Nhân có 
danh tiếng vô lường, có oai lực khó mà vượt trội. 


2. Sau khi cắt đứt tất cả các sự trói buộc và hủy diệt (nghiệp tái sanh ở) ba cõi, vị ấy 
đã thuyết giảng cho chư thiên và loài người về Đạo Lộ đưa đến việc không còn luân 
hồi. 

3. VỊ ấy không chao động ví như biển cả, khó thể đạt đến như là ngọn núi, không có 
điểm cuối cùng ví như bầu không gian, và đã nở hoa như là cây SZ/z chúa. 


4. Chỉ với sự nhìn thấy đức Phật ấy là chúng sanh khởi lên hoan hỷ. Sau khi lắng 
nghe lời nói đang diễn giải, họ đạt được Bất Tử. 


5. Khi ấy, sự lãnh hội về Giáo Pháp của vị ấy là thành công và đạt được số lượng. 
Hàng trăm &ø/¡ (chúng sanh) đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ 
nhất. 


6. Về sau vào lúc khác, trong khi đang đô xuống những cơn mưa Giáo Pháp trong 
cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, tám chục &ø/¡ (chúng sanh) đã lãnh hội. 


7. Về sau vào lúc khác, khi đang đô xuống cơn mưa (Giáo Pháp) và ngay trong lúc 
đang làm hài lòng chúng sanh, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của bảy mươi 
tám kofi VỊ. 


§. Và bậc Đại Ấn Sĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị đã đạt đến năng lực của 
các thắng trí và đã được đơm hoa trong sự giải thoát. 


9. Khi Ấy, đã có cuộc tụ hội của tắm trăm ngàn vị có sự tham đắm si mê đã được đoạn 
tận và có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


10. Lần hội tụ thứ nhì là của bảy trăm ngàn vị không còn ô nhiễm, thoát khỏi bụi trần, 
có sự an tịnh như thế ấy. 


11. Lần hội tụ thứ ba là của sáu trăm ngàn vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, có 
sự nỗ lực cao, đã chứng Niết Bàn. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là loài Dạ-xoa có đại thần lực, là chúa tế cai quản 
nhiều &o/i dạ-xoa. 


13. Khi ấy, ta cũng đã đi đến gặp bậc Đại Ân Sĩ, đức Phật cao quý ấy, và đã làm hài 
lòng đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng bằng cơm nước. 


52 


14. Khi ấy, bậc Hiền Triết ấy, có nhãn quan thanh tịnh, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


l5. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


16. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
17. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ấi đến 


cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


18. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề bậc Vô Tì hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


19. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


20. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đắng Chiến Thắng ấy. 


21. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


22.Cia và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


23. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


24. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


25. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


26. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


21. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


28. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn chân, đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


53 


29. Thành phô có tên là Candavatf, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Yasavã, người mẹ 
của bậc Đạo Sư Anomadassï tên là Yasodhara. 


30. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
SrrI, Upasiri, và Sirivaddha. 


31. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
SIrima. Con trai tên là Upaväna. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng kiệu khiêng 
và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


33. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Đại Hiền Triết, đắng Đại Hùng AnomadassI 
ấy, đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên Sudassana. 


34. Nisabha và Anoma đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đạo Sư 
Anomadassi tên là Varuna. 


35. Sundarï và Sumanä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi tên là “Ajjuna.” 


36. Nandivaddha và Sirivaddha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Uppalã và luôn cả 
Padumä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


37. Bậc Đại Hiền Triết cao năm mươi tám rz/ana (14 mét rưỡi). Hào quang của vị ấy 
phát ra như là ánh mặt trời mọc. 


38. Tuôi thọ được biết là kéo đài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng đã được rạng rỡ, lời tuyên thuyết khéo được 
đơm hoa nhờ vào các vị A-la-hán đã ly tham ái, không còn ô nhiễm như thế ấy. 


40. Bậc Đạo Sư có danh tiếng vô lượng ấy và hai vị (Thỉnh Văn hàng đầu) vô song 
ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


41. Đắng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Anomadassï đã Niết Bàn tại tu viện Dhamma. 
Ngôi bảo tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiều cao hai mươi lăm (do- 
tuần) ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Anomadassï là phần thứ bảy. 


--0oOoo-- 


54 


8. Lịch Sử Đức Phật Paduma 


1. Sau (đức Phật) Anomadassï, đắng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên Paduma là 
không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Giới của vị ấy là không ai sánh bằng, định là không có giới hạn, trí tuệ cao quý là 
không thể tính đếm, và giải thoát là không có tương đương. 


3. Cũng vào lúc chuyền vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oai lực vô song ấy, đã có 
ba cuộc lãnh hội là sự xua đuôi đi bóng đêm mù mịt. 


4. Ở sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm &ø/¡ vị. Ở sự lãnh hội lần 
thứ nhì, bậc Thông Minh đã giác ngộ chín mươi kØƒi VỊ. 


5. Và vào lúc đức Phật Paduma giáo huấn người con trai của mình, khi ấy đã có sự 
lãnh hội lần thứ ba là của tám chục &oji vị. 


6. Bậc Đại Ân Sĩ Paduma đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm 
ngàn &oƒjVỊ. 


7. Vào dịp tiến hành lễ Ka/hina, khi y Kathina được phát sanh, các vị tỳ khưu đã may 
y đề giao cho vị Tướng Quân Chánh Pháp. 


8. Khi Ấy, ba trăm ngàn vị đã tụ hội lại. Các vị tỳ khưu ấy là không còn ô nhiễm, có 
sáu thắng trí, có đại thần lực, không bị khuất phục. 


9. Cũng vào dịp khác, đắng Nhân Ngưu ấy đã vào mùa (an cư) mưa ở trong rừng. Khi 
ấy, đã có cuộc hội tụ của hai trăm ngàn vị. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là con sư tử chúa tế của các loài thú. Ta đã nhìn thấy đắng 
Chiến Thắng đang thực hành hạnh độc cư ở trong rừng. 


11. Ta đã đê đầu đánh lễ ở chân (của đức Phật) rồi đã đi nhiễu quanh vị ấy, sau đó đã 
rồng lên ba lần rồi đã phục vụ đắng Chiến Thắng bảy ngày. 


12. Sau khi xuất khỏi bảy ngày nhập thiền cao quý, đức Như Lai dụng tâm suy xét rồi 
đã triệu tập một koø/¡ (mười triệu) vị ty khưu. 


13. Khi ấy, ở giữa các vị (tỳ khưu) ấy, đắng Đại Hùng ấy cũng đã chú nguyện rằng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


l5. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


55 


16. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiều quanh khuôn viên của cội Bô Đề tối thẳng, vị có danh tiếng 
vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


20. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


21.Cita và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uuarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Campaka, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Asama, người mẹ của 
vị Đại Ân Sĩ Paduma tên là A samã. 


29. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Uttara, Vasu, và Yasuttara. 


30. Và có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Uttara. Con trai tên là Ramma. 


56 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng 
Paduma đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên Dhanañja tuyệt vời. 


33. Sala và Upasala đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ấn Sĩ 
Paduma tên là Varupa. 


34. Rãdhã và luôn cả Surädhã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


35. Bhiyya và luôn cả Asama đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Rucï và Nandirãmäã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Vị Đại Hiền Triết ấy cao năm mươi tám rzana (14.5 mét). Hào quang không gì 
sánh bằng của vị ấy chiếu sáng tất cả các phương. 


37. Ánh sánh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của châu báu và ngọc 
ma-ni đắt giá, tắt cả các loại ánh sáng ấy đều bị tiêu tan khi sánh cùng hào quang tối 
thượng của đắng Chiến Thắng. 


38. Tuôi thọ được biết là kéo đài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã giác ngộ những chúng sanh có tâm trí đã được chín muôi không thiếu 
sót (người nào), sau khi chỉ dạy những người còn lại vị ấy cùng các vị Thinh Văn đã 
Niết Bàn. 


40. Ví như con rắn bỏ đi lớp da già cỗi, ví như cây côi rủ bỏ lá úa tàn, vị ấy sau khi 
buông bỏ các hành đã Niết Bàn tương tợ như ngọn lửa đã được dập tắt. 


4I. Bậc Đạo Sư Paduma, đắng Chiến Thắng cao quý đã Niết Bàn tại tu viện 
Dhamma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Paduma là phần thứ tám. 


--0oOoO-- 


57 


9. Lịch Sử Đức Phật Nãrada 


1. Sau (đức Phật) Paduma, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên Nãrada là 
không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Đức Phật ấy, người con trai trưởng yêu quý của vị Chuyên Luân Vương, có sự 
trang sức với vòng hoa bằng ngọc trai đã đi (bộ) đến công viên. 

3. Ở tại nơi ấy có cội cây lẫy lừng danh tiếng, tuyệt đẹp, to lớn, thanh khiết. Sau khi 
đi đến nơi ấy, vị ấy đã ngồi xuống ở dưới cội cây Sona vĩ đại. 

4. Ở tại nơi Ấy, trí tuệ cao quý, vô biên, (sắc bén) tợ kim cương đã được sanh khởi. 


Nhờ đó, vị ấy đã khảo sát các hành theo lỗi ngửa lên và theo lối úp xuống. 


5. Ở tại nơi ấy, vị ấy đã xua đi tất cả phiền não không còn dư sót, đã đạt đến quả vị 
hoàn toàn Giác Ngộ và mười bốn trí tuệ của vị Phật.#l 


6. Sau khi đạt đến quả vị Toàn Giác, vị ấy đã chuyền vận bánh xe Chánh Pháp. Đã có 
sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn &ø/¡ (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vỊ. 


7. Trong lúc huấn luyện Long Vương Mahãdona, bậc Đại Hiền Triết đã thê hiện điều 
kỳ diệu ây (song thông) cho thế gian luôn cả chư thiên nhìn thấy. 
§. Lúc bây giờ, trong lần giảng giải Giáo Pháp ấy cho chư thiên và nhân loại, chín 


chục ngàn &o¡ (chín trăm tỷ) vị đã vượt qua tất cả các môi nghi hoặc. 


9. Vào thời điểm đắng Đại Hùng giáo giới người con trai của mình, đã có sự lãnh hội 
lần thứ ba là của tám chục ngàn kø/¡ (tám trăm tỷ) vị. 


10. Bậc Đại Ân Sĩ Nãrada đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm 
ngàn &oøƒiVỊ. 


11. Vào lúc đức Phật giảng giải về đức hạnh của chư Phật có cả phần duyên khởi, khi 
ấy chín chục ngàn &ø/ vị không còn ô nhiễm đã tụ hội lại. 


12. Vào lúc con rồng Verocana dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư, khi ấy tám mươi 
trăm ngàn (tám triệu) người con trai của đắng Chiến Thắng đã tụ hội lại. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ tóc bện, có khổ hạnh cao tột, đi lại ở trên không 
trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Khi ấy, sau khi làm hài lòng vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng 
cùng với hội chúng và đoàn tháp tùng bằng cơm nước, ta đã cúng dường gỗ đàn 
hương. 


58 


15. Đức Phật, đắng Lãnh Đạo Thế Gian Nãrada ấy cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, (người này) sẽ trở thành vị Phật ở thể 
gian. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


17. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
18. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 


cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề bậc Vô TÌ hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


21. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng áy. 


22. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


23. Ci1a và Hajfthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ răng): “ J⁄j này là chúng tử mâm mông của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


29. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã khiến tâm được mừng rỡ bội phân. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


59 


30. Thành phó có tên là DhaññavafI, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sudeva, người mẹ 
của vị Đại Ấn Sĩ Nãrada tên là Anomä. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Jita, 
Vijita, và V1Jitabhiraäma. 
32. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vọ) tên là 


Vijitasena. Con trai tên là Nanduttara. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, vị Lãnh Đạo thế gian đã ra đi bằng sự đi bộ 
(sự đi bằng bàn chân) và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 


34. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng Nãrada 
đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên Dhanañjaya tuyệt vời. 

35. Bhaddasala và Jitamitta đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Nãrada tên là Vãsettha. 


36. Uttarä và luôn cả Phagguni đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


37. Uggarinda và Vasabha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Indivarï và Undï sẽ là 
(hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám rzzna (22 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy chiếu sáng mười ngàn 
thế giới tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


39. Khi ấy, thân thể có ánh sáng hào quang của vị ấy chiếu ra các phương liên tục 
ngày đêm và tỏa sáng (xung quanh) một do-tuần. 


40. Vào lúc bấy giờ, được tràn ngập bởi hào quang của đức Phật, những người ở xung 
quanh một do-tuần không ai thắp sáng các ngọn đèn đuốc. 


4I. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


42. Giống như bầu trời được trang điểm và chói sáng bởi các vì sao, tương tợ như thế 
ấy Giáo Pháp của vị ấy rạng rỡ nhờ vào các vị A-la-hán. 


43. Sau khi đã thiết lập vững chắc cây cầu Chánh Pháp đề giúp vượt qua dòng chảy 
luân hồi đối với số người còn lại đã đạt được (đạo quả Hữu Học), đắng Nhân Ngưu ấy 
đã Niết Bản. 


44. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, và các bậc Lậu 
Tận ấy là có oai lực vô song, tất cả đều hoàn toàn biết mắt; phải chăng tất cả các hành 
là trồng không? 


60 


45. Đắng Chiến Thắng hàng đầu Nãrada đã Niết Bàn tại thành phố Sudassana. Ngôi 
bảo tháp cao quý của đắng Chiến Thắng đã được dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại 
nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Nãrada là phần thứ chín. 


--0oOoO-- 


10. Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


I. Sau (đức Phật Nãrada, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên 
Padumuttara là không bị chao động, tương tợ như biển cả. 


2. Và đức Phật đã sanh lên vào kiếp \⁄apga ấy.!Šl Chúng sanh đã sanh lên trong kiếp 
ấy là vô cùng tốt lành.!5Ì 
3. Trong khi đức Thế Tôn Padumuttara thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, đã có sự 


lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn &øƒi vị. 


4. Về sau vào lúc khác nữa, trong lúc đỗ xuống cơn mưa (Pháp) khiến cho các hạng 
chúng sanh được hài lòng, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm 
ngàn koí¡ (ba triệu bảy trăm ngàn) vỊ. 


5. Vào thời điểm đâng Đại Hùng đi đến gặp (người cha là) Änanda, Ngài đã đi đến 
trong sự hiện diện của người cha và đã gióng lên tiếng trống Bắt Tử. 

6. Khi tiếng trồng Bất Tử đã được gióng lên và trong khi cơn mưa Pháp Bảo đang rơi 
xuống, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm mươi trăm ngàn køƒ¡ (năm triệu) vỊ. 

7. Đức Phật là vị giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh 
vượt qua, là vị thiện xảo về thuyết giảng; Ngài đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua. 


§. Bậc Đạo Sư Padumuttara đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm 
ngàn &oƒjVỊ. 


9. Khi đức Phật, vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, cư ngụ ở tại ngọn 
núi Vebhara, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn køƒ¿ VỊ. 


10. Hơn nữa, trong khi ra đi du hành từ các làng mạc, thị trấn, và quốc độ, đã có cuộc 
hội tụ thứ ba của tắm mươi ngàn koƒï vị. 


61 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa tên Jatila. Ta đã cúng đường vải cùng với bữa 
ăn đến hội chúng (tỳ khưu) có bậc Toàn Giác đứng đầu. 


12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: “Trong một 
trăm ngàn kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


l5. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đê, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


19. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


20. Cia và Hajfthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


62 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã quyết định sự thực hành tối thắng. Ta đã thực 
hiện sự nỗ lực vô cùng bền bĩ để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


27. Khi ấy, tất cả các người ngoại đạo bị ruồng bỏ trở nên hốt hoảng, có tâm trí chán 
nản. Đối với bọn họ, không còn có người nảo phục vụ. Mọi người xua đuổi họ ra khỏi 
quốc độ. 

28. Tất cả đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã đi đến gặp đức Phật (nói rằng): “Bạch đđng 
Đại Hùng, ngài là vị lãnh đạo. Hỡi bậc Hữu Nhãn, ngài hãy là chỗn nương nhờ.” 

29. Bậc có lòng thương xót, đắng Bi Mẫn, vị tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh đã 
an trú vào năm giới cắm cho tất cả những người ngoại đạo đã đi đến (với Ngài). 

30. Như thế, Giáo Pháp đã không bị pha trộn, không còn các ngoại đạo, và được tô 
điểm bởi các vị A-la-hán ở vào trạng thái thu thúc như thế ấy. 

31. Thành phố có tên là Hamsavafi, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Änanda, người mẹ 
của vị Đại Ân Sĩ Padumuttama tên là Sujãtã. 

32. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Naravahana, Yasa, và YasavattI. 


33. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vọ) tên là 
Vasuladattä. Con trai tên là Uttara. 


34. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng tòa lâu 
đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 


35. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Hướng Đạo, đắng Đại Hùng Padumuttara đã 
chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên tuyệt vời Mithila. 


36. Devala và Sujãta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đạo Sư 
Padumuttara tên là Sumana. 


37. Amitã và luôn cả Asamä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Salala.” 


38. Vitinna và luôn cả Tissa đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Hatthã và luôn cả 
Vicittä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


39. Đạt đến năm mươi tám rzana (14 mét rưỡi) về chiều cao, đắng Đại Hiền Triết 
với ba mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


40. Các tường thành, cửa lớn, vách đất, cây cối, mỏm đá ở xung quanh mười hai do- 
tuần không có che khuất vị ấy. 


63 


41. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


42. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, sau khi đã cắt đứt tất cả các điều nghỉ 
hoặc, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 


43. Đức Phật, đắng Chiến Thắng Padumuttara đã Niết Bàn tại tu viện Nandã. Ngôi 
bảo tháp cao quý dành cho vị ấy có chiều cao mười hai do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Padumuttara là phần thứ mười. 


--0oOoO-- 


11. Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


1. Sau (đức Phật) Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là đắng Hiền Triết tôi 
thượng của toàn thê thế giới, có oai lực nỗi bật, khó thê đạt đến. 


2. Có cặp mắt an tịnh, khuôn mặt đầy đặn, (thân hình) cao lớn, ngay thăng, hùng 
dũng, là người tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh, (vị ấy) đã giúp cho nhiều người 
thoát khỏi sự trói buộc. 


3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đức Phật đã chuyền vận 
bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phó Sudassana. 


4. Trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của vị Ấy, đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội lần 
thứ nhất là của một trăm ngàn koƒï vị. 


5. Hơn nữa vào lần khác, đắng Chiến Thắng ấy đã thuần phục Dạ-xoa Kumbhakanna. 
Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn &o/¿ (chín trăm tỷ) vị. 


6. Hơn nữa vào lần khác, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về bốn Chân Lý. Đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn &ø/i (tám trăm tỷ) vị. 


7. Bậc Đại Ấn Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô 
nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Vào lúc đắng Chiến Thắng ngự đến thành phố Sudassana, khi ấy một trăm &ø/¡ (một 
tỷ) vị tỳ khưu là các bậc Lậu Tận đã tụ hội lại. 


9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tiến hành lễ (dâng y) Kø/hina cho các vị tỳ khưu ở tại 
Devakita, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín chục &oÿi vị. 


64 


10. Hơn nữa vào lần khác, lúc đắng Thập Lực đi du hành, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ 
ba của tám chục koƒi VỊ. 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài sản đã được 
tích lũy trong nhà của ta là tám mươi ko/¡ (tám trăm triệu). 


12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội 
chúng (tỳ khưu), ta đã đi đến nương nhờ vị ấy và đã hứng thú với việc xuất gia. 
13. Trong khi thể hiện sự tùy hỷ (phước báu), đức Phật ây cũng đã chú nguyện cho ta 


rằng: “Trong ba chục ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


l5. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 

16. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 

11. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bộ Đê, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gofama. 

19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 

20. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 


đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha.` 


21.Cia và HafthalavaRa sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


6S 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp của bậc Đạo Sư 
gồm chín thê loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 


29. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy vào lúc ngồi, đứng, đi kinh 
hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới của Phạm Thiên. 


30. Thành phố có tên là Sudassana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Sudatta, người mẹ 
của bậc Đại Ân Sĩ Sumedha tên là Sudattã. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Sucandanaka, Koñca, và Sirivaddha. 


32. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Sumanã. Con trai tên là Punabbasumitta. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


34. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng 
Sumedha, đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên Sudassana tuyệt vời. 


35. Sarana và Sabbakama đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ấn Sĩ Sumedha tên là Sãgara. 


36. Rãmäã và luôn cả Suramä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Cây NTpa vĩ đại.” 


37. Uruvela và luôn cả Yasava đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Yasodharã và 
Sirimä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám rz/ana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết chiếu sáng tất cả các 
phương tợ như mặt trăng ở giữa tập thể các vì sao. 


39. Giống như viên ngọc ma-ni của vị Chuyên Luân Vương chiếu sáng một do tuân, 
tương tợ y như thế, ngọc quý của vị ấy tỏa sáng một do-tuần ở xung quanh. 


40. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


66 


41. (Giáo Pháp) này đã được hưng thịnh nhờ vào các vị A-la-hán tốt lành, đã thành 
tựu tam minh, sáu thắng trí, và năng lực như thế ấy. 


42. Tất cả các vị ấy đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, không còn tái sanh. 
Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tắt cả các vị có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Đức Phật, đắng Chiến Thắng cao quý Sumedha đã Niết Bàn tại tu viện Medha. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sumedha là phần thứ mười một. 


--0oOoO-- 


12. Lịch Sử Đức Phật Sujãta 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy,I8Ì có vị Lãnh Đạo tên SuJãta là có hàm sư tử, vai 
rộng, không thê đo lường, khó thể đạt đến. 


2. Không bợn nhơ vả tinh khiết như mặt trăng, huy hoảng như mặt trời, luôn chói 
sáng với sự vinh quang, đắng Toàn Giác rạng rỡ như thế ấy. 


3. Sau khi thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đắng Toàn Giác đã chuyền 
vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sumangala. 


4. Trong khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sujãta thuyết giảng Giáo Pháp cao quý vào dịp 
thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, tám mươi ko (tám trăm triệu) vị đã lãnh hội. 


5. Khi vị có danh tiếng vô lượng Sujãta vào mùa (an cư) mưa ở cõi trời, đã có sự lãnh 
hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba triệu bảy trăm ngàn). 


6. Vào lúc (đức Phật) Sujãta, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, đi đến 
gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu). 


7. Bậc Đại Ân Sĩ Sujãta đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, 
có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Trong số các vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, không còn tái sanh vào cõi 
này cõi khác, các vị ấy (với số lượng) sáu trăm ngàn đã tụ hội lại là lần thứ nhất. 


9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vảo dịp đắng Chiến Thắng từ cõi trời hạ thế, 
đã có cuộc hội tụ lần thứ nhì của năm chục trăm ngàn (năm triệu) vị. 


67 


10. Vị Thinh Văn hàng đầu của vị ấy, khi đi đến gặp đâng Nhân Ngưu bậc Toàn Giác, 
đã đi đến với bón trăm ngàn vị (là lần thứ ba). 


11. Vào lúc bây giờ, ta là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vị Chuyên Luân Vương có 
năng lực lớn lao, di chuyên ở trên không trung. 


12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, (là việc) phi thường, khiến lông dựng 
đứng, ta đã đi đến và đánh lễ đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sujãta ấy. 


13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bón hòn đảo và bảy vật báu tối 
thắng đến đức Phật, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phâm vật đã đem lại đồ dùng 
thiết yếu, vật trải nằm lót ngồi, dâng lên hội chúng tỳ khưu. 


15. Khi ấy, vị Chúa Tế trong mười ngàn thế giới cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong ba mươi ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


17. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
18. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 


cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề bậc Vô T hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


21. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng áy. 


22. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


23. Cia và Hajfthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamaitä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm." 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ răng): “ J⁄j này là chúng tử mâm mông của chư Phật.” 


68 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


29. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã sanh khởi niềm hoan hỷ bội phần. Ta đã quyết 
định sự thực hành tột bực đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


30. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp của bậc Đạo Sư 
gồm chín thê loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 


31. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập thiền Phạm 
Thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thắng trí, ta đã đi đến thế giới của Phạm Thiên. 


32. Thành phố có tên là Sumaägala, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Uggata, người mẹ 
của vị Đại Ân Sĩ Sujãta tên là Pabhävati. 


33. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Siri, 
UpasrrT, và Nandã. 


34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
SIrinandä. Con trai tên là Upasena. 


35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đắng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
ngựa và đã ra sức nỗ lực chín tháng không thiếu sót. 


36. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng SuJãta 
đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên tuyệt vời Sumagala. 


37. Sudassana và Sudeva đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Sujãta tên là Nãrada. 


38. Nãgã và Nãgasamälã đã là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi là Mahävelu (cây tre vĩ đại). 


39. Và cây tre ấy có thân đặc, không có bọng, rậm lá, là loại cây thắng đuột, to lớn, 
đáng nhìn, xinh xắn. 


69 


40. Giống cây ấy có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành các nhánh từ thân 
ấy như là chùm lông đuôi của chim công được buộc chặt lại; giống cây ấy xinh đẹp 
như thế. 


41. Không có các gai ở cây ấy và cũng không có lỗ bọng lớn, cành cây xòe rộng, 
không thưa thớt, bóng râm dày đặc, xinh xắn. 


42. Sudatta và luôn cả Citta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Subhaddã và luôn cả 
Padumä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


43. Với chiều cao năm mươi rz/ana (12.5 m), đắng Chiến Thắng ấy đạt đến sự cao 
quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh. 


44. Tương đương với các loại hào quang không thê sánh bằng, hào quang của vị ấy 
tỏa sáng xung quanh. Vị ấy là vô lượng, vô song, với các sự so sánh đối chiếu không 
có người tương tợ. 


45. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


46. Cũng giống như các làn sóng ở biển cả, giống như các vì sao ở bầu trời, tương tợ 
như thế, lúc bấy giờ lời tuyên thuyết (của đức Phật ấy) được tô điểm nhờ vào các vị 
A-la-hán. 


47. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, và các đức hạnh 
vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


4§. Đức Phật, đắng Chiến Thắng cao quý Sujãta đã Niết Bàn tại tu viện Sila. Ngôi 
bảo tháp được dựng lên cao ba gãvww/a (tương đương I2 km) dành cho bậc Đạo Sư ở 
ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sujãta là phần thứ mười hai. 


--0oOo-- 


70 


13. Lịch Sử Đức Phật PiyadassI 


1. Sau (đức Phật) SuJata, đắng Lãnh Đạo Thế Gian PiyadassT là vị tự mình chứng ngộ, 
khó thê đạt đến, tương đương với các vị không thê sánh bằng, có danh tiếng vĩ đại. 


2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật ấy cũng chiếu sáng tợ như mặt trời. Sau khi hủy 
diệt tắt cả bóng tối, Ngài đã chuyên vận bánh xe Chánh Pháp. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội lần thứ 
nhất là của một trăm ngàn koƒi VỊ. 


4. Thiên Vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan tà kiến của vị ấy, 
bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh Pháp. 


5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông đã tụ hội lại. Đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn køƒi VỊ. 


6. Vào lúc bậc Điều Khiến nhân loại huấn luyện con voi Donamukha, đã có sự lãnh 
hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn &oƒi VỊ. 


7. Vị Piyadassï ấy cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm 
ngàn &oƒi VỊ. 


8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi &øi vị hiền triết đã hội họp chung lại với nhau. Ở 
cuộc hội tụ thứ ba, đã có tâm mươi koji vị. 


9. Vào lúc bẩy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là vị trì tụng, nắm 
vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


10. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, ta đã sanh khởi niềm tin. Với một 
trăm ngàn ko/¡ (đồng tiền) ta đã tạo lập tu viện cho hội chúng. 


11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị Ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phần chấn, đã 
tạo lập sự vững chãi trong việc nương nhờ và đã thọ trì năm giới. 


12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: “Trong mười 
tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


7l 


l5. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


19. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


20. Ciữa và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Ufarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


27. Thành phô có tên là Sudhañña, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Sudatta, người mẹ của 
đắng Đạo Sư Piyadassï tên là Sucandã. 


28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Sunimmala, Vimala, và Giribraha. 


29. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Vimala. Con trai là Kañcanävela. 


72 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng phương 
tiện xe và đã thực hành sự nỗ lực sáu tháng. 


31. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Đại Hiền Triết, đắng Đại Hùng PIyadassT 
đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) tại công viên Usabha xinh đẹp. 


32. Palita và Sabbadassï đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của đắng Đạo 
Sư Piyadassĩ tên là Sobhita. 


33. Sujãtãä và Dhammadinnä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Kakudha.” 


34. Sandhaka và Dhammaka đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Visäkhã và 
Dhammadinnä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và chiều cao tám 
mươi cánh tay (§0 x 0.5 = 40 m), đức Phật ấy được nhìn thấy như là cây SZ/Z chúa. 


36. Không có ánh sáng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, tương tợ như hào 
quang của bậc Đại Ân Sĩ không ai sánh bằng ấy. 


37. Tuổi thọ của vị ấy cũng dài như là (tuổi thọ) của các hàng thiên nhân. Bậc Hữu 
Nhãn đã tồn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 


3§. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, luôn cả các đức 
hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 


39. Đắng Hiền Triết cao quý Piyadassĩ ấy đã Niết Bàn tại tu viện Assattha. Ngôi bảo 
tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại 
nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Piyadassĩ là phần thứ mười ba. 


--0oOo-- 


73 


14. Lịch Sử Đức Phật Atthadassĩ 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy,PI bậc Nhân Ngưu Atthadassi sau khi hủy diệt 
bóng đêm mịt mù đã đạt đến quả vị Toàn Giác tôi thượng. 


2. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị ấy đã chuyên vận bánh xe Chánh Pháp và đã 
làm hài lòng thế gian mười ngàn thế giới luôn cả chư thiên bằng sự Bắt Tử. 


3. Đối với đắng Lãnh Đạo Thế Gian Ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội lần 
thứ nhất là của một trăm ngàn &oƒi vỊ. 


4. Vào lúc đức Phật Atthadassĩ đi du hành ở cõi trời, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là 
của một trăm ngàn køƒi vỊ. 


5. Vào dịp khác nữa, khi đức Phật thuyết giảng trong sự hiện diện của người cha, đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của một trăm ngàn koƒi VỊ. 


6. Và bậc Đại Ân Sĩ ấy đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, 
có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của chín mươi tám ngàn ko/¡ vị. Cuộc hội tụ thứ nhì là của 
tám mươi tám ngàn koƒi VỊ. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba là của bảy mươi tám ngàn ko/¡ (bảy trăm tám mươi tỷ) vị đại ẩn 
sĩ đã hoàn toàn giải thoát khỏi chấp thủ, không còn ô nhiễm. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là Susima, được 
xem là hạng nhất ở trên trái đất. 


10. Sau khi mang từ thế giới chư thiên bông hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của 
cõi trời, ta đã cúng đường đến đắng Toàn Giác. 


11. Đức Phật Ấy, bậc đại hiền triết Atthadassi, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 


12. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


13. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


14. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


14 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đê, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


16. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


17. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


18. Khemã và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


19. Ci1a và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Ufarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm." 


20. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


22. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


25. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phân chấn, đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


26. Thành phô có tên là Sobhana, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sãgara, người mẹ của 
bậc Đạo Sư Atthadassi tên là Sudassana. 


27. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Amaragrri, Suragiri, và Girivahana. 


2§. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Visakhã. Con trai tên là Sela. 


29. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
ngựa và đã ra sức nỗ lực trong tám tháng không thiếu sót. 


75 


30. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị có danh tiếng lớn lao, đắng Đại Hùng, bậc 
Nhân Ngưu Atthadassĩ đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên Anoma. 


31. Santa và Upasanta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đạo Sư 
Atthadassi tên là Abhaya. 


32. Dhammä và luôn cả Sudhammä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Campaka.” 


33. Nakula và luôn cả Nisabha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Makilã và Sunandã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Cao tám mươi rz/ana (20 mét), được vẹn toàn như là mặt trăng (chúa của các vì 
sao), đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thê sánh băng, sáng chói như là 
cây Sđla chúa. 


35. Hàng trăm kø/¡ hào quang tự nhiên của vị ấy luôn luôn tỏa rộng một do-tuần ở 
khắp mười phương, bên trên và bên dưới. 


36. Đức Phật ấy, bậc Nhân Ngưu, đắng Hiền Triết tối thượng của tất cả chúng sanh, 
bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


37. Sau khi thị hiện hào quang vô song và đã chiếu sáng thế gian luôn cả chư thiên, vị 
ấy cũng đạt đến hiện trạng vô thường tương tợ như ngọn lửa cạn nguồn nhiên liệu. 


38. Đắng Chiến Thắng cao quý Atthadassĩ đã Niết Bàn tại tu viện Anoma. Đã có sự 
phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Atthadass! là phần thứ mười bốn. 


--0oOo-- 


76 


15. Lịch Sử Đức Phật Dhammadassĩ 


1. Cũng chính trong kiếp Manda Ấy, vị có danh tiếng lớn lao DhammadassT đã xua tan 
bóng đêm tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả các cõi trời. 


2. Cũng trong việc chuyên vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oai lực vô song ấy, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofï VỊ. 


3. Vào lúc đức Phật DhammadassT hướng dẫn vị ân sĩ Sañjaya, khi ấy đã có sự lãnh 
hội lần thứ nhì là của chín chục koji vị. 


4. Vào lúc (Chúa Trời) Sakka cùng với tùy tùng đi đến gặp bậc Hướng Đạo, khi ấy đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục koji vị. 


5. Đắng Thiên Nhân của chư thiên ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ẫy. 


6. Lúc đức Phật Dhammadassĩ vào mùa (an cư) mưa ở Sarana, khi ấy đã có cuộc hội 
tụ thứ nhất của một ngàn koƒi vỊ. 


7. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật từ cõi trời đi đến cõi nhân loại, khi ấy cũng đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của một trăm koƒi VỊ. 


8. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật giảng giải về các đức hạnh là các pháp đầu-đà, khi 
ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi kofi vị. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là (Chúa Trời) Sakka, (có danh hiệu là) Purindada. Ta đã cúng 
dường hương thơm của cõi trời, tràng hoa, nhạc cụ (đến đức Phật). 


10. Lúc bây giờ, đức Phật ấy ngồi ở giữa chư thiên cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 


11. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


12. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


13. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Tì hượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


Tì 


15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


16. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Änanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


17. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


18. Ca và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Ufarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


23. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


24. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã thực hiện sự nỗ 
lực tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


25. Thành phó có tên là Sarana, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sarana, người mẹ của 
bậc Đạo Sư Dhammadassĩ tên là Sunandã. 


26. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Araja, 
Viraja, và Sudassana. 


27. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vọ) tên là 
Vicitolr. Con trai tên là Puññavaddhana. 


28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng tòa lâu 
đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 


29. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Nhân Ngưu, đắng Đại Hùng, vị Tối 
Thượng Nhân Dhammadassĩ đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadãya (vườn 
naI). 


78 


30. Paduma và Phussadeva đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đạo 
Sư Dhammadassĩ tên là Sunetta. 


31. Khemã và Saccanämä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi là “Bimbijãla.” 


32. Subhadda và luôn cả Katissaha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sãliyã và 
Valiyä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


33. Cao tám mươi cánh tay (40 mét), đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không 
thê sánh bằng, nồi bật trong mười ngàn thế giới nhờ vào oai lực. 


34. Tợ như cây SZ/Z chúa nở rộ bông, giống như tỉa sét ở trên bầu trời, như là mặt trời 
lúc chính ngọ, khi ấy vị ấy đã chiếu sáng như thế. 


35. Mạng sống (tuổi thọ) của vị có oai lực vô song ấy cũng tương tợ (như loài người), 
bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


36. Sau khi đã thị hiện hào quang và làm cho Giáo Pháp không còn ô nhiễm, vị ấy 
cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn tương tợ như mặt trăng đã lặn ở trên bầu trời. 


37. Đắng Đại Hùng Dhammadassĩ đã Niết Bàn tại tu viện Kesa. Ngôi bảo tháp cao 
quý được dựng lên cao ba do-tuần dành cho chính vị ấy ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Dhammadassr là phần thứ mười lăm. 


--0oQ00—— 


79 


16. Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 


1. Sau (đức Phật) Dhammadassi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã tiêu diệt tất cả 
tăm tối như là mặt trời đã mọc lên ở không trung. 


2. Sau khi đạt được quả vị Toàn Giác, vị ấy cũng đã làm cơn mưa với đám mây 
Chánh Pháp giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, và tế độ thế gian luôn cả 
chư thiên chứng ngộ Niết Bàn. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội lần thứ nhất 
là của một trăm ngàn køji vỊ. 


4. Cũng vào dịp khác nữa, vào lúc Ngài gióng lên tiếng trồng ở Bhĩmaratha (quốc độ 
của sự kinh hoàng), khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi &øji vị. 


5. Vào lúc đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân ấy, thuyết giảng Giáo Pháp ở Vebhãra, 
khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi &øji vị. 


6. Và bậc Tối Thượng của loài người ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế Ấy: 


7. Đây là ba số liệu về việc hội tụ của các vị không còn ô nhiễm: của một trăm ko/i vị, 
của chín mươi (&oƒ¡) vị, và của tám mươi koƒï VỊ. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khô hạnh tên Mangala có oai lực cao tột, khó có ai 
vượt trội, đã thành tựu thiền định và năng lực của các thắng trí. 


9. Sau khi mang lại trái cây từ cây Jambu,P°l tạ đã dâng đến (đức Phật) Siddhattha. 
Sau khi nhận lãnh, bậc Toàn Giác đã nói lên lời này: 


10. “Các ngươi hãy nhìn vị đạo sĩ khổ hạnh tóc bện có khổ hạnh cao tột này. Trong 
chín mươi bốn kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật 


11. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


12. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


13. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


S0 


15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. Vị này 
sẽ là Gotama. 


16. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


17. Khemä và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


18. Ca và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Ufarä và 
Nandamaitä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


23. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


24. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Vebhara, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Udena, người mẹ của 
bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha tên là Suphassä. 

26. Vị ây đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Kokã, Suppalä, và Kokanadä. 

27. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Sumanã. Con trai tên là Anupama. 

28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 

29. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng, bậc Tối 


Thượng Nhân Siddhattha đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn 
naI). 


S[ 


30. Sambala và Sumitta đã là (hai vị) Thịnh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ấn 
Sĩ Siddhattha tên là Revata. 


31. Sivalã và Surãmä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi là “Kanikãra.” 


32. Suppiya và Samudda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Rammã và luôn cả 
Surammä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


33. Vươn lên bầu trời (chiều cao) sáu mươi rz/ana (15 mét), đức Phật ấy chiếu sáng 
mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


34. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thê sánh bằng, là bậc vô song, 
không người đối địch. Bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


35. Sau khi thị hiện hào quang tuyệt vời và giúp cho các môn đồ đơm hoa kết trái. 
Sau khi đã được rạng rỡ với sự chứng ngộ, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 


36. Đức Phật Siddhattha, đắng Hiền Triết cao quý đã Niết Bàn tại tu viện Anoma. 
Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại 
nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Siddhattha là phần thứ mười sáu. 


--0oOoO-- 


17. Lịch Sử Đức Phật Tissa 
1. Sau (đức Phật) Siddhattha, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa là không ai 
sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, có danh vọng vô lường. 


2. Sau khi đã xua tan bóng đen tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả các cõi trời, vị 
có lòng thương xót, đắng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi ở thế gian. 
3. Cũng có thần thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến sự toàn hảo về 


mọi phương diện, vị ấy đã chuyền vận bánh xe Chánh Pháp. 


4. Đức Phật ấy đã công bó lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười ngàn thế giới. 
Hàng trăm kø/¡ vị đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất. 


5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koƒi vỊ. Lần thứ ba là của sáu mươi ngàn koƒi vỊ. 
Khi ấy, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã tê tựu lại được giải thoát khỏi các 
sự trói buộc. 


§2 


6. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian T1Issa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu 
Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu Tận. Đã có cuộc hội tụ thứ 
nhì của chín chục trăm ngản (chín triệu) vị. 


8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục trăm ngàn (tám triệu) bậc Lậu Tận, không 
còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 


9. Vào lúc bây giờ, ta là vị Sát-đề-ly tên Sujãta. Sau khi buông bỏ tải sản lớn lao, ta đã 
xuất gia làm ấn sĩ. 


10. Khi ta đã xuất gia, đâng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất hiện. Sau khi nghe được 
tiếng nói rằng: “Đức Phật!” khi ấy phí lạc đã phát khởi ở ta. 


11. Sau khi nắm lấy hoa Mạn-đả-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời bằng cả hai tay, ta 
đã vội vã đi đến. 
12. Ta đã cầm lấy bông hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu của đắng Chiến Thắng, bậc Lãnh 


Đạo hàng đầu của thế gian Tissa đang được vây quanh bởi bốn thành phằn.L 


13. Khi ấy, ngồi giữa mọi người đức Phật ấy cũng đã chú nguyện cho ta rằng: “7zong 
chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


l5. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ấi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


20. Khema và Uppalavata sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


83 


21. Ciủua và Hafthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bò ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


28. Thành phó có tên là Khemaka, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Janasandha, người mẹ 
của bậc Đại Ân Sĩ Tissa tên là Padumä. 


29. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Guhã, 
Selanar1, Nisabha. 


30. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Subhaddä. Con trai tên là Ananda. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa, 
đắng Đại Hùng đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng tuyệt vời Yasavat. 


33. Brahmadeva và Udaya đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ấn Sĩ Tissa tên là Samaiga. 


34. Phussã và luôn cả Sudattä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Asana.” 


35. Sambala và luôn cả Sirisẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Kĩsãgotami và Upasenä 
sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


84 


36. Cao sáu mươi rzfzna (15 mét), đức Phật, đắng Chiến Thắng ấy, không có vị 
tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như là núi Hy-mã-lạp. 


37. Tuổi thọ của vị có oai lực vô song ấy là tôi thắng.?! Bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở 
thế gian một trăm ngàn năm. 


38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, nhất hạng, vị ấy đã 
rực cháy như là khói lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 


39. Tương tợ như đám mây (biến mất) bởi làn gió, như là làn sương (biến mắt) bởi 
mặt trời, như là bóng tối (biến mất) bởi ngọn đèn, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã 
Niết Bản. 


40. Đức Phật, đắng Chiến Thắng cao quý Tissa đã Niết Bàn tại tu viện Nanda. Ngôi 
bảo tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao ba do-tuần ở 
ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Tissa là phần thứ mười bảy. 


--0oOoO-- 


85 


!] Ý nói đến quả vị Phật, BvA. 165. 





2 





Tòa lâu đài bay lên không trung đưa vị Bồ Tát đến gần cội cây Bồ Đề đề thực hành 
khổ hạnh và sau đó chứng đắc quả vị Toàn Giác, BvA. 166-7. 


3Ì Nghĩa là chưa đạt đến sự thâu triệt Chân Lý, BvA. 171. 











#l Mười bốn trí tuệ của vị Phật gồm có 8 trí về Đạo Quả và sáu trí không phô thông 


đến các Thinh Văn là: trí biết được khuynh hướng ngũ ngầm của chúng sanh 





(ãsayãnusayañãnam), trí biết được năng lực của người khác (indriyaparopariya- 
ñãnam), trí thị hiện song thông (yamakapätihãriyañanam), trí thê nhập đại bỉ 
(mahãkaruna-samapatiñanam), trí toàn trị (sabbañfutaññanam), trí không chướng 
ngại (anãvaranañanam) (BvA. 185). 


EÌ Đức Phật Padumuttara sanh vào szra&appa (kiếp chỉ có một vị Phật), nhưng có tánh 
chất như là mandakappa (kiếp có hai vị Phật) vì thành tựu nhiều đức hạnh; đo đó được 
gọi là mandakappa, BvA. 191. 


Sự phân loại của kappa (kiếp): Có hai loại kappa (kiếp): 


1/ Suñña-kappa (kiếp trông không) tức là kiếp không có đức Phật Toàn Giác, đức Phật 
Độc Giác, hoặc vị Chuyên Luân Vương xuất hiện, nghĩa là kiếp không có những nhân 
vật có đức hạnh sanh lên. 


2/ Và a-suñña-kappa (kiếp không trống không) là có năm hạng: sđra-kappa (có một vị 
Phật Toàn Giác xuất hiện), mmda-kappa(c6 hai ..), vara-kappa(c6 ba 
..), sãramanda-kappa (có bỗn ...), và bhadda-kappa (có năm vị Phật Toàn Giác xuất 
hiện); nhiều vị Phật hơn nữa trong một kiếp là không có. 

6Ì Chú Giải ghi như sau: wssannakusaläfi upacitapuffñä = “vô cùng tốt lành” nghĩa là 
“đã tích lũy được nhiều phước báu,” BvA. 191. 





1 





Nghĩa là hào quang từ cơ thể của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian có bán kính là 
một do-tuần ở chung quanh, BvA. 201-2. 








$Ì Kiếp Manda (mandakappa) là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là đức 


Phật Sumedha và đức Phật SuJata, BvA. 202. 





S6 


BI Mandakappa là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Kiếp này có đến ba vị Phật xuất hiện 
là Piyadassi, Atthadassi, và Dhammadass lẽ ra phải gọi là varakappa; điều này đã 
được đề cập ở phần Chú Giải Lịch Sử Đức Phật Padumuttara, BvA. 216. 


0 





Trái Jambu là trái mận đỏ, đào đỏ (ND). 


1 





Bồn thành phân là Sát-đề-ly, Bà-la-môn, gia chủ, và Sa-môn, BvA. 236. 








2 





Tuổi thọ là một trăm ngàn năm, không quá dài và không quá ngắn, BvA. 231. 


--0oOoO-- 


LN 


18. Lịch Sử Đức Phật Phussa 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa, là đắng Vô Thượng, 
không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng, là bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian. 


2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tôi và tháo gỡ mạng lưới không lồ, trong lúc làm 
hài lòng thế gian luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đã đồ cơn mưa bằng nước Bắt Tử. 


3. Trong khi (đức Phật) Phussa đang chuyên vận bánh xe Chánh Pháp ở lễ hội tỉnh tú, 
đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofï vỊ. 


4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục trăm ngàn &oƒ¡ (chín triệu) vị. Đã có 
sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục trăm ngàn (tám triệu) vỊ. 


5. Và bậc Đại Ấn Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu Tận không còn 
ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhât của sáu chục trăm ngàn (sáu triệu). Đã có cuộc hội tụ thứ 
nhì của năm chục trăm ngàn (năm triệu). 


7. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn chục trăm ngàn (bốn triệu) vị đã được giải thoát, 
không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn tận. 


8. Vào lúc bây giờ, ta là vị Sát-đé-ly tên Vijitãvi. Sau khi buông bỏ vương quốc rộng 
lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


9. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa ấy cũng đã chú nguyện cho ta rằng: 
“Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


10. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


11. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


12. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 
cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


13. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


14. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


l5. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ 
phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 


88 


16. Khemã và Uppalavannä sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


17. Cita và Hatthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uuarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 

19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

20. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

22. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
23. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết định sự 
thực hành tối thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 
24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp của bậc Đạo Sư 
gồm chín thê loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của đẳng Chiến Thắng. 
25. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập thiền Phạm 
Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới của Phạm Thiên. 
26. Thành phố có tên là Kãsika, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Jayasena, và người mẹ 
của vị Đại Ân Sĩ Phussa tên là Sirimä. 

27. Vị ây đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Garulapakkha, Hamsa, và Suvannabhara. 
2§. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
KisägotamI. Con trai tên là Anupama. 
29. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng phương 


tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


30. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa, 
đắng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở 
Migadaya (vườn na!). 


89 


31. Surakkhita và Dhammasena đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ấn Sĩ Phussa tên là Sabhiya. 


32. Cãlã và Upacälä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức Thế 
Tôn ấy được gọi là “Ãmanda.” 


33. Dhanañcaya và Visãkha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Padumä và luôn cả 
Nãgã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám rz/zna (14.5 m), được vẹn toàn như là mặt trăng 
(chúa của các vì sao), bậc Hiền Triết ấy cũng chiếu sáng tương tợ mặt trời. 


35. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiều người vượt qua, bậc 
Đạo Sư có danh tiếng vô song ấy cùng với các vị Thinh Văn đã Niết Bàn. 


37. Đắng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết Bàn tại tu viện Sena. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Phussa là phần thứ mười tám. 


--0oOoO-- 


19. Lịch Sử Đức Phật VipassI 
1. Sau (đức Phật) Phussa, bậc Toàn Giác, đắng Tối Thượng Nhân, vị Hữu Nhãn tên 
Vipassĩ đã sanh lên ở thế gian. 


2. Sau khi làm vỡ tung toản bộ vô minh và đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, Ngài 
đã đi đến thành phó Bandhumafï đề chuyên vận bánh xe Chánh Pháp. 


3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyên vận bánh xe Chánh Pháp và đã giác ngộ cả hai 
người. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bằng cách tính đếm. 


4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về Chân Lý ở tại nơi ấy. 
Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn ngàn vỊ. 


5. Tám mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo đắng Toàn Giác. Khi những người ấy 
đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo Pháp đến họ. 


6. Sau khi lắng nghe và an trú vào (đức Phật) đang thuyết giảng theo nhiều phương 
thức, các vị ấy cũng đã đạt đến Giáo Pháp cao quý; (đây) là sự lãnh hội lần thứ ba. 


90 


7. Bậc Đại Ân Sĩ VipassT đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, 
có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu tắm trăm ngàn) vị. 
Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trăm ngàn vị tỳ khưu. 


9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi ấy, ở giữa tập thể tỳ 
khưu, đắng Toàn Giác đã chói sáng. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula có đại thần lực, có phước báu, có 
luồng hào quang. 


11. Khi ấy, trong lúc đang vây quanh (đức Phật) với vô số &o/i con rồng và đang trình 
tấu bằng các nhạc cụ của cõi trời, ta đã đi đến gặp đắng Tối Cao của thế gian. 


12. Sau khi đi đến gặp đắng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Vipassi, ta đã thỉnh 
cầu rồi đã dâng lên đắng Pháp Vương chiếc ghế bằng vàng được cần ngọc ma-ni, ngọc 
trai, châu báu, và được trang điểm với tất cả các đồ trang sức. 


13. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: “7rong chín 
mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 

l5. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 

16. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 


cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maãya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


19. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh 
sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ phục vụ đáng Chiến 
Thắng này. 


20. Khema và Uppalavata sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


9Ị 


21. Ciủa và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uuarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


28. Thành phó có tên là Bandhumatf, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Bandhumi, người 
mẹ của vị Đại Ân Sĩ VipassT tên là Bandhumaf. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Nanda, Sunanda, và Sirima. 


30.Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Sutana. Con trai là Samavattakkhandha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


32. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng, bậc Tối 
Thượng Nhân Vipassĩ đã chuyền vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadãäya (vườn nai). 


33. Khanda và vị tên Tissa đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Vipassĩ tên là Asoka. 


34. Candã và Candamittã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là Pãtalï. 


35. Punabbasumitta và Nãga đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirimã và luôn cả 
Uttarä đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


92 


36. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ có chiều cao tám mươi cánh tay (40 mét). Hào 
quang của vị ấy tỏa sáng bảy do-tuần ở xung quanh. 


37. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Vị ấy đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. Ngài đã chỉ ra 
đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phảm nhân còn lại. 


39. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái Bất Tử, vị ấy đã rực cháy 
như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 


40. Thần thông cao quý, phước báu cao quý, và (các) tướng trạng đã được đơm hoa, 
tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


41. Đức Phật, bậc Chiến Thắng cao quý Vipassĩ đã Niết Bàn tại tu viện Sumitta. Ngôi 
bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Vipassï là phần thứ mười chín. 


--0oOoO-- 


20. Lịch Sử Đức Phật Sikhi 


1. Sau (đức Phật) Vipassĩ, có bậc Toàn Giác, vị Tối Thượng Nhân, đắng Chiến Thắng 
tên gọi Sikhï là bậc không ai sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Sau khi trừ diệt bình đội của Ma Vương và đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, vị 
ấy đã chuyền vận bánh xe Chánh Pháp vì lòng thương xót chúng sanh. 


3. Trong khi bậc Hiền Triết hàng đầu Sikhï đang chuyên vận bánh xe Chánh Pháp, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofi VỊ. 


4. Cũng vào lúc khác, trong khi đắng Tối Thượng Nhân, bậc đứng đầu hội chúng, 
đang thuyết giảng Giáo Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi 
ngàn &oƒi VỊ. 


5. Trong khi thị hiện song thông đến loài người luôn cả chư thiên, đã có sự lãnh hội 
lần thứ ba là của tám mươi ngàn &oƒi VỊ. 


6. Bậc Đại Ấn Sĩ Sikhï đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm có 
tâm thanh tịnh như thế ấy. 


93 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm ngàn vị tỳ khưu. Cuộc hội tụ thứ nhì là của 
tám chục ngàn vị tỷ khưu. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba của bảy chục ngàn vị tỳ khưu là không bị lắm nhơ, tương tợ như 
đóa hoa sen không bị vấy bùn đầu sanh trưởng ở trong nước. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Arindama. Ta đã thỏa mãn hội chúng (tỳ 
khưu) có đắng Toàn Giác đứng đầu với cơm ăn, nước uống. 


10. Sau khi cúng đường nhiều vải vóc quý giá không dưới mười triệu tắm vải, ta đã 
dâng đến đắng Toàn Giác con voi đã được trang hoàng làm phương tiện di chuyền. 


11. Ta đã tạo lập ra phương tiện di chuyển là voi và đã được biết rằng là điều được 
phép. Ta đã làm tròn đủ tâm ý đã được phát nguyện trường kỳ và bền vững của ta. 


12. Đức Phật ấy, đắng Lãnh Đạo cao quý của thế gian, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
l5. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 


cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định 
tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. VỊ thị giả tên là Änanda sẽ phục vụ đẳng Chiến 
Thắng này. 


19. Khemã và Uppalavaunä sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bô Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


20. Cia và Hajfthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm." 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ răng): “ J⁄j này là chúng tử mâm mông của chư Phật.” 


94 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thể Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


27. Thành phó có tên là Arunavati, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Arunavä, người mẹ 
của bậc Đại Ân Sĩ Sikhï tên là Pabhãvad. 


28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đải tuyệt vời là 
Sucanda, Giri, và Vasabha. 


29. Có hai mươi bốn ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Sabbakamäa. Con trai tên là Atula. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng phương 
tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực tám tháng. 


31. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo cao quý của thế gian, đắng Đại 
Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Sikhĩ đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại 
Migäcrre (vườn nai). 


32. Abhibh và Sambhava đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Sikh tên là Khemaikara. 


33. Makhilã và Padumä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi là “Pundarika.”EI 


34. Sirivaddha và Nanda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cittã và luôn cả Suguttã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Đức Phật ấy có chiều cao bảy mươi cánh tay (35 mét), với ba mươi hai tướng 
trạng cao quý tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


36. Ánh sáng hào quang từ cơ thê của vị ấy phát ra khắp các phương ngày và đêm 
không gián đoạn. Hào quang ấy (có độ dài) là ba do-tuần. 


95 


37. Tuôi thọ của bậc Đại Án Sĩ ấy là bảy chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến chừng 
ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Sau khi đồ cơn mưa đám mây Chánh Pháp và làm cho chúng sanh luôn cả chư 
thiên được thấm nhuân, vị ấy sau khi đạt đến bản thê an tịnh đã Niết Bàn cùng với các 
vị Thinh Văn. 


39. Ba mươi hai tướng trạng cao quý đã đạt được cùng với các tướng phụ, tất cả đều 
hoàn toàn biết mát; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


40. Đức Phật Sikhï, đẳng Hiền Triết cao quý, đã Niết Bàn tại tu viện Dussa. Ngôi bảo 
tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sikhï là phần thứ hai mươi. 


--0oOoO-- 


21. Lịch Sử Đức Phật Vessabhu 


1. Cũng chính trong kiếp Manda Ấy, đắng Lãnh Đạo tên Vessabhũ Ấy, bậc không aI 
sánh bằng, không người đối thủ, đã hiện khởi ở thế gian. 


2. Khi ấy, biết rằng ngọn lửa ái dục đang thiêu đót thế gian này là căn cứ địa của các 
á1, VỊ ấy sau khi cắt đứt sự trói buộc đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, ví như 
con long tượng (được tự do) sau khi đã giật đứt xích xiềng.Ê] 


3. Trong khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Vessabhũ đang chuyên vận bánh xe Chánh 
Pháp; đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của tám mươi ngàn #ø/ (tám trăm tỷ) vị. 


4. Trong khi đắng Hàng Đầu Thế Gian, bậc Nhân Ngưu, ra đi du hành trong xứ sở, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của bảy mươi ngàn kø/¡ (bảy trăm tỷ) vị. 


5. Trong khi xua tan tà kiến nghiêm trọng, vị ấy thê hiện thần thông. Nhân loại và chư 
thiên trong mười ngàn thế giới tính luôn các cõi trời đã hội tụ lại. 


6. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu vĩ đại, phi thường, khiến lông dựng đứng, sáu 
mươi ko/ï (sáu trăm triệu) chư thiên và luôn cả loài người đã được giác ngộ. 


7. Bậc Đại Ân Sĩ Vessabhũ đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không còn ô 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


§. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của tắm mươi ngàn køƒ¡ vị tỳ khưu. Đã có cuộc hội tụ 
thứ nhì của bảy chục ngản vị tỳ khưu. 


96 


9. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của sáu chục ngàn vị tỳ khưu chính thức của bậc Đại Ấn 
Sĩ là các vị đã qua khỏi các sự hãi sợ như sự già, v.v... 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Sudassana. Sau khi thỉnh mời bậc Đại Hùng 
và đã dâng cúng vật thí vô cùng xứng đáng, ta đã cúng dường đắng Chiến Thắng cùng 
với hội chúng (ty khưu) cơm nước và y phục. 


11. Bánh xe tối thắng của đức Phật không gì sánh bằng ấy đã được chuyền vận. Sau 
khi lắng nghe Giáo Pháp tuyệt vời, ta đã thích thú sự xuất gia. 


12. Sau khi đã tiến hành cuộc đại thí không ngơi nghỉ đêm ngày, ta đã tiến hành sự 
xuất gia hội đủ các ưu điểm trong sự chứng minh của đắng Chiến Thắng. 


13. Được thành tựu sở hành và đức hạnh, nghiêm túc trong các phận sự vả giới hạnh, 
trong lúc tầm cầu quả vị Toàn Tri, ta được thỏa thích trong Giáo Pháp của đắng Chiến 
Thắng. 


14. Sau khi đã đạt được niềm tin và sự hoan hỷ, ta đảnh lễ đức Phật, bậc Đạo Sư. 
Niềm hoan hỷ được sanh lên đến ta có nguyên nhân chính là quả vị giác ngộ. 


15. Biết được tâm ý (của ta) không còn thối chuyên, đắng Toàn Giác đã nói lên điều 
này: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


17. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
18. Ở tại bờ sông Nerafjjarä, đẳng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rôi ẩi đến 


cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


21. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định 
tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. VỊ thị giả tên là Änanda sẽ phục vụ đẳng Chiến 
Thắng này. 


22. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assatha.` 


97 


23. Ciủa và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uuarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bò ở bên dưới. 


28. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


29. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


30. Thành phó có tên là Anupama, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Suppatita, người mẹ 
của bậc Đại Ân Sĩ Vessabhũ tên là Yasavati 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Ruci, Suruci, và Rativaddhana. 


32. Có không dưới ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên 
là Sucittä. Con trai tên là Suppabuddha. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng kiệu 
khiêng và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


34. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng, bậc Tối 
Thượng Nhân Vessabhũ đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) cũng ở tại Aruna. 


35. Sona và luôn cả Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ân Sĩ Vessabhũ tên là Upasanta. 


36. Dãmã và luôn cả Samalä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề 
của đức Thế Tôn ấy được gọi là “S$đ/ã.” 


37. Sotthika và luôn cả Ramma đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Gotami và Sirimã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


98 


38. Có chiều cao sáu mươi rfzna tương đương với cây cột bằng vàng. Hào quang 
phát ra từ cơ thể giống như là ngọn lửa ở trên ngọn núi vào ban đêm. 


39. Tuổi thọ của vị ấy được biết là đến sáu chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến 
chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


40. Sau khi đã hoằng khai Giáo Pháp, đã phân hạng dân chúng, và đã thiết lập con 
thuyền Chánh Pháp, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 


41. Tất cả những người (đức Phật và các vị Thinh Văn), cách sinh hoạt, lề lối oai nghĩ 
đáng được chiêm ngưỡng, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là 
trồng không? 


42. Đắng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Vessabhũ đã Niết Bàn tại tu viện Khema. 
Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Vessabhũ là phần thứ hai mươi mốt. 


--0oOoO-- 


22. Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


I. Sau (đức Phật) Vessabhũ, có bậc Toản Giác, đấng Tối Thượng Nhân tên 
Kakusandha là vị không thê đo lường, khó thê đạt đến. 


2. Sau khi làm tiêu hoại tất cả các sự tái sanh, vị ấy đã đạt đến sự toàn hảo trong các 
hạnh, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tôi thượng, tương tợ như con sư tử (đã được tự do) 
sau khi bẻ gãy chiếc lồng giam giữ. 


3. Trong khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian Kakusandha đang chuyền vận bánh xe Chánh 
Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của bốn mươi ngàn ko/¿ (bốn trăm tỷ) vị. 


4. Sau khi đã hóa hiện song thông ở không trung trên bầu trời, vị ấy đã giác ngộ ba 
mươi ngàn &ø/ï (ba trăm tỷ) chư thiên và nhân loại. 


5. Sự lãnh hội Giáo Pháp của vị ấy trong lần giảng giải về bốn Chân Lý cho dạ-xoa 
Naradeva là không thê đếm được theo cách thức tính toán. 


6. Đức Thế Tôn Kakusandha đã có một lần tụ hội gồm các bậc Lậu Tận không còn ô 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Khi ây, đã có cuộc hội tụ của bốn mươi ngàn vị đã đạt đến nền tảng của việc huấn 
luyện nhờ vào sự diệt tận các nhóm kẻ thù là lậu hoặc. 


99 


8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đề-ly tên Khema. Ta đã dâng lên vật thí không nhỏ đến 
đức Như Lai và những người con trai của đắng Chiến Thắng. 


9. Sau khi cúng đường bình bát, y phục, thuốc bôi, mật mía, ta đã chuẩn bị tất cả mọi 
thứ này nọ vô cùng quý giá đã được mong mỏi. 

10. Đẳng Hiền Triết, bậc Lãnh Đạo thế gian Kakusandha ấy, cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong kiếp Bhadda này, #Ì người này sẽ trở thành vị Phật.” 


11. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


12. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 
13. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 


cội cây Bô Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


16. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định 
tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. VỊ thị giả tên là Änanda sẽ phục vụ đẳng Chiến 
Thắng này. 


17. Khema và Uppalavata sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. Cội cây Bồ Đề của 
đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha.` 


18. Ci1a và Hafthalavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Ufarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ân Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 


100 


23. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


24. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Khemavati. Khi ấy, ta có tên là Khema. Trong khi tầm cầu 
quả vị Toàn Tri, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


26. Và vị Bà-la-môn Aggidatta ấy đã là người cha của đức Phật. Người mẹ của bậc 
Đại Ân Sĩ Kakusandha tên là Visäkhäã. 


27. Cư trú tại nơi ấy ở trong thành Khemä, gia tộc vĩ đại của đắng Toàn Giác là dòng 
dõi cao quý hạng nhất trong loài người, có danh tiếng vĩ đại. 


28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong bốn ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Rucli, Suruci, và Rativaddhana. 


29. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Virocamanä. Con trai tên là Uttara. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi bằng phương tiện 
xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


31. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng, bậc Tối 
Thượng Nhân Kakusandha đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migadãya 
(vườn na!). 


32. Vidhura và Sañjïva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ân 
Sĩ Kakusandha tên là Buddhija. 


33. Samä và Campä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức Thế 
Tôn ấy được gọi tên là “Sirasa.” 


34. Accuta và Sumana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nandã và luôn cả Sunandã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Bậc Đại Hiền Triết cao bốn mươi rzfzna (10 mét). Hào quang màu hoàng kim 
phát ra mười do-tuần ở chung quanh. 


36. Tuôi thọ của bậc Đại Ấn Sĩ ấy là bốn chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến chừng 
ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


37. Sau khi đã phô bày gian hàng Giáo Pháp đến những người nam nữ luôn cả chư 
thiên, sau khi rồng lên như là tiếng rồng của loài sư tử, vị ấy đã Niết Bàn cùng với các 
Thịnh Văn. 


101 


38. (Đức Phật) đã thành tựu tám chỉ phần về lời nói,°Ì những phẩm chất không bao 
giờ khiếm khuyết, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 


39. Đáng Chiến Thắng cao quý Kakusandha đã Niết Bàn tại tu viện Khemã. Ngôi bảo 
tháp cao quý dành cho vị ấy đã vươn lên bầu trời một gãww/a ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kakusandha là phần thứ hai mươi hai. 


--0oOoO-- 


23. Lịch Sử Đức Phật Konägamana 


1. Sau (đức Phật) Kakusandha, có đắng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân, đắng Chiến 
Thắng, vị đứng đầu thế gian, bậc Nhân Ngưu tên là Konägamana. 


2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc (luân hỏi). Sau khi tây 
rửa mọi điều nhơ bần, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


3. Trong khi vị Lãnh Đạo Konägamana đang chuyền vận bánh xe Chánh Pháp, đã có 
sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn #ø# (ba trăm tỷ) vị. 


4. Và trong khi thê hiện thần thông trừ diệt các học thuyết khác, đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của hai mươi ngàn &ø/¡ (hai trăm tỷ) vỊ. 


5. Kế đến, sau khi thể hiện sự biến hóa (thần thông), đắng Chiến Thắng đã đi đến 
thành phô của chư thiên. Tại nơi ấy, bậc Toàn Giác đã ngự trên tảng đá là ngai vàng 
của vị Chúa Trời Sakka. 


6. Bậc Hiền Triết ấy an cư mùa mưa (ở cõi trời), trong khi thuyết giảng bảy bộ sách 
(Vi Diệu Pháp), đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của mười ngàn &øƒ¡ (một trăm tỷ) vỊ. 


7. VỊ Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các bậc Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vị tỳ khưu đã vượt qua khỏi giòng nước 
lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đề-ly tên Pabbata hội đủ các thân hữu và quan viên, có 
bình lực và xe cộ không phải là ít. 


102 


10. Sau khi đã đi đến diện kiến đắng Toàn Giác và lắng nghe Giáo Pháp tối thượng, ta 
đã thỉnh mời hội chúng cùng với đắng Chiến Thắng và đã dâng cúng vật thí theo như 
ước muôn. 


II. Ta đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vị Thinh Văn vải xứ Pattunna, vải Trung 
Quốc, tơ lụa xứ Kãsï, cùng với mèn len, và luôn cả đôi đép bằng vàng nữa. 


12. Bậc Hiền Triết ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta rằng: “Trong 
kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


l5. Ở tại bờ sông Nerafjarä, đáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa rồi đi đến 
cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô Thượng, vị có danh 
tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 
sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh 
sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ phục vụ đáng Chiến 
Thắng này. 

19. Khema và UppalavatIa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bê Đề của đức Thế Tôn ấy 
được gọi tên là “Assattha.` 

20. Ciua và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamatä sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


103 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
điện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đáng Chiến Thắng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

27. Trong khi tầm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã cúng dường vật thí đến đắng Tối Thượng 
Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị 
ấy. 

28. Thành phố có tên là Sobhavatl, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Sobha. Tại nơi ấy, gia 


tộc vĩ đại của đẳng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành phô. 


29. Và vị Bả-la-môn Yaññadatta ấy đã là người cha của đức Phật. Người mẹ của bậc 
Đạo Sư Konagamana tên là Uttarä. 

30. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Tusita, Santusita, và Santuttha. 


31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên 
là Rucigattä. Con trai tên là Satthavaha. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng phương 
tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


33. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo, đắng Đại Hùng, bậc Tối Thượng 
Nhân tên Konägamana đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn 
naI). 


34. Bhiyyasa và Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc có danh 
tiếng Konägamana tên là Sotthija. 


35. Samuddãä và Uttarä đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi là “Udumbara.” 


36. Ugga và Somadeva đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sĩvalã và luôn cả Sãmã đã 
là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


37. Đức Phật ấy đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (15 mét). Tương tợ như chiếc 
vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ấy đã rực rỡ với các hảo quang như thế ấy. 


38. Tuổi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến chừng ấy, vị ấy 
đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


104 


39. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh Pháp được tô điểm với những biểu ngữ 
về Chánh Pháp, vị ấy đã kết thành chùm hoa Chánh Pháp rồi đã Niết Bàn cùng với các 
Thịnh Văn. 


40. Môn đồ của vị ấy có thần lực vĩ đại, có sự giảng giải Giáo Pháp huy hoàng, tất cả 
đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


41. Đắng Toàn Giác Konagamana đã Niết Bàn tại tu viện Pabbata. Đã có sự phân tán 
xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Konagamana là phần thứ hai mươi ba. 


--0oOoO-- 


24. Lịch Sử Đức Phật Kassapa 


I. Sau (đức Phật) Konägamana, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân tên 
Kassapa là vị Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 


2. VỊ ấy sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và nhiều cơm ăn 
nước uống đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm ý, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn 
Giác tôi thượng, ví như con bò mộng đã (được tự do sau khi) phá vỡ chuồng trại. 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kassapa đang chuyên vận bánh xe Chánh 
Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của hai mươi ngàn ko/¡ (hai trăm tỷ) vị. 


4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự lãnh hội lần thứ 
nhì là của mười ngàn &ø/ï (một trăm tỷ) vỊ. 


5. Sau khi đã thê hiện sự biến hóa song thông, vị ấy đã giảng giải về bản thê của trí 
tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn &o/¡ (năm mươi tỷ) vị. 


6. Ở tại thành phố của chư thiên Sudhammä xinh xắn, đắng Chiến Thắng đã giảng 
giải Giáo Pháp ở tại nơi ấy và đã giác ngộ ba ngàn ko/¡ (ba mươi tỷ) chư thiên. 


7. Trong lần thuyết giảng Giáo Pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự lãnh hội của 
những người ấy là không thể đếm được theo cách thức tính toán. 


8. VỊ Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các bậc Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế Ấy. 


9. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị tỳ khưu là những vị đã vượt qua 
tham ái bằng sự hồ thẹn (tội lỗi) và giới hạnh như thế ấy. 


105 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là thanh niên Bả-la-môn nỗi tiếng với tên Jotipäla, là người trì 
tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết, và về các phận sự 
chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đất, có trí tuệ đã được hoàn tất, thuần thục. 


12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghatikãra (thợ làm đồ gốm), là người có 
sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niết Bàn trong quả vị thứ ba (Bất La). 


13. Ghatikãra đã đưa ta đi đến gặp đáng Chiến Thắng Kassapa. Sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp của vị ấy, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


14. Sau khi đã khởi sự tinh cần và là người thông thạo trong các phận sự lớn nhỏ, ta 
không bỏ sót bất cứ điều gì và làm tròn đủ Giáo Pháp của đắng Chiến Thắng. 


15. Cho đến những gì đã được đức Phật nói lên tức là Giáo Pháp của đắng Chiến 
Thắng gồm chín thê loại, sau khi học tập toàn bộ ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đắng Chiến Thắng. 


16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi ta, đức Phật ấy cũng đã chú nguyện răng: 
“Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


17. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức nỗ lực và 
thực hiện hành động khó thực hành được (khổ hạnh). 


18. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai nhận lấy 
món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerafjarä (Ni-liên-thiển). 


19. Ởtại bờ sông Nerafjarä, (đức Như Lai) thọ thực món cơm sữa rồi đi đến cội cây 
Bồ Đề bằng đạo lộ cao quỷ đã được dọn sẵn. 


20. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô TÌ hượng Nhân, vị có 
danh tiếng vĩ đại, sẽ ngôi xuống vào tư thế kiết già và sẽ được giác ngộ ở chỗ ngôi 
giác ngộ tối thẳng trong vị thế bất bại. 

21. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. VỊ này 


sẽ là Gotama. 


22. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh 
sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ânanda sẽ phục vụ đáng Chiến 
Thắng này. 


23. Khema và Uppalavata không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đâu. Cội cây Bê Đề của đức Thế Tôn ấy 
được gọi tên là “Assattha.` 


106 


24. Ciủa và Hatthälavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. UHarä và 
Nandamata sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ (vào thời) của vị Gotama 
có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


25. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư thiên và 
nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “J⁄ÿ này là chúng tử mâm mồng của chư Phật.” 


26. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


21. “Nêu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đáng Lãnh Đạo Thế Gian này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


28. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không đạt được bến bờ đối 
diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 


29. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thăng này thì 
chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời." 


30. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thắng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 


31. Như thế, sau khi đã trôi nổi (luân hồi) và trong khi tránh xa điều sai trái, ta có 
điều khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên nhân chính là vì quả vị Giác 
Ngộ của ta. 


32. Thành phố có tên là Bãränasl, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là KIkTI. Tại nơi Ấy, gia 
tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành phô. 


33. Và vị Bà-la-môn Brahmadatta ấy đã là người cha của đức Phật. Người mẹ của bậc 
Đại Ấn Sĩ Kassapa tên là Dhanavati. 


34. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là Hamsa, 
Yasa, và Sirinanda. 


35. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Sunandã. Con trai tên là Vijitasena. 


36. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi bằng tòa lâu 
đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 


37. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Đại Hùng, bậc 
Tối Thượng Nhân Kassapa đã chuyên vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migadãya 
(vườn na!). 


107 


38. Tissa và Bhãradvãja đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc Đại Ân 
Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 


39. Anulã và Uruvelã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ Đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi là “Nigrodha.” 


40. Sumangala và Ghatikãra đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Vijitasenä và Bhaddã 
đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


41. Đạt đến chiều cao hai mươi rzfana (5 mét), đức Phật ấy tương tợ như lần tia chớp 
ở trên bầu trời, như là mặt trăng được tròn đầy bởi quằng ánh sáng. 


42. Tuôi thọ của bậc Đại Ấn Sĩ ấy là hai chục ngàn năm. Trong khi tồn tại đến chừng 
ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã tạo ra hồ nước Chánh Pháp, đã ban hành dầu thơm giới (đức), đã mặc 
vào tắm vải Chánh Pháp, đã phân phối tràng hoa Chánh Pháp,I6l 


44. sau khi đã thiết lập cho đại chúng tắm gương Giáo Pháp không tỳ vết, (vị ấy đã nói 
rằng): “Những ai mong mỏi Niết Bàn, hãy nhìn vào vật trang sức của ta.” 


45. Sau khi đã ban cho tắm áo giáp là Giới có tâm da chắn bảo vệ là Thiền phủ lên, 
sau khi đã trùm lên tắm da Giáo Pháp (là Niệm và Tỉnh Giác), sau khi đã ban cho tắm 
chiến bảo tối thắng (là Tứ Chánh Cân). 


46. Sau khi đã ban cho tắm mộc che là Niệm, cây thương là Trí Tuệ sắc bén, sau khi 
đã ban cho cây gươm cao quý là Giáo Pháp và Giới nhằm mục đích trừ diệt sự gắn 
liền (với các phiền não). 

41. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba Minh, vòng nguyệt quế là bốn Quả Vị, sau 
khi đã ban cho vật trang sức là sáu Thắng Trí và tràng hoa Giáo Pháp (là chín Pháp 
Siêu Thế). 


4§. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trắng Diệu Pháp ngăn chặn các điều sai trái, sau khi 
làm hiện ra bông hoa Vô Úy, vị ấy đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 


49. Chính vị này là bậc Chánh Đăng Chánh Giác không thể đo lường, khó thể đạt đến. 
Đây chính là Pháp Bảo đã khéo được thuyết giảng, hãy đến và thấy. 
50. Đây chính là Tăng Bảo đã thực hành đúng đắn và vô thượng; tất cả đều hoàn toàn 


biết mất; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 


51. Bậc Đạo Sư, đấng Chiến Thắng cao quý Mahãkassapa, đã Niết Bản tại tu viện 
Setavyä. Ngôi bảo tháp của đắng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên có 
chiều cao một do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


108 


Lịch sử đức Phật Kassapa là phần thứ hai mươi bốn. 


--0oOoo-- 


25. Lịch Sử Đức Phật Gotama 


1. Sau khi ra sức nỗ lực, ta đã đạt được quả vị Toàn Giác tối thượng trở thành đắng 
Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh hiển của dòng họ Sãkya (Thích 
Ca). 


2. Được đắng Phạm Thiên thỉnh cầu, ta đã chuyền vận bánh xe Chánh Pháp. Đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám koii (một trăm tám chục triệu) vỊ. 


3. Sau đó vào dịp khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài người và 
chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thê nói được bằng cách tính đếm. 


4. Trong thời hiện tại, ta đã giáo giới người con trai của ta ngay ở nơi đây; đã có sự 
lãnh hội lần thứ ba là không thê nói được bằng cách tính đếm. 


5. Ta đã có một lần tụ hội gồm các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ. Đã có cuộc hội tụ của một 
ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu. 


6. Sáng chói không ô nhiễm ở giữa hội chúng tỳ khưu, ta đã ban phát tất cả các điều 
đã được mong mỏi,Ì tương tợ như ngọc ma-ni ban cho mọi điều ước muốn. 


7. Vì lòng thương thưởng chúng sanh, ta đã giảng giải bồn Chân Lý đến những người 
tầm cầu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và đang ước ao (Thánh) Quả. 


8. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chục ngản, hai chục ngàn. Sự lãnh hội của một 
hoặc hai người là không thể đếm được theo cách thức tính toán. 


9. Ở đây, giáo lý của ta, của đắng Hiền Triết đòng Sãkya, là khéo được thanh lọc, phô 
biến đến nhiều người, có kết quả, phong phú, đã được nở rộ bông hoa. 


10. Hàng trăm vị tỳ khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm thanh tịnh, định 
tĩnh; tắt cả luôn quây quần xung quanh ta. 


11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vị nào buông bỏ sự tái sanh trong cõi người 
(nhưng) tâm ý chưa đạt,ÊÌ (còn) là các bậc Hữu Học, những vị tỳ khưu ấy bị bậc trí 
chê trách. 


109 


12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh Nhân, luôn luôn thỏa thích trong 
Giáo Pháp, có niệm, là những người sẽ được giác ngộ dầu còn bị xuôi giòng chảy luân 
hồi. 

13. Thành phó của ta là Kapilavatthu, người cha là đức vua Suddhodana, người mẹ 


sanh ra ta gọi là “Hoàng Hậu Mayã.” 


14. Ta đã sống đời sống gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Ramma, Suramma, Subhaka. 


15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là 
Bhaddakaccãna. Con trai tên là Rahula. 


16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi bằng phương tiện ngựa và đã thực 
hành hạnh nỗ lực trong sáu năm là việc khó thực hành được. 


17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đâng Chiến Chắng, đã chuyền vận bánh xe (Chánh 
Pháp) tại Isipatana, thành Bãrãnasï, và là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. 


18. Hai vị tỳ khưu Kolita và Upatissa là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả tên là 
Ananda luôn hiện diện bên cạnh ta. 


19. Tỳ khưu ni Khemã và Uppalavannä là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Citta và 
Hatthalavaka là (hai) nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


20. Nandamätä và Uttarã là (hai) nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. Ta đã đạt đến quả 
vị Toàn Giác tối thượng ở cội cây Assattha. 


21. Ánh sáng hảo quang của ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay (§ mét). Vào 
thời hiện tại của ta lúc bấy gIỜ, tuổi thọ được biết là ít ỏi (chỉ) một trăm năm. Trong 
khi tồn tại đến chừng ấy, ta đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


22. Sau khi thiết lập ngọn đuốc Chánh Pháp và sự giác ngộ cho chúng sanh sau này, 
cũng chăng bao lâu nữa ta cùng với hội chúng Thinh Văn sẽ Viên Tịch Niết Bàn ở 
ngay tại nơi này, như là ngọn lửa cạn nguồn nhiên liệu. 


23. Các oai lực vô song ấy,”Ì mười lực và các thần thông này, và đây là cơ thê chứa 
đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng cao quý. 


24. Sau khi chiếu sáng khắp mười phương tợ như mặt trời với các hào quang sáu loại, 
tất cả sẽ hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


Lịch sử đức Phật Gotama là phần thứ hai mươi lăm. 


--0oOoo-- 


110 


26. Chương Tổng Hợp về Chư Phật 


1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Tanhañkara, Medhankara, 
cùng với Saranaikara, và đâng Toàn Giác Dĩpaủkara. Các đáng Chiến Thắng ấy là 
thuộc về chung một kiếp. 


2. Sau (đức Phật) Dipañkara, có bậc Lãnh Đạo tên là Kondañña. Chỉ một mình trong 
một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


3. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này, (tức là) đức Thế Tôn 
Dipaikara và đắng Đạo Sư Kondañña, là không thể đếm được theo cách thức tính 
toán. 


4. Sau (đức Phật) Kondañña, có bậc Lãnh Đạo tên là Mangala. (Số lượng) các kiếp ở 
vào khoảng giữa của hai vị này cũng là không thê đếm được theo cách thức tính toán. 


5. Mangala, Sumana, Revata, và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức Phật, các bậc Hữu 
Nhãn, các đẳng Quanh Minh ấy cũng ở vào một kiếp. 


6. Sau (đức Phật) Sobhita là vị Anomadassĩ có danh tiếng vĩ đại. (Số lượng) các kiếp ở 
vào khoảng giữa của hai vị ấy cũng là không thể đếm được theo cách thức tính toán. 
7. AnomadassT, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Nãrada, các đức Phật, các đắng chấm 


dứt bóng đêm, các bậc Hiền Triết ấy cũng ở vào một kiếp. 


8. Sau (đức Phật) Nãrada, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. Được sanh lên (riêng 
biệt) trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


9. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, (tức là) đức Thế Tôn Nãrada 
và đáng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thể đếm được theo cách thức tính toán. 


10. Một trăm ngàn kiếp (trước đây) đã có một bậc Đại Hiền Triết, đắng Hiệu Biết Thế 
Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng dường. 


II. Ba chục ngàn kiếp sau (đức Phật) Padumuttara, đã có hai bậc Hướng Đạo là 
Sumedha và SuJata. 


12. Mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp (trước đây), vào sau (thời đức Phật) 
Sujãta, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo Piyadassi, Atthadassl, và 
Dhammadassï; (các vị ấy) là các bậc Toàn Giác, là các đẳng Tối Thượng Nhân. 


13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiền Triết. Vị ấy là đắng Hiệu 
Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sắc, và vô thượng. 


III 


14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và đắng Toàn Giác 
Phussa là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, (đã có) đắng Lãnh Đạo tên là Vipassĩ. Đức Phật ây 
cũng là đắng Bi Mẫn đã giải thoát chúng sanh khỏi sự trói buộc. 


16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikhï và luôn cả Vessabhũ 
là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, Konagamana, và 
luôn cả vị Lãnh Đạo Kassapa. Hiện nay, ta là đắng Toàn Giác và cũng sẽ có vị 
Metteyya nữa. 


18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái và là những vị có lòng thương xót thế 
gian. Sau khi chỉ ra Đạo Lộ ấy của các đắng Pháp Vương này cho vô số ko/i người 
khác, các vị ấy đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn.H9 


Dứt Chương Tổng Hợp về Chư Phật. 


--0oOoO-- 


Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi 
1. Đắng Chiến Thắng cao quý Gotama vĩ đại đã Niết Bàn tại Kusinärã. Đã có sự phân 
tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


2. Một phần thuộc về (đức vua) Ajãtasattu. Một phần ở thành Vesälï. Một phần ở 
thành Kapilavatthu. Và một phần dành cho người dân ở Allakappa. 


3. Và một phần ở Ramagama. Và một phần dành cho người dân ở Vetthadipa. Một 
phần dành cho người dân Malla ở Pãvã. Và một phần dành cho người dân ở Kusinärä. 


4. Bà-la-môn tên Dona đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng (xá-lợi). Những 
người Moriya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi bảo tháp thờ tro. 


5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp (thờ) xá-lợi, ngôi bảo tháp của bình đựng 
(xá-lợi) là thứ chín, ngôi bảo tháp thờ tro là thứ mười đã được thiết lập. 


6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Mươi, một ở Long Cung, một ở 
lãnh địa Gandhãra, một thuộc về đức vua xứ Kaliaga. 


7. Chư thiên theo tuần tự của mỗi một thế giới đã mang đi bốn mươi chiếc răng bằng 
nhau và toàn bộ tóc lông. 


112 


8. Bình bát, cây gậy, và y của đức Thế Tôn là ở Madhurä. Y nội là ở Kusaghara. Tắm 
trải nằm là ở (thành) Kapila. 


9. Bình đựng nước, dây thắt lưng là ở thành Pãtaliputta. Vải lọc nước là ở Campä. Và 
sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 


10. Y ca-sa là ở cõi Phạm Thiên. Vải che đầu là ở thành phố của cõi trời Ba Mươi. 
Dấu chân ở Päsãnaka là nhất hạng vả cũng là dấu chân không bị hư hoại. Khi Ấy, tắm 
lót ngồi, tắm trải nằm là ở vương quốc Avantipura. 


11. Và cái bật lửa là ở Mithilã. Đồ lọc nước là ở Videha. Khi ấy, dao cạo và luôn cả 
hộp đựng kim là ở thành phó Indapatta. 


12. Khi ấy, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng thiết yếu còn 
lại đã được sử dụng bởi bậc Hiền Triết. 


13. Khi ấy, tài liệu cô (poränikam) đã nói rằng: “J? lòng thương tưởng chúng sanh, 
đã có sự phân tán xá-lợi của bậc Đại Ấn Sĩ Gotama.” 


Dứt Phần Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi. 


Phật Sử được chấm dứt. 


--0o0Q00—— 


113 


IH Là hoàng tử Khanda người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên 
quan tế tự. Hai người này đã trở thành hai vị Thỉnh Văn hàng đầu của vị Phật này, 
BvA. 237. 


2l pundarika là cây xoài trắng (setambarukkha), BvA. 241. 








3! Dịch theo lời giải thích của Chú Giải, BvA. 249. 








#l Kiếp Bhadda (bhaddakappa) có năm vị Phật sanh lên. Chúng ta đang ở vào 


kiếp Bhadda gồm có bốn vị Phật đã sanh lên là Kakusandha, Konägamana, Kassapa, 
Gotama (Phật Thích Ca). VỊ Phật sẽ sanh lên trong thời vị lai là Metteyya, BvA. 252. 





El Tám chi phần về lời nói là: lưu loát, dễ hiểu, địu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân 
minh, thâm sâu và vang động (Kinh Xa-ni-sa, Trường Bộ Kinh II, lời Việt của HT. 
Minh Châu). 


6 





Hồ nước ví như Pháp Học, dầu thơm là Tứ Thanh Tịnh Giới, tắm vải là hỗ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi, tràng hoa là ba mươi bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, BvA. 269. 


7 





Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thế, BvA. 293. 


8l Chưa đạt được quả vị A-la-hán, BvA. 293. 








9 





Ám chỉ hai vị Thinh Văn hàng đầu Sãrïputta và Moggallãna (Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên), BvA. 295. 





L0] Thứ tự của 28 vị Phật sắp xếp theo các &appa (kiếp) được trình bày như sau: 


Sãramanda-kappa: Có bốn vị Phật là Tanhaikara, Medhaikara, Sara-naikara, và 
Dipankara 


Sãra-kappa: Một vị Phật là Kondañña 

Sãramanda-kappa: Bốn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita 
Vara-kappa: Ba vị Phật là Anomadass1, Paduma, Nãrada 

Sãra-kappa: Một vị Phật là Padumuttara 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, SuJãta 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Piyadassi, AtthadassI, Dhammadassr 
Sãra-kappa: Một vị Phật là Siddhattha 


Manda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa 


114 


Sãara-kappa: Một vị Phật là VipassT 
Manda-kappa: Hai vị Phật là Sikhr, Vessabhũ 


Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, Gotama, và đức 
Phật Metteyya vào thời vỊ lai. 


LH Như vậy là bón chiếc răng nanh, hai ở hàm trên hai ở hàm dưới (ND). 


--0oOoo-- 


115 


Namo Tassa Bhagavatfo Arahato Sammã Sambuddhassa. 


Khuddhaka Nikãya - Kinh Tiểu Bộ 


Cariyäpifaka - Hạnh Tạng 


116 


LỜI GIỚI THIỆU 


Cariyäpitaka (Hạnh Tạng) là tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikãya). 
Chú Giải của tập Kinh Cariyapitaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadipanï do công 
của Ngài Dhammapäla thực hiện vào khoảng cuôi thê kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. 


Về nội dung, tập kinh Cariyäpitaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật được nội 
dung chứa đựng ở bên trong. Cụ thê tập Kinh này trình bày về 35 câu chuyện các tiền 
thân của đức Bồ-tát đã chuyên tâm thực hành các đức hạnh để đạt đến sự toàn hảo 
(pãramitã) của các đức hạnh ây trong thời gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp nhằm làm chín muồi quả vị Giác Ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, các dịch giả 
tiền bối đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. Điều đáng ngạc nhiên trong tập 
Kinh này là chỉ có bảy sự toàn hảo được đề cập đến thay vì mười, và số lượng các câu 
chuyện cho mỗi đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát trong việc 
truyền thừa hay là việc thực hiện tập Kinh chưa được hoàn tất. Sở dĩ chúng tôi có 
nhận xét như vậy vì tập Kinh này được chia làm ba chương: Chương I nói về bố thí có 
10 chuyện, chương II nói về trì giới có 10 chuyện, và chương III bao gồm 15 chuyện 
còn lại: xuất ly 5 chuyện, quyết định l chuyện, chân thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện, và 
hành xả 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta có thê tham khảo 
chương Pakinnakakathä thuộc Chú Giải của tập Kinh Cariyäpitaka (Hạnh Tạng) này 
vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh đồng thời có đầy đủ những chỉ tiết liên quan đến 
vị mong mỏi việc thực hành hạnh nguyện Bồ Tát (CpA. 276-332). 


Xét về hình thức, tập Kinh Cariyäpttaka (Hạnh Tạng) được thực hiện dựa theo 
lối trường thi (tương tợ như thể Mahã Kãvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều câu 
kệ (gãthã) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 pãda; 
thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh về phương diện văn 
phạm. Văn bản Paä|i Roman được trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pali-Sinhala của bộ Tam Tạng Buddha Jayanti Series đang được sử dụng tại nước SrI 
Lanka. Về việc này, chúng tôi cũng xin tri ân Ven. Mettävihãrï (Đan Mạch) đã hoan 
hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên 
mạng internet (www.metta.Ik). Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và 
công sức, chúng tôi chỉ việc kiểm tra và điều chỉnh lại những điểm thiếu sót hoặc 
không chính xác. 


Bản tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản Pã|I của 
tập Kinh trên, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích ở bản Chú giải Pä|I 
Paramatthadipanĩ. Chúng tôi ghi lại lời dịch Việt theo tỉnh thần "hiểu văn bản như thế 
nào thì cô gắng ghi lại đúng như thế ấy;" đối với các bản văn cổ, chúng tôi không có 
tham vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót trong phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
trình độ yếu kém. Tuy nhiên, điều khiến cho chúng tôi được hoan hỷ là chúng tôi đã 
tận dụng hết khá năng của bản thân cho công việc nghiên cứu và hoàn tất lời Việt cho 
tập Kinh này. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương công đức các thí chủ đã có 
sự quan tâm đến công việc tu học và phiên dịch kinh điền của chúng tôi trong thời 
gian qua. Về Nam Cư Sĩ có các vị: Dr. Bình Anson, Chú Lương Xuân Lộc, Phật tử 


117 


Phạm Trọng Độ, PT. Lưu Xuân An và nhóm Phật tử California, PT. Lý Hoàng Anh, 
PT. Trương Đình Nguyên, về Nữ Cư Sĩ có các vị: Bà Diệu Giới, Bà Diệu Đài, Cô 
Diệu Bình và các con cháu, Cô Phạm Thị Thi, Cô Phạm Xuân Lan, Cô Lê Thị Hué, 
Cô Lê Thị Tích, Cô Visakhä An Trương, Cô Minh Hạnh, Cô Hồ Hoàng Anh, Cô 
Nguyễn Ngọc Vivian, và gia đình Cô Trương Tuyết Anh. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng Devahandiye Paññãsekara Nãyaka 
Mahäthera, trụ trì chùa SrI Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã tạo nhiêu 
điêu kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp thời 
glan qua. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc ghi lại lời Việt 
cho tập Kinh này được thành tựu đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải 
thoát, chấm dứt khổ đau. 

Kính bút, 

đêm rằm tháng bảy 

ngày 08 tháng 08 năm 2006 

Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng 


--0oOoO-- 


118 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa 


Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A — la - hán, đắng Chánh Biến Tri ! 


119 


I.DANAPARAMITA (SỰ TOÀN HẢO VẺ BÓ THÍ) 


1. Hạnh của (Đức Bồ-tát) AkittiL 


1. Các hạnh nào được thực hành trong khoảng thời gian này,Í?Ì (tức là) bốn a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp, tất cả các hạnh ấy là điều kiện làm cho chín mui quả vị 
giác ngộ. 


2. Trừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời này Hi, đời 
khác, ta sẽ nói đến hạnh đã được thực hiện trong kiếp này, ngươi hãy lắng nghe. °! 


3. Lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Akitti. Ta đã đi sâu vào và cư ngụ ở khu 
rừng rậm, hoang văng, là lâm viên có nhiêu cây. 


4. Khi ấy, Chúa của chư thiên Sakka!” bị nóng bức bởi năng lực khổ hạnh của ta 
nên đã đi đến gần ta đề xin vật thực trong dáng vóc vị Bà-la-môn. 


5. Nhìn thấy (vị ấy) đứng ở cánh cửa (căn chòi lá) của ta, ta đã bày ra chỉ có một tô lá 
cây đã được gió gom lại, không có dầu và cũng không có muối.!%Ì 


6. Sau khi bố thí lá cây đến vị này, ta đã lập úp cái tô lại, từ bỏ việc tìm kiếm (thức 
ăn) một lân nữa, và đã đi vào căn chòi lá. 


7. Lần ,thứ nhì, rồi lần thứ ba, vị ấy cũng đã đi đến gặp ta. Không dao động, không 
dính mắc, ta đã bố thí như hai lần trước. 


8. (Nhưng) không vì nguyên nhân ấy mà thân thể của ta trở nên tiêu tụy; ta đã trải qua 
ngày hôm ây với niêm phỉ lạc và hứng thú. 


9, Nếu như ta có được một vị xứng đáng để cúng dường thì ta có thể dâng cúng vật 
thí tôi thượng luôn cả một tháng, hai tháng, mà không dao động, không lưỡng lự. 


10. Trong khi bố thí phẩm. vật cho vị ấy, ta đã không mong cầu danh và lợi. Ta đã 
thực hiện những hành động ấy trong khi ước mong phẩm vị Toàn Tri. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Akitti là phần thứ nhất. 


--0oOoO-- 


120 


2. Hạnh của (Đức Bồ-tát) SañkhaÏT] 


11. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị Bà-la-môn tên gọi Sañ-kha. Có ý định 
băng qua đại dương, ta đã đi đên bên tàu. 


12. Tại nơi ấy, ta đã nhìn thấy ở phía bên kia đường một vị Phật Độc Giác, là bậc 
không bị kẻ khác hàng phục, đang đi ở con đường xa văng, trên mặt đât gô ghê, nóng 
bỏng. 


13. Sau khi nhìn thấy vị ấy ở phía bên kia đường, ta đã suy xét về sự việc này: “Đây 
là phước điên đã được thành tựu đến cho người mong câu phước báu.” 


14. Cũng giống như người nông phu nhìn thấy thửa ruộng có triển vọng thu hoạch 
lớn, người ấy không gieo hạt giông ở nơi ấy (nghĩa là) người ấy không có nhu cầu về 
thóc lúa. 


15. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu, sau khi nhìn thấy phước 
điên cao quý tôi thượng, nêu ta không thê hiện hành động ở phước điên ây thì ta 
không phải là người mong câu về phước báu. 


16. Giống như vị quan đại thần mong muốn có uy quyền đối với những người trong 
cung mà không ban cho những người ây tài sản và thóc gạo thì sẽ bị suy giảm vê uy 
quyên. 


17. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu sau khi nhìn thấy bậc cao 
thượng xứng đáng đê cúng dường, nêu ta không dâng cúng vật thí đên vị ây thì ta sẽ bị 
suy giảm về phước báu. 


18. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã cởi ra đôi dép, rồi đảnh lễ ở hai bàn chân của vị 
ây, và đã cúng dường dù và dép. 


19. Mặc dầu ta có cơ thể mảnh mai và được nuôi dưỡng cần thận gấp trăm lần so với 
vị Ấy, tuy nhiên trong khi làm tròn đủ hạnh bó thí, ta cũng đã cúng dường đến vị ấy 
như thế. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sañkha là phần thứ nhì. 


--0oOoO-- 


I2I 


3. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kurudhamma 


20. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị vua tên Dhanafjjaya ở tại kinh thành 
Indapattha, và được thuân thục về mười thiện nghiệp. 


21. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ Vương quốc Kaliñga đã đi đến gặp ta. Họ đã 
cầu xin ta con long tượng được xem là biêu hiện của sự thịnh vượng và may mắn. 


22. (Họ đã nói rằng): “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiếm hoi, đói kém trẫm 
trọng. Xin ngài hãy ban cho con hắc long tượng cao quỷ có tên là Afjana.” 


23. (Ta nghĩ rằng): “Đối với ta, khi có được người cẩu xin thì sự từ chối là điều 
không đúng đăn. Sự thọ trì của ta chớ có bị đồ vỡ. Ta sẽ bồ thí con voi vĩ đại.” 


24. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình làm bằng ngọc 
quý lên bản tay, ta đã cho con voi đên các vị Bà-la-môn. 


25. Khi con voi ấy đã được cho đi, các quan đại thần đã nói điều này: “Søo ngài lại 
cho con voi quý báu của ngài đến những kẻ câu xin? 


26. Con voi là tối ưu trong việc chiến thẳng ở trận tiền, được thành tựu sự thịnh 
vượng và may mặn. Khi con voi ây đã được cho đi thì cải gì sẽ vận hành vương quốc 
của ngài?” 


27. Ta có thể bồ thí luôn cả toàn bộ vương quốc của ta. Ta có thể bố thí cả thân mạng 
của mình. Đôi với ta, quả vị Toàn Tri là yêu quý; vì thê ta đã bô thí con long tượng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Kurudhamma là phân thứ ba. 


--0oOoO-- 


122 


4. Hạnh của (Đức Bồ-tát) MahäsudassanaP! 
28. Khi ở thành phố Kusãvafi, ta đã là vị lãnh chúa, đắng Chuyên Luân Vương có 
quyên lực lớn lao tên Mahasudassana. 


29. Tại thành phố ấy, ta đã cho thông báo ba lần trong ngày ở khắp các nơi rằng: “4i 
muôn (hoặc) mong mỏi vật gì? Của cải gì nên được ban phát? (Ban phát) đến ai? 


30. Ai đói? Ai khát? 4i (cân) vòng hoa? Ai (cân) dâu thoa? Có các loại vải vóc đủ 
màu, ai trần truỗng thì sẽ mặc vào? 


31. Ai đi đường cân đến dù? Ai (cân đến) giày dép mêm mại, đẹp để?” Ta đã cho 
thông báo sáng chiêu ở khắp các nơi như thế. 


32. Của cải ấy đã được chuẩn bị cho những người cầu xin không phải chỉ ở mười địa 
điểm, hoặc ở một trăm địa điểm, mà ở hàng trăm địa điểm. 


33. Nếu có người nghèo khổ đi đến cho đù ban ngày hoặc ban đêm, họ đều được nhận 
lãnh tài sản theo như ý thích rồi ra đi với hai tay tràn đây của cải. 


34. Ta đã bó thí những phẩm vật lớn lao có hình thức như thế cho đến trọn đời. Ta 
cho ra của cải không phải là vì không thích ý, cũng không phải là vì ta không có chỗ 
đê cât giữ. 


35. Cũng giống như người bị bệnh, sau khi làm hài lòng vị thầy thuốc với vàng bạc 
cho việc chữa lành căn bệnh, thì (sẽ) được hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh. 


36. Tương tợ y như thế, khi biết được (điều Ấy), đề làm viên mãn (pháp bó thí) không 
bị thiếu sót và làm cho đầy đủ tâm ý còn khiếm khuyết, ta đã ban phát vật thí cho 
những người câu xin, không luyến tiếc, không mong mỏi sự đền đáp nhằm thành tựu 
quả vị Toản Giác. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahãsudassana là phần thứ tư. 


--0oOo-- 


123 


5. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahägovindal!0 


37. Vào một thời điểm khác nữa, khi là Bà-la-môn Mahãgovinda, ta đã là viên quan tế 
tự của bảy vị vua và được các đâng quân vương cung phụng. 


38. Khi ấy, phẩm vật ở trong bảy vương quốc đã là của ta. Với phẩm vật ấy ta đã ban 
phát cuộc đại thí, tợ như biên cả không bị xáo động 


39. Không phải là của cải và lúa gạo là không được vừa ý đối với ta và cũng không 
phải là ở nơi ta không có sự tích trữ. Quả vị giác ngộ đôi với ta rât là cao quý, do đó ta 
bô thí tài sản quý giá. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahãgovinda là phần thứ năm. 


--0oOoo-- 


6. Hạnh của Đức Vua Nimi'! 
40. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị đại vương tên Nimi, là bậc trí tuệ và là 
người tâm câu thiện pháp ở tại kinh thành Mithilä. 


41. Khi ấy, ta đã cho thực hiện bốn sảnh đường (mỗi sảnh đường) có bốn công ra vào 
(ở bốn hướng chính). Ở tại nơi ấy, ta đã cho tiến hành việc bố thí đến các thú vật, 
chim chóc, loải người, v.v... 

42. Ta đã thực hiện không ngừng nghỉ (ngày đêm không gián đoạn đến lúc dứt tuổi 
thọ, CpA. 54) và đã cho tiến hành cuộc đại thí (gồm có) y phục, giường ghế, cơm ăn, 
nước uống, và thực phẩm (các loại), 


43. Cũng giống như người đầy tớ, vì lý do lương bồng, tiếp cận chủ nhân và suy tầm 
cách làm hài lòng băng thân, khâu, ý (băng hành động, lời nói, và tư tưởng). 


44. Tương tợ y như thế, trong tất cả mọi kiếp sống ta cũng sẽ tầm cầu việc làm sanh 
khởi sự giác ngộ. Sau khi làm thỏa mãn các chúng sanh với vật bô thí, ta mong câu 
quả vị giác ngộ tôi thượng. 


Hạnh của đức vua Nimi là phần thứ sáu. 
--0oOo-- 


124 


7. Hạnh của Hoàng Tử Canda!?l 


45. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị hoàng tử tên Canda, con trai của EkaràJa, 
ở tại thành phô Pupphavati. 


46. Khi ấy, ta đã được thoát khỏi cuộc tế thần và đã rời khỏi khu vực cuộc lễ tế. Sau 
khi đã tạo nên niêm xúc động, ta đã tiên hành cuộc đại thí. 


47. (Khi) không được bồ thí đến những người xứng đáng sự bố thí, ta không uống, 
không ăn, cũng không thọ dụng vật thực, thậm chí đên năm sáu đêm. 


48. Cũng giống như người thương buôn sau khi đã tích trữ hàng hóa thì sẽ đem hàng 
hóa ây đên nơi nào có nhiêu lợi nhuận. 


49. Tương tợ y như thế, ngay cả VIỆC bố thí đến người khác vật đã được thọ dụng bởi 
bản thân cũng có quả báu lớn; vì thê nên bô thí đên tha nhân, sẽ có được (kêt quả) gâp 
trăm lần. 


50. Biết được năng lực của chân lý Ấy, ta đã ban phát vật bó thí kiếp này đến kiếp 
khác. Ta không suy giảm việc bô thí nhắm thành tựu quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của Hoàng Tử Canda là phần thứ bảy. 


--0oOoO-- 


8. Hạnh của Đức Vua Sivil'°l 


51. Ở tại thành phố có tên gọi là Arittha, ta đã là vị Sát-đề-ly tên Sivi. Vào lúc ngồi ở 
tòa lâu đài quý báu, ta đã suy nghĩ như vây: 


3. “Không có bắt cứ vật thí nào thuộc về nhân loại mà ta chưa từng bố thí. Thậm chí 
người nào yêu câu ta về con mắt thì ta cũng có thể bồ thí, không bị dao động.” 


53. Biết được tâm tư của ta, vị Chúa Trời Sakka ngồi ở giữa tập thê chư thiên đã nói 
lên lời này: 


54. “Đức vua Sivi có đại oai lực trong khi ngôi ở tòa lâu đài quý báu suy nghĩ về vật 
bồ thí đủ các loại, vị ấy không nhìn thấy vật chưa từng được bồ thi. 


55. Điễu này là đúng hay không đúng sự thật? Vậy hãy để ta thử thách vị ấy. Các 
người hãy chờ một chốc lát đến khi ta biết được tâm ý ấy.” 


56. Sau khi biến thành dáng vóc người mù lòa, đang run TÂY, có đầu tóc bạc phơ, cơ 
thê nhăn nheo, già yếu, bệnh hoạn, (Chúa Trời Sakka) đã đi đến gặp đức vua. 


125 


57. Khi ấy, ông ta đã giơ cánh tay trái và cánh tay phải lên chắp lại ở đầu, rồi đã nói 
lời này: 


5§. “Tâu đại vương, tôi cẫu xin ngài. Ôi vị làm tiễn triển vương quốc vê phương diện 
đạo đức, danh tiêng của ngài về sự hoan hỉ trong bồ thí đã vang khắp chôn nhân 
thiên. 


59. Cả hai con mắt dẫn đường của tôi bị mù lòa, hư hỏng. Hãy bồ thí cho tôi một con 
mắt, ngài cũng hãy còn sống với một con mắt vậy.” 


60. Nghe được lời nói của người Ấy, ta đã mừng rỡ, có tâm trí phân chân. Tràn ngập 
niêm phân khởi, ta đã chắp tay lại rôi đã nói lời này: 


61. “Lúc này đây, sau khi suy nghĩ trẫm đã rời tòa lâu đài đi đến nơi đây. Còn ngươi, 
sau khi biêt được tâm của trâm đã đi đến để cấu xin con mắt. 


62. Ôi, ý định của ta đã được thành tựu, điều ước mong đã được vẹn toàn! Hôm nay, 
ta sẽ ban cho người hành khát tặng vật cao quỷ chưa từng được bồ thí trước đây. 


63. Này Swaka,Ù!“l hãy lại gần. Hãy mạnh dạn lên, đừng chân chờ, chớ có run rấy. 
Hãy móc ra cả hai con mắt và trao cho người cấu thỉnh.” 


64. Sau đó, bị ta thúc giục vị Sivaka ấy là người thi hành mệnh lệnh đã lấy ra (hai con 
mắt) giông như nạo cơm dừa, rôi đã trao cho cho người hành khât. 


65. Trong khi chuẩn bị bố thí, khi đang bố thí, khi tặng vật đã được ta bồ thí, tâm 
không có thay đôi với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


66. Hai con mắt không có bị ta ghét bỏ, bản thân không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả 
vị Toản Giác là yêu quý; vì thê ta đã bô thí con mắt. 


Hạnh của Đức Vua Sivi là phần thứ tám. 


--0oOo-- 


126 


9. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantaral''! 


67. Người mẹ ruột của ta là nữ nhân dòng Sát- đề- ly tên Phusati. Bà ấy là hoàng hậu 
yêu quý của (Chúa Trời) Sakka vào những kiếp sóng trước.!!°l 


68. Nhìn thấy sự dứt tuôi thọ của bà ấy, vị Chúa Trời đã nói điều này: “Này quý phi, 
trâm ban cho khanh mười điêu ân huệ, hãy chọn lựa theo như ý thích.” 


69. Và khi được nói như vậy, bà hoàng hậu ấy đã đáp lại (Chúa Trời) Sakka điều này: 
“Thiếp có lỗi lầm gì vậy? Phải chăng thiếp bị ngài ghét bỏ khiến ngài lưu đày thiếp 
khỏi chốn bồng lai như là ngọn gió thôi trốc gốc cây vậy?” 


70. Và khi được nói như vậy, vị (Chúa Trời) Sakka â ấy đã đáp lại bà ta điều này: 
“Chẳng phải khanh đã làm điều sai trái và cũng chăng phải là ta không yêu quý 
khanh. 


71. Sở dĩ như thế ấy chính là vì tuôi thọ của khanh, thời điểm tử vong sắp đến. Hãy 
tiếp nhận mười điều ân huệ quý báu tối cao đã được trầm ban thưởng.” 


72. Với mười điều ân huệ được (Chúa Trời) Sakka ban thưởng, bà PhusafT ấy, hớn hở, 
mừng TỠ, vui sướng, đã lựa chọn mười điêu ân huệ sau khi đã tính gộp luôn cả ta (vào 
các điêu ân huệ ây). 

73. Mệnh chung từ nơi đó, bà Phusati ấy đã sanh vào dòng dõi Sát-đề-ly ở thành phố 
Jetuttara và đã kêt hôn với SañJaya. 


74. Khi ấy, ta đã hạ sanh vào lòng bà PhusafT, người mẹ yêu quý. Do nhờ oai lực của 
ta, người mẹ của ta đã luôn luôn hứng thú trong việc bô thí. 


75. Bà bô thí cho những người không có tải sản, người không có của cải, người bệnh 
hoạn, người giả cả, người ăn xin, người đi đường, các vị Sa-môn, các Bà-la-môn, và 
những người bị khánh tận. 


76. Sau khi mang thai ta được mười tháng, bà Phusati trong lúc đang đi quanh thành 
phô đã sanh ta ở giữa đường phô của những người thương buôn. 


77. Tên của ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ họ cha. Ta đã 
được sanh ra ở đường phô của những người thương buôn, vì thê ta đã là Vessantara. 


78. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc sanh, khi ấy ta đã 
ngôi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bô thí tặng vật. 


79. Ta có thể bồ thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã thông báo là ta có 
thê bô thí xác thân của mình nêu có người van xin. 


80. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động không hẹp hòi, tại nơi ấy 
trái đât với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru đã rúng động. 


81. Mỗi nửa tháng, vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng là ngày trai giới, ta đã 
cưỡi lên con voi Paccaya và đã đi đên đê bô thí tặng phâm. 


127 


82. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ Vương quốc Kaliäga đã đi đến gặp ta. Họ đã 
cầu xin ta con long tượng được xem là biêu hiện của sự thịnh vượng và may mắn: 


83. “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiếm hoi, đói kém trầm trọng. Xin ngài 
hãy ban cho con long tượng cao quý, toàn màu trắng, tôi thăng của loài voI.” 


84. Ta bố thí điều mà những người Bà-la-môn yêu cầu ta; ta không rung động. Ta 
không thu giâu vật đang sở hữu. Tâm ý của ta hoan hỉ trong việc bô thí. 


85. (Nghĩ rằng): “Đối với ta, khi có được người câu xin thì sự từ chối là điều không 
đúng đắn. Sự thọ trì của ta chớ có bị đồ vỡ. Ta sẽ bố thí con voi vĩ đại.” 


86. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình làm bằng ngọc 
quý lên bản tay, ta đã cho con voi đên các vị Bà-la-môn. 


87. Lại một lần nữa, trong khi ta đang bó thí con voi tối thắng toàn màu trắng, khi ấy 
trái đât với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


88. Do việc bồ thí con voi ấy, những người dân xứ Sivi giận dữ đã tụ họp lại và đã 
trục xuất (ta) ra khỏi vương quốc của ta (nói rằng): “Hãy cho ông ta đi đến ngọn núi 
Vanka.” 


89. Trong khi bọn họ xua đuổi, ta đã yêu cầu một ân huệ đề tiến hành cuộc đại thí, 
không dao động, không hẹp hòi. 


90. Khi được yêu cầu, tất cả những người dân xứ Sivi đã ban cho ta một ân huệ. Sau 
khi cho vỗ kêu hai chiếc trồng lớn, ta đã trao tặng món quà vĩ đại. 


91. Lúc bấy g1ờ, tại nơi ấy có âm thanh ầm ï, ồn ảo, ghê rợn vang lên. Bởi sự bố thí 
(này), họ đã lôi kéo ta đi; một lân nữa ta đã trao tặng món quả vĩ đại. 


92. Sau khi đã bồ thí voi, ngựa, xe cộ, tôi trai, tớ gái, trâu bò, của cải, và đã ban phát 
cuộc đại thí, vào khi ây ta đã rời khỏi thành phô. 


93. Sau khi rời khỏi thành phó, ta đã quay người lại quan sát, khi ấy trái đất với tràng 
hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


94. Sau khi bồ thí cỗ xe bốn ngựa kéo, ta đứng ở ngã tư đường, chỉ một mình không 
người hâu cận, và ta đã nói với Hoàng Hậu Maddli điêu này: 


95. “Này Madadi, nàng hãy ấm Kanhã(inä), con bé nhẹ và là em gái. Ta sẽ âm Jãli 
bởi vì nó nặng và là anh trai.” 


96. Maddï đã ôm lấy Kanhãjinã như thê ôm lấy đóa sen xanh hoặc đóa sen trắng. Ta 
đã ôm lây vị Sát-đê-ly Jãli như thê ôm lây bâu đựng nước băng vàng. 


31. Bốn người Sát-đề-ly, dòng dõi quý tộc, có vóc dáng mảnh mai, tiến bước trên mặt 
đât lúc gỗ ghê lúc băng phăng đi về hướng ngọn núi Vañka. 


98. Chúng tôi đã hỏi những người đi cùng đường hoặc theo hướng ngược lại về lộ 
trình: “Ngọn núi Vanka ở nơi nào?” 


128 


99. Nhìn thấy chúng tôi ở nơi ấy, họ đã thốt lên lời thương xót. Họ bày tỏ nỗi đau xót 
(nói răng): “Ngọn múi Vanka ở xa lắm.” 


100. Nếu hai đứa trẻ nhìn thấy những cây có trái ở trong khu rừng, hai đứa trẻ bật 
khóc vì nguyên nhân của những trải cây ây. 


101. Trông thấy hai đứa trẻ khóc lóc, những cội cây cao lớn xum xuê tự động khom 
mình xuống đến gần hai đứa trẻ. 


102. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu phi thường khiến lông tóc rởn ốc này, (hoàng hậu) 
Maddf, với sự rạng rỡ ở toàn thân, đã thốt lên lời tán thán (rằng): 


103. “Quả thật là điễu kỳ diệu phi thường ở thế gian khiến lông tóc rởn ốc. Những cội 
cây đã tự động khom mình xuống bởi vì oai lực của Vessanfara.”UTI 


104. Vì lòng thương xót hai đứa trẻ, các hàng Dạ-xoa đã thâu ngắn đường đổi; chỉ nội 
trong ngày khởi hành họ đã đi đên vương quôc Ceta. 


105. Lúc bấy giờ có sáu mươi ngàn vị vua cư ngụ ở Mãtulã. ['#l Tất cả đã chắp tay lên, 
than khóc, và đã đi đến gần. 


106. Ở tại nơi ấy, sau khi trao đôi trò chuyện cùng với các vị vương tử xứ Ceta ấy, rồi 
từ đó bôn người đã đi đên ngọn núi Vanka. 


107. Chúa Trời đã triệu tập vị Vissakamma có đại thần lực (ra lệnh rằng): “Khanh hãy 
khéo biến hóa ra một khu ẩn cư được xây dựng tốt đẹp có gian nhà lá xinh xắn ° 


108. Nghe theo lời của (Chúa Trời) Sakka, vị Vissakamma có đại thân lực đã khéo 
biến hóa ra một khu ân cư được xây dựng tốt đẹp có gian nhà lá xinh xắn. 


109. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng có ít tiếng động không có xáo trộn, bốn người 
chúng tôi đã sông ở tại nơi ây, phía bên trong ngọn núi. 


110. Khi ấy, ta và Hoàng Hậu Maddï cùng với hai con là Jäli và Kanhãjina đã sông ở 
khu ẩn cư giúp nhau xóa tan nỗi niềm sâu muộn. 


111. Trong khi chăm nom hai đứa trẻ, ta không có đơn độc ở khu â ấn cư. Nàng Maddï 
mang về trái cây; nàng ấy nuôi dưỡng ba người. 


112. Khi ta đang sống ở trong khu rừng, có người khách đi đường đã đến gặp ta và đã 
câu xin cả hai người con của ta là Jäli và KanhãjJinã. 


113. Khi trông thấy người cầu xin đi đến gần, sự mừng rỡ đã sanh khởi ở ta. Khi ấy, ta 
đã dắt cả hai người con và đã trao tặng cho vị Bả-la-môn. 


114. Khi ta đứt bỏ hai người con của chính bản thân cho vị Bà-la-môn Jjaka, khi ấy 
trái đât với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


115. Hơn thế nữa, (Chúa Trời) Sakka, sau khi ngự xuống với dáng vóc vị Bả-la-môn, 
đã câu xin ta Hoàng Hậu Maddi là người vợ có giới hạnh và chung thủy. 


129 


116. Sau khi nắm lấy nàng Maddï ở cánh tay và làm đây hai bàn tay bụm lại với 
nước, ta đã ban bô nàng Maddli cho vị ây với tâm ý và tư duy hoan hỷ. 


117. Khi nàng Maddi đang được bồ thí, chư thiên ở cõi trời đã mừng rỡ. Khi ấy, trái 
đât với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


118. Trong khi dứt bỏ (người con trai) JälI, người con gái Kanhäãjinä, và Hoàng Hậu 
Maddiï người vợ chung thủy, ta đã không phải nghĩ ngợi với lý do chỉ là vì quả vị giác 
ngộ. 


119. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddi không có bị ta ghét 
bỏ, đôi với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thê ta đã bô thí những người thân yêu. 


120. Vào một dịp khác nữa, khi hội ngộ cùng cha mẹ ở tại khu rừng bao la, trong khi 
bọn họ đang than khóc bi thảm nói về nỗi niềm hạnh phúc và khô đau. 


121. Do sự tôn kính, ta đã đến gặp song thân với sự hồ thẹn và ái ngại. Khi ấy trái đất 
với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


122. Vào một dịp khác nữa, ta cùng với thân quyến đã lìa khỏi khu rừng bao la và đi 
vào thành phô tráng lệ là kinh thành Jetuttara. 


123. Khi â Ấy, bảy loại châu báu đã đỗ xuống cơn mưa, có đám mây lớn đã đồ tuôn 
mưa. Lúc bấy giờ, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


124. Ngay cả trái đất vô tư này không nhận thức được nỗi niềm hạnh phúc và khô 
đau, nó cũng đã rung chuyên bảy lân bởi vì năng lực bô thí của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Vessantara là phần thứ chín. 


--0oOoo-- 


10. Hạnh của Con Thỏ Hiên Trí 
125. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con thỏ lang thang ở trong rừng, có thức 
ăn là cỏ, lá cây, rau cải, và quả củ. Ta lánh xa việc hãm hại các kẻ khác. 


126. Lúc bấy giờ, có một con khỉ, một con chó rừng, một con rái cá nhỏ, và ta sông 
trong cùng một khu vực, gặp gỡ nhau sáng chiêu. 


127. Ta giảng dạy cho chúng về các hành động lành dữ: “Các ngươi hãy xa lìa các 
điêu ác, các ngươi hãy găn bó với các việc thiện.” 

128. Sau khi nhìn thấy mặt trăng đã tròn vào ngày trai giới, tại nơi ấy ta đã chỉ bảo 
chúng rắng: “Hôm nay là ngày trai giới. 


129. Các ngươi hãy chuẩn bị những tặng phẩm để bô thí đến bậc xứng đáng được 
dâng cúng. Sau khi đã bó thí tặng phẩm đến bậc xứng đáng được dâng cúng, các 
ngươi hãy thực hành ngày trai giới.” 


130 


130. Chúng đã nói với ta rằng: “SZđhu, lành thay!” Rồi tùy theo khả năng, tùy theo 
sức lực, sau khi chuẩn bị các tặng phẩm chúng đã đi tìm bậc xứng đáng được dâng 
cúng. 


131. Ta đã ngồi xuống và suy nghĩ về tặng phẩm thích hợp với bậc xứng đáng được 
dâng cúng: “Nếu fa đạt được một bậc xứng đảng được dâng cúng thì tặng phẩm của 
ta sẽ là gì? 


132. Ta không có mè, đậu xanh, đậu tây, gạo, hay bơ. Ta sống bằng cỏ nhưng bố thí 
cỏ là không thê được. 

133. Nếu có người là bậc xứng đáng được dâng cúng đi đến nơi ta đề khát thực, ta sẽ 
cúng dường bản thân của mình; người ây sẽ không (phải) ra đi mà không có gì. 

134. Biết được ý định của ta, (Chúa Trời) Sakka với đáng vóc của vị Bà-la-môn đã đi 


đến chỗ ngụ của ta nhằm việc xác định việc bó thí của ta. 


135. Khi nhìn thấy VỊ Ấy, ta đã hớn hở nói lên điều này: “Quả thật là tốt đẹp về việc 
ông đã đi đến chỗ tôi vì nguyên nhân thực phẩm. 


136. Hôm nay, tôi sẽ biếu ông tặng phẩm cao quí chưa từng được bồ thí trước đây. 
Ông là con người thành tựu giới đức nên việc hãm hại kẻ khác là không thích hợp đổi 
với ông. 


131. Ông hãy đi đến và đốt lên ngọn lửa. Hãy đem lại nhiều cây củi. Tôi sẽ nướng 
chín bản thân. Ông sẽ thọ thực vật đã được nấu chín.” 


138. VỊ â Ấy, với tâm ý mừng rỡ, (nói rằng): “Sãđhu, lành thay!” rồi đã đem lại nhiều 
cây củi đốt lên đồng lửa lớn và đã tạo nên một cụm than hồng. 


139. Vị ấy đã đót lên ngọn lửa ở tại nơi ấy và ngọn lửa ấy đã mau chóng trở nên mãnh 
liệt như thê. Sau khi rủ sạch các chi thê bị lâm bụi,P”Ì ta đã tiên vào một bên (đông 
lửa). 


140. Khi đống cây củi to lớn đã phát cháy bùng lên mạnh mẽ, ta đã nhảy lên và rơi 
vào ở chính giữa ngọn lửa. 


141. Giống như bất cứ ai đã đi vào trong làn nước mát lạnh thì được dịu đi nỗi bực bội 
và cơn phiên muộn (của mình) đông thời làm sanh khởi!”?l sự hứng thú và phỉ lạc. 


142. Tương tợ y như thế, khi ta đi vào ngọn lửa đang cháy rực, tất cả nỗi bực bội đã 
được dịu đi, tợ như (đi vào) làn nước mát lạnh vậy. 


143. Ta đã bố thí đến vị Bà-la-môn hết thảy toàn bộ thân thể gồm có lớp da ngoài, da 
trong, thịt, gân, xương, vả cơ tim. 


Hạnh của Con Thỏ Hiền Triết là phần thứ mười. 


144. Bà-la-môn Akitti, Sañkha, DhañanJaya vua xứ Kuru, đức vua Mahäãsudassana, 
Bà-la-môn Mahägovinda, 


131 


145. Nimi, hoàng tử Canda, Sivi, Vessantara, và con thỏ chính là ta vào lúc bấy giờ, 
và là người đã bô thí những tặng phâm cao quý. 


146. Những hạnh này là những phần cơ bản Của sự. bồ thí. Những hạnh này là các sự 
toàn hảo của sự bô thí. Sau khi bô thí mạng sông đên người câu xin, ta đã làm đây đủ 
sự toàn hảo (vê bô thí) này. 


147. Sau khi nhìn thấy người đi đến gần để khát thực, ta đã xả bỏ bản thân mình. 
Không có ai băng ta vê sự bô thí; đây là sự toàn hảo về bô thí của ta. 


Dứt sự toàn hảo về bồ thí. 


--0oOoO-- 


132 


II. SỰ TOÀN HẢO VỀ GIỚI 


1. Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ 
148. Vào lúc ta là con voi nuôi dưỡng voi mẹ ở trong rừng rậm. Lúc bấy giờ, ở trên 
trái đất không có người tương đương với ta về giới đức. 


149. Có người đi rừng, sau khi nhìn thây ta ở khu rừng rậm, đã thông báo với đức vua 
răng: “7w đại vương, có con voi được xứng đáng với ngài đang sông ở trong rừng. 


150. Không cân phải gây thương tích cho nó, cũng không cần đến cọc trói và hẳm hồ. 
Khi được năm ở vòi của chính nó, tự thân nó sẽ đi đên chỗ này.” 


151. Nghe được lời nói ấy của ông ta, ngay cả đức vua cũng có tâm trí hớn hở và đã 
phải đi người thuân hóa voi, là bậc thây kinh nghiệm, đã được huân luyện rành rẽ. 


152. Sau khi đi đến, người thuần hóa voi ấy đã nhìn thấy (ta), ở trong hồ sen, đang 
nhô lên rê và ngó sen nhăm mục đích nuôi dưỡng mẹ. 


153. Biết được giới đức của ta, người này đã xác định các đặc điêm và đã nói răng: 
*Này con trai, hãy đi đên,” rôi đã năm chặt cái vòi của ta. 


154. Khi ấy, sức mạnh tự nhiên đồng hành với cơ thể của ta là tương đương với sức 
mạnh của một ngàn con voi ngày hôm nay. 


155. Nếu ta nổi cơn giận dữ với những người đã đi đến đề bắt ta, ta có thừa khả năng 
đối với bọn họ, thậm chí luôn cả vương quốc của những người ấy nữa. 


156. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta không làm thay 
đôi tâm ý trong khi họ xô đây ta vào cây cọc trói. 


157. Nếu bọn họ có làm tôn thương ta bằng những cái rìu và những cây thương, ta 
cũng chăng nôi cơn giận đữ đôi với bọn họ vì ta có nỗi lo sợ bị đứt giới. 


Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ là phần thứ nhất. 


--0oOoO-- 


133 


2. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhũridatta1!1 
158. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Bhũridatta có đại thần lực. Ta đã đi đến cõi 
trời cùng với vị Đại Vương Virũpakkha.!??! 


159. Sau khi nhìn thây chư thiên ở tại nơi Ấy, được thọ hưởng an lạc trọn vẹn, ta đã 
thọ trì giới cắm nhằm mục đích đi đến cõi trời ấy.!”°] 


160. Sau khi làm phận sự đối với cơ thế? và thọ dụng chỉ đủ để nuôi sống, ta đã 
quyết định về bón chỉ phần (của cơ thể)!?°Ì rồi đã nằm ở trên đỉnh của gò mồi. 


161. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, các sợi gân, 
hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã được bồ thí nên hãy đề người ấy 
mang đi. 


162. Khi ta đang nằm, kẻ vô ơn Ãlambanal?°l đã năm lấy ta ném vào trong giỏ rồi đã 
bắt ta làm trò vui ở nơi này nơi khác. 


163. Ngay cả trong khi ông ấy ném (ta) vào giỏ, thậm chí trong khi ô ông ấy dùng bàn 
tay đè bẹp (ta) xuống, ta không giận dữ đối với Älambana vì ta có nỗi lo sợ bị đứt 
gIỚI. 


164. Sự xả bỏ sanh mạng bản thân của ta là nhẹ hơn cọng cỏ. Sự phá giới đối với ta 
tương tợ như việc đảo ngược trái đât. 


165. Liên tục một trăm kiếp sống, ta có thể xả bỏ mạng sống của ta chứ không thể 
nảo làm đứt giới cho dù là vì nguyên nhân (làm vua cai trị) bôn châu lục. 


166. Hơn nữa, vì gìn giữ giới đê làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta không làm thay 
đôi tâm ý trong khi (Älambana) ném (ta) vào trong giỏ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhũridatta là phần thứ nhì. 


--0oOo-- 


134 


3. Hạnh của Con Rồng Campeyyal] 


167. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Campeyyaka có đại thần lực. Vào thời ấy, 
ta cũng đã là người nghiêm túc, hành trì giới câm.!”l 


168. Cũng vào khi ấy, trong khi ta là người hành pháp đang thực hành ngày trai giới, 
một người luyện răn đã tóm bắt lây ta rôi đã bắt ta làm trò vui ở công hoảng cung. 


169. Gã ấy nghĩ về màu nào, xanh, vàng, hoặc đỏ, còn ta, trong khi biến đôi theo ý 
nghĩ của gã ây, trở thành (có màu sắc) giông như đã được suy nghĩ (bởi người ây). 


170. Ta có thể biến đất thành nước, và cũng có thể biến nước thành đất. Nếu ta nổi 
giận đôi với gã ây, ta có thê biên (gã ấy) trở thành tro bụi trong một sát-na.!”] 


171. Nếu như ta thể hiện năng lực của tâm, ta sẽ từ bỏ giới; (và) mục đích tối thượng 
không được thành tựu đên người từ bỏ giới. 


172. Dầu sao đi nữa, hãy đề thân xác này bị tan vỡ, hãy đê nó bị phân tán ở ngay đây; 
trong khi bị tan tác giông như bụi phân, ta cũng không thê nảo làm đứt giới. 


Hạnh của Con Rồng Campeyya là phần thứ ba. 


--0oOoO-- 


4. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Cullabodhii?l 
173. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Cullabodhi, là người có giới hạnh. Nhìn 
thấy hiện hữu là nguy hiểm, ta đã ra đi theo hạnh xuất ly. 


174. Ta có người vợ dòng dõi Bà-la-môn có nước da như vàng ròng. Cô ta cũng 
không mong muôn luân hôi nên đã ra đi theo hạnh xuât ly. 


175. Không dính mắc, thân quyến đã lìa, không mong muốn về gia đình, (hay) về đồ 
chúng, chúng tôi du hành qua làng mạc phô chợ và đã đi đên Bãranasi. 


176. Ở tại nơi ấy, chúng tôi đã sống khôn khéo, không cấu kết gia đình, bè đảng. Cả 
hai đã sông trong khu vườn của đức vua, không bị quây rây, ít có tiêng động. 


177. Đức vua đã đi đến ngoạn cảnh khu vườn và đã nhìn thấy người nữ Bà-la-môn. 
Ngài đã đi đến gặp ta và hỏi rằng: “Nàng ấy là vợ của khanh hay của ai?” 


178. Được nói như vậy, ta đã nói với đức vua lời này: “Nàng ấy không phải là vợ của 
thân, nàng là người đồng đạo, cùng chung giáo lÿ.” 


179. BỊ ái luyến và khát khao nàng Ấy, đức vua đã ra lệnh các thuộc hạ bắt giữ rồi 
dùng sức mạnh đê ép buộc đưa nàng vảo nội cung. 


135 


180. Nàng là người vợ của ta theo nghi thức chạm vào bát nước, đồng thời xuất gia 
cùng chung giáo lý. Trong khi nàng bị lôi kéo đưa đi, sự giận dữ đã khởi lên ở ta. 


181. Cùng lúc khi cơn giận đã được phát khởi, ta đã nhớ lại giới câm. Ngay tại nơi ấy, 
ta đã nén lại cơn giận và đã không cho bộc phát lên. 


182. Nếu như có ai dùng con dao bén đâm chém người nữ Bà-la-môn ấy, ta cũng 

không thê nào làm đứt giới với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 

183. Người nữ Bà-la-môn ấy không có bị ta ghét bỏ, cũng không phải là sức mạnh của 

ta không có. Đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta sẽ gìn giữ giới hạnh. 
Hạnh của (đức Bồ-tát) Cullabodhi là phần thứ tư. 


--0oOoO-- 


5. Hạnh của Con Trâu Chúa! 


184. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con trâu lang thang ở trong khu rừng rậm, 
có thân thê phát triên, khỏe mạnh, to lớn, trông thây phải sợ hãi. 

185. Nơi ấy, trong hang động, ở sườn núi dốc, dưới cội cây, (gần) nơi hồ nước, có 
(các) khu vực rải rác đó đây dành cho loài trâu. 


186. Trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm, ta đã nhìn thấy một nơi thuận tiện. Ta đã 
đi đến nơi ấy, đứng lại, rồi nằm xuống. 


187. Rồi có con khi đê tiện, thô lỗ, nhanh nhảu đã đi đến nơi ấy và tiểu tiện, đại tiện ở 
trên lưng, trên trán, và lông mày của ta. 

188. Một lần trong ngày, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, và thậm chí đến lần thứ tư, nó làm 
ta bị nhơ bân vào mọi lúc; vì điêu ây, ta trở nên bực bội. 

189. Nhìn thấy sự bực bội của ta, có con Dạ-xoa đã nói với ta điều này: “Ngươi hãy 
giết chêt cái loài tôi tệ đê tiện ấy băng các sừng và các móng chân.” 

190. Được con Dạ-xoa nói như vậy, khi ấy ta đã nói với con Dạ-xoa ấy điều này: 
“Sao ngươi lại bôi nhọ ta với cái thây ma đê tiện và thô lô? 

191. Nếu ta nổi giận với nó, vì điều đó ta sẽ trở nên tôi tệ hơn, giới của ta có thể bị 
đứt, và người trí có thê khiên trách ta. 

192. Vả lại, sống mà hồ thẹn thì chết với sự trong sạch là cao quỷ. Cho dù nguyên 
nhân là mạng sông, không thê nào ta lại gây ra sự tôn hại cho kẻ khác? 


193. Trong khi suy nghĩ về những người khác là giống như ta, con khỉ này cũng sẽ 
hành động như thế. Chính họ sẽ giết chết nó tại nơi ấy, còn ta thì sẽ có được sự giải 
thoát này.|°) 


136 


194. Trong khi nhẫn nhịn sự khinh miệt ở những người kém cỏi, trung bình, hoặc cao 
quý, như thê bậc thiện trí đạt được theo như điều đã được mong mỏi bởi tâm ý.1?3! 


Hạnh của Con Trâu Chúa là phần thứ năm. 


--0oOoO-- 


6. Hạnh của Con Nai Chúa RuruP° 


195. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài nai, có tên là Ruru, có màu 
lông tợ như vàng nung đỏ, đang chú tâm vào giới hạnh tôi cao. 


196. Ta đã đi đến trú ngụ tại nơi Ấy, ở một khu đất xinh xắn, đáng yêu, thanh vắng, 
không có loài người, bên bờ sông Gangäl”°Ì thích ý. 


197. Khi ấy, ở thượng nguồn sông Galga, có người đàn ông bị bức bách bởi những 
chủ nợ nên đã gieo mình xuống dòng sông Gagä (nghĩ rằng): “7a hoặc là sống hay là 
chết.” 


198. Trong khi bị cuốn trôi ở giòng nước lớn và kêu la thảm thiết ngày đêm, người ấy 
trôi ra giữa dòng sông Gangã. 
199. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của người ấy đang than khóc, ta đã đứng ở bờ 


sông Gaủgã hỏi rằng: “Ông là người nào?” 


200. Và khi được ta hỏi, người ấy đã giải thích hành động của mình: “Sợ hãi những 
người chủ nợ, bị hoảng hót, tôi đã lao mình xuống dòng sông lớn.” 


201. Khởi tâm thương xót người ấy, ta đã buông bỏ mạng sống của mình, lao vào 
(dòng nước), và đã vớt người ấy lên trong bóng tôi của ban đêm. 


202. Nhận biết được thời điểm đã được hồi phục, ta đã nói với người ấy điều Thy: «Ta 
yêu cầu ngươi một ân huệ là ngươi chớ có nói về ta đối với bắt cứ người nào." 


203. Sau khi đi đến thành phó, người ấy vì nguyên nhân của cải đã nói ra khi được 
hỏi, rôi đã đưa đức vua đi đên vùng phụ cận của ta. 


204. Toàn bộ sự việc đến đâu đã được ta tường thuật cho đức vua. Nghe được lời kê 
lại, đức vua đã hướng mũi tên vào người ấy (nói rằng): “Trẩm sẽ giết chết kẻ đê tiện 
phản bội bạn bè ngay tại chỗ này.” 


205. Trong khi bảo vệ cho người Ấy, ta đã hoán đôi (người ấy) bằng bản thân của ta 
(nói rằng): “Tâu đại vương hãy để cho người ấy sống. Thân sẽ là người tạo ra lạc thú 
cho ngài.” 


137 


206. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tồn mạng sông của mình. Bởi vì, vào 
lúc ây ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


Hạnh của Con Nai Chúa Ruru là phần thứ sáu. 


--0oOoo-- 


7. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mãtangal?°Ì 


207. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ tóc bện nghiêm trì khô hạnh, có giới 
đức, định tâm bên vững, tên là Mãtañga. 


208. Ta và một vị Bà- la-môn, cả hai sống ở bên bờ sông Gaủgã. Ta sống ở thượng 
nguồn, còn vị Bà-la-môn sông ở hạ nguồn. 


209. Trong khi đi lang thang dọc theo bờ sông, vị Bà-la-môn đã nhìn thấy khu â ấn cư 
của ta ở thượng nguôn. Tại nơi ấy, sau khi măng nhiếc ta, vị ấy đã nguyên rủa về sự 
vỡ tan cái đầu (của ta). 


210. Nếu ta nỗi cơn giận dữ đối với vị này, nếu ta không gìn giữ giới, thì sau khi nhìn 
vào vị ây ta có thê làm cho trở thành như là tro bụi. 

211. Lúc bấy giờ, điều mà vị Ấy nguyễn rủa ta trong lúc bị bực tức và có tâm ý xấu Xa 
lại được áp dụng ở trên cái đâu của chính vị ây. Ta đã giúp cho vị ây được thoát khỏi 
(việc bị bể đầu thành bảy mảnh) băng thủ thuật. °”l 

212. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tồn mạng sông của mình. Bởi vì, vào 
lúc ây ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mãtanga là phần thứ bảy. 


--0oQ00—— 


138 


§. Hạnh của Thiên Tử Dhamma!l 


213. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Đại Dạ-xoa tên là Dhamma, có tùy tùng 
đông đảo, có đại thân lực, có lòng bi mân đôi với tât cả thê gian. 


214. Trong lúc khuyến khích dân chúng hành trì thập thiện nghiệp đạo, ta cùng với 
bạn bẻ và những người hâu cận đi đên các thôn làng phô chợ. 


215. Có con Dạ-xoa độc ác, bỏn xẻn, trong lúc giảng giải về thập ác, nó với bạn bè và 
những người hâu cận cũng đi khắp trái đât này. 


216. Là những người nói về chánh pháp và tà pháp, cả hai chúng tôi là đối thủ. Trong 
khi va chạm càng xe với càng xe ở lỗi đi ngược chiều, cả hai đối mặt nhau. 


217. Cuộc xung đột giữa thiện và ác đã xảy ra một cách ghê rợn, và trận chiến đấu lớn 
lao vì việc rời khỏi đường lộ là sắp sửa xảy ra. 


218. Nếu như ta nổi cơn giận dữ đối với gã ấy, nếu như ta phá vỡ đức tính khô hạnh, 
ta có thê làm cho gã ây và đoản tùy tùng trở thành tro bụi. 


219. Tuy nhiên, nhằm mục đích gìn giữ giới hạnh, ta đã làm nguội lạnh tâm ý. Sau khi 
cùng với đám người bước xuông, ta đã nhường đường cho kẻ ác. 


220. Cùng lúc ta đang rời khỏi đường lộ sau khi đã làm nguội lạnh tâm ý, trái đất ngay 
lập tức đã tạo ra khe nứt dành cho con Dạ-xoa ác xâu. 


Hạnh của thiên tử Dhamma là phần thứ tám. 


--0oOoO-- 


9. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Alinasatta°l 
221. Ở trong kinh thành Kampillä, thành phố tráng lệ thuộc vương quốc Pancäla, có 
đức vua tên Jayaddisa đã được thành tựu giới đức. 


222. Là Alinasatta, người con trai của đức vua Ấy, ta được học tập, có giới hạnh tốt, có 
đức độ, luôn luôn quan tâm đên người hâu cận. 

223. Cha ta đã đi săn thú rừng và đã đến gần bên Porisãda (kẻ ăn thị người). Gã ấy đã 
bắt giữ cha ta (nói rằng): “Ngươi là thức ăn của ta, chớ có vùng vậy.” 


224. Sau khi được nghe lời nói ấy của gã, đức vua đã trở nên hoảng hốt, run rầy vì sợ 
hãi, cứng đờ chân căng khi trông thấy kẻ ăn thịt người. 


225. (Đức vua đã nói rằng:) “Hãy giữ lấy con thú rừng, rồi trả tự do cho ía,” và đã 
hứa hẹn việc sẽ quay trở lại. Sau khi giao lại tài sản cho vị (quan đại thân) Bà-la-môn, 
cha (ta) đã nhăn nhủ ta răng: 


139 


226. “Này con, hãy cai quản vương quốc. Chớ bỏ bê thành phố này. Cha đã hứa với 
kẻ ăn thịt người về việc sẽ quay trở lại của cha.” 


227. Sau khi cúi lạy mẹ cha và buông bỏ bản thân, ta đã đặt cung kiếm xuống rồi đã đi 
đên gặp kẻ ăn thịt người. 


228. Có lẽ gã ấy sẽ sợ hãi người đi đến có vũ khí trong tay. Khi ta đã gây nên nỗi lo 
sợ, vì điều ấy giới sẽ bị hư hỏng. 


229. Vì ta có nỗi lo sợ về việc đứt giới, ta đã không nói điều gây khó chịu đối với gã 
ấy. Là người nói điều lợi ích, có tâm từ ái, ta đã nói điều này: 


230. “Hãy đót lên ngọn lửa lớn, tôi sẽ lao từ trên cây xuống. Này ông chú, ông hãy 
biết lúc đã được chín tới, rồi ông hãy thọ thực.” 


231. Như thế với việc thực hành giới là nguyên nhân, ta đã không bảo tồn mạng sống 
của ta. Và ta đã khiên cho gã (ăn thịt người) ây luôn luôn xa lánh việc giêt hại sanh 
mạng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Alĩnasatta là phần thứ chín. 


--0oOoO-- 


10. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Saäñkhapäla! 


232. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Saikhapala, chúa tế của loài rồng, có đại 
thân lực, có răng nanhÍ!! là vũ khí, có nọc độc ghê gớm, và có hai lưỡi. 


233. Ở tại ngã tư của con đường lớn có sự tụ hội của nhiều hạng người, sau khi quyết 
định về bốn chỉ phần (của cơ thể), ta đã thiết lập chỗ cư ngụ ở tại nơi ấy. 


234. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, các sợi gân, hoặc 
các khúc xương (ở cơ thê ta), chính vì là vật đã được bó thí nên hãy để người ấy mang 
đi. 


235. Có những gã vô lại thô lỗ, hung dữ, bất nhân, đã nhìn thấy và đã tiến đến gần ta ở 
tại nơi Ấy, các bản tay có nắm gậy gộc. 


236. Sau khi chọc thủng ở lỗ mũi, ở đuôi, và ở xương sống lưng, những gã vô lại đã 
đặt ta lên cáng rôi lôi đi. 

237. Và ở nơi ấy, với luồng gió từ lỗ mũi ta, trong khi mong muốn ta có thê thiêu đốt 
trái đât có biên bao bọc, có rừng, có núi. 


238. Mặc dù đang bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, mặc dầu đang bị chặt chém bởi 
những con dao, ta cũng không tức giận những gã vô lại; đây là sự toàn hảo về giới của 
ta. 


140 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sañkhapäla là phần thứ mười. 
--00Ooo-- 


239. Con long tượng, Bhũridatta, (con rồng) Campeyya, (Culla) bodhi, con trâu 
(chúa), (con nai chúa) Ruru, (đạo sĩ tóc bện) Mãtanga, (thiên tử) Dhamma, (đức vua) 
Jayaddisa và người con trai. 

240. Tất cả (chín) hạnh này đều có năng lực của giới, là những phân thiết yếu, là 
những yếu tô góp phần (vào sự toàn hảo về giới); (tuy nhiên), ta còn bảo tồn mạng 
sống rồi mới gìn giữ các giới. 


241. (Trái lại), mạng sống của ta khi là Saäkhapala luôn luôn được ban phát đến bất 
cứ người nảo; do đó, điêu ây là sự toàn hảo về giới. 


Dứt phần giảng giải sự toàn hảo về giới. 


--0oOoO-- 


141 


II. SỰ TOÀN HẢO VẺ XUẤT LY 


1. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjayaf”! 
242. Khi ta là hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã động tâm sau khi 
nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời.!®Ì 


243. Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm tăng trưởng. Ta đã 
cúi lạy mẹ cha và xin phép xuât gia. 


244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay chắp lại, thỉnh cầu ta 
rằng: “Này CO, ngay ngày hôm nay con hãy cai quản lãnh địa rộng lón, tiễn triển, và 
thịnh vượng.” 


245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tần, có thị đân, có cư dân của xứ sở, đang 
khóc lóc thảm thương, bởi vì ta đã xuât gia, không lưu luyên. 


246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyền thuộc, người hầu, và danh 
vọng, ta đã không suy nghĩ (đên điêu gì khác) với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


247. Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, 
đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Yudhañjaya là phần thứ nhất. 


--0oOoO-- 


2. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Somanassal! 
248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, ta là người con trai 
được mong mỏi, được yêu quý, được nôi tiêng (với tên) là Somanassa. 


249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lỗi ứng xử lịch thiệp, có sự tôn 
kính bậc trưởng thượng, có sự khiêm tôn, và rành rẽ về các cách tiếp độ. 


250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ấy yêu mến. Ông ta trồng trọt rau quả hoa màu 
rồi sinh sống. 


251. Nhận biết ông là giả trá ví như đồng trấu không có hạt gạo, ví như thân cây có lỗ 
bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuôi không có lỏi cứng. 


252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi dưỡng mạng 
sông, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp trong sạch là sự khiêm tôn. 


253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các xứ lân bang. 
Khi ra đi đê dẹp yên việc ây, cha (ta) đã dạy bảo ta răng: 


142 


254. “Này con yêu dầu, con chớ có lơ là với vị đạo sĩ tóc bện nghiêm trì khổ hạnh. 
Hãy thỉ hành điêu (vị ây) ưóc muôn bởi vì vị ây là người ban bô (cho chúng ta) mọi 
điểu lạc thủ.” 


255. Ta đã đi đến phục vụ vị ấy và đã nói lời này: “ Này gia chú, ông có được an vui 
không?” hoặc “Vật gì cần được mang lại cho ông?” 


256. Vì thế, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ấy đã giận dữ (nói rằng): “Hôm nay, ta sẽ 
làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc là bị trục xuát ra khỏi vương quốc.” 


257. Sau khi bình định khu vực biên giới, đức vua đã nói với kẻ giả trá (ấy) rằng: 
“Thưa ngài, ngài có được thoải mái, có được sự tôn kính không?” Gã xâu xa đã nói 
với đức vua răng: “Hoàng tử cần phải bị trừng trị như thể.” 


258. Sau khi nghe được lời nói ấy của kẻ ấy, vị chúa tế của trái đất đã ra lệnh rằng: 
“Hãy chém đáu ngay tại chô, rồi phân (thây) thành bôn mảnh, và cho trưng bày ở 
khắp các ngã đường; đó là phần số dành cho kẻ miệt thị vị đạo sĩ tóc bện.” 


259. Tại nơi ấy,“! những người hành quyết độc ác, hung dữ, bất nhân đã lôi kéo ta 
đang ngôi ở lòng mẹ rôi dẫn đi.) 


260. Ta đã nói với họ như vây: “Hãy cấp tốc đưa ta đã bị trói bằng gông xiêng chắc 
chặc đến trình điện đức vua, ta có các việc cần làm cho đức vua.” 


261. Bọn họ đã đưa ta đến gặp vị vua ác xâu là người thân cận với kẻ ác xấu. Sau khi 
tiêp kiên, ta đã làm cho đức vua hiệu rõ và ta đã tạo được uy thê cho ta. 


262. Đức vua đã yêu cầu thứ lỗi về việc ấy và đã trao vương quốc rộng lớn lại cho ta. 
Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuât gia theo hạnh không nhà. 


263. Vương quốc rộng lớn không có bị ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các dục không có bị 
ta ghét bỏ, đôi với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thê ta đã từ bỏ vương quôc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Somanassa là phần thứ nhì. 


--0oOoO-- 


143 


3. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayogharaf”l 
264. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức vua Kasi, ta đã lớn 
lên trong căn nhà băng sătŠ! và đã được gọi với tên là Ayoghara. 


265. (Vua cha đã phán rằng:) “Này con, mạng sống của con được tiếp nhận một cách 
khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. Ngay chính ngày hôm nay, con hãy cai 
quản toàn thê trái đát này 


266. cùng với cư dân trong xứ sở, luôn cả phố chợ, và loài người nữa.” Sau khi đảnh 
lê vị Sát-đê-ly, ta đã chắp tay lên và đã nói lời này: 


261. “Bát cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, dầu kém cỏi, cao quỷ, hoặc trung bình, 
lớn lên trong nhà của chính họ cùng với các thân quyền không cán sự bảo vệ.” 


268. (Rồi ta đã suy nghĩ rằng:) “Sự muôi dưỡng này của ta ở trong nơi bực bội là hy 
hữu ở trên thê gian. Ta đã được lớn lên trong căn nhà băng sắt thiểu hăn ảnh sảng 
mặt trăng và mặt trời. 


269. Có được tắm thân hồi thối này sau khi rời khỏi bụng mẹ, từ đó ta lại bị ném vào 
căn nhà sắt khô sở và kinh hãi hơn một lân nữa. 


270. Nếu sau khi đã đạt đến khổ đau vô cùng ghê rợn như thế ấy, nếu ta còn thích thú 
trong vương quyên thì ta là kẻ tôi tệ nhất trong sô những kẻ ác xáu.” 


271. Ta nhàm chán xác thân, ta không mong muốn vương quyên, ta sẽ tâm câu sự tịch 
diệt Niết-bàn là nơi tử thân không thê đày đọa.” 


272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và đã đi vào khu 
rừng rậm, giồng như con voi đã giật đứt xiềng xích. 


273. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, 
đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Ayoghara là phần thứ ba. 


--0oOoo-- 


144 


4. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Bhisa°l 


274. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta ở tại kinh thành của xứ Kãsi, (ta có) một 
người em gái và bảy người em trai được sanh ra trong gia đình quý phái (dòng Bà-la- 
môn). 


275. Trong số những người này, ta đã được sanh ra trước tiên, đạt được pháp trong 
sạch là sự khiêm tôn. Sau khi nhận thây sự hiện hữu là nguy hại, ta đã thỏa thích trong 
VIỆC Xuât g1a. 


276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhắn đến, đồng tâm mời mọc (ta) bằng các dục 
lạc: “Bạn hãy duy trì dòng đối gia tộc.” 


277. Lời nào của những người ấy được nói ra về việc đem lại lạc thú trong cuộc sông 
gia đình, điêu ây đôi với ta được xem tương tợ như lưỡi cày đã được nung đỏ, thô 
thiên. 


278. Khi â Ấy, họ đã hỏi ta, kẻ từ khước (cuộc sông gia đình), về nguyện vọng của ta: 
“Này bạn, nếu bạn không hưởng thục các dục thì bạn mong muốn điều gì?” 


279. Là người mong muốn điều tốt đẹp, ta đã nói với họ, những người đang tầm cầu 
lợi ích (cho ta) răng: “7ôi không mong muôn trạng thái người tại gia, tôi thỏa thích 
trong sự xuất ly.” 


280. Sau khi lắng nghe lời nói của ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ (ta). Mẹ cha ta đã nói 
như vây: “Này quí vị, tất cả chúng tôi cũng xuất gia.” 


2§1. Cả hai mẹ cha của ta, người em gái, và bảy em trai đã buông bỏ của cải vô số rồi 
đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhisa là phần thứ tư. 


--0oOoo-- 


145 


5. Hạnh của vị Hiền Trí Sonal°0l 
282. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta sống ở thành phố Brahma-vaddhana, tại nơi 
ây ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, vô cùng giàu có. 


283. Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao phủ bởi bóng tối. 
Tâm (ta) chôi từ sự hiện hữu như thê bị châm chích thô bạo bởi cây gậy nhọn. 


284. Sau khi nhận thấy sự xấu xa đưới nhiều hình thức khác nhau, ta đã suy nghĩ như 
vây: “Lục nào ta sẽ lìa bỏ gia đình, ta sẽ đi vào rừng?” 


285. Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ hưởng về dục lạc, 
ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn (của ta) rằng: “Xin các vị chớ có mời 
mọc ta bằng những thứ ấy.” 


286. Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. VỊ Ấy, trong khi học tập theo ta, cũng 
đã thích thú với việc xuât gia. 


287. Khi ấy, ta Sona và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã buông bỏ của 
cải vô sô rôi đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của vị hiền triết Sona là phần thứ năm. 


Dứt sự toàn hảo về xuất ly. 


--0oOoO-- 


146 


IV. SỰ TOÀN HẢO VẺ QUYẾT ĐỊNH 


6. Hạnh của vị Hiền Trí TemiyaF!l 


288. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức vua Kãsi có tên là 
Mũgapakkha, nhưng mọi người gọi ta là Temiya.l52! 


289. Khi ấy, mười sáu ngàn phi tần (của đức vua) không có được một người con trai 
(luôn cả con gái). Sau nhiêu ngày đêm, chỉ môi một mình ta đã được sanh ra. 


290. (Vua) cha đã nuôi dưỡng ta, người con trai yêu quý, đạt được một cách khó 
nhọc, đã được sanh ra vẹn toàn, có thân tâm sáng lạng, ở trên chiếc giường đã được 
che chiếc lọng màu trắng. 


291. Khi ấy, trong lúc đang ngủ trên chiếc giường cao quý, ta đã thức giấc và nhìn 
thây chiệc lọng nhạt màu, nghĩa là ta sẽ bị đi địa ngục. 


292. Có nỗi sợ hãi ghê gớm đã khởi lên ở ta khi được nhìn thấy chiếc lọng. Ta đã đi 
đến quyết định: “7a sẽ được thoát khỏi điều này!°) bằng cách nào?” 


293. Có vị tiên nữ trước đây cùng huyết thông với tal5°l có lòng mong muốn điêu tốt 
đẹp cho ta, sau khi nhìn thây bản thân ta bị đau khô, đã căn dặn về ba thái độ: 


294. “Chớ ra vẻ khôn ngoan, hãy là kẻ ngư sỉ đối Với tất cả chúng sanh, hãy làm cho 
mọi người khinh khi; như thể sẽ có sự tốt đẹp cho con. 


295. Khi được nói như vậy, ta đã nói với bà ấy lời này: “Bà tiên ơi, con sẽ thực hành 
theo lời mà bà đã chỉ bảo. Mẹ ơi, mẹ đã có lòng mong muốn điểu tốt đẹp cho con. Bà 
tiên ơi, bà đã có mong muốn điều lợi ích cho con.” 


296. Sau khi nghe được lời nói của bà â Ấy, ta đã thọ nhận như là đã đến được đất liền ở 
giữa biên khơi. Mừng rỡ, với tâm ý phân chấn, ta đã quyết định ba điều: 


297. Ta đã là người câm, điếc, què quặt, việc đi lại đã được từ bỏ. Ta đã quyết định 
các điều này và đã sông mười sáu năm. 


298. Do đó, họ đã xoa bóp tay chân, lưỡi và mắt của ta. Sau khi nhận thấy không có 
sự khiếm khuyết ở ta, họ đã chê bai là “Kẻ bất hạnh.” 


299. Sau đó, tất cả dân chúng trong xứ sở, các tướng lãnh quân đội, các viên quan tế 
tự, tất cả đã nhất trí bằng lòng việc truất phế. 


300. Sau khi nghe ý kiến của những người ấy, ta đây đã trở nên mừng rỡ, có tâm trí 
phân chân. Sự khô hạnh đã được thê hiện (bởi ta) vì mục đích nào thì mục đích ây của 
ta đã được thành công. 


301. Sau khi đã tắm rửa, xức dầu, đội lên vương miện, làm lễ rưới nước (cho ta), rồi 
với chiệc lọng che họ đã tiên hành việc đi nhiều vòng quanh thành phô. 


147 


302. Sau khi đã duy trì chiếc lọng trong bảy ngày, đến lúc vằng sáng của mặt trời hiện 
ra, người đánh xe đã đưa ta ra khỏi (thành phô) bằng chiếc xe ngựa rồi đi về phía khu 
rừng. 


303. Sau khi dừng chiếc xe ở một khoảng trồng, người đánh xe đã buộc ngựa để được 
rảnh tay rồi đã đào cái hồ đề chôn ta ở trong lòng đất. 


304. Trong khi nhiều nguyên nhân đủ các loại đang đe dọa điều quyết tâm đã được 
khăng định, ta đã không làm đô vỡ việc tuân thủ đã được quyết định với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 


305. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, bản thân cũng không có bị ta ghét bỏ, đối với ta 
quả vị Toản Giác là yêu quý; vì thê ta đã quyết định việc tuân thủ. 


306. Sau khi quyết định các điều này, ta đã sống trong mười sáu năm. Không có ai 
bằng (ta) về sự quyết định, điều này là sự toàn hảo về quyết định của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Temiya là phần thứ sáu. 


Dứt sự toàn hảo về quyết định. 


--0oOoo-- 


148 


V. SỰ TOÀN HẢO VẺ CHÂN THẬT 


7. Hạnh của con Khi Chúa“ 
307. Vào lúc ta là con khi sống trong hang ở bờ sông, ta đã bị đe dọa bởi con cá sấu 
nên không đạt được việc ra đi. 


308. Tại địa điểm ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên kia, tại chỗ ấy có 
con cá sâu là kẻ thù, là kẻ sát thủ, có dáng vóc hung tợn. 


309. Con cá sấu đã thông báo với ta rằng: “Cứ việc đi đến.” Ta đã nói với nó rằng: 
“Tôi đang đi đến,” rỗi đã bước lên đầu của nó và đã đứng vững bờ bên kia. 


310. Điều đã được nói với con cá sấu không phải là không đúng sự thật (vì) ta đã 
hành động đúng theo lời nói. Không có ai băng (ta) về sự chân thật, điêu này là sự 
toàn hảo vê chân thật của ta. 


Hạnh của con khi chúa là phần thứ bảy. 


--0oOoO-- 


8. Hạnh của Đạo Sĩ Sacca 
3 I1. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ khô hạnh tên gọi Sacca. Ta đã hộ trì 
thê gian băng sự chân thật; ta đã làm cho mọi người hợp nhât. 
Hạnh của đạo sĩ Sacca là phần thứ tám. 


--0oOoO-- 


9, Hạnh của Chim Cút Con ”l 
312. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại Magadha, ta là con chim cút con, cánh 
chưa được mọc, còn non nớt, (như) là miếng thịt ở trong tổ. 


313. (Chim) mẹ tha (mồi) lại ở trong mỏ và nuôi dưỡng ta. Ta sống còn do sự tiếp xúc 
với chim mẹ; ta không có sức mạnh ở thân. 


314. Trong năm vào mùa nóng, có nạn cháy rừng bộc phát. Ngọn lửa cuộn khói đen 
tiên về hướng chúng tôi. 


315. Ngọn lửa lớn lao trong lúc gào thét đã tạo ra luồng khói này cuộn khói nọ. Trong 
khi lần lượt làm phát cháy, ngọn lửa đã tiễn đến gần ta. 


149 


316. Lo sợ vì sự ð ạt của ngọn lửa, mẹ cha của ta trở nên kinh hãi, hoảng hốt, đã bỏ rơi 
ta lại ở trong tô và đã giải thoát cho bản thân. 


317. Ta đã ra sức hai chân, hai cánh; ta không có sức mạnh ở thân. Ta đây không đi 
được. Khi ây tại nơi ây, ta đã suy nghĩ như vây: 


318. “Bị kinh hãi, hoảng hối, run sợ, ta có thể chạy đến sẵn cha mẹ, nhưng họ đã bỏ 
rơi ta và tâu thoát. Ta nên hành động như thể nào ngày hôm nay? 


319. Đức hạnh của giới, sự chân thật, sự trong sạch, lòng bỉ mẫn hiện hữu ở trên đời; 
với sự chân thật ây, ta có thê hiện hành động chân thật tôi thăng.” 


320. Ta đã hướng về sức mạnh của Giáo Pháp, tưởng nhớ đến các đáng Chiến 
Thắng”! trước đây, và nương tựa vào sức mạnh của sự chân thật, ta đã thê hiện hành 
động chân thật răng: 


321. “Có cánh không thể bay, có chân không thể ấi. Mẹ cha đã lìa khỏi, lửa ơi hãy lui 
đi.” 

322. Với sự chân thật đã được thực hiện bởi ta, ngọn lửa cháy rực to lớn đã lùi trở lại 
mười sáukar7sa,F°Ì giông như ngọn lửa đã gặp phải nước. Không có ai bằng (ta) về sự 
chân thật, điêu này là sự toàn hảo vê chân thật của ta. 


Hạnh của chim cút con là phần thứ chín. 


--0oOoo-- 


10. Hạnh của Vua Cál6 


323. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài cá ở trong cái hồ rộng lớn. 
Và nước ở trong hô bị khô cạn vào mùa năng, dưới sự đôt cháy của ánh mặt trời. 


324. Do đó, các con quạ, các con diêu hâu, các con cò, các con chím ưng và chim ó 
đã đáp xuống, ăn các con cá ban ngày lẫn ban đêm.!9!l 


325. Tại nơi ấy, cùng với các thân quyến ta đã bị áp bức, và ta đã suy nghĩ như vầy: 
“Vậy thì băng cách nào đề ta có thê giải thoát cho thân quyền khỏi khô đau?” 


326. Sau khi xem xét ý nghĩa của các pháp, ta đã nhận ra sự chân thật là nơi nương 
tựa. Căn cứ vào sự chân thật, ta đã cởi bỏ thảm họa bị diệt chủng ây cho các thân 
quyên. 


327. Sau khi hồi tưởng về thiện pháp, ta đã suy nghiệm về chân lý tuyệt đối. Ta đã thể 
hiện hành động chân thật là pháp bên vững và thường còn ở thê gian răng: 


328. “Kế từ lúc ta nhớ được về bản thân, kế từ khi ta đạt đến sự hiểu biết, ta không 
biết đến việc đã cô ý hãm hại dâu chỉ một sanh mạng. I62] Do lời nói chân thật này, xin 
Thần Mây!°lhãy đồ mưa xuống. 


150 


329. Hỡi Thân Mây, hãy vang lên tiếng sắm, hãy làm tiêu tan kho lương dự trữ của 
loài quạ,!91 hãy vây hăm loài quạ bằng sự buôn rẫu, hãy giải thoát loài cá khỏi nỗi 
phiên muộn." 


330. Đồng lúc với sự chân thật cao quý được thê hiện, Thần Mây đã gầm lên tiếng 
sắm và trong giây lát đã đồ mưa xuống, làm tràn ngập vùng đất liền và trũng thấp. 


331. Sau khi thê hiện sự tinh tấn tột đỉnh là pháp chân thật cao quý có hình thức như 
thế, (có sự) tin cậy vào năng lực và uy quyền của sự chân thật, ta đã làm cho đám mây 
lớn đồ mưa xuống. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về 
chân thật của ta. 


Hạnh của vua cá là phần thứ mười. 


--0oOoO-- 


11. Hạnh của (Đức Bồ-tát) KanhadipäyanalS! 


332. Vào một thời điểm khác nữa, khi là vị ân sĩ Kanhadipäyana, ta đã sống không 
được hoan hỷ hơn năm mươi năm. 


333. Không ai biết tâm ý không hoan hỷ này của ta. Ta đã không nói ra với ai cả và 
sự không hoan hỷ diễn tiên ở trong tâm ý của ta. 


334. Bà-la-môn Mandabya, bạn của ta, là một vị đại ấn sĩ đã bị thọ lãnh (hành phạt) 
cắm cọc nhọn do trả quả của nghiệp quá khứ. I5) 


335. Ta đã chăm sóc và đã phục hồi sức khỏe cho vị ấy. Sau khi cáo từ, ta đã trở về 
lại chôn ân cư của mình. 


336. Người bạn Bà-la-môn của ta đã đưa vợ và đứa con trai nhỏ đến. Ba người cùng 
đi và đã đi đên với tư thê của những người khách. 


337. Trong lúc ta đang ngôi tại chốn ẩn cư của mình chuyện trò với những người ấy, 
đứa bé trai đã ném trái banh và làm cho làm con răn có nọc độc giận dữ. 


338. Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trình di chuyên của trái banh, đứa bé trai ấy đã 
chạm bản tay vào đâu của con răn độc. 


339. Do sự đụng chạm của đứa bé, con rắn đã trở nên giận dữ. Ý lại vào sức mạnh 
của nọc độc, bị bực bội với sự bực bội cùng tột, con răn ngay lập tức đã căn đứa bé. 


340. Khi bị cắn bởi con rắn độc, đứa bé đã ngã xuống ở trên nền đất. Vì điều ấy, ta đã 
trở nên đau buôn; nỗi buôn đau ây đã tác động đên ta. 


341. sau khi an ủi họ (là những người) đang bị đau khô, đang bị mũi tên sâu muộn, ta 
đã thê hiện hành động chân thật tột đỉnh cao quý tôi thượng lân đâu tiên rắng: 


151 


342. “bà người mong mỏi phước thiện, ta đã thực hành Phạm hạnh với tâm tín thành 
chỉ được bảy ngày. Từ đó về sau, Phạm hạnh của ta là năm mươi năm và thêm nữa. 


343. Ta thực hành (Phạm hạnh) không có nhiệt tình, chỉ qua ngày. Do lời nói chân 
thật này, hãy có được sự tốt lành, chất độc hãy được tiêu trừ, và Yaññadattal”] hãy 
sống.” 


344. Với sự chân thật của ta đã được thê hiện, đứa bé Bà-la-môn bị run rây bởi sức 
mạnh của nọc độc đã được tỉnh lại, đã đứng lên, không tật bệnh. Không có ai bằng (ta) 
về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Kanhadipäyana là phần thứ mười một. 


--0oOoO-- 


12. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Sutasomal“! 
345. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đức vua Sutasoma. BỊ bắt giữ bởi Porisada 
(kẻ ăn thịt người), ta đã nhớ lại lời hứa với vị Bả-la-môn. 


346. Sau khi xó dây ở lòng bàn tay của một trăm vị Sát-đế-ly rồi (treo lên) phơi khô 
họ, kẻ ây đã đưa ta đi nhắm mục đích tê thân. 


347. Kẻ ăn thịt người đã hỏi ta rằng: “Có phải ngài mong muốn việc cởi trói? Ta sẽ 
làm theo ý thích của ngài nêu ngài còn quay trở lại.” 


348. Vào lúc ấy, sau khi đã hứa hẹn đối với câu hỏi của kẻ (ăn thịt người) â ấy về việc 
trở lại của ta, ta đã đi đến thành phó tráng lệ và đã chối từ vương quốc. 


349. Sau khi tưởng nhớ đến Chánh Pháp đã được thực hành bởi các đắng Chiến 
Thăng thời quả khứ, ta đã trao lại tải sản cho vị Bả-la-môn và đã đi đên gặp kẻ ăn thịt 
người. 

350. Trong trường hợp ấy, không có sự phân vân ở ta về việc kẻ ấy sẽ giết hay không 


(giết). Trong khi bảo vệ lời nói chân thật, ta đã đi đến để buông bỏ mạng sông. Không 
có ai băng (ta) về sự chân thật, điêu này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sutasoma là phần thứ mười hai. 


Dứt sự toàn hảo về chân thật. 


--0oOoOo-- 


152 


VI. SỰ TOÀN HẢO VẺ TỪ ÁI 


13. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Suvannasãmal® 
351. Vào lúc ta là Sãma ở trong khu rừng đã được (Chúa Trời) Sakka hóa hiện ra. Ở 
trong khu rừng lớn, ta đã rải tâm từ ái đên các loài sư tử và cọp. 


352. Ta đã sống ở trong khu rừng, được quây quần xung quanh bởi các loài sư tử, 
cọp, beo, gâu, trâu rừng, nai đôm, và heo rừng. 


353. Không loài thú nào e ngại ta, ta cũng không sợ hãi loài thú nào. Lúc bấy giờ, 
được duy trì nhờ vào năng lực từ ái, ta hứng thú ở trong khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Suvannasãma là phần thứ mười ba. 


--0oOoO-- 


14. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ekaräjal”°l 
354. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta được nỗi tiếng (với tên) là Ekaraja. Ta đã 
phát nguyện về giới hạnh tôi cao và đã cai quản trái đất to lớn.[H 


355. Ta đã thực hành về thập thiện nghiệp đạo không thiếu sót. Ta đã thâu phục đám 
đông dân chúng băng bôn phép tiệp độ. 


356. Trong lúc ta đang tỉnh tấn như thế vì lợi ích ở đời này và thế giới khác, 
Dabbasenal”^! đã tiên đến chiêm cứ thành phô của ta. 


357. Sau khi thực hiện việc thâu tóm tất cả gồm có nhân sự của đức vua, các thị dân, 
cùng với quân đội, vá các cư dân của xứ sở, (vị ây) đã chôn ta ở trong cái hô. 


358. (Vị ấy) đã chiếm đoạt quần thân, vương quốc thịnh vượng, và hậu cung của ta. 
Ta đã nhìn thây chính đứa con trai yêu dâu đang bị bắt đi. Không có ai băng (ta) về từ 
ái, điêu này là sự toàn hảo về từ ái của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Ekaräãja là phần thứ mười bốn. 


--0oOoO-- 


153 


VII. SỰ TOÀN HẢO VẺ HÀNH XẢ 


15. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Mahälomahamsaf°! 
359. Ta nằm ở trong bãi tha ma tựa vào bộ xương người chết. Đám trẻ con nhà quê đã 
đi đên và đã phô diễn hình thức (khuây rô!) không phải! là ít. 


360. Các đứa khác mừng rỡ, với tâm trí phân chân, mang lại các quả tặng là hương 
thơm, vòng hoa, và vô sô thực phâm các loại. 


361. Ta đều bình đăng đối với tất cả những ai gây ra khổ đau cho ta cũng như những 
ai đem lại cho ta an lạc; thương và giận đêu không được biệt đên. 


362. Là thăng bằng giữa an lạc và khổ đau, giữa các danh thơm và những tiếng xấu, 
ta đêu bình đăng trong mọi trường hợp; điêu nảy là sự toàn hảo về hành xả của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahalomahamsa là phần thứ mười lăm. 


Dứt sự toàn hảo về hành xả. 


--0oOoO-- 


154 


BÀI KỆ TÓM TẮT 


363. Chuyện Yudhañjaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara (ngôi nhà sắt), và 
chuyện Bhisa, chuyện Sona và Nanda, chuyện Mũgapakkha (Temiya), chuyện con khỉ 
chúa, và chuyện vị (đạo sĩ) tên Sacca. 


364. Chuyện chim cút con, và chuyện vua cá, chuyện ẩn sĩ Kanhadipäyana, lại nữa ta 
đã là Sutasoma, Sama, và Ekaraja, và đã có sự toàn hảo vê hành xả; như thê đã được 
thuyệt giảng bởi vị Đại Ấn Sĩ. 


365. Sau khi kinh nghiệm khô đau dưới nhiều hình thức và thành công với nhiêu thê 
loại ở lân tái sanh này đên lân tái sanh khác như thê, ta đã đạt đên quả vị Toản Giác 
tôi thượng. 


366. Sau khi bồ thí những gì cần được bồ thí, sau khi làm viên mãn giới hạnh không 
thiêu sót, sau khi đạt đên sự toàn hảo về xuât ly, ta đã đạt đên quả vị Toản Giác tôi 
thượng. 


367. Sau khi đã vấn hỏi các bậc hin trí, sau khi đã thể hiện sự tỉnh tấn tối thượng, sau 
khi đã đạt đên sự toàn hảo về nhân nại, ta đã đạt đên quả vị Toản Giác tôi thượng. 


368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững chắc, sau khi đã hộ trì lời nói chân thật, 
sau khi đã đạt đên sự toàn hảo vê từ ái, ta đã đạt đên quả vị Toản Giác tôi thượng. 


369. Đối với lợi lộc và không lợi lộc, đối với danh thơm và tiếng xấu, đối với sự kính 
trọng và chê bai, sau khi đã là bình đăng trong mọi trường hợp, ta đã đạt đên quả vị 
Toản Giác tôi thượng. 


370. Sau khi thây được sự biếng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự tỉnh tấn là an 
toàn, hãy nô lực tĩnh tân; đây là lời giáo huân của chư Phật. 


371. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là an toản, 
hãy hợp nhât, thân thiện; đây là lời giáo huân của chư Phật. 


372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi là an toàn, hãy 
tu tập đạo lộ tám chi phân; đây là lời giáo huân của chư Phật.”*! 


Phẩm Yudhañjaya là thứ ba. 
--00Ooo-- 


Ở đây, trong khi trình bảy về phẩm hạnh quá khứ của bản thân, đức Thế Tôn đã thuyết 
giảng về bản thê của Giáo Pháp có tên là Buddhãpadaniyam.”! 


Hạnh Tạng được đầy đủ. 


--0oOoo-- 


155 


!l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 480. 

citha caritanti cariya = ở đầy, điều đã được thực hành là hạnh, CpA. 17. 

Đức Phật đang giảng giải cho ngài Sãriputta (Xá-lợi-phất), CpA. 20. 

*I 7idivadhibhu là Chúa cõi trời Tidivã, tức là cõi Tavatimsa (Đạo Lợi), CpA. 24. 
Bị oi bức do hơi nóng phát ra ở tảng đá ngồi có phủ gắm vàng của vị ấy CpA. 24. 


®Ì Mô tả tính chất bố thí bất cứ vật gì thuộc về bản thân không phân biệt, CpA. 24. 
Như vậy, lúc này, đức Bô-tát chỉ sử dụng lá cây ở trong rừng đê làm thức ăn. 


7Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 442. 
$I Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 276. 





%Ì Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh II; Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu 
chuyện 95. 


0Ì So sánh với Kinh Đại Điền-tôn (Mahägovindasuftam), Trường Bộ Kinh II. 
!Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 541. 

?Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 542. 

3l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 499. 

STvaka là tên vị ngự y của đức vua S1vI, CpA. 66. 

5Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 547. 

Chú giải ghi rằng: vào kiếp sống quá khứ liền trước đó, CpA. 74. 
Do nhờ năng lực phước báu của Vessantara, CpA. §7. 


8l Mãtulã là tên của một thành phó thuộc vương quốc Ceta, CpA. 87. 





Nếu có các chúng sanh ở trong bộ lông thì “chớ để chúng bị chết,” (nghĩ thê) ta đã 


rúng rây các phân thân thể đang bị lắm bụi của ta ba lần, CpA. 106. 
?Ì đøti được giải thích là „ppãderi (làm sanh khởi), CpA. 107. 


?1Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 543. 
" Cối trời này là cõi trời TZwøfiimsa (Đạo Lợi) và Virũpakkha là một vị thủ lãnh của 
loài rông răn (nãgãdhipafi), CpA. 117. 


231 Đi đến bằng phương thức tái sanh („ppaffivasena), CpA. 111. 








?l Là thực hiện việc chăm sóc cơ thể như rửa mặt, v.v... CpA. I17. 


156 


LỎI Bốn chỉ phần của cơ thê là da (ngoải và trong), thịt, gân, xương, CpA. 117, như sẽ 
được đê cập đên ở câu kê. 


26! Câu chuyện được ghi lại ở CpA. 118-122. 
Í””l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 506. 


2ŠÌ ]ụammiko (người nghiêm túc) được giải thích là đhammacãrï (người hành pháp) 
(CpA. 126). Kế đó, đhammacärï được giải thích là “người thực hành thập thiện nghiệp 
đạo như là bố thí, trì giới, v.v... và không thực hành điều sai trái dầu là nhỏ nhen” 
(CpA. 129-30). 


Í?l Người luyện rắn này hành hạ ta vô cùng tàn bạo và không biết ta thần lực của ta. 
Khi nỗi cơn giận dữ, ta đã nghĩ rằng: “Vậy thì ta sẽ phô bày thần lực của ta đối với gã 
nảy.” Cho dầu chỉ là một sự suy xét, nhưng nếu như ta thê hiện năng lực của tâm thì 
gã ấy đã bị phân tác tương tợ như một nắm bụi phấn (CpA. 130). 


30! Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 443. 

3! Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 278. 

Là sự giải thoát khỏi khổ đau và sự giết hại sanh mạng, CpA. 143. 
Là đạt được trí Toàn Giác theo như ước muốn. 

*l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 482. 

Tên con sông này được ghi lại theo âm là Hằng Hà. 


3Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 497. 


37 








Đức Bồ-tát đã bảo dùng cục đất sét đặt ở trên đầu của vị Bà-la-môn rồi cho vị ấy 
lội xuống và đứng ở trong nước. Khi mặt trời mọc lên thì vị Bà-la-môn hụp xuống, 
đầu chìm ở trong nước. Còn cục đất sét (thay thế cái đầu) ở trên mặt nước đã bị mặt 
trời làm vỡ tan thành bảy mảnh (CpA. 159). 


3% Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 457. 
3l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 513. 
*%Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 524. 
*IÏ Có bốn răng nanh, hai trên hai dưới, CpA. 175. 
*l Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 460. 
*%] Do tác động của sự tưởng đến vô thường, CpA. 183. 


* Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 505. 


4 


œ 


tattha, được giải thích là: “với sự ra lệnh của đức vua...,” CpA. 191. 








4 


Lúc ấy, đức Bồ-tát được bảy tuổi, CpA. 189. 


157 


[47 


[48 


Ì Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 510. 


Ì Đức Bồ-tát đã được nuôi lớn lên trong ngôi nhà lớn hoàn toàn bằng sắt được xây 


dựng theo hình thức gian nhà hình tứ giác nhằm mục đích ngăn ngừa các tai họa do 
phi nhân. Hai người anh trai của đức Bô-tát đã bị con nữ Dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh 


Ta 


352 


3 


tì 


4 


35 


56 


57 


58 


65 


66 





(CpA. 195-6). 

Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 488. 
Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 532. 
Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 538. 


Vào ngày đức Bồ-tát được sanh ra, trời đã đồ cơn mưa xuống toàn thể vương quốc 


Kãsi, nên được gọi là Temiya (được ầm ướt), CpA. 216-7. 


Là thoát khỏi vương quốc xui xẻo này, CpA. 218. 
Dịch theo kafhãham imam mufcissam thay vì kadaham ...? (Khi nào ta sẽ ...?) 


Vị này ngự ở trên chiếc lọng ấy và là người mẹ ruột trong một kiếp sống trước đây, 


CpA. 218. 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 57. 

Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 35. 

Jina (đẳng Chiến Thắng) cũng là danh hiệu đề cập đến đức Phật. 
karisa là đơn vị đo diện tích. 

Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 75. 


Lúc này, hồ đã bị cạn nước, các con cá nằm trong các bãi bùn rải rác đó đây, CpA. 
"h 


Dịch theo câu văn Pä|i ở phần cước chú. 
Dịch theo Chú Giải ... paj/uno megho abhivassafu, CpA. 238. 


Kho lương dự trữ ám chỉ đến các con cá đang vướng trong bùn. Nếu trời đồ mưa 


làm đầy nước trong hồ thì kho lương dự trữ của loài quạ sẽ bị tiêu tan (CpA. 238-9). 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 444. 


Trong thời quá khứ, tiền thân vị này đã dùng một mảnh gỗ mun đâm xuyên qua 


con ruồi, CpA. 243. 


Tên của đứa bé trai, CpA. 245. 
Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 537. 





Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 540. 


158 


I”°] Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 303. 

Ứ!] Đã cai quản vùng đất rộng lớn ở vương quốc Kãsi ba trăm do-tuần, CpA. 264. 
[2l Dabbasena là đức vua xứ Kosala, CpA. 264. 

3l Có thê liên quan đến Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 94. 


[“l Câu kệ 372 không có ở Tạng Tích Lan, nhưng được thấy ở Tạng Thái, Miền Điện, 
Anh: 


Pamadam bhayato disva, appamadafñca khemato 
bhãvetha†thangiRam magsam esa buddhãnusãsanT. 


U5l Buddhäapadäniyam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được trình bày có liên quan 
đên công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa nghĩa là việc làm quá khứ của chư Phật 
(CpA. 335). 


--0oOoO-- 


159 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa. 


Tiểu Bộ Kinh - Tập IV 
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (I) 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


160 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa 


Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A — la - hán, đắng Chánh Biến Tri ! 


lóI 


CHƯƠNG MỘT 
PHẨM APANNAKA 


1. CHUYỆN PHÁP TÓI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) 


Có những người nói lên... 


Đức Thế Tôn, khi ở Tỉnh xá Kỳ Viên, gân Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp 
thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phú Cáp Cô Độc 
(AnàdthapindiRa) đêu là đệ tử ngoại đạo. 


Một ngày hia, vị triệu phú Cấp Cô Độc đem năm trăm người bạn của mình đều là đệ tử 
ngoại đạo, cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dẫu hương cùng dâu thắp, mật 
ong, mật mía, vải và áo choàng, đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường Ngài các 
vật liệu nh vòng hoa v.v... và phân phát cho chư Tăng dược phẩm trị bịnh và vải mặc. 
Làm xong việc ấy, ông ngôi xuống một bên và tránh sảu tật xấu trong lúc ngôi. 


Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thế Tôn, và ngôi xuỐng một bên gẫn ông Cấp Cô 
Độc, nhìn lên gương mặt đức Bồn Sư chói sáng nh trăng rằm, vẹn toàn các tướng tốt 
chính và phụ, nhìn lên Phạm thân tỏa ánh sảng rộng một tâm và nhìn lên hào quang rực 
rỡ của đức Phật, những hào quang phóng ra như thể từng đôi vòng, từng cặp mội. 


Rôi giống con sư tử trẻ rồng như sắm động ở thung lũng Đỏ, nhự mây bão tô trong mùa 
mưa, như sông Hằng thiên giới (dải Thiên Hà) ào ào đồ xuống, và như đan dệt một chuỗi 
châu báu, tuy vậy, với một Phạm âm đây đủ tám phân tuyệt hảo, kỳ diệu làm tai thích thú, 
Ngài thuyết pháp cho họ, một pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác 
nhau. 


Họ nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm được tịnh tín, liên đứng dậy đảnh lễ bậc Đạo Sư, 
phá vỡ pháp quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, họ luôn luôn đi đến tỉnh xá với ông 
Cấp Cô Độc, tay cầm hương thơm, vòng hoa v.v... nghe pháp, bồ thí, trì giới và thọ Bát 
quan trai giới. 


Rôi Thế Tôn từ Xá-vệ lại đi đến Vương Xá. Trong thời gian Như Lai đi vắng, họ phá vỡ 
pháp quy y Phật. Rồi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. 


Sau bảy tám tháng, Tì hé Tôn về lại Kỳ Viên. Ông Cấp Cô Độc đem năm trăm người bạn 
đồng íu đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, cúng dường Ngài với hương thơm v.v... đảnh lễ rồi 
ngôi xuống một bên. Ông Cấp Cô Độc báo cáo cho Thế Tôn biết sau khi Ngài ra đi, họ 
phá vỡ pháp quy y đã thọ, chấp nhận lại quy y pháp ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của 
họ. 


Mở miệng hoa sen của Ngài, như mở hộp châu báu, đây những hương thơm sai biệt, thơm 
với hương thơm chư Thiên, do uy lực nói lời chơn thực, trải vô lượng ức kiếp không gián 


162 


đoạn, Thế Tôn phát ra âm thanh địu ngọt và hỏi: 

- Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ Tam quy y, và đi theo quy y ngoại 
đạo? 

Và khi không thể che giấu, họ thú nhận: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đáy địa ngục, trên cho đến chư Thiên, 
không có một chỗ nào trong các thể giới vô lượng trải rộng bê ngang, không có ai băng, 
chớ đừng nói cao hơn đực Phật về những công đức như giữ giới v.v... 


Rồi Ngài trình bày cho họ những công đức của Ba ngôi báu, như đã được nói đến trong 
kinh điển: 


- Này các T)-kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân, hay bốn chân, Như Lai 
được gọi là tôi thượng. Nêu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau... Và thật vậy, tôi 
thượng giữa những tín đó... 

Rôi Ngài nói tiếp: 

- Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ đã quy y Ba ngôi báu, những ngôi báu đây đủ công 
đức tôi thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục v.v... nhưng họ được thoát khỏi 
sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thê giới chư Thiên và đặc Thiên chứng lớn. Do đó, khi 
các ông phá vỡ quy y như vậy, và đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. 


Và ở đây, đề nêu rõ rằng không có ai đã quy y Ba ngôi báu với sự giải thoát tối thượng, 
lại phải sanh vào đọa xứ, những đoạn kinh này phải được nói lên: 

Những ai quy y Phật 

Sẽ không đi đọa xử, 

Từ bỏ thân làm người 

Sẽ tràn đây thiên giới. 

Những ai quy y Pháp 

Sẽ không đi đọa xử, 

Từ bỏ thân làm người 

Sẽ tràn đây thiên giới. 

Những ai quy y Tăng 

Sẽ không đi đọa xử, 

Từ bỏ thân làm người 


Sẽ tràn đây thiên giới. 


163 


Loài Người sợ hoảng hối, 

Tìm nhiều chỗ quy ÿ, 

Hoặc rừng rậm, núi non, 

Hoặc vườn cây, đền tháp, 

Quy y ấy không ổn, 

Không quy y tối thượng, 

Quy y các chỗ ấy 

Không thoát mọi khổ đau. 

Ai quy y đức Phật, 

Chánh Pháp và chư Tăng, 

Ai dùng chánh trí kiến 

Ti hấy được Bồn sự thật, 

Thấy Khổ và Khổ tập, 

Ti háy sự khổ vượt qua, 

Thấy đường Thánh tám ngành 

Đưa đến khổ não tận. 

Thật quy y an ồn, 

Thật quy y tối thượng, 

Có quy y như vậy 

Mới thoát mọi khô đau. 
Bậc Đạo Sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy, Ngài còn nói tiếp: 


- Này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm Pháp, pháp hành niệm Tăng 
đem lại Dự lưu đạo, Dự lưu quả, Nhát lai đạo, Nhát lai quả, Bát lai đạo, Bát lai quả, A- 
la-hán đạo, A-la-hán quả. 

Và sau khi Ngài thuyết pháp cho họ với nhiều phương thức, Ngài nói: 


- Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. 


Và ở đây, sự đem lại các Dự lưu đạo, Dự lưu quả v.v... cho những ai hành trì niệm Phật 
y.y... cân phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, có một pháp, nếu được tu tập, và được làm cho viên mãn, đưa đến 
hoàn toàn yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thẳng trí, Giác ngộ, Niễt-bàn. Thế nào là 
một Pháp? Chính là niệm Phật v.v... Như vậy, Thể Tôn với các phương tiện khác nhau, 
thuyết giảng cho các nam cư sĩ: 


- Này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, chấp chặt 


164 


điên đáo luận, nghĩ rằng cái gì không phải là chỗ quy y, lại xem là chỗ quy y chân thật, 
những người ấy sẽ bị quỷ Dạ-xoa ăn thịt trong cảnh sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và bị 
lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chặt sự thật vô hý luận, chấp chặt pháp tối thượng, 
chấp chặt pháp không điên đáo, thì trong cảnh sa mạc ấy, họ đạt được yên Ôn, an toàn. 


Khi nói đến đây, Ngài im lặng. Rôi gia chủ Cấp Cô Độc từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ 
Thê Tôn, tán thản Ngài với hai tay đặt trên đâu và thưa như sau: 


- Bạch Ti hé Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy Irong thời hiện tại, những người 
nam cư sĩ ấy, sau khi phá vỡ pháp quy y tối thượng, đã rơi vào rừng rậm tà luận. Nhưng 
Irong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chặt tà luận tại sa mạc, chỗ trú của phi nhân, 
và sự yên ổn an toàn của những người chấp chặt pháp vô hý luận, đối với chúng con đang 
bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với Ngài. Lành thay, nếu Thể Tôn, như thể khiến mặt trăng tròn 
mọc lên, làm sáng tỏ sự kiện này cho chúng con. 


Rồi Thế Tôn nói: 


- Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghỉ nan ở đời, nhờ sự thực hành trọn vẹn 
mười hành Ba-la-mật trải vô lượng kiếp mà Ta chứng đặc Nhất thiệt trí. Hãy cần thận 
lăng tai nghe, như thể các ông đang đồ tủy của sự tử vào một cái ông bằng vàng! 


Sau khi khích lệ sự chủ ý của người trieäu phú, Ngài nói lên câu chuyện đã bị tải sanh che 
láp, như mặt trăng tròn được giải tỏa, sau khi phá tan đảm mây tuyết. 


* 


Thuở xưa, trong nước Kàsi, tại thành Ba-la-nại, có vị vua tên là Brahmadatta. Khi Ấy, Bồ- 
tát được sanh trong gia đình thương gia làm chủ đoàn lữ hành, và tiếp tục lớn lên, đi chỗ 
này chỗ kia buôn bán với năm trăm cỗ xe, khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua 
đông. Tại thành Ba-la-nại, có một người chủ đoàn lữ hành khác còn trẻ và ngu s1, không 
giỏi tùy cơ ứng biến. 


Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ-tát sẵn sàng 
lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên 
năm trăm cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bô-tát suy nghĩ: "Nếu người chủ đoàn lữ hành 
ngu sỉ và trẻ này đi với Ta, với một ngàn cỗ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con 
đường sẽ không thể chịu nổi; thật sẽ khó tìm được củi, nước cho đoàn người, và cỏ cho 
các con bò. Hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước”. 


Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói: 
- Hai chúng ta không thê đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau? 


Kẻ ấy suy nghĩ: "Nếu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, 
các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị động chạm; còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nấu 
cà-ri chưa bị động chạm, nước được trong lặng: và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta 
sẽ bán các hàng hóa". 


165 


Nghĩ vậy, kẻ ấy nói: 
- Này bạn, tôi sẽ đi trước. 


Còn Bồ-tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như vầy: "Những người đi trước sẽ 
san bằng con đường chưa được san bằng. Ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con 
bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngọt; người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà-ri mới 
mọc tại chỗ các lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, họ phải đào đề lấy nước, chúng 
ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đảo lên. Việc định giá giống như sát hại 
mạng sóng con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông thường đã quy định". Khi 
thấy những lợi ích như vậy, Bô-tát nói: 


- Này bạn, bạn hãy đi trước. 
- Lành thay, này bạn. 


Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sỉ nói vậy rồi cho thắng các cỗ xe, ra đi, thứ lớp vượt 
qua các thôn xóm, và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thuở bấy g1Ờ, các sa mạc có năm loại: 
sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân vả sa mạc 
không có đồ ăn. 


Trước tiên, con đường nào có trộm cướp trú ấn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp; thứ 
hai, con đường nảo có sư tử v.v... trú ấn, được gọi là sa mạc thú dữ; thứ ba, chỗ nào không 
có nước đề tắm hay uống, được gọi là sa mạc không có nước; thứ tư, con đường nảo có 
các loài phi nhân (quỷ thân) trú ấn, được gọi là sa mạc phi nhân; thứ năm, con đường nảo 
không tìm thấy các loài rễ có thê ăn được v.v... được gọi là sa mạc không có đồ ăn. 


Trong năm loại sa mạc này, có hai loại sa mạc nguy hiêm là sa mạc không có nước vả sa 
mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ ây cho đặt lên xe những ghè 
rât lớn, đô đây nước, và bắt đâu di chuyên vào bãi sa mạc dải sáu mươi dặm này. 


Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ Dạ-xoa trú ở sa mạc nghĩ: "Ta sẽ làm cho những 
người nảy quăng nước cắt giữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ". Rồi nó 
hóa hiện một cỗ xe đẹp để với những con bò mộng trắng trẻo. Được hộ vệ với mười mười 
hai phi nhân, tay cằm cung, tên, khiêng và binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh 
và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cô xe ấy như một vị chúa tế, nó 
dấn bước trên đường với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn tùy tùng đi trước và đi sau, với 
tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những bó sen trắng, sen 
đỏ cầm tay, nhai những cọng sen, củ sen, nhỏ giọt nước và bùn. 


Bấy giờ, khi gió thôi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành, theo lệ thường ngồi trong 
cô xe đi trước với những người hầu hạ bao vây để tránh bụi. Khi gió thối đàng sau, họ đi 
xe phía sau. Nay gió thôi phía trước, do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía 
trước. Con quỷ Dạ-xoa thấy người ấy đến gần, liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón 
một cách thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một 
bên đường và nói với quỷ Dạ-xoa: 


- Thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba-na-lại tới. Các ông trang sức với hoa sen xanh và hoa 


166 


súng, tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ sen, lắm bùn vừa đi 
vừa chảy những giọt nước. Vậy phải trên đường các ông đi có mưa, có những hô ao phủ 
đây với hoa sen xanh chăng? v.v.. 


Quỷ Dạ-xoa, nghe hỏi, liền nói lớn: 


- Này bạn, bạn nói gì vậy? Đàng kia đã hiện rõ đường lằn sâm của rừng xanh. Từ đó trở 
đi, toàn là rừng không có gì ngoài nước. Luôn luôn trời mưa, ở đó các hô đêu ngập; khắp 
nơi đêu có những ao nước đây hoa sen. 


Sau khi nói như vậy và đoản xe đã đi ngang qua, nó hỏi: 
- Những cỗ xe này đi đâu vậy? 

Và họ trả lời: 

- Đi tới chỗ này, chỗ kia. 

- Trong mỗi cỗ xe này, có hàng hóa gì vậy? 

- Nhiều loại hàng hóa. 

Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua, chở rất nặng nề, nó hỏi: 
- Trong cỗ xe này chở gì vậy? 

- Chở nước trong ấy. 


- Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ chỗ này trở đi, 
không cân phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiêu nước. Hãy đập vỡ các ghẻ 
nước, đề đi cho thoải mái. 


Và nó nói thêm: 
- Các ông hãy đi. Chúng tôi lên đường kẻo chậm trễ rồi! 


Rồi nó đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành Dạ-xoa. Người chủ lữ hành ngu sĩ 
ấy, do sự ngu sỉ của mình, nghe theo lời quỷ Dạ-xoa, cho đập vỡ các ghè, không để dành 
lại dù chỉ một bụm nước, cứ đồ tất cả và ra lệnh các xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt 
nước cũng không có. Bọn họ không được nước uống trở thành mệt mỏi. Họ vẫn tiếp tục đi 
cho đến khi mặt trời lặn. 


Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn, và buộc các con bò vào bánh xe. 
Nhưng chúng cũng không có nước uống. Còn bọn họ không có cháo, không có cơm, nên 
yêu sức, năm xuông khắp nơi rồi ngủ. Khi đêm vừa xuống, quỷ Dạ-xoa từ thành Dạ-xoa đi 
đến, diệt tắt cả mạng sống bò và người, ăn thịt chúng, chỉ đề lại xương rồi bỏ đi. Như vậy, 
chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào đại nạn, xương cốt của 
người và vật rải khắp nơi, chỉ năm trăm cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. 


Phần Bồ-tát, đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sỉ ra đi, độ một tháng rưỡi trôi 
qua, với năm trăm cô xe từ thành phô ra đi, dân dân đi đên biên giới sa mạc. VỊ ây cho đỗ 


167 


đầy nước vào các ghè nước, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ rồi đánh trống hội họp đoàn 
người lại và nói như sau: 


- Nếu không hỏi ta, thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiều cây độc trong bãi 
sa mạc, không một ai trong các chú được ăn lá, hoa, hay quả chưa ăn từ trước, mà không 
hỏi ta. 


Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ-tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với năm trăm cỗ xe. 
Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ Dạ-xoa ấy hiện hình ra trên con đường cửa Bồ-tát, như cách 
thức trước. Bồ-tát thấy nó liền nhận ra ngày và suy nghĩ: "Nơi này không có nước và được 
gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không 
có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu sĩ và trẻ tuổi đi trước 
bị nó xúi giục, đã đồ tất cả nước, nên kiệt sức, và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. 
Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện". 


Vì vậy, Bồ-tát nói to với con quỷ: 


¬ Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn. Chưa thấy được nước khác, chúng tôi không 
đô nước đã được dự trữ. Chỗ nào thây nước, chúng tôi mới yên lòng đô nước đi, làm cho 
nhẹ các cô xe. 


Quỷ Dạ-xoa. đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền về thành Dạ-xoa. Khi Dạ-xoa đã đi, đoàn 
người hỏi Bô-tát: 


- Thưa ông chủ, những người này chỉ cho thây đằng kia là dãy rừng xanh. Phía ngoài xa 
khu rừng ấy, trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đầu những vòng hoa sen xanh và hoa súng; 
họ cằm những bó hoa sen đỏ và trắng: họ hái các củ sen và cọng sen; áo bị ướt, đầu bị ướt; 
họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy chúng ta hãy đỗ nước đi, khiến cho các cỗ xe 
được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. 


Bồ-tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cỗ xe, họp tất cả bọn người lại và hỏi: 
- Trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay hồ không? 


- Thưa ông chủ, không có ai nghe cả. Vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc không có 
nước. 


- Nay có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đàng kia, trời có mưa. Gió mưa có 
thê thôi xa được bao nhiêu? 


- Thưa ông chủ, khoảng độ một dặm (do-tuần). 

- Gió mưa có thể thối đến chạm thân của một ai trong các chú không? 
- Thưa ông chủ, không. 

- Cách xa bao nhiêu, đầu mây có thể thấy được? 


- Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ. 


168 


- Có ai trong các chú được thấy một đầu mây không? 
- Thưa ông chủ, không có aI. 

- Xa bao nhiêu, ánh sáng chớp có thê thấy được? 

- Thưa ông chủ, khoảng bốn năm dặm. 

- Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp? 

- Thưa ông chủ, không có ai! 

- Tiếng sắm xa bao nhiêu có thê nghe được? 

- Thưa ông chủ, khoảng hai ba dặm. 

- Có ai trong các chú nghe được tiếng sắm? 

- Thưa ông chủ, không có aI. 


- Chúng không phải là người. Chúng là quỷ Dạ-xoa. Dạ-xoa đến và nghĩ: "Chúng ta xúi 
đoàn người đồ nước, và khi đoàn người yêu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ! Vì người chủ đoàn 
lữ hành ngu sỉ và trẻ tuôi đi trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui 
đỗ nước đi và khi mệt nhọc, họ đã bị quỷ Dạ-xoa ăn. Còn năm trăm cỗ xe được đề lại 
đựng đây hàng hóa như trước. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy chúng nó. Đừng đồ đi, ngay cả 
một bụm nước cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau cảng tốt. 


Đốc thúc đoàn người của mình đi tới, Bồ-tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được năm trăm 
cô xe đầy hành hóa, xương cốt của các con bò và đoàn người bất hạnh trước rải rác khắp 
mọi nơi. Ngài cho tháo dây buộc các xe, đặt các xe thành vòng tròn, họp lại thành trại, cho 
đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. 


Rồi ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gươm cầm 
tay, suốt ba canh ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày kế tiếp, ngài cho làm 
xong các công việc cần thiết, cho các con bò ăn, quăng bỏ các cỗ xe yếu ớt, lấy các cỗ xe 
vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã 
định trước, và bán các hàng hóa với giá tiền bằng hai ba giá vốn. Sau đó, ngài cùng với 
đoàn tùy tùng trở về thành phó của mình. 


Câu chuyện chấm dứt, bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, phải gặp đại HẠH.. 
Còn những ai chấp nhận sự thật vô lÿ luận đã thoái khỏi tay các phi nhân, và đên chô 
mình muốn một cách an toàn. 


Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô hỷ 
luận này, bậc Chánh Giác bài kệ: 


169 


Có những người nói lên 

Sự thật vô hý luận, 

Nhưng các hạng người khác 

Tuyên bồ về tà luận. 

Kẻ trí biết điều này, 

Giữ chặt pháp tối thượng. 
Như vậy Thể Tôn dạy về pháp chân thật vô hỷ luận này, rỗi Ngài nói thêm: 
- Con đường chân chánh này không những đem lại ba thiện sự thành tựu, sáu cõi Trời ở 
dục giới, sự thành tựu Phạm Thiên giới, mà cuối cùng đem quả A-la-hán. Còn con đường 
gọi là tà luận đem đến tái sanh trong bồn đọa xứ và trong năm gia đình thấp kém. 
Tiếp đó Ngài giảng thêm về Bốn Sự thật với mười sáu hành tướng. Cuối bài giảng ấy, tất 
cả năm trăm nam cư sĩ chứng quả Dự lưu. 
San khi thuyết pháp, bậc Đạo Sư nêu rõ những bài học và kề hai câu chuyện rồi kết hợp 


chúng với nhau, Ngài nhận diện Tiên thân như sau: 


- Trong thời Ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sỉ là Đề-bà-đạt-ấa (Devadafia), ty 
tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Đ-bà-đạt-đa, tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiền trí 
là tùy tùng của đức Phật, còn người chủ đoàn lữ hành Hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


2. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha) 


Không quản mệt, họ đào..., 


Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài ở Xá-vệ. Vì ai mà Ngài nói? Vì một T- 
kheo đã từ bỏ tỉnh tấn. Khi Thế Tôn ở tại Xá-vệ, có một thiện gia nam tử trú ở Xá-vệ đi 
đến Kỳ Viên, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm sanh tịnh tín, thấy nguy hiểm trong các 
dục, nên xin xuất gia. Sống năm năm chờ thọ Cụ túc giới, người ấy học thuộc lòng hai bài 
tóm tắt, tu tập pháp môn Thiên quản, nhận lấy từ bậc Đạo Sư một đề tài Thiển quản mà 
mình tra thích, rồi ẩi vào một ngôi rừng. 


Trải qua một kỳ an cư mùa mưa, sau ba tháng, vị ấy không thể khởi lên một tia sáng hay 
một quán tưởng gì. Rồi vị ấy suy nghĩ: "Bậc Đạo Sư dạy có bốn hạng người. Trong họ, ta 
có phải là hạnh thấp kém nhất không? Ta nghĩ rằng không thể có Đạo và Quả cho tự thân 
ta, vậy ta sống trong rừng làm gì? Hãy đi về bậc Đạo Sư, sống đề chiêm ngưỡng thân 
Phật với dung sắc tôi thượng, đề nghe thuyết pháp dịu ngọt còn hơn. 

Nghĩ vậy, vị ấy trở về Kỳ Viên. Các bạn thân tín nói với vị ấy: 


- Này Hiền giả, bạn đã nhận được từ bậc Đạo Sư một đề tài Thiên quản, đã ổi với quyết 


170 


tâm thực hiện pháp Sa-môn. Nay bạn lại trở về, sống vui thích với hội chúng. Hay là bạn 
đã đạt được mục đích tôi thượng của bôn phận người xuất gia, và đã chám dứt tải sanh? 


- Này các Hiển giả, tôi không chứng được cả Đạo lần Quả, tự nghĩ mình là người không 
có khả năng, nên tôi từ bỏ tỉnh tán và về đây. 

- Này Hiển giả, bạn đã làm mội việc không phải, khi đã xuất gia trong Giáo pháp của bậc 
Đạo Sư kiên trì tỉnh tân, bạn lại từ bỏ tỉnh tân. Hãy đi đên yêt kiên Như Lai. Chúng ta sẽ 
trình bày đề Ngài rõ chuyện này. 


Họ đưa vị này đến gần bậc Đạo Sư. Khi Ngài thấy vị ấy, liền nói: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông đem Tỷ-kheo này đến đây ngoài ý muốn của vị ấy. Người này 
đã làm gì? 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, sau khi xuất gia trong Giáo pháp chân chánh giải thoái nhự 
vậy, sau khi thực hành Sa-môn pháp, lại từ bỏ tỉnh tấn và trở về đây. 


Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 
- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông đã từ bỏ tỉnh tấn? 
- Thưa thật vậy, bạch Thé Tôn. 


- Này Tj-kheo, vì sao sau khi xuất gia trong Giáo pháp như vậy, ông lại không biết sống ít 
dục, tri túc, viễn ly hay tỉnh tấn, nhưng lại là người từ bỏ tỉnh tấn? Do sự tỉnh tấn của một 
mình ông, mà trong bãi sa mạc toàn cát, đoàn người và đàn bò của năm trăm cỗ xe đã 
được nước uống, đã sống an lạc. Nay vì sao ông lại từ bỏ tỉnh tấn? 


Với những lời như vậy, vị Tỷ-kheo ấy cảm thấy được khích lệ sách tấn. Nghe nói như vậy, 
các Tỷ-kheo yêu câu Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đã rõ sự từ bỏ tỉnh tấn hiện này của vị Tỷ-kheo này. Nhưng 
thuở trước, do sự tỉnh tấn của một mình người này, trong bãi sa mạc toàn cát, các đàn bò 
và đoàn người đã uống nước và sống an lạc. Câu chuyện ấy đang còn bị che đậy đối với 
chúng con, chỉ được rõ ràng với Thể Tôn là bậc Nhất thiết trí. Hãy nói cho chúng con câu 
chuyện này. 
- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe. 
Sau khi gợi sự chú ý của các Tỷ-kheo, Thế Tôn nêu lên rõ ràng sự việc đã xảy ra trong 
quá khứ. 

* 
Thuở trước, trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại nước KảsI, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình chủ đoàn lữ hành thương gia, lớn lên và thường đi buôn bán với năm trăm cô xe. 
Một thời Bô-tát đi vào bãi sa mạc toản cát, dải sáu mươi dặm, với năm trăm cô xe. Trong 


sa mạc ấy, cát rất mịn, khi được vốc trong nắm tay, thì nó sẽ chảy xuống hết. Khi mặt trời 
mọc lên, cát trở thành nóng như đông than hừng, không thê nào đi lên trên được. Do vậy, 


171 


những ai đi qua bãi sa mạc ấy, đem theo củi, nước, dầu, gạo... trên các cô xe, chỉ đi ban 
đêm; khi mặt trời mọc, họ xêp các cô xe thành hình vòng tròn, làm một cái tàn che trên 
đầu, sau khi ăn xong thật sớm, họ thường ngôi trong bóng mát trọn ngảy. 


Khi mặt trời lặn, họ ăn chiều sớm, cát đã nguội, họ cho thắng các cỗ xe lại và ra đi. Đi qua 
bãi sa mạc này giống như đi biển vậy. Người hướng dẫn, được gọi là "địa lý trưởng" 
hướng dẫn đoàn lữ hành đi qua nhờ sự hiểu biết các ngôi sao. Người chủ đoàn lữ hành này 
thời bấy giờ đi qua bãi sa mạc với phương tiện như vậy. 


Sau khi đi hết năm mươi dặm, Vị ấy nghĩ: "Hôm nay, còn một đêm nữa, ta sẽ ra khỏi sa 
mạc nảy". Sau khi ăn chiều, vị Ấy ra lệnh vứt bỏ củi và nước, thắng các xe và ra đi. Người 
lữ hành trưởng cho trải tắm vải trong cô xe đi đầu để ngồi nhìn các ngôi sao và từ đó nói 
lên con đường sẽ đi, rồi nằm xuống. Vị ấy đã có một thời gian dài không ngủ, nên mệt 
mỏi, ngủ say, không biết rằng các con bò đã đi vòng quanh và trở lại con đường cũ. Các 
con bò suốt đêm đi như vậy. 


Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy, nhìn các ngôi sao và bảo: 
- Hãy cho quay các cô xe trở lại gấp! 


Nhưng khi các cỗ xe đã quay trở lại, và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các người trong 
đoàn nói: 


- Hôm qua, chúng ta đã cho các cỗ xe cắm trại ở đây. Củi và nước chúng ta đã vứt bỏ hết. 
Nay chúng ta bị nguy khốn rồi. 

Họ tháo dây buộc các xe, xếp thành vòng tròn, dăng một màn che trên đầu, mỗi người 
nằm xuống dưới cỗ xe của mình, sầu muộn tuyệt vọng. Bồ-tát suy nghĩ: "Nếu ta từ bỏ tỉnh 
tấn, tất cả sẽ bị nguy hại". Vào buôi sáng, khi trời đang mát, vị ây đi qua ổi lại, thấy một 
đám cỏ dabbha, tự nghĩ: "Dưới đám cỏ này, chắc thế nào cũng có nước mạch, cỏ mới mọc 
được", bèn cho lấy cuốc và đào chỗ á ấy. Họ đào đến sáu mươi khuỷu tay; đến đây, cuốc 
chạm vào hòn đá ở dưới. Khi â ấy, tất cả đều thất vọng, không cô găng nữa. Bồ-tát nghĩ 
rằng thế nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuống, đứng trên hòn đá. Cúi xuống, Ngài 
lắng tai nghe. Nghe được tiếng nước chảy dưới hòn đá, ngài leo lên lại, nói với người thị 
giả hầu cận: 


- Này bạn thân, nếu bạn từ bỏ tỉnh tấn, thì tất cả chúng ta sẽ bị nguy hại. Bạn chớ từ bỏ 
tinh tân. Hãy câm cái búa lớn, đi xuông và đập trên hòn đá ây! 


Vâng theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đều đứng chán nản, . người này không từ bỏ 
tinh tấn, leo xuống và đập hòn đá. Hòn đá bị vỡ ở giữa, rơi xuống và dòng. nước phun 
đứng lên, cao ngang thân cây thốt nốt. Tắt cả mọi người đều uống nước và tắm, rồi chặt 
phát các bánh xe, trục xe dư thừa, nâu cháo và cơm. Khi ăn xong, họ cho bò ăn. 


Đến khi trời lặn, họ buộc một cây cờ cắm gần dòng nước, rồi đi đến chỗ đã định. Tại đấy, 
họ bán hành hóa lấy được tiền lòi gấp hai, gấp bôn lần tiền vốn, rồi trở về nhà. Họ sống 
hết tuổi thọ, và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Còn Bồ-tát, trọn đời bố thí và 
làm các công đức, cũng đi theo nghiệp của mình. 


172 


* 


Khi nói xong pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Không mệt mỏi, họ đào, 
Họ đào con đường cát 
Đến khi có dòng nước 
Tại đấy, họ được nước! 
Cũng vậy, bậc ẩn sĩ 
Với sức mạnh tỉnh tấn, 
Không thối chỉ mệt mỏi, 
Tìm được tâm an tịnh. 
Rồi Ngài giảng về Bốn Sự thật. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo đã từ bỏ tỉnh tấn ấy chứng quả 
tôi cao, quả A-la-hán. 
Sau khi bậc Đạo Sư kế xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận 


bằng sự nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, người thị giả không từ bỏ tỉnh tấn, đập võ hòn đá và đem lại nước cho đoàn 
người tức là vị Tỷ-kheo đã từ bỏ tỉnh tân này. Tùy tùng của vị chủ đoàn lữ hành là tùy 
tùng của đức Phật, còn vị chủ đoàn lữ hành là Ta vậy. 


-ooOoo- 


3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) 


Nếu đây ông thối thất... 


Thế Tt ôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một T 3-kheo từ bỏ tỉnh tấn. 
Khi vị ấy được các Tỷ-kheo đưa đến bậc Đạo Sư, trong trường hợp gióng như câu chuyện 
trươùc, bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, ông xuất gia trong Giáo pháp đem lại Đạo và Quả như vậy, lại từ bỏ tỉnh 
tấn, ông sẽ sâu muộn lâu dài, như người lái buôn Seriva đã mắt một cái bát bằng vàng trị 
giá trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu 
chuyện quá khứ sau đây: 


* 


Thuở xưa năm kiếp về trước, Bồ-tát ở trong nước Seri, làm nghề đi buôn ghè bát và được 
gọi là Serivan. Serivan cùng với một người lái buôn bán ghè bát tham lam khác, vượt qua 


173 


con sông Talavaha đi vào thành Andhapura, phân chia những con đường trong thành, bán 
hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia. Còn người kia nhận con đường phần 
mình. Trong thành Ấy, có một gia đình triệu phú bị sa sút. Tất cả con trai, anh, em và tải 
sản đều bị mất sạch. Những người sống sót là một người con gái và một bà nội, cả hai bà 
cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát bằng 
vàng, xưa kia người đại triệu phú dùng đề ăn cơm. Bát á ây lâu ngày bị quăng vào giữa các 
chén bát khác không được dùng đến và bụi nhớp dính đây. Họ không biết cái bát ấy bằng 
vàng. Lúc bấy giờ, người lái buôn tham lam kia, đang vừa đi vừa rao: 


- Hãy lấy ghè nước, hãy lấy ghè nước. 

Và đến cửa ngôi nhà. Người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: 

- Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức. 

- Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì đề lấy ghè nước? 

- Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đôi lấy ghè. 
Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: 

- Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì. 


Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: "Bát này có thể bằng vàng", xoay bát trên tay, cạo một 
đường với một cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: "Không cần cho 
những người này một cái gì cả, ta sẽ lấy cái bát", bèn nói: 


- Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu. 


Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngôi đứng dậy rồi bỏ đi. Bấy giờ, giữa hai người lái 
buôn có sự thỏa thuận rằng khi một người đã vào con đường rôi bỏ đi, người kia có thể 
vào con đường ấy được. Vì thế Bồ-tát đi vào con đường ấy, rao hàng: 


- Ai lấy ghè nước không? 
Và đi đên cửa ngôi nhà ây. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bả nội nói với cô: 


- Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay chúng ta có 
thê cho cải gì đê lây được? 


- Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói 
dịu dàng. Rât có thê người này nhận lây. 


- Vậy hãy gọi họ lại. 
Cô gái gọi người này lại. 


Khi vị này vào nhà và ngôi, họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng liền 
nÓI: 


- Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng 


174 


hóa giá trị bằng cái bát này. 

- Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã 
quăng bát xuông đât bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông, trở thành băng vàng. Vậy 
chúng tôi cho ông cái bát này. Hãy cho chúng tôi một chút ít thứ gì, lây cái bát và ra đi. 


Lúc đó Bồ-tát có trong tay tám trăm đồng tiền vàng và hàng hoá trị giá năm trăm đồng 
tiên vàng, liên đem cho tât cả và nói: 


- Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và tám đồng tiền vàng. 


Sau khi xin như vậy TỒi, ngài cằm lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người 
chủ thuyền tám đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người lái buôn tham lam trở lại và 
nÓI: 


- Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì. 
Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: 


- Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá một trăm ngàn đồng lại không đáng 
giá nửa đồng xu! Nhưng một người lái buôn chân chánh, giống như thầy của chú, đã cho 
chúng ta một ngàn đồng vàng, lẫy cái bát và ra đi rồi. 


Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: 


- Ta đã mất đi cái bát bằng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn 
cướp đã hại ta. 


Người lái buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thê tập trung tâm trí, trở 

thành điên loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà á ây, quãng bỏ áo 

mặc, áo choàng, và tay câm cán cân như cái gậy đi theo con đường của Bồ-tát, đến bờ 
sông. Thây Bồ-tát đã đi qua sông, kẻ ấy liều kêu: 


- Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại. 
Nhưng Bồ-tát ngăn chận và nói: 
- Đừng quay lại. 


Thấy Bồ-tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim nóng ran, máu 
nóng trào ra miệng và quả tim ấy bị nứt ra như bùn đưới đáy của một bê nước. Do hận tâm 
chống Bồ-tát, kẻ ây mệnh chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đê-bà-đạt-đa có hận 
tâm chống Bồ-tát. Còn Bồ-tát, trọn đời làm các công đức như bó thí... rồi đi theo nghiệp 
của mình. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 
Nếu đây ông thối thất 


175 


Không hướng đích điệu pháp, 
Ông sẽ khổ lâu dài 
Như người buôn Se-ri. 


Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la-hán, Ngài giảng 
Bồn Sự thật. Cuối bài giảng áy, vị Tỷ-kheo từ bỏ tỉnh tân chứng quả tôi cao A-la-hán. 


Sau khi kê hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư nhận điện Tì Tên thân: 
- Thời ấy, người lái buôn ngu sỉ là Đê-bà-đạt-ấa, còn người lái buôn hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì) 


Bậc trí với ít vẫn... 


Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở Rừng xoài Jivaka, gân Vương Xá 
(Rajagaha), về Trưởng lão Cullapanthaka. Ở đây, cuộc đời của Cullapanthaka cần được 
nói đến. Ở Rajagaha, con gái của một triệu phú giàu có thông gian với người nô lệ của 
mình. Sợ việc làm này bị người khác biết, cô gái nói với người nô lệ: 


- Chúng ta không thể sống ở chỗ này. Nếu cha mẹ ta biết được tội lỗi này, sẽ xé xác chúng 
ta. Chúng ta nên đi sông một chỗ khác. 


Với đồ đạc tư Irang câm tay, cả hai cùng trồn ra khỏi cửa ít khi được mở, thỏa thuận với 
nhau tìm chỗ nào không ai biết đến họ và sẽ sống tại đây. Sau một thời gian sống với 
nhau, cô gái thụ thai. Đến khi sinh nở, người vợ nói với chông: 


- Nay em đã gẫn tới kỳ sinh nở, ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em sinh nỏ, hai 
chúng ta sẽ gặp khô sở. Vậy chúng ta hãy đi về nhà. 


Người chông cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác, và để ngày tháng trôi qua. Người vợ 
suy nghĩ: "Người ngu này, ý thức tội lôi quá lớn của mình, nên không dám đi. Cha mẹ là 
bạn tôt nhất của mình. Chống ta đi hay ở lại, ta cũng phải đi". 


Đợi người chỗng đi ra khỏi nhà, người vợ sắp đô đạc trong nhà, và tin cho những người 
sống kế cận biết là nàng trở về nhà cha mẹ, rồi nàng lên đường. 


Khi người chông vẻ, không thấy nàng, hỏi người láng giỗng, biết nàng đã trở về gia đình, 
liền vội vã đi theo và bắt gặp nàng giữa đường. Tại đáy, nàng sinh con. Người chông hỏi: 


- Này em thân, việc gì vậy? 


176 


- Này chàng, em đã sinh đứa con trai. 
- Vậy chúng ta sẽ làm gì? 


Cả hai đồng ý rằng mục đích ấi về nhà là để sinh đẻ, nhưng giữa đường việc ấy đã giải 
quyết xong nay còn đi về làm gì nữa. Họ liên trở về chỗ trọ cũ. 


Vì đứa con sinh ra giữa đường, nên được đặt tên là Panthaka (Lữ khách). Không bao lâu, 
người vợ lại có thai. T: ất cả sự việc như lần trước đã diễn tiến lại. Vì đứa con thứ hai này 
cũng được sinh giữa đường, họ đặt tên đứa đâu là Mahàpanthaka (Đại Lữ Khách) và đứa 
sau là Cullapanthaka (Tiểu Lữ Khách). Rồi họ đem cả hai đứa con trở về nhà của họ. 
Trong khi họ sống tại chỗ ấy, đứa trẻ Panthaka nghe các đứa trẻ khác gọi các cậu, các 
ông nội, bà nội, nó về hỏi mẹ: 

- Thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội. Vậy chúng ta không có bà 


con sao? 


- Chúng ta cũng có. Bà mẹ đáp. Nhưng bà con của con không ở đây. Ông của con là một 
triệu phú ở Vương Xá. Tại đây, con có rát nhiễu bà con. 


- Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đấy? 

Nàng nói cho con biết lý do vì sao không đi về nhà của mình, và khi các con hỏi nữa, nàng 
nói với chồng: 

- Những đứa trẻ con này làm cho em rất một. Không lẽ cha mẹ thấy chúng ta, lại ăn thịt 
chúng ta? Hãy đi về đê cho máy đứa trẻ biết nhà ông chúng nó. 

- Ta không thể đứng giáp mặt với cha mẹ em được, nhưng ta sẽ đưa chúng đến đấy. 

Nàng nói: 

- Như vậy cũng được, làm cách nào cho mấy đứa trẻ thấy nhà ông của chúng là được. 

Hai vợ chỗng đem hai đứa trẻ về đến Vương Xá, tạm trủ tại một quản trọ sản cửa thành 


Vương Xá. Rôi người vợ đem hai con nhờ người đưa tin cho cha mẹ nàng biết là họ đã 
đên. Khi nghe được tin này, cha mẹ nàng nói: 


- Sống ở đời mà không có con trai, con gái là một việc không thể có được. Nhưng chúng 
đã có tội quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta không thể giáp mặt được. Đây là số tiền cho 
chúng. Chúng hãy lấy số tiền ấy mà sống thoải mái tại một chỗ nào đó. Nhưng phải giao 
hai đứa trẻ ở lại đây. 

Người con gái vị triệu phú lấy số tiền cha mẹ cho, và giao hai đứa trẻ tận tay người đưa 
tin. Hai đứa trẻ lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. Cullapanthaka còn nhỏ, nên 
Mahàpanthaka thường đi với ông ngoại đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Thường nghe 
thuyết pháp, và thấy bậc Đạo Sư, tâm của Mahàpanthaka thiên về xuất gia. Nó nói với 
Ông ngoại nó: 


177 


- Nếu ông chấp thuận, cháu sẽ xuất gia. 


“Này cháu thân, cháu nói gì vậy? Ôi ! Ta sẽ vô cùng Vui SƯỚNG , được thấy chảu xuất gia, 
còn hơn là thấy toàn thế giới xuất gia! Này cháu thân, nếu có thể được, hãy xuất gia. 
Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sự hỏi: 
- Này triệu phú, ông mang theo đứa trẻ nào vậy? 
- Bạch Thế Tôn! Đứa trẻ này là cháu của con, nó muốn xuất gia với Thể Tôn. 
Bậc Đạo Sư bảo một vị Khát sĩ cho đứa trẻ xuất gia. VỊ Trưởng lão, đọc đề tài Thiền quản 
gôm năm phán, từ da trở đi... và làm phép xuát gia cho đứa trẻ. Đứa trẻ học nhiêu lời dạy 
của đức Phật, và khi cậu đên tuôi, cậu được thọ Đại giới. Nhờ chuyên tâm tỉnh cần, làm 
đủ các bôn phận tu tập, Mahapanthaka chứng quả A-la-hán. Trong khi thọ hưởng an lạc 
Thiên định và an lạc Thánh đạo, người anh nghĩ nên cho em là Culla-panthaka cũng 
hưởng được an lạc ấy. Rồi người anh đi đên gọi ông ngoại triệu phú và nói: 
- Nếu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Cullpanthaka. 
- Thưa Tôn giá, hãy làm lễ xuất gia cho nó. 
Vị Trưởng lão làm lễ xuất gia cho Cullapanthaka và cho thọ Mười giới. Nhưng Sa-di 
Cullapanthaka, sau khi xuất gia, tỏ ra rất ám độn. Người em trong bồn tháng không thê 
học thuộc lòng bài kệ này: 

Như bông sen thơm dịu, 

Vào rạng đông buổi sáng, 

Hoa được nở toàn điện 

Với mùi hương bát ngái. 

Nhìn đức Phật chói sảng 

Với hào quang chiếu diện, 

Như mặt trời rực sảng 

Trên bâu trời quang đãng. 
Chủúng ta được kể rằng, trong thời đức Phật Kassapa, Cullapanthaka xuất gia, có trí tuệ, 
đã cười khinh bỉ một Tỷ-kheo ám độn đang học thuộc lòng mội đoạn kinh. Tỷ-kheo ấy hồ 
thẹn vì bị khinh bỉ đến nổi không thể nhớ và đọc lên đoạn kinh á ấy. Do kết quả nghiệp ấy, 
Cullapanthaka trở thành ám độn, những câu vị ấy mới học làm vị ấy quên đi những câu 


đã học trước; và bốn tháng đã trôi qua, trong khi vị ấy đang cô gắng học một câu kệ, 
Mahapanthaka nói với em: 


- Này Panthaka, em không có khả năng trong Giáo pháp này. Bốn tháng trôi qua, em 


không thể học thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thể đạt được sự nghiệp tối thượng 
của người xuát gia? Hãy đi ra khỏi tỉnh xả. 


178 


Như vậy người anh đuối người em. Nhưng Cullapanthaka đã gắn bó đặc biệt với giáo 
pháp của đức Phật, nên không muôn trở thành một người tại gia. 


Trong thời ấy, Mahapanthaka đang làm người phân phối bữa ăn. Một hôm Jivaka 
Komàrabhacca đem theo nhiều hương thơm và vòng hoa, đến vườn xoài của mình, để 
cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, Jivaha từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ bậc Mười 
Lực (Dasabala), rồi đi đến gân Mahapanthaka và hỏi: 


- Thưa Tôn giá, có bao nhiêu Tỷ-kheo ở gân bậc Đạo Sư? 
- Khoảng năm trăm. 


- Vậy ngày mái, xin Tôn giả hãy mời năm trăm Tỷ-kheo, với đức Phật là người dẫn đâu, 
dùng bữa ăn tại nhà tôi. 


- Này cư sĩ, Cullapanthaka là kẻ ám độn, không thể lớn mạnh trong Giáo pháp. Tôi chấp 
nhận lời mời tát cả, trừ nó ra. 


Nghe vậy, Cullapanthaka suy nghĩ: "Vị Trưởng lão nhận lời mời tất cả 1ỷ-kheo và loại ta 
ra ngoài. Không nghỉ ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đôi với ta đã bị đồ vỡ. Nay ta còn ở 
trong Giáo pháp này làm gì nữa? Vậy ta sẽ làm người cư sĩ, sông làm các công đức như 
bồ thí,... 


Rạng ngày hôm sua Cullapanthaka ra đi với ý nghĩ: "Ta trở lại đời sống gia chủ". Bậc 
Đạo Sư, vào sáng sớm, khi nhìn khắp thế giới, thấy sự kiện này, nên ra đi sớm hơn 
Cullapanthaka. Ngài ẩi qua đi lại trước cửa ngõ, trên con đường của Cullapanthaka và 
đứng lại. Cullapanthaka, từ nhà đi ra, thấy bậc Đạo Sư, đến gân Ngài và đảnh lễ. Thấy 
Cullapanthaka, Thế Tôn hỏi: 


- Này Cullapanthaka, con ấi đâu vào giờ này? 
- Bạch Thế Tôn, anh con đuối con, cho nên con đi lang thang. 


- Này Cullapanthaka, con xuất gia với Ta. Khi anh con đuổi, sao con không đến gặp Ta? 
Con sống tại gia đề làm gì? Hãy đên sông gân Ta. 


Rôi Ti hé Tôn đem Cullapanthaka đi, bảo ngôi trước Hương phòng. Ngài đưa Culipanthaka 
một miễng vải sạch mà Ngài đã tạo bằng thân thông, rồi nói: 


- Này Cullapanthaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lau qua lau lại và 
nói: Đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi. 


Địng giờ đã định, đức Tì hề Tôn nói với các Tỷ-kheo vây quanh, đi đến nhà Javaka và ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Cullapanthaka, với mặt hướng phía mặt trời, ngôi cầm miễng 
vải lau qua lau lại và nói: Đồ vật lau bụi, đồ vật lau bụi, cho đến khi miếng vải trở thành 
dơ bẩn. Rồi Cullapanthaka suy nghĩ: "Vừa rỗi, tấm vải này rất là sạch sẽ. Nhưng này vì 
bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của nó, và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô 
thường". Ngay khi Cullapanthaka thông hiểu tỉnh đoạn diệt, Thiền quán được tăng 
trưởng. Bậc Đạo Sư biết tâm thiền quán của Cullapanthaka đã đạt viên mãn, bèn nói với 


179 


CullapanthaRa: 


- Chớ để ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bản. Nhưng trong con có bụi tham ... 


trừ chúng. 


hãy tẩy 


Rồi Thế Tôn phóng hào quang, hóa hiện một danh sắc do trí tuệ tạo thành, ngôi trước mặt 


vị ấy, và đọc các bài kệ này: 


Tham mới gọi là bụi, 


Chớ không phải bụi này; 
Tham mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng; 


Hỗi này các Tỷ-kheo, 
Hãy từ bỏ bụi này, 


Hãy sống trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Sân mới gọi là bụi, 


Chớ không phải bụi này, 
Sân mới thật đồng nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng. 


Hỗi này các Tỷ-kheo, 
Hãy từ bỏ bụi này, 


Hãy sống trong Giáo pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Sĩ mới gọi là bụi, 


Chớ không phải bụi này; 
Si mới thật đông nghĩa 
Với chữ bụi thường dùng. 


Hối này các Tỷ-kheo, 
Hãy từ bỏ bụi này, 


Hãy sống trong Giáo Pháp 
Của vị không bụi bẩn. 


Cuối câu kệ, Cullapanthaka chứng quả A-la-hán với Bốn Vô ngại giải, vị ấy thấu hiểu tất 
cả Tạng kinh điển. Tì tương truyễn răng, trong thời quá khứ, vị ấy làm vua, và khi đang đi 
bộ xung quanh thành phó, mô hôi chảy từ trán, vị 4y lấy một miễng vải sạch lau trán. 


Miếng vải trở thành bẩn. Vị ấy suy nghĩ: 


"Do thân này của ta, miếng vải đã bỏ nguyên 


trạng trong trắng và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường". VỊ ấy năm được 
tướng vô thường. Như vậy chính nhờ sự đoạn trừ bụi bẩn này tạo thành nhân duyên giải 
thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Jivaka Komàrabhacca dâng nước bó thí lên đẳng Đại Giác. 
Bậc Đạo Sư lấy tay che bình bát và nói: 


- Này Jivaka, trong tỉnh xá còn có Tỷ-kheo nào hay không? 
Mahapanthaka thưa: 

- Bạch Thế Tôn, trong tỉnh xá không còn Tỷ-kheo nào. 
Nhưng bậc Đạo Sư nói: 

- Này Javaka, còn có Tỷ-kheo. 


Javaka liền sai một người đi xem thử Irong tỉnh xá có Tỷ-kheo hay không. Ti rong lúc á ấy, 
Cullapathaka biết người anh của mình nói không có Tỷ-kheo ở trong tỉnh xá và muốn tỏ 
cho người anh thấy rằng còn có nhiều Tỷ-kheo ở trong tỉnh xá, liền làm cho toàn rừng 
xoài đây những Tỷ-kheo. Một số Tỷ-kheo đang làm y, một số đang nhuộm, một số đang 
học kinh điển. Cullapanthaka tạo ra một ngàn Tỷ-kheo, không ai giống ai. Người kia thấy 
rất nhiều Tỷ-kheo ở trong tỉnh xá, trở về báo cho .Javaka biết: 


- Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đây những Tỷ-kheo! Có bậc trưởng lão ở tại đáy!. 
Trưởng lão Pan-tha-ca 
Hóa mình thành ngàn lân, 
Ngôi rừng xoài xinh đẹp, 
Chờ thời được gọi đến. 
Bậc Đạo Sư nói với người ấy: 
- Hãy đi đến tỉnh xá, nói Thế Tôn cho gọi Cullapanthaka. 
Người ấy đi và khi nói như vậy, thì ngàn miệng nói lên: 
- Tôi là Cullapanthakal Tôi là Cullapanthakal 
Người ấy về thưa: 
- Bạch Thế Tôn, tất cả đều nói: "Tôi là Cullapanthaka". 


- Vậy ông hãy đi đến và nếu ai nói đâu tiên: Tôi là Pathaka, hãy nắm tay người ấy, tắt cả 
người còn lại sẽ biển mắt. 


Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc â ấy, cả ngàn Tỷ-kheo đều biến mất. Vị trưởng lão đi 
với người ấy đến bậc Đạo Sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc Đạo Sư nói với Jivaka: 


- Này Javaka, hãy lấy cái bát của Cullapanthaka. Vị này sẽ nói lời cám ơn ông. 


Jivaka làm như lời bậc Đạo Sư đã nói. Vị trưởng lão rồng tiếng rồng của sư tử, làm cho 


181 


sống động tát cả các Tạnh Kinh điện trong lời nói cám ơn của mình. 


Rôi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, với chúng Tỷ J}-kheo vậy quanh, đi trở về tỉnh xá. Sau 
khi các Tỷ-kheo phân boá công việc xong, Tì hế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đứng trước 
Hương phòng, thuyết lời khuyẾn cáo của bậc Thiên Thệ cho chúng Tỷ 3h -kheo, cho họ đê tài 
Thiền quán, giải tán chúng Tỷ-kheo, ri đi vào Hương phòng sực nức mùi thơm và nằm 
xuống phía hông bên mặt như dáng nằm con sư tử. 


Vào buổi chiều, các T}ỷ- -kheO đắp ÿ vàng từ nhiều nơi quy tụ lại trong Pháp đường, ngôi 
xuống như thể trải một tấm màn vàng rực chung quanh bậc Đạo Sư, và bắt đẫu tán thán 
công đức của Ngài: 


- Này các Hiển giá, Mahapanthaka không biết khả năng của Cullapanthaka, đã đuổi 
Cullapanthaka ra khỏi tỉnh xá, cho là ngu sỉ ám độn, trong bốn tháng học không thuộc 
một câu kệ. Nhưng bậc Chánh Đăng Giác, với đức tánh vô thượng Pháp Vương, chỉ trong 
một bữa ăn, đã đem lại cho Cullapanthaka quả A-la-hán với các Vô ngại giải. Với các Vô 
ngại giải ấy, Cullapanthaka năm được toàn bộ các T\ ạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn 
vậy thay! 


Thế Tôn biết được diễn tiễn câu chuyện trong Pháp đường, nghĩ rằng nay cần phải đi đến 
chỗ ấy, liền đứng dậy từ chỗ nằm của đức Phật, mặc hai tâm áo màu đỏ chói, thất cái nịt 
thân như chớp nhoáng, và đắp lại y. Bậc Thiện Thệ như tắm mên đỏ thắm, từ Hương 
phòng đi ra, ấi đến Pháp đường với uy nghỉ vô tận của một đức Phật, di động với dáng 
điệu oai hùng đẹp để của con voi, con sự tử trong thời sung sức. Bước lên Phật tọa được 
trình bày lộng lây ở giữa Pháp đường trang nghiêm. Ngài ngôi trên Phật tọa phóng ra 
những hào quang. Phật có su màu như mặt trời mới mọc từ trên đỉnh núi Yugandahara, 
ngài chói sáng đến tận đáy biển. 


Ngay khi bậc Chánh Giác đến, chúng Tỷ-kheo chấm dứt câu chuyện và giữ im lặng. Bậc 
Đạo Sư, với tâm tư bị hòa nhã, nhìn hội chúng và suy nghĩ: "Hội chúng này thật rực sảng, 
không có một động tay, một động chân, không một tiếng đăng hăng, không một tiếng ho. 
Tất cả vì tôn kính Ta, nếu Ta ngôi không nói cho đến suốt đời, đại chúng đều không dám 
nói trước khi Ta nói. Ta biết Ta cần phải nói trước. Ta sẽ nói trước". Với Phạm âm ngọt 
dịu, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi ở đây nói đề tài gì và câu chuyện gì chưa được nói 
xong? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ngôi đây không nói chuyện nhám. Chúng con ngôi tán thán 
công đức của Ngài như sau: Này các Hiện Giả, Mahapanthaka không biêt khả năng của 
Cullapanthaka, đã đuôi Cullapanthaka ra khỏi tỉnh xá... Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 


Thế Tôn, nghe các Tỷ-kheo nói vậy, bèn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Cullapanthaka nay do nhờ Ta, đã đạt được sự vĩ đại trong Chánh 
Pháp. Còn thời quá khứ cũng do nhờ Ta, vị ấy đã đạt được tài sản vĩ đại trong các tài sản. 


Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích ý nghĩa này và Thế Tôn liền trình bày rõ sự việc 


182 


tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây. 


Thuở xưa, tại nước Kàsi, trong thành Ba-la-nại, khi vua Brahamadatta đang trị vì, Bồ-tát 
sanh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là Tiêu Triệu phú. Ngài có trí thông 
minh, biết tất cả loại tướng. Một hôm, trong khi đi đến hầu vua, giữa đường thây một con 
chuột chết, ngay lúc ấy ngài tính toán các vì sao và nói: 


- Một thiện nam tử nào có mắt, chỉ cần lượm con chuột này lên có thể xây dựng cơ nghiệp 
và nuôi một người vợ. 


Bấy giờ có một thiện nam tử đang bị túng thiếu, nghe triệu phú nói vậy, suy nghĩ: "Người 
này biết cái gì mới nói", bèn lượm con chuột lên, bán được một xu ở một tiệm hàng mua 
cho mèo ăn. Với đồng xu ấy, chàng mua đường mật và lấy nước uông với một cái bình. 
Gặp những người làm vòng hoa từ rừng vê, chàng cho mỗi người một ít đường, mật và 
nước uống với một ít cái gáo. Mỗi người làm vòng hoa, cho chàng một nắm hoa. 


Ngày mai, với số tiền bán hoa ấy, chàng lấy đường, mật, một ghè nước rồi đi đến vườn 
hoa. Ngày ây, các người làm vòng hoa cho chàng những cành hoa đã hái còn sót lại rôi bỏ 
đi. Không bao lâu với phương tiện này, chàng có được tám đông tiên vàng. 


Rồi vào một ngày mưa gió, trong vườn của vua có rất nhiều cảnh cây khô và lá bị gió làm 
rụng xuống, người giữ vườn không biết cách nào để quét chúng cho sạch. Chàng đi đến, 
nÓI VỚI người g1ữ vườn: 


- Tôi sẽ quét sạch với điều kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. 

Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị Tiểu triệu phú đi đến sân chơi của 
bọn trẻ, cho chúng đường mật, và nhờ chúng dọn sạch củi, lá chất thành một đồng trước 
vườn hoa trong một thời gian ngắn. Khi ấy, người làm đồ gốm cho vua đang đi tìm củi để 
đốt nung các chén bát cho nhà vua, thấy đồng củi ấy tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và 
tự tay mang nó đi. 


Ngày Ấy, đệ tử vị Tiểu triệu phú bán củi có được mười sáu đồng tiền, ghè bình và năm cái 
bát. Sau khi có được hai mươi bôn đông tiên, chàng nghĩ đên một kê hoạch, đặt một ghẻ 
nước không xa cửa thành và đem nước cho năm trăm người cắt cỏ uông. Họ nói: 

- Bạn giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Bạn muốn chúng tôi làm gì cho bạn? 

Chàng trả lời: 

- Khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. 


Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bản trên bộ và một người buôn 
bán trên biển. Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biết ngày mai sẽ có người buôn 
ngựa đến tại thành này với năm trăm con ngựa. Nghe vậy, chàng nói với những người cắt 
cỏ: 


- Hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ, và không bán cỏ của các anh cho đến khi tôi 


183 


bán xong cỏ của tôi. 

Họ bằng lòng và đem đến nhà chàng năm trăm bó cỏ. Người lái buôn ngựa không tìm 
được cỏ trong toàn thành phó, liền cho chàng một ngàn đồng tiền và lấy cỏ của chàng. Sau 
một vài ngày, người buôn bán trên biển báo tin cho chàng biết sẽ có một chiếc tàu lớn cập 
bến. Chàng nghĩ đến một kế hoạch khác. Với tám đồng tiền chàng thuê một cỗ xe trang bị 
đầy đủ, được thuê theo giờ, và đi đến bến cảng với vẻ rất uy nghỉ bệ vệ. 


Sau khi đưa chiếc nhẫn làm bảo chứng cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một cái lều không 
xa bao nhiêu, ngôi ở trong lêu và dặn chúng người làm công như sau: 

- Khi có các người lái buôn từ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua ba người giới thiệu. 

Khi nghe tin có tàu đến, khoảng một trăm người lái buôn từ Ba-la-nại đến để mua hàng. 
Họ được cho biệt là hàng không thê lây được vì phải đê dành cho người lái buôn ở tại chỗ 


ấy đã có bảo chứng. Họ nghe vậy liền đi đến gặp chàng. Những người hầu, như đã được 
đặn trước, báo tin họ đên qua ba người giới thiệu. 


Một trăm người lái buôn ấy, mỗi người cho chàng một ngàn đồng đề làm người hùn vốn 
trên tàu vả cho một ngàn đông nữa đê trả tiên lây hàng hóa phân của mình. Như vậy người 
đệ tử vị Tiêu triệu phú lây được hai trăm ngản đông tiên và đi về Ba-la-nal. 


Để bày tỏ sự biết ơn đối với vị Tiêu triệu phú, chàng đem theo một trăm ngàn đồng tiền và 
đi đến thăm vị Tiểu triệu phú. Vị Tiểu triệu phú hỏi chàng đã làm gì để được số tiền này, 
chàng tường thuật tất cả câu chuyện, từ khi theo lời vị Tiểu triệu phú trải qua bốn tháng 
bắt đầu VỚI VIỆC chàng lượm con chuột chết. Vị Tiểu triệu phú nghe chàng nói như vậy, 
nghĩ rằng không thể đề một chàng trai trẻ như vậy rơi vào tay người khác, liền gả con gái 
mới lớn lên của mình cho chàng, và cho chàng làm chủ toàn bộ gia sản. Khi người triệu 
phú qua đời, chàng đã trở thành vị triệu phú của thành Ấy. Và khi mệnh chung, Bồ-tát đi 
theo nghiệp của mình. 


* 


Sưu khi nói lên pháp thoại này, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 
Bậc trí với ít vốn, 
Bậc có mắt, ít hàng, 
Tự xây dựng cho mình 
Tài sản lớn như vậy, 
Như dùng hơi thở mình 
Thôi lớn đám lửa nhỏ. 
Thé Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, chính dựa vào Ta, Cullapanthaka ngày nay đạt được pháp tối thượng 
trong các pháp, cũng như ngày xưa đã đạt được tài sản tôi thượng trong các tài sản. 


184 


Sau khi nói xong Pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, và kết 
luận băng sự nhận điện Tiên thân như sau: 


- Trong thời ấy, đệ tử của Tiểu Triệu phú là Cullapanthaka, còn Cullakaselthi, Tiểu triệu 
phú, là Ta vậy. 


--0oOoO-- 


5. CHUYỆN ĐẦU GẠO. (Tiền thân Tandulanàli) 


Giá đâu gạo bao nhiêu 2... 


Câu chuyện này được Thế Tôn, khi ở tại Kỳ Viên, đã kế về Trưởng lão Laludayi. Trong 
thời ấy, Tôn giá Dabba, con bộ tộc Malla, làm người phân phối cơm ăn cho chúng Tăng. 
Thời ấy, vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, Trưởng lão Udàyi khi thì được gạo 
tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu Udàyi thường làm rộn lên trong phòng 
phát thẻ và nói: 

- Sao chỉ có Dabba biết phát thẻ, chớ chúng tôi không biết hay sao? 


Một hôm, khi Udayi làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa số phát thẻ cho Udayi 
và nói: 


- Hôm nay, Hiền giả hãy phát thẻ. 


Bắt đầu từ hôm ấy, Udàyi phát thẻ cho chúng Tăng. Nhưng trong khi phát thẻ, Udàyi 
không biết gạo nào là gạo tốt, gạo nào là gạo xấu, Udàyi cũng không biết số hạ lạp như 
thế nào được phát gạo tối, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm số thứ tự để 
chia phân, Udàyi không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các Tôn giả đứng vào vị trí 
của mình, Udàyi ghỉ một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ 
này, hàng kia đứng chỗ kia. 


Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít Tỷ-kheo hơn trong hàng này, và có nhiễu 
Tỷ-kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít t)-kheo hơn, thì các dấu ghỉ quá thắp, hàng nào 
nhiều Tỷ 3-kheo hơn, thì các dấu ghỉ quá cao. Nhưng Udày¡ không biết gì về hàng sắp, đã 
phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy, các Tỷ-kheo nói với Udàyi: 


- Các dấu hoặc là quá thấp, hoặc là quá cao. Gạo tốt dành cho những vị có hàng lạp như 
thể kia còn gạo xáu lại dành cho những vị có hàng lạp nhự thể này. 


Nhưng Udàyi gạt họ ra một bên và nói: 


- Nếu dấu này là như vậy, sao các Hiển giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các Hiển 
giả? Tôi tin các dâu của tôi hơn. 


185 


Các vị trẻ tuổi và các Sa-di kéo Udàyi ra khỏi phòng phân phối và nói: 


- Này Hiển giả Udàyi ám độn, khi Hiền giả phân phối thẻ, các Tỷ-kheo nhận thiếu phân 
họ được nhận. Hiên giả không xứng đáng đề phân phôi. Hãy ẩi ra ẩi. 


Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ, có tiếng ôn ào lớn. Nghe vậy, bậc Đạo sư gọi hỏi 
trưởng lão Ananđa: 


- Này Ảnanda, không phải hiện nay, Udàyi với sự ngu sỉ của mình, mới làm cho người 
khác bị thiệt hại khi nhận phân của họ. Thuở trước, Udày! cũng đã làm như vậy. 


Trưởng lão Ảnanda yêu cẩu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đê này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc 
bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, ở nước Kàsi, tại thành Ba-la-nai, vua Brahmadatta đang trị vì. Lúc Ấy, Bồ-tát 
của chúng ta làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi ngựa v.v... đánh giá châu báu, 
vàng v.v... và ngài thường trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giá tiền như ngài 
đã quy định. Nhưng vua là người tham lam và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ: 
"Người đánh giá này với cách đánh giá như vậy, không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong 
nhà của ta khánh kiệt. Ta phải tìm một người đánh giá khác." Mở cửa số, nhìn xuống sân, 
vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân, nghĩ rằng kẻ ấy có thê làm 
người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên, và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá 
cho vua được không. Kẻ ấy trả lời: 


- Thưa Đại Vương, tôi có thê làm được. 


Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá, với mục đích bảo vệ tài sản của 
mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi, ngựa v.v... Không đếm xỉa gì đến giá 
trị, nói giá tùy theo sở thích. Và vì giữ chức vụ ấy, kẻ ây nói gì, thì giá tiền là phải như 
vậy, không thê khác. 


Lúc bấy giờ, từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với năm trăm con ngựa. 
Vua cho gọi kẻ â ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh giá năm trăm con ngựa 
bằng giá đấu gạo, bảo trả cho người buôn ngựa giá tiền một đấu gạo, và bảo dắt ngựa vào 
chuông. Người buôn ngựa đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải 
làm thế nảo. Bồ tát nói: 


- Hãy cho người ấy một số tiền hồi lộ và hỏi nó: Biết rằng giá tiền các con ngựa chúng tôi 
đáng giá một đấu gạo, thì ông có thê cho chúng tôi biết, theo ông ta tiền một đâu gạo là 
bao nhiêu, ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể 
được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. 


Người lái buôn nghe theo lời Bồ-tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, và đặt vấn đề 
với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thê đánh giá đấu gạo được, người buôn ngựa 
đưa ngay anh ta đến trước mặt vua. Bồ-tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người 
buôn ngựa, sau khi đảnh lễ vua, liền thưa: 


186 


- Thưa Đại Vương, con đã biết giá tiền năm trăm con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. 
- Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? 

- Đại Vương hãy hỏi người đánh giả này. 

Không biết sự việc đã xảy ra, VUA nÓI: 

- Này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền năm trăm con ngựa. 

- Thưa Đại Vương, là giá tiền một đấu gạo. 


- Hãy là vậy, này khanh. Năm trăm con ngựa này trị giá một đấu gạo. Vậy giá trị một đấu 
gạo là bao nhiêu? 

Người ngu sỉ ấy trả lời: 

- Một đầu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba-la-nại với nhiều ngoại ô! 

Như vậy, chúng ta được biết rằng, đề làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa 
băng một đầu gạo; nhưng sau khi lây tiên hôi lộ từ tay người lái buôn, anh ta đánh giá một 
đầu gạo băng toản bộ nội ngoại thành Ba-la-nại. Lúc bây giờ, toàn thành bao bọc Ba-la- 
nại dài đên mười hai dặm, còn nội thành và ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn ba trăm dặm! 
Tuy vậy, kẻ ngu ây trị giá nội thành và ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn này chỉ băng một 
đầu gạo! Nghe kẻ ây nói vậy, các đại thân võ tay cười vả nói: 


- Trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá. Nhưng nay chúng ta 
được biết rằng thành phố lớn Ba-la-nai này cùng với vị vua trị giá chỉ có một đầu gạo mà 
thôi. Ôi, keñ đánh giá thật đầy đủ trí tuệ! Sao nó có thể giữ địa vị của nó lầu như vậy! 
Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua chúng ta một cách tuyệt diệu! 


Các đại nhân võ tay, cười đủa và mỉa mai như vậy. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Giá đấu gạo bao nhiêu? 

- Bằng cả nội ngoại thành, 

Thành phô Ba-la-nai 

Cả năm trăm con ngựa 

Cũng chỉ bằng giá tiền 

Một đấu gạo mà thôi. 


Lúc bẩy giờ, vua xấu hồ đuôi kẻ ngu ấy đi và đặt Bồ-tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rồi 
đên khi mệnh chung, Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 


* 


187 


Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và kết 
luận băng sự nhận điện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu sỉ là Udàyi, còn vị đánh giá có trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma) 


Đây đủ tàm và quỹ... 


Khi ở Kỳ Viên, Tỉ hé Tôn kề câu chuyện này về một T ÿ-kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có 
một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. Trước khi xuất gia, vị ấy có làm 
một phòng để ở, một phòng để lửa, và một kho chứa đô, cho chất đây kho chứa đô với bơ 
sữa, gạo v.v... rồi mới xuất gia. Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những: người đây tớ của 
mình, bảo nấu các đồ ăn theo sở thích và thọ dụng các món ăn ấy. Vị á ấy có rất nhiễu vật 
dụng, ban đêm có bộ đồ lói, có áo choàng riêng; ban ngày có bộ đô lót, có áo choàng 
riêng, và sống cách biệt sau biên địa ngôi tỉnh xá. 


Một hôm, trong khi vị ấy lấy các y và đô tắm, trải chúng trong phòng để phơi cho khô, một 
số đông T}-kheo ở các tỉnh, đi từ trú xứ này đến trú xứ khác, đến phòng kia, thấy các y áo 
v.v... liễn hỏi chúng thuộc về ai. Vị ấy trả lời: 


- Của tôi, thưa các Hiễn giả. 

- Thưa Hiển giả, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất cả của Hiển giả phải không? 

- Vâng, của tôi. 

Họ nói: 

- Này Hiển giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba ÿ. Hiển giả xuất gia trong Giáo pháp đức Phật íi 
dục như vậy, lại chát đây cả kho vật dụng như vậy. Chúng tôi sẽ đưa Hiến giả đến bậc 
Đạo Sư. 

Rồi các T ÿ-kheo này đem vị ấy ấi đến bậc Đạo Sư. TÌ hấy vậy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, phải chăng các ông đem đến đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn của vị ấy? 
- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có nhiều đô vật, và có cả kho vật dụng. 

- Này Tỷ-kheo, có phải ông có nhiễu vật dụng? 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Tỷ-kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải ta nói lời tán thán hạnh ít 


188 


dục, biết đủ... viễn ly, tỉnh tấn không? 

Nghe bậc Đạo Sư nói vậy, vị ấy sanh phần nộ và nói: 

- Nay tôi sẽ cởi đô và ẩi như thể này. 

Vị ấy quăng y choàng ngoài, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. 
Bậc Đạo Sư muốn khích lệ, liền nói: 


- Này Tỷ-kheo, thuở trước, ông là con quỷ nước Dạ-xoa đi tìm tàm quỷ, sống trong mười 
hai năm đi tìm tàm quý. Sao nay ông đã xuất gia trong Giáo pháp Phật được tôn kính này, 
lại quăng y choàng ngoài giữa bồn chúng, từ bỏ tàm quỷ và đứng như vậy? 


Khi nghe lời bậc Đạo Sư, tàm quý khởi lên, vị ấy đắp y, đảnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ngôi 
xuống một bên. Các Tỷ-kheo yêu câu Thê Tôn giải thích rõ ràng ý nghĩa này. Thê Tôn 
trình bày ÿ nghĩa sự việc bị tải sanh che lấp qua câu chuyện sau đây: 


* 


Vào thời, vua Brahmadatta đang trị vì ở nước Kàsi tại Ba-la-nạI, Bồ-tát tái sanh làm con 
bả hoảng hậu của vua, và trong ngày đặt tên, được đặt tên là hoàng tử Mahimsàsa (Ngưu 
Vương). Khi Bô-tát bắt đầu đi được, chạy được, một con trai thứ hai ra đời và được đặt tên 
là Candakumara (Mặt Trăng). Khi đứa trẻ này bắt đâu đi được, chạy được, mẹ Bô-tát 
mệnh chung. Vua đặt một người khác lên làm hoàng hậu rât được vua sủng ái. Bà hoàng 
hậu này, trong tình thương yêu ây, sanh được một con trai đặt tên là hoàng tử Suriya (Mặt 
trời). Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà hoàng hậu một lời yêu câu 
nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muốn mai sau. 

Khi con bà lớn lên, bà tâu với vua: 

- Khi sanh con của thiếp, Đại Vương có hứa cho một điều yêu cầu. Vậy hãy cho con thiếp 
làm vua. 

Vua từ chối, và nói: 

- Ta có hai con trai, sáng chói như đám lửa. Ta không thê giao vương quốc cho con hoàng 


hậu được. 


Nhưng sau, thây hoàng hậu cứ tiêp tục yêu câu mãi, vua ngại bà có âm mưu ác hại các con 
của mình, nên cho gọi họ lại và bảo: 


- Này các con thân, khi sinh hoàng tử Suriya, ta có cho một điều yêu cầu. Nay mẹ có yêu 
cầu vương quốc, ta không muốn cho nó. Nhưng đàn bà hay có tánh ác, có thê â âm mưu ác 
hại các con. Vậy hai con hãy đi vào rừng, và khi nào ta mệnh chung hãy trở về trị vì thành 
này là gia sản của nhà. 


Nói vậy, với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. Sau khi đảnh 
lễ vua cha, hai hoàng tử từ giã lâu đài ra đi. Hoàng tử Suriya đang chơi trong sân, thây 
vậy, biệt được sự việc, liên quyêt định cùng ra đi với hai anh, và ra đi với họ. 


189 


Họ đi vào núi Tuyết. Bồ-tát bước xuống đường, ngôi trên một gốc cây và bảo hoàng tử 
Suriya: 


- Này Suriya thân, hãy đi đến hồ nước này. Sau khi tắm và uống, hãy đem cho chúng ta 
nước uông trong các lá sen. 


Cái hồ ấy do Thiên Vương Tỳ-sa-môn (Vessavana) cho một con quỷ nước Dạ-xoa với lời 
dặn: Trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai xuống hồ nước nảy, ngươi 
có quyên bắt ăn thịt. Những ai không xuống nước, thì người không có quyên. 


Từ đó về sau, quỷ Dạ-xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hồ nước ấy, ai không biết thì nó 
ăn thịt. Hoàng tử Suriya đi đên hô nước ây, không quan sát gì, cứ bước xuông hô. Quỷ 
Dạ-xoa bắt được và hỏi: 


- Ngươi có biết thiên pháp không? 
Hoàng tử đáp: 

- Ta biết. Đó là mặt trời, mặt trăng. 
Quỷ Dạ-xoa nói: 

- Ngươi không biết thiên pháp. 


Rồi bắt chàng xuống nước, và giam chàng tại thủy cung của mình. Bồ-tát thấy em mình đi 
quá lâu, liên sai hoàng tử Canda đi. Quỷ Dạ-xoa cũng bất chàng, hỏi về thiên pháp là bôn 
phương. Quỷ Dạ-xoa nói chàng không biệt thiên pháp, bắt chàng và cũng giam tại chỗ ây. 


Bồ-tát thấy Canda đi quá lâu, nghĩ rằng chắc có trở ngại gì xảy ra cho mỗi người, liền tự 
mình đi đến chỗ ấy. Thấy được dấu chân của hai người đi xuông, nghĩ rằng hồ ấy có thể là 
chỗ trú ân của quỷ Dạ-xoa, Bồ-tát liền rút kiếm ra, cầm cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ 
nước Dạ-xoa biết Bồ-tát không chịu xuống nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với 
Bô-tát: 


- Này bạn, bạn đi đường mệt, sao bạn không xuông hồ này tắm, uông nước, ăn củ sen, 
trang điêm với hoa sen, rôi đi chỗ nào bạn ưa thích. 


Bồ-tát thấy vậy, biết nó là quỷ Dạ-xoa, liền hỏi nó: 
- Có phải ngươi bắt các người em của ta? 

- Phải, ta bắt. 

- Vì sao? 

- Vì ai xuống hồ này đều thuộc về ta. 

- Có phải tất cả đều thuộc về người? 


- Trừ những ai biết được thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta. 


190 


- Ngươi có muốn biết thiên pháp không? 

- Có, ta muốn biết. 

- Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. 

- Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. 

Bồ-tát nói: 

- Ta có thê nói thiên pháp, nhưng tay chân đều lắm bụi. 


Quỷ Dạ-xoa tắm cho Bồ-tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang sức với bông hoa, cho 
thoa với hương thơm và trải một tọa sảng giữa một cái rạp được trang hoảng lộng lây. Bô- 
tát ngôi trên tọa sàng, băt quỷ Dạ-xoa ngôi dưới chân, và nói: 


- Hãy lắng tai, cân thận nghe thiên pháp. 
Ngài nói lên bài kệ này: 
Đây đủ tàm và quý, 
Chuyên tâm về bạch pháp, 
An tịnh bậc chân nhân, 
Ở đời gọi thiên pháp. 
Dạ-xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ-tát: 


- Thưa bậc Hiền trí, tôi cảm thấy tịnh tín đối với ngài và muốn cho ngài một người em. 
Vậy tôi đem đên người nào? 


- Hãy đem đến đứa trẻ nhất. 

- Thưa bậc Hiền trí, dầu ngài biết hoàn toàn thiên pháp, ngài lại không xử sự theo thiên 
pháp. 

- Sao vậy? 

- Sao ngài lại chọn người em, bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuổi lớn hơn của nó. 


- Này Dạ-xoa, ta không những biết thiên pháp, mà còn xử sự đúng thiên pháp. Chính vì 
đứa em ấy mà chúng ta đi vào rừng này. Chính vì hạnh phúc cho đứa em ấy mà meï nó xin 
vua cha quốc độ. Và phụ vương chúng ta từ chối, không chấp nhận lời yêu cầu, bằng lòng 
cho chúng ta sống ở trong rừng với mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ấy không nghĩ đến 
trở về, đã đi theo chúng ta. Nêu như ai nghe được rằng trong rừng, một Dạ-xoa đã ăn nó 
rồi thì không ai có thể tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta. 


- Lành thay, lành thay, bậc Hiền trí. Ngài không những biết thiên pháp, mà ngài còn thực 
hành thiên pháp. 


Quỷ Dạ-xoa nói lên sự đồng tình của mình, và đem trả cả hai người em. Rồi Bồ-tát nói với 


191 


nó: 


- Này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước, nên nay ngươi sanh làm Dạ-xoa, ăn thịt 
và máu của những người khác. Nay ngươi lại làm điêu ác nữa. Việc ác này không thê làm 
ngươi thoát khỏi địa ngục v.v... Do vậy, từ nay trở đi, hãy bỏ việc ác, làm việc lành... 


Và Bồ-tát nhiếp phục quỷ Dạ-xoa. 


Khi nhiếp phục quỷ Daï-xoa, Bồ-tát sống ở đấy với sự bảo vệ của quỷ Dạ-xoa. Một ngày 
kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Bồ-tát đem theo quỷ Dạ-xoa 
về Ba-la-nai, lấy lại vương quốc, phong hoàng tử Canda làm phó vương, đặt hoàng tử 
Suriya làm tổng tư lệnh quân đội. Còn đôi với quỷ Dạ-xoa, Bồ-tát cho làm trú xứ tại một 
địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được vòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. 
Riêng Bồ-tát trị vì theo Chánh Pháp và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại, bậc Đạo Sư liền thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ 3-kheo 
ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Chánh Đăng Chánh Giác kế xong hai câu chuyện, kết hợp 
chúng với nhau, và kết luận với sự nhận diện Tiên thân như sau: 


Thời ấy, Quỷ Dạ-xoa là T) 3-kheo có nhiều đô vật, hoàng tử Suriya là Ànanda, hoàng tử 
Canda là Sàriputta (Xá-lợi-phát), và hoàng tử Mahimsàsa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri) 


Kính thưa bậc Đại Vương... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhatiyà. Câu chuyện 
sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiên thân Bhaddasala (số 465). Truyền thuyết 
kể răng nàng là con gái của vị Thích-ca tên Mahànàma với một nữ tỳ lên là Nàgamundà, 
và về sau trở thành hoàng hậu vua nước Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. VỀ sau 
vua biết được dòng họ nữ tỳ của nàng, liên truất phê địa vị của nàng, và truất phê luôn 
người con trai là Vidudabha. Cả hai chỉ sống ở trong nội cung. Tì hề Tôn biết được Sự Việc 
này, vào buổi sáng, với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh, đi đến sự trú xứ của vua, ngôi trên 
chỗ ngôi đã soạn sẵn, và nói: 


- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhattiyà ở đâu? 
Vua kể lại câu chuyện ấy. 


- Thưa Đại Vương, Vàsabhakhattiyà là con gái của ai? 


192 


- Bạch Thế Tôn, của Mahànàma. 
- Khi nàng đến, nàng là vợ của ai? 
- Bạch Thế Tôn, của tôi. 


- Thưa Đại Vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến làm vợ vua. Nàng sanh đứa con 
trai cho vua. Đứa con trai ấy, do lý do gì lại không làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của 
người cha? Thuở xưa, một vị vua có đứa con trai từ một người con gái đi lượm củi, và 
một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con trai ấy vương quốc. 


Vua yêu cẩu Thế Tôn làm sáng tỏ ÿ nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liền kế câu chuyện quá 
khứ. 


* 


Thuở xưa, ở Ba-la-nạai, vua Brahmadatta đi vào ngự uyễn với uy nghi lớn của nhà vua. 
Đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu phụ đang lượm củi, vừa 
lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn ở với nàng. Bồ-tát được thụ thai trong bụng nàng. 
Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang lưỡi tầm sét (lưỡi búa) của Đề Thích. Biết 
rằng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: 


- Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẵn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, 
hãy đem nó đên ta với chiệc nhẫn này. 


Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ-tát. Đến tuổi Bồ-tát đi được, 
chạy được, trong khi chơi ở sân chơi, có tiêng la: 


- Ta bị đứa không có cha đánh. 

Nghe vậy, Bồ-tát đi đến mẹ và hỏi: 

- AI là cha con? 

- Này con thân, con là con vua Ba-la-nal. 
- Thưa mẹ, có cái gì làm chứng? 


- Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: "Nếu sanh con gái, thì giữ chiếc nhẫn 
này đê nuôi dưỡng nó. Nêu sanh con trai, hãy đem nó đên cho ta với chiệc nhân này." Nói 
xong, nhà vua ra đi. 


- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha? 


Nàng biệt ý định của con, nên đem con đên cửa cung điện và xin ý kiên vua. Khi được gọi 
vào, nàng đảnh lễ vua và tâu: 


- Thưa Đại Vương, đây là con của Đại Vương. 


Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hồ trước đông đảo quần chúng nên nói: 


193 


- Nó không phải con của ta. 
- Tâu Đại Vương, đây là chiếc nhẫn của ngài. Chắc ngài nhận ra được chiếc nhần này? 
- Đây không phải là chiếc nhẫn của ta! 


- Tâu Đại Vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho Sự thật. Nếu đứa trẻ này là 
con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đất và chết! 


Rồi nàng cằm chân Bồ-tát quăng lên hư không. Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư không và với 
âm thanh dịu ngọt, tuyên bô pháp cho phụ vương, đọc bài kệ này: 

Kính thưa bậc Đại Vương. 

Tôi là con trai ngài, 

Kính thưa bậc nhân chủ, 

Hãy nuôi dưỡng con lớn! 

Vua nuôi dưỡng người khác, 

Không nuôi con mình sao? 
Nghe Bồ-tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: 
- Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con! Ta sẽ nuôi con! 
Và vua đưa hai tay lên. Một ngàn bàn tay đưa lên để đón Bồ tát, nhưng Bồ-tát không 
xuống bản tay nào khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua, và ngồi trên bắp về vua. Vua 
phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, 


Bồ-tát lên làm vua có tên là Katthavàhanaraja (vua của người lượm củi), trị vì quốc với 
Chánh pháp, và khi mệnh chung ngài đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và kết hợp 
chúng với nhau, bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân như sau: 


- Thời ấy, người mẹ là Mahàmaya, người cha là Tịnh Phạn vương, và vua Kathavàhana 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


194 


8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani) 


Không vội vã vượt qua..., 


Câu chuyện được bậc Đạo Sư kể khi ¿Kỳ Viên, về một Tỷ-kheo từ bỏ tỉnh tấn. Trong Tiên 
thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở Chương mười mội, liên 


hệ đến Tiền thân Samvara. Câu chuyện ấy và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài 
kệ khác nhau. 


* 

Hoàng tử Gàmani an trú trong lời dạy của Bồ-tát, là em út của một trăm anh em, được vây 
quanh với một trăm anh em, ngồi dưới lọng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự 
quang vinh của mình, và nghĩ: "Tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị Đạo Sư của 
chúng ta", rôi cảm thây băng lòng thoải mái, nói lên lời cảm hứng này: 

Không vội vã vượt qua, 

Thành tựu quả mong đợi, 

Gà-ma-ni hãy biết 

Phạm hạnh ta thành phục. 
Bảy hay tám ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của 


mình. Vua Gàmani vì theo Chánh Pháp, và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. Bồ- 
tát làm các công đức, và khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. 


x 


Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng về các Sự thật. Cuối bài giảng 
ấy, vị Tỷ-kheo từ “bỏ tỉnh tấn chứng A-la-hán. Bậc Đạo Sư, kê hai câu chuyện và kết hợp 
chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện Tiền thân. 


-ooOoo- 


195 


9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva) 


Những tóc bạc đầu ta..., 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kế 
trong tập Nidana-kahthà. Khi ây, các TỲ-kheo đang ngôi tán thản sự ra ẩi của đẳng Đại 
Giác, thì Thể Tôn đi đên Pháp đường, ngồi trên Phật tọa, hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi nói chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác. Chúng con ngôi tán thán hạnh ra đi của Thể 
Tôn! 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay Như Lai mới ra đi, trước đây, Ta cũng ra đi rồi. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày câu chuyện quá 
khứ sau đây. 


* 


Thuở Ấy, tại nước Vidaha, có vị vua tên là Makha-deva ở Mithilà, hành trì đúng pháp của 
một vị Pháp Vương. Trải qua tắm mươi bôn ngàn năm, ngài đã vui chơi trong địa vị Đại 
Vương. Sau một thời gian dài, vua sông như vậy. Một hôm, ngài gọi người cắt tóc và nói: 


- Này khanh, khi nào khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. 


Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thây giữa đám tóc đen nhánh của vua, có một sợi tóc 
bạc, liên báo cho vua biệt. Vua bảo: 


- Hãy nhô sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. 


Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng nhồ sợi tóc bạc và đặt lên bàn tay vua. 
Lúc ây, nhà vua đang có tám mươi bốn ngàn năm còn lại đề sống. Tuy vậy, thấy sợi tóc 
bạc, ngài cảm thấy xúc động mạnh, như thần chết đã đến đứng gân đó, như bị nhốt vào 
trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà vua suy nghĩ: "Này Makhàdeva ngu sỉ ơi, tóc bạc đã 
mọc lên, nhưng ngươi chưa có thê loại trừ những phiền não này". 


Và khi nghĩ đến xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung đốt nội tâm, từ thân 
mô hôi toát ra, áo quân như đẻ nén nhà vua và trở thành không thê chịu nôi. Nhà vua nghĩ: 
"Hôm nay, ta phải ra đi xuât g1a”. 

Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một làng trị giá một trăm ngàn đồng, vua cho gọi 
người con đâu và nói: 


-Này con thân, trên đầu ta, tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rồi. Các dục vọng liên hệ đến 
con người, ta đã hưởng thụ đầy đủ. Nay ta muốn tìm cầu các dục lạc ở thiên giới. Nay là 
thời ta phải ra đi. Con hãy trị vì vương quốc này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong Rừng xoài 
của Makhàdeva và sông theo pháp Sa-môn. 


196 


Các đại thân nghe tin vua muôn xuât gia, liên đên hỏi vua vì sao lại muôn xuât gia, vua 
câm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ với cái đại thân: 


Những tóc bạc đầu ta, 

Xuất hiện, cướp tuổi xanh, 

Các Thiên sứ đã đến, 

Là thời ta xuất gia. 
Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ấy, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia làm ân sĩ trong 
Rừng xoài Makhàdeva. Trải qua tám mươi bốn ngàn năm tu tập bốn Phạm trú, an trú thiền 
không có gián đoạn, ngài mệnh chung, và sanh lên Phạm thiên giới; từ đấy lại sanh ở 
Mithilà và làm vua tên NimI. Sau khi quy tụ gia đình ly tán, ngài xuât gia tại Rừng Xoải 
ây, tu tập Bôn Phạm trú, và tái sanh Phạm Thiên giới. 


* 


Bậc Đạo Sư nói rằng Như Lai không phải chỉ nay mới ra đi với sự xuất gia ấy, mà thuở 
trước cũng đã ra đi như vậy rồi. Trình bày pháp thoại này xong, Ngài thuyết về Bốn Sự 
thật. Một số chứng được quả Dự lưu. Một số chứng được quả Nhất Lai. Một số chứng 
được quả Bất lai. 


Sau khi kể xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, người cất tóc là Ànanda, người con trai là La-hâu-la (Ràhula), và vua 
Makhadeva là Ta vậy. 


-ooOoo- 


10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI 
(Tiên thân Sukhavihàri) 


Người không được bảo vệ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya 
Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàng 
tộc, cùng Upali là người thứ bảy. Trưởng lão Bhaddiya, trưởng lão Kimbila, Trưởng lão 
Bhagu và Trưởng lão Upàli chứng quả A-la-hán, Trưởng lão Ànanda chứng quả Dự Lưu, 
Trưởng lão Anuruddha chứng được thiên nhãn, Trưởng lão Đê-bà-đạt-đa chứng được 
thiên định. Câu chuyện của sáu vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở Anupiya, sẽ 
được trình bày trong Tiên thân Khandahàla (số 5344). 


Trong thời kỳ làm vua, Tôn giả Bhaddiya tự bảo vệ mình nhự một vị Thiên sắp đặt sự bảo 
vệ, nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vị áy đã sông, dấu được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, 


197 


vẫn năm lăn qua trở lại trên đại sàng tọa đặt trên lầu cao. Vị ấy so sảnh sự sợ hãi ấy với 
trạng thải không sợ hãi, vì nay vị ấy đã chứng quả A-la-hản, khi vị ây đi lang thang đây 
đó trong các khu rừng v.v... Khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên lời cảm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 


Các Tỷ-kheo nghĩ rằng Tôn giả Bhaddiya nói lên chánh trí của mình, nên trình lên Thế 
Tôn. Thể Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Bhaddiya không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc, mà thuở trước vị ấy 
cũng đã sông hạnh phúc! 


Các Tỷ-kheo thỉnh thoảng câu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thể Tôn làm sáng tỏ ÿ 
nghĩa qua câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, ở Ba-la-nại, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì vương quốc, Bồ-tát sinh làm 
một vị Bà-la-môn giàu có ở phương Bắc. Thấy nguy hiểm trong các dục, lợi ích trong. xuất 
ly, ngài từ bỏ các dục, vào núi Tuyết xuất gia làm ân sĩ, đạt được tám Thiền chứng. Số tùy 
tùng của ngài lên đến năm trăm vị khô hạnh. 


Khi mùa mưa đến, ngài rời núi Tuyết với chúng khô hạnh vây quanh đi bộ qua làng, qua 
thị trân, đên Ba-la-nại, ngài trú ở ngôi vườn của vua, nương tựa nhà vua. Tại đây, sau khi 
sông bôn tháng trong mùa mưa, ngài đên từ biệt nhà vua. Nhà vua nói: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã lớn tuổi, Tôn giả sông ở núi Tuyết làm gì? Hãy để các đệ tử 
đên núi Tuyêt, còn Tôn giả ở lại đây. 


Bồ-tát giao năm trăm người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói: 
- Con hãy đi, sống ở núi Tuyết với những người này. Còn ta sẽ sống ở đây. 


Vị đệ tử trưởng ấy, trước kia làm vua, sau tử bỏ vương quốc lớn, xuất gia, lấy đề tài làm 
Thiền quán, chứng được tám Thiên chứng. Vị ấy sống ở núi Tuyết với các vị khô hạnh. 


Một hôm, muốn yết kiến bồn sư, vị ấy gọI các vị khô hạnh kia và bảo: 
- Hãy sông thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bổn sư rồi lại về. 


Vị ấy đi đến bổn sư, đảnh lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, rồi trải tắm thảm, nằm 
xuống bên cạnh bồn sư. Lúc bây giờ, nhà vua đi đến ngôi vườn đề yết kiến vị khô hạnh, 
đảnh lễ ngài rồi ngồi xuông một bên. Vị đệ tử khổ hạnh thấy vua đến, nhưng không đứng 
dậy, vẫn năm dài và nói lời cảm hứng: 


- Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 
Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ-tát. 


- Thưa Tôn giả, người khô hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên 


198 


lời cảm hứng. 


- Thưa Đại Vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài. VỊ ấy suy nghĩ: 
"Trước kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo vệ bởi nhiều người có binh 
khí cằm tay, nhưng không được hạnh phúc như thế này. Nay do tự mình được hạnh phúc 
xuất gia, được hạnh phúc thiền định, nên nói lên lời cảm hứng như vậy". 


Để giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Người không được bảo vệ, 
Không bảo vệ người khác, 
Thưa Đại Vương, người ấy. 
Thật sự được an lạc. 
Vì không chờ đợi gì, 
Đối với các dục VỌNg. 


Nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thấy thoải mái, đảnh lễ, rồi đi về cung. VỊ đệ tử đảnh 
lê bôn sư, rôi đi về núi Tuyết. Bô-tát tiệp tục sông tại đây, thiên định không gián đoạn và 
khi mạng chung, sanh lên Phạm thiên giới. 


* 


Bậc Đạo sư, kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau rồi nhận diện Tiên thân: 


- Lúc ấy, vị đệ tử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị bốn sư chính là Ta đây. 


-ooOoo- 


199 


PHẨM GIỚI. 


11. CHUYỆN CON NAI ĐIÈM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) 


Con người có giới hụnh..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gân thành Vương Xá, đức Phật kề về Đề-bà-đạt-đa. 
Câu chuyện về Đề-bà-đạt-ấa sẽ được kể cho đến khi làm tướng cướp trong Ti Tên thân 
Khandahala (số 533), cho đến khi bị đuổi đi khỏi chức vụ người giữ kho bạc trong 
Tiên thân Cullapanthaka (số 533), cho đến khi bị quả đất nuốt sống trong Chương thứ 
mười sáu ở Tiên thân Samud-davanija (số 466). 


Một thời, Đề-bà-đạt-đa yêu cầu năm điều kiện, nhưng không được, bèn phá hòa hợp 
Tăng, đem theo năm trăm Tỷ-kheo đên ở tại Gayàsisa. Rồi khi trí của những 1ỷ-kheo 
áy được thuần thục, biết vậy, bậc Đạo Sư bảo hai đệ tử đấu tay: 


- Này Xá-lợi "phát, năm trăm Tỷ-kheo đệ tử của ông, thích thú sở đắc của Đê-bà-đạt- 
đa, đã đi với kẻ ấy. Nay trí của họ đã được thuận phục. Ông hãy đi đến đây với nhiễu 
Tỷ-kheo, thuyết pháp cho họ làm họ giác ngộ về Đạo và Quả, và đưa họ về. 


- Theo lời Tì hé Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến đó, thuyết pháp cho họ làm họ giác 
ngộ về Đạo và Quả; đên ngày hôm sau, khi trời mới rạng đông, Tôn giá đem các Tỷ- 
kheo ấy về Trúc Lâm. Sau khi vê, Trưởng lão Xá-lợi-phát đảnh lê Thê Tôn. Khi đang 
đứng tại đây, các Tỷ-kheo tán thán vị Trưởng lão với Thê Tôn như sau: 

- Bạch Thế Tôn, sáng chói huy hoàng là Pháp huynh niên trưởng của chúng con, bậc 
Tướng quân Chánh pháp, với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh đã đi trở về. Còn Đề-bà- 
đạt-äa mắt hêt những người theo kẻ ây. 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới sáng chói huy hoàng khi về 
với bà con hội chúng vây quanh, nhưng trong thời quá khứ, cũng sáng chói huy hoàng 
như vậy! 

Các Tỷ-kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đê này. Thể Tôn trình bày rõ ràng câu 
chuyện quá khử sau đây. 


* 


Thuở sau, tại nước Ma-kiệt-đà, trong thành Vương Xá, một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị 
vì. Lúc ấy, Bồ-tát ra đời làm con nai, lớn lên và ở trong rừng với đàn nai một ngàn 
con. Bồ-tát sanh được hai con nai, tên là Lakkhana (Điềm lành) và Kala (Đen). Khi đã 
già, Bồ-tát nói với hai con: 


- Này con thân, ta nay đã già, các con hãy coi sóc đàn nai. 


200 


Rôi Bô-tát giao năm trăm nai cho mỗi con. Từ đây về sau, hai con nai ây chăm sóc 
đàn nai. 


Trong nước Ma-kiệt-đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trổ đầy, có nhiều nguy hiểm cho 
đản nai. Với mục đích giêt hại những con thú ăn lúa, dân làng đào hâm hô, căm 
chông, bày bây đá, đặt bây sộp và các loại cạm bây khác. Nhiêu con nai bị nạn phải 
chêt. 


Bồ-tát biết là thời lúa chín trô đây, cho gọi hai con lại và nói: 


- Này con thân, nay là thời lúa chín trô đầy, nhiều con nai đã gặn nạn. Ta nay đã già sẽ 
dùng bất cứ phương tiện nào đề ở lại một chỗ. Còn các con hãy đem đàn nai của các 
con, ân vào những con đường núi đá trong rừng, đợi khi lúa gặt hái xong, sẽ trở về lại! 


Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết được con 
đường của chúng đi. Trong thời này, các con nai leo núi; trong thời này, chúng xuống 
núi nên họ ẩn núp tại các chỗ kín, đây đó đọc đường, đề bắn và giết chúng vô sô. 


Con nai Kala, với sự ngu sỉ của mình, không biết thời nào nên đi, thời nào không nên 
đi, cứ đem đàn nai đi sáng, chiều, khi chạng vạng, khi rạng đông, ngang qua cửa làng. 
Và các nông dân hoặc lộ liễu hoặc ân núp chỗ này chỗ kia giết chúng, khiến nhiều con 
nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu si của mình, nai Kala làm cho nhiều con nai gặp 
nạn, số còn lại đi vào rừng với nó rất Ít. 


Còn nai Lakkhana nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, thời nào 
không nên đi, nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, không đi lúc hoàng 
hôn, khi rạng đông, mà chỉ đem đản nai đi vào lúc nửa đêm. Do vậy, không một nai 
nào gặp nạn, và chúng cùng nó đi vào rừng. Chúng sống bồn tháng tại đây khi lúa đã 
được gặt hái, mới xuống núI. 


Kala, trên đường về, lặp lại hành động ngu sĩ trước, khiến những con nai còn lại gặp 
nạn, một lần nữa, chỉ có một mình nó trở vê. Con nai Lakkhana không làm một nai 
nảo bị nạn, cùng với năm trăm nai vây quanh, đi về với cha mẹ. Khi Bô-tát thây hai 
con đi vê, nghĩ vê đàn nai, liên nói lên bài kệ này: 

Con người có giới hạnh 

Được phần thưởng đón mừng, 

Xem Lak-kha-na về, 

Cầm đầu chúng bà con, 

Hãy xem Ca-la này 

Với bà con hủy diệt. 
Như vậy, Bồ-tát đón mừng nai con, sống tại đấy cho hết tuổi thọ rồi đi theo nghiệp 
của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


201 


- Xá-lợi-phất không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con vây quanh, mà 
trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Đê-bà-đạt-đa không phải chỉ hôm nay mới 
làm cho quyên thuộc bị hủy diệt, mà trước kia cũng như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện, và kết hợp chúng với 
nhau, Ngài kết luận với sự nhận điện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, con nai Kala là Đê-bà-đạt-đa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy tùng của Đề- 
bà-đẩqt-äa; con nai Lakkhana là Xá-lợi-phất; nai mẹ là mẹ của Ràhula (La-hấu-Ìa) và 
nai cha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


12. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền thân Nigrodhamiga) 


Sống với Nigrodha..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về mẹ của TÌ Tưởng lão 
Cumardkassapa (Cưu-ma-la Ca- diểp). Tục truyền rằng thuở còn là con gái một triệu 
phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đây thiện căn để chấm dứt các hành, sống đời 
cuôi cùng như cây đèn trong ghè, nội tâm nàng sáng chói niềm "hy vọng chứng quả ZÌ< 
la- hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong đời sống gia đình, và muốn 
xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ: 


- Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sống gia đình, con muốn xuất gia 
trong Giáo pháp giải thoát của đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. 


- Này con, con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. Con là con gái độc nhất của 
chúng ta. Con không được xuát gial 


Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghĩ: "Thôi, hãy chấp nhận 
là vậy. Khi nào về nhà chông, được chỗng bằng lòng, ta sẽ xuất gia!" 


Nàng lớn lên, ấi về nhà chông, trở thành người vợ trung thành, sống trong gia đình có 
giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sông trong gia đình, nàng thụ thai, nhưng 
không biệt mình đã thụ thai. 


Một ngày hội lớn được tuyên bồ trong thành ấy và mọi người trong thành phó vui chơi 
hội lớn. Thành phố được trang hoàng như thành phó Chư Thiên. Nhưng trong khi lễ 
hội lớn đạt đến cao độ, nàng vẫn không thoa phẩn son, không đeo đồ trang sức, ăn 
mặc nh ngày thường. Chỗng nàng nói với nàng: 


- Này hiền thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn. Còn em thì không săn sóc gì cho thân 
mình. 


- Thưa hiền phu, thân này của em đây ba mươi hai bộ phận của thân xác, trang điểm 
thân này làm gì? Thân này không do chư Thiên hóa sanh, không do Phạm thiên hóa 


202 


sanh, không làm bằng vàng, không làm bằng châu báu, không làm bằng gỗ chiên-đàn 
vàng, không sanh từ đài sen trắng, sen hông hay sen xanh, không đựng đây thuốc 
trường sanh. Thân này uê nhiễm do cha mẹ sanh, bị vô thường hủy điệt, băng hoại tan 
nát, làm nghĩa trang tăng trưởng, bị ai cháp thủ, là nhân của sâu ưu, là căn cứ của 
than khóc, là kho tàng của mọi bệnh tật, là chô dung nạp của nghiệp tực, nội bộ ô uếẽ, 
ngoại bộ thường bài tiêt. Thật vậy, như toàn thê giới có thê thây cứu cánh của nó là 
chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tự hội các côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thản: 

Ràng buộc bởi gân xương, 

Dĩnh lại với da thịt, 

Thân bị da bao trùm, 

Không thấy được như thật. 


- Kính thưa hiển phu, em írang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang điểm thân 
này chẳng khác gì trang điểm bê ngoài một cái bình đựng đây phân? 


Người triệu phú nghe nàng nói như vậy bèn hỏi: 
- Nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia? 
- Thưa hiển phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay! 


Nói xong, sau khi tổ chức bồ thí lớn và tỏ lòng hết sức kính trọng Giáo hội, người 
triệu phú cùng với một số tùy tùng lớn ẩưa nàng xuất gia, và nàng được xuất gia với 
chúng Tỷ-kheo-ni thuộc phải Đề-bà-đạt-ấa. Sau khi xuất gia, nàng sống hoan hỷ với 
tâm tư viên mãn. 


Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các Tỷ-kheo-ni nhận thấy các căn của nàng đổi 
khác, tay chân và lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỏi nàng: 


- Này hiển muội, hình như hiển muội có thai. Sự việc này thế nào? 
- Thưa các hiển tỷ, tôi không biết sự việc này. Giới hạnh tôi đây đủ! 
Rôi các Tỷ-kheo-ni đưa nàng đến Đề-bà-đạt-đa và hỏi Đê-bà-ẩqt-đa: 


- Thưa Tôn giá, thiện nữ nhân này, với sự chấp nhận khó khăn của người chỗng, đã 
được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không biết nàng thọ thai nhỉ khi còn là cư 
sĩ, hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì? 


Để bà-đạt-ãa tự mình chưa phải là bậc Giác ngộ, nên không có lòng kham nhẫn, từ 
bi, từ mẫn và suy nghĩ: "Một Tỷ-kheo-ni thuộc phái Đề-bà-đạt-đa nay đã có thai, và 
ĐÈ bà-đạt-ãa lại hỷ xả. Ta sẽ bị chỉ trích như vậy. Ta phải đuổi người này." Rôi 
không điều tra, như xô đây một táng đá, Đê-bà-đạt-ẩa lập tức khẳng định và nói: 


- Hãy đi ngay và tần xuất người này! 


Chưúng Tỷ-kheo-ni ấy nghe nói vậy, đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ. Nàng thiếu phụ 
thưa với các TÌ-kheo-ni ây: 


203 


- Thua các Nữ Tôn giả, Trưởng lão Đê-bà-đạt-äa không phải đức Phật! Con xuất gia 
không phải với Đề-bà-đạt-đa, nhưng con xuất gia với bậc Chánh Đăng Giác, bậc tối 
thượng ở đời. Chớ làm mắt nơi con điều con đã được một cách khó khăn! Hãy đưa 
con đi đến Kỳ Viên, gặp bậc Đạo Sư! 


Chúng Tỷ-kheo-ni ấy đưa nàng đi, vừa qua con đường dài bốn mươi lăm dặm, từ 
Vương Xá dân dân đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư và tường trình sự việc. Bậc Đạo 
Sư suy nghĩ: "Dâu thai của hằng ấy được tượng hình khi còn là gia chủ, đây cũng là 
một dịp để ngoại đạo nói rằng Sa-môn Gotama đã nhận lấy một T}-kheo-ni bị Đê-bà- 
đạt-đa loại bỏ. Để chấm dứt câu chuyện, vấn đê này còn được giải quyết trước mặt 
vua và fùy tùng của vua”. 


Ngày hôm sau, Tì hề Tôn cho mời vua Pasenadi, (Ba-tw-nặc) nước Kosala, ông Cấp Cô 
Độc lớn, Cáp Cô độc nhỏ, nữ cự sĩ Visàkhà, và các nhân vật có tiêng khác. Rồi vào 
buối chiêu, giữa bốn chúng đã đêu tụ họp, Thê Tôn bảo trưởng lão UpàiÏ:. 


- Hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của Tỷ-kheo-ni trẻ này giữa bốn chúng! 
- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 


VỊ trưởng lão đi đên giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn săn cho mình, cho gọi nữ 
cự sĩ Visàkhà trước mặt nhà vua, và giao việc điều tra này: 


- Hãy đi, này Visàkhà, trước hết, hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của 
người thiểu phụ này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai trước đây hay sau 
thời gian ây. 


Nữ cư sĩ chấp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ấy, nữ cư sĩ quan sát 
tay, chân, lô rún, bụng, các phân thân khác của Tỷ-kheo-ni trẻ. Sau khi tính ngày 
tháng, biết được nàng thụ thai trong thời kỳ còn là gia chủ, nữ cư sĩ đi đến vị Trưởng 
lão và báo cáo kết quả. 


Vị trưởng lão, giữa bốn chúng, tuyên bố Tỷ-kheo-ni ấy là thanh tịnh. Bấy giờ nàng 
được xác nhận là thanh tịnh, liên đến đảnh lễ chúng Tỷ-kheo và bậc Đạo Sư, rồi ấi về 
trú xử với các Tỷ-kheo-ni. Khi bào thai đã thuân phục, nàng sanh được một bé trai có 
uy lực lớn, do nàng cẩu nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara cách đây nhiều 
kiếp. 


Nhà vua, một hôm đi đến gẩn trú xứ của Tỷ-kheo-ni, nghe tiếng của đứa trẻ, và hỏi 
các đình thân. Các đình thân biết câu chuyện, thưa lại với vua: 

- Tâu Đại Vương, vị Tỷ-kheo-ni trẻ ấy sanh được một đứa con trai. Đây là tiếng khóc 
của đứa trẻ. 

- Này các khanh, nuôi con là một chướng ngại cho các Tỷ-kheo-ni. Chúng ta sẽ nuôi 
dưỡng nó. 


Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như một hoàng 
tử. Đên ngày đặt tên, nó được tên là Kassapa, nhưng được biệt danh là hoàng tử 
Kassapa, vì được nuôi dưỡng như một hoàng tử. Khi lên bảy tuôi, Kassapa xuất gia 


204 


với bậc Đạo Sư, và khi đây đủ tuổi, được thọ Đại Giới. Thời gian đi qua, Vị ấy trở 
thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp. Rồi bậc Đạo Sư án 
chứng cho vị äy: 


- Này các Tỷ-kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của T1 a, tức là Hoàng 
tử Kassapa. Hoàng tử Kassapa, nhờ kinh Vammika (Kinh Tì rung Bộ, số 23) chứng quả 
A-la-hán. Tỷ-kheo-ni, mẹ vị ấy, nhờ phát triển Thiên quản, chứng quả cao nhất. 
Trưởng lão Cumarakassapa, giữa giáo pháp đức Phật, sáng chói như mặt trăng rằm 
giữa hư không. 


Một hôm, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đức Như Lai khuyến giáo 
các Tỷ-kheo xong, đi vào Hương Phòng. Sau khi được lời khuyến giáo, Tăng chúng 
sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày, hay gian phòng ban đêm của họ. Vào buổi 
chiều, họ hội họp tại Pháp đường, và tán thán đức hạnh của đức Phật: 


- Này các Hiển giả, Đè-bà-đạt-ẩa tự mình không phải là Phật, lại không có kham 
nhân, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã khiến cho Trưởng lão Cumarakassapa và Trưởng 
lão ni gân bị hại. Nhưng bậc Chánh Đẳng giác tự mình là bậc Pháp Vương, lại thành 
tựu kham nhân, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã trở thành chỗ nương tựa cho hai vị ấy. 


Bậc Đạo sư, với uy nghỉ của Đức phật, đi vào Pháp đường, ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn săn, và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi luận bàn chuyện gì? 
Các Tỷ-kheo thưa: 
- Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới trở thành chỗ nương tựa cho hai 
người ây, nhưng trong quả khứ cũng vậy. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ câu 
chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một con nai. Khi 
từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống như hòn châu báu, 
sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tâm màn nhung, móng chân láng trơn như màu sơn 
mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng (Yak), thân to lớn bằng con nghé. Nó sống 
trong rừng, được vây quanh với năm trăm con nai vả được gọi là nai chúa Nigrodla 
(Cây Đa). Không xa bao nhiêu, có một con nai khác, với năm trăm con nai tùy tùng và 
được gọi là nai Sakha (Nhành), nai này cũng màu sắc vàng. 


Lúc bấy giờ vua Ba-la-nại thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì không ăn 
cơm. Hằng ngày vua triệu tập dân thành dân tỉnh lại, đình chỉ công việc của mọi người 
và vua thích đi săn bắn. Mọi người suy nghĩ: "Vua này đình chỉ công việc của chúng 
ta; chúng ta hãy gieo bẫy mồi và đặt nước uống cho các con nai trong vườn, đuôi 
nhiều nai vào trong ây, đóng cửa lại và bắt dẫn chúng đến vua". 


205 


Như vậy, họ gieo cỏ làm bẫy môi, đặt nước uống khắp vườn, cho sắp đặt cửa, đem 
theo những người trong thành, tay cầm côn, gậy và các loại binh khí khác đi vào rừng 
tìm nai, họ bao một vòng vây khoảng độ một dặm để bắt đàn nai bị vây ở giữa, và như 
vậy họ vây quanh chỗ ở của đàn nai Nigrodha và đàn nai Sakha. 


Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lấy gậy đập cây, đập bụi, đập đất, đuôi đàn nai ra khỏi 
chỗ ở của chúng, khua động các loại vũ khí như gươm, giáo, cung, la hét và đuôi đàn 
nai vào rừng. Rôi họ đóng cửa lại, đi đên gặp vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, vì luôn luôn đi săn nai, Đại Vương phá hoại công việc của chúng 
con. Nay chúng con đã dẫn đàn nai rừng vào đầy cả vườn của Đại Vương. Từ nay trở 
đi, Đại Vương có thê ăn thịt chúng. 


Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu vườn, nhìn 
các con nai, thấy hai con nai vàng, liền tha chết cho chúng. Từ đầy VỀ sau, CÓ khi nhà 
vua tự đi bắn một con nai rồi đem về. Có khi người đầu bếp đi đến, bắn nai rồi đem 
về. Các con nai, thấy cây cung, liền run rầy vì sợ chết nên bỏ chạy. Nhưng khi bị hai 
hay ba vết thương, chúng mệt mỏi, bị bệnh, và bị giết. Đàn nai báo cáo sự việc như 
vậy lên Bồ-tát. Bồ-tát cho gọi Sakha và nói: 


- Này bạn, nhiều con nai bị hại, dầu thế nào chúng cũng phải chết. Nhưng bắt đầu từ 
nay trở đi, chớ để các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để các con nai thay 
phiên nhau đi đến chỗ phải chết. Một ngày là phiên đàn nai của tôi, một ngày là phiên 
nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ đi đến, năm xuống đặt đầu vào chỗ 
phải chết. Làm vậy, các con nai khác khỏi bị thương. 

Con nai Sakha chấp thuận. Từ đấy trở đi, theo phiên mình, một con nai đi đến, nằm 
xuống, đặt cô vào chỗ bị giết. Người đầu bếp đến, bắt con nai nằm đấy rồi đem đi. 


Một hôm đến phiên một con nai cái có mang ở trong đàn nai Sakha. Con nai cái đến 
gặp Sakha và thưa: 


- Thưa chúa tế, tôi có thai, sắp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sống đến phiên. 
Hãy cho qua phiên của tôi. 


Nai Sakha nói: 


- Không thê bảo những con nai khác thế phiên cho ngươi được. Ngươi hãy chịu những 
gì sẽ đên với ngươi, hãy đi đi. 


Con nai cái ấy không được nai Sakha chấp thuận, liền đi đến Bồ-tát và trình bảy sự 
việc. Bồ-tát nghe xong liền nói: 


- Được, hãy đi đi! Ta sẽ bỏ qua phiên của người! 


Rồi nai chúa tự mình đi đến, đặt đầu vào chỗ chết nằm chờ. Người đầu bếp thấy vậy 
liền nói: 


- Con nai chúa đã được tha khỏi chết, nay lại nằm ở chỗ chết nảy. Sự việc này là cớ 
sao? 


206 


Rồi kẻ ấy đi báo cáo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với đoàn tùy 
tùng đông đảo, thây Bô-tát, liên nói: 


- Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho người. Sao nay ngươi năm ở đây? 


- Thưa Đại Vương, một con nai cái đến gặp tôi, yêu cầu một con khác thay phiên cho 
nó. Tôi không có thê bắt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chết được. Tôi quyết 
định cho con nai cái ấy mạng sông của tôi, nhận lấy cái chết thay cho con nai cái, nên 
nằm ở đây, Đại Vương chớ có nghỉ ngờ gì khác! 


Vua nói: 


- Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người, có ai đầy đủ 
khảm nhẫn, hòa ái, từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật bằng lòng với ngươi. Hãy đứng 
dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cải ây thoát khỏi sợ hãn! 


- Thưa bậc nhân chủ, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại thì thế 
nào? 


- Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. 


- Thưa Đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các con sinh vật bốn 
chân khác thì sao? 


- Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


- Thưa Đại Vương, các loải bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các đản chim thì 
thế nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


- Thưa Đại Vương, các loại chim như vậy được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn đản cá 
sông ở trong nước thì thê nào? 


- Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi! 


Như vậy con nai chúa đã xin vua được thoát khỏi sợ hãi cho tất cả chúng sanh, đứng 
dậy, khuyên nhà vua thọ năm giới, và nói: 


- Thưa Đại Vương, hãy sông theo Chánh pháp! Hãy xử sự đúng Chánh pháp đối với 
cha mẹ, đối với con trai, con gái, đôi với Bà-la-môn, gia chủ, đối với dân ở thành phó, 
dân ở các tỉnh. Hãy tự mình sông đúng Chánh pháp, khi nhân loại mạng chung, sẽ 
được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này! 


Sau khi thuyết pháp cho vua với _uy lực kỳ diệu của Đức phật, Bồ-tát sông tại khu 
vườn trong một vài ngày để khuyến giáo vua, rồi cùng với đàn nai vây quanh, lên núi 
đi theo chúng vào rừng. Con nai cái đẻ ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai 
con này đi chơi với đàn nai Sakha. Thấy nai mình đi chơi với đàn nai Sakha, nai mẹ 
khuyên con mình, bắt đầu từ nay chớ đi tới Sakha, nên đi tới Nigrodha và nói lên bài 
kệ: 


207 


Sống với Ni-gro-dha, 
Chớ sông với Sa-khal 
Chết với Ni-gro-dha, 
Hơn sông với Sa-kha. 
Từ đây trở đi, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và dân chúng 


nhớ rằng các con nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không đám đánh đập hay đuôi chúng 
đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo cáo lên vua biết. Vua nói: 


- Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mất nước chớ không bỏ 
lời đã hứa. Hãy đi đi, trong quôc độ của ta, không con nai nào bị đánh cả! 


Nai Nigrodha, nghe tin này, liền hợp đàn nai lại và bảo: 
- Bắt đầu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 
Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 


- Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại đề bảo vệ lúa, chỉ làm dấu 
bằng cách cột lá lúa lại. 

Bắt đầu từ đấy, theo tin đồn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng ruộng. Bắt đầu 
từ đấy, các con nai không vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột lại. Đây là nhờ Bồ-tát 
khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn nai, Bồ-tát sống ở đấy cho hết 
tuổi thọ, rồi cùng với đàn nai đi theo nghiệp của mình. Còn nhà vua nghe lời khuyến 
giáo của Bồ-tát, suốt đời làm các công đức rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. 


* 
Bậc Đạo Sư nói sau khi kề pháp thoại: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới bảo vệ Trưởng lão nỉ và 
Kumarkassapa, mà thuở trước Ta cũng bảo vệ như vậy. 


Rôi Ngài thuyết giảng Bốn Sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết hợp chúng 
với nhau, và kết luận băng cách nhận điện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai Sakha là Đê-bà-ẩqt-đa, đàn nai là tùy tùng của Đê-bà-đạt-đa, nai 
cải là Trưởng lão nỉ, nai con là Kumarakassapa, vua là Ananda, con nai chúa 
Nigrodha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


208 


13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina) 


Đáng nguyên rủa múi tên..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kế lại Sự cám dỗ của những người vợ 
trước đôi với các Tỷ-kheo. Câu chuyện này sẽ được kê trong Tiên thân Indriya số 248, 
Chương tắm. Thê Tôn nói với Tỷ-kheo 


- Này Tỷ-kheo, do người đàn bà này, trước kia mạng ông bị hoại điệt và bị thiêu sống 
trong lửa hừng. 


Các Tỷ-kheo yêu câu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy, và Thế Tôn trình bày rỗ 
câu chuyện bị tải sanh che lấp. 


[Bắt đầu từ nay, chúng tôi sẽ không nói đến lời yêu cầu giải thích của các Tỷ- 
kheo, sự trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lâp, mà chúng tôi chỉ nói: Kê 
câu chuyện quá khứ. Tât cả các phân còn lại đêu được hiêu như ở các chuyện 
trước. | 


Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, vua nước ấy đang trị vì ở thành Vương Xá. Đến mùa 
lúa, các con nai trú ở Ma-kiệt-đà gặp nguy hiểm, vì vậy chúng đi vào con đường núi 
trong rừng. Tại đấy, một con nai rừng lại luyến ái một con nai cái sống ở một làng 
biên địa. Khi các con nai từ đường núi về trong thời đi xuống biên địa của làng, vì tâm 
luyến ái con nai cái ấy, con nai núi đi theo nó. Con nai cái nói: 


- Chàng là một con nai núi ngu sỉ. Tại biên địa của làng, có nguy hiểm và có chuyện 
đáng sợ hãi. Chớ đi xuông với chúng tôi. 


Vì con nai núi có tâm luyến ái, không chịu trở lui, vẫn đi với con nai cái. Người dân ở 
Ma-kiệt-đà biệt thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuông, và ân núp tại chỗ kín bên 
đường. 


Trên đường hai con nai ấy trở về, một người thợ săn ấn núp tại một chỗ kín. Con nai 
cái đánh được hơi người, biệt có người thợ săn ân núp, nên bảo con nai ngu sĩ ổẩi 
trước, còn mình đi sau. Người thợ săn chỉ với một phát tên, băn ngã con nai tại chỗ. 


Con nai cái biết con nai rừng bị bắn trúng, liền nhảy lên, chạy như gió. Người thợ săn 
ra khỏi chỗ ân núp, lột đa con nai núi, nhẹn lửa, và nướng thịt nai ngon ngọt trên đồng 
than cháy không ngọn. Sau khi ăn thịt, uỗng nước xong, với đòn gánh anh ta mang vê 
phần thịt dư thừa còn máu nhỏ giọt đề làm vui lòng mấy đứa trẻ, và đi về nhà. 


Lúc ấy, Bồ-tát được sanh làm một vị thần ở khu rừng ấy. Thấy sự việc đã xảy ra, ngài 
suy nghĩ như sau: "Con nai ngu dại này chết không phải do mẹ, không phải do cha, 
chỉ do lòng dục. Chúng sanh hưởng lạc thú khi dục mới tượng hình, nhưng rồi sẽ gặp 
nạn khô đau, bị chặt tay, bị năm loại khô đau, bị trói, bị đánh. Làm cho những người 
khác khô và chết là điều đáng bị chỉ trích ở trong đời này! Quốc độ nào có nữ nhân 


209 


hoành thành, ra mệnh lệnh, quốc độ ấy bị nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỉ trích! 
Những chúng sanh nảo chịu đê cho nữ nhân chi phôi thật đáng bị chỉ trích". 


Trong khi các vị thần khác nói lời tán thán và cúng dường hương, hoa v.v.. „ Bồ-tát 
tóm thâu ba lời chỉ trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy vang lên âm thanh 
dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ này: 

Đáng nguyền rủa mũi tên 

Bắn người gây thông khổ, 

Đáng nguyên rủa quốc độ 

Do nữ thần lãnh đạo! 

Đáng nguyên rủa chúng sanh 

Chịu thần phục đàn bà! 
Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỉ trích được Bồ-tát tóm thâu, và toàn khu rừng 
vang dậy lời thuyêt pháp khi Bô-tát thuyêt giảng uy lực của đức Phật. 

* 

Bậc Đạo Sư, thuyết pháp thoại này xong, liên giảng về Bốn Sự thật. Cuối bài thuyết 


giảng, vị T)-kheo ái luyễn chứng quả Dự Lưu. Bậc Đạo sư kể hai câu chuyện, kết hợp 
chúng với nhau, và kết luận với sự nhận điện Tiên thân: 


- Thời ấy, con nai rừng là vị Tỷ-kheo luyễn ái, con nai cái là vợ trước của Tỷ-kheo, 
côn vị thân thuyết pháp nêu rõ tội lôi dục tham là Ta vậy. 


-ooOoo- 


14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vàtamiga) 


Câu chuyện này, khỉ ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về Tì rưởng Lão 
Cullapindapatika Tissa. Theo truyễền thống, khi bậc Đạo Sư ở tại Trúc Lâm, gân 
Vương Xá, con trai của một gia đình triệu phú giàu có, tên là Tissakumara, một hôm 
đi đến Trúc Lâm, nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Tissa về nhà, xin phép xuất gia, nhưng 
cha mẹ không bằng lòng. Tissakumara bèn nhịn đói trong bảy ngày như Rathapàla 
(Kinh Trung Bộ số 83) và được cha mẹ chấp thuận xuất gia với bậc Đạo Sư. 


Độ nửa tháng, sau khi truyền giới xuất gia cho Tissakumara, bậc Đạo Sư, từ Trúc 
Lâm đi đến Kỳ Viên. Tại đấy, vị thiện nam này theo người ba hạnh đầu đà, dùng thời 
gian khất thực từng nhà ở Xá-vệ. Với danh xưng Trưởng lão Cullapindapatika, vị ấy 
trở thành sáng chói trong Giáo pháp bậc Đạo sư như mặt trăng giữa bẳu trời. 


210 


Trong khi ấy, tại Vương Xá, nhân một ngày hội lớn được tô chức, cha mẹ của Trưởng 
lão lây đồ trang sức, mà con thường dùng trong khi còn ở nhà, bỏ vào trong một cải 
hộp bạc đặt lên trên ngực, vừa khóc vừa nói như sau: 


- Trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đỗ trang sức này. 
Sa-môn Có-đàm đem đứa con một của chúng ta đi đên thành Xá-vệ. Nay con chúng ta 
ngồi ở đâu? đứng ở đâu? 


Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình ấy, thấy vợ nhà triệu phú khóc, liền hỏi vì sao 
bà khóc. Bà kế lại câu chuyện. Người Kỹ nữ thưa: 


- Thưa bà, con trai bà ưa thích gì? 
- Nó ưa thích thứ này, thứ này! 
- Nếu bà cho con chủ quyên hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con trai bà về. 


Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đề nghị, cho tiền phí tốn, tiễn kỹ nữ đi với tùy tùng 
đông đảo: 


- Hãy đi và dùng sức mạnh của mình đem con ta về. 


Người kỹ nữ ấy ngôi trong xe có màn che đi đến Xá-vệ, tạm trú tại con đường Trưởng 
Lão thường đi khất thực. Nàng được vây quanh với đoàn tùy tùng của mình, và không 
cho Trưởng lão thấy những người tùy tùng cùng đến từ gia đình triệu phú. Khi 
Trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất thực, nàng dùng thìa, dùng bát cúng dường 
đồ ăn, trói buộc Ti rưởng lão với lòng tham vị, lần lượt mời Trưởng lão vào ngôi trong 
nhà và cúng dường đô ăn. 


Khi biết Trưởng lão đã bị mình chỉnh phục, nàng giả đau, năm ở phòng trong. Trưởng 
lão, trong khi đi khát thực từng nhà , đên tại cửa nhà nàng. Người háu cám lây bình 
bát của vị ấy và mời vào ngồi trong nhà. Sau khi ngôi, Trưởng lão hỏi: 

- Nữ cư sĩ ở đâu? 

- Thưa Tôn giá, nữ cư sĩ bị đau, và mong muốn được thấy Tôn giả. 

Bị trôi buộc bởi lòng tham vị ngon, phá hoại giới cắm mình đã chấp nhận, Trưởng lão 
đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó nàng kể lại nguyên do nàng đến đây cám để vị Ấy, 
trỏi buộc vị ấy với lòng tham VỆ khiến vị ấy từ bỏ sự xuất gia, đặt vị ấy vào írong thế 
lực của mình, và đưa vị ấy ngôi trong xe với đoàn tùy tùng đông đáo, đi về Vương Xá. 
Sự việc này được lan truyền rộng rãi. Các Tỷ-kheo ngồi trong Pháp đường nói chuyện 
này: 

- Này chư Hiển giả, một Kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc Trưởng lão Cullapindaptika 


Tissa với lòng tham vị ngon và đã đem Trưởng lão đi! 


Bậc Đạo Sư đi đến Pháp đường ngôi xuống trên bảo tọa được soạn sẵn, và hỏi chuyện 
gì đang được các Tỷ-kheo bàn. Các Tỷ-kheo áy thuật lại chuyện áy. Bậc Đạo Sư nói: 


211 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ Tỷ-kheo này bị trói buộc bởi lòng tham vị, 
đã rơi vào thể lực của nàng, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã rơi vào thể lực của nàng. 


Rôi Thế Tôn kề câu chuyện quá khứ. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadattha trị vì ở Ba-la-nại, có một người giữ vườn tên là 
Sanjaya. Một con nai gió đi đến khu vườn ấy, thấy Sanjaya liền bỏ chạy. Sanjaya 
không làm cho nó sợ hãi, cho nó thoát đi. Con nai ấy tiếp tục đến và thường đi qua lại 
trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các loại hoa quả trong vườn, và hàng 
ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: 


- Này khanh, khanh có thấy sự việc gì lạ ở trong khu vườn không? 

- Tâu Đại Vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi đến, đi qua 
đi lại trong khu vườn. 

- Khanh có bắt nó được không? 

- Nếu được một chút mật ong, con có thê dẫn nó đến ngay trong nội cung. 

Vua bảo cho kẻ ấy mật ong. 

Người giữ vườn lấy mật, đi đến khu vườn tại chỗ con nai gió thường đi, kẻ ấy bôi cỏ 
với mật và ân núp. Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham vị, 
không đi chỗ khác, chỉ đến khu vườn. Người giữ vườn biết được con nai đã tham đắm 
cỏ dính mật, liên dân dân xuât đâu lộ diện. Những ngày đâu thây người giữ vườn, con 


nai ấy liền bỏ chạy, nhưng rồi thấy luôn, nói khởi lòng tin, dần dần đến ăn cỏ đặt trong 
tay người g1ữ vườn. 


Người giữ vườn biết đã lấy được lòng tin của con thú ấy, bèn rải đến đường những 
cảnh lá non dày như tắm thảm cho đến nội cung, quảng bên nách một hũ đựng mật, 
giắt một năm cỏ và thắt lưng, rải cỏ có dính mật trước mặt con nai, và đưa nó đến tận 
nội cung. 


Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thấy người, hoảng hốt, sợ 
phải chêt, cứ chạy qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ lâu đải đi xuông, thây con 
nai hoảng sợ, liên nói: 


- Con nai gió nảy, cả một tuần không đi đến chỗ nó thấy người, trọn đời không đi đến 
chỗ nó sợ hãi, con vật sông nơi rừng rậm ấy bị trói buộc bởi lòng tham vị, nay đã đi 
đến cảnh ngộ như thế này! Thật vậy, không có gì ác độc hơn là lòng tham vị ở đời. 


Rồi với bài kệ, vua thuyết pháp: 
Không gì ác hại hơn 
Truyền thuyết nói là vậy, 
Ở nhà hay với bạn, 


San-g1a-da với vỊ 


212 


Ch¡inh phục con nai g1ỏ 
Chỉ nương tựa núi rừng. 
Sau khi nói vậy, vua liền thả con nai ấy về rừng. 
* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ấy không phải chỉ nay mới trói buộc vị ấy 
với lòng tham vị, và chỉnh phục vị ây, nhưng trong thời quá khứ cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, Tì hề Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau, rồi kết luận 
với sự nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, Sanjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Cullapindapatika, còn 
vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya) 


Khi con ndi Có tẲM HIỒNG..., 


Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Theo 
truyên thuyết, vị Tỷ-kheo khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo. Vì thế, bậc Đạo 
Su hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông khó bảo, không chấp nhận lời khuyến giáo? 
- Thưa thật vậy, Bạch Thế Tôn! 
Thế Tôn nói: 


- Thuở xưa, vì khó bảo ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc Hiển trí nên bị 
bắt trong bây sập, và mạng sống bị diệt vong! 


Nói vậy xong, Thế Tôn kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadattta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con nai, với đàn 
nai vây quanh sông ở trong rừng. Một con nai chị đưa đên một nai con và nói: 


- Này em, đây là cháu của em. Hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của loài nai. 
Bồ-tát nói với con nai cháu: 


- Vào giờ ấy, hãy đến học. 


213 


Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bảy ngày cũng như 
vậy, bỏ qua bảy lời khuyên giáo, nó không đến học sự khôn ngoan của loài nai, và 
cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị bắt trong một cái bẫy. 


Mẹ nó đến hỏi Bồ-tát: 
- Này em, em có dạy cho cháu những khôn ngoan của loài nai không? 
Bồ-tát nói: 


- Đừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyến giáo ấy nữa. Con của chị không học 
những sự khôn ngoan của loài nai. Nay em không còn muôn khuyên giáo nó nữa. 


Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Khi nai có tám móng 
Với sừng chĩa nhiều nhánh, 
Lại có bảy mưu chước 
Để tự cứu lấy mình, 
Ta không dạy nó nữa, 
HõiI Kha-ra-di-ya. 
Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy, và mang thịt về. 
* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng khó bảo như 
vậy. 


Ti huyết pháp. thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự 
hiện diện Tiên thân: 


- Thời áy, con nai cháu là IĐE -kheo khó bảo, con nai chị là Uppalavanna (Liên Hoa 
Sắc), còn con nai khuyến giáo là Ta vậy. 


-ooOoo- 


214 


16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. 
(Tiên thân Tipallatthamiga) 


Nai với ba cứ chứ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại tỉnh xá Badarika ở Kosambi, bậc Đạo Sư đã kể về Tì Tưởng 
lão Rahula (La-hâu-la) ham học các học giới. Một thời, bậc Đạo Sự trú ở điện 
Aggàlava, gân thành Àlavi, nhiều nữ cư sĩ và Tỷ-kheo-ni thường đến tỉnh xá để nghe 
pháp. Thuyết pháp được tô chức ban ngày. Nhưng sau một thời gian, các cư sĩ và các 
Tỷ-kheo-ni không đi nữa, chỉ có Tỷ-kheo và nam cư sĩ. Từ đáy, thuyết pháp được tổ 
chức ban đêm. 


Sau buổi thuyết pháp, các Tỷ s -kheo trưởng lão đi về chỗ ở của mình, còn các íu sĩ trẻ 
năm tại phòng giảng với các nam giới. Khi họ ngủ, một số nằm ngáy khò khò và 
nghiễn răng. Một số chỉ nằm một lát rôi dậy, nhìn thấy sự kiện không thích đáng ấy, 
và báo cáo lên Thế Tôn. Thế Tôn chế ra học giới như sau: 


- T-kheo nào năm ngủ với người chưa thọ Đại giới là phạm tội Pàcittiya (Ba-dật-đề: 
lội phải thú nhận trước Tăng chúng) 


Rôi Ngài đi đến Kosambi. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo nói với Tôn giả La-hâu-la: 


- Hiền giả La-hẳu-la, Thế Tôn đã đặt ra học giới. Hiền giả nay hãy tìm chỗ ở của 
mình. 


Lúc trước, vì kinh trọng Thế Tôn, vì Tôn giả tha thiết học hỏi các học giới, các Tỷ- 
kheo ấy đã tiếp đón La-hẳu-la như vào nhà của mình, đã soạn một chiếc giường nhỏ 
và cho Tôn giả một cái y lam gối. Nhưng hôm áy, các Tỷ-kheo vì sợ vi phạm học giới, 
nên không cho La-hâu-la chỗ ở. 


Hiển giả La-hâu-la không đi đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không đi đến 
Xá-lợi-phất là vị Tướng quân Chánh pháp và là giáo thọ sư của mình, cũng không đi 
đến Đại-mục-kiễn-liên là bậc sư trưởng của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Thế 
Tôn, như thể đi vào cung điện Phạm thiên và trú ở đấy. 


Trong phòng vệ sinh của đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng, nên làm bằng đất thơm. 
Hoa và vòng hoa kết thành vòng dọc theo những bức tường. Suốt đêm có cây đèn thắp 
sáng. Hiển giả La-hâu-la không vì cảnh sang trọng này mà trú ở đấy, chỉ vì các Tỷ- 
kheo bảo tìm lấy chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, vì muốn học tập nên trú chỗ 
ấy. 

Thỉnh thoảng, các Tỷ-kheo thầy Tôn giả từ xa đi đến, vì mục đích thử thách, thường 
quăng bên ngoài cái cán chối hay một ít rác, chờ khi La-hâu-la đi đến, liền hỏi: 


- Hiền giả, ai quăng đồ rác này? 


Khi được nghe: Chính La-hằu-la đi qua đường này, La-hâu-la không nói: - Thưa Tôn 
giả, tôi không biết việc này. 


215 


Trái lại, La-hâu-la thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỗi, và sau khi được tha lỗi 
mới đi. VÌ mong muôn học tập như vậy, nên La-hấu-la mới trú tại chỗ áy. 


Rồi trước khi rạng đông, bậc Đạo Sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đằng hằng. 
Tôn giả đăng hãng lại. 


- Ai ãó? 

- Con là La-hẫu-la. 

Rôi Tôn giả đi ra đảnh lễ 

- Này La-hâu-la, sao con nằm ở đây? 


- Vì không có chỗ ở, bạch Tï hề Tôn, trước đây các Tỷ-kheo cho con ở chung, nay vì sợ 
phạm tội, không cho con chỗ ở. Nghĩ răng, đây là một chỗ không va chạm một ai, nên 
con năm ở đây! 


Thế Tôn xúc động mạnh vì Chánh pháp, suy nghĩ: "Với La-hâu-la, các Tỷ-kheo còn 
vất bỏ như vậy, thì đối với các lớp chúng trẻ mới xuất gia, có gì họ không làm được”. 


Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho họp các Tỷ-kheo và hỏi Tướng quân Chánh pháp: 
- Này Xá-lợi-phất, ông có biết nay La-hâu-la trú tại chỗ nào không? 
- Bạch Thế Tôn, con không biết. 


- Này Xá-lợi -phát, La-hâu-la đang ở trong nhà vệ sinh! Này Xá-lợi "phát, nếu các ông 
vứt bỏ La-hẳu-la như vậy, thì đối với các lớp trẻ mới xuất gia, có gỉ các ông không 
làm được? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong Giáo pháp này sẽ không ở lại. 
Bắt đầu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa thọ Đại giới ở chung một hay 
hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho họ ở ngoài, sau khi biết chỗ ở của họ. 


Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bấy giờ, các Tỷ- 
kheo ngồi trong pháp đường tán thản đức hạnh của La-háu-Ìa: 


- Thưa các Hiển giả, hãy xem La-hẳu-la tha thiết học tập như thế nào. Khi được hỏi 
chỗ ở của mình, La-hâu-la không nói: Ta là con đức Thê Tôn. La-hâu-Ìa không chông 
đổi một Tỷ-kheo nào, nhưng đã đến ở phòng vệ sinh! 


Khi các Tỷ-kheo đang nói như vậy, bậc Đạo Sư đến tại pháp đường, ngôi xuống bảo 
toạ có trang hoàng và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi ở đây đang nói chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La-hâu-la, không nói 
chuyện gì khác. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Không phải chỉ nay La-hằu-la mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm bàng 
sanh, cũng đã tha thiết học tập rồi. 


216 


Và Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. 


Thuở xưa, một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị vì tại Vương Xá. Lúc â ấy Bồ Tát sanh làm 
một con nai, với đàn nai vây quanh sống ở trong rừng. Con nai chị đem con mình đến 
Và nÓI: 


- Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai. 

- Tốt lắm. 

Bồ-tát đáp lại và nói: 

- Này cháu thân, hãy đi, và vào giờ ấy, hãy đến học. 

Con nai cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn ngoan của loài 
nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bẫy sập và thốt tiếng kêu 


của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy, về báo cho nai mẹ biết con bị mắc bẫy. Nó đi đến 
nai em và hỏi: 
- Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? 
Bồ-tát nói: 
- Đừng sợ những điềm đữ đến với cháu. Nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài 
nai. Nay sẽ đên lượt chị cười rôi đó! 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Nai với ba cử chỉ, 

Với nhiều sự khôn ngoan, 

Biết dùng chân tám móng, 

Biết nửa đêm uống nước; 

Chỉ với một lỗ tai, 

Thở theo nhịp độ đất; 

Với sáu sự khôn ngoan, 

Cháu tôi thắng người thù. 
Như vậy, Bồ-tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài nai, và an ủi 
nai chị. Còn nai con bị bắt trong bẫy sập, không vùng vây, năm duỗi chân hết sức 
thoải mái theo một bên hông, móng chân cảo đất tại chỗ gân chân, hất lên bụi và cỏ, đi 
tiểu và đại tiện, đầu gục xuông, le lưỡi, làm thân đẫm ướt mồ hôi, rồi nó nín thở khiến 
bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thở với một lỗ mũi ở dưới, nín thở vói lỗ mũi ở trên, 
khiên toàn thân cứng đờ như con vật đã chêt. Vì thê cho nên các loài ruôi xanh đên bu 
quanh nó. Chỗ này, chỗ kia, các con quạ đã đậu xuông. Người thợ săn đi đên, lây tay 


vỗ bụng nó, suy nghĩ: "Con này bị bắt hồi sáng, nay đã bắt đầu thôi rồi", kẻ ấy cởi dây 
trói cho naI, và nói: 


217 


- Nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về. 


Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cảnh cây và lá. Con nai con liền trỗi 
dậy, đứng lên bôn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cô, và như đám mây bị gió lớn tan, 
nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. 


Bậc Đạo Sư nói: 
- La-hâu-la không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, Ngài kết luận với sự 
nhận diện Tiên thân như sau: 


- Khi ấy, con nai cháu là La-hâu-Ìa, con nai mẹ là Upplavamnà và con nai cậu là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


17. CHUYỆN GIÓ THỎI (Tiền thân Màluta) 


Nêu là tôi hay sảng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. 
Truyên thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một trưởng lão 
tên Tối, và một trưởng lão tên là Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng: 


- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
Súng nói: 

- Trong thời tối trăng. 

Một hôm, Sáng hỏi Tối: 

- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
Tối nói: 

- Trong thời sáng trăng. 


Cả hai không thê tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài rôi 
hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh? 


Bậc Đạo Sư, lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói: 


218 


- Này các TỦ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiều đời 
sống chát chứa, nên các ông nhận định không rõ ràng nữa. 
Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
* 

Một thời dưới chân núi, một con sư tử và một con hồ làm bạn với nhau, cùng ở trong 
một cải hang. Lúc bây giờ, Bô-tát xuât gia làm một ân sĩ, cũng ở dưới chân núi ây. 
Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật ây vê vân đê lạnh. Con cọp nói 
trời lạnh trong thời mặt trăng tôi. Con suu tử lại nói trời lạnh trong thời mặt trăng 
sáng. Chúng không thê tự giải quyêt sự phân vân, bèn đên hỏi Bô-tát. Ngài nói lên bài 
kệ: 

Nếu là tôi hay sáng 

Khi nào có gió thôi, 

Có gió thôi, trời lạnh 

Cả hai, không ai thua. 


Như vậy, Bồ-tát giải hòa đôi bạn. 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, thuở trước, Ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này. 

Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng Bón Sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai vị 
Trưởng lão chứng quả Dự lưu. Sau khi kêt hợp hai chuyện, bậc Đạo Sư kết luận với 


sự nhận diện Tiên thân: 


- Lúc ấy, con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khổ hạnh đã trả lời câu 
hỏi. 


-ooOoo- 


219 


18. CHUYỆN ĐỎ ĂN CÚNG NGƯỜI CHÉT 
(Tiên thân Matakabhatta) 


Nếu chúng sanh biết được..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về đô ăn cúng người chết. Tì rong 
thời ấy, nhiêu người giết hại nhiêu dê cừu... đê cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh 
chung. Các Tỷ-kheo tháy họ làm như vậy, hỏi bậc Đạo Sư: 

- Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để cúng đô ăn 
cho người chết, Bạch Thê Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không? 

Thế Tôn nói: 


- Cứng đô ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có 
lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiên trí ngôi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy 
hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề bỏ hành động ấy. 
Nhưng nay, bị sanh hữu tích lñy, nên hành động ấy lại khởi lên. 


Nói vậy xong, Thế Tôn kế câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba-la-nại, một Bả-la-môn thông hiểu ba 


tập Vệ-đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người 
chêt, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử. 


- Này các con thân, hãy dân con dê này đên sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cô nó, 
cho nó ăn lúa độ nửa đâu, chải chuôt cho nó rôi đem nó lại đây. 


Các đệ tử vâng lời, dắt đê đến sông, tắm cho nó, chải chuốt cho nó, rồi để nó đứng 
trên bờ sông. Con đê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: "Hôm 
nay, ta sẽ được thoát đau khổ", vì vậy nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập 
bể cái ghè, lại nghĩ: "Bà-la-môn này, khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khô của ta thuở 
trước", nó khởi lòng thương hại người Ba-la-môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ây 
hỏi nó: 


- Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì bạn cười, vì nhân gì bạn 
khóc? 


- Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông! 
Họ đem con đê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện, hỏi con đê: 
- Này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? 


Con đê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình, và nói với Bà-la- 
môn: 


220 


- Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ông, ta là một Bà-la-môn học giỏi các chú 
thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết một con đê để cúng dường. Vì 
giết chỉ một con đê, ta bị chém đầu trong bốn trăm chín mươi chín lần sống chết. Nay 
là lần thứ năm trăm sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ 
ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thây sung sướng, do nhân duyên này ta cười. Còn ta khóc, vì ta 
nghĩ rằng chỉ vì giết một con đê, ta phải chịu khô hình chặt đầu đến năm trăm lần. 
Hôm nay ta sẽ thoát cái khô ấy. Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khô 
hình chặt đầu trải năm trăm đời sông. Vì thương xót ông, nên ta khóc. 


- Này đê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 


- Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng 
không thê thoát chêt! 


- Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 


- Này Bà-la-môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và mạnh bạo thay là nghiệp ác ta 
làm! 


VỊ Bà-la-môn thả con đê ra, nói với các đệ tử: 


Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con đê vừa được thả, vươn cô 
lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá ấy, và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên 
lưng tảng đá ấy, một mảng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt 
đầu. Nhiều người qui tụ lại xem. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, Bồ-tát 
ngồi kiết-già trên "hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn, và suy nghĩ: "Những 
chúng sanh này, nếu biết được kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa!" Rồi 
với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ: 


Nếu chúng sanh biết được 
Sự này sanh đau khổ, 
Hữu tình sẽ không còn 
Giết hại hữu tình nữa, 

Vì ai giết hữu tình, 

Sẽ phải sầu, phải khô. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và nhiều người 
nghe bài thuyết. pháp ấy, biết sợ hãi đia ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bồ-tát thuyết pháp 
xong, an trú quân chúng vào Ngũ giới, rôi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quân 
chúng, an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, sau khi làm các phước đức như bồ thí v.v... 
được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư Thiên. 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận 
diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, Ta là vị thần cây. 


-ooOoo- 


221 


19. CHUYỆN LẺ CÚNG DO CÓ LỢI 
(Tiên thân Ayàcitabhatta) 


Nêu muôn thoát hiện tại..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về lễ cúng dường do cầu nguyện 
các thân linh. Lúc bấy giò, theo truyỄn thuyết, quân chúng trong khi đi buôn, thường 
hay giết các loài “hữu tình, để làm lễ cúng dường cho các thân với lời cẫu nguyện: 

"Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiễn lời, chúng tôi sẽ làm lễ cúng đường cho 
các ngài!". Cầu nguyện như vậy rồi họ ra ấi. Khi trở về được an toàn, có được tiễn 
lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực các vị thân, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm 
lễ cúng dường để giải toả lời cầu nguyện của mình. 


Thấy vậy, các Tỷ-kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn kế câu 
chuyện quá khứ. 


-ooOoo- 


Thuở xưa, tại nước Kàsi, một vị gia chủ tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm đồ ă ăn cúng 
dường cho thần cây bàng mọc gân công làng. Khi đi về được an toàn, vị Ấy giết nhiều 
loài hữu tình, và đến gốc cây đề xin giải toả lời hứa. Nhưng vị thần cây đứng giữa hai 
cảnh cây nói lên bài kệ này: 


Nếu muốn thoát hiện tại, 
Hãy nghĩ thoát đời sau, 
Thoát hiện tại như vậy, 
Là trói buộc thật chặt, 
Bậc trí không thoát vậy, 
Thoát vậy, buộc kẻ ngu. 


Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sinh, sống theo chánh pháp, sau khi mạng chung 
được sanh lên Thiên giới làm tràn đây thành phô chư Thiên. 


* 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên 
thân: 


- Lúc bấy giò, Ta là vị Thân cây. 


-ooOoo- 


222 


20. CHUYỆN HÒ NALAKAPẢNA 
(Tiên thân Nalakapàna) 


Thấy dấu chân đi xuỐng..., 


Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàng, sống ở rừng Kelaka, gân hỗ 
Nalakapàna, bậc Đạo Sư kế câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờ các TỶ-kheo, 
sau khi tắm tại hô Nalakapàna, bảo các Sa-di đi lấy những cọng lau để làm ống kim, 
họ thấy các cọng lau đều trồng rỗng hoàn toàn, liền đến hỏi Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con cho lấy các cọng lau để làm ống kim. Nhưng từ gốc cho 
đên ngọn, các cọng lau áy đều trồng rồng hoàn toàn. Vì sao lại như vậy? 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, đây là do đại nguyện xưa của Ta vậy. 
Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


x 


Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hồ trong khu rừng rậm. Trong hồ ấy, có 
một con quỷ La-sát ăn thịt những ai xuống nước. Lúc bây giờ, Bồ-tát sanh làm khi 
chúa, to lớn như một con nai mảu đỏ, được vây quanh với độ tắm mươi ngàn con khi, 
Bồ-tát che chở đàn khi sông ở trong rừng. Bồ-tát thường khuyên đàn khi: 


- Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết, tại đấy các 
loài phi nhân đang sông. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn và uông 
nước trước kia chưa uông, hãy hỏi ta đã. 


Đàn khi vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến, sau nhiều ngày, 
chúng tìm nước uống, và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không uống nước, cứ ngồi 
chờ Bồ-tát. Ngài đến và nói: 


- Các con thân, sao các con không uông nước? 
- Chúng con chờ ngài đên. 
- Tốt lắm, các con thân! 


Bồ-tát đi vòng hồ thấy có dấu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ:" Không gì 
nghi ngờ nữa, hồ này có phi nhân ân trú". Bô-tát nói với đàn khỉ: 


- Này các con thân, việc các con làm tốt lắm, vì đã không uống nước. Hồ này có phi 
nhân ân trú. 


Con quỷ La-sát dưới nước biết được chúng không uống nước, liền hiện ra hình thù 
ghê rợn với bụng xanh, mặt trắng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi lên và nói: 


- Sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước! 


223 


Bồ-tát hỏi: 

- Có phải ngươi là La-sát sanh ra ở trong nước không? 
- Phải. 

- Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? 


- Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên, ở tại đây, ta không tha một ai! Ta 
sẽ ăn tât cả các ngươi. 


- Chúng ta sẽ không đề ngươi ăn chúng ta. 
- Nhưng hãy uống nước đi. 


- Được, chúng ta sẽ uống nước. Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lực của 
ngươi. 

- Làm sao các ngươi uông nước được? 

- Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi xuông nước, 
tám mươi ngàn chúng ta mỗi ngày lấy một cành lau, như uống nước ngang qua một 


cành sen xanh, chúng ta sẽ uống nước hồ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không thể ăn 
thịt chúng ta được! 


Biết được ý nghĩa này, bậc Đạo Sư đọc câu kệ: 
Thấy dâu chân đi xuống, 
Không thấy dấu chân lên, 
Uống nước với cọng lau, 
Ngươi không giết ta được! 


Nói vậy xong, Bồ-tát cho đem lại một cọng lau, hồi tưởng lại những hạnh Ba-la-mật, 
phát lời chân ngôn, lấy miệng thôi cọng lau. Cọng lau trở thành trồng rồng hoàn toàn, 
không một khúc mắt nảo còn lại ở trong. Với cách thức này, Bồ-tát cho đem lại ống 
lau khác, rồi ống lau khác và thổi. Nhưng nếu làm vậy, Bồ-tát không thê thoải hết 
được. Do đó, Bồ-tát không làm như vậy nữa. Rồi Bồ-tát đi vòng quanh hồ và ra lệnh: 


- Tất cả cọng lau đều trống rỗng hết! 


Do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ-tát, mệnh lệnh ấy được thành tựu. Từ đấy trở đi, 
tât cả cọng lau ở xung quanh hồ trở thành trông rồng. 


Trong kiếp này, có bón thần thông tôn tại suốt kiếp. Thế nào là bốn? 
1. Tướng con thỏ trong mặt trăng, sẽ tồn tại trong suốt kiếp này (Tiền thân số 316). 


2. Địa điểm mà lửa được dập tắt, như đã được kế ở Tiền thân Vattaka (số 35), địa 
điêm ây sẽ không bị lửa chạm đến trong suôt kiệp này. 


224 


3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Ghatikara không bao giờ mưa rơi 
xuông trong suôt kiếp này (Kinh Trung Bộ sô 8l). 


4. Các cây lau mọc xung quanh hồ này sẽ hoàn toàn trồng rỗng trong suốt kiếp này. 
Đây là bón thần thông sẽ tồn tại trong suốt kiếp này. 


Bồ- tát ra lệnh như vậy, và lấy một cọng lau rồi ngồi xuống. Tám vạn con khi ấy, mỗi 
con cầm lấy một cọng lau, đều ngồi xuống vòng quanh. hồ. Và trong khi Bồ-tát hút 
nước vào qua ống lau, tất cả chúng đều ngồi trên bờ uống nước. Chúng uống nước 
như vậy, và con quỷ La-sát dưới nước không bắt được một ai nên không hoan hỷ, bỏ 
đi về trú xứ của nó. Còn Bồ-tát với tuỳ tùng vây quanh, trở về sông ở trong rừng. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, những cây lau này hoàn toàn trồng rỗng chính do lời phát nguyện 
Xưa của 1a. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và kết luận với sự 
nhận diện tiên thân: 


- Thời ấy con quỷ La-sát nước là Đề-bà-đạt-a, tám vạn con khỉ là hội chúng của đức 
Phật, còn khỉ chúa khéo dùng phương tiện là Ta vậy. 


-ooOoo- 


225 


PHẨM KURUNGA 


21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG 
(Tiên thân Kurunga) 


Con nai biêt rõ được..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc lâm, được bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-ấa. Một thời, 
tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ trích Đê-bà-đạt-đa: 


- Thưa các Hiển giả, với mục đích sát hại Nhự Lai, Đề-bà-đạt-đa đã mướn những 
người băn cung, xô táng đá xuông, thả rông con voi Danapalaka (Tài Hộ) dùng mọi 
cách thức đề giết hại Thể Tôn. 


Rồi bậc Đạo Sư đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sản và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hãy ngôi đây nói câu chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, Chúng con ngôi ở đây nói chuyện về những điều thất đức mà Đê-bà- 
đạt-äa đã làm đề sát hại Thê Tôn! 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại Ta. Xưa kia, 
Đê-hà cũng đã làm như vậy, nhưng không thê sát hại Ta được. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con nai 
sơn dương, ăn trái cây, và sống trong rừng. Một thời, Bồ-tát ăn các trái Sepanni từ 
những cây Sepanmi sai quả. Có người thợ săn ở làng, một hôm tìm thấy những dấu 
chân nai dưới gôc cây sai quả Ấy, liền dựng một cái dàn trên cây, ngôi ở đấy, phóng 
cây giáo xuống các con nai đi đên ăn trái cây. Kẻ ấy sống với nghề săn và bán thịt nai 
như vậy. 


Một hôm, thấy dấu chân Bồ-tát dưới một gốc cây, kẻ ấy ăn thật sớm, cầm cây giáo, 
vào khu rừng, leo lên cây và ngồi trên dàn. Bồ-tát, vào buồi sáng, từ chỗ ẩn nấp trong 
rừng đi ra, với ý định ăn trái cây Sepanni. Bồ-tát không vội đến gốc cây, mà đi vòng 
quanh đứng vòng ngoài suy nghĩ: "Có khi những thợ săn đặt dàn, dựng dàn trên cây. 
Có thê có nguy hiểm như vậy ở đây". 


Người thợ săn biết Bồ-tát không đi đến, vẫn ngồi trên dàn quăng những trái sepanni 
xuống, rơi trước mặt Bô-tát. Ngài suy nghĩ: "Những trái cây này rơi trước mặt ta, có 
thê có người thợ săn ở trên". Bồ-tát quan sát chung quanh, thấy người thợ săn, làm vẻ 
như không thấy, nói to: 


226 


- Này bạn cây quý hoá ơi, trước kia, bạn làm những trái cây rơi thắng xuống, như dây 
leo lòng thòng xuông, nhưng nay bạn từ bỏ đặc tánh cây. Vì bạn từ bỏ đặc tánh cây, ta 
sẽ đi đên gôc cây khác đê tìm đô ăn cho ta vậy. Nói xong, Bô-tát đọc bài kệ: 


Con nai biết rõ được 

Trái cây ngươi làm rơi, 

Ta đi đến cây khác, 

Ta không thích trải ngươi. 
Người thợ săn ngồi trên dàn, quăng cây giáo xuống và nói: 
- Hãy đi đi! Nay ta đã bắt hụt ngươi rồi! 
Bồ-tát nhảy vòng tròn, đứng lại và nói: 


- Này người kia, chú tuy giết hụt ta, nhưng chú không bắt hụt kết quả hành động chú 
làm, tức là tắm địa ngục lớn, mười sáu địa ngục phụ vả năm hình thức trói buộc và 
hành tội... 


Nói vậy xong, Bồ-tát liền chạy xa đề tìm đồ ăn. Còn người thợ săn leo xuống, đi đến 
chỗ kẻ ây muôn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, 
Đề-hà cũng làm nhự vậy, nhưng không có thể làm được. 


Ti huyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sự kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện tiền 
thân. 


- Lúc bấy giờ, người thợ săn dựng cái dàn là Đê-bà-đạt-đa, còn con nai sơn dương là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


227 


22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura) 


Những con chó lớn lên..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, TÌ hé Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu 
chuyện sẽ được trình bày trong Chương mười hai, Tiên thân Bhaddasàla (số 465). Đề 
xác chứng lời dạy này, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát do duyên hành động 
lợi ích cho bà con như vậy, được sanh làm con chó đâu đản rât thông minh, sông trong 
một nghĩa địa lớn với đàn chó hàng trăm con vây quanh. 


Một hôm, vua ngự lên xe được trang hoàng đẹp đề, được kéo bởi những con ngựa 
Sindh giống quý, đi đến khu vườn, trọn ngây ` vui chơi tại đây, và khi mặt trời lặn, vua 
mới trở về thành. Yên cương của xe vẫn mắc vào xe, và quân hầu để xe trong sân 
hoảng cung trọn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên cương bị ướt. Các con chó nhà vua 
thuộc nòi giống tốt, từ trên lầu đi xuống, nhai ăn da và dây cương chiếc xe ấy. Hôm 
sau, họ báo cáo với vua: 


- Thưa Thiên tử, từ những miệng công chui vào, các con chó đã nhai ăn da và dây 
cương chiêc xe. 


Vua nồi giận, ra lệnh giết tất cả chó mà họ thấy được. Từ đấy trở đi, khởi lên tai nạn 
lớn cho loài chó. Chúng chạy trôn vào nghĩa địa và đên bên cạnh Bô-tát. Bô-tát hỏi: 


- Các con tụ họp đông ở đây vì duyên cớ gì? 
Chúng đáp: 


- Trong nội thành, da và dây cương của chiếc xe vua bị chó nhai ăn. Vua tức giận ra 
lệnh tàn sát chúng con. Nhiêu anh em con bị giêt hại. Cuộc khủng bô lớn đã khởi lên. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Tại một chỗ được bảo vệ như vậy, các con chó ở ngoài không có cơ 
hội đê vào. Đây là việc làm của đàn chó giông tôt trong nội cung. Nay những con có 
tội không gặp việc gì, còn những con vô tội lại bị giệt. Ta hãy cho vua thây những con 
chó có tội kia và cứu mạng sông cho bà con vô tội của ta. 

Bồ-tát an ủi: 

- Các con chớ sợ, Ta sẽ làm cho các con hết sợ hãi. Hãy chờ ở đây cho đến khi Ta yết 
kiên nhà vua. 


Rồi ngài hướng tâm đến các Ba-la-mật, đặt hạnh từ bi lên hàng đầu, ngài nguyện: 
"Không một ai dám quăng đá hay gậy đề hại ta". Rôi Bô-tát một mình đi vào thành. 


Sau khi ra lệnh sát hại các con chó, vua ngồi một mình trong pháp đình. Bồ-tát đi đến 
đây, nhảy thăng đến dưới chỗ ngồi của vua. Các người hầu cận của vua cô gắng hết 


228 


sức đuôi ra, nhưng vua ngăn lại. Bồ-tát nghỉ một lát, từ dưới ghế đi ra, đảnh lễ vua rồi 
hỏi: 


- Có phải Đại vương sai giết hại các loài chó? 

- Phải, chính ta. 

- Lỗi của chúng là gì, thưa bậc nhơn chủ? 

- Chúng nhai ăn đồ da phụ tùng và dây cương ở xe của ta! 
- Ngài có biết những con nào đã ăn đồ da không? 

- Ta không biết. 


- Không biết những con chó nào đã ăn đồ da, lại ra lệnh giết, như vậy không phải lẽ, 
thưa Đại Vương. 


- Vì các con chó đã ăn đồ da ở xe ta, nên ta ra lệnh tàn sát tất cả con chó thấy được. 
- Các người của ngài giết tất cả chó hay có tha chết một số chó? 
- Những con chó nòi giống tốt trong cung của ta được khỏi chết! 


- Tâu Đại vương, vừa rồi ngài nói ra lệnh giết tất cả con chó mà họ thấy được vì chúng 
đã ăn đồ da ở xe của ngài. Nhưng nay ngài lại nói những con chó giông tốt trong cung 
của ngài được khỏi chết! Sự việc là vậy, ngài đã thực hành theo bốn sở hành vô lý: 
thiên vị, ghét bỏ, ngu sĩ và sợ hãi. Hành động vô lý như vậy là không chính đáng, 
không phải là phép vua. Vì vua, trong khi xử kiện, cân phải giống như cán cân. Nay 
các con chó nòi giống tốt được khỏi chết, còn các con chó yêu đuôi lại bị giết. Sự VIỆC 
như vậy, thì đây không phải sự giết hại không thiên vị tất cả loài chó mà chỉ là sự giết 
hại các loài chó yếu đuôi thôi! 


Nói xong, bậc Đại Sĩ, với âm thanh dịu ngọt bảo vua: 
- Tân Đại vương, sở hành của ngài không phải là công lý. 
Rồi thuyết pháp cho vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Những con chó lớn lên 
Trong cung điện nhà vua, 
Thuộc loài nòi giống tốt, 
Có dung sắc, sức mạnh, 
Chúng khỏi bị giết hại. 
Chỉ chúng tôi bị giết. 
Đây không giết tất cả; 
Chỉ giết kẻ yếu hèn. 


Nghe Bồ-tát nói, vua bèn hỏi: 


- Này chó hiễn trí, ngươi có biết ai đã ăn đa ở xe ta không? 


229 


- Vâng, tôi có biết 

- AI đã ăn? 

- Chính những con chó nòi giống tốt trong cung của ngài! 
- Làm thế nào biết được chúng đã ăn? 

- Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn. 

- Này chó hiền trí, hãy nói rõ đi. 


- Hãy cho gọi các con chó nòi giống tốt trong cung của ngài, cho đem một ít nước sữa 
và cỏ dabba đên đây. 


Vua làm theo lời yêu cầu. Rồi bậc Đại Sĩ nói: 

- Hãy cho nghiên nát cỏ này trong nước sữa và cho những con chó ấy uống. 
Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó liền nôn ra những miếng da. 
- Ôi! Thật giống như đức Phật toàn tri xử kiện! 


Vua reo mừng, liền tỏ lòng tôn kính Bồ-tát bằng cách dâng cúng cái lọng trắng. 
Nhưng Bô-tát thuyêt pháp cho vua với mười câu kệ về pháp hành trong Tiên thân 
Tesakuna (sô 521), mở đầu với câu: 


- Hãy hành Chánh pháp! Thưa bậc Đại vương thuộc dòng Sát-đề-ly, từ nay trở đi, Đại 
vương chớ phóng dật! 


Sau khi khuyên nhà vua giữ Năm giới, Bồ-tát trả lại vua cái lọng trắng. 


Nghe lời bậc Đại Sĩ thuyết pháp, vua tha chết cho mọi loài chúng sanh, rồi ra lệnh 
cung cấp cho tất cả loài chó, bắt đầu từ Bồ-tát, cơm ăn thường xuyên giống như thức 
ăn của vua. Tuân theo lời Bồ-tát khuyến giáo cho đến trọn đời, vua làm các phước đức 
như bố thí v.v... vì vậy sau khi mạng chung, vua sanh lên cõi trời. Lời "Khuyến giáo 
của con Chó" tồn tại đến mười ngàn năm. Còn Bồ-tát sống đến hết thọ mạng, rồi đi 
theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho bà con, 
trong quá khứ cũng đã làm như vậy. 


Thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc Đạo Sư kết 
luận với sự nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, nhà vua là Ànanda, hội chúng của đức Phật là bây chó hiển lành, còn con 
chó hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


230 


23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG 
(Tiên thân Bhojanìya) 


Nay tuy nằm một bên..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một T}-kheo từ bỏ tỉnh tấn. Thời 
áy, bậc Đạo Sư gọi Tỷ-kheo áy và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiển trí, trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn 
kiên trì tỉnh tân, dâu có bị thương vấn không thôi thát. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ: 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở thành Bà-la-nại, Bồ-tát được sanh làm 
con ngựa Sindh nòi giống tốt, con ngựa báu của vua, được trang sức lộng lẫy. Nó ăn 
cơm nấu với gạo cũ ba năm, đầy đủ hương vị đặc biệt, đựng trong một cái đĩa bằng 
vàng, trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Chuông ngựa được dựng trên đất ướp thơm với bốn loại hương. Xung quanh chuồng 
có treo những màn đỏ, trên trân treo cái tán băng vải, được trang hoàng với các vì sao 
băng vàng. Trên tường thả xuông những chuỗi hoa thơm, vòng hoa và một ngọn đèn 
dâu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vị vua nào không thèm muôn vương quôc Ba- 
la-nạI. 

Một thời, bảy vị vua bao vây thành Ba-la-nạl, gửi tối hậu thư cho vua Ba-la-nai, nói: 

- Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hãy là giao chiến. 

Vua mời các đại thần họp, báo tin ấy Và hỏi: 


- Này các khanh, nay phải làm gì? 


- Tâu Thiên tử, ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị cưỡi ngựa, đi 
giao chiên trước. Nêu vị ây thât bại, chúng ta sẽ tính sau. 


Rôi vua cho mời vị ây đên và hỏi: 
- Khanh có thê giao chiên với bảy vị vua không? 


- Thưa Thiên tử, nếu thần được con ngựa Sindh nòi giống tốt, kế gì bảy vị vua, thần có 
thê giao chiên với các vua ở toàn cõi Diêm-phù-đê (An Độ). 


- Này khanh, con ngựa Sindh giống tốt, hay con nào khác, tùy ý khanh muốn, hãy lẫy 
con ngựa ây và đi giao chiên. 


- Lành thay, thưa Thiên tử! 
Vị ấy đảnh lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa Sindh tốt giống, khéo 


mặc áo giáp cho nó, tự mình vũ trang toàn diện, đeo gươm, rồi leo lên lưng ngựa 


231 


Sindh, đi ra khỏi thành và nhanh như chớp, đánh tan đội quân thứ nhất, bắt sông một 
vua, cho dân vua ây về giam ở đội quân trong thành. Rôi vị ây đi nữa, đánh tan đội 
quân thứ hai, cũng vậy, đội quân thứ ba, thứ tư, thứ năm và bắt sông được năm ông 
vua. 


Nhưng khi vị ấy đánh tan đội quân thứ sáu, và bắt vua thứ sáu, thì con ngựa Sindh 
giống tốt bị thương, chảy máu và cảm thấy đau đớn rất nhiều. Biết con ngựa đã bị 
thương, người ky mã cho nó năm xuống trước cửa cung vua, cởi áo giáp cho nó, và sai 
lính nai nịt một con ngựa khác. 


Bồ-tát năm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người ky mã, tự nghĩ: "Người ky 
mã đang nai nịt một con ngựa khác, sẽ không thể nào đánh tan đội quân thứ bảy, 
không thê nào bắt được ông vua thứ bảy. Như vậy nó làm tiêu tan công lao ta đã làm, 
còn người ky mã không ai sánh kịp này sẽ bị giết, và nhà vua sẽ rơi vào tay quân thù! 
Ngoài ta ra, không một con ngựa nào khác đánh tan được đội quân thứ bảy, và có thê 
bắt được vị vua thứ bảy!" 


Đang năm như vậy, Bồ-tát gọi người ky mã và nói: 


- Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thê đánh tan đội quân thứ bảy, 
bắt được ông vua thứ bảy. Tôi sẽ không đê ai hủy hoại thành quả tôi đã làm. Hãy đỡ 
tôi dậy và nai nỊt cho tôi! 
Sau khi nói vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Nay tuy nằm một bên, 

Bị bắn bởi mũi tên, 

Con ngựa nòi giống tốt, 

Thắng hơn con ngựa khác 

Hỡi này người ky mã 

Hãy nai nỊt cho tôi 
Người ky mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nịt áo giáp cho nó, rồi 
nhảy lên lưng ngựa ra trận đánh tan đội quân thứ bảy, bát sông ông vua thứ bảy và dân 
vị ây về đội quân của vua mình. Người ky mã dắt Bô-tát đên cửa thành và vua đi ra đê 
xem Bô-tát. Bậc Đại Sĩ nói với vua: 
- Tâu Đại Vương, chớ giết bảy ông vua ấy. Hãy bắt họ thể sẽ trung thành với ngài rồi 
thả họ ra. Hãy cho người ky mã thọ hưởng danh vọng xứng đáng với công lao. Thật 
không phải đạo nêu đê một chiên sĩ đã bắt được bảy vị phải chịu thiệt thòi! Đại vương 
hãy bô thí, hãy giữ giới, hãy trị vì quôc độ với Chánh pháp công băng. 
Khi Bồ-tát khuyến giáo vua như vậy xong, người ta cởi áo giáp cho Bồ-tát. Nhưng kh 
được cởi tung mảnh giáp, Bô-tát mệnh chung. Vua lo việc hoả táng con ngựa rât trọng 
thê, cho người ky mã hưởng danh vọng lớn, và đòi bảy ông vua kia phải tự mình thê 


không còn phản bội gây chiến nữa, rồi đưa họ về nhà của họ. Vua trị vì quốc độ với 
chánh pháp và công lý, sau khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 


232 


Bậc đạo sư nói: 


- Này các Tý-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó 
khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Còn ông được sống 
trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thôi thất tinh tấn? 


Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo 
thôi thât tỉnh tân chứng quả A-la-hán. Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo Sư kêt hợp 
hai câu chuyện với nhau, vả kêt luận với sự nhận diện Tiên Thân: 


- Thời Ấy, vua là Ànanda, người cưỡi ngựa là Xá-lợi-phất, vả con ngựa Sindh nòi 
giông tôt là Ta vậy. 


-ooOoo- 


24. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TÓT 
(Tiên thân Ajanna) 


Dâu thời nào, chô nào... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kế về một Tì ÿ-kheo thôi thất tỉnh tấn. 
Bậc Đạo Sư gọi Tỷ-kheo áy và nói: 


- Này Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiển trí trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn kiên 
trì tỉnh tân, dâu có bị thương, vân không thôi thái. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nạai, có bảy vị vua bao vây thành. 
Một chiến sĩ cưỡi xe, thắng hai con ngựa Sindh anh em vào xe, đi ra khỏi thành, đánh 
tan sáu đội quân và bắt sông sáu ông vua. Trong giờ phút â ấy, con ngựa anh bị thương. 
Người cưỡi xe, đánh xe đến cửa thành của vua mình, mở con ngựa anh ra khỏi xe, cởi 
áo giáp của nó, đặt con ngựa nằm một bên hông, và bắt đầu cho nai nịt một con ngựa 
khác. Bồ-tát thấy vậy, suy nghĩ như đã suy nghĩ trong câu chuyện trước, rồi cho gọi 
người cưỡi xe, vừa nằm vừa nói lên bài kệ này: 


Dẫu thời nào, chỗ nảo, 
Dẫu khi nảo ở đâu, 
Con ngựa nòi giông tốt 


Vẫn hăng hái chiến đấu 


233 


Còn con ngựa yếu hèn 
Tại đấy, chịu đầu hàng. 


Người đánh xe đỡ Bồ-tát dậy, thắng ngựa vào xe, đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sống 
ông vua thứ bảy, rồi đánh xe đến cửa nhà vua, và mở con ngựa ra khỏi xe. Bồ-tát năm 
thoải mái một bên hông, nói lời khuyến giáo vua như trong câu chuyện trước, rồi 
mạng chung. Vua làm lễ hoả táng con ngựa rá trọng thê, ban thưởng nhiều danh vọng 
cho người đánh xe và sau khi trị vì nước đúng theo Chánh pháp, vua đi theo nghiệp 
của mình. 


* 
Sau khi kế câu chuyện, bậc Đạo Sư trình bày bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vỷ fj- 
kheo thôi thát tỉnh tân chứng được quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân 
như sau: 
- Thời ấy, vua là trưởng lão Ànanda, con ngựa anh là bậc Chánh Đăng Giác. 


-ooOoo- 


25. CHUYỆN BÉN TẮM (Tiền thân Tittha) 


Hãy thay bến nước khác..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một Tì ÿ-kheo, đệ tử của bậc 
tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng. Chỉ các đức Phật mới có trí biết 
được tâm hướng của chúng sanh, chớ không ai khác. Do vậy, bậc Tướng quân Chánh 
pháp tự mình không biết tâm hướng của người đệ tử, đã cho một đê tài thiền quán về 
bất tịnh. Đê tài ấy không thích hợp với người đệ tử. Vì sao? 


Theo truyền thuyết, người đệ tử ấy trải năm trăm năm liên tục sanh ra trong gia đình 
thợ vàng, tích lãy lâu ngày chỉ thấy vàng thanh tịnh. Trải qua bốn tháng, người đệ tử 
không thể làm khởi lên một tư tưởng nào của Thiên quán. Bậc Tưởng quân chánh 
pháp không thể đem lại quả A-la-hán cho đệ tử của mình, tự nghĩ: "Người này chỉ có 
đức Phật mới nhiếp phục được, ta sẽ đưa vị ấy đến gặp Như Lai". 


Vào buổi sáng sớm, bậc Tướng quân chánh pháp đem người đệ tử đi đến gặp bậc Đạo 
Sư. Ngài hỏi: 


- Này Xá-lợi-phất, vì sao ông đến đây lại đem theo một Tỷ-kheo? 


- Bạch Thế Tôn, con cho đệ tử con một đề tài Thiển quán, nhưng sau bón tháng, vị ấy 
không phát khởi lên một chút tư tưởng nào của Thiển quán. Nghĩ rằng người này chỉ 
có đức Phật mới giáo hoá được, nên con đưa đến gặp Thế Tôn. 


- Này Xá-lợi-phất, ông dạy đề tài Thiên quán nào cho đệ tử? 


234 


- Bạch Thế Tôn, con dạy đề tài Thiền quán về bắt tịnh. 
- Này Xá-lợi-phất, ông không hiểu biết tâm hướng của đệ tử. Hãy về ấi, và để đệ tử ở 


lại đây, chiều trở lại và đem đệ tử của ông về. 


Sau khi bảo Trưởng lão đi vê, bậc Đạo Sư cho Tỷ-kheo ấy mặc hạ y và thượng y tốt 
đẹp, đem Tỷ-kheo ấy đi theo ngài vào làng khất thực, khiến Tỷ-kheo ấy nhận được đô 
ăn tuyệt hảo, đủ loại cứng và loại mêm. Đi về tỉnh xá một lần nữa với các T)-kheo vây 
quanh, ban ngày bậc Đạo Sư vào nghỉ Irong Hương phòng, và buổi chiếu đem Tỷ s2 
kheo ây đi theo. Ngài đi dạo trong tỉnh xá, hoá hiện một hô nước irong vườn xoài, có 
nhiều hoa sen và một hoa sen lớn hiện ra. Thế Tôn bảo Tỷ-kheo ấy ngôi nhìn hoa sen, 
rồi Ngài ấi vào Hương phòng. 


Tỷ-kheo ấy liên tục nhìn hoa sen. Thế Tôn khiến cho bông hoa ấy héo tàn. Trong khi 
Iỷ-kheo ấy đang nhìn, hoa sen ấy tàn dân, héo dân và mắt màu sắc. Bắt đẫu từ vòng 
ngoài cùng, các cánh hoa rơi xuống, và rong một thời gian ngăn, tất cả cánh hoa đều 
rơi hết. Rôi đến các nhụy hoa rơi, rơi dân, chỉ còn lại gương sen. 1}-kheo á ấy thấy vậy, 
liền suy nghĩ: “Hoa sen này xinh đẹp như vậy, nhưng chẳng mấy chốc màu sắc hoa 
tàn phái, các cánh hoa, nhụy hoa rụng xuống, chỉ còn lại gương sen. Hoa sen như vậy 
đã đi đến héo tàn. Thân ta rồi cũng đi đến cảnh như vậy. Các hành là vô thường!" 


Với tư tưởng Ấy, 1Ỷ-kheo đạt được Tỉ hiền quán. Bậc Đạo Sư biết tâm Tỷ-kheo ấy đã 
đạt Thiên quản, vấn ngôi trong Hương phòng, phóng hào quang từ kim thân và nói 
lên bài kệ này: 

Tự cắt dây ái dục, 

Như tay bẻ sen thu, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 

Niết bàn, Thiện Thệ dạy. 
Cuối bài kệ này, Tỷ-kheo ấy chứng quả A-la-hán. Với ý nghĩ: "Ta đã thoát mọi sanh 
hữu", vị ây nói lên lời cảm hứng với máy bài kệ: 

Ai đã sống cuộc đời, 

Tâm tr được viên mãn, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 

Mang nhục thân cuối cùng; 

Giới hạnh thật thanh tịnh, 

Các căn khéo định tĩnh, 

Như mặt trăng được thoát 

Khỏi miệng thân Rà-hu. 

Ngu sỉ hắc ám lớn 

Bao phủ trùm khắp ta, 


235 


1a gột sạch, trừ sạch, 

Mọi cấu uễ không còn. 

1a rực sáng, chói sảng, 

Sáng chói ảnh quang mình, 

Như mặt trời trên không 

Chiếu ngàn tỉa ánh sáng. 
Sau khi nói lời cảm hứng, Tỷ-kheo ấy đi đến đánh lễ Thế Tôn. Vị trưởng lão cũng đến 
đảnh lễ bậc Đạo Sư, và đem đệ tử của mình về. Khi tin tức này lan truyền giữa các 


Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ngôi họp tại Pháp đường, tán thán những đức tính của bậc 
Pháp vương: 


- Này các Hiền giả, Trưởng lão Xá-lợi-phất vì không hiểu biết tâm hướng của chúng 
sanh nên không hiểu biết tâm hướng đệ tử mình. Còn bậc Đạo Sự biết được, nên chỉ 
trong một ngày, đã đem lại quả A-la-hán với những vô ngại biện tài. Ôi, lớn lao thay 
uy đức của đức Phật! 


Rồi bậc Đạo Sư đến ngôi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi ở đây bàn chuyện gì? 


- Không có gì khác, bạch Thế Tôn, ngoài câu chuyện chỉ Thế Tôn mởi có trí hiểu biết 
tâm hướng đệ tử của bậc Tướng quân Chánh pháp. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là kỳ diệu gì. Không phải nay Ta là Phật mới biết 
tâm hướng của T)-kheo ấy. Thuở trước, Ta cũng đã biết tâm hướng của vị ấy rồi. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạl. Bồ-tát làm người chỉ đạo cho vua về 
thế sự và thánh sự. Lúc bẩy giờ, tại bến nước, chỗ tắm thường ngày của con ngựa báu, 
người ta đang tắm một con ngựa tầm thường yếu hèn. Khi người giữ dẫn con ngựa 
báu đến bến tắm, nó ghê tởm con ngựa tầm thường, nên không chịu đi xuống. Người 
giữ ngựa trình lên vua: 


- Tâu Thiên Tử, con ngựa báu không chịu xuống bến nước. 
Vua cho gọi Bồ-tát: 


- Này bậc Hiển trí, hãy đi ra tìm hiểu lý do gì khi con ngựa đi đến bến nước lại không 
chịu xuông. 


Vâng lệnh Thiên tử, Bồ-tát đi đến bờ sông, nhìn con ngựa, biết con ngựa không bị 
bệnh, ngài cố gắng tìm hiểu lý do gì con ngựa này không đi xuống bến nước. Bô-tát 


236 


suy nghĩ: "có lẽ một con ngựa khác được tắm trước ở đây, vì ghê tởm con ngựa ấy, 
nên nó không đi xuông bên nước". Nghĩ vậy, Bô-tát liên hỏi người giữ ngựa: 


- Có con ngựa nào khác được tắm trước ở bên nước này không? 


- Thưa ngài, có một con ngựa tầm thường khác. Bồ-tát nghĩ: "Con ngựa này vì lòng tự 
ái thương tôn, không muôn tắm tại đây. Vậy đem nó đên tắm tại một bên nước khác". 
Biêt tâm hướng của nó, Bô-tát nói: 


- Này bạn giữ ngựa, một người ăn đi ăn lại các món ngon như cơm, sữa, bơ, mật, 
đường v.v... lâu ngày rồi cũng phát ngán! Con ngựa này đã tắm nhiều lần tại bến nước 
ở đây. Hãy đưa nó xuống một bến nước khác, cho nó tắm và uông nước. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Hãy thay bến nước khác, 
Hỡi này người đánh xe, 
Hãy cho ngựa uống nước 
Khi bến này, bến khác. 
Người quá gần cơm sữa, 
Cũng chán món ăn ấy! 


Sau khi nghe lời Bồ-tát, họ dắt ngựa xuống một bến nước khác, cho nó uống nước và 
tăm. Trong khi ây Bô-tát liên đi đên yêt kiên vua. Vua hỏi: 


- Này khanh, con ngựa được tắm và được uống nước rồi phải không? 
- Thưa rồi, tâu Thiên tử. 

- Vì lý do gì, trước nó không muốn làm như vậy? 

- Do lý do này... 

Bồ-tát báo cáo sự việc lên vua, và vua nói: 

- Ôi, thật là sáng suốt, Vị ấy biết được tâm hướng của cả con vật này. 


Vua thưởng cho Bồ-tát danh vọng lớn. Và khi mạng chung, Bồ-tát và vua đi theo 
nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các 1Ỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới biết tâm hướng của vị ấy, quá khứ ta 
cũng biết rồi. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện với nhau, bậc Đạo Sư 
nhận diện Tiên thân nhự sau: 


237 


- Thời ấy, con ngựa báu là vị Tỷ-kheo này, vua là Ànanda, và vị đại thân hiền trí 
chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA 
(Tiên thân Mahilàmukha) 


Trước nghe lời ăn trộm..., 


Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kế vê Đê-bà-đạt-đa. Đề-bà-đạt-ẩa 
chiếm được lòng tin của hoàng tử Ajàtasattu (A-xà-thê) nên đã được lợi dưỡng và 
danh vọng: Hoàng tử A-xà- -thế xây dựng mội tỉnh xá ở Gayàsisa cho Đê-bà-ẩạt-ẩa và 
mỗi ngày đem đến cho vị ấy năm trăm cơm nấu bằng gạo thơm ba năm với hương vị 
hảo hạng. Dựa trên lợi dưỡng và danh vọng, hội chúng của Đề-bà-đạt-ẩa trở thành 
đông đúc. Đề-bà-đạt-đa chỉ sống ở tỉnh xá với hội chúng, không hè ra khỏi tỉnh xá. 


Lúc bấy giờ, có hai người bạn trú ở Vương xá. Một người xuất gia với bậc Đạo Sư, 
một người xuất gia với Đê-bà-đạt-ãa. Họ đên thăm nhau, tại chỗ này chỗ kia, hay tại 
tỉnh xá. Một hôm, người bạn y chỉ với Đề-bà-đạt-ẩa nói với người kia: 


- Này Hiền giả, sao hàng ngày bạn phải đi khất thực, với mô hôi tuôn chảy mệt nhọc 
như vậy? Còn Đê-bà-đạt-ấa chỉ ngôi ở tỉnh xá tại Gayàsisa, được ăn món ngon với 
hương vị đặc biệt. Không có phương tiện nào khác sao? Sao bạn lại chịu khổ? Sao 
vào buổi sáng, bạn lại không đến tại Gayàsisa, uống cháo với hương vị, rỗi ăn mười 
tám món đặc, và các món mêm tuyệt hảo với những hương vị đặc biệt? 


Người kia nghe nói đi nói lại mãi nên muốn đi và bắt đâu từ đáy, thường đên 
Œayàsisa, ăn và uống rồi trở về Trúc Lâm đúng giờ giác. 


Tuy thế, không phải lúc nào vị ấy Cũng giấu giếm được. Không bao lâu, người ta biết 
người ấy đi đến Œayàsisa ăn các món do Đê-bà-đạt-đa sắp đặt cho. Các người bạn 
hỏi vị ây: 


- Này Hiển giá, có đúng sự thật chăng. Hiên giả ăn các món do Đê-bà-ẩạt-ẩa sắp đặt 
cho? 


- Ai nói vậy? 
- Người này, người này! 


- Này Hiển giả, đúng sự thật là tôi có ấi Gayàsisa để ăn. Nhưng không phải Đê-bà- 
đạt-ấa cho tôi ăn. Chính những người khác cho tôi ăn. 


- Này Hiền giả, Đê-bà-đạt-đa là kẻ thù của đức Phật. Đê-bà-đạt-đa theo ác giới, lấy 
được lòng tin của A-xà-thê, thâu hoạch cho mình lợi dưỡng và danh vọng một cách 
phi pháp. Hiến giả xuất gia trong Giáo pháp giải thoát như vậy, lại ăn các món đo 


238 


Đê bà-đạt-ấa nhận được một cách phi pháp. Hãy đi, chúng tôi sẽ đưa Hiển giả đến 
gặp bậc Đạo Sư. 


Rôi họ đưa Tỷ-kheo ấy đến Pháp đường. Bậc Đạo Sư thấy vậy, hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, sao các ông đem lại đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn của vị ấy? 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này đã xuất gia với Thế Tôn, lại ăn các món do Đề-bà-đạt- 
đa nhận được một cách phi pháp! 

- Này Tỷ-kheo, có thật chăng, ông đã ăn các món đo Đề-bà-đạt-ãña nhận được một 
cách phi pháp? 

- Bạch Thể Tôn, không phải Đè-bà-đạt-ấa cho con. Chính những người khác cho con 
ăn món ăn áy! 


- Này Tỷ-kheo, chớ dối quanh ở đây! Đê-bà-đạt-đa không có chánh hạnh, theo ác 
giới. Sao ông xuất gia ở đây, tuân theo lời dạy của ta, lại ăn các món của Đê-bà-ẩại- 
đa. Ông thường hay bị lôi kéo, hê gặp ai thì đi theo người ây! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm đại thần cho vua ấy. 
Lúc ấy, vua có một con voi báu tên là Mahilamukha (Mỹ nhân diện), có giới đức 
chánh hạnh, không làm hại một ai. Một hôm, bọn ăn trộm, giữa đêm, đi đến gần 
chuồng voi, ngồi không xa con voi bao nhiêu, và bàn tính như sau: 


- Đây là con đường hầm phải đào. Đây là lỗ tường cần phải đục. Đường hầm và lỗ 
tường cần phải đục thông và mở rộng như con đường hay như bến nước, rồi mới mang 
đồ đạc đi. Hãy giết người để mang đô đi, nếu cần. Như vậy, không ai có thê chống lại. 


Bọn ăm trộm không có giới đức chánh hạnh, rất tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Sau khi 
bàn luận, dạy bảo lẫn nhau như vậy, bọn chúng bỏ đi. Với phương tiện như vậy, ngày 
hôm sau và nhiều ngày nữa, chúng cũng đến tại chỗ ấy và cũng bản luận với nhau. 
Con voi nghe lời của chúng, tưởng chúng dạy cho mình cần phải trở thành tàn nhẫn, 
độc ác, bạo hành. Rồi con voi thực hành như vậy. 


Vào buôi sáng, khi người nài đến, nó dùng vòi bắt lấy, quật xuống đất và giết chết 
người nải. Cũng vậy, nó giết một người nữa, rỒi một người nữa. Con voi giết những aI 
đi đến gần nó. Người ta trình lên vua: 


- Con voi Mahilamukha đã trở thành điên. Nó giết những ai mà nó thấy! 
Vua cho gọi Bồ-tát và nói: 


- Hãy đi, bậc Hiền trí, và tìm hiểu vì lý do gì nó trở thành độc ác. 


239 


Bồ-tát đi đến, biết con vơi khỏe mạnh, rồi tìm hiểu lý do khiến con voi trở thành độc 
ác, và kêt luận: Chắc hăn con voi nghe những người nói chuyện gân nó, tưởng họ dạy 
nó học nên trở thành độc ác. Bô-tát hỏi người g1ữ voi: 


- Ban đêm, có ai đến gần chuồng voi để nói chuyện không? 
- Thưa Ngài có! Những người ăn trộm đến và nói chuyện. 
Bồ-tát đi đến vua và báo cáo: 


- Thưa Thiên tử, thân con voi không có gì biến đổi khác. Vì nghe các người ăn trộm 
nói chuyện, nó trơô thành độc ác. 


- Vậy nay cần phải làm gì? 


- Hãy cho những sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh đến ngồi gần chuồng voi, và chỉ cần 
nói những chuyện giới đức chánh hạnh. 


Này khanh thân, hãy làm như vậy. 


Bồ-tát đưa những Sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh ngồi gần chuồng voi và nói những 
câu chuyện giới hạnh. Họ ngôi không xa con voi và nói những câu chuyện tôt lành: 


- Chớ hành hạ một ai! Chớ giết hại một ai! Hãy trở thành người có giới hạnh, nhẵn 
nhục, thân ái và từ mân! 


Con voi nghe vậy, tự nghĩ: "Những người này muốn đạy bảo ta. Bắt đầu từ nay, ta cần 
phải có giới hạnh!". Và con voi trở thành hiện từ. 


Vua hỏi Bồ-tát: 
- Này khanh, sao con vật đã trở thành tốt chưa? 
Bồ-tát trả lời: 


- Thưa Thiên tử, nó đã trở thành tốt rồi! Con voi độc ác như vậy, nhờ các bậc hiền trí, 
đã an trú trên Chánh pháp như xưa. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Trước nghe lời ăn trộm, 
Voi báu này giết hại, 
Sau nghe lời bậc trí, 
An trú trên thiện tánh, 


Làm công đức tốt đẹp. 
Vua nói: 


- Vị này biết tâm hướng của loi thú vật. 


240 


Vua liền ban cho Bồ-tát danh vọng lớn. Sau khi sống tròn thọ mang, vua cùng với Bồ- 
tát đi theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, trong quá khứ, hễ ông gặp ai thì theo người ấy. Nghe lời các người ăn 
trộm, ông đi theo những người ăn trộm. Nghe lời những người tu hành Chánh pháp, 
ông hành đúng Chánh pháp. 


Sau khi kế lại pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc đạo Sư nhận 
diện Tiên thân như sau: 


- Thuở ấy, Mahilàmukha là vị Tỷ-kheo phản bội, vua là Ànanda, còn vị đại thân là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


27. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT 
(Tiên thân Abhinha) 


Một niêng, nó không ăn..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nam cư sĩ và một trưởng lão 
lớn tuổi. Theo truyền thuyết, ở xá-vệ có hai người bạn. Một người xuất gia, hằng ngày 
đi đến nhà người kia. Người kia bố thí món ăn, tự mình cũng ăn, sau đó theo người 
bạn ấi về tỉnh xá, và đến khi mặt trời lặn, họ ngôi nói chuyện với nhau rồi mới đi vào 
thành. VỊ Tỷ-kheo thường đi tiễn bạn tận cửa thành rồi trở về. Sự thân thiết giữa hai 
người ấy được các t-kheo biết rõ. Một hôm, các tỷ-kheo đang ngôi trong pháp 
đường, nói về sự thân thiết giữa hai người ấy. Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì? 
Các Tỷ-kheo nói: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau. Trong 
quả khứ, họ đã thân thiết với nhau rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


241 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm vị đại thần. Lúc Ấy, một 
con chó đi đến chuồng con voi báu và ăn những vắt cơm rơi tại chỗ con voi báu ăn. 
Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở thành thân thiết với con voi báu, và ăn gần con voi. 
Cả hai không có nhau không thể sóng được. Con chó thường nắm lẫy vòi con voi, và 
chơi đùa bằng cách đưa qua đưa lại. 


Một hôm, một người ở làng cho tiền người nải, và đem con chó ấy về làng của mình. 
Từ đó về sau, không thây con chó, con voi bỏ ăn, bỏ tắm. Người nải báo việc ây lên 
vua rõ. Vua cho gọi Bô-tát đên: 


- Này bậc Hiền trí, hãy đi tìm hiểu lý do gì con voi làm như vậy. 
Bồ-tát đi đến chuồng voi, biết được con voi rất buồn nản, tự nghĩ: "Thân thể con vật 
này không tỏ lộ bệnh gì. Có thê nó có tình bạn thân thiệt với ai đó, và vì không thây 
bạn, nó trở nên sâu muộn. 
Bồ-tát hỏi người nài: 
- Con voi này có thân thiết với ai không? 
- Thưa ngài, có. Nó có tình bạn thân thiết với con chó. 
- Con chó ấy nay đâu rồi? 
- Có một người dắt nó đi rồi. 
- Chú có biết chỗ ở của người ấy không? 
- Thưa Ngài, tôi không biết. 
Bồ-tát đi tâu với vua: 
- Thưa Thiên tử, con voi không có bệnh gì. Nhưng nó có tình bạn thân thiết sâu đậm 
với con chó. Nay không thây bạn, nên nó không ăn. Tôi nghĩ là như vậy. 
Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Một miếng, nó không ăn, 
Không nuốt cơm và cỏ, 
Tôi nghĩ vì con voi 
Thường thấy bạn, con chó, 
Cho nên nó luyên ái 
Con chó ấy, bạn mình. 
Vua nghe lời Bồ-tát nói liền hỏi: 


- Thưa bậc Hiển trí, nay phải làm gì? 


242 


- Thưa Thiên tử, hãy cho người đánh trồng và tuyên bố như sau: Con chó, bạn con voi 
báu của nhà vua, bị người bắt lây đem đi. Nhà nào có con chó ây, nhà đó sẽ bị trừng 
phạt! 


Vua làm theo lời khuyên này. Nghe được tin, người ấy liền thả con chó ra. Con chó 
lập tức chạy thật mau đến gân con voi. Con voi vừa lẫy vòi đặt con chó lên trên đầu 
trán mình vừa mừng rỡ khóc lớn và đặt nó từ đầu trán xuống, để con chó ăn trước, rồi 
mình ăn sau. 


- Ngay cả tâm hướng của loài vật, vị ấy cũng biết! 
Vua nói vậy và tặng cho Bồ-tát danh vọng lớn. 

* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau. Trong 
quá khứ, họ đã thân thiết với nhau rồi. 


Sau khi kể lại pháp thoại này, và thuyết giảng Bốn Sự thật, bậc Đạo Sư kết hợp hai 
câu chuyện với nhau rôi nhận diện Tiên thân: 


- Lúc ấy, con chó là người cư sĩ, con voi là vị Trưởng lão lớn tuôi, còn vị đại thân 
Hiên trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


28. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ 
(Tiên thân Nandivisàla) 


Chỉ nói lời từ hoà..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về những lời nhiễc mắng của nhóm 
Sáu Tỷ-kheo. Lúc báy giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiên thiện TỶ-kheo, 
thường khiêu khích, măng nhiệc, châm biêm và nhục mạ họ. Các Tỷ-kheo báo lên Thê 
Tôn. Ngài cho gọi nhóm Sảu Tỷ-kheo, hỏi có phải thật như vậy không, và khi được trả 
lời là thật vậy, Ngài chê trách họ: 

- Này các TÌ-kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiểm hận. Thuở 
trước, một thủ vật đã làm cho một người nói lời ác phải mắt một ngàn đồng tiên vàng. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara, có vị vua trị vì ở Takkasila, và Bồ-tát sanh ra 
làm con bò được đặt tên là Nandivisảla (Đại Hỷ). Một Bả-la-môn đi đên những người 


243 


thường hay cúng dường bò, xin được con Nandivisala khi còn là con nghé. Người Bà- 
la-môn đôi xử với nó như con ruột, thương mến cho nó aên ròng cơm cháo và nuôi 


dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bồ-tát suy nghĩ: "Ta được người Bà-la-môn này 
nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi Diêm-phủ-đề (Án Ðộ), không có một 
con bò nào khác có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta và cho 
người Bà-la-môn tiền nuôi dưỡng". 


Một hôm, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò của tôi, nếu 
được cột chặt vào một trăm cô xe, cũng có thê kéo đi! Và đánh cá với người ấy một 
ngàn đồng tiền vàng. 


Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: 

- Trong thành này, con bỏ của ai có được sức mạnh? 

Người triệu phú trả lời: 

- Chính nhà này, nhà của ta! 

Và ông còn nói tiếp: 

- Trong toàn thành này, không một ai có con bò giống như con bò của chúng tôi. 
Người Bà-la-môn nói: 

- Một con bò của tôi có thê kéo được một trăm cỗ xe cột chặt lại! 
Người gia triệu phú hỏi: 

- Con bò như vậy ở đâu? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Ở nhà tôi. 

- Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. 

- Tốt lắm, tôi bằng lòng. 


Và vị Bà-la-môn đánh cá một ngàn đồng tiền vàng. Rồi vị Bà-la-môn chất đầy một 
trăm cô xe với cát, sạn và đá, đặt chúng nôi tiệp nhau, cột tât cả làm một, cáng xe với 
trục xe, cho tăm Nandivisala, cho nó ăn một đâu gạo thơm, trang sức vòng hoa vào cô 
xe đâu. Người Bà-la-môn, tự mình ngôi trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói: 

- Hi, hi, hi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con! 


Bồ-tát nghĩ: "Ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ ranh con"! 
và Bô-tát đứng thăng chân như những cột trụ, không hê di động. 


Ngay lúc ấy, người triệu phú bắt người Bà-la-môn đem lại một ngàn đồng. VỊ Bà-la- 
môn thua một ngàn đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm đài, với tâm tư sầu muộn. 


244 


Nandivisala vào nhà, thấy vị Bà-la-môn sầu muộn, liền hỏi: 
- Này Bà-la-môn, có phải ông nằm ngủ? 
- Làm sao ta có thể ngủ được khi ta thua mắt một ngàn đồng! 


- Này Bà-la-môn, trong suốt thời gian ta sông ở nhà ông, có bao giờ ta làm bê chén bát 
gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiêu tiện không phải chỗ? 


- Này con thân, không bao giờ có. 


Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. Hãy đi 
và cá với người kia hai ngàn đông tiên vàng. Nhưng ta không phải ranh con, không 
được gọi là đô ranh con! 


Vị Bà-la-môn nghe Bồ-tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá hai ngàn đồng. Vị ấy 
buộc một trăm cỗ xe như cách trước làm, cho Nandivisala trang điểm, và buộc nó vào 
cái cáng gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt cái ách vào cáng xe, rồi 
thắng con bò Nandivisala vào một phía ách, và buộc chặt phía bên kia bằng một 
miếng gỗ trơn từ ách vào trục xe, như vậy, ách được cứng thăng, không nghiêng một 
bên. Như vậy, chỉ một con bò có thể kéo một cỗ xe được làm cho cả hai con kéo. Rồi 
người Bà-la-môn ngồi trên cáng xe, vừa xoa lưng Nandivisal vừa nói: 


- Hi, hi, chú bạn hiền thiện! Hãy kéo, chú bạn hiền thiện! 


Bồ-tát được buộc chặt vào một trăm cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả một trăm cỗ xe, 
khiên cô xe cuôi đứng vào chỗ mà cô xe đầu đã di động. Người triệu phú giàu đàn bò 
thua cuộc, phải trả hai ngàn đông. Những người khác cũng cho Bô-tát nhiêu tiên. Tât 
cả đêu thuộc vê vị Bả-la-môn. Như vậy, nhờ Bô-tát, người Bà-la-môn được nhiêu tiên 
của. 
Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách Sáu Tỷ-kheo ấy. 
- Này các Tỷ-Kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý. 
Và ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Đăng Giác liền nói kệ: 

Chỉ nói lời từ hòa, 

Không từ hòa, không nói. 

AI nói lời từ hòa, 

Kéo đi được gánh nặng, 

Khiên nó được tài sản. 

Do vậy, nó ưa thích 


* 


Sau khi bậc Đạo sư kế pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiên thân như sau: 
- Lúc ấy Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy! 


-ooOoo- 


245 


29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền thân Kanha) 


Với gánh nặng phải mang ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kề về thân thông song hành. Câu 
chuyện này và câu chuyên từ thiên giới xuông sẽ được trình bày trong Chương mười 
ba, Tiên thân Sarabhamiga (số 483). 


Sau khi thị hiện thân thông song hành, từ thiện giới, bậc Chánh Đăng Giác đi xuống 
thành Sankassa. Trong ngày đại lê Tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, Ngài đi 
vào Kỳ viên. Các Tỷ-kheo đang ngói họp ở Pháp đường, tản thản đức hạnh bậc Đạo 
Sư, nói: 


- Này các Hiển giả, Như Lai không có ai sánh bằng. Không một ai khác có thể mang 
được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thị hiện thân 
thông, chúng ta sẽ thi thô thân thông! Tuy nói vậy, họ không thị hiện được thân thông 
nào. Ôi, bậc Đạo Sư thật không ai sánh bằng! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây bàn chuyện gì? 

- Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thời quá khử, khi 
Ta sanh làm thú vật, cũng không một ai so sảnh với ta được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bò. Khi 
bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già, đem Bồ-tát cho bà đề giải 
quyết tiền ở trọ. Bà nuôi đưỡng Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát ä ăn cháo và cơm. Bồ- 
tát được gọi là Con bò đen của bà già. Lớn lên, Bồ-tát có sắc lông đen láng, thường đi 
với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường năm sừng, năm tai, đeo 
cổ, năm đuôi bò chơi đùa và ngồi trên lưng bò. 


Một hôm, Bồ-tát nghĩ: "Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó 
khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền đề giải thoát bà cụ khỏi đời khổ cực này". 


Từ đó trở đi, Bồ-tát cô gắng tìm cho ra tiền. Một hôm người chủ trẻ của một đoàn lữ 
hành với năm trăm cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồ ghê. Các con bò của người 
ấy không thê kéo các cô xe qua được. Những con bò của năm trăm cỗ xe được cột vào 
cáng xe liên tục với nhau cũng không thể kéo một cỗ xe qua được. 


Lúc ấy Bồ-tát đang đi với các con bò làng, đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của 
đoàn lữ hành biệt đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò nảy xem con nào 


246 


giống tốt có thể kéo những cỗ xe của mình qua được. Thấy Bồ-tát, biết con bò giống 
tôt này sẽ có thê kéo được những cô xe, người ây liên hỏi những người chăn bò: 


- Này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, 
tôi sẽ trả tiên thuê! 


Các người chăn bò ây nói: 
- Hãy bắt và cột nó vào! Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật! 


Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyền 
thuyệt, Bô-tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành, biệt 
được ý định của con bò và nói: 


- Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông một ngàn đồng, tiền thuê kéo năm trăm cỗ xe, mỗi cỗ 
xe kéo qua được trả hai đông! 


Lúc Ấy, Bồ-tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái kéo mạnh, 
bò đã kéo bồng chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. với phương cách như vậy, bò kéo 
tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả một đồng cho mỗi chiếc xe, và 
cột một gói năm trăm đồng treo ở cô Bồ-tát. Bồ-tát suy nghĩ: "Người này không trả 
cho ta tiền thuê như đã quyết định. Nay ta không cho nó đi!". Rồi Bồ-tát đứng chặn 
đường trước cỗ xe, và dầu đoàn lữ hành có gắng dắt xe đi, cũng không thê dắt được. 
Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: "Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê!". 
Bèn gói một ngàn đồng trong bọc, cột ở cô Bồ-tát và nói: 


- Đây là tiền thuê của người đã kéo qua. 


Bồ-tát mang gói tiên liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cô bò 
đem của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ-tát. Nhưng Bồ-tát đuôi chúng chạy xa, rồi đến 
gần bà mẹ. Vì đã kéo qua năm trăm cỗ xe, Bồ-tát hết sức mệt mỏi với đôi mắt đỏ kè. 
Bà cụ thấy gói một ngàn đồng ở cổ Bồ-tát, liền kêu lớn: 


- Này con thân, tiền này con lấy được ở đâu? 
Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: 


- Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiên công con làm được. Sao con lại chịu 
khô nhọc như vậy? 


Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và 
cho bò ăn đủ loại đô ăn thích hợp. Bà sông với Bô-tát cho đên khi mạng chung rôi đi 
theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tj-kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng. Trong thời 
quả khứ, cũng không có ai sảnh băng. 


247 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: 
Với gảnh nặng phải mang, 
Với khúc sông phải qua, 
Chúng cột con bò đen, 
Bò ấi kéo gánh nặng! 
Như vậy, Ngài nêu rõ: 
- Này các Tỷ-kheo, khi ấy, chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng. 
Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận điện Tì ïên thân như sau: 
- Lúc ấy, bà cụ là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta vậy. 


-ooOoo- 


30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA 
(Tiên thân Munika) 


Chớ ham Munika..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kẻ về sự cám dỗ của một phụ nữ béo 
phệ. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở Chương mười ba, trong Tiên thân 
Cullanarada-Kassapa (số 477). Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo áy. 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chỉ phối? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Vì nhân duyên gì? 

- Bạch Thế Tôn, vì sự cám đỗ của một phụ nữ béo phệ! 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này T)-kheo, thiếu nữ này tạo bất hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong ngày đám cưới 
của nàng, ông đã bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho số đông người! 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bả-la-môn, tại một làng nọ, Bồ-tát sanh làm 
con bỏ tên Mahảlohita (Đỏ lớn) trong nhà một người có gia sản. Bô-tát có một em trai 


tên là Cullalohita (Đỏ nhỏ). Trong gia đình, hai con bò này làm tất cả công việc 
chuyên chở. 


248 


Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng. Với 
mục đích dọn món ngon đãi khách đên dự đám cưới của con gái mình, cha mẹ cô gái 
nuôi một con heo tên là Munika, và cho nó ăn toản cháo cơm. Thây vậy, Lohita em 
nói với con bò anh: 

- Trong gia đình này, đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ cho chúng ta 
ăn cỏ, lá v.v... còn họ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy? 
Bồ-tát nói: 

- Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon đề chờ chết. 
Với mục đích dọn món ngon đãi khách đên dự ngày đám cưới của cô gái, nên họ mới 


nuôi con heo này. Vài ngày nữa, những người ây sẽ đến, họ cột chân con heo, kéo nó 
ra khỏi chuồng, chấm đứt mạng sông của nó và sẽ làm thành món ăn cà-ri đãi khách! 


Nói xong, Bồ-tát đọc kệ này: 
Chớ ham Mu-ni-ka, 
Nó ăn đề chờ chết, 
Ít dục, hãy ăn rơm, 
Do vậy thọ mạng dài. 


Rồi không bao lâu, những người ấy đến. Họ giết Munika và nấu nó thành nhiều món 
ăn. Bồ-tát nói với em Lohita em: 


- Này em thân, hãy xem Munikal 


- Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Munika. Trăm lần ngàn lần tốt hơn món 
rơm của chúng ta, món ăn tôi thượng, không có tai hại, là tướng của mạng sông lâu 
đài. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này 1ỷ-kheo, như vậy, trong thời quá khứ, vì thiếu nữ này, ông đã mạng chung và 
làm thành món ăn cho nhiêu người! 


Sau khi nói lên pháp thọai này, bậc Đạo Sư giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị 
Tỷ-kheo bị tham dục chỉ phôi chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện 
với nhau, và nhận điện Tiên thân: 


- Khi ấy, con heo Munika là Tỷ-kheo bị tham dục chỉ phối, người thiếu nữ trong hai 
mẫu chuyện là một. Lohita em là Ánanda, Lohita anh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


249 


PHÁM KULAVAKA 


31. CHUYỆN TÔ CHIM CON 
(Tiên thân Kulàvaka) 


Hãy đề tô chỉm con... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo uống nước không 
lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm 
thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ đó ra ấi, hướng về Kỳ Viên để yết kiến bậc Chánh 
Đẳng Giác. 


Một Tỷ-kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có. Hai người thường lọc 
nước chung đề uống. Một hôm, họ cãi lộn nhau. Người chủ cải lọc nước không cho 
người kia dùng lọc nước, tự mình lọc riêng rồi uống nước. Người kia không có đô lọc 
nước, và không thể nhịn khát, nên Hồng nước không lọc. Hai người áy tuần tự đi đến 
Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư, và ngôi xuống. 


Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo Sư liễn hỏi: 
- Các ông từ đâu đến? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ở quốc độ Kossala, sống trong một làng, từ đáy ra ấi để 
yết kiên Ngài. 


- Nhưng các ông đi đường có hoà thuận không? 

Người không có lọc nước nói: 

- Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lọc nước. 
Người kia nói: 

- Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước, tuy biết, vẫn uống nước có loài hữu tình. 
- Này Tỷ-kheo có thật chăng, ông tuy biết, vẫn uống nước loài hữu tình? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn, con uống nước không lọc. 

Bác Đạo Sư: 


- Này T}-kheo, trong thời quá khứ, các bậc Hiền trí trị vì thành phố chự Thiên, trong 
khi thua trận, chạy trồn trên mặt biển, quyết không vì Vương quyên giết hại các hữu 
tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn đề cứu mạng sống cho các loài chỉm con loài Kim-sí- 
điểu, và họ đã cho xe quay lui. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


250 


* 


Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà, tại thành Vương Xá, có một vị vua Ma-kiệt-đà trị 
vì. Cũng như nay, Đế Thích (Thiên chủ Sakka) trong một đời sống trước đã sanh ra 
trong làng Macala ở nước Ma-kiệt-đà. Thời đó, Bồ-tát được sanh làm con trai một đại 
gia đình quý tộc cùng ở trong làng Macala ấy. Vào ngày đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là 
hoàng tử Magha; khi lớn lên có tên là Maghamanava (thanh niên Magha). 


Cha mẹ, cưới cho Bồ-tát một người vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. Bồ-tát 
cùng với con trai, con gái lớn lên, thường hay bô thí, và giữ gìn Năm giới, trong làng 
ây có ba mươi gia đình. Và những người trong ba mươi gia đình â ấy, một hôm, đứng ở 
giữa làng bạn bạc giải quyết những vấn đề ở trong làng. 


Bồ-tát, tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi làm chỗ ấy trở thành tốt đẹp và 
đứng đó. Rôi một người khác đên, đứng thê chỗ ây. Bô-tát lại làm một chỗ khác, một 
chỗ khác, cho đên khi chỗ đứng cho tât cả mọi người trở thành tôt đẹp. 


Trong một. thời khác, Bồ-tát dựng một cái lều, sau đó đẹp lều, rồi dựng một phòng 
lớn, trong ây có đặt ghê giường và ghè nước. 


Trong một thời khác, ba mươi người ấy do Bồ-tát hướng dẫn trở thành dân tốt như 
mình. Bồ-tát thường cùng đi với họ làm các công đức như: sáng sớm thức đậy, với rìu 
nhỏ, búa, chùy cầm tay, đến ngã tư đường, họ đập với cái chùy, làm bật lên những hòn 
đá, đây đá qua một bên, dọn dẹp những cây va chạm vảo trục xe, san bằng con đường 
gồ ghê, xây cầu, đào ao hồ, dựng phòng ốc, bồ thí và giữ giới. Như vậy, phần lớn toàn 
dân trú trong làng vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, giữ gìn các giới. 


Người thôn trưởng suy nghĩ về họ: "Trước đây, khi những người này uống rượu, sát 
sanh v.v..., ta lấy được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiên cúng. Nay thanh niên 
Magha khiến họ giữ giới, nên họ không còn sát sanh nữa, v.v... Nay ta sẽ làm cho họ 
từ bỏ Năm giới". 


Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: 

- Tâu Thiên tử, có một đoàn ăn cướp, đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác! 
Vua nghe kẻ ấy nói như vậy, liền bảo: 

- Hãy đi và dẫn chúng đén! 

Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và báo với vua: 

- Thưa Thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. 

Không điều tra việc làm của họ, vua nói: 

- Hãy đem chúng cho voi chải 

Vua bắt tắt cả những người ấy nằm xuống trên sân vua và đem voi lại. 


Bồ-tát khuyên bảo họ: 


251 


- Các bạn hãy hành trì giới. Hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với 
con voi, đôi với tự thân đêu giông nhau. 


Họ làm như lời khuyên ấy. 


Các người của vua đem voi đến đề chà họ chết. Con voi được dắt đến nhưng không lại 
gần, chỉ rồng to rồi bỏ chạy. Họ lại đem con voi khác nữa. Tất cả đều bỏ chạy như 
vậy. Vua nghĩ: "Chắc trong tay họ có thuốc trường sanh!" và vua ra lệnh soát. Sau khi 
soát không thấy gì, họ thưa lên với vua: 


- Vậy chắc họ có đọc bùa chú. 

- Hãy hỏi họ. 

Những người của vua hỏi, Bồ-tát trả lời: 

- Có. 

Họ thưa lại với vua.. Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo: 
- Hãy đọc bài chú của các người. 

Bồ-tát trả lời: 


- Thưa Thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác. Nhưng ba mươi người chúng 
tôi không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không 
uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bố thí, chúng tôi san bằng đường sá, 
chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng ốc. Đấy là bùa chú của chúng tôi, là sức 
mạnh của chúng tôi. 


Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt người vu cáo 
làm nô lệ cho họ, rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đấy trở đi, họ làm các công 
đức theo sở thích của họ, họ gọi thợ mộc để xây dựng một phòng họp lớn tại ngã tư 
đường. Vì không còn ham muôn đôi với nữ nhân, họ không cho nữ nhân tham gia vào 
công đức làm phòng họp ấy. 


Lúc bấy giờ, tại nhà Bồ-tát có bốn nữ nhân tên là Thiện Pháp, Tư Duy, Hoan Hỷý, 
Thiện Sanh. Một trong bôn nữ nhân là Thiện Pháp tự mình đi tìm người thợ mộc, hôi 
lộ cho người ây vả nói: 


- Này anh, hãy cho tôi đóng góp phần chính trong việc làm phòng họp này. 


Người thợ mộc chấp nhận lời yêu cầu, trước tiên cho phơi khô gỗ làm tháp nhọn, chặt 
đẽo, đục lỗ, làm xong cái tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất đi. Khi người thợ mộc 
làm xong phòng họp, đên thời đặt tháp nhọn, anh ta lại kêu than: 


- Ôi, thưa các Tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm. 
- Cải gì vậy? 


- Cần phải có một cái tháp nhọn. 


252 


- Được, chúng tôi sẽ đem đên. 


- Nay không thê làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phải có một cái tháp nhọn 
với cây đã chặt trước phơi khô một thời gian, rồi cắt đẽo, và đục lỗ để dành. 


- Vậy nay phải làm gì? 

- Hãy tìm xem trong nhà của ai có cất một cái tháp nhọn đã làm xong và đề bán. 

Họ tìm kiếm, và thấy trong nhà của Thiện Pháp có cái tháp ấy, nhưng không mua 
được. 

- Nếu các ông cho tôi dự phần công đức làm phòng họp, thì tôi sẽ biếu cái tháp nhọn. 

- Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phần công đức. 

Người thợ mộc nói với họ: 

- Sao các Tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ Phạm thiên giới, không một chỗ nảo khác loại 
trừ nữ nhân! Hãy lây tháp nhọn. Có như vậy công việc của chúng ta mới hoản thành. 


Họ bằng lòng lấy tháp nhọn, và làm xong phòng họp. Sau đó, họ cho sắp những ghế 
dài bằng gỗ, đặt những ghè đựng nước, cung câp cháo và cơm. Họ xây một bức tường 
xung quanh phòng họp, găn cửa ra vào, rải cát giữa những bức thành và ngoài bức 
thành trồng một dãy cây cọ dừa. 


Còn nàng Tư Duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy. Tại đó, không có một cây hoa 
nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng Hoan Hỷ đào một hồ nước đẹp đẽ, tràn 
đầy hoa sen năm sắc. Còn nàng Thiện Sanh không làm gì cả. 


Bồ-tát làm đầy đủ bảy điều thệ nguyện: Hầu mẹ, hầu hạ cha, kính trọng anh cả, nói lời 
chân thật, không noí lời ác, không nói lời vu váo, nhiếp phục xan tham và tóm tắt 
trong bài kệ: 

Người nuôi dưỡng mẹ cha, 

Kính bậc trưởng gia đình, 

Nói từ hòa, ái ngữ, 

Từ bỏ lời vu cáo, 

Nhiếp xan tham nói thật, 

Phẫn nộ được chế ngự, 

Chư Thiên Ba mươi ba 

Gọi là bậc Chân nhân. 
Bồ-tát đạt trạng thái đáng được tán thán nhu vậy, và khi mạng chung, được sanh làm 
Đê Thích Thiên Chủ ở cõi Trời ba mươi ba. Những người bạn của Bồ tát cũng sanh 


lên đó. Trong thời ấy, tại cõi trở Ba mươi ba, các Thần Asura (A-tu-la) cũng sống 
chung. Thiên Chủ Đê Thích nói: 


253 


- Tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác? 


Rồi ngài cho các A-tu-la uống nước chư Thiên, khi chúng say, Thiên Chủ Đế Thích 
cầm chân chúng ném xuống vực núi Sineru (Tu-di). Chúng rơi vào lâu đài ở cảnh giới 
A-tu-la. Lâu đài của A-tu-la nằm ở tầng thấp nhất của núi Tu-di, rộng bằng cõi Trời ba 
mươi ba. 

Tại đấy có mọc một cây giống như cây San hô của chư Thiên sông suốt một kiếp và 
được gọi là Cây bông kèn. Cây bông kèn nở hoa, cho chúng biết đây không phải là cõi 
trời của chúng vì cõi trời có nở hoa San hô. Chúng nói: 

- Ông già Đề thích cho chúng ta uống say, rồi quăng chúng ta trên mặt biên lớn và 
chiếm thành chư Thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiến đánh lão ấy và lấy lại thành 
chư Thiên của chúng ta! 

Rồi chúng leo lên sườn núi Tu-di như những con kiến leo lên cột. Đế Thích nghe các 
Thân A-tu-la đã leo lên, liền xông ra mặt biên giao tranh, bị chúng đánh bại, liền chạy 
trồn trên chiếc xe Vejeyanta dài một trăm năm mươi dặm, chạy trên những đầu ngọn 
sóng biên phía nam. Chiếc xe của Đề Thích chạy lướt trên mặt biên, đi đến ngôi rừng 
cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt đứt như những 
cây cọ dừa và rơi trên mặt biển. Các con chim Kim-sí-điểu (Garula, thim thần cánh 
vàng) bay quanh trên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đề Thích hỏi thần lái xe Màtali: 


- Này bạn Màtali, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương? 
- Thưa Thiên đế, vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cỗ xe ngài nghiên nát, các 
con chĩm Kim-sí-điêu sợ chêt đông thanh kêu gào như vậy. 
Bậc Đạo Sĩ nói: 
- Này bạn Màtali, chớ làm chúng mệt mỏi, vì chúng ta. Chúng ta không vì chủ quyền 
thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng, ta sẽ từ bỏ mạng sông và nộp mình cho 
loài A-tu-la! Hãy quay xe lại đi! 
Nói vậy xong, Đề Thích đọc bài kệ: 

Hãy đề tổ chim con, 

Hỡi này Mà-ta-lI! 

Trong rừng Sim-ba-li 

Tránh miệng ác chủ tế, 

Ta sẵn sảng nộp mạng 

Cho các A-tu-la, 

Chớ đề các chim này 

Bị xé nát khỏi tổ. 


Thần đánh xe Màtali nghe lời Đề Thích, quay xe lại, đi về hướng thiên giới bằng con 


đường khác. Các thần A-tu-la thấy Đề Thích quay xe lại, tự nghĩ: "Chắc chắn các Đề 


254 


Thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp viện, nên mới quay xe lại". BỊ 
đao động vì sợ chêt, chúng liên chạy trôn vào lâu đài A-tu-a. 


Còn Đề Thích đi vào thành chư Thiên, đứng ở giữa thành, với Thiên chúng của hai 
thiên giới vây quanh. Trong thời khắc â Ấy, đất nứt ra, và lâu đài Vejayanta (Tối thắng) 
trồi lên cao một ngàn dặm. Vì nó trồi lên khi thắng trận, nên được gọi là lâu đải 
Vejayanta. Đề ngăn chận các A-tu-la trở lại, Đế Thích ra lệnh cho bảo vệ năm chỗ, 
liên hệ vân đê này, Đê Thích nói lên bài kệ: 

Giữa hai thành bắt thắng, 

Đặt năm chỗ bảo vệ, 

Bảo vệ bởi Rắn thần, 

Bởi chim Kim-sí-điều, 

Kum-bhan-da, Dạ-xoa, 

Và bởi bốn thiên vương. 


Được năm chỗ bảo vệ này, Thiên chủ Đề Thích thọ hưởng những vinh quang thiên 
giới. Nàng Thiện Pháp, sau khi mạng chung, được sanh làm vương hậu một lần nữa. 
Do kết quả cúng đường cái tháp nhọn, đã khởi lên cho nàng một lâu đài tên là Thiện 
Pháp đình với thiên báu, cao đến năm trăm dặm. Tại đấy, dưới một chiếc lọng trắng 
của chư Thiên, Thiên chủ Đề Thích ngồi trên một tâm nệm bằng vàng rộng một dặm 
và làm những công việc cần phải làm cho chư Thiên và loài người. còn Tư Duy, sau 
khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của Đề Thích; do kết quả xây dựng một 
công viên, đã khởi lên cho nàng một công viên tên là Cittalatavana (Tư Duy Viên). 
Hoan Hỷ, khi mạng chung, cũng sanh làm vương hậu của Đề Thích, do kết quả cúng 
dường cái hồ, đã khởi lên cho nàng một cái hồ tên là Nanda (Hoan hỷ). Còn Thiện 
Sanh, do không làm thiện nghiệp gì, được sanh làm con chim hạc ở một hang động 
trong rừng. 


Không thấy bóng dáng Thiện Sanh ở đầu, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, Đế Thích 
hướng tâm xem xét và thây nàng, liên đi đên chỗ ây thăm nàng rôi đưa nàng lên thiên 
giới, chỉ cho thây thành phô chư Thiên đẹp đẽ, lâu đài chư Thiên của Thiện Pháp, 
rừng cây leo của Tư Duy, cái hô của Hoan Hỷ, Đê Thích nói: 

- Những nàng này, vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của ta. Còn 
nảng, không làm việc lành, phải sanh làm chim hạc. Bắt đâu từ nay, hãy giữ giới! 

Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng Năm giới, Đề Thích đưa nàng về lại chỗ 
cũ và thả nàng ra. Từ đây trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, muôn tìm hiêu nàng 
CÓ giữ giới nữa không, Đê Thích đi đên hiện hình làm con cá nắm trước mặt nàng. 
Nghĩ răng cá đã chết, hạc ngậm lây đâu cá. Cá vây đuôi, hạc liên thả cá ra, và nói: 

- Ôi nó còn sông! 

Đề Thích nói: 


- Lành thay, nàng có thể giữ giới được! 


255 


Rồi ngài ra đi. Con hạc, sau khi mạng chung, được sanh vào một gia đình làm đồ gốm 
ở Ba-la-nai. Đề Thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết chỗ tái sanh của nàng, 
Đề Thích liền chở đầy một xe dưa chuột bằng vàng, giả dạng một ông già, ngồi giữa 
làng và la lớn: 


- Hãy đến lấy dưa chuột! Hãy đến lấy dưa chuột! 

Nhiều người tự lại nói: 

- Này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi! 

- Ta chỉ cho những người nào giữ giới! Các chú có giữ giới không? 
- Chúng tôi không biết giới. Chúng tôi sẽ trả tiền. 

- Ta không cần tiền! Ta sẽ cho những ai giữ giới! 

Các người ấy nói: 

- Cụ già này thật lần thần. 

Rồi họ bỏ đi. 


Thiện Sanh nghe thấy, nghĩ rằng những trái dưa chuột này được mang đến cho nàng, 
liên đi đên và nói: 


- Này ông bạn thân, hãy cho tôi! 

- Nàng có giữ giới không? 

- Thưa, tôi có giữ giới! 

- Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng! 


Rồi Đề Thích đề xe dưa chuột trước của nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ giới cho đến 
trọn đời. Từ đây mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa thân A-tu-la là 
Vepacittiva, nhờ giữ giới nên nàng rât đẹp. 


Đến tuổi trưởng thành, cha nàng cho họp các thần A-tu-la lại để cô con gái tự do chọn 


lựa chồng theo sở thích của nàng. 


Lúc Ấy, Đề Thích đang tìm xem Thiện sanh ở đâu, và biết được chỗ nàng tái sanh, tự 
nghĩ: "Nàng đang tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy ta!". Đế Thích liền 
hóa hiện ra một thần A-tu-la, và đi đến chỗ â ấy. Nàng được trang sức và được đưa đến 
chỗ tụ họp để lựa chọn “chồng theo ý muốn. Nàng nhìn Đề Thích, với tình yêu thưở 
trước, liền chọn ngay Đề Thích: 


- Đây là chồng của tôi! 


Đề Thích đưa nàng về thành chư Thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương cầm đầu hai 
mươi triệu vũ nữ. Nàng sông như vậy cho đên mạng chung rôi đi theo nghiệp mình. 


+ 


256 


Sau khi kế câu chuuyện, bậc Đạo Sư đã khiến trách vị T ÿ-kheo ấy và nói: 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, thuở trước trong khi các bậc Hiển trí trị vì thiên quốc, 
dám từ bỏ thân mạng của mình, cũng không sát sanh. Còn ông xuất gia trong Giáo 
pháp giải thoát như vậy, lại uống nước không lọc, có các loại hữu tình. 


Sau khi khiển trách T ÿ-kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư nhận điện Ti ïên 
thân như sau: 


- Thời ấy, thần đánh xe Matali là Ànanda, còn Đề Thích là Ta vậy. 


-ooOoo- 


32. CHUYỆN MÚA CA (Tiền thân Nacca) 


Âm thanh ngươi êm dịu... , 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. 
Giống như câu chuyện đã được nói đến trong Tiên thân Devadhamma (số 6), bậc Đạo 
Sư hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? 

- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao ông có nhiều đô vật? 


Nghe đến đây, Tỷ-kheo ấy phẫn nộ, quăng bỏ y trong, y choàng, đứng trần truỗng 
trước mặt bậc Đạo Sư và nói: 


- Nay tôi sẽ thoát y như thế này! 
Mọi người đều nói: 
- Ôi, xấu hồ thay! 


Tỷ-kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các Tỷ-kheo ngôi tại Pháp đường, nói về thái độ bất 
nhã của Tỷ-kheo áy đã làm trước mặt bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư đên và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây bàn câu chuyện gì? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bắt nhã của 1ỷ-kheo á ấy, trước mặt Thế 
Tôn và giữa bốn chúng, từ bỏ tàm quý đã đứng trần truông như một đứa trẻ ở làng, bị 
quân chúng ghét bỏ, vị ấy đã hoàn tục, từ bỏ Giáo pháp! 


Bậc Đại Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải nay Tỷ-kheo ấy mới không có tàm quý, từ bỏ Pháp bảo. 


Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã từ bỏ vợ báu của mình. 


257 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện sau đây. 
* 

Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn Sư Tử làm vua, các loài cá 
tôn cá thân ẢAnanda, và các loài chìm tôn ngông trời Suvamna (Kim nga). Con gái vua 
ngông trời Suvanna, một ngông trời con rât đẹp, được vua ban cho một ước nguyện. 
Nàng ước nguyện được một tâm chông theo sở thích của mình. Vua ngông trời làm 
theo ước nguyện của con, cho tập hợp tât cả loài chim tại núi Tuyết. Từng đàn chim 
đủ loại như ngông trời, chim công, v.v... lũ lượt bay tới tấp, tập hợp trên một cao 
nguyên bằng đá lớn. Vua ngỗng trời cho gọi con gái đến và nói: 


- Con hãy lựa chọn chim chồng mà theo con thích ý! 
Nàng nhìn đàn chịm, thấy con chim công có cổ đẹp với màu sắc châu báu, có lông 
đuôi nhiêu màu, liên chọn con chìm ây và nói: 
- Con chim này sẽ là chồng con! 
Đàn chim vậy quanh chim công nói: 
- Này bạn chim công, công chúa này, giữa những đàn chim, đã chọn bạn làm chồng. 
Hãy vui sướng lên bạn! 
Con chim công quá sung sướng nói lớn: 
- Cho đến hôm nay, các ngươi chưa thấy sức mạnh của ta! 
Rồi giữa các đàn chim, bỏ mất tảm quý, chim công xòe cánh ra. bắt đầu múa và khi 
múa nó không che thân. Vua ngông trời Suvanna xâu hô nói: 
- Con chim này không có tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý khởi lên từ bên 
ngoài, ta sẽ không gả con gái ta cho kẻ đã phả hoại tàm quý! 
Rồi vua ngỗng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim: 
Âm thanh ngươi êm dịu, 
Lưng người thật đẹp đẽ, 
Cổ ngươi về màu sắc 
Chăng khác ngọc lưu ly, 
Lông đuôi người xòe rộng, 
Dài rộng đến một tầm, 
Nhưng vì ngươi nhảy múa, 
Ta không cho con gái. 
Trước mặt đàn chim â ấy, vua ngỗng trời gả công chúa cho ngỗng trời con. Còn con 


chim công mất công chúa ngỗng trời, xấu hồ, bay cao, và trôn mất. Vua ngông trời 
cũng đi về chỗ ở của mình. 


258 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo không phải nay Tỷ-kheo ấy mới bỏ mắt tàm quỷ, từ bỏ Pháp báo. 
Trong thời quá khứ, kẻ ây đã làm mất vợ báu của mình. 

Khi Ngài kế xong pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền 
thân như sau: 

- Lúc ấy con chìm công là người có nhiều đô vật. Còn vua ngông trời là Ta vậy. 


-ooOoo- 


33. CHUYỆN SÓNG HÒA HỢP 
(Tiên thân Sammodamàna) 


Khi chung sống hòa họp..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gân Ca-t)-la-vệ, bậc Đạo Sư đã kể về việc 
tranh cãi nhau vì cái gồi. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Tiên thân Kunala (số 
536). 


Lúc bấy giờ, bậc Đạo Sư bảo các bà con: 


- Này các Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các 
loài thụ khi sông hòa hợp. đã chiên thăng được kẻ thù; còn khi sông bát hòa, đã bị 
nạn điệt vong lớn. 


Theo yêu cầu của các hoàng tộc, bà con, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh làm con chim cun cút 
đầu đàn, được vây quanh với hàng ngàn con chim cun cút, sống ở trong rừng. Lúc bây 
giờ, một thợ săn chim đi đến vùng cun cút, nhờ bắt chước tiếng kêu của loài cun cút, 
kẻ ấy biết được chỗ tụ họp của đàn chim. Người thợ săn liền quăng lưới lên trên đàn 
chim, chân lại các đường viên, tóm tất cả đàn chim cút thành một mối, bỏ vào giỏ đi 
về nhà, đem bán và nuôi sống với số tiền ấy. 


Một hôm, Bô-tát nói với các con chìm cun cút: 


- Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta; nay ta có một phương kế 
khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ ấy vừa quãng lưới trên 
đầu các ngươi, môi một chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhắc bồng lưới lên đến 
chỗ các ngươi muốn, và hạ xuống trên một bụi gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn 
thoát khỏi nhiều mẻ lưới! 


259 


Tắt cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, 
chúng liền nhắc bồng lưới lên như lời Bồ-tát dặn và thả xuống trên một bụi gai, rồi 
trồn thoát theo ngã dưới. Người thợ săn chim đang còn gỡ lưới khỏi bụi gai, thì trời đã 
xế chiều, nên đi về với tay không. 


Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ sănchim cứ 
loay hoay cho đên khi mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới, không bắt được gì và đi vê nhà tay 
không. 


Người vợ tức giận nói: 


- Ngày lại ngày, ông về hai tay không. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng 
khác! 


Thợ săn chim nói: 


- Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút sông 
hòa hợp với nhau. Chúng mang đi lưới ta quăng, và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. 
Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa thuận được. Bà chớ lo. Khi chúng tranh cãi 
nhau, lúc Ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả chúng, nụ cười sẽ trở lại trên môi bả! 


Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: 
Khi chung sông hòa hợp, 
Các chìm mang lưới đi, 
Khi chúng tranh cãi nhau, 
Chúng rơi vào tay ta. 


Vài ngày trôi qua, khi một con chim cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu 
một con chìm khác. Chim ây tức giận nói: 


- Ai bước trên đầu ta? 

- Chính tôi vô ý bước. Đừng giận tôi! 

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: 

- Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhắc bồng lưới lên chăng? 


Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ-tát suy nghĩ: "Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. 
Nay bọn chìm sẽ không nhắc bồng lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun cút sẽ gặp nạn, 
người thợ săn sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ không sống ở chỗ này nữa!". Rồi Bồ-tát đem 
đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại đến, sau một vài 
ngày, bắt chước giọng chim cun cút, và quăng lưới lên chỗ chúng đang tụ họp. Một 
con chìm cun cút nói: 


- Nghe nói, khi ngươi nhắc bồng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay hãy nhắc 
bông lên! 


260 


Một con chim khác nói: 


- Nghe nói, khi ngươi nhắc bồng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống. vậy nay 
hãy nhâc bông lên! 


Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhắc bổng 
lưới lên, bắt tât cả đàn chìm nhét đây vào một cái g1ỏ, đem về nhà và hy vọng đem lại 
thật nhiêu nụ cười cho bà vợ. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy, thưa Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn 
góc diệt vong. 


Ti huyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sự kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân như sau: 


- Thời ấy, con chìm cun củt vô trí là Đê-bà-ẩqt-đa, còn con chìm cụun cút có trí là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha) 


Ta không vì nóng lạnh ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một Tỷ-kheo sỉ mê bà vợ trước 
thời xuất gia. Lúc báy giờ, Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị ái nhiễm? 
- Thật vậy, bạch Thế Tôn! 
- Bị ái nhiễm bởi ai? 


- Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm. Con không thể bỏ nàng 
được! 


Bậc Đạo Sư nói với vị Tỷ-kheo ấy: 


- Này 1}-kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bắt hạnh cho ông. Trong thời trước, ông 
gần chết vì nữ nhân ấy. Nhờ có Ta đi đến, ông được thoát chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


261 


Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạI, Bồ-tát làm vị phụ trách về 
nghi lễ tôn giáo của vua. 


Lúc bấy giờ, các ngươi đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo chơi với 
con cá mái, vợ của nó một cách rât luyên ái. Con cá mái ây đi trước, ngửi mùi hương 
của lưới, bơi quanh lưới rôi bỏ đi. Con cá trông bị mù quáng bởi lòng tham luyên, đi 
thăng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá biệt được cá đã mắc vào lưới bèn kéo 
lên, băt con cá nhưng chưa giêt nó, lại quăng nó trên bãi cát. Họ nói: 

- Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn. 

Rồi họ chất một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ: "Ta không than 
khóc vì bị nướng trên than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy nhọn, hay sự đau khổ nào 


khác. Nhưng chỉ vì con cá mái, vợ ta sẽ buồn rầu, nghĩ răng ta đã ra đi với con cá mái 
khác. Đó là điều làm ta đau đớn!". 


Vừa than khóc cá nói lên bài kệ: 
Ta không vì nóng lạnh, 
Không vì bị mắc lưới, 
Chỉ sợ vợ ta nghĩ, 

Ta say mê nàng khác! 


Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo, cùng với đám nô tỳ vây quanh, đi đề bờ 
sông đê tắm. Viây biết tiếng mọi loài. Nghe con cá than, vị ấy suy nghĩ "Con cá này 
đang khóc tiếng khóc than ai oán. Bị chết trong trạng thái tâm bệnh như vậy, nó sẽ 
sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó!". Vị ấy đi đến gần những người đánh 
Cả vả nÓI: 


- Này các bạn, các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày đề làm món cà ri 
đó sao? 


Những người đánh cá nói: 

- Thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thê lấy đi mọi thứ cá ngài thích! 
- Chúng tôi không cần con cá nào khác, trừ con cá này. 

- Thưa ngài, ngài hãy lây nó đi. 

Bồ-tát, với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên: 


- Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi, thì ngươi đã chết. Nhưng từ nay trở 
đi, ngươi chớ nên đê ái tình chỉ phôi! 


Khuyên răn xong, Bồ-tát thả con cá xuống nước và trở về thành phó. 


* 


262 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết các Sự thậi. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo 
bị ái nhiêm chứng quả Dư lưu. Bậc Đạo Sư kết hợp hai mâu chuyện, và nhận điện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trồng là Tỷ- kheo bị ái nhiễm, còn 
vị phụ trách lê nghĩ tôn giáo là Ta vậy. 


-ooOoo- 


35.CHUYỆN CON CHIM CÚT 
(Tiên thân Vattaka) 


Có củnh không bay được ..., 


Câu chuyện này, khi đang dụ hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về lửa rừng bị 
dập tát.. Một thời Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma-kiệt-đà. Khi đang đi khất thực 
trong một làng nhỏ ở Ma-kiệt-đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng Tỷ-kheo, 
Thế Tôn thấy một đám lửa lón bùng lên. Phía trước và phía sau ngài có nhiễu Tỷ- 
kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. Một số 
Tỷ-kheo còn là phàm phu, vì sợ chết, liền nói: 


- Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa 
kia sẽ không cháy lan rộng. 


Rôi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số Tỷ-kheo 
khác nói: 


- Này Hiển hí, làm gì vậy? Các Hiển giả như những người không thấy mặt trăng đứng 
giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ thế giới phương 
Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc các Hiền giả không thấy 
núi Tu-di khi các Hiển Giả cùng đi với bậc Thượng nhân ở đời này và trên thiên giới. 
Các Hiên giả không nhìn đến bậc Chánh Đẳng Giác mà chỉ la: Chúng ta hãy tạo nên 
một ngọn lửa đối nghịch! Các Hiền giả không biết Phật lực. Chúng ta hãy đi lại gân 
bậc Đạo Sư. 


Tát cá Tỷ-kheo từ phía trước phía sau đêu đi đến gân bậc Đạo Sư, đứng thành mội 
nhóm. Bậc Đạo Sư cùng với chúng T}-kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn lửa 
rừng âm âm lan đến như muốn nuốt Sông tất cả, nhưng. khi lan đến chỗ Như Lai đứng, 
chúng lan xung quanh, không đến gần hơn mười sáu tâm. Nó không có sức mạnh lan 
rộng một vùng rộng ba mươi hai tâm (1 tầm = 1,8 m). 


Các Tỷ-kheo nói lên lời tán thản đức hạnh bậc Đạo Sư: 


- Ôi đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô tri này không có thê cháy lan đến chỗ chư 
Phật đứng, mà bị dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi, uy lực của chư Phật thật là 
kỳ điệu! 


263 


Bậc Đạo Sư, nghe câu chuyện của họ, liên nói: 


- Này các 13-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi, khi cháy 
đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia Ta đã làm. Chính 
tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thân thông này tôn 
tại suốt một kiếp. 


Rồi Tôn giả Ânanda xếp chiếc áo Tăng-già-lê làm bốn thành tắm nệm cho bậc Đạo Sư 
ngôi. Bậc Đạo Sư ngôi kiết già. Chúng 1ỷ-kheo đánh lễ Như Lai, bao vây xung quanh 
Ngài và ngôi xuống. Các Tỷ-kheo yêu cẩu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong Thế Tôn 
làm sáng tỏ vẫn đê cho chúng con. 


Theo lời yêu cẩu của họ, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt-đà, tại chỗ này, Bồ-tát được tái sanh làm con chim cun cút. 
Từ cái trứng, con chim con tự mình mô vỏ và thoát ra, thân hình to bằng trái banh. 
Cha mẹ đặt nó năm trong tô chim, chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có sức 
mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức mạnh giơ chân lên đề đi trên 
đât liên. 


Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian nảy, 
lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tô bay Ta, SỢ 
chết, kêu la, và bay trồn. Cha mẹ Bồ-tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ-tát. Bồ-tát nằm 
trong tô, ngóc cô vươn ra, thấy lửa đang cháy lan tới, liền suy nghĩ: "Nếu ta có sức 
mạnh xòe cánh bay lên hư không, và ta có thê đi đến một chỗ khác; hay nếu ta có sức 
mạnh giơ chân lên, ta có thê đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta, vì sợ chết, đã 
bỏ ta một mình, đã bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nảo khác. 
Tự mình không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây!". 


Ngài lại suy nghĩ: "Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có những vị 
trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngồi dưới gốc Bồ-đề, chứng 
Chánh Đăng Giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát, giải thóat tri kiến, thành tựu chân 
lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tụ tập lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, 
những vị Phật Nhất thiết trí. Có những công đức Pháp mà các vị ấy đã chứng đắc. Và 
ta có được một sự thật: Một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công 
đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có 
nơi ta, làm một hạnh chân đây lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con 
chim còn lại". Do vậy, bài kệ này được nói lên: 


Ở đời có giới đức, 
Chân thật, tịnh, từ bị, 
Chính với chân thật ấy 
Ta sẽ làm một hạnh, 


Hạnh chân thật vô thượng. 


264 


Hay hướng niệm Pháp lực, 

Niệm chư Phật quá khứ, 

Dựa sức mạnh chân thật, 

Ta làm hạnh chân thật. 
Rồi Bồ-tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá khứ, nhân danh tánh 
chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài kệ: 

Có cánh không bay được, 

Có chân không thê đi, 

Cha mẹ đã bỏ ta, 

Hỡi lửa, hãy đi lui! 
Khi Bồ-tát nói sự thật Ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng mười sáu tầm q tầm = 1,8 m). 
Khi trở lui như vậy, lửa không đôt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt tại 
chỗ ây, như bó đuôc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ được nói như sau: 

Ta làm hạnh chân thật, 

Màn lửa lớn lửa ngọn. 

Đi lui mười sáu tầm 

Như ngọn đuốc gặp nước. 
Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy, được gọi là thần thông tại trong 


một kiếp. Như vậy, Bồ-tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, ngài đi theo 
nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn lửa cháy đến 
khu rừng nảy, mà thời xưa, khi làm chìm cun cút con, Ta đã có sức mạnh của một 
hạnh chân thật. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, một 
số người chứng quá Dự lư, một số người chứng quả Bắt Lai, một số người chứng quả 
A-la-hán. Bậc Đạo Sư, kết hợp hai mẫu chuyện, và nhận điện Ti Tên thân như sau: 


- Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, còn vua loài cun cút là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


265 


36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền thân Sakuna) 


Các chỉm sống ở đời... , 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cái chòi lá bị cháy. Tỉ ruyển 
thuyết nói một Tỷ-kheo lấy để tài Thiên quán bậc Đạo Sư. Từ Kỳ Viên đi đến Kosala, 
vị ấy sống. tại một trú xứ trong khu rừng, gân một làng ở biên địa. Trong tháng đâu, 
chòi lá vị ấy bị cháy. Vị ấy báo cho mọi người biết: 

- Chỏi lá tôi bị cháy. Tôi sống khó khăn. 

Và các người được báo nói: 

- Nay ruộng chúng tôi bị hạn, tát nước cho ruộng xong, chúng tôi sẽ làm. 

Khi tát nước xong, họ gieo giống, gieo giống xong họ làm hàng rào; làm hàng rào 
xong, họ nhô có, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đê cập việc này sang việc khác, cho 
đến lúc ba tháng đã trôi qua. Tỷ s -kheo ấy trong ba tháng phải sống khổ sở ngoài trời, 
đã tăng trưởng để tài Thiên quán, nhưng không đạt được như ý. Vì thế, lễ Tự tứ xong, 


Tỷ-kheo ây đi đến bậc Đạo Sư, đánh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi chào đón thân 
tình, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không, đề tài Thiền quán của ông có 
đạt kêt quả không? 


Tỷ-kheo ấy báo cáo sự việc lên, và nói: 
- Vì con không được một trú xứ thích hợp, nên đề tài Thiên quán không có kết quả. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Trong thời trước này Tỷ-kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xứ thích hợp với mình, 
làm sao ông không biết? 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
* 

Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con chim, với đàm 
chìm vây quanh sông dựa trên một cây lớn, đây đủ cảnh cây trong một khu rừng. Một 
ngày kia, khi các cảnh cây cọ xát nhau, bụi cây rơi xuông, khói khởi lên. Thây vậy, 
Bô-tát suy nghĩ: "Hai nhánh cây này cọ xát như vậy sẽ sanh lửa. Lửa rơi xuông sẽ đôt 
các lá cũ. Từ đây, cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không thê ở đây được. Ta phải bỏ đi 
đên một chỗ khác". 
Rồi Bồ-tát nói bài kệ này với đàn chim 

Các chim sống trên đời, 

Dựa vào trú xứ nảo, 


Chỗ ấy sanh ra lửa, 


266 


Hõi loài chim tránh xa, 
Hãy đi các phương khác, 
Nếu y tựa chỗ ấy, 

Sợ hãi sẽ sanh ra. 


Các con chim có trí nghe theo lời Bồ-tát, lập tức cùng với Bồ-tát bay lên hư không, đi 
tới chỗ khác. Các chìm không có trí nói: 


- Vị ấy như ếch ngồi đáy giếng. 
Nên chúng không nghe theo lời Bồ-tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. 


Từ đấy không bao lâu, như Bồ-tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy cây ấy. Trong 
khi khói và lửa bôc lên, các con chim bị khói làm mù mắt không thê đi chỗ khác, đã 
rơi vào biên lửa, hêt con này đên con khác và bị tiêu diệt. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, trong thời trước; các con vật sông trên cây cao cũng biết được chỗ 
thích hợp cho mình, sao ông lại không biêt? 


* 
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư kêt hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền 
thân: 


- Thời ấy, các con chỉm làm theo lời Bô-tát là hội chúng đức Phật, và con chỉm có trí 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


267 


37. CHUYỆN CON CHIM TRÍĨ (Tiền thân Tittira) 


Ai kính bậc lớn tuổi ... , 


Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Đạo Sư kế về trưởng lão Xá-lợi-phát đã bị tước 
đoạt trú xứ như thế nào. Khi ông Cấp-cô-độc đã làm xong ngôi tỉnh xá và gửi sứ giả 
báo tin, bậc Đạo Sư từ Vương Xá ra đi, đến T)-xá-ly sống tại đấy cho thỏa thích rỗi 
lên đường ấi Xá-vệ. Lúc bấy giờ, các đệ tử của nhóm Sáu Tỷ-kheo đi phía trước; khi 
các trú xứ chưa được các Trưởng lão ở, họ giành lấy: 


- Trú xứ này dành cho giáo thọ sư chúng tôi, trú xứ này dành cho sư trưởng chúng tôi, 
tru xứ này dành cho chúng tôi. 


Các trưởng lão đến sau không được các trú xứ. Các đệ tử của Trưởng lão Xá-lợiphất 
tìm trú xứ cho Trưởng lão, nhưng không được. Trưởng lão không được trú xứ, đã ngôi 
hay kinh hành dưới một gốc cây không xa trú xứ bậc Đạo Sư bao nhiêu. 


Sáng sớm, bậc Đạo Sư đi ra, đẳng hắng thành tiếng. Trưởng lão đằng hắng lại. Thể 
Tôn hỏi: 


- Ai äó? 
- Bạch Thế Tôn, con là Xá-lợi-phát. 
- Này Xá-lợi-phất, vào giờ này, ông làm gì ở đây? 


Ti Tưởng lão kể lại sự việc ây. Bậc Đạo Sư nghe câu chuyện, suy nghĩ: “Nay Ta còn 
sống, các Tỷ-kheo còn thiêu tôn trọng, kính nê lân nhau. Khi Ta diệt độ rôi, họ sẽ làm 
nhự thể nào nữa?". Nghĩ vậy, bậc Đạo Sư khởi lên sự lo âu vì Chánh pháp. 


Khi trời vừa sảng, Ngài bảo tập hợp Đại chúng, và hỏi các Tỷ-kheo: 


- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, các đệ tử nhóm Sáu Tỷ-kheo đi trước giành hết trú 
xứ của các Tỷ-kheo Trưởng lão? 


- Thưa thật vậy, bạch Thé Tôn. 
Thế Tôn liền chỉ trích nhóm Sáu Tỷ-kheo. Ngài thuyết pháp, bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, ai xứng đáng được chỗ ngôi tốt nhất, được nước uống tốt nhất, 
được đô ăn khát thực tốt nhát? 


Có người nói: 

- Vị xuất gia từ gia đình Sát-đê-ly. 

Có người nói: 

- Vị xuất gia từ gia đình Bà-la-môn, từ gia đình gia chủ. 


Những người khác nói: 


268 


- Những vị trì luật, những vị thuyết pháp, những vị đã chứng Thiên thứ nhất, Thiên thứ 
hai, Thiên thứ ba, Thiên thứ tư. 


Những người khác nữa nói: 


- Những vị Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la-hán, những vị chứng Ba Minh, sáu Thắng 
trí. 


Khi các Tỷ-kheo đã nói ý nghĩ của mình, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, trong Giáo pháp Ta, xứng đáng được chỗ ngôi tốt nhất, không 
phải vị xuất gia từ gia đình Sát-đế-ly, không phải vị xuất gia từ gia đình Bà-la-môn, từ 
gia đình gia chủ, không phải vị trì luật, không phải vị trì kinh, không phải vị trì luận, 
không phải những vị đã chứng sơ Thiên v.v... không phải những vị Dự lưu v.y.. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, trong Giáo pháp này, tùy theo tuôi lớn mà quyết định về sự 
đảnh lễ, nghênh tiếp, chấp tay, phục vụ, mà nhận được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt 
nhất, đô ăn khát thực tốt nhất. Chính ở đây, tuổi lớn là mức đo lường. Do vậy, Tỷ- 
kheo tuổi lớn xứng đáng được những sự ấy. Nhưng nãÿ, này các T}-kheo, Xá-lợi -phát 
đệ tử cao nhất của Ta, vị chuyển Bánh xe Tùy pháp, xứng đáng được trú xứ tiếp theo 
trú xứ của Ta, vị ấy lại không được trú xứ, đã trải qua đêm nay sống dưới gốc cây. 
Nếu nay các ông không tôn trọng, không kính nề lẫn nhau, thì với thời gian trôi qua, 
các ông sẽ xử sự như thế nào? 


Với mục đích khuyến giáo các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T}-kheo, trong thời quá khứ, các loài thú cũng nghĩ: "Thật không thích 
đáng cho chúng tôi, nêu chúng lôi sống không tôn trọng, kính nề lần nhau, sống không 
tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn tuổi nhất trong chúng tôi, chúng tôi sẽ đảnh lễ vị 
ấy". 

Sau khi khéo tìm hiểu, biết được vị cao niên nhất, chúng đảnh lễ vị ấy, vì vậy khi mạng 
chung, chúng được sanh tràn đây thiên giới. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 
* 

Thuở xưa, trên sườn Hy-mã-lạp-sơn có ba con vật sống gần một cây bàng lớn: con 
chim trĩ, con khi và con voi. Chúng sông không tôn trọng, không kính nê, không tùy 
thuận lân nhau. Rôi chúng suy nghĩ: "Thật không xứng đáng cho chúng ta sông như 
thê này. Ai cao niên nhât giữa chúng ta , chúng ta sẽ đảnh lễ vị ây!". Trong khi chúng 
tìm hiêu vị cao niên nhật giữa chúng, thì một hôm, giữa chúng, khởi lên phương tiện 
này khi cả ba con ngôi dưới gôc cây bàng, chìm trĩ và khỉ hỏi con voi: 


- Này bạn voi, bạn có biết, khi bạn thấy cây bàng này lần đầu tiên, cây ấy to như thế 
nào? 


Con vol nói: 


269 


- Này các bạn, khi tôi còn bé nhỏ, cây bằng chỉ là một bụi Cây, tôi đi ngang qua nó 
đụng bắp về tôi. Khi tôi đứng ngang cây ấy, cành cây cao nhất chỉ chạm đến lỗ rồn. 
Như vậy tôi biết cây này từ khi còn là một bụi cây. 


Rồi hai con vật ấy lại hỏi con khỉ như rên. Con khỉ nói: 

- Này các bạn, khi tôi còn là khi con, tôi ngồi trên đất, chỉ vươn cô ra, có thê ăn được 
chôi cao nhât của cây bàng non này. Như vậy tôi biệt cây này từ khi còn nhỏ. 

Hai con vật kia lại hỏi con chím trĩ như trên. Con chim trĩ nói: 

- Này các bạn, thuở trước, tại một chỗ nọ, có một cây bàng lớn. Tôi ăn trái cây, đi đại 


tiện ở chỗ này, từ đấy, cây nảy mọc lên. Như vậy, tôi biết cây này từ khi cây ấy chưa 
mọc. Do vậy, tôi cao niên hơn các bạn. 


Được nghe nói như vậy, con khỉ và con voi nói với chìm trĩ có trí: 


- Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng đường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ 
nạn. Chúng tôi sẽ vâng theo lời khuyến giáo của bạn. Bắt đầu từ nay, bạn sẽ chỉ dạy 
khuyên bảo chúng tôi. 


Từ hôm ấy trở đi, con chim trĩ khuyên bảo chúng, an trú chúng trong giới luật, và tự 
mình thọ trì giới luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nê lẫn nhau, tùy thuận nhau, sống 
như vậy cho đến mạng chung, rồi đi lên thiên giới. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Mục đích của ba con vật này là sống Phạm hạnh nhờ con chim trĩ. Này các Tỷ-kheo, 
nếu những thú vật ấy sống tôn trọng, kính nề lẫn nhau, thì vì sao, các ông đã xuất gia 
trong Pháp Luật khéo giảng này, lại không thể sống tôn trọng, kính nề lẫn nhau? Này 
các Tỷ-kheo, Ta khuyên cáo các ông, bắt đầu từ nay trở đi, tùy theo tuổi lớn, các ông 
hãy đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ; tùy theo tuổi lớn, hãy dành chỗ ngồi tốt 
nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất; bắt đầu từ nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuổi lại 
bị một vị trẻ tuổi tranh giành trú xứ. Ai tranh giành sẽ phạm tội. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Ai kính bậc lớn tuổi, 
Là thiện xảo trong Pháp, 
Đời này được tán thán, 


Đời sau, sanh cõi lành. 


Như vậy, bậc Đạo Sự nói lên lời tán thản hạnh kính lễ bậc lớn tuổi và kết hợp hai câu 
chuyện với nhau, rồi nhận điện Tiên thân: 


- Thời ấy, con voi là Mục-kiên-liên, con khỉ là Xá-lợi-phất và con chỉm trĩ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


270 


38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền thân Baka) 


Kẻ có trí lường gạt... ,, 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một 1}-kheo làm thợ may y. 
Theo truyễn thuyết, có một Tỷ-kheo trú ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về công việc Hay 3, 
nh cắt, ráp, sắp xếp, và may lại v.v... Do thiện xảo này, vị ấy thường làm y và có tên 
là Thợ may y. Vị áy làm gì? Từ những mảnh vải cũ mòn, với bàn tay khéo léo, vị ấy 
làm thành y mềm dịu vừa ý. Sau khi may xong, vị ấy nhuộm với nước bột, ủi bằng vỏ 
ốc, làm cho trơn y láng đẹp để. Những Tỷ-kheo không biết làm y, đem vải mới đến Tỷ- 
kheo ấy và nói: 


- Này Hiển giả, chúng tôi không biết làm y, hãy may giúp cho chúng tôi. 
Tỷ-kheo ấy nói: 


- Này Hiền giả, làm xong một y cần nhiều thời gian, nhưng nay có một y tôi mới làm 
xong. Hãy để vải này lại, lấy y ấy mà dùng. 

Vị á ây đem y ra cho họ xem. Những Tỷ-kheo á ấy chỉ thấy màu sắc y tươi đẹp mà không 
biết bê trong của y, tưởng rằng y ây chắc chắn nên đưa cho Tỷ-kheo Thợ may xấp vải 
mới, đổi lấy y và ra ấi. Khi y ấy hơi bị nhớp và được giặt (rong nước nóng, thực chất 
của y hiện rõ. Đây đó, những chỗ cũ mòn được phơi bày. Họ hồi tiếc việc trao đổi 
trước. Như vậy vị ấy lường gạt những ai đem vải đến may, và khắp mọi nơi đều biết 
chuyện ấy. 


Giống như vị Tỷ-kheo lừa gạt ở Kỳ Viên, tại một làng nhỏ nọ, có một Tỷ-kheo khác 
may y cũng lừa đôi thiên hạ. Những Tỷ-kheo bạn của vị ây báo cho biêt: 


- Này Tôn giả, ở Kỳ Viên có một thợ may y lừa dối thiên hạ như Tôn giả vậy. 


¡ ấy tự bảo: “Ta sẽ lường gạt thợ may ở thành thị này". Vị ấy làm một cái y với nhiễu 
tâm vải cũ rất đẹp, nhuộm với màu vàng đậm và đặp y ây đi đến Kỳ Viên. Thợ may kia 
thây y ấy, khởi lòng tham và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, y này có phải Tôn giả đã may không? 
- Này Hiển giả, phải, tôi đã làm. 
- Này Tôn giả, hãy nhường cho tôi y này, Tôn giả sẽ lấy y khác. 


- Này Hiển giá, chúng tôi là người ở làng, rất khó được các vật dụng. Nếu tôi cho 
Hiển giả y này, tôi sẽ đắp cái gì? 


- Thưa Tôn giả, tôi có vải mới chưa may. Tôn giả đã nói như vậy, thì tôi từ chối gì 
được ? Thôi, Hiên giả hãy lây đi. 


Sau khi đưa cái y gồm nhiều tấm vải cũ, vị ấy lấy vải mới , lừa dối Tỷ-kheo á ấy, rồi ra 
đi. Vị Tỷ-kheo ở Kỳ Viên, sau vài ngày đắp y ấy, giặt y ấy với nước nóng, thấy những 


271 


miếng vải cũ mòn, và bị chê cười xấu hồ. Toàn thể chúng Tăng được biết rõ là người 
thợ may ở Kỳ Viên đã bị người thợ may ở làng nhỏ lường gạt. 

Một hôm, tại Pháp đường, các TỲ-kheo đang ngôi nói về câu chuyện Ấy. Bậc Đạo Sư 
đên và hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các Tỷ-kheo đang ngồi bàn chuyện 
Øì. Các Tỷ-kheo trình bày câu chuyện, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới lường gạt những 
người khác. Trong thời quả khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi. Và người thợ may ở ngôi 


làng nhỏ, không phải chỉ nay mới lường gạt người thợ may ở Kỳ Viên. Trong thời quá 
khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, tại một ngôi rừng, Bồ-tát sanh làm thần cây. Cây ấy mọc gần một hồ sen. 
Lúc bẩy giờ, trong một hồ khác không lớn lắm, vào mùa hạn hán, nước thấp, nhưng 
tại đấy có cá rất nhiều. Một con cò thấy đàn cá, suy nghĩ cách lường gạt và ăn chúng. 
Cò đi đến hồ, ngôi bên bờ nước suy tư. Đàn cá thấy vậy liền hỏi cò: 


- Ngài ngồi suy nghĩ gì vậy? 
- Tôi ngồi suy nghĩ đến các bạn! 
- Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi? 


- Trong hồ nảy, nước cạn, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn. Nay các bạn sẽ làm gì? Chính ta 
ngôi đây suy nghĩ như vây. 

- Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì? 

- Này, nếu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các bạn đến 
một hô lớn tràn đây hoa sen năm sắc, và thả các bạn ở đây. 

- Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại nghĩ đến loài 
cá. Ngài chỉ muôn ăn chúng tôi từng con một thôi. 

- Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta. Nếu các bạn không tin lời ta là 
đăng kia có một cái hô, hãy cử một con cá đi với ta đê chính nó thây cái hô ây. 


Đàn cá tin con cò ấy, liền cử một con cá lớn, mù một mắt, nghĩ rằng nó có khả năng 
đối nghịch với cò dưới nước và trên cạn, và bảo con cò mang đi. Cò ngậm lấy cá ấy, 
mang đi, thả trong hồ, chỉ cho thấy toàn bộ cái hồ, rồi đưa nó về, thả nó lại với đàn cá 
trong hồ cũ. Cá này về tán thán sự quyến rũ của hồ mới cho chúng bạn nghe. Nghe nó 
tán thán, đàn cá đều muốn đi và nói với cò: 


- Lành thay, ngài hãy mang chúng tôi đi. 


272 


Con cò trước hêt mang con cá lớn một mặt ây, đưa nó đên bờ hô, chỉ cho nó thây cái 
hồ, rồi đậu xuống cây Vanara mọc bên bờ hồ. Cò ném con cá vào giữa hai cành cây, 
lấy mỏ mô con cá, giết chết nó và ăn thịt, thả xương xuống gốc cây, rồi trở về nói: 


- Con cá ấy đã được ta thả rồi. Con khác hãy đi. 


Với phương cách ấy, cò mang đi từng con cá một, ăn hết cả đàn cá, và cuối cùng, 
không tìm thấy con cá nào nữa. Tại đây chỉ có con cua còn ở lại. Con cò muốn ăn nó 
nên nói: 


- Này bạn cua, tất cả đàn cá ấy đã được ta mang đi, thả xuống hồ lớn đầy những bông 
sen, hãy đên đây, ta sẽ mang bạn đi! 


- Làm thế nào ngài mang tôi đi? 

- Ngậm lấy bạn, ta sẽ mang đi. 

- Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm rơi tôi xuống. Tôi sẽ không đi với ngài đâu. 
- Chớ sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi. 


Con cua suy nghĩ: "Nó mang những con cá mà không thả cá vào trong hồ. Nếu nó thả 
ta vào trong hô thì tôt. Nêu nó không thả, ta sẽ căt đứt cô của nó và giết nó". 


Rôi cua nói với cò: 


- Này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chắn được. Chúng tôi loài cua đã kẹp thì 
kẹp chặt. Nêu tôi lây cái càng kẹp cô bạn, tôi sẽ kẹp chặt cô bạn và sẽ đi với bạn. 


Con cò không biết con cua muốn lường gạt mình bèn bằng lòng. Như với cái kêm của 
người thợ rèn, con cua với những cải càng của mình, kẹp rât chặt cô cò và nói: 


- Nào, chúng ta hãy đi! 
Cò đưa cua đi, trước hết chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đi về phía cây Vanara. Cua nói: 
- Này bạn, cái hồ ở phía này, sao bạn lại đưa tôi đi phía khác? 


- Ừ, ta là bạn thân của người, và ngươi là bạn thân của ta. Ngươi tưởng ta là nô lệ của 
ngươi, nhắc bông và đưa ngươi ổi ¡không sao? Hãy nhìn đống xương này dưới gốc cây 
Vanara! Và ta đã ăn tất cả con cá ấy, cũng vậy, nay ta sẽ ăn ngươi! 


- Những con cá ấy vì ngu sỉ nên bị ngươi ăn. Nhưng ta sẽ không để ngươi ăn ta đâu. 
Cua nói. Ta sẽ giêt ngươi! Ngươi thật là ngu ngôc! Ngươi bị ta lừa mà không biết. 
Nêu chết, cả hai cùng chêt! Ta sẽ cắt đứt đầu ngươi trước khi ta rơi xuông đât! 


Nói xong, cua kẹp chặt cô cò lại như gọng kèm. Với miệng há to, nước mắt từ từ chảy, 
quá kinh hãi vì sợ chêt, cò nói: 


- Thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài. Hãy cho tôi sống! 


- Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hồ. 


273 


Cò bay trở lui, hạ xuống hồ, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. Nhưng con cua, trước khi 
đi xuông nước, cắt đứt cô cò như con dao cắt một cọng sen. 


Vị thần sống ở trên cây thấy sự lạ lùng này, đã làm cho toàn khu rừng vang dậy lời tán 
thán khi nói lên bài kệ này với âm thanh dịu ngọt: 


Kẻ có trí lường gạt 
Không may bị kẻ gạt, 
Con cò có trí gạt 


Đã bị cua gạt lại. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới bị người thợ may 
ở làng lường gạt. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng bị lường gạt rồi. 


Sam khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai mầu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân: 


- Lúc ấy, người thợ may ở Kỳ Viên là con cò, người thợ may ở làng là con cua, còn Ta 
là thân cây. 


-ooOoo- 


39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA 
(Tiên thân Nanda) 


Nghĩ rằng là chỗ chôn..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một đệ tử của Tì rưởng lão Xóá- 
lợi-phất. Tương truyền Tỷ-kheo ấy là người dễ bảo, kham nhân, thường nỗ lực hẳu hạ 
Trưởng lão. Một thời, sau khi xin phép bậc Đạo Sư, Trưởng lão đã ra đi, bộ hành đến 
xứ Dakkhinagiri ở miễn Nam Magadha (Ma-kiệt-đà), Tỷ kheo ấy, đến xứ nây, trở 
thành kiêu ngạo, cứng đâu, không vâng lời Trưởng lão. Khi Trưởng lão bảo: 


- Này Hiền giá, hãy làm điều này. 
Vị ấy liền gây sự chống lại Trưởng lão. 
Trưởng lão không biết tâm tánh vị ấy vì sao thay đổi như vậy. Sau khi bộ hành tại đấy, 


Trưởng lão lại đi về Kỳ Viên. Từ khi theo Trưởng lão về đến Kỳ Viên, tánh tình Tỷ- 
kheo ấy trở lại như cũ. Trưởng lão thưa với đức Như Lai: 


274 


- Bạch Thế Tôn, con có một đệ tử, tại một chỗ, xử sự như một nô lệ được mua với giá 
một trăm đồng tiên, nhưng tại một nơi khác, lại trở thành kiêu mạn, cứng đầu, bảo 
làm gì cũng gây sự chồng đổi. 


Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lợi -phát, Tỷ-kheo này không phải nay mới có tánh tình như vậy. Trước kia, 
khi đến chỗ nây, kẻ ấy xử sự nhự một nô lệ được mua với giá một trăm đông tiển, 
nhưng khi ấi chỗ khác, thì gây sự, đối nghịch. 


Nói vậy xong, theo lời Trưởng lão yêu cầu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 
một địa chủ. Bạn của Bô-tát cũng là một điạ chủ lớn tuôi hơn Bô-tát, nhưng có một 


người vợ trẻ sanh được một con trai. Người địa chủ lớn tuôi suy nghĩ: "Vợ ta còn trẻ, 
khi ta chết đi, không biết sẽ lấy ai và tiêu phí tài sản này, thay vì giao cho con trai của 
ta? Vậy tôt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đât". 


Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà tên Nanda, đi vào rừng, 
chôn tài sản ây vào một chỗ và bảo: 


- Này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này. Chớ quên khu 
rừng. 


Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ già ấy mạng chung. Đứa con trai đần dần lớn 
lên, đên tuôi thành niên, mẹ nó nói: 


- Này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda, đã chôn giấu tài sản. Hãy bảo nó mang 
về mà cai quản gia sản thừa tự. 


Một hôm, người thanh niên nói với Nanda: 

- Này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? 

- Thưa ông chủ, có! 

- Chôn tải sản tại đầu? 

- Thưa ông chủ, trong rừng. 

- Vậy chúng ta hãy đi lấy. 

Sau khi đem cuốc và thúng, đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi: 
- Này cậu, tài sản ở đâu? 


Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sản, do vì tài sản Ấy, nó khởi lòng kiêu mạn 
và măng nhiệc chàng thanh niên chủ nó: 


- ĐI đi! Đứa con hư, đứa con nô lệ. Từ đâu ngươi có được tài sản này? 


275 


Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói: 
- Thôi chúng ta đi về. 


Rồi hai người cùng về. Sau hai ba ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda lại mắng chửi như 
cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngữ với nó, và suy đi nghĩ lại như sau: "Người nô 
lệ này, khi đi có ý định báo cho ta biết tài sản. Nhưng đên đó, lại mắng nhiêc ta, chăng 
biệt vì lý do gì? À, cha ta có người bạn địa chủ, hãy đên hỏi vị ây". 

Thanh niên ấy đi đến gặp Bồ-tát trình bày tất cả sự việc và hỏi: 

- Thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng mắng nhiếc con là chỗ cha con chôn 
tài sản thừa tự? 


- Này con, Khi Nanda mắng chửi con, con chỉ nên nói: Này người nô lệ, người mắng 
chửi ai vậy? Rồi kéo nó ra, lấy cuốc đảo chỗ ấy, lây tài sản thừa tự của gia đình, bảo 
người nô lệ nhấc lên và mang về nhà. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Nghĩ rằng là chỗ chôn 
Đống vàng và nữ trang, 
Chỗ nô tỳ hạ sanh 
Tên là Nan-da-ka 
Đang đứng và la to 
Những lời lẽ thô bạo. 


Chàng thanh niên liền đánh lễ Bồ-tát, về nhà, và đưa Nanda đi đến chỗ chôn giầu tải 
sản. Làm đúng theo lời khuyên bảo, Chàng thanh niên cũng vâng theo lời Bô-tát 
khuyên, làm các công đức như bô thí...đên khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: - Trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ấy cũng như vậy. 


* 


Sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 
Tiền thân. 


- Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá-lợi-phất, và người địa chủ có trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


276 


40. CHUYỆN HÓ THAN LỬA CÂY KEO 
(Tiên thân Khadirangara) 


Ta thà rơi địa ngục..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kê về ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp 
Cô Độc đã tiêu hết cho Giáo pháp đức Phật một số tiền là năm trăm bốn mươi triệu 
đồng để xây dựng tỉnh xá, và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài ba ngôi 
báu Phật, Pháp, Tăng. Trong khi bậc Đạo Sư còn đKỳ Viên, mỗi ngày vị triệu phú đi 
đến tỉnh xá ba lần để cúng dường: mội vào buổi sáng, một vào buổi trưa, một vào 
buổi chiều. Ngoài ra, còn nhiễu sự giúp đỡ khác. 


Ông Cáp Cô Độc không bao giờ đi tay không, ngại các Sa-di hay Tỷ-kheo trẻ xem 
mình có đem gì trong tay không. Buổi sáng ông đem theo cháo, sau buổi ăn sáng đem 
theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buôi chiều ông đem theo hương liệu, vòng 
hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ấy tiêu dùng như vậy, không hạn chế. 


Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán tự tay trao phiếu nợ, mượn ông tài 
sản ước lượng một trăm triệu đông và vị Đại triệu phú không đòi họ trả. Còn những 
tài sản khác trị giá một trăm tám mươi triệu đồng được chôn cất trên bờ sông. Khi bị 
gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản ấy đã trôi ra biển lớn. Chìm xuống lòng biển là 
các ghè chậu bằng đông còn khoá chặt và đóng dấu nguyên xi. 


Trong nhà vị triệu phú luôn luôn có phân cơm cho năm trăm Tỷ-kheo, nhà vị đại triệu 
phú giống. nhự cái giêng trong xanh ở ngã tư đường cho chúng Tỷ-kheo, như ngôi nhà 
cha mẹ đối với tất cả đại chúng. Vì vậy, bậc Chánh Đẳng Giác thường đi đến nhà vị 
triệu phú. Tám mươi đại Trưởng lão cũng đi đến. Các 1ỷ-kheo khác cũng đến và đi 
không thể kể xiết. Nhà vị đại triệu phú có đến bảy tằng lầu, được trang hoàng với bảy 
cửa gác. Tại cửa gác thứ tư của ngôi nhà á ấy, một thân nữ có tà kiến thường trú. Khi 
bậc Chánh Đẳng Giác vào nhà, thân nữ ấy không ở được trong lầu của mình, đã đem 
theo mấy đứa con nhỏ XuỐng Ở tại tầng cuối cùng. Khi tám mươi đại Trưởng lão và 
các Trưởng lão khác đến và đi, thần nữ ấy cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ: 
"Khi Sa-môn Gotama và các đệ tử vào nhà này, ta không được an lạc; ta không thể 
luôn luôn xuống tâng trệt được. Ta phải làm thế nào đề những người ấy không đến 
nhà này nữa ". 


Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói sáng hào 
quang và đứng lại. Được hỏi: 


- Ai đó? 
Nàng trả lời: 
- Ta là thân nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. 


- Vì sao nàng đến đây? 


277 


- Ông không thấy việc phải làm của vị triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho mình, 
tiêu phí tài sản, làm giàu cho Sa-môn Gofama, không lo buôn bản, không lo làm việc. 
Ông hãy khuyên vị triệu phú làm việc của mình, đừng đề Sa-môn Gotama và các đệ tử 
vào nhà này nữa. 

Người tổng quản ấy nói với thần nữ: 

- Này thân nữ ngu sỉ, nếu vị triệu phú dùng tài sản, vị ấy chỉ dùng cho Giáo pháp chư 


Phật đưa đến giải thoát. Dù vị triệu phú nắm búi tóc ta và bản ta làm nô lệ, ta vẫn sẽ 
không nói gì. Nàng hãy ẩi đi. 


Hôm khác, thần nữ ấy đi đến người conn trai cả của vị triệu phú và khuyên giáo 
tương tự. Người con trai cả cũng măng nàng như trước. Nhưng nàng không dám nói 
việc này với vị triệu phú. 


Do bồ thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiên thâu vào ít dân, tài sản vị ấy 
đi đến khánh tận. Dân dẫn triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiếu, gia sản, áo quấn, sàng 
tọa, thực phẩm không còn được như xưa. Dâu ở trong tình trạng như vậy, ông Cáp Cô 
Độc vẫn cúng dường chúng Tăng, tuy rằng không thể cúng dường các món tốt đẹp. 


Một hôm, sau khi ông Cấp Cô Độc đảnh lễ và ngôi xuống, Thế Tôn hỏi: 

- Này Gia Chủ, tại nhà ông còn có vật bồ thí không? 

- Bạch Thế Tôn, thưa có vật bố thí. Đó là cháo tấm với bột chua đề lại từ hôm qua. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, tâm đừng buôn phiên khi bố thí đô vật thô xấu, khi tâm tốt đẹp thì đô 
vật cúng dường chư Phật, Độc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không trở thành thô 
xám. Vì sao? Vì quả đị thục ío lớn. Ai có thê làm tâm tốt đẹp, thì vật bô thí không thể 
thô xáu được. Như vậy ông cán phải hiểu biết. 
Và đức Thế Tôn đọc bài kệ: 

Khi tâm được tịnh tín, 

Bồ thí không gọi nhỏ, 

Cho Như Lai, chư Phật, 

Hay cho đệ tử Ngài, 

Không có cúng đường nào 

Được xem là bé nhỏ. 
Thế Tôn lại nói thêm: 


- Này Gia chủ, ông cúng dường món ăn thô xấu, nhưng cúng dường tám bậc Thánh 
nhân. Trong thời Velàma, Ta làm náo động cả Diêm-phù-đề với việc bố thí bảy thứ 
báu; trong khi đại bố thí, Ta làm chúng tuôn chảy như làm năm con sông trở thành 
một dòng thác. Nhưng Ta không tìm được ai thọ Ba quy y hay giữ Năm giới. Những 


278 


người xứng đáng được cúng dường như vậy thật khó kiếm được. Do vậy, khi bố thí 
cho ta đô ăn thô xâu, tâm ông chớ buôn phiên. 


Sau đó, bậc Đạo Sư nói Kinh Velàmaka. 


Bấy giờ thần nữ ấy không dám nói với người triệu phú khi vị ấy đang có uy quyên, lại 
suy nghĩ: “Nay vị triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thê nghe theo lời ta". Nghĩ 
vậy, nửa đêm, thân nữ vào phòng vị áy chiêu sáng hào quang, đứng giữa hư không. Vị 
triệu phú thấy nàng, liên hỏi: 

- Ngươi là ai? 

- Này đại triệu phú, ta là thần nữ ở cửa gác thứ tư. 

- Ngươi đến có việc gì? 

- Ta muốn nói lời khuyên ông. 

- Vậy hãy nói ẩi! 

- Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau, không nhìn đến con trai, con gái. 
Ông đã tiêu phí tài sản cho Giáo pháp của Sa-môn Gotama. Do ông đã phụng phí tài 
sản lâu ngày, do không làm công việc mới, vì Sa-môn Œotama, ông trở thành nghèo 
thiêu. Sự việc đã như vậy, ông vân không từ bỏ Sa-môn Gofama. Hôm nay, các Sa- 
môn ấy vân đi vào nhà ông như trước. Những gì họ đã lây đi từ ông, không thê đem vê 
nhà được. Hãy tin chắc là như vậy. Nhưng băt đâu từ nay trở đi, ông chó tự mình đi 
đến Sa-môn Gotama. Chớ cho phép những đệ tử của Sa-môn vào nhà này nữa. Hãy 


xoay lựng, không nhìn Sa-môn Œotama nữa. Hãy tự mình kinh doanh buôn bản và xây 
dựng lại sản nghiệp. 


VỊ triệu phú nói với thần nữ: 

- Có phải đáy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? 
- Đúng như vậy. 

VỊ triệu phú nói: 


- Bậc Đạo Sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm ngàn 
thân nữ như ngươi. Lòng tin của ta như núi Tu-di không dao động, được khéo an trú. 
Tài sản được ta tiêu dùng cho Pháp bảo đưa đến giải thoát. Lời ngươi nói không thích 
đáng, là một đòn do ngươi đánh vào Giáo pháp đức Phật, con quỷ đen thiếu lễ độ, 
theo ác giới, không có vấn đề ngươi sống chung trong nhà của ta. Hãy ra khỏi nhà ta 
mau, đi ở chỗ khác. 


Thần nữ nghe lời nói của vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, không thể ở lại được, 
bèn về chỗ ở của mình, tay bông con ra đi, với ÿ nghĩa: "Nếu ta không tìm được chỗ 
khác, ta sẽ xin lỗi vị triệu phú và sẽ trú tại đấy". Nghĩ vậy, nàng đi đến vị Thiên tử hộ 
trì thành phố, đánh lễ vị ấy rỗi đứng dậy. Khi được hỏi: 


- Nàng đến có chuyện gì? 


279 


Nàng trả lời: 


- Thưa Thiên Tử, tôi vô ý nói chuyện với ông Cấp Cô Độc, nên vị triệu phú giận tôi, 
đuối tôi ra khỏi nhà ở. Hãy đưa tôi đến vị triệu phú xin lôi và xin cho tôi được trú tại 
nhà như cũ. 


- Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? 


- Bắt đâu từ nay, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chủng Tăng, chớ đề Sa-môn Gotama vào 
nhà. Thưa Thiên tử, tôi đã nói như vậy! 


- Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào Giáo pháp. Ta không thể đưa 
nàng đến gặp vị triệu phú được. 


Không nhận được sự tỉng hộ từ vị này, thân nữ đi đến bón Đại thiên Vương, cũng bị 
bốn vị ấy bác bỏ. Thân nữ đi đến Thiên chủ Đề Thích thuật câu chuyện ấy và yêu cẫu 
giúp đỡ khẩn thiết hơn: 


- Thưa Thiên chủ, con không được chỗ ở, phải bông con trên fay, con lang thang 
không nơi tru ân. Với uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở! 


Thiên chủ trả lời: 


- Ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào Giáo pháp của bậc Chiến 
Thăng. Ta không thê nói với vị triệu phủ dùm cho ngươi. Nhưng ta sẽ nói với ngươi 
một phương pháp làm vị triệu phú tha thứ ngươi. 


- Thưa Thiên chủ, lành thay, xin nói lên. 


- Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú một số tài sản trị giá một trăm tám 
mươi triệu đồng... Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vị triệu phú mà không cho 
đi biết, cẩm giáy mặc nợ Ấy, với một số Dạ-xoa trẻ vậy quanh, một tay cẩm giáy nợ, 
một tay cẩm biên lai, đi đến nhà họ, đứng ở giữa nhà, dọa nạt họ với uy lực Dạ-xoa 
của mình, và nói: "Đây là giấy nợ của các ngươi. Khi bậc triệu phú của chúng ta có 
uy lực, đã không đòi hỏi gì các ngươi. Nay ngài gặp cơn nghèo túng, hãy trả lại tiền 
các ngươi đã mượn ". 


Với uy lực Dạ-xoa của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả một trăm tám mươi triệu 
đồng vàng ấy, đồ đây kho bạc trồng không của vị triệu phú. ƯỊ triệu phú còn có tài 
sản khác chôn giấu ở bờ sông Aeiravati, khi bờ sông bị lỏ, tài sản ấy bị trôi vào biển. 
Với uy lực của ngươi, hãy đem số tài sản ấy về, để đây kho bạc. Lại còn có một tài sản 
khác nữa, trị giá một trăm tảm mươi triệu đồng nằm chôn không chủ tại một chỗ nào 
đó, hãy lấy đem về đồ đây kho bạc trồng. Với năm trăm bốn mươi triệu đồng ấy, 
ngươi đồ đây các kho bạc trồng không, lấy đó để đền tội, rỗi đến xin vị đại triệu phú 
tha tội cho. 


Thân nữ đáp: 
- Tối lành thay, thưa thiên chủ. 


Thân nữ chấp nhận lời Thiên chủ, mang lại tắt cả tài sản như đã được nói. 


280 


Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của vị triệu phú, chiếu sáng hào quang, đứng 
giữa hư không. Được hỏi là ai, nàng đáp: 
- Thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quảng ngu sỉ ở tại cửa gác thứ tư. Do tôi 
quá ngụ sỉ, không biêt công đức đức Phật, đã nói với ngài những lời lôi lâm trong 
những ngày trước. Hãy tha thứ lỗi ấy của tôi! Theo lời Thiên chủ Để Thích, tôi đã đòi 
lại số tiên nợ một trăm tám mươi triệu đồng cho ngài, đã đem lại số tiền một trăm tám 
mươi triệu đồng bị trôi ra biển, và chôn giấu vô chủ tại một chỗ nọ. Như vậy tôi đã 
mang lại trăm năm bôn mươi triệu đông đô đây các kho bạc trông rông của ngài đề 
chuộc lại tội lôi. Số tiên ngài đã tiêu dùng cho tỉnh xá Kỳ Viên, tát cả nay đã được 
thâu lại. Tôi vì không có trủ xứ nên rất khô sở. Chớ nghĩ đến những gì tôi đã làm do 
sự vô trí của tô. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bậc đại triệu phú. 
Ông Cấp Cô Độc nghe vậy, tự nghĩ: "Thân nữ này đang nói đã lập công chuộc tội và 
đã nhận tội của mình. Bậc Đạo Sư sẽ suy xét việc này, và sẽ cho nó biết những công 
đức của mình. Ta sẽ đem thân nữ đên gặp bậc Chánh Đăng Giác”. VỊ triệu phú nói: 
- Này thần nữ, nếu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Đạo Sư. 
- Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc Đạo Sư. 
Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buổi sáng, vị triệu phú đem thân nữ đến 
bậc Đạo Sư và bảo cáo với đức Nhưự Lai tát cả việc làm của thân nữ. Bậc Đạo Sư 
nghe xong liên nói: 
- Ở đây, này Gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín muôi, kẻ ấy thấy là thiện. Khi 
điêu ác của kẻ ấy chín muối, chỉ khi áy Rẻ ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi điêu 
thiện chưa chí muối, kẻ ây thấy là ác, khi điêu thiện của kẻ áy chín muối, chỉ khi ây 
kẻ áy thấy là thiện. 
Sau đó, bậc Đạo Sư nói lên hai bài kệ này trong Pháp củ số 119 và 120 

Người ác thấy là thiện 

Khi ác chưa chín muôi, 

Khi ác nghiệp chín muôi, 

Người ác mới thấy ác. 

Người hiển thấy là ác, 

Khi thiện chưa chín muôi, 

Khi thiện được chín muải, 

Người hiển thấy là thiện " 
Cuối bài kệ này, thân nữ chứng quả Dự lưu. Nàng đánh lễ chân có tô điểm bánh xe 
của bậc Đạo Sư và nói: 
- Bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, bị sỉ mờ ám, bị vô mìinh bao 


phủ, con không biết những công đức của Thế Tôn, đã nói những lời ác, xin tha thứ 
cho c0n. 


281 


Rồi nàng được bậc Đạo Sư tha thứ, và được vị đại triệu phu tha thứ. 
Lúc bấy giờ ông Cấp Cô Độc ở trước mặt bậc Đạo Sư, nói lên công đức của mình: 


- Bạch Thế Tôn, thân nữ này đã có ngăn chận con: Chớ cúng dường đức Phật v.v...! 
Nhưng không có thê ngăn chận con được. Nàng đã cô ngăn chận con: Chớ bô thí! 
Nhưng con ván bồ thí. Bạch Thê Tôn, đây là công đức của con. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, có lòng tin bất động, có trí 
kiên thanh tịnh. 


Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chận bởi thần nữ bất lực này. 
Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người Hiển trí thuở quá khứ, khi đức Phật chưa xuất 
hiện, khi trí tuệ chưa chín muôi, dâu ác ma, chủ cỗi dục giới, đứng giữa hư không nói 
lớn: Nếu ngươi bồ thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa ngục này, và chỉ rõ một hỗ đây 
than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, dầu bị ngăn: Chó bồ thí, người Hiển trí vẫn 
đứng giữa đoá sen bó thí như thường. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá 
khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một vị 
triệu phú ở Ba-la-nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một hoảng tử. Khi đến 
tuôi trưởng thành, vừa mới mười sáu tuôi, Bồ-tát đã đạt đến điêu luyện trong tất cả kỹ 
thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, Bồ-tát cho xây dựng sáu trường 
bố thí, bốn nhà tại cửa bốn thành, một nhà tại trung tâm thành, một nhà trước cửa trú 
xứ của mình, và tô chức bó thí lớn, giữ giới, tuân giữ những ngày Bồ-tát. 


Một hôm, trong giờ điểm tâm, khi các món ăn hảo hạng được mang vào cho Bồ-tát, 
một vị Độc Giác Phật, sau bảy ngày thiền, vừa xuất định và nhận xét: "Đã đến giờ đi 
khuất thực, nay ta phải đến nhà của vị triệu phú Ba-la-nại". Sau khi chùi răng với que 
đánh răng bằng cọng trầu leo, rửa mặt tại hồ Anotatta, rồi đứng trên cao nguyên 
Manosila, vị Độc Giác Phật mang y dưới, cột dây lưng, đắp y ngoài lấy bình bát bằng 
đất do thần thông hóa hiện, đi ngang qua hư không và đứng trước cửa nhà, trong khi 
bữa điểm tâm được mang vào cho Bồ-tát. Bồ-tát thây vị Độc Giác Phật, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, nhìn người đứng hầu, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: 


- Thưa ông chủ, con phải làm gì? 
Bồ-tát nói: 
- Hãy đem bình bát vị ấy lại đây. 


Ngay trong thời khắc Ấy, Ác ma lồng lộn hiện lên, tự nghĩ: "VỊ Độc Giác Phật này chỉ 
được đô ăn từ bảy ngày trước, nêu hôm nay không được ăn, vị ây sẽ chết. Ta sẽ làm vị 
ây chêt và làm vị triệu phú châm dứt việc bô thí". 


282 


Ngay lúc ấy, Ác ma đi đến, hóa hiện ở trong nhà một hồ than lừng sâu tám mươi 
khuỷu tay (một khuỷu tay = 45 cm). Hồ ấy đầy những than rừng bằng cây keo cháy 
rực, cháy đỏ có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hồ than hừng ây, Ác ma tự 
mình đứng giữa hư không. Người hầu đi đến, định mang bình bát lại, thấy vậy, hoảng 
sợ quay lui. Bồ-tát hỏi: 


- Này con thân, sao con trở lui? 

Người ấy nói: 

- Thưa ông chủ, trong nhà có một hồ than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. 
Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trồn hết. 


Bồ-tát Suy nghĩ: "Hôm nay, Ác ma có uy lực, đang nỗ lực ngăn chận ta bố thí. Ta cần 
phải cho nó biệt dù trăm Ma, ngàn Ma, trăm ngàn Ma cũng không làm cho ta dao 
động. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho chúng thây ai mạnh hơn aI, a1 có uy lực hơn a1". 


Bồ-tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên bờ hồ than 
hừng, nhìn lên trời, thấy Ác ma, liền hỏi: 


- Ngươi là a1? 

- Ta là Ác ma. 

- Có phải ngươi hóa hiện hồ than hừng này? 
- Phải, chính ta hóa hiện. 

- Vì mục đích gì? 


- Vì mục đích ngăn chận ngươi bố thí, vì mục đích giết mạng sông của vị Độc Giác 
Phật. 


Bồ-tát nói: 

- Ta sẽ không cho ngươi ngăn chận ta bố thí. Ta cũng không cho ngươi giết mạng 
sông của vị Độc Giác Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biệt giữa ta và ngươi, a1 có 
sức mạnh lớn hơn. 

Vẫn đứng trên bờ hồ than hừng, Bồ-tát nói: 


- Bạch Thế Tôn, Độc Giác Phật, dầu con có rơi đầu lộn ngược vào hồ than hừng này, 
con vân không trở lui. Mong Thê Tôn châp nhận món ăn do con cúng dường. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Ta thả rơi địa ngục, 
Chân trên, đầu phía dưới, 


Ta sẽ làm việc Thánh, 


283 


Hãy nhận lấy món ăn. 


Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ-tát cầm bát cơm bước lên mặt hó than hừng! Khi 
Bồ-tát làm như vậy, từ mặt hồ than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, mọc lên một 
hoa sen tuyệt đẹp đỡ lấy. chân Bồ-tát. Từ hoa sen ấy, nhụy sen khoảng chừng một đầu 
lớn phun lên, rơi trên đầu bậc Đại Sĩ, phủ khắp toàn thân như rắc hột vàng. Bồ-tát 
đứng trên đóa hoa sen, đặt vào trong bát vị Độc Giác Phật những món ăn thượng vị 
khác nhau. Vị Độc Giác Phật nhận đồ ăn, nói lên lời tùy hỷ, rồi quăng bình bát lên 
trên hư không, và ngay trước mắt của đại chúng, tự mình bay lên hư không về phía 
Hy-mã-lạp Sơn, đê lại một đường mây gồm nhiêu hình thù kỳ diệu đặc biệt. Còn Ác 
ma bị thất bại và sầu muộn đi về trú xứ của mình. Bô-tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết 
pháp cho đại chúng, tán thán bó thí, giới đức, và cùng với đại chúng vây quanh, bước 
vào trú xứ của mình. Bồ-tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp 
của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đây đủ trí kiến nh ông 
không đề cho thân nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì bậc Hiên trí đã làm 
trong thời quá khứ. 


Ti huyết pháp thoại này xong, bậc Đạo Sự kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tì ïên 
thân: 


- Thời ấy, vị Độc Giác Phật tại chỗ ấy nhập Niết-bàn, còn Ta chính là người triệu phú 
Ba-la-nai, sau khi đánh bại AÁc-ma, đứng trên đóa sen, cúng dường thức ăn khát thực 
vào bát của vị Độc Giác Phật. 


-ooOoo- 


284 


PHẨM LỢI ÁI 


41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA 
(Tiên thân Losaka) 


Với người muốn mình lợi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai là Trưởng 
lão Losaka? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tai ương cho gia 
đình. Khi làm Tỷ-kheo, vị ây không bao giờ nhận được gì cả. 


Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng chung, vị ấy đã đầu thai vào bụng vợ một 
người đánh cá, Irong một làng đánh cá gồm một ngàn gia đình ở Kosala. Trong ngày 
Vị ây đâu thai, ngàn gia đình ấy, với lưới cẩm tay, ẩi đánh cá trên sông, trên hỗ không 
bắt được một con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở ải, những người đánh cá gặp những 
điều tốn hại. Khi vị ấy còn ở trong thai, làng của họ bị lửa đốt cháy bảy lần và bị vua 
xử phạt bảy lần. Như vậy, dân dân họ rơi vào túng thiếu. Họ suy nghĩ: "Trước kia, 
chúng ta không như vậy. Nay chúng ta gặp nhiều tốn hại. Giữa chúng ta phải có một 
người có số đen. Chúng ta hãy chia thành hai nhóm mỗi nhóm năm trăm gia đình. Và 
nhóm nào có người có số đen, nhóm ấy bị tồn hai, nhóm kia được tăng thịnh. 


Và cứ thế họ chia nhóm ấy làm hai, chia làm hai, chia làm hai nữa. Như vậy, họ chia 
cho đến khi chỉ còn lại một gia đình ấy, và khi tìm được kẻ số đen ở trong gia đình ấy, 
họ liền đánh đuổi đi. Người mẹ phải tìm sống một cách khó nhọc, với bụng mang thai; 
khi thai đến kỳ, bà sanh được đứa con trai. Đứa bé ấy được sanh trong đời sống cuối 
cùng, do đó không thể bị giết hại. Như ngọn đèn trong chiếc ghè, điều kiện đề thành 
A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. 


Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, bà đặt 
trong tay nó một bát ấi xin, bảo nó đi vào một nhà kia, rồi bà bỏ trồn. Từ đó, đứa bé 
sống một mình, tìm đô ăn tại chỗ này, nằm ngủ tại chỗ khác, không tắm, không săn 
sóc thân mình, tìm sống một cách cực khổ chẳng khác con quỷ ăn bùn. Nó dân dân 
lớn lên được bảy tuôi, lượm từng miếng cơm một mà ăn như con quạ, tại một cửa nhà 
nọ có đồ ăn còn lại từ các nỗi cơm được rửa. 


Một hôm, Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phắt đang đi khất thực ở Xá-vệ, thấy đứa 
bé, suy nghĩ không biết đứa bé đáng thương này ở làng nào, khởi lòng từ bị đổi với nó 
Và gọi: 


- Hãy đến đây! 
Đứa bé đến đảnh lễ Trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hỏi: 


- Con sông ở làng nào? Cha mẹ ở đâu? 


285 


- Thưa Tôn giả, con sông không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con, sông quả mệt mỏi nên 
bỏ rơi con mà trồn ẩi! 


- Con có muốn xuất gia không? 


- Thưa Tôn giả, con muốn xuất gia. Nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kẻ khốn nạn 
như con? 


- Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con. 
- Lành thay, Tôn giả hãy truyễn giới xuất gia cho con. 


Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mêm, đất nó đến tỉnh xá, tự tay 
tắm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó làm Sa-di, và khi tuổi đây đủ, liền trao Đại 
giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là Trưởng lão Losakatissa. 


Trưởng lão Losakatissa ít được phước đức, nên ít nhận được đô cúng dường. Truyền 
thuyết nói, dẫu có lễ bô thí to lớn không gì sánh được, bụng Trưởng lão cũng không 
no, mà chỉ được ăn vừa đủ đề nuôi mạng sống. Một muông cháo đồ vào bát của 
Trưởng lão hình như làm tràn đây nên đem cháo cho người sau. Khi cháo được đồ 
vào bình bát Trưởng lão, người ta nói cháo trong đĩa của người cúng như biến mắt. 
Các đô ăn cứng khác cũng như vậy. 


Trưởng lão sau một thời gian, thiền quán được tăng trưởng, chứng quả A-la-hán tối 
thượng, nhưng vẫn được đô cúng dường íI oi. Thọ hành trưởng lão dân dẫn giảm 
thiểu, và ngày nhập Niết-bàn đã đến. Tướng quân Chánh pháp hướng tâm đến, biết 
ngày trưởng lão đắc Niễt-bàn vô dư y, tự nghĩ: "Trưởng lão Losakatissa hôm nay sẽ 
nhập Niết-bàn. Ta sẽ khuyên người ta cúng dường Trưởng lão đô ăn như ý muốn” 
Tôn giá Xóá-lợi- phất đưa Trưởng lão vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Losakatissa, dầu đưa tay cho nhiều người ở Xá-vệ, cũng không nhận được ngay cả 
một tô cháo, Tôn giá Xá-lợi -phất bảo Losakatissa về trước, ngôi tại phòng họp, rồi 
giữ đô ă ăn nhận được đem về cho Losakatissa. Những ai được Xá-lợi -phát giao đô ăn 
đem về, đều quên trao cho Losakatissa và tự mình ăn đồ ăn ấy. 


Khi Trưởng lão Xá-lợi-phất đứng dậy và đi về tỉnh xá, Losakatissa đi đến đảnh lễ, 
Trưởng lão dừng bước, quay lại hỏi: 


- Này Hiển giả, Hiển giá có được đồ ăn không? 

- Thưa Tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất hoảng hốt nhìn giờ. Thời giờ đã quá rôi. Trưởng lão nói: 
- Này Hiển giá, hãy ngôi ở đây. 


Trưởng lão bảo Losakatissa ngôi xuống trong phòng họp, rồi ấi đến trú xứ Kosala. 
Nhà vua cho người lây bát Trưởng lão, bỏ đáy bát với bồn loại bánh ngọt và nói: 


- Đây là đồ ăn phi thời. 


Trưởng lão cẩm bát, đi về và nói: 


286 


- Này Hiển giả Tissa, hãy ăn bốn loại bánh ngọt này. 


Nói xong, Tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Losakatissa hồ thẹn vì lòng kính trọng 
đổi với Tôn giả Xóá-lợi-phát nên không dám ăn. Trưởng lão Xá-lợi-phát nói với 
LosaRafissa: 


- Này Hiên giả, hãy đến. Ta đứng câm bình bát này, còn Hiển giả ngôi và ăn. Nếu tay 
ta rời bình bát này, thì không còn vật gì nữa. 


Rồi trong khi bậc Tối thượng Tướng quân Chánh pháp đứng cẩm bát, Tôn giả 
Losakatissa ăn bốn loại bánh ngọt. Do thân thông lực thuộc bậc Thánh của Tôn giả 
Xá-lợi-phất, bánh ấy không biến mất. Khi ấy, Trưởng lão Losakatissa được ăn như ý 
muốn, đây đủ, no bụng. Ngày hôm ấy, Trưởng lão Losakatissa đắc Niễt-bàn không có 
dự y. Bậc Chánh Đăng Giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy được hoả táng. 
Các Xá-lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. 


Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo đang ngôi họp tại Pháp đường nói: 


- Này các Hiển giả, Losakatissa ít phước đức, ít nhận đô cúng dường. Do ít phước 
đực, ¡† được cúng dường như vậy, làm sao lại được Thánh pháp? 


Bậc Đạo Sư đến pháp đường hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi họp tại đây, đang bàn câu chuyện gì? 
Chúng Tỷ-kheo báo cáo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy do nghiệp mình làm, nên không được cúng đường và 
đồng thời chứng được Thánh pháp. VỊ áy thuở trước do làm chướng ngại người khác 
cúng dường nên í1 được cúng dường; nhưng do chú tâm thiên quán vô thường, vô ngã 
nên được Thánh quả, chứng được các thăng pháp. 
Nói vậy xong bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở ấy, trong thời bậc Chánh Đẳng Giác Ca-diếp, có một Tỷ-kheo sống ở một ngôi 
làng nhỏ, được một vị điên chủ hộ trì. Tỷ-kheo ây tính tình bộc trực, hôn nhiên, giữ 
giới, chuyên tu tập thiên quán. Lại cũng có một trưởng lão A-la-hán đã đoạn tận các 
lậu hoặc, sông bình đăng với các bậc đông Phạm hạnh. VỊ này trước kia chưa bao giờ 
đên ngôi làng có người điện chủ đã ủng hộ Tỷ-kheo ây, nay mới đên lân đâu. Người 
điên chủ hoan hỷ với cử chỉ của Trưởng lão, câm lây bình bát, mời vảo nhà, cung kính 
mời ăn. Rôi vị ây nghe thuyệt bài pháp ngăn, đảnh lễ Trưởng lão và thưa: 


- Thưa Tôn giả, hãy đi đến ngôi tỉnh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi vào buổi 
chiêu sẽ đên yêt kiên ngài. 


Trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, đảnh lễ Trưởng lão trụ trì và sau khi xin phép, ngồi 
xuông một bên. VỊ trụ trì thân mật hỏi thăm Trưởng lão: 


- Thưa Hiền giả, Hiền giả được đồ ăn chưa? 


287 


- Thưa được rồi. 
- Được tại đâu? 
- Tại nhà điền chủ trong làng của Tôn giả gần đây. 


Sau khi nói vậy, trưởng lão hỏi chỗ sàng tọa của mình, sửa soạn cất đặt y bát, rồi ngồi 
xuống thọ hưởng lạc về thiên, lạc về quả. Vào buôi chiều, người điền chủ ấy đem theo 
hương, vòng hoa, đèn và dầu đi đến tinh xá, đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa? 


Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, Tười điền chủ đi đến vị trưởng lão khách, đảnh lễ, 
ngồi xuống một bên, và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ 
điện Phật, cây Bò-đẻ, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi ra đi. 


Trưởng lão trụ trì suy nghĩ: "Điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu Tỷ-kheo này trú ở đây, 
điền chủ ấy không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa". 


Trưởng lão trụ trì, với tâm tư không được vui, suy nghĩ: "Ta phải làm thế nào đề vị ấy 
không ở được trong tỉnh xá này". Đến giờ hầu thăm, khi Trưởng lão khách đến, 
Trưởng lão trụ trì không nói gì. Vị Trưởng lão khách đoạn tận các lậu hoặc, biết được 
ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ: “Trưởng lão này không, biết ta không bao giờ gây 
trở ngại cho gia đình, cúng dường vị ây hay đồ chúng vị ấy", liền đi về trú xứ của 
mình, hưởng thọ lạc về Thiền và lạc về quả. 


Trưởng lão trụ trì, ngày hôm sau, đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, rồi lấy 
móng tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lây bát vị 
ấy, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 


- Trưởng lão khách ở đâu? 


- Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa, nhưng không thê 
đánh thức vị ây dậy. Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà của ngài, vị ây có 
thê tiêu hoá được, do vậy, nay đang còn ngủ. Rất có thể, ngài hoan hỷ với những sự 
kiện như vậy. 


Trong khi Ấy, vị Trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc nghĩ rằng thời gian đi khất thực 
của mình đã đên, liên sửa soạn thân mình tử tê, câm y bát, bay lên hư không và đi đên 
một chỗ khác. 


Còn người điền chủ ấy cúng dường vị Trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ tươi, mật 
ong và đường. Rôi ông bảo chùi bát với bột thơm, đô thức ăn đây bát lân nữa và thưa: 


- Thưa Tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy. 


Rồi đưa bát cho ' Trưởng lão trụ trì. VỊ này không thê từ chối, cầm bát đi và suy nghĩ: 
"Nếu Tỷ-kheo ấy uống cơm sữa này, có ai nắm cô đuôi đi, vị ấy cũng không đi. 
Nhưng nêu ta cho người khác cơm sữa này, việc ta làm sẽ bị bại lộ. Nếu ta đồ xuống 
nước, bơ tươi sẽ nôi lên trên mặt nước và bị lộ. Nếu ta quăng trên đất, loài qua sẽ tụ 
họp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng món ăn này ở đâu?" 


288 


Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tỷ-kheo ấy bới 
các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tỉnh xá. 
Không thấy Tỷ-kheo khách ở đâu, Tỷ-kheo trụ trì suy nghĩ: "Chắc Tỷ-kheo ấy đã đoạn 
tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta, và đã đi chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái 
bụng, đã làm một việc không thích đáng". Do vậy, sầu ưu khởi lên, và từ đấy, vị Tỷ- 
kheo trụ trì như một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung, tái sinh vào địa 
ngục. 


Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nâu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín muời, nó bị sanh 
năm trăm năm liên tục làm quỷ Dạ-xoa, không được ä ăn đây bụng, dầu chỉ một ngày. 
Chỉ trừ một ngày, nó được ăn no bụng với đồ uễ nhiễm của bào thai. Rồi trong năm 
trăm đời, nó sanh làm chó. Khi Ấy, chỉ có một ngảy nó được ăn no bụng với cơm được 
nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy bụng. 


Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở 
Kàsi. Từ khi nó sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cùng cực. Nó không bao giờ 
được một nửa tô nước cháo chua vào bụng. Nó được đặt tên là Mittavindaka. Cha mẹ 
nó không thể chịu khô vì đói, đánh đuôi nó đi. 


- Hãy đi, con số đen bất hạnh kia. 
Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba-la-nai. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và đang dạy 
nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Lúc ấy, dân ở ba-la-nại thường cho tiên 
những người nghèo đói và cho họ học nghề. Mittavindaka học nghề không tiền với 
Bồ-tát. Nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay đi lang thang. Được Bồ- 
tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. Vì có nó, tiền dạy của Bồ-tát trở thành ít ỏi. 
Nó gây lộn với thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang 
đây đó, đến một làng biên địa và làm thuê sinh sống. 


Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. Người trong 
làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nảo là ác, và cho nó một cái chòi đề 
sông tại cửa làng. Do Mittavindaka đến đây sống, dân chúng ở làng biên địa ấy bị vua 
xử phạt bảy lần, nhà của họ bị cháy bảy lần, và hồ chưùa nước bị cạn bảy lần. Họ SUy 
nghĩ: "Trước khi Mittavindaka đến đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, 
chúng ta bị tôn hại". Vì thế họ đánh đuôi nó đi. 


Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phi nhân ngự trị. Tại 
đấy, các phi nhân giết ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trốn khỏi chỗ ấy, đi lang thang chỗ 
này chỗ kia, đến một bến tàu tên là Gambhira, đúng vào ngày một chiếc tàu mới được 
hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. 


Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được bảy ngày, đến ngày thứ bảy, tàu đứng lại như bị 
mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số đn bất hạnh. Bảy lần thẻ rơi vào Mittavindaka. Họ 
cho nó một cái bè tre, bắt tay nó quăng xuống biên, rồi tàu lại ra đi. Mittavindaka leo 
lên bè tre, và trôi trên mặt biên. 


289 


Do quả nó đã giữ giới trong thời đức Phật Ca-diếp Chánh Đăng Giác, trên mặt biển, 
nó gặp bồn tiên nữ trong một lâu đài bằng pha lê. Với chúng, nó sông trong bảy ngày 
hưởng hạnh phúc. Bấy giờ, các loài quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong bảy ngày. 
Sau bảy ngày, chúng phải ra đi đề chịu đau khô. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho 
đến khi chúng trở về. 


Chúng đi rồi, Mittavindaka lại leo lên bè tre, đi chỗ khác, và gặp được tám tiên nữ ở 
trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy, nó đi nữa, và gặp được ba mươi hai tiên nữ ở trong 
mười sáu lâu đài bằng vàng. Không nói gì với chúng, nó lại bỏ đi, và thấy một thành 
Dạ-xoa ở giữa hòn đảo. 


Tại đấy, có một nữ Dạ-xoa sống dưới hình đạng con đê. Mittavindaka không biết nó là 
nữ Dạ-xoa, nắm lây chân con dê đề ăn thịt. Con Dạ-xoa nữ ấy, với uy lực của mình, 
nhắc bồng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng ngang qua biên, rơi xuống một bụi 
gai, tại một cái hào khô nước, lăn tròn rồi đứng dậy. 


Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến giết dê của vua. Các người chăn đê 
đứng núp rình bắt ăn trộm. Mittavindaka, sau khi lăn tròn, đứng dậy trên đắt, thấy các 
con đê liền nghĩ: "Ta đã bắt chân con đê trên hòn đảo ở biến, và bị nó quăng rơi tại 
đây. Nếu nay ta lại bắt tay chân một con đê, thì nó sẽ quăng ta đến chỗ các tiên nữ ở 
trong lâu đải trên mặt biên, tại bờ bên kia." Khi tác Ỹ bất chánh như vậy, nó liền nắm 
chân một con đê, lập tức con đê bị nắm kêu lên. Các người chăn dê từ nhiều chỗ núp 
chạy đến, bắt nó và nói: 


- Đây là đứa ăn trộm đã bắt các con đê của nhà vua từ trước đến nay. 

Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, Bồ-tát với năm 
trăm thanh niên Bà-la-môn vây quanh, ra khỏi thành để đi tắm. Thấy Mittavindaka, 
nhận được nó, Bô-tát nói với các người ấy: 

- Này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi. Sao lại bắt nó? 

Các người ấy nói: 

- Thưa Tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê, nó bắt chân một con đê, nên chúng tôi bắt nó. 

- Hãy giao nó cho chúng tôi đề làm nô lệ. Nó sẽ dựa vào chúng tôi đề sóng. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Rồi họ thả nó và ra đi. Bồ-tát hỏi nó: 

- Này Mittavindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? 

Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ-tát nói: 


- Vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc, nên nó phải chịu mọi sự bất 
hạnh như vậy. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


290 


Với người muốn mình tốt, 

Với người thương tưởng mình, 
Cứng đầu không theo lời, 

Sẽ gặp điều sầu muộn. 

Chăng khác Mitaka 

Nắm chặt chân con đê. 


Lúc bấy giờ, khi cả vị giáo sư và Mittavindaka mạng chung, họ đi theo nghiệp của 
mình. 


Bậc Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo chính Losaka này đã tự làm cho mình được ít đô cúng dường và 
đồng thời được Thánh Pháp. 


Sau khi nói pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, MiHavindaka là Trưởng lão Losakatissa, vị giáo sư được danh bốn 
phương là Ta vậy. 


-ooOoo- 


42. CHUYỆN CHIM BÒ CÂU (Tiền thân Kopata) 


Với người muốn mình lợi..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kẻ về một T] 3-kheo có lòng tham. lòng 
tham của vị này sẽ được kê trong chương sáu, Tiên thân Kaka (số 395). Lúc báy giờ, 
các Tỷ-kheo báo cho bậc Đạo Sư biết: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có lòng tham. 
Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có thật như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Thuở trước, này Tỷ-kheo, ông cũng có lòng tham. Vì lòng tham, ông đã mắt mạng, 
và các vị Hiên trí cũng vì ông đã mát trú xử của họ. 


291 


Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Phạm Thọ) trị vì ở Ba-la-nạl, Bồ-tát sanh làm con 
chim bồ câu. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Ba-la-nại ưa thích làm công đức, thường treo 
những ổ rơm chỗ này chỗ kia để các chú chim có nơi ấn náu thuận tiện an ôn. Người 
đầu bếp của vị triệu phú Ba-la-nại cũng treo một ô rơm tại nhà bếp. Bồ-tát sông tại 
đấy, buổi sáng bay đi tìm mi ăn và chiều lại về. 


Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá muối, cá 


tươi, thịt chua, thịt tươi, tại chỗ ấy, nó khởi lòng tham, tự nghĩ: "Ta phải tìm cách ăn 
cho được cá thịt này". Nghĩ vậy nó đậu cách đó không xa, dò xét xung quanh, nó thấy 
buồi chiều Bồ-tát bay về và đi vào bếp, nghĩ rằng nhờ con chim bồ câu này nó sẽ được 
ăn cá và thịt. 


Ngày hôm sau, vào buổi sáng, nó bay lên. Khi Bồ-tát bay ra đi kiếm đồ ăn, nó bay sát 
theo sau khắp nơi như cái bóng. Bô-tát nói với nó: 


- Này bạn, vì sao bạn đi theo tôi? 
- Thưa ngài, cử chỉ của ngài khiến tôi ưa thích. Bắt đầu từ nay, tôi xin hầu hạ ngài. 


- Này bạn, món ăn của bạn khác, món ăn của tôi khác. Bạn hầu hạ tôi cũng gặp khó 
khăn. 


- Thưa ngài, khi ngài tìm đồ ăn, tôi cũng tìm đồ ăn và tôi sẽ theo ngài. 
- Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng. 


Như vậy, Bồ-tát khuyên con quạ đi tìm đồ ăn, các loại hột cỏ, hột giống. Trong khi 
Bồ-tát đi tìm đồ ăn, con quạ cũng đi, lật lên các miếng phân, ăn các loại trùng, nhét 
cho đầy bụng, rồi đi đến Bô-tát và nói: 


- Thưa ngài, ngài dùng quá nhiều thì giờ cho việc tìm đồ ăn thật không tốt. 


Khi Bồ-tát tìm đồ ăn xong, buổi chiều bay về, con quạ cũng bay theo vào nhà bếp. 
Người nâu bêp nói: 


- Con bô câu của chúng ta có đem một con chìm khác vê. 


Anh ta liền treo một tô rơm nữa cho con quạ. Từ đấy hai con chim câu và quạ sống 
với nhau. Một hôm, người ta đem đến nhiều cá và thịt cho người triệu phú. Người đầu 
bếp lấy cá và thịt ấy đem treo chỗ này chỗ kia trong bếp. Con quạ thấy vậy, lòng tham 
khởi lên: "Ta sẽ không đi tìm đồ ăn ngày mai; ta phải ăn món này!" Đêm đến, nó năm 
ngủ, vừa ngủ, vừa rên. Ngày hôm sau, Bồ-tát đi tìm môi nói: 


- Hãy đi, này bạn quạ! 
- Thưa ngài, ngài hãy đi một mình. Tôi bị đau bụng! 


292 


- Này bạn, từ trước đến nay, chưa bao giờ loài quạ đau bụng. Ban đêm, trong ba canh, 
bôn canh, cứ môi canh loài quạ có bât tỉnh, nhưng khi chúng nuôt tim đèn, chúng 
được thỏa mãn ngay lúc ây. Có thê bạn muôn ăn thịt và cá. Hãy đi nào, món ăn của 
người không thích hợp với các bạn đâu. Chớ làm như vậy, hãy đi kiêm ăn với ta. 

- Thưa ngài, tôi không thể đi. 

- Hành động của bạn sẽ lộ rõ, chớ đề lòng tham chỉ phối, chớ phóng dật. 

Khuyên nó xong, Bồ-tát đi kiếm ăn. Người đầu bếp có gắng làm nhiều món thịt cá 


khác nhau. Lúc giở các nắp chảo để hơi nóng thoát ra, người đầu bếp đặt trên mặt 
chảo một cái rá lọc rôi đi ra ngoài, đứng lau mô hôi. 


Trong khi ấy, con quạ từ ô rơm ló đầu ra, nhìn nhà bếp, biết người đầu bếp đã ra đi, tự 
nghĩ: "Nay ta sẽ được thỏa mãn tham vọng, sẽ được ăn thịt. Nhưng ta nên ăn miếng 
thịt lớn hay miếng thịt nhỏ? Với miếng thịt nhỏ, khó có thê đầy bụng mau được. Vậy 
ta hãy mau chóng mang miếng thịt lớn, bỏ vào ô rơm rồi nằm ăn!. 


Qua bay ra khỏi ô, đậu trên cái rá lọc. Rá lọc ấy phát ra tiếng động "ki l¡". Người đầu 


bếp nghe tiếng động, không biết cái gì, đi vào, thấy con quạ, liền nói: 


- Đây là con quạ ranh con! Mày muốn ăn thịt nấu cho vị triệu phú của ta. Ta sống làm 
việc vì người chủ triệu phú, chớ không vì đỗ ngu như mày. Đồ như mày có gì liên hệ 
với ta? 


Kẻ ấy đóng cửa, bắt con quạ, nhỏ sạch lông, đem củ gừng giã nhỏ với muối và cây thì 
là trộn với nước sửa chua, thoa lên toàn thân con qua, rồi ném con quạ vào ô rơm. Con 
quạ chịu đau khô nằm rên. Bồ-tát, buôi chiều về, thấy quạ gặp nạn như vậy liền nói: 


- Ôi con quạ tham lam, vì không làm theo lời ta, vì lòng tham của ngươi, ngươi bị đau 
đớn lớn. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Với người muốn mình lợi, 
Với người thương tưởng mình 
Có những lời khuyên bảo, 
Nhưng không làm theo lời, 
Như con quạ tham lam 
Không làm theo lời khuyên 
Của con chim bồ câu, 
Nó bị ngã rơi vào 
Như rơi vảo tay địch. 
Bồ-tát nói xong, tự nghĩ: "Nay ta không thê ở nơi này nữa", bèn đi một chỗ khác. Còn 


con quạ mạng chung ngay lúc ấy. Người đầu bếp nhặt nó từ ô rơm và quăng nó vào 
đồng rác. 


293 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo không phải nay ông mới tham, trước kia ông cũng đã tham, do lòng 
tham của ông, các bậc Hiên trí đã mất trú xứ của họ. 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các sự thậi. Cuối bài giảng, Tỷ- 
kheo áy chứng được quả Nhất lai. Bậc Đạo sư kêt hợp hai câu chuyện với nhau, và 
nhận diện Tiên thân như sau: 


- Lúc ấy, con qua là Tỷ-kheo tham lam, còn con bồ câu là Ta vậy. 


-ooOoo- 


43. CHUYỆN CON RÁN TRE 
(Tiên thân Veluka) 


Với người muốn mình lợi..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Thể Tôn 
hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông là người khó bảo. 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này T}-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước, ông cũng đã khó bảo 
rồi. Vì tánh ông khó bảo, không nghe lời các bậc Hiên trí, ông mạng chung vì miệng 
COH rãH. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
giàu có ở nước Kàsi. Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của dục vọng, thấy lợi ích khi xa lìa 
nó, Bồ-tát từ bỏ các dục, đi vào Tuyết Sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề 
tài thiền quán, đạt được năm Thắng trí, và tám Thiền chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. 
Sau một thời gian, Bồ-tát có một hội chúng lớn, với năm trăm ấn sĩ khổ hạnh vây 
quanh. Ngài sông làm bậc Đạo sư của hội chúng. 


Bây giờ một con rắn độc con, theo bản tánh của mình, đi đến am thất của một vị tu 
khô hạnh. Vị tư khô hạnh khởi lòng thương con rắn như con mình, cho nó nằm trong 
một ống tre, và nuôi dưỡng nó. Vì nằm ở trong ống tre, nên nó được gọi là Veluka 


294 


(Rắn tre). Vì vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn với tình thương như con mình, nên vị 
ây được gọi là "Cha của Veluka". 


Lúc bẩy gIỜ, Bồ-tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc, bèn cho ĐỌI VỊ ấy 
lên và hỏi: 

- Có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc? 

Khi được biết là có thật, Bồ-tát nói: 

- Chớ tin con rắn độc. Chớ nuôi đưỡng nó như vậy. 

Vị tu khổ hạnh nói: 

- Con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đôi với thầy. Không có nó, tôi không thể sống được. 
- Vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sống gần con rắn độc này. 


Vị tu khổ hạnh không nghe lời Bồ-tát, không chịu từ bỏ con rắn độc. Nhiều ngày sau, 
tất cả vị tu khổ hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây và ở tại đầy hai ba 
ngày. Trước đó, Cha của rắn tre cũng đi với họ, đã đặt con rắn độc nằm trong Ống tre, 
đóng cửa lại rồi ra đi. Sau hai ba ngày, vị ấy cùng về với các vị tu khổ hạnh, định đến 
cho Veluka ăn, vị ấy mở ống tre, vừa đưa tay vừa nói: 

- Này con, hãy đến đây. Chắc con đói lắm. 


Con rắn độc nội giận vì hai ba ngày không có đồ ăn, liền mồ vào tay vị tu khô hạnh, 
khiên VỊ này chêt ngay tại chỗ, rôi răn bỏ vào rừng. Các vịtu khô hạnh thây vậy thưa 
với Bô-tát. Ngài bảo hỏa táng người chêt. Rôi ngôi giữa chúng ân sĩ, ngài nói lên bài 
kệ này: 

Với người muốn mình lợi, 

Với người thương tưởng mình, 

Nếu cứng đầu không nghe 

Không theo lời khuyên dạy, 

Sẽ bị hại đến chết, 

Như Cha Ve-lu-ka. 


Như vậy, Bồ-tát khuyến cáo chúng ẩn sĩ. Rồi ngài tu tập từ, bi, hỷ, xả, và khi mạng 
chung, ngài sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trước kia do khó bảo, ông đi đến 
hoại điệt vì miệng con răn độc. 


295 


Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mầu chuyện, và nhận điện Ti ïên 
thân như sau: 


- Khi ấy, Cha của Veluka là Tỷ-kheo khó bảo, hội chúng còn lại là hội chúng đức 
Phật, và bậc Đạo Sư có hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền thân Makasa) 


Tốt hơn là ké thù..., 


Câu chuyện này, khi bộ hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về những người ngu 
sỉ trong một ngôi làng. Theo truyên thuyết, một thời đức Như Lai từ Xá-vệ đi đên xứ 
Ma-kiệt-đà. Tại đáy, Ngài ấi bộ đến một ngôi làng. Người trong làng ấy phán lớn là 
những người ngu. Một hôm, các người ngu hội họp lại và nói: 

- Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm việc, các con muỗi căn chúng ta, do duyên 


cở ấy, việc làm của chúng ta bị trở ngại. Tá át cả chúng fa hãy đi, cẩm theo cung và các 
vũ khí, gây chiến với các con muỗi, băn giết tất cả chúng nó. 


Nghĩ vậy, họ ấi vào rừng với ý định bắn các con muỗi, nhưng họ bắn lẫn nhau, đánh 
lần nhau, làm đau khổ lẫn nhau, rồi đi vê, năm xuống ở cổng làng, giữa làng và cuối 
làng. 


Bậc Đạo Sư, được chúng Tỷ-kheo vây quanh, đi vào làng á ấy khất thực. Các bậc Hiền 
trí trong làng thấy Thế Tôn, liền dựng một cái rạp tại công làng, tô chức cúng dường 
trai phạn cho chúng TỶ-kheo, đứng đâu là đức Phật. Họ đảnh lễ bậc Đạo Sư rỗi ngôi 
xuống. Bậc Đạo Sư thấy chỗ này chỗ kia có những người bị thương, liền hỏi các nam 
Cự Sĩ: 

- Sao có nhiễu người bị bệnh thế? Họ đã làm gøì vậy? 

- Bạch Thế Tôn, những người này đi đánh các con muỗi, nhưng lại bắn lẫn nhau, nên 
bị bệnh tình như vậy. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Không phải chỉ nay các người ngu sỉ đi đánh các con muối, rồi trở lại đánh mình. 
Trước kia, cũng có những người đi đánh các con muỗi, rồi trở lại đánh những người 
khác. 


Sau đó, theo lời yêu cầu của những nam cư sĩ ấy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


296 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sông làm nghề đi buôn. Lúc 
bấy giờ, trong một làng biên địa ở nước Kàsi, nhiều người thợ mộc sông tại đây. Có 
một thợ mộc đầu sói đang đếo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của kẻ ây, cái 
đầu sáng chói như một cái bát đồng. Với cái miệng như mũi tên, muỗi đốt vào đầu 
như kiếm đâm. Kẻ ấy gọi đứa con đang ngôi gần và nói: 


- Này con thân, con muỗi đót vào đầu ta như bị kiếm đâm. Hãy đuổi nó đi. 
- Thưa cha thân, hãy ngôi im. Với một cái đánh, con sẽ giết nó. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi tìm hàng hoá cho mình, đến tại làng ấy, đang ngồi tại cửa quán 
người thợ mộc. Người thợ mộc ây nói với đứa con: 


- Này con, hãy đuổi con muỗi này. 
Đứa con nói: 
- Này cha thân, con sẽ đuôi. 
Nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén, đứng một bên lưng người cha nói: 
- Con sẽ đánh muỗi! 
Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bồ-tát thấy sự 
việc đã xảy ra cho người thợ mộc, suy nghĩ: "Một kẻ thù có trí còn tôt hơn, vì nó sợ 
hình phạt, sẽ không giết người". 
Rồi ngài nói lên bài kệ này: 
Tốt hơn là kẻ thù, 
Nhưng có trí sáng suốt, 
Còn hơn là người bạn 
Thiếu trí tuệ thông minh. 
Đứa con ngu và điếc, 
Định giết chết con muỗi, 
Lại chém đầu người cha 
Võ ra thành hai mảnh. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đứng dậy ra đi, rồi về sau mạng chung theo nghiệp của mình. 
Còn bà con của người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ mộc. 


* 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các nam cư sĩ, trong thời quá khứ, cũng có những người muôn đánh con muối 
lại đánh ngã các người khác. 


297 


Sau khi kề pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân như sau: 


- Lúc ấy, người đi buôn hiển trí nói xong bài kệ rỗi ấi chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền thân Rohini) 


Tốt hơn là ké thù..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú 
Cấp Cô Độc. Theo truyền, thuyết, ông Cáp Cô Độc có một người nữ tỳ tên là Rohini. 
Người mẹ già của nó đi đến nhà giã gạo và nằm xuống. Những con ruôi bu quanh cắn 
bà như đâm với mũi kim. Bà kêu đứa con gái: 


- Này con thân, các con ruôi căn ta. Hãy đuổi chúng đi. 

Đứa con gái nỗi: 

- Thưa mẹ, con sẽ đuổi. 

Nó giơ cái chày lên, với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ, nó nói: 
- Con sẽ giết chúng. 

Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ khiến bà chết tại chỗ. 

Thấy vậy, nó khóc: 

- Mẹ ôi 


Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hoá táng bà mẹ, vị triệu phú đi 
đên tỉnh xá, báo cho bậc Đạo Sự biết toàn thể câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruồi trên thân bà 
mẹ mà nó đập với cải chày và giêt bà mẹ. Thuở trước, nó cũng đã làm nhự vậy. 


Sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, kế câu chuyện 
quả khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra trong gia đình 


người triệu phú, sau khi cha mất, lên thay địa vị của cha. VỊ triệu phú có người nữ tỳ 
tên là Rohinì. Nữ tỷ ây đi đên chỗ giã gạo, nghe người mẹ đang năm bảo: 


- Hãy đuôi những con ruồi trên thân ta, này con thân. 


298 


Nó lấy cái chày đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ-tát nghe kế chuyện ấy, 
tự nghĩ: "Trên đời này, một kẻ thù có trí còn tôt hơn". 


Rồi đề tán thán người có trí, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Tốt hơn là kẻ thù 
Có trí tuệ thông minh, 
Hơn kẻ thương hại mình, 
Nhưng ngu sI vô trí, 
Hãy xem Rô-hi-nI, 
Giết bà mẹ khốn khổ, 


Rồi than khóc hoài công. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, đây không phải lần đâu tiên với ý định sẽ giết các con ruôi mà nó giết 
bà mẹ. Lúc trước, nó cũng đã làm như vậy. 


Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận điện 
Tiên thân như sau: 


- Lúc báy giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, con vị đại triệu 
phú là Ta vậy. 


-ooOoo- 


46. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN 
(Tiên thân Aràmadùsaka) 


Bậc thiện không làm hại..., 


Câu chuyện này, tại một làng nhỏ ở Kosdla, bậc Đạo Sư đã kề về người làm hại vườn. 
Theo truyền thuyết, bậc Đạo Sư đang bộ hành giữ dân chúng nước Kosala, đến một 
ngôi làng nhỏ. Tại đây, một người điền chủ thính đức Như Lai, vào ngồi trong vườn 
của mình, cúng dường chúng Tăng với đức Phật là vị dẫn đâu, và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chư vị có thể đi kinh hành ở trong vườn này tùy theo sở thích. 


Các Tỷ-kheo đứng dậy, cùng với người giữ vườn đi dạo trong vườn, thấy một khoảng 
đát trồng, liên hỏi người giữ VHỜn: 


- Này nam cư sĩ, trong vườn này, các chỗ khác có cây cối rậm rạp, nhưng tại chỗ này 
không có cây, cũng không có bụi cây. Vì lý do gì vậy? 


299 


- Thưa các Tôn giả, khi vườn này được trông cây, một đứa trẻ ở làng tưới cây tại chỗ 
này, nhồ rể các cây non lên, rồi tùy theo lượng rê cây mà tưới nước nhiễu hay í!. Các 
cây non ấy bị héo và chết. Vì lý do ấy, chỗ này thành trồng không. 


Các Tỷ-kheo đi đến bậc Đạo Sư, báo cáo câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hư vườn. Thuở 
trước, nó cũng là Rẻ làm hư vườn. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, một ngày hội lễ được tô chức ở 
Ba-la-nai. Bát đầu từ khi nghe tiêng trông lê hội, toàn thê dân chúng trong thành ảo ra 
tham dự. Lúc bây giờ, trong vườn nhà vua có nuôi rât nhiêu khỉ. Người giữ vườn suy 


nghĩ: "Thành phố vui chơi lễ hội, ta sẽ bảo những con khi này tưới nước, còn ta sẽ đi 
chơi lễ hội". Anh ta đến con khi đầu đàn và hỏi: 


- Này bạn khi chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều. Các bạn ở đây ăn hoa, trái và 
đọt non. Thành phô hôm nay đang vui chơi lễ hội. Ta sẽ đi dự hội. Cho đên khi ta vê 
các bạn có thê tưới nước giúp các cây non trong vườn này không? 


- Lành thay, chúng tôi sẽ tưới. 
- Vậy các bạn hãy cần thận. 


Đề chúng có thê tưới nước, người giữ vườn đưa cho chúng những bao da chứa nước 
và các thùng gÕ, rôi ra đi. 


Các con khỉ cầm bao da chứa nước và các thùng gỗ, bắt đầu tưới nước cho các cây 
non. Con khỉ chúa nói với chúng: 


- Này các bạn khi, hãy gìn giữ nước. Khi các bạn tưới nước trên các cây non, trước hết 
hãy kéo những cây ây lên, xem rễ của chúng như thế nào. Những rễ nào đâm sâu thì 
tưới nhiều nước vào rễ. Rễ nào không đâm sâu, hãy tưới ít nước. Nếu tưới nhiều nước, 
chúng ta thật khó tìm thêm nước. 


Chúng vâng theo và làm đúng như vậy. Lúc bấy giờ, một người hiền trí thấy các con 
khi ấy làm như vậy trong vườn của vua, liền hỏi: 


- Này các bạn khỉ, sao các bạn lại kéo các cây non lên và tưới nước tùy theo lượng của 
rê? 


Chúng trả lời: 
- Chúa khi đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy! 


Nghe chúng nóI, người hiền trí ấy suy nghĩ: "Ôi! Những kẻ ngu sỉ vô trí, đầu muốn 
làm điều tốt, lại làm điều có hại!" 


Rồi vị ấy đọc bài kệ này: 


300 


Bậc thiện không làm hại, 
Làm lành đem đến lạc; 
Người ngu hại điều lành, 
Như khi giết hại trong vườn. 


Người hiền trí ấy chỉ trích con khi đầu đàn như vậy rồi đem đoàn tùy tùng của mình ra 
đi. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là Rẻ làm hại vườn. Thuở 
trước nó cũng đã là kẻ làm hại vườn. 


Sau khi bậc Đạo Sư kê pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân: 


- Khi ấy, con khi đầu đàn là đứa trẻ ở làng làm hại vườn. Con người hiền trí là Ta 
vậy! 


-ooOoo- 


47. CHUYỆN RƯỢU MẠNH 
(Tiên thân Vàruni) 


Bậc thiện không làm hại... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người phá hư rượu. 
Tương truyện bạn của ông Cáp Cô Độc là một người bán rượu. Kẻ áy dự trữ một số 
rượu cay mạnh đề bán cho quân chúng và họ trả bằng vàng và bạc. Quân chúng tụ 
họp đông đảo trong quán rượu. Kẻ áy bảo người đệ tử học việc: 


- Này con thân, hãy lấy tiền trước khi giao rượu. 


Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ áy đi tăm. Người đệ tử bán rượu cho quân chúng. Khách 
uống bảo nó đem cho họ muôi và đường cục đề vừa ăn vừa uống rượu. Thấy vậy, nó 
liên nghĩ: "Rượu chặc thiêu muối. Ta sẽ bỏ muối vào rượu ". 


Nó liên bỏ độ một cân muối vào hủ rượu rồi rót rượu cho họ. Khi họ vừa uông một 
ngụm đây miệng, họ liên nhô ra và hỏi: 


- Anh đã làm gì vậy? 
- Các anh uống rượu đòi tôi đem muối lại. Thấy vậy, tôi bỏ thêm muối vào. 


- Này kẻ ngu kia, chú mày đã làm lu rượu ngon như vậy rồi. 


301 


Khách hàng chỉ trích người ấy, rồi lần lượt đứng dậy và bỏ đi. Người buôn rượu đi 
về, không thấy một người khách nào, liễn hỏi những người uống rượu đã đi đâu rồi. 
Nó tường thuật lại sự việc. Người thầy của nó mắng nó: 


- Này kẻ ngu kia, mày đã phá hư rượu rồi! 
Và ông đi báo cáo với ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc nghĩ: "Đây là một câu 
chuyện hay nên nói", liên đi đền Kỳ Viên đảnh lê bậc Đạo Sư, và thưa lại câu chuyện. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu. Thuở trước, 
nó cũng là người phá hư rượu rồi. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm người triệu phú ở 
Ba-la-nai. Nương tựa vào Bô-tát là một người sông với nghê buôn rượu. Sau khi tích 
trữ một sô rượu mạnh, kẻ ây bảo người đệ tử tên là Kondanna bản rượu rôi đi tắm. 
Trong khi người buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đô muôi vào rượu, và vì vậy, liên đã 
phá hư rượu. Thây của nó về, biệt được nguyên nhân, liên báo cho người triệu phú rõ. 
Người triệu phú nói: 


- Người thiện không làm hại, còn người ngu, dầu muốn làm điều tốt, lại làm điều có 
hại. 


Và đọc thêm bài kệ này: 
Bậc thiện không làm hại, 
Làm lành đem đến lạc, 
Người ngu hại điều lành 
Thật giống Kon-dan-na 
Đồ muối vào bình rượu. 


Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Gia chủ, không phải nay nó mới là người phá rượu. Thuở trước, nó cũng là 
người phá hư rượu. 


Sau khi nói xong, bậc Đạo Sự kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên thân như sau: 


- Thuở ấy, kẻ làm hư rượu là kẻ làm hư rượu bây giờ còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta 
vậy 


-ooOoo- 


302 


48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA 
(Tiên thân Vedabbha) 


Dùng phương tiện không tố...., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T ÿ-kheo khó bảo. Bậc Đạo 
Sự nói với Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước ông cũng đã khó 
bảo! Do lời nói của ông, do không làm theo lời các bậc hiền trí, ông bị gươm chém 
đứt đôi và bị quăng trên đường. Chính do nhân duyên độc nhất ấy, khiến một ngàn 
người mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, trong một ngôi làng nhỏ, có một Ba- 
la-môn biết được bùa chú tên là Vedabbha. Bấy giờ người ta nói, bùa chú ấy có giá trị 
rất lớn. Khi có sự giao hội các hành tinh, nếu ai đọc chú ấy và nhìn lên trời, thì từ trời 
mưa xuống bảy vật báu (vàng, bạc, san hô, hồ phách, ngọc đỏ và kim cương). 


Lúc bấy gIỜ, Bồ-tát đi học nghề với Bà-la-môn ẫy. Một hôm, vị Bà-la-môn đem Bồ-tát 
đi theo, vì một vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến nước Ceti. Giữa đường, 
tại một khu rừng, có năm trăm kẻ cướp, được gọi là kẻ cướp Sứ giả, chúng làm cho 
con đường không thể đi được, chúng bắt Bồ-tát và Bà-la-môn Vedabbha. 


Vì sao chúng được gọi là những kẻ cướp sứ giả? Người ta nói, khi chúng bắt được hai 
người, chúng cử một người đi lấy tiền chuộc, do vậy, chúng được gọi là những kẻ 
cướp sứ giả. Nếu chúng bắt được hai cha con, chúng cử người cha đi, đem tiên chuộc 
cho chúng đề dắt người con về. 


Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ và con gái, chúng cử người mẹ đi, 
chúng bắt được hai anh em cả và út, chúng cử người anh cả đi; nếu chúng bắt được 
thầy và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc ấy, chúng giữ lại Bà-la-môn Vedabbha và 
cử Bồ-tát đi. Bồ-tát đảnh lễ thầy và nói: 


- Con sẽ về trong một hai ngày. Thầy chớ sợ hãi. Nhưng thây hãy làm theo lời con. 
Hôm nay sẽ có giao hội các hành tính để mưa châu báu xuống, chớ vì chịu khổ cực 
không nổi mà đọc thần chú và làm mưa châu báu xuống. Nếu mưa xuống, thầy sẽ bị 
diệt vong, cả năm trăm tên cướp này cũng vậy. 


Sau khi khuyên thầy như vậy, Bồ-tát đi lấy tiền chuộc. Khi mặt trời lặn, các tên cướp 
trói vị Bà-là-môn lại bắt nằm xuống. Đúng thời khắc ấy, mặt trăng tròn ngày rằm từ 
chân trời phương đông mọc lên. Vị Bà-la-môn nhìn các vì sao, biết sự giao hội các 
hành tinh để mưa châu báu đã thành hình. Vị ấy tự nghĩ: "Sao ta lại chịu khổ như thế 
nảy, ta hãy đọc thần chú, làm mưa châu báu xuống, cho các tên cướp tải sản và sẽ 
sung sướng ra đi". Vì vậy vị Bả-la-môn nói với các tên cướp: 


303 


- Này các bạn, vì mục đích gì các bạn bắt tôi? 
- Vì mục đích tải sản. 


- Nếu các bạn muốn có tài sản, lập tức hãy cởi trói cho tôi, rửa đầu cho tôi mang áo 
mới thoa hương thơm và trang điêm bông hoa. Rôi đê tôi ở một mình. 


Các tên cướp nghe nói, liền làm theo như vậy. Vị Bà-la-môn biết được sự giao hội các 
hành tinh, đọc thần chú và mắt nhìn lên trời. Từ trên trời, các châu báu rơi xuống. Các 
tên cướp thâu lượm tài sản ấy, gói lại thành từng bọc với áo khoác ngoài, rồi ra đi cả 
đoàn. Vị Bà-la-môn theo chúng đi sau cùng. Các tên cướp ấy bị năm trăm tên cướp 
khác bắt. Chúng hỏi bọn kia: 


- Các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì? 
- Vì mục đích tải sản. 


- Nêu các anh muôn tải sản, hãy bắt Bà-la-môn này. Nó nhìn lên trời, làm mưa tài sản 
rơi xuông. Chính nó cho chúng tôi tài sản nảy. 


Các tên cướp sau thả các tên cướp trước, rồi bắt vị Bà-la-môn và nói: 
- Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy. 
Bà-la-môn nói: 


- Tôi không thê cho các anh tải sản. Từ nay cho đến một năm, sự giao hội các hành 
tinh đê mưa tài sản mới thành hình. Nêu các anh muôn có tải sản, hãy chờ đợi. Khi ây, 
tôi sẽ làm mưa tải sản xuông. 


Các tên cướp tức giận nói: 


- Đồ xảo quyệt Bà-la-môn, ngươi làm mưa tài sản ngay cho bọn kia, lại bắt chúng ta 
đợi một năm nữa. 


Chúng nó lấy sươm sắc bén chém vị Bà-la-môn làm hai, vất bỏ trên đường. Rồi chúng 
đuôi theo gấp, giao chiến với bọn cướp kia, giết chết bọn chúng, và lấy tài sản. Rồi 
chúng chia thành hai nhóm, giao chiến lẫn nhau cho đến khi giết hai trăm năm mươi 
tên. Với cách thức ấy, chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại hai tên. Như 
vậy cả ngàn người ấy đi đến diệt vong. 


Hai tên còn lại mang tài sản ấy chôn giấu tại một khu rừng gần làng, một tên cằm 
gươm ngôi giữ, một tên lây gạo đi vào làng đề nâu cơm. Tên ngôi gân tài sản suy 
nghĩ: "lòng tham là cội gốc của diệt vong. Nếu tên kia về, tài sản sẽ phải chia làm hai. 
Khi tên kia vừa về, ta sẽ lấy gươm chém giết nó." Nghĩ vậy, nó rút gươm ra, ngồi chờ 
tên kia về. Tên kia cũng suy nghĩ: "Tài sản kia phải được chia làm hai. Ta hãy bỏ 
thuốc độc vào cơm cho tên kia ăn, khiến nó mạng chung, như vậy, chỉ một mình ta 
được tài sản". 


Khi cơm nấu chín, nó ăn phần của nó, rồi bỏ thuốc độc phần còn lại, đem theo đi đến 
chỗ ây. Khi nó đặt cơm ây xuông, vừa đứng dậy, tên kia lây kiêm chém nó đứt đôi, 


304 


ném xác nó vào chỗ kín. Rồi nó ăn phần cơm ấy và chết ngay tại chỗ. Như vậy, vì tài 
sản toàn thê bị diệt vong. 


Sau hai ba ngày, Bồ-tát mang tiền chuộc đi đến chỗ ấy, không thấy thầy mình, thấy tài 
sản rơi vãi, tự nghĩ: "Thây ta không làm theo lời ta, làm mưa tải sản xuông, khiên tât 
cả phải chịu nạn diệt vong". 


Rồi Bồ-tát theo con đường lớn đi tới. Trong khi đang đi, thấy thầy mình bị chặt đứt 
làm hai ở trên đường lơùn, lại nghĩ: "Vì không theo lời ta, nên thây đã bị giêt". Bô-tát 
chất củi, làm một giàn thiêu đốt xác thây, và cúng dường với hoa trong rừng. Đi nữa, 
Bồ-tát gặp năm trăm người mạng chung, tiếp tục đi tới nữa, thấy hai trăm năm mươi 
người, tiếp tục đến chỗ các người mạng chung, chỉ thiếu có hai. Thấy vậy, Bồ-tát suy 
nghĩ: "Một ngàn người, trừ hai người, đi đên diệt vong. Thê nào cũng còn lại hai tên 
cướp nữa. Chúng không thê không đánh nhau, không biệt chúng đã đi đâu?” 
Tiếp tục đi nữa, Bồ-tát thấy con đường mà hai người mang tài sản đi vào trong khu 
rừng; đi nữa, Bô-tát thây đông tài sản được gói thành từng bọc và một tên cướp năm 
chêt với bát cơm bị rơi vãi. Đây là việc làm của chúng! Bô-tát biết tât cả, tự hỏi: 
"Người kia ở đâu?" Tìm thây nó bị quăng xác tại chô đâu kia, Bô-tát suy nghĩ: "Thây 
chúng ta không làm theo lời ta, do tánh khó bảo của thây, tự mình đã bị diệt vong, còn 
làm cho một ngàn người khác cũng vì mình bị diệt vong. Ai dùng phương tiện không 
chánh đáng, vì lý do sai lạc, đem lại sự giảu sang cho chính mình rôi cũng bị diệt vong 
như thây chúng ta vậy". 
Suy nghĩ vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Dùng phương tiện không tốt, 

Mong lợi sẽ bị hại, 

Cướp giết Ve-dab-bha, 

Tắt cả bị điệt vong. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 
- Như thây ta, do ý nghĩ không tốt đẹp, do cô gắng sai chỗ, làm mưa tài sản xuống, tự 
mình bị mạng chung, còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong. Cũng vậy, với 
ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ lực cô găng muôn lợi cho mình, tự mình diệt vong 
hoản toàn, lại còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong nữa. 
Bồ-tát làm vang động cả khu rừng vì tiếng nói của mình khiến chư Thần cây đáp ứng 
tán đồng. Với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp. Sau đó ngài dùng phương tiện đem tài 


sản ây vê nhà, làm các công đức nhự bồ thí và nhiều thiện sự khác v.v... rồi sông cho 
đến hèt tuôi thọ. Khi mạng chung, Bồ-tát đi lên con đường thiên giới. 


* 


Bậc Đạo Sư nói: 


305 


- Này T}-kheo, không phải chỉ nay ông là người khó bảo. Thuở trước ông cũng đã là 
người khó bảo. Vì khó bảo, ông đi đến điệt vong hoàn toàn. 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận điện Tì ïên thân 
như sau: 


- Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Vedabbha là Tỷ-kheo khó bảo, còn người đệ tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiền thân Nakkhatta) 


Chờ đợi các vì sao... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo Sư đã kế về một tà mạng ngoại đạo. Theo 
truyền thuyết, một thiện nam nữ ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một 
gia đình ở Xá vệ, và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại 
đạo thân tín với gia đình: 


- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy các vì sao có 
tốt không? 


Vị này tức giận suy nghĩ: "Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày, nay mới 
hỏi ta. Ta hãy cho nó một bài học". VỊ ấy nói: 


- Hôm nay, các vì sao không tốt. Chớ nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ, sẽ có nạn diệt 
vong lớn. 


Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy, và không đi rước dâu trong ngày ấy. 
Trong khi ây, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tất cả để 
làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, họ nói: 


- Chính họ quyết định ngày hôm nay, và họ không đến, chúng ta đã phí tốn rất nhiễu. 
Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác. 


Rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lê cưới như đã sửa sọan. Vào ngày sau, 
đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành Xá vệ nói: 


- Các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết 
định ngày, lại khinh thường chúng tôi không đên. Các ông hãy về lại theo con đường 
các ông đã đến. Chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi. 


Họ mắng những người kia như vậy. Những người kia cũng mắng lại, rôi cuối cùng đi 
về theo con đường họ đã đên. 


306 


Báy giờ, các Tỳ-kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thâm trách kẻ tà mạng ngoại 
đạo ây đã làm trở ngại lề ngày lành của những người kia. Các Tỷ-kheo ngồi hội họp 
trong Pháp đường nói: 


- Này các hiển giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình 
ây. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo hôm nay, ở đây các ông ngôi hội họp bàn chuyện gì? 
Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại 
ngày lành của gia đình kia. Thuở trước, kẻ áy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày 
lành. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, những người dân ở thành phó xin 


cưới cô con gái ở thôn quê, đã định ngày cưới vả hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn 
của gia đình: 


- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành. Vậy các vì sao có tốt đẹp 
không? 


Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ: "Những người này đã quyết định ngày 
theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta. Vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ". Kẻ 
ây nói: 


- Hôm nay các vì sao không tốt. Nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn. 


Họ tin kẻ ấy, nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến liền 
nói với nhau: 


- Nay họ đã định ngày, nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với chúng ta? 


Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phó đến vào ngày sau và xin 
đón con dâu. Những người ở thôn quê nói: 


- Các ông, những người ở thành phó, là những gia chủ không có liêm sỉ. Chính các 
ông đã định ngày, nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đên, chúng tôi đem gá 
con cho người khác rôi. 


- Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt, nên chúng tôi không đến. 
Hãy cho chúng tôi rước dâu. 


- Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi! Nay làm sao lại có thể 
dắt nó về được? 


307 


Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phô đi đến thôn quê 
vì một công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy, liền nói: 


- Có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu có phải nhờ các vì sao? 
Rồi người hiền trí đọc bài kệ này: 

Chờ đợi các vì sao 

Kẻ ngu hỏng điều lành, 

Điều lành chiếu điều lành, 

Sao trời làm được gì? 
Các người ở thành phó cãi lộn xong, không rước dâu được, đành ra về. 

* 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo này mới làm trở ngại 
ngày lành của gia đình ấy, thuở trước cũng đã làm rồi. 


Sau khi kế pháp thoại, bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện Tì ïên thân 
như sau: 


- Thời ấy, kẻ rà mạng ngoại đạo là kẻ tà mạng ngoại đạo hôm nay, các gia đình ấy là 
một. Nguời hiện trí nói kệ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


50. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền thân Dummedha) 


Với ngàn kẻ vô trí... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về các hành vì đem lại lợi ích cho 
đời. Câu chuyện này được kê ở Chương mười hai, Tiên thân Mahakanha số 469. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát nhập thai vị hoàng hậu của 
vua ấy. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ-tát được gọi là hoảng tử 
Brahmadatta (Phạm thọ). Khi đến mười sáu tuổi, ngài được khéo giáo dục ở 
Takkasila, đã học thành thục ba tập Vệ đà, và đã hiểu biết thông suốt mười tắm ngành 
học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức Phó Vương. 


Lúc bấy giờ, các người dân ở Ba-la-nai thường hành lễ ngày lành cúng chư thần, họ 
đảnh lễ chư thân. Họ giệt hại nhiêu dê, cừu, gà... và không chỉ làm lễ vật cúng dường 
với nhiêu loại hương hoa, mà cả với thịt tươi đây máu nữa. Bô-tát suy nghĩ: "Nay 


308 


quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần và giết hại nhiều sinh vật. Phần 
lớn quân chúng theo phi pháp. Sau khi cha mât, ta sẽ được cả quôc độ, ta sẽ tìm một 
phương tiện không làm phiên não một ai, và châm dứt sự giết hại các sinh vật". 


Một hôm, Bồ-tát lên xe, từ thành đi ra, thấy một sô quần chúng lớn tụ họp tại một cây 
thần lớn, cầu xin vị thần cây ban cho con trai, con gái, danh vọng, tài sản.. . muốn gì 
thì phát nguyện như vậy. Bồ-tát xuống xe, đi đến cây ấy, cúng dường với hương hoa, 
rưới cây với nước, đi quanh cây ây về hướng phải, thành kính lễ bái thần cây. Sau đó 
Bồ-tát leo lên xe, rồi đi vào thành. 


Từ đấy trở đi, với phương tiện này, Bô-tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy, đảnh lễ như 
người tôn thờ thần cây. Sau một thời gian phụ vương qua đời, Bồ-tát được đặt lên ngôi 
vua. Ngài từ bỏ Bốn con đường ác, thực hành Mười đức tính của một vị vua, và trị vì 
quốc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ: "Nay ý ta đã đạt được ý định cao tột, và được đặt 
lên ngôi vua. Trước kia, sở nguyện của ta như thế nào, nay ta phải thực hành cho kỳ 
được". 


Bồ-tát hội họp các đại thần, các Bà-la-môn, qúy tộc, gia chủ và nói: 
- Các khanh có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? 
- Thưa thiên tử, chúng thần không biết. 


- Các khanh có thấy trước đây ta đảnh lễ thần cây ấy với hương hoa và chấp tay cúi 
lạy cây ây hay không? 


- Thưa thiên tử, có. 


- Lúc ấy, ta phát nguyỆn: "Nếu ta được làm vua, ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây ấy. 
Ta nhờ uy lực thân cây ây, nên đã được quôc độ. Nay ta sẽ hiên cúng cho thân cây, 
các khanh chớ làm trở ngại. Hãy mau sửa soạn hiện vật cúng thân. 


- Chúng thần lấy gì cúng dường thần cây? 


- Này các khanh, ta có nguyện với thần ấy như sau: Tắt cả những ai trong quốc độ của 
tôi chấp nhận vả thực hành năm ác giới như sát sanh... và mười hạnh bât thiện, tôi sẽ 
giết những người ấy, và với nội tạng, thịt và máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cúng thần! 
Lời nguyện của ta là vậy. Các khanh hãy đánh trồng bá cáo như sau: Đại vương của 
chúng ta, khi còn làm phó vương, có phát nguyện: "Nếu ta đạt được quốc độ, những ai 
là kẻ theo ác giới trong nước ta, ta sẽ giết tất cả chúng làm vật hiến cúng thần! Vậy 
nay ta sẵn sàng bảo giết một ngàn người nào chấp nhận và thực hành năm ác giới và 
mười ác hạnh, cho lấy tim và thịt của chúng đề làm vật hiến cúng thần. Như vậy, nay 
ta tuyên bố cho các thị dân được biết." 


Vua lại tuyên bố như sau: 


- Chỉ những ai, bắt đầu từ hôm nay, còn phạm các giới ác hạnh, một ngàn người như 
vậy sẽ bị giêt đê làm lễ tê đàn và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của ta. 


Để ý nghĩa này được rõ ràng, Bồ-tát đọc bài kệ: 


309 


Với ngàn kẻ vô trí, 
Ta nguyện giết tế lễ, 
Nay ta sẽ làm lễ, 
Giết những kẻ phi pháp. 
Các bậc đại thần vâng theo lời Bồ-tát, cho đánh trống bá cáo trong thành Ba-la-nai, 


khắp cả mười hai đặm. Khi nghe lời bá cáo, không có đến một người dám đứng lên 
làm ác giới ác hạnh. 


Suốt thời gian Bồ-tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ tát không 
làm phiền não một ai, khiến toàn thê nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình 
làm các công đức như bồ thí... cho đến khi mạng chung, ngài mang theo hội chúng của 
mình đi đến và tràn ngập cả thành phó chư Thiên. 

* 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai sống đem lại lợi ích cho đời, thuở 
trước Như Lai cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo Sư nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, quân thân là hội chúng đức Phật và vua Ba-la-nai là Ta vậy. 


-ooOoo- 


310 


PHẨM ÀSIMSA 


51. CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC 
(Tiên thân Mahàsìlavà) 


Người luôn luôn hy vọng..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tì 3-kheo thôi thất tỉnh 
tân. Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo ây: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo ông thôi thất tỉnh tắn? 
- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 


- Này T)-kheo, vì sao ở trong Giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy, ông lại thối thất 
tỉnh tân? Thuở trước, các bậc hiện trí sau khi mắt quốc độ, vẫn kiên trì tỉnh tân, cuối 
cùng lây lại danh tiếng đã mát. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì quốc độ ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát đầu thai làm con 
bà hoàng hậu. Trong ngày đặt tên, ngài được gọi là hoàng tử Silava (Giới Đức). Khi 
đến mười sáu tuổi, ngài thành thục trong tất cả các tài nghệ. Sau một thời gian, khi 
vua cha mệnh chung, ngài được đặt lên vương vị với danh hiệu vua Đại giới hạnh. 


Vị vua đúng pháp trị vì theo pháp. Tại bốn cửa thành, vua xây dựng bốn trường bố thí, 
lại xây dựng thêm giữa thành phố một cái, tại cửa cung điện ngài một cái. Sáu trường 
bồ thí được xây dựng bố thí cho những kẻ nghèo khổ lữ hành. Vua trì giới, gìn giữ 
ngày trai giới (Bò-tát), đầy đủ lòng nhẫn nại, nhân ái và từ mẫn. Viâ ấy trị vì quốc độ 
đúng pháp và muôn tất cả chúng sanh được hạnh phúc như muốn đứa con yêu quý 
ngồi trên bắp về mình được hạnh phúc. 


Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung, và sau một thời gian bị phát lộ, các 
đại thân tâu với vua. Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc, cho gọi đại thân ây đên, tân 
xuât kẻ ây ra khỏi nước và nói: 


- Này kẻ ngu sĩ kia, việc người làm không thích đáng, ngươi không xứng đáng sống 
trong quôc độ của ta. Hãy đem tải sản, vợ con và đi chỗ khác! 


Kẻ ây đi khỏi nước Kàsi, đên làm việc với vua Kosala, dân dân trở thành người cô vấn 
tín cân thân cận của vua. Một hôm, kẻ ây tâu với vua Kosala: 


- Thưa Thiên tử, nước Kàsi như bánh mật ong không có ruồi bu. Vua rất nhu nhược, 
chỉ với một ít đội quân là có thê chiêm lây thành Kảsi. 


311 


Nghe kẻ ấy nói vậy, vua liên suy nghĩ: "Nước Ba-la-nại to lớn. Nó lại nói với một ít 
đội quân là có thê chiêm lây thành ây. Rât có thê nó là tên cướp được thuê mướn". 
Vua nói: 


- Ta nghĩ khanh là tên cướp được thuê mướn. 


Thưa Thiên tử, hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn! Thần chỉ nói sự thật. 
Nếu bệ hạ không tin thần, hãy cử người đến tàn phá một làng biên địa, rồi bệ hạ sẽ 
thây, khi những người đi tàn phá bị bắt, và được dẫn đến trước vua nước Kàsi, vua ấy 
sẽ cho tài sản và thả họ về. 

vu Kosala nghĩ: "Người này thật rất bạo đạn, khi đã nói như vậy, ta sẽ điều tra xem 
sao". Rồi vua cử một số người của vua, đi tàn hại một làng ở biên địa Ba-la-nai. Họ bị 
bắt và dẫn đến trước mặt vua Kàsi. Vua hỏi: 


- Này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? 
- Thưa Thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được. 
- Vậy sao các người không đến ta? Từ nay trở đi, chớ làm như vậy nữa. 


Vua cho họ tiền của và thả họ về. Họ báo cáo lại sự tình lên vua Kosala. Với kinh 
nghiệm này, vua chưa dám cử quân đi, bèn sai người tới tàn hại miễn giữa quốc độ. 
Những kẻ trộm ấy được vua Kàsi cho tiền của như trước rồi thả về. Vua Kosala với 
kinh nghiệm này nữa, cũng chưa dám cử quân đi, lại sai người tới cướp phá ngay 
trong đường phô. Vua Kàsi cho các tên cướp ấy tiền của rồi cũng thả chúng vê. Lúc 
bấy giờ, vua Kosala mới biết vua Kàsi là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định 
cử đội quân đi chiếm lấy nước Ba-la-nai. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại có một ngàn đại chiến sĩ, những bậc anh hùng siêu việt, vô 
úy, những vị này có thê đối mặt không thối chạy bởi sự tắn công của một con voi điên 
loạn, không sợ hãi khi bị sét đánh trên đầu, một đội quân vô địch có thê chiếm toàn 
cõi Diêm-phù-đề theo ý muốn của đại vương Silava. Họ nghe tin vua Kosala đến liền 
đến báo cáo vua Kàsi: 


- Thưa Thiên tử, vua Kosala đến với ý định chiếm lấy nước Ba-la-nai. Chúng tôi sẽ đi 
đánh và bắt vua ây, không cho vua ây bước qua biên giới. 


- Này các khanh, chớ vì ta mà làm các người khác phiền não. Những ai muốn quốc độ, 
hãy đề họ lấy quốc độ ta. Các khanh chớ đi! 

Vua ngăn chận các chiến sĩ ấy chống trả quân xâm lược. Sau đó vua Kosala vượt qua 
biên giới và xâm nhập miền giữa quốc độ. Các đại thần đến báo cáo với vua như lần 
trước. Vua lại ngăn chận như lần trước. Bấy giờ vua Kosala đến, đứng ngoài thành và 
đưa tin cho đại vương Silava giao quốc độ hay giao chiến. Vua Kàsi đưa tin tra lời là 
vua không giao chiến. 


- Hãy tới mà lấy quốc độ. 


Lần thứ bảy, các đại thần lại đến tâu vua: 


312 


- Thưa Thiên tử, chúng thân không để cho vua Kosala vào thành. Chúng thần sẽ đánh 
vua ây ở ngoài thành và bắt vua ây. 


Nhưng vua Kàsi vẫn ngăn chận như lần trước, cho mở các cửa thành, rồi ngồi trên 
vương tọa lộng lẫy với một ngàn đại thần vây quanh. Vua Kosala cùng với đội quân 
lớn vào thành Ba-la-nai. Không thấy một ai chống cự, vua đi đến cung điện của vua 
Kàsi, với các cửa mở toang. Vua Kosala liền ra lệnh bắt vua Mahasilava đang ngồi im 
lặng trên ngai vàng cùng với ngàn đại thần vây quanh. 


- Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay chúng ra sau lưng, dắt 
chúng đến bãi tha ma, đào những hồ sâu đến cô, khiến mọi người không, thê giơ tay, 
rồi đô đất xuống đất và chôn sông chúng. Ban đêm, các con chó rừng sẽ đến và sẽ làm 
những øì cần phải làm đối với chúng! 


Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua Kảsi với các đại thần, trói thật 
chặt cánh tay ra sau lưng, rồi dắt họ đi. Lúc bấy giờ, đại vương Silava không có tư 
tưởng sân hận gì với vua cướp nước. Trong khi các đại thần ấy bị trói như vậy và dắt 
đi, không một ai có thê trái lời vua Kàsi, hội chúng vua Kàsi được khéo huấn luyện về 
kỷ luật như vậy. 


Rồi những người lính của vua cướp nước dắt vua Silava và các đại thần đi đến bãi tha 
ma, đào những hồ sâu ngang cô, chôn tất cả xuống cái hố, đại vương Silava bị chôn ở 
giữa, hai bên chôn các đại thần, rải đất lên, lấy chày nện xuống rồi bỏ đi. Vua Silava 
không phần nộ đổi với vua cướp nước và khuyên các đại thần: 


- Này các khanh, hãy tụ tập hạnh từ bị! 


Nửa đêm, các con chó rừng đến, định ăn thịt người. Thấy chúng, vua và các đại thần 
đồng thanh la to lên, các con chó rừng sợ hãi chạy trốn. Khi chúng quay trở lại nhìn, 
biết không có ai đuổi theo, chúng liên trở lui. Các người ấy lại la lớn hơn trước. Như 
vậy, chúng chạy trồn đến lần thứ ba, rồi lại nhìn lui, biết không có ai đuổi theo, chúng 
nghĩ: "Các người này rồi cũng chết", nên mạnh dạn trở lui, và khi nghe la lớn, chúng 
không chạy trồn nữa. Con chó rừng đầu đàn đến gần vua Silava, các con còn lại đến 
gân những người kia. Vốn thiện xảo về phương tiện, biết được con vật đến gần mình, 
vua Kàsi liền vươn cô lên như đề cho con vật cắn, rồi với xương hàm kéo giật cô .c0n 
chó rừng, vua cắn thật chặt như kẹp với gọng kềm. Con chó rừng bị cắn chặt cổ, bị 
kẹp bởi xương hàm của vị vua có sức mạnh như voi, không thể nào tự mình thoát 
được, và kinh hãi vì sợ chết, nó bèn hú lên lớn tiếng. 


Nghe tiếng kêu cầu cứu, nghĩ rằng con chó rừng chúa ấy đã bị một người bắt, các con 
kia không đi đến gần các đại thần, và kinh hãi vì sợ chết, tất cả đều bỏ chạy. BỊ cắn 
chặt bởi xương hàm của vua Kàsi, con chó rừng bị bắt hốt hoảng chạy qua chạy lại, 
làm cho đất mềm rơi ra và vì sợ chết, với cả bôn chân nó cào đât trên chỗ vua kàsi. 
Vua biết được đất đã mềm rơi ra, liền thả con chó rừng. Với sức mạnh như voi, vua di 
chuyên qua lại, giơ lên được hai tay, rồi vịn lên bờ thành miệng hố, vua thoát khỏi 
miệng hồ như mây bị xé tan trước gió, và đứng dậy. Rồi an ủi, động viên các đại thần, 
vua bới đất lên, kéo tất cả mọi người ra khỏi hô. Với các đại thần vây quanh, vua đứng 
trong bãi tha ma. 


313 


Lúc bấy giờ, người ta quăng một xác chết trong bãi tha ma, đúng ở biên giới địa phận 
của hai con Dạ-xoa. Hai con Dạ-xoa không thê chia phân người chêt ây, chúng nói: 


- Chúng ta không thể chia phần xác chết này. Vua Silava là vị sông đúng pháp, vị ấy 
sẽ chia phân cho chúng ta. Chúng ta hãy đi đên vị ây. 


Chúng cầm chân xác chết, kéo đi đến vua và thưa: 
- Thưa Thiên tử, hãy chia người này cho chúng tôi. 


- Này các vị Dạ-xoa, ta sẽ chia phần xác chết này cho các vị. Nhưng vì chúng tôi 
không sạch, hãy tăm cho chúng tôi đã. 


Các Dạ-xoa, với uy lực của mình, đem lại nước thơm dành cho vua cướp nước để vua 
Kàsi tắm; sau khi tắm xong, chúng thâu lại áo của vua Kàd¡, đem áo dành cho vua 
cướp nước đến mặc áo cho vua, rồi chúng đem cho vua một hộp đựng bồn loại nước 
hoa. Khi vua đã xức nước hoa, chúng lại cho vua những bông hoa đủ loại đính trên 
quạt bằng ngọc trong một hộp bằng vàng, và trang sức cho vua. 


Rồi khi vua đang đứng, chúng hỏi vua có cần gì chúng nữa không. Vua ra dấu cho 
chúng hiểu là vua đói. Các Dạ-xoa liền đi lấy cho vua các món ăn thượng vị đã sửa 
soạn sẵn cho vua cướp nước. Và sau khi tắm và xức nước hoa, mặc áo và trang điểm, 
vua Kàsi ăn các món ăn thượng vị. Các Dạ-xoa đem lại nước thơm dành cho vua cướp 
nước, với bình bát bằng vàng và chén vàng để vua uống nước, súc miệng. Và trong 
khi vua rửa tay, các Dạ-xoa đem đến trầu gia vị với năm loại hương, được têm sẵn cho 
vua ăn cướp dùng. Ăn trầu xong, khi vua đang đứng, các Dạ-xoa hỏi vua có cần chúng 
làm việc gì khác nữa. Vua bảo: 


- Đem các gươm báu đặt trên gôi vua cướp nước về cho ta. 


Và chúng đi lấy đem về. Rồi vua cầm gươm, đưa thăng trên xác chết, chặt xuống giữa 
đỉnh đầu, chia thành hai phần bằng nhau cho hai con Dạ-xoa. Sau khi chia xong, vua 
rửa gươm, đeo vào và đứng thắng. Các Dạ-xoa ăn uống no nê, tâm tư thỏa mãn, hỏi 
vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa không. Vua bảo các Dạ-xoa ấy, dùng uy lực của 
mình đưa vua vào vương phòng của vua cướp nước và đưa các đại thần về nhà. Chúng 
chấp thuận, làm theo lời vua. 


Lúc bấy giờ, vua cướp nước đang nằm ngủ trên long sàng trong vương phòng được 
trang hoàng. Vua Kàsi dùng mặt bằng cây gươm đánh trên bụng vua cướp nước đang 
ngủ say. Vua ấy hoảng hốt thức dậy, với ánh sáng ngọn đèn, nhận biết là đại vương 
Silava, liền từ trên giường đứng dậy, lấy hết can đảm, nói với vua Kàsi: 


- Thưa Đại vương, đêm tối như vầy, có phòng hộ canh gác, các cửa đều đóng, trong 
cung điện không chỗ nảo là không có người canh gác, làm thế nào làm ngài lại đến 
được bên giường này, đeo gươm, trang sức, mặc hoàng bào sẵn sàng? 


Vua Kàsi kế tất cả câu chuyện với các chỉ tiết về các sự kiện đưa vua đến đây. Nghe 
xong, vua cướp nước xúc động mạnh, và thưa: 


314 


- Thưa Đại vương, tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngài. Nhưng các 
công đức của ngài lại được các Dạ-xoa hung bạo, độc ác, uống máu, ăn thịt người kia 
biết rõ ràng. Ôi bậc nhân chủ, nay tôi sẽ không còn bày mưu phản bội một bậc giới 
đức như ngài nữa! 


Rồi vua Kosala cầm gươm thề nguyễn thân hữu, xin lỗi vua Kàsi, và để vua Kàsi nằm 
ngủ trên long sàng, còn mình nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. 


Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc, vua truyền đánh trồng mời tất cả quân lính, đại thân, 
Bà-la-môn, gia chủ hội họp lại. Đứng trước mặt quần thần như đưa mặt trăng rằm lên 
trên trời cao, vua Kosala tán thán công đức của vua Silava giữa cả hội chúng, xin lỗi 
vua Silava, lần nữa trả lại quốc độ cho vua Ấy, vả thưa: 


- Từ nay trở đi, nêu có nạn trộm cướp khởi lên cho ngài, tôi xin chịu trách nhiệm. 


Ngài hãy trị vì quốc độ, còn tôi canh gác hộ trì. 


Nói xong, vua Kosala trị tội kẻ đã vu cáo, và mang quân đội đi về nước của mình. Còn 
vua Mahàsilava trang sức, mặc áo uy nghỉ, dưới cái lọng trắng, ngồi trên long sàng 
bằng vàng có chân như con nai, nhìn ngắm thành quả của mình và suy nghĩ: "Thành 
quả này và sự cứu sống sinh mạng của một ngàn đại thần, nếu ta không tinh tấn, thì 
không có được chút gì. Chính do sức mạnh tinh tân, ta không bị hoại diệt, và phục hồi 
được danh tiếng đã mất. Ta đã cứu sinh mạng của một ngàn đại thần. Thật sự đề chí 
hướng không bị hủy hoại, cần phải hết sức tỉnh tấn. Với người luôn luôn tỉnh tấn, quả 
vị sẽ được thành tựu viên mãn. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vua Kàsi đọc bài kệ này như lời cảm hứng: 
Người luôn luôn hy vọng, 
Bậc trí không chán nản, 
Ta thấy khô vượt qua, 


Ta muốn gì được vậy! 
Bồ-tát nói: 
- Ôi, với những ai đầy đủ giới đức, quả tinh tấn sẽ được thành tựu. 


Với bài kệ này, Bồ-tát nói lên lời cảm hứng, trọn đời làm các công đức rồi đi theo 
nghiệp của mình. 


Sau khi kể pháp thoại này bậc Đạo sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị 
T)-kheo thôi thái tỉnh tán chứng quả A-la-hán. Sau khi kêt hợp câu chuyện, bậc Đạo 
sư nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, vị đại thân phản bội là Đề-bà-đạt-đa, một ngàn đại thân là hội chúng đức 
Phật và Đại vương Silava là Ta vậy. 


-ooOoo- 


315 


52.CHUYỆN TIỂU JANAKA 
(Tiên thân Cùla Janaka) 


Hãy tỉnh tấn, này ngươi!... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một T)-kheo thôi thất tỉnh tấn. Ở 
đây, tát cả các sự việc xảy ra, sẽ được nói đến trong Tiên thân Mahajanaka (số 539) 


Vua ngôi dưới chiếc lọng trắng, nói lên bài kệ này: 
Hãy tỉnh tấn, này ngươi! 
Hiền trí không nhàm chán. 
Ta thấy khô vượt qua, 
Từ nước đạt đất liễn. 


Ở đây, vị 1 ÿ-kheo thối thất tỉnh tấn đạt được quả A-la-hán, và vua Janaka là bậc 
Chánh Đăng Giác. 


-ooOoo- 


53. CHUYỆN BÌNH RƯỢU ĐÀY 
(Tiên thân Punnapàti) 


Bình rượu đầy như vậy..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về rượu thuốc độc. Một thời ở Xá- 
vệ, một số người nghiện rượu họp nhau lại và bàn với nhau. 


- Tiền mua rượu của chúng ta đã khô cạn, vậy làm sao bây giờ? 
Một tay bợm rượu nói: 

- Chớ lo. Đã có cách. 

- Cách gì vậy? 


- Cấp Cô Độc thường đeo nhẫn, mặc áo đẹp đi châu vua. Chúng ta đồ thuốc mê vào 
trong bình rượu, dựng một quán rượu, ngôi tại đấy. Khi Cấp Cô Độc đi vê, hãy mời vị 
đại triệu phú vào và cho uống rượu ấy. Khi lão già ấy bị mê say, chúng ta lấy nhẫn, 
lấy áo và chúng ta sẽ có tiỀn mua rượu. 


Chúng chấp thuận đề nghị ấy, làm theo như vậy, và khi vị triệu phú đi về, chúng đến 
gặp Và nói: 


- Thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon. hãy uống một chút rôi đi. 


316 


Cấp Cô Độc nghĩ: "Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu làm sao uống rượu được. Dâu 
không muốn uống, ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện rượu này". Nghĩ vậy, 
Cấp Cô Độc đi vào quản rượu, nhìn chúng làm, biết rằng rượu ấy đã bị chúng pha 
thuốc mê vào, Ông quyết định sẽ làm cho chúng bắt đầu từ nay phải trồn biệt. Ông 
nói: 

- Này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi để thuốc mê vào trong bình rượu, khiến 
những người qua lại uống, làm cho họ say mê rồi cướp của. Các người dựng lên một 
quán bán rượu, ngồi tại đấy, chỉ tán thản rượu này. Nhưng không một người nào 
trong bọn người dám uống. Nếu rượu này không có pha thuốc mê, thì các ngươi hãy 
uống trước đi. 


Cấp Cô Độc làm cho bọn nghiện rượu hoảng sợ, khiến chúng chạy trồn rồi đi về nhà. 
Nghĩ răng việc làm của những tên nghiện rượu cân phải trình lên đức Như Lai, Cáp 
Cô Độc đi đến, và thưa rõ sự việc. Bậc Đạo Sư nói: 

- Này gia chủ, lần này, các người nghiện rượu lừa dối gia chủ. Trong quá khứ, chúng 
cũng đã lừa dõi các bậc hiển trí. 

Nói vậy xong, với lời yêu cầu của vị gia chủ, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại. Bồ-tát sanh làm người triệu phú 
ở Ba-la-nạai. Lúc bấy giò, những người nghiện rượu này, sau khi bàn bạc với nhau, đã 
pha rượu với thuốc mê, chờ người triệu phú Ba-la-nại đi đến, chúng đón ông và nói 
những lời tương tự. Người triệu phú, đầu không muốn uống, cũng muốn phát giác 
chúng, nên đi vào, nhìn chúng làm, biết chúng có mưu mô gì, quyết định làm cho 
chúng phải trồn chạy, nên nói: 


- Này các bạn uống rượu, nếu uống TƯỢu Xong rồi mà đi đến cung vua, thật không 
thích đáng. Đến châu vua xong, khi trở về, tôi sẽ tính việc này. Các ngươi hãy ngồi tại 
đây. 


Người triệu phú đi vào chầu vua rồi trở về. Các người nghiện rượu mời ông vào. Vị 
triệu phú đi vào, nhìn những bình rượu bị pha thuôc mê, liên nói như sau: 


- Này các bạn uống rượu, việc các bạn làm ta không ưa thích. Các bình rượu của các 
bạn vần còn đây tràn. Các bạn chỉ có tán thân rượu, nhưng không uông một giọt. Nêu 
như rượu này ngon thiệt, thì các bạn đã uông rôi. Rượu này đã được các bạn pha thuôc 
mê vào. 


Và đề đánh tan ý định của chúng, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Bình rượu đầy như vậy, 
Rượu đâu có đổi khác, 
Vì lý do ta biết, 


Rượu này không phải tốt. 


317 


Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bồ thí..., rồi đi theo nghiệp của mình. 
* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì Tên thân: 


- Thời ấy những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượu ngày nay, và vị 
triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


54. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền thân Phala) 


Cây này không khó leo..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một nam cư sĩ giỏi về trái 
cây. Truyền thuyết nói rằng, một điển chủ trú ở Xá-vệ mời chúng Tăng với đức Phật 
là vị dẫn đầu ngôi trong ngôi vườn của mình, cúng dường cháo và bánh xong, điền 
chủ bảo ngưôi giữ vườn: 


- Hãy ẩưa các Tỷ-kheo đi bộ trong vườn và cúng dường các loại trái nhự xoài... 


Người làm vườn vâng theo lời dặn, đưa chúng Tỷ-kheo đi bộ trong khu vườn, nhìn lên 
cây, và biết trái này còn sống, trái này hơi chín, trái này thiệt chín. Điễu gì kẻ ấy nói 
đều đúng như vậy. Các Tỷ-kheo thưa với đức Như Lai: 


- Bạch Thế Tôn, người giữ vườn này thật giỏi về các loại trái cây. Đứng dưới đất nhìn 
lên cây, kẻ ấy biết trái này còn sống, trái này hơi chín, trái này thiệt chín. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ ; -kheo, không phải chỉ có người giữ vườn này giỏi trái cây. Trong quá 
khứ, cũng có những bậc hiển trí giỏi về trái cây. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh vào gia đình một triệu 


phú, khi lớn lên, làm nghề đi buôn với năm trăm cỗ xe. Một thời, Bồ-tát đi đến một 
ngôi rừng rât lớn, đứng ở đâu rừng, họp đoàn người lại và nói: 


- Trong rừng này có những cây độc. Phàm gặp những lá gì, bông gì, trái gì mà trước 
kia các ngươi chưa từng ăn, chớ ăn trước khi hỏi ta. 


Bọn họ vâng theo lời đặn và đi vào rừng. Đầu rừng có một cửa làng, tại đấy có một 
cây gọi là cây Kimphala. Thân cây, cành cây, lá cây và trái của cây màu giông như 
cây xoài. Không những chỉ về màu sắc, hình đáng, mà cả về mùi thơm và vị ngọt, các 


318 


trái sống và trái chín đều giống như trái xoài. Nhưng nếu ai ăn chúng, thì giống như 
thuôc độc, lập tức bị chêt ngay. 


Một số người tham ăn đi trước, tưởng đó là cây xoài, bèn ăn trái. Một số khác quyết 
định hỏi người trưởng đoàn lữ hành rồi mới ăn, họ cầm trái cây trong tay và đứng chờ. 
Khi vị trưởng đoàn lữ hành đến, họ hỏi có thể ăn những trái cây ấy không. Bồ-tát biết 
rằng cây ấy không phải cây xoài, nên nói: 


- Cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc, chớ ăn! 


Sau khi ngăn chận họ, Bồ-tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra, và cho họ uống 
bốn loại mật đề chữa họ lành bệnh. 


Lúc trước, dưới góc. cây này, đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú, ăn những trái cây 
độc mà họ tưởng lầm trái xoài và mạng chung. Ngày sau đó, dân làng đi ra, thây 
những người chết, liền cầm chân họ, quăng vào một chỗ kín, lấy tất cả sở hữu của họ 
với các cô xe rồi đem đi. 


Ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đến, dân làng nghe tin có người trúng độc. Lúc 
trời mới rạng đông, họ vội vàng đi đến gốc cây ấy, và nói với nhau: 


- Các con bò sẽ là của ta, cỗ xe sẽ là của ta, hàng hoá sẽ là của ta! 
Khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh, họ liền hỏi: 
- Làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài? 
Họ trả lời: 
- Chúng tôi không biết. Nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết. 
Dân làng đến hỏi Bồ-tát: 
- Thưa bậc hiền trí, làm thế nào ngài biết được? 
- Có hai điều báo cho ta biết, Bồ-tát đáp. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Cây này không khó leo, 
Không xa làng bao nhiêu, 
Do vậy nên ta biết: 
Cây này quả không tốt! 
Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bồ-tát đi đến chỗ an toàn. 


* 


Bậc Đạo Sư nói: 


319 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy thuở xưa các bậc hiển trí cũng giỏi về trái cây. 


San khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mầẫu chuyện, bậc Đạo sự nhận diện Tì ïên 
thân như sau: 


- Thời ấy, đoàn lữ hành là hội chúng đức Phật, còn người trưởng đoàn lữ hành là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ 
(Tiên thân Pãncàyudha) 


Người với tâm ly tham..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về một Tì ÿ-kheo thối thất tỉnh 
tân. Thê Tôn cho gọi Tỷ-kheo ấy và hỏi: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông thối thất tỉnh tấn? 
- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 


- Thưở xưa, trong những trường hợp cân phải tỉnh tấn, bậc hiền trí đã tỉnh tấn, do 
vậy, đã đạt được vương vị. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kề câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahamdatta trị vì nước Ba-la-nại. Bồ-tát nhập thai vào làm con 
hoàng hậu. Đên ngày đặt tên, sau khi mời tám trăm vị Bà-la-môn và cúng dường 


những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu hỏi họ về các tướng. Các Bà-la-môn thiện 
xảo về tướng, thây được sự thành tựu các tướng của hoàng tử, đã trả lời: 


- Thưa Đại vương, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi ngài qua đời, sẽ lên ngôi 
vua, được danh vọng lây lừng với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ trở thành con người 
tôi thượng ở toàn cði Diêm-phù-đê. 


Nghe lời nói của các Bả-la-môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là 
Pãncayudhakumara (hoàng tử có năm vũ khí). Đên lúc trưởng thành, vừa mười sáu 
tuôi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: 


- Này con thân, con hãy đi học nghề! 
- Thưa Thiên tử, con học với a1? 
- Hãy đi, con thân, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương tại thành 


Takkasilà, trong nước Gandhàra. Và đây là tiền con sẽ trả cho thầy. 


320 


Nói xong, vua giao cho một ngàn đồng tiền vàng và đưa hoàng tử ra đi. Hoàng tử đến 
đấy, học nghề xong, được thầy cho năm loại vũ khí. Sau đó đảnh lễ thầy, hoàng tử ra 
khỏi thành Takkasilà, đeo theo năm loại vũ khí và lên đường trở về Ba-la-nai. Giữa 
đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng, tại đây có một Dạ-xoa tên là Silesaloma 
(Lông dính) đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền ngăn chận 
chàng lại, bảo răng trong rừng có Dạ-xoa tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết hại mọi 
người khi nó thấy họ. Hoàng tử tự tin mình, không chút sợ hãi như con sư tử lông 
bờm, vẫn đi vào ngôi rừng. 


Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con Dạ-xoa hiện ra trước hoàng tử với thân cao như cây 
Ta-la (cọ dừa), với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to như hai cái bát, 
với hai nanh như hai búp cây củ cải, với mỏ như điều hâu, với bụng có nhiều đồm đỏ 
tía, với bàn tay bàn chân xanh lè, Dạ-xoa nói: 


- Ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại. Ngươi là món ăn của ta! 
Hoàng tử nói: 


- Này Dạ-xoa ta tin ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi đến gần ta, ta 
sẽ băn ngươi với mũi tên có tâm thuôc độc và hạ ngươi tại chỗ. 


Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tâm thuốc độc và bắn, bắn liên tục cho đến năm 
mươi mũi tên. Tắt cả đều dính vào lông Dạ-xoa, nó gạt năm mươi mũi tên rơi xuống 
chân nó, xong liền xông tới hoàng tử. Hoàng tử lại dọa rút gươm chém. Cây gươm dài 
ba mươi hai đốt cũng dính vào lông Dạ-xoa. Rồi hoàng tử đâm ngọn giáo vào nó. 
Ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. 


Biết khả năng bắt đính của Dạ-xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó. Quả chùy cũng 
dính vảo lông. Hoàng tử nói: 


- Này Dạ-xoa, người chưa nghe ta là hoàng tử có năm loại vũ khí. Khi ta mạo hiểm đi 
vào khu rừng này do ngươi ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung tên ... mà hoàn 
toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỉ một cú đánh, khiên ngươi trở thành 
cát bụi! 


Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh Dạ-xoa, bản tay dính vào lông, 
hoàng tử đánh với bàn tay trải, tay trái cũng dính. Hoàng tử đá với chân phải, chân 
phải cũng dính, chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: 


- Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi. 


Và chàng lấy đầu đánh nó; đầu cũng dính vào lông. Bấy giờ hoàng tử bị mắc dính năm 
phần vào năm chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không chút run sợ, Dạ-xoa 
suy nghĩ: "Đây không phải là một người bình thường, mà là người phi thường, một 
con sư tử giữa loài người. Dầu bị một Dạ-xoa như ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước 
đây, từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chua bao giờ ta thấy một người 
như vậy! Sao nó không sợ hãi?" Nghĩ vậy, Dạ-xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi: 


- Này thanh miên Bả-la-môn, vì sao chàng không sợ hãi? 


321 


- Này Dạ-xoa, ta tin ở ta nên ta không sợ hãi. Ta biết mỗi cá thê thế nào cũng đi đến 
cái chết. Nhưng trong bụng ta, ta có vũ khí kim cang. Nếu ngươi ăn ta, ngươi không 
thê tiêu hóa vũ khí ấy. Vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng ngươi thành từng miếng nhỏ, và chấm 
dứt mạng sông của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu diệt. Vì lý do này, ta không sợ 
hãi 


Theo truyền thuyết, ở đây hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội tạng. Nghe 
hoàng tử nói vậy, Dọa-xoa suy nghĩ: "Thanh niên Bà-la-môn này chỉ nói sự thật. Chỉ 
một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ thân thê của con sư tử giữa loài người này, bụng ta 
cũng không thê tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra". Vì sợ chết, nó thả hoàng tử ra và nói: 


- Này thanh miên Bà-la-môn, chàng là con sư tử giữa loài người. Ta sẽ không ăn thịt 
chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng thoát khỏi miệng 
Ràhu (vua thần A-tu-la). Hãy ra đi và hãy mang lại hoan hỷ tốt lành cho bà con, bè 
bạn và đất nước. 


Bồ-tát nói: 


- Này Dạ-xoa ta sẽ đi. Nhưng trước đây, do làm nhiêu điều bất thiện, ngươi sanh làm 
Dạ-xoa độc ác, tay vậy máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay, trong thời hiện tại, 
ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa, thì ngươi sẽ đi từ cảnh tối tăm này đến cảnh tối tăm 
khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thể làm điều bất thiện nữa. Hãy biết rằng ai 
sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-Ìa. Nếu được sanh làm 
người thì tội ác ấy sẽ đưa đến yêu mạng. 


Với cách này và nhiều cách khác, Bồ-tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới và 
lợi ích của năm thiện giới, làm cho Dạ-xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết 
pháp, nhiếp phục... khiến Dạ-xoa trở thành nhu thuận, an trú trong Năm giới. Rồi biến 
Dạ-xoa thành vị thần ở khu rừng, với quyền được thâu thuế (được cúng tế), Bồ-tát 
khuyên nó không được phóng dật. Sau đó, Bồ-tát đi ra khỏi khu rừng, báo tin cho 
những người ở tại đầu rừng tỏ tường sự việc, rồi nai nịt với năm loại vũ khí, ngài đi 
đến Ba-la-nai, gặp lại mẹ cha. 

Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công đức như 
bồ thí... rồi đi theo nghiệp của mình. 


Sau khi kế pháp thoại này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Người với tâm ly tham, 
Với ý cũng ly tham, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an ồn khổ ách, 
Và tiếp tục chứng đại, 


Đoạn diệt mọi kiết sử. 


322 


Như vậy, sau khi bậc Đạo Sư thuyết pháp đưa đỉnh cao nhất là quả A-la-hán, Ngài 
giảng Bồn Sự thật. Cuôi bài giảng, T)-kheo áy chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo sư kêt 
hợp hai câu chuyện, và nhận điện Tiên thân: 


- Thời ấy, Dạ-xoa là tướng cướp đeo vòng ngón tay Angulimàla, và hoàng tử với năm 
vũ khí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


56. CHUYỆN KHÓI VÀNG 
(Tiên thân Kancanakkhandha) 


Người với tâm hoan hỷ... 


Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo. Theo truyền thuyết, 
một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe theo bậc Đạo Sư thuyết pháp, gởi cả tâm tw 
vào Ba ngôi báu, và xuất gia. Hai vị sư trưởng và giáo thọ sư dạy về Giới: 


- Nây Hiền giả, đây là giới, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sảu 
loại...nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là Đại giới. Đây là giới hộ trì 
giới bồn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đâ là Giới sử dụng 
các đồ vật. 

Tỷ-kheo trẻ ấy suy nghĩ: "Giới này thật quá nhiễu. Với chừng ấy giới được chấp 
thuận, ta không thể nào giữ trọn. Không thể giữ trọn đủ giới, thì xuất gia có lợi ích 
gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như bố thí...và nuôi dưỡng vợ con!" 
Nghĩ vậy, Tỷ-kheo thưa: 


- Thưa các Tôn giả, con không có thể giữ Giới. Không thể giữ Giới, thì xuất gia có lợi 
ích gì? Con sẽ hoàn tục. Xin các Tôn giả hãy láy lại y bát. 


Sự trưởng nói: 

- Nếu sự việc là như vậy, thì Hiển giả hãy đến đánh lễ bậc Đạo sư. 

Các vị ấy đưa Tỷ-kheo đến Pháp đường, gặp bậc Đạo Sư. Thấy vậy, Ngài nói: 

- Này các Tỷ-kheo, sao các ông đem một Tỷ-kheo đến đây mà vị ấy không muốn? 


- Bạch Tì hề Tôn, Tỷ-kheo này nói không thể giữ Giới, trả lại y bát, nên chúng con dẫn 
vị ấy đên đây. 


- Này các Tỷ-kheo, sao ông lại nói quá nhiều Giới cho Tỷ-kheo này? Bao nhiêu giới vị 
ấy có thể giữ được, vị áy giữ từng ấy giới. Bắt đầu từ nay, các ông chớ nói nữa. Ở 
đây, ta sẽ biết những gì nên nói. 


Rôi bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: 


323 


- Hãy đến, này Tỷ-kheo! Lo gì đến nhiều giới vậy? Ông có giữ được ba giới không? 
- Con có thể giữ được bạch Ti hé Tôn. 


- Vậy bắt đầu từ nay, ông hãy giữ ba cửa, cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. Chớ làm 
điều ác về thân, về lời, về ý. Hãy tinh tấn lên, chớ hoàn tục! Chỉ giữ ba giới này thôi. 


Cho đến như vậy, Tỷ-kheo ấy hết sức hoan hị. 


Sau khi đảnh lễ bậc Đạo sư, Tì ÿ-kheo ấy đi về với vị sư trưởng và Giáo thọ sự của 
mình, giữ gìn đây đủ ba giới ấy. Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Giới được vị sư trưởng và 
Giáo thọ sự nói với ta. Vì tự mình không phải là Phật, các vị ấy không thể làm cho ta 
hiểu được từng ấy giới. Bậc Chánh Đẳng Giác, vì tự mình khéo giác ngộ Chánh Giác, 
là vị Pháp vương vô thượng. Ngài tôm thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta gìn 
giữ chúng. Bậc Đạo Sư thật sự là một hỗ trợ cho ta vậy”. 


Tỷ „ -kheo ấy phát triển Thiên quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết được tin 
này, các Tỷ-kheo họp tại pháp đường, ngôi nói về công đức của bậc Đạo Sư: 


- Này các Hiển giả T 3-kheo này không thể giữ Giới, muốn hoàn tục. Bậc Đạo Sư tóm 
thâu tát cả Giới vào ba phân, bảo Tỷ-kheo ấy giữ chúng, và giúp vị ấy đạt được quả 
A-la-hán. 


Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi nói chuyện gì. Được họ cho biết về đề 
tài câu chuyện, Ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, một vật hết sức HẶNG, nếu được chia thành từng phân, cũng trở 
thành nhẹ. Thuở xưa, các bậc hiện trí được một khôi vàng lớn, không thê nhắc lên nồi, 
đã chia thành từng phân, rồi nhắc lên nồi và đem vàng ẩi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm người cày 
ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia, Bồ-tát đang cày trên một thửa ruộng, thửa ruộng 
nây trước đây là một ngôi làng bị bỏ hoang, vì trong làng có một vị triệu phú đã chết 
và chôn tại đó một đồng vàng, lớn bằng bắp về người và cao đến bốn khuýu tay, lưỡi 
cày của Bồ-tát mắc phải đóng vàng ấy nên đứng khựng lại. Nghĩ rằng đó là rễ tỏa rộng 
của cây, Bồ-tát đào đất lên, nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ-tát chùi đất thật sạch 
và cày tiếp cho xong ngày ấy. 


Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bồ-tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng 
đi. Nhưng Bồ-tát không nhắc nó lên được. Bồ-tát ngồi và nghĩ: "Đề phần như vậy, ta 
sẽ nuôi sông bản thân của ta. Để phần như vậy, ta sẽ chôn giấu. Đề phần như vậy, ta 
sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công đức như bô thí..." 


Rồi Bồ-tát chia thành bón phần. Khi được Bồ-tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành 
nhẹ. Bô-tát nhâc vàng lên được, đem về nhà, chia thành bôn phân. Bô-tát trọn đời làm 
các công đức như bô thí cùng nhiêu thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình. 


324 


* 
Khi kế câu chuyện này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 
Người với tâm hoan hỷ, 
Với ý cũng hoan hỷ, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an ổn khổ ách, 
Và tiếp tục chứng đạt 
Đoạn diệt mọi kiết sử. 
Rôi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả A-la-hán, bậc Đạo sư kết hợp 
hai câu chuyện, và nhận diện Tiên thân: 
- Thời ấy, người được khối vàng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


57. CHUYỆN KHỈ CHÚA 
(Tiên thân Vànarinda) 


Ai đủ bốn pháp này..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về âm mưu của Đề-bà-đqt-đa 
muôn ám hại Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Đề-bà-đạt-ẩa âm mưu ám hại, bậc Đạo Sư 
liên nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới âm mưu ám hại Ta. Thuở 
trước, kẻ áy cũng đã âm mưu, nhưng không thê làm được. 

Sưu khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con khi. Nó to 
lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sống một mình bên bờ sông. Giữa con 
sông Ấy, có một hòn đảo, trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái như xoài, mít... Con 
khi mạnh như voi, đầy đủ sức lực. 


Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đảo ở giữa sông, rồi từ hòn đảo 
ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái, và đến chiêu, với phương tiện 
cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khi sông nếp sống như vậy. 


325 


Lúc bấy giò, có hai vợ chồng con cá sấu sông trong sông ấy. Thấy con khỉ đi qua đi 
lại, vợ con cá sấu đang có thai khởi lên lòng tham muốn ăn thịt quả tim con khi, bèn 
nói với chồng: 


- Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá. 

Sấu đực nói: 

- Thật lành thay, em sẽ được như ý. 

Sấu đực suy nghĩ: "Chiều nay, khi con khi từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó!". 


Sấu đực đến nằm chờ trên hòn đá. Con khi cả ngày lang thang trên đảo, vào buổi 
chiều, nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: "Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn, vì 
lý do gì?". Bồ-tát luôn luôn khéo đo lường. Nhìn tầm cao của hòn đá và tầm cao của 
nước, Bồ-tát suy nghĩ: "Hôm nay, nước con sông này không giảm cũng không tăng. 
Nhưng hòn đá này lại có vẻ to hơn. Rất có thê, con cá sâu đang năm với mục đích bắt 
ta tại chỗ â ấy" . Đề tìm sự việc nảy, con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với 
hòn đả, gọi lớn: 


- Này bạn hòn đải 

Và khi không được trả lời. Khi gọi đến ba lần: 

- Này bạn hòn đải 

Hòn đaù vẫn không trả lời. Con khi nói: 

- Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta? 


Con cá sâu suy nghĩ: "Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả lời con khỉ 
chúa. Vậy nay ta sẽ trả lời nó". Con sâu nói: 


- Này bạn khỉ chúa, cái gì vậy? 

- Ngươi là a1? 

- Ta lả cá sấu. 

- Ngươi nằm đó vì mục đích gì? 

- Đề bắt ngươi và ăn quả tìm của ngươi. 


Con khi suy nghĩ: "Ta không có đường đi nào khác. Nay ta phải lừa dối con cá sấu 
này". Vì thế khỉ nói: 


- Này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi ta nhảy 
đên gân, bạn sẽ bắt ta. 


Khi con cá sấu há miệng, thì tự nhiên mắt nó nhắm lại. Cá sấu không nghĩ đến mưu kế 
này, liền há miệng ra, và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. Con khi đã biết tình hình 
như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp trên đầu con cá sấu, rồi từ đầu con cá sấu lại 


326 


nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. Con cá sấu thây sự kỳ diệu này, nghĩ 
răng con khỉ chúa này đã làm một việc hêt sức phi thường, nó nói: 


- Này, ngài khi chúa, ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời, sẽ nhiếp phục được kẻ thù. Ta 
nghĩ răng ngài có đủ tât cả trong nội tâm. 


Nói vậy xong, cá sấu đọc bài kệ này: 
Ai đủ bốn pháp này, 
Này khỉ chúa, như ngài: 
Chân thật và nghĩ xa, 
Cương nghị và vô úy, 
Ngài có bốn pháp này, 
Đánh bại được quân thủ! 
Như vậy, con cá sấu tán thán khi chúa rồi đi về trú xứ của mình. 
* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-đa mới âm mưu ám hại Ta, trong 
quả khứ, kẻ áy cũng đã làm như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên 
thân: 


- Lúc bây giờ, cá sâu là Đề bà-đạt-ấa, vợ cá sâu là Cincamanavika, còn khỉ chúa là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


327 


58. CHUYỆN BA PHÁP 
(Tiên thân Tayodhammà) 


Ai đây đủ ba pháp..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kế về âm mưu ám hại. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahnadatta trị vì ở Ba-la-nai, Đề-bà-đạt-đa sanh ra làm con khi, ở 
gần dãy Hy-mã-lạp Sơn, lãnh đạo một đoàn khi toàn do nó sanh ra. Vì sợ chúng lớn 
lên sẽ tranh giành quyên lãnh đạo đàn khi này, con khỉ đầu đàn liền dùng răng căn và 
thiến chúng, khiến hột giống bị hoại diệt. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát cũng do duyên con khi ấy, nhập thai vào bụng một con khi cái. 
Con khi cái biết thai đã thành, muốn bảo vệ thai của mình, bèn đến một ngôi rừng 
dưới chân núi. Khi thai đến đúng ngày, nó sinh ra Bồ-tát. Bồ-tát lớn lên, đến tuổi 
trưởng thành, đầy đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, Bồ-tát hỏi mẹ: 


- Thưa mẹ, cha con đâu? 
- Này con thân, cha con đang sông lãnh đạo đàn khi dưới chân núi. 
- Thưa mẹ, hãy đưa con đến gần cha con. 


- Này con thân, mẹ không thê đưa con đến gần cha con được. Cha con, vì sợ các khi 
con sẽ tranh giảnh lãnh đạo đàn khỉ, nên dùng răng căn và thiên chúng, khiên hột 
giông hoại diệt. 


- Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy. Con sẽ có cách! 


Khi mẹ liền đem khi con đến gần khi cha. Vừa thấy con trai mình, con khi cha nghĩ 
rằng rồi đây con mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khi, nay mình cần phải giết 
con bằng cách giả ôm hôn, rồi siết con thật chặt cho đến chết. Nghĩ vậy, nó nói: 


- Hãy đến, này con thân, lâu nay con ở đâu? 


Nói vậy, nó ôm hôn và siết khỉ con thật chặt. Nhưng Bồ-tát, với sức mạnh như voi đã 
siết chặt trở lại, khiến các xương khi cha như gãy nát. Khi cha suy nghĩ: "Con này, khi 
lớn lên sẽ giết ta. Với phương tiện nảo, ta hãy giết nó trước đã! À, cách đây không xa, 
một hồ nước có quỷ là La-sát ở. Tại đấy, ta sẽ cho quỷ La-sát ăn nó!". Nghĩ vậy, khỉ 
cha nói: 


- Này con thân, ta nay đã già. Ta sẽ giao cho con lãnh đạo đản khỉ này. Hôm nay, ta sẽ 
phong vương cho con. Tại chỗ nọ, có một hồ nước, trong hồ có hai loài hoa súng, ba 
loại hoa sen xanh, năm loại hoa sen trắng. Hãy đi hái và đem các hoa ấy về. 


Bồ-tát nói: 


328 


- Lành thay, cha thân. Con sẽ mang hoa lại. 


Nói xong, Bồ-tát ra đi, nhưng không xuống hồ gấp. Xung quanh hò, Bồ-tát quan sát có 
dấu chân, chỉ có dấu chân xuống, không có dấu chân lên, Bồ-tát suy nghĩ: "Cái hồ này 
phải có quỷ La-sát trú ân! Cha ta không thể tự mình giết ta, muốn quỷ La-sát ăn thịt 
ta. Ta sẽ không đi xuống hồ này, vẫn lấy được hoa như thường". 


Bồ-tát đi đến một chỗ không có nước, lấy đà, nhảy từ bờ bên này, hái hai cái hoa mọc 
cao trên mặt nước, mà không dính nước, rồi hạ xuống bờ bên kia. Rối từ bờ bên kia, 
Bồ-tát nhảy đến bờ bên này, theo phương thức trước, bẻ hai cái hoa. Cứ như thế, từ cả 
hai bên bờ, Bồ-tát hái được nhiều hoa, chất thành hai đồng, nhưng vẫn không xuống 
chỗ trú xứ của quỷ La-sát. 


Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hái hoa được nữa, Bồ-tát gom lây các hoa ấy, 
chất thành đóng, để tại một chỗ. Con quỷ La-sát kinh ngạc suy nghĩ: "Lâu nay, chưa 
bao giờ ta thấy một người nào sáng suốt, kỳ điệu như vậy. Các hoa sen được con khỉ 
này hái như ý muốn, mà nó vẫn không xuống trú xứ của ta". Rồi quỷ La-sát rễ nước đi 
lên, đến bên Bồ-tát và nói: 


- Này khi chúa, trong hồ này, ai có được ba pháp, vị ấy sẽ chiến thắng kẻ thù. Ta nghĩ 
răng tât cả pháp ây ngài đêu có đủ. 
Quỷ La-sát đọc bài kệ: 
Ai đầy đủ ba pháp, 
Này khỉ chúa như ngài, 
Thiện xảo và anh hùng, 
Đầy đủ cả trí tuệ, 
Ngài đủ ba pháp ấy, 
Đánh bại được kẻ thủ. 
Như vậy, quỷ La-sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ-tát với bài kệ này và hỏi: 
- Ngài lây các hoa này làm gì? 
- Cha ta muốn phong vương cho ta, do lý do này, ta lấy hoa. 
- Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa, tôi sẽ hái và mang cho 
ngải. 


Rồi nó nhồ hoa lên và mang hoa đi theo sau lưng Bồ-tát. Con khi cha ở đằng xa thấy 
Bồ-tát, liền nghĩ: "Ta giục nó đi để quỷ La- sát ăn thịt nó. Nay nó lại an toàn trở vê với 
quỷ La-sát mang hoa cho nó! Ta bị nguy hại rồi". 


Nghĩ đến đó, quả tim nó vỡ thành bảy mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn khi còn 
lại hội họp và tôn Bồ-tát lên làm vua. 


329 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận điện Ti Tên 
thân: 


- Lúc bấy giờ, chúa của đàn khi là Đê-bà-đạt-đa, còn con trai của chúa đàn khi là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


59. CHUYỆN TIỀNG TRÔNG 
(Tiên thân Bherivàda) 


Đánh, đánh, chớ đánh quá:!... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một T )-kheo khó bảo. Bậc 
Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo ây: 


- Có thật chăng, ông là người khó bảo? 

- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này 1)-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trong thời quá khứ, ông cũng đã 
khó bảo rồi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta vì ở Ba-]a-nại, Bồ-tát sanh ra làm người đánh trồng, 
và sống Ở làng. Khi nghe có lễ tế các vì sao ở Ba-la- -nại, người đánh trồng suy nghĩ: 
"Ta sẽ đánh trồng cho quần chúng tụ hội và sẽ được tiên". Nghĩ vậy, người ây đem 
con đi theo, đến Ba-la-nai. Tại chỗ ấy, hai cha con đánh trống và được nhiều tiền. 
Mang theo tiên, trên đường về làng của mình, phải ngang qua một khu rừng có ăn 
cướp, người cha ngăn chận con trai đang miên man đánh trồng liên hồi: 


- Này con thân, chớ có đánh trồng như vậy. Chỉ đánh từng hồi một thôi, như trồng của 
một chủ tướng vậy mà. 


Dầu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói: 
- Với tiếng trồng, ta sẽ đuôi bọn cướp chạy. 
Nên nó vẫn đánh trồng liên hồi. 


Bọn cướp ban đầu nghe tiếng, trồng, nghĩ là tiếng trồng của vị chủ tướng, nên chạy 
trồn. Nhưng khi nghe tiếng trồng một mặt cứ liên hồi, biết không phải là tiếng trống 


330 


của một chủ tướng, chúng liền trở lại tìm hiểu. Thấy chỉ có hai người, bọn chúng liền 
xông ra đánh cướp hêt cả. Người cha than: 


- Vì con đánh trồng liên hồi, nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách khó khăn. 
Nói xong, người cha đọc bài kệ: 

Đánh, đánh, chớ đánh quá! 

Đánh quá thành không tốt, 

Do đánh, được của tiền, 

Do đánh, tiền mắt hết. 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên 
thân: 


- Lúc bấy giờ, đứa con trai là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người cha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


60. CHUYỆN THỎI TÙ VÀ 
(Tiên thân Sankhadhama) 


Thôi, thối, chớ thối quá!... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo (như 
truóc). 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người thôi tù và, cùng cha đi đên chô tê lê các vì sao ở Ba-la-nại. Do thôi tù và, hai 
cha con được nhiêu tiên. Khi vê đên một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha 
chớ có thôi tủ và liên hôi. Người cha nói: 
- Với tiếng tù và, ta sẽ đuôi bọn cướp chạy. 
Nên ông cứ thối liên hồi. Bọn ăn cướp trỗn ở đó trước, xông ra cướp của. Người con 
nói lên bài kệ: 

Thôi, thôi, chớ thôi quá! 

Thôi quá thành không tôt. 

Do thôi, được tài sản, 

Do thôi, bay hết tiên. 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiên 
thân: 


- Lúc bấy giờ, người cha là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người con là Ta vậy. 


-ooOoo- 


331 


PHÁM NỮ NHÂN 


61. CHUYỆN BÀI KINH KHỎ ĐAU 
(Tiên thân Asàtamanta) 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kề trong lúc trú tại Kỳ Viên về một T ÿ-kheo bị tham 
đục chỉ phôi. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiên thân Ummadamti số 527. 


-ooOoo- 


62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN LÂU BẢY TẢNG. 
(Tiên thân Andabhuta) 


Trò chơi sáo, giả mù... 
Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tì ÿ-kheo bị ái dục 
chỉ phối tâm trí. Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Tăng chúng bảo rằng ông bị ái dục chỉ phối, có phải vậy chăng? 
- Thưa vâng, quả đúng như vậy. 
- Này Tỷ-kheo, không ai canh giữ đàn bà được cả. Ngày xưa, có kẻ đây mưu trí canh 
giữ một nữ nhân từ khi nó mới lọt lòng mà cũng không thể nào giữ nó được. 
Nói vậy xong, Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 

x 
Một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát sinh làm vương tử của bà 
Chánh hậu. Khi ngài lớn lên, ngài tỉnh thông mọi môn học thuật, và khi vua cha băng 
hà, ngài lên ngôi làm một vị anh quân, trị dân đúng pháp. Thời â Ấy, ngài thường chơi 


súc sắc với vị Tế sư của triều đình, và khi ném con bài súc sắc bằng vàng trên mặt 
chiếc bàn bằng bạc, ngài thường ca khúc hát cầu may này: 


Muôn vật lẽ thường tình, 
Sông ngòi uốn lượn quanh, 
Còn các loài thảo mộc 

Là cây cối mọc thành, 


Hễ gặp thời cơ tới, 


332 


Nữ nhân phạm ác hành. 


Vì khúc hát này làm cho vua thắng cuộc mãi, nên theo đúng luật chơi bài, vị Tế sư 
mắt đến cả đồng xu dính túi. Và muốn khỏi sạt nghiệp, vị ây quyết định tìm cho ra 
một cô gái chưa hề thấy người đàn ông nào, đem vê nhà khóa cửa nhốt trong phòng. 
Vị ấy nghĩ thầm: "Ta không thể nuôi một cô gái đã từng thấy đàn ông. Vậy ta phải tìm 
một đứa trẻ sơ sinh, giữ kỹ nó lúc lớn lên, canh chừng nó thật cần mật đề không ai có 
thê đến gần nó và nó sẽ trung thành với người đàn ông duy nhất thôi. Lúc ấy ta sẽ 
thắng vua và trở nên giàu có". 


Bấy giờ vị này rất giỏi khoa tướng số, nên vừa thây một người đàn bà nghèo sắp sinh 
con, và đứa trẻ sẽ là con gái, vỊ ấy bèn thuê tiền để đem bà ta về ở trong nhà mình, giữ 
thật kỹ đến ngày sinh đứa con xong, bà ta phải đi ngay với một số tiên. Còn hài nhỉ 
kia được toàn phụ nữ nuôi nắng, không một nam nhân nào được nhìn thấy nó, trừ vị 
Tế sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc về quyền sở hữu của vị Tế sư, chủ nhân của nó. 


Suốt thời gian cô bé lớn dân, vị TẾ sư tránh việc chơi bài với vua, nhưng khi nó đã 
trưởng thành dưới quyền kiểm soát của chính mình, thì vị Tế sư lại thách thức vua 
chơi bài. Ngài chấp thuận và bắt đầu cuộc chơi. Trong khi vừa ném con súc sắc, ngài 
vừa hát khúc ca cầu may ấy, thì vị Tế sư nói thêm: 


- Nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy! 
Rồi vận may cũng đôi chiều, chính vị Tế sư thắng cuộc và nhà vua thua bải. 


Khi xét kỹ vấn đề trên, Bồ-tát nghi ngờ vị Tế sư có giấu kín một cô gái đức hạnh trong 
nhà, nên ngài cho người dò tìm và quả đúng như vậy. Thế là để làm cho cô bé kia phải 
sa ngã và phạm lỗi, ngài truyền đưa tới một gã điếm đàng giảo quyệt, và hỏi gã có 
cách quyến rủ cô gái chăng. 


- Tâu Đại vương, chắc chắn là được. Gã kia đáp. 


Nghe vậy, nhà vua cho gã tiền và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay, chớ đề mất thì giờ 
lâu. 


Với số tiền vua ban, gã mua đủ loại nước hoa, hương liệu và mở cửa tiệm bán nước 
hoa gần nhà vị Tế sư. Bấy giờ nhà Tế sư cao bảy tầng, có bảy công, mỗi công đều có 
người ngồi canh, toàn phụ nữ canh cổng, không đàn ông nào được phép vào nhà trừ vị 
Bà-la-môn. Ngay cả những thúng đựng rác cũng được khám xét thật kỹ trước khi đem 
vào nhà. 


Chỉ riêng vị Tế sư ấy được quyền nhìn thấy cô gái, và cô bé cũng chỉ có một nữ tỳ hầu 
hạ. Nữ tỳ này được giao tiền đi mua hoa tươi và nước hoa và tặng cô chủ; trên đường 
đi, bả ta thường bước ngang qua cửa tiệm mà gã điểm đàng kia mới mở. Và gã ấy biết 
rõ bà ta chính là người hầu của cô gái kia, bèn đợi một ngày nọ bà ta đến gân, gã vội 
và chạy bồ ra ngoài cửa hiệu, quỳ xuống chân bà, hai tay ôm chặt đầu gồi bà, miệng 
lắp bắp: 


- Ôi mẹ ôi! Mẹ đi đâu lâu nay thế hở mẹ? 


333 


Và đồng bọn của gã đứng canh đó đều kêu lên: 
SỐ giống như tạc! Tay chân, mặt mũi, cả cách ăn mặc nữa, đều y hệt nhau! 


Trong khi mọi người cứ xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ diệu kia, 
người đàn bà ây đâm ra hoát hoảng trong thật thảm hại. Bà ta òa ra khóc lớn rằng đây 
hắn là con trai bà! Rồi vừa khóc lóc vừa kể lễ, cả hai người cứ ôm lấy nhau mà ngã 
lăn ra. Sau đó gã hỏi: 


- Nay mẹ đang ở đâu vậy mẹ? 


- Mẹ đang ở nhà vị Tế sư đấy con ạ. Ngài có môt cô tiểu thiếp đẹp vô song, quả là tiên 
trên trời mới đẹp như thế và mẹ là người hầu của nàng ấy. 


- Thế mẹ đang đi đâu đấy? 
- Mẹ đi mua hoa tươi và nước hoa cho nàng ấy. 
- Sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ấy nữa? Lần sau mẹ cứ đến đây, gã kia bảo. 


Và gã tặng bà giả trầu cau cùng đủ thứ hoa mà không lấy tiền. Cô gái ngạc nhiên thấy 
số hoa tươi và nước hoa bà ta đem về quá nhiều, bèn hỏi tại sao vị Tế sư Bà-la-môn lại 
hậu hỉ với nàng thế. Bà già đáp: 


- Sao con lại nói thế hở con? 
- Vì số hương hoa bà đem về nhà đấy mà. 


-Ô không, chăng phải ngà Bà-la-môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo, mà chính vì 
già này lây các thứ kia ở tiệm của con trai già đây. 


Và từ đó, bà già giữ riêng số tiền vị Bà-la-môn đưa, rồi đi đến lẫy hoa tươi cùng đủ 
thứ khác tại tiệm gã kia khỏi mật tiên. 

Vài ngày sau, gã giả vờ đau ốm, lên giường nằm. Khi bà già ấy đến cửa tiệm hỏi con 
trai bà đâu thì được biệt gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận nơi, âu yêm vuôt ve đôi 
vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh. Nhưng gã không đáp. 

- Tạo sao con không nói cho mẹ biết hả con? 

- Dù con có chết đi cũng không đám nói với mẹ đâu. 

- Nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa? 


- Thế thì mẹ ôi, bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiểu chủ của mẹ đẹp 
tuyệt trân nên con đâm ra sĩ tình phát ôm tương tư đó thôi! Nêu con chiêm được nảng, 
con mới sông nôi, còn không thì con đành năm ở đây chờ chết. 


- Con ơi, con cứ đê việc nảy cho mẹ lo liệu. Bà già nói một cách vui vẻ - Con đừng lo 
lăng gì về chuyện đó. 


334 


Thế rồi mang một thúng chất đầy hoa tươi cùng nước hoa, mụ đem về nhà, nói với 
nàng tiêu thiệp của vị Bà-la-môn: 


- Chao ôi! Con trai già đang ốm tương tư vì nàng, chỉ vì già bảo cho nó biết nàng đẹp 
tuyệt vời! Bây giờ biệt làm sao đây? 


Cô gái đáp: 
- Nếu bà tìm cách lén đem được cậu ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy. 


Ngay sau đó mụ giả liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc hư cũ, rác rưởi trong nhà thâu 
góp cả bảy tầng lầu từ rằm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một thúng đựng hoa to 
tướng rôi tìm cách đưa ra ngoài. Khi người ta lục soát như thường lệ thì mụ giả đô cả 
thúng rác lên đầu người đàn bà giữ công, khiến người đó bỏ chạy ngay trước cách đôi 
xử quá thô bạo như thế! Mụ già cũng làm cách ấy với các người giữ công kia, khiến 
cho họ ngột thở vì đống rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lỗi mụ đủ điều. 


Thế là từ đó về sau, mụ giả có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì, cũng không ai có gan lục 
soát mụ nữa! Thời cơ đã đến tay! Mụ lén đưa gã điểm đàng giấu trong thúng hoa vào 
gặp cô tiêu chủ. Gã làm hư hỏng đức hạnh của cô gái ngay và còn cả gan ở lại một hai 
ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt khi vị Tế sư đến nhà, và bầu bạn 
với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau một hai ngày, cô gái bảo tình nhân: 


- Này lang quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đây. 

- Đúng rồi, nhưng ta muốn đánh lão Bà-la-môn ấy một cái đã. 

- Được lắm chứ. 

Cô gái đáp và đem giấu gã một nơi. Sau đó vị Bà-la-môn đến, cô nàng kêu lên: 


- Này phu quân yêu dấu, tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao, ước gì phu quân vui lòng 
thối sáo cho thiếp. 


- Vậy ái nương hãy múa đi nào. 
Vị Bà-la-môn lập tức thôi sáo lên. 


- Nhưng nếu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xấu hồ thẹn thùng quá không sao dám múa 
đâu, đê tiện thiệp lây cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái của phu quân trước 
đã, rôi tiện thiệp mới dám múa. 


- Thôi được rồi, nếu ái nương quá khiêm nhượng mà không dám múa thì cứ làm thế 
đi. 


Vậy là cô nảng lấy một tắm vải thật dảy buộc chặt lên mặt lão Bà-la-môn để che mắt 
lão. Và cứ giả mù như thê, lão bắt đâu thôi sáo. Nhảy múa được một lát, cô nàng lại 
kêu lên: 


- Chàng yêu quý ôi, thiếp lại còn thích đánh chàng một cái trên đầu nữa cơ! 


- Vậy thì nàng cứ đánh đi nào! 


335 


Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra hiệu cho 
gã tình nhân, hắn nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng lão Bà-la-môn đánh cho lão một đấm trên 
đầu nên thân! Cái đấm mới đích đáng làm sao, khiến hai mắt lão như muốn lòi ra khỏi 
mặt, trên đầu lão u lên một cục lớn! Lão thấy đau điếng nBƯỜời, liền gọi cô ả kia đến 
gấp, đưa tay cho lão xem, và cô ả bèn đặt tay mình vào tay lão: 

- Ô bàn tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này? 


Bấy giờ, khi gã đều cáng kia đánh lão Bà-la-môn xong, gã lại đi â ẩn mình như cũ. Lúc 
ây cô gái mở khăn ra khỏi mặt lão, xoa dầu lên chỗ đầu bị u. Một lát sau lão ra về, gã 
kia lại được mụ già giấu vào giỏ hoa đưa ra khỏi nhà. Lập tức gã đến yết kiến đức vua 
và tâu trình toàn thê cuộc phiêu lưu của gã cho ngài hay. 


Bởi thế, khi vị Bà-la-môn vào châu, vua liền đề nghị chơi bài súc sắc, vị ấy đồng ý và 
chiệc bàn chơi bài được đem ra. Khi vua ném con bải, ngài cũng ca khúc hát ây và vị 
Bà-la-môn, vì không hay biệt gì về sự hư hỏng của cô tiêu thiệp, nên vần nói thêm: 

- Bao giờ cô gái của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy. 

Nhưng lần này lão thua cuộc! 

Còn vua đã biết rõ mọi việc Xảy Ta, liền bảo Tế sư: 


- Sao lại trừ nàng ấy ra? Nàng ấy đã hư thân mắt nết rồi. Ò khanh cứ tưởng là đem về 
nuôi một con bé từ khi lọt lòng mẹ và nhôt nó trong bảy vòng canh giữ là khanh có thê 
vững lòng tin vào nó ư? Này, khanh không thê tin vào một nữ nhân nào cả, dù cho 
khanh có ôm nó trong lòng, quanh quân suôt ngày bên nó không rời một khác! Chăng 
hề có một người đàn bà nào giữ dạ chung thủy với một người đàn ông duy nhất trên 
đời. Còn về ả tiểu thiếp của khanh, ả bảo khanh rằng ả muốn nhảy múa, rồi khi đã bịt 
mắt khanh xong xuôi, khanh thôi sáo cho ả, thì ả lại để gã tình nhân đánh lên đầu 
khanh đây, sau đó lén đưa gã ra khỏi nhà. Thê thì ngoại lệ của khanh ở đâu chứ? 
Khi nói vậy xong, nhà vua liền ngâm kệ: 

Trò chơi sáo giả mù, 

Vì vợ bé phỉnh phờ, 

Bà-la-môn ngồi đó, 

Cố gìn giữ gái tơ, 

Tạo nên người đức hạnh, 

Trong trắng, chăng bùn nhơ! 

Học ngay từ việc ấy, 

Mà sợ đám liễu bô! 


Bằng cách á Ấy, Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn. VỊ â ấy về nhà hạch hỏi cô gái về 
tội hư thân mất nết mà cô ả đã bị tố cáo trên. 


336 


- Này phu quân yêu quý, ai có thê nói như vậy về tiện thiếp đấy? Cô gái phân trần: 
Tiện thiếp vô tội thật mà, chính bàn tay thiếp đánh chàng thật mà, chứ còn ai vào đây 
nữa? Nếu phu quân không tin lời thiếp thì thiếp xin nguyền đem thân này ra thử lửa đề 
chứng tỏ không hề có bản tay nam nhân nào từng đụng vào người thiếp cả, nhờ vậy 
mong chàng tin tưởng thiếp. 


- Muốn thế thì được ngay. 

Vị Bà-la-môn liền bảo đem một đồng củi vào và châm lửa lên. Sau đó cô gái được gọi 
đên: 

- Này, vị Bà-la-môn nói, nếu nàng tin tưởng lời mình thật thì hãy thử lửa đi. 

Trước đó, cô gái đã dặn dò mụ già nọ như sau: 

- Này mẹ ôi, mẹ hãy gọi con trai mẹ đến sẵn đây để nắm lấy tay con đúng lúc con sắp 
bước vào lửa nhé! 


Và mụ giả làm đúng như lời cô ả dặn, bảo gã kia đứng chen vào đám đông đang vây 
quanh. Sau đó đê đánh lừa vị Bà-la-môn, cô gái đứng trước mặt mọi người, hăng hái 
thể thốt: 


- Thưa phu quân, không hề có tay ai trừ tay chàng đụng vào người thiếp cả, với lời thề 


chân thật này, thiếp cầu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiếp. 


Nói vậy xong, cô ả tiến đến đồng lửa vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên chụp lấy tay 
ả, hét to rằng vị Bà-la-môn thật đáng xấu hỗ vì đã bắt buộc một thiếu nữ diễm lệ thế 
kia phải nhảy vào lửa đỏ! Cô gái giật mạnh tay ra khỏi tay gã, và kêu ca rằng lời xác 
nhận trước đây của ả đã bị làm hỏng mất rồi, nên bây giờ ả không thê thử lửa được 
nữa! VỊ Bà-la-môn hỏi: 


- Tại sao lại không được? 

Cô ả đáp: 

-Bởi vì trước kia thiếp xác nhận không hề có bản tay nam nhân nào đụng vào người 
thiệp trừ tay chàng ra, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông vừa chụp lây tay thiếp! 


Nghe vậy, vị Bà-la-môn biết rằng mình đã bị lừa, liền tống cô cô ả ra khỏi nhà bằng 
những cái đầm thăng tay! 


Xem đấy, chúng ta biết rõ sự hư thân mất nết của đàn bà ra sao rồi. Không có tội lỗi 
nào mà chúng không phạm đên cả, rôi sau đó muôn đánh lừa các ông chông, thì có lời 
thê thôt nào chúng không nói bừa cho xong đã chứ! Ngay giữa ban ngày ban mặt thê 
mà dám cho răng chăng hê phạm tội gì cả đây! Lòng dạ chúng thật giả dôi điêu ngoa 
làm sao! Do đó từ xưa đã có tục ngữ như vây: 

Một giống toàn lừa phỉnh, đối gian, 

Làm sao hiểu nổi, cứ tung tăng 


Như đàn cá lội theo dòng nước, 


337 


Lộng giả thành chân, thói các nàng! 
Tựa giống bò tham đồng cỏ mới, 
Má đào mơ ước đôi tình lang 

Khác nảo cát lún, không hề thỏa, 
Độc đữ như loài rắn hỗ mang! 

Bọn nữ nhi thường rành mọi sự, 
Còn ghi giấu được đám hồng nhan? 


* 
Quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà, bậc Đạo Sư nói. 


Khi pháp thoại chấm đứn, Ngài tuyên thuyết các Sự thật. Đến cuối bài giảng ấy, vị Tỷ- 
kheo bị tham ái chỉ phối kia đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư cũng nêu môi liên hệ giữa 
hai câu chuyện và nhận điện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Ta là vua Ba-la-nại kia vậy. 


-ooOoo- 


63. CHUYỆN HIẺN SĨ CHÀ LÀ (Tiền thân Takka) 


Bọn nữ nhân đây rấy hận sâm..., 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kế trong khi trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham 
dục chỉ phối. Khi được hỏi, vị Tỷ-kheo thú nhận răng mình bị tham dục chỉ phối, bậc 
Đạo Sư hỏi: 


- Đàn bà thật vong ân bội nghĩa, tại sao ông lại đề dục tham chỉ phối vì họ? 
Và Ngài kế câu chuyện quả khứ. 


* 


Một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát đã chọn đời ân sĩ, xây dựng cho 
mình một am thất bên bờ sông Hằng, tại đó ngài đã đạt các Thắng trí cùng các Thiền 
chứng, và an trú trong Thiên lạc. Thời ấy, vị quan giữ công khó ở thành Ba-la-nại có 
một cô con gái rất hung dữ, độc ác được mệnh danh là Ác Tiêu thư, thường hay mắng 
chửi đánh đập gia nhân, nô tỳ của mình. 


Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiêu chủ đến vui chơi giải trí trên sông Hằng; cả 
đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn 
bỗng nổi lên. Vì thế, mọi người vội vã chạy trồn, còn lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to: 
"Đây chính là thời cơ tống khứ kẻ ác độc này đi!". Rồi chúng ném thắng cô gái xuống 


338 


nước và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, mặt trời dần khuất và màn đêm xuống 
rất nhanh. 


Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiêu chủ, liền bị tra hỏi tiêu thư đâu, họ đều thưa 
răng tiêu thư đã bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biệt nàng đã đi đâu cả. Gia 
đình này đi tìm kiêm khắp nơi, nhưng không thây tung tích cô gái đi lạc. 


Trong lúc Ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo, đến nửa đêm thì trôi 
dạt vào gần am thât của Bồ-tát. Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ: "Đây là tiếng đàn bà 
kêu cứu. Ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới được". Thế là ngài cằm ngọn đuốc 
cỏ soi sáng đề tìm thấy nàng giữa dòng nước. 


- Đừng sợ! Đừng sợ! 


Ngài vui mừng kêu lên và lội xuông, rôi nhờ sức lực cường trắng như voi của ngài, 
ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am thât đê sưởi âm nàng 
và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng. Khi nàng vừa ăn, ngài hỏi: 


- Nhà cô nương ở đâu, cớ sao lại rơi xuống sông? 
Cô gái kể hết mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: 
- Cô nương cứ tạm thời ở lại đây. 


Ngài đề cô gái ở trong am thất, còn phần ngài ra ở ngoài trời khoảng hai, ba ngày. Sau 
đó, ngài bảo cô gái ra đi, song cô ả cứ nân ná ở lại cho đến khi quyến rủ được vị ấn sĩ 
này say mê mình mà cô vân không chịu đi đâu cả. Thời gian qua cô gái dùng mọi vẻ 
yêu kiều của mỹ nhân kế khiến ngài mắt hết thiền lực trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ấy 
sông trong rừng. 


Nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quạnh mãi, nên đòi ngài đem về nơi có dân cư. 
Thế là chìu theo lời năn nỉ ỉ ôi kia, ngài đành đem nàng ấy ra đi đến một làng ở biên 
địa, nuôi sống nàng bằng cách bán quả chả là, nên được gọi tên là "Hiền sĩ Chà Là”. 
Dân làng nhờ ngài dạy cho cách biết trước lúc được mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền 
cho ngài và biếu ngài một túp lều đề sống ở công làng. 


Bấy giờ vùng biến địa hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại phá phách. Ngày kia bọn 
chúng tấn công vò làng ngài đang ở và cướp của cải. Chúng bắt dân làng khốn khổ kia 
thu góp hết tài sản cho chúng rồi cao chạy xa bay, mang theo cô tiểu thư con quan thủ 
khố cùng với nhiều người khác về sảo huyệt của chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người 
kia ra, song giữ lại cô gái có nhan sắc ấy đề làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp 
thủ lãnh. 


Khi Bồ-tát biết việc này, ngài suy nghĩ: "Chắc nàng sẽ không chịu ở xa ta đâu. Nàng 
sẽ trốn về đây với ta". Thế rồi ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở về. Trong lúc ấy nàng 
thây rất hạnh phúc và được phỉ nguyện với bọn cướp kia, nên cứ nơm nớp lo sợ có 
ngày vị Hiền sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về lần nữa. Nàng nghĩ thầm: "Ta sẽ được an 
lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta phải nhắn tin cho vị ấy giả vờ làm vẻ thương yêu để 
dụ vị ấy đến đây mà chịu chết cho xong". Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết 
là nàng đang khô sở lắm, và nàng mong ước ngài đến cứu đi về. 


339 


Ngài tin lời nàng, vội lên đường đến cổng làng của bọn cướp, nhắn tin cho nàng. Nàng 
bảo: 


- Bây giờ ta trốn đi chắc phải rơi vào tay tên thủ lãnh và hắn giết ta thôi. Vậy ta hãy 
đợi đên nửa đêm rôi đào tâu. 


Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng, vào nửa đêm tên cướp trở về nực nồng hơi 
rượu, nàng hỏi hắn: 


- Này lang quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? 
Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo: 


- Có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu. Hiện nó đang ở trong 
phòng kế bên ấy. 


Cầm vội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ-tát đánh đấm khắp mình mây cho 
hả giận. Cam lòng chịu đựng những cái đánh đâm kia, Bô-tát không hê kêu than gì, 
mà chỉ thì thâm: 


- Ôi phường vong ân bội nghĩa, thật là gian ác. Bọn lừa đảo điêu ngoa xảo trá thế là 
cùng. Ngài chỉ nói chứng ây thôi. 


Sau khi đã đánh đập và trói chân Bồ-tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm lăn ra 
ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say sưa hồi hôm, tên cướp lại đánh đập 
Bồ-tát lần nữa, ngài cũng không kêu than gì, mà chỉ lặp lại mấy lời trên. Tên cướp 
ngạc nhiên trước chuyện này và hỏi lý do tại sao khi bị đánh đập, ngài cứ nói mãi như 
thê. 


Hiền sĩ Chà Là đáp: 


- Này nghe đây, rồi người sẽ hiểu rõ. Trước kia ta là ân sĩ độc cư trong rừng hoang, đã 
chứng đắc Thiền định Thắng trí. Sau đó, ta cứu người đản bà này ra khỏi sông Hằng 
và giúp đỡ nó đủ mọi nhu câu, song đã bị nó quyên rủ nên mắt hết Thắng trí. Rôi ta từ 
bỏ rừng sâu, đem nó về làng sinh sông, từ đó nó bị cướp mang đi. Nó lại nhắn tin cho 
ta là nó đang chịu khô sở và xin ta đến giải cứu nó. Nay nó đưa ta vào tay ngươi, vì 
vậy ta cứ kêu lên như thế đó. 


Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại, hắn thầm nhủ: "Nếu cô ả chăng chút thương 
tiếc một người tốt đã từng làm ơn cô ả nhiều như vậy, thì ả sẽ không làm hại ta sao 
được? Ả phải chết!" 


Thể là sau khi an ủi Bồ-tát xong, hắn đánh thức cô ả dậy, vừa cằm kiếm trong tay, hắn 
vừa bảo rằng hắn sắp giết Bồ-tát ngoài công làng. Rồi bảo ả giữ chặt Hiền sĩ Chà Là, 
hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ sắp giết ngài, nhưng lại chặt làm đôi cô ả đàn bà kia. Xong 
xuôi hắn tắm gội cho Bồ-tát sạch sẽ từ đầu đến chân và tiếp đãi ngài đủ món cao 
lương mỹ vị suốt mấy ngày liền cho thỏa thích. 


- Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng tướng cướp hỏi: 


340 


- Trần thế chăng có gì vui thú đối với ta cả, bậc hiền sĩ nói. Ta sẽ sống đời ẩn sĩ như 
xưa kia tại am thât cũ trong rừng. 
- Thế thì kẻ hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ. 
Như vậy cả hai đều trở thành ẩn sĩ sống tại am thất trong rừng kia, cùng đắc các 
Thăng trí và các Thiên chứng, cho đên khi mạng chung thì thọ sanh lên Phạm thiên 
gIỚI. 
x 

Kể câu chuyện ấy xong, bậc Đạo Sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện qua các 
ván kệ sau: 

Bọn nữ nhân đây rẫy hận sân, 

Nói môm hai lưỡi, bọn vong ân, 

Kẻ gieo chia rẽ, rồi gây chiến, 

Vậy hối Tỷ-kheo, hãy bước chân 

Thăng tiễn đường thanh cao chánh hạnh 

Rôi ngươi thấy Cực-lạc siêu trần. 
Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật. Lúc kết thúc bài 
giảng, vị Tỷ-kheo bị tham dục chỉ phôi đặc quả Dự lưu. Và bậc Đạo Sư nhận diện 
Tiền thân: 
- Vào thời ấy, Ànanda là tướng cướp và Ta chính là Hiển sĩ Chà Là kia vậy. 


-ooOoo- 


64. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIẾU 
(Tiên thân Duràjàna) 


Chàng tróng má hồng yêu mến chăng?... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên vỀ một nam cư sĩ. Chuyện 
kể rằng thời ấy tại Xá-vệ có một nam cư sĩ thọ Tam quy và Ngũ giới, là một đệ tử 
thuân thành của Phật, Pháp, Tă ăng. Nhưng vợ người này là một nữ nhân độc ác, nham 
hiểm. Vào nhiững ngày người vợ ấy phạm. lỗi lâm, nàng nhu mì nhẫn nhục như một nữ 
tỳ được mua về với giá một trăm đông tiên, còn những ngày nàng không phạm lội gì, 

thì nàng lên mặt bà chủ nhà hay giận dữ và khắc nghiệt. Người chồng không sao hiểu 
nối nàng. Nàng cứ làm khổ người chỗng đến độ chàng không đến yết kiến đức Phật 
được. 


Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến, sau khi đảnh lễ kính cần xong, chàng ngôi 
xuống thì bậc Đạo Sư bảo: 


341 


- Này nam cư sĩ, làm sao đã bảy tám ngày qua ông không đến hội kiến Như Lai? 


- Bạch Thế Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ mua về với giá một trăm 
đồng tiên, vào ngày khác thì hay giận dữ khắt khe như một bà chủ. Con không làm sao 
hiểu vợ con được. Chính vì vợ con làm phiên lòng con đến độ con không đến hầu đức 
Thế Tôn lâu nay. 


Khi nghe người ấy nói vậy, bậc Đạo Sư báo: 

- Này cư sĩ, ông đã được các bậc hiển trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó hiểu được 
bản tính nữ nhân. 

Và Ngài nói thêm: 

- Nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lần lộn trong trí ông nên ông không nhớ nổi. 

Nói vậy xong Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 


* 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm một vị giáo sư danh 
tiếng lừng lẫy khắp nơi, với năm trăm thanh niên Bả-la-môn thọ giáo với ngài. Trong 
số đó có một thanh niên từ phương xa đến, chàng đã yêu một thiêu nữ và cưới người 
đó làm vợ. 


Dù chàng đang sông tại Ba-la-nai, chàng vẫn không thê nào đến hầu sư phụ trong hai 
ba lần liên, vì vợ chàng là người đàn bà độc ác, hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra 
vẻ nhu mì như một tỳ nữ, còn ngày nào không làm gì sai trải thì nàng lên mặt một bà 
chủ hay nóng giận, khắc nghiệt. Chồng nàng không thê nào hiểu nôi tính nàng ra sao 
cả, và chán quá, bực mình, khổ sở vì nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. 
Bấy giờ, bảy tám ngày sau, chàng lại đến hội kiến ngài, và được Bồ-tát hỏi tại sao lâu 
nay vắng mặt. 


Chàng đáp: 
- Bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. 


Rồi chàng kế cho Bồ-tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm vẻ như một tỳ nữ, 
lúc khác lại khát khe chuyên quyên khiên chàng không sao hiệu nàng được. Và chàng 
quá phiên muộn khô sở vì tánh tình thât thường của nàng nên đã văng mặt như thê. 
- Này cậu trai Bà-la-môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàm bà tỏ ra khúm núm 
trước mặt chông mình và nhân nhục như bọn tỳ nữ; còn ngày nào không lâm lôi, họ tỏ 
ra cứng đầu bướng binh với cả phu quân. Đàn bà độc ác nham hiêm như thê đây, khó 
mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không nên quan tâm đên những sở trường sở 
đoản của họ làm gì. 
Nói vậy xong, Bồ-tát ngâm kệ này đề khích lệ đệ tử ngài: 

Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? 


Này chàng trai hỡi, chớ vui mừng! 


342 


Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa? 
Nhẫn nại mà thôi, chớ oán hờn. 
Lòng dạ đàn bà ai hiểu được. 
Như bây cá lội nước tung tăng! 
Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, nên từ đó chàng chẳng còn quan 


tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng, khi nghe nói nết hạnh kém cỏi của 
mình đã đên tai Bồ-tát, thì nàng bỏ ngay thói hư tật xâu kia, không còn tái phạm. 


Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ: "Người ta bảo là đức Phật đã hiểu rõ thói hư 
tật xâu của mình rôi!". Từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lâm như trước kia. 


* 


Khi chấm dứt pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Đẩin lúc kết thúc bài 
giảng, vị nam cự sĩ đặc quả Dự lưu. Sau đó bậc Đạo Sư nêu liên hệ giữa hai chuyện 
và nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy hai vợ chẳng kia là hai vợ chẳng ngày nay, và Ta chính là vị giáo sư ấy. 


-ooOoo- 


65. CHUYỆN NỖI BÁT MÃN. 
(Tiên thân Anabhirati) 


Khác gì xa lộ, các dòng sông... 


Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên, cũng về một nam cự sĩ 
nhủ chuyện trước. Người này, trong lúc tìm hiệu, đã biết chặc chăn về sự hư hỏng của 
vợ mình, liên cãi vã với nàng, kết quả là người ây bực bội đến độ bảy tám ngày liên 
không đên yết kiên bậc Đạo Sư. 

Một ngày kia, chàng đến tỉnh xá, đảnh lễ đức Thể Tôn và ngôi xuống. Khi được hỏi tại 
sao chàng văng mặt bảy tám ngày qua, chàng đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiên lòng về việc ấy đến độ 
không đên đây được. 


Bậc Đạo Sư bảo: 


- Này cư sĩ, ngày xưa người hiển thiện đã khuyên ông đừng buôn giận vì thói hư tật 
xâu của đàn bà mà phải giữ lòng bình thản; tuy vậy, ông đã quên chuyện này vì vòng 
luân hồi sinh tử đã che mắt ông. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 


343 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị giáo sư tiếng tăm 
lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư 
hỏng, lẫy làm phiền muộn về điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày, nhưng 
một ngày kia được vị giáo sư hỏi thăm lý do vắng mặt của chàng, chàng liên thô lộ 
tâm sự của mình. Sau đó vị giáo sư bảo: 


- Này con, chăng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người 
đây. Vì vậy khi người trí biệt được nhược điêm của họ, các vị ây không tức giận vì họ 
nữa. 
Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này đề khích lệ tinh thần đệ tử: 

Khác gì xa lộ, các dòng sông, 

Nhà trọ, sân vườn, các quán ăn, 

Tửu điểm mở ra mời tất cả. 

Thập phương lữ khách, thói ân cần 

Thường tình nhi nữ là như thế, 

Người trí không hề tỏ hận sân 

Hạ cô bận lòng vì nhược điểm 

Của loài liễu yếu, bọn hồng quân. 
Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, từ đó về sau vị này giữ bình thản 
trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa ngay khi nghe 
vị giáo sư đã biệt rõ bản chât mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xâu cũ. Và vợ của 
người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rắng bậc Đạo Sư đã hiệu rõ bản chât của mình, liên từ 
bỏ thói hư tật xâu cũ. 


Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự thật. Đến lúc kết thúc bài 
giảng, Vị cư sĩ đặc quả Dư lưu. Bậc Đạo Sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện 
và nhận diện Tiên thân: 


- Hai vợ chông này ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là vị giáo sư 
Bà-la-môn áây. 


-ooOoo- 


344 


66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM 
(Tiên thân Mudulakkhana) 


Trước thời ta được Từ tâm... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham đắm ái 
dục. Chuyện kề rằng một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe đức Phật thuyết 
pháp, liền thành tâm hướng về Tam Bảo. Vị ấy xuất gia sống đời Phạm hạnh, theo 
đúng Chánh đạo, thực hành Thiên định và không bao giờ xao lãng trầm tư đối với đề 
tài Thiên quản mà vị ấy đã chọn. 


Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá-vệ, vị ấy chợt gặp một nữ nhân 
có nhan. sắc quyết rủ, khiến vị ¡ấy ham thích nên đã vi phạm giới luật tu hành là đưa 
mắt ngắm nàng! Dục tham. bỗng khởi lên trong tâm vị ấy, khiến chẳng khác gì cây 
sung bị búa rìu đồn ngã xuống đất. 


Từ ngày ấy, do dục tham chỉ phối, thâm tâm vị ấy đều mất hết sinh thú trong đời sống 
tu hành, cũng chăng tìm được Pháp lạc, vị ấy chăng khác gì một con thú hoang trong 
rừng, cứ đề râu tóc, móng tay chân mọc đài ra dân và y phục bản thiu hôi hám. 


Khi các vị đông Phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị ấy, liền bảo: 
- Này Hiển giả, tại sao tâm trí Hiền giả chẳng được như trước? 

Vị ấy đáp: 

- Niềm an lạc của ta đã mắt rồi. 


Tăng chúng liền dẫn vị ấy đến yết kiến bậc Đạo Sư, ngài hỏi tại sao chúng Tăng dẫn 
vị Tỷ-kheo ây đên đù vị áy không muôn. 


- Bạch Thế Tôn, vì niềm an lạc của vị ấy đã mắt rồi. 
- Này Tỷ-kheo, có đúng vậy chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 

- Vậy ai đã khiến ông phải phiên não? 


- Bạch Thế Tôn, trên đường đi khất thực, con đã vi phạm giới luật của bậc Thánh khi 
nhìn ngăm một nữ nhân, và tham dục khởi lên trong tâm con, vì thê con sinh ra phiên 
não. 


Bậc Đạo Sư liên bảo: 


- Này Tỷ-kheo, chẳng có gì lạ khi ông vi phạm giới luật vì ham dục lạc, ông đã nhìn 
ngắm một đối tượng trái với giới luật và bị tham dục chỉ phối. 


Thuở xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm Thắng trí và tám Thiên chứng, những bậc 
đã dập tất dục tham nhờ uy lực của Thiến quán, tâm đã được thanh tịnh và đôi chân 


345 


đã có thể rảo bước giữa không gian, ngay cả các vị Bô-tát, mà chỉ vì vỉ phạm giới luật 
khi nhìn ngắm một đối tượng ngoài thông lệ, nên phải đề mắt hết Thiên lực, tâm bị 
tham dục khuấy động và phải chịu đại phiền não. Thế thì trận cung phong đủ năng 
lực xô ngã núi Tu-Di có sá gì mà quan tâm đến một ngọn đoài trọc không lớn hơn con 
voi; cơn gió thổi mạnh làm bật gốc cây hông đào vĩ đại có màng gì bụi cỏ bên vách 
đá; hay cơn gió càn quét khô cạn cả đại dương có kể gì đến cái ao bé tí kia chứ? Nếu 
tham dục có uy lực làm cuông sỉ tâm trí của các vị Bô-tát đã giác ngộ và thanh tịnh, 
thì làm sao tham dục lại phải nao nứng trước ông kia chứ? Này, ngay cả những người 
đã thanh tịnh cũng bị tham dục làm lạc hướng và người đã đạt đến vinh quang tột 
đỉnh cũng phải chịu khổ nhục suy tàn. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


* 


Một thuở nọ khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát thọ sanh vào một gia đình 
Bà-la-môn giàu có tại quốc độ Kàsi. Khi ngài trưởng thành và việc học vấn đã hoàn 
mãn, ngài từ bỏ dục tham, xuất gia sông đời ẩn sĩ, đi vào chốn độc cư ở núi Tuyết 
Sơn. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến Thiền định, ngài đã đạt các Thăng 
trí và các Thiền chứng, và sống an vui như vậy trong Thiền lạc vi điệu. 


Vì thiếu muối và giấm, một ngày kia ngài vào Ba-la-nai, tại đó ngài đến cư trú trong 
ngự viên của nhà vua. Ngày kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân mình, ngải xêp 
chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp, khoác lên vai tắm da linh dương màu đen, buộc 
các cuộn tóc rối thành một búi trên đỉnh đầu và mang đòn gánh với hai thúng trên 
lưng, ngài bắt đầu du hành đề khát thực. 


Trên đường đi đến cổng hoàng cung, oai nghỉ của ngài khiến nhà vua thán phục và 
truyền mời ngài vào. Thế là vị ẩn sĩ được đặt lên một bảo tọa cực kỳ huy hoàng lộng 
lẫy và thết đãi mọi thứ cao lương mỹ vị. Khi ngài nói lời tùy hỷ công đức, ngài lại 
được mời đến cư ngụ ở hoa viên. Vị ân sĩ nhận lời mời và trong mười sáu năm liền 
sống ở hoa viên, thường thuyết giáo cho cả hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện do vua 
cúng dường. 


Bấy giờ, một ngày kia vua phải ra chốn biên địa để đẹp loạn. Song trước khi khởi 
hành, vua ủy thác cho Hoàng hậu được mệnh danh là Từ Tâm, phải cung cấp các vật 
dụng cần thiết cho vị ân sĩ thanh tịnh kia. Vì vậy, sau khi vua ra đi, Bồ-tát vẫn thường 
đi đến cung điện khi ngài muốn. 


Một ngày kia hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng Bồ-tát, nhưng 
vì ngài đến muộn nên hoàng hậu vô phòng tắm rửa. Sau khi tắm nước hoa xong, bà 
vận xiêm y hết sức lộng lẫy, và nằm xuống đợi ngài đến trên một bảo tọa nhỏ trong 
một khách sảnh rộng lớn. 


Khi vừa xuất khỏi Thiền định, thây đã trễ giờ, Bồ-tát liền phi hành qua không gian để 
đến cung điện. Chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng vỏ cây, hoàng hậu _VỘi Vã 
đứng dậy đề đón tiếp ngài. Trong lúc vội vàng, chiếc y của hoàng hậu tuột xuống, để 
lộ mọi vẻ kiều diễm của bà trước mặt vị ân sĩ khi ngài vừa đến cửa. Thấy vậy, ngài 
bỗng ham thích chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ diện kia nên đã phạm Giới đức: 


346 


Lửa dục nhen nhúm trong tâm ngài, khiến ngài giống như thân cây to bị chiếc rìu đốn 
ngã. 


Lập tức ngài đánh mắt Thiên lực, ngài chăng khác gì con quạ bị cắt cụt đôi cánh. Ngài 
vẫn đứng yên tay nắm chặt thức ăn, nhưng ngài không ăn được mà bước ra đi, toàn 
thân rung động vì dục vọng, ngài trở về am thất trong vườn hoa, nằm xuống trên sảng 
tọa bằng gỗ, và suốt bảy ngày liền chịu đói khát, toàn thân bị siết chặt trong vòng vây 
của sắc đẹp yêu kiều kia, nội tâm ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bừng. 


Vào ngày thứ bảy, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự vương xa 
giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. Rồi vua muốn 
thăm vị ân sĩ kia ngay, bèn đi đến hoa viên. Tại am thất, vua thấy Bồ-tát đang nằm 
trên sảng tọa. Tưởng vị ấn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn sạch sẽ am thất và vừa vỗ 
vào chân ân sĩ ấy vừa hỏi ngài bị bệnh gì. 


- Tâu Đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc: đó là căn bệnh duy nhất của ta. 
- Ngài có tham dục đối với ai? 

- Tâu Đại vương, với hàng hậu Từ Tâm đấy. 

- Vậy thì từ nay Hoàng hậu thuộc về ngài, trầm ban nàng cho ngài đấy. Nhà vua bảo. 


Sau đó, nhà vua cùng vị ấn sĩ đến cung điện ra lệnh cho hoàng hậu phục sức cực kỳ 
lộng lây rôi trao bà cho Bô-tát. Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, nhà vua bí mật 
ủy thác bà phải đem hệt sức mình cứu nạn cho vị ân sĩ thanh tịnh ây. Hoàng hậu bảo: 


- Xin Thánh thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu ngài. 


Thế là cùng với hoàng hậu, vị tu khô hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã vượt qua Đại 
hoàng môn, hoàng hậu kêu lên rằng hai người phải có một ngôi nhà đề ở, thế là ngài 
phải trở lại để xin vua một cái nhà. Và vua ban cho hai vị một túp lều đồ nát mà khách 
qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ân sĩ đưa hoàng hậu đến đó nhưng bà không chịu 
bước vào trong vì nó đơ bần quá. 


Ngài kêu lên: 

- Vậy ta còn phải làm gì nữa? 

Bà đáp: 

- Này, chàng hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. 


Bà lại bảo ngài trở về cung vua xin một cái cuốc và một cái thúng, rồi bảo ngài khuân 
hết mọi rác rưới dơ bân đi. Xong lại bảo đi tìm phân bò về trét lên các bức tường. Hết 
việc ấy, bà bảo ngài đi đóng cái giường, cái ghế, trải một tắm nệm, lấy một bình nước, 
một cái chén, cứ mỗi lúc lại bảo đi tìm một món. Kế đó bà lại bảo ngài đi gánh nước 
về và thêm cả ngàn việc khác nữa. Thế là ngài ra đi tìm nước đồ đầy bình, xong lấy 
nước về tắm rửa và dọn giường. Vừa khi ngài ngồi trên giường cùng bà, bà liền nắm 
râu ngài kéo ngài xuống đối mặt mình và bảo: 


347 


- Thế ngài đã quên rằng ngài là một Bà-la-môn thanh thịnh rồi sao? 


Nghe thế, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. (Nhân đây cũng nên 
nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng: Như vậy Dục tham Triền cái được gọi là Ác 
dục vì chúng phát khởi từ Vô minh, này các Tỷ-kheo, những gì phát khởi từ Vô minh 
đều tạo nên khối Sỉ ám dày đặc). 


Thế là sau khi hồi tỉnh, ngài suy nghĩ thấy rõ bằng cách nảo, khát ái này trở nên mãnh 
liệt dần dân sẽ đưa ngài đên bôn đọa xứ. Ngài kêu lên: 
- Nội ngày hôm nay ta quyết đưa nữ nhân này trả lại cho nhà vua và bay thăng lên núi! 
Ngài liền cùng hoàng hậu đến yết kiến vua và nói: 
- Tâu Đại vương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa, chính vì hoàng hậu mà 
trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. 
Nói vậy xong, ngài ngâm kệ: 

Trước thời ta được Từ Tâm, 

Lòng ta chỉ một ước mong: chiếm nàng. 

Đến khi nhan sắc nữ hoàng 

Ngự trong tâm trí, ta càng đắm mê, 

Dục tham dồn dập tứ bề, 

Đại vương, ta quyết bay về núi xưa. 
Lập tức Thiền lực trước kia đã mất nay trở lại với ngài. Nhảy vụt lên từ mặt đất và trụ 
giữa hư không, ngài thuyêt pháp cho vua và phi hành qua không gian đên dãy Tuyêt 
Sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thê tục nữa, mà tu tập phát khởi Từ Bi tâm 


cùng với Thiền quán không gián đoạn, cho đến khi ngài mệnh chung và tái sanh vào 
Phạm thiên giới. 


* 


Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư thuyết giảng Bón Sự thậi. Vào lúc kết thúc bài 
giảng, vị Tỷ-kheo đắc quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư cũng nêu lên mối liên hệ giữa hai 
câu chuyện và nhận điện Tiê Tên thân: 


- Vào thời ấy Ànanda là nhà vua, Uppalavannà (Liên Hoa Sắc) là Từ Tâm và Ta là ẩn 
Sĩ ấy. 


-ooOoo- 


348 


67. CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ 
(Tiên thân Ucchanøga) 


Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng..., 
Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người đàn bà ở 
thôn quê. 


Một thuở nọ, trong quốc lộ Kosala, có ba người đang cày ruộng ở ven rừng, cùng lúc, 
một bọn cướp phá hại dân chúng trong rừng xong và đang đào tấu. Các nạn nhân 
chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại nhưng hoài công, khi đến tận nơi ba người cày 
ruộng, họ la lên: 


- Đây là bọn sơn tặc giả dạng nông phu! 


Thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua Kosala. Lúc bấy giờ có một người đàn bà 
đến cung vua khóc than kế lễ thảm thiết xin có được cái gì đó đề che thân. Nghe tiếng 
kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà ấy một tấm áo, nhưng nàng từ chối 
bảo rằng đấy không phải là thứ nàng muốn xin. Vì vậy thị nữ của vua trở lại trình 
rằng người đàn bà 4y không cân áo quân mà cần một tấm chông! Sau đó vua truyền 
đưa người đàn bà vào châu và hỏi có phải nàng muốn kiếm chông thật chăng. 


- Tâu Đại vương, đúng thế, người đàn bà đáp. Vì người chỗng mới thực sự là vật che 
thân cho đàn bà, còn người đàn bà nào không có chông thì dù cho nàng áy mặc áo 
quân đáng giá cả ngàn đồng tiên, cũng chăng khác gì mình trần thân trụi! 
Và để làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ này: 

Khác nào đất nước vì vua, 

Chăng khác dòng sông suối cạn khô, 

Cũng vậy mình trần thân lại trụi 

Vì không tùng trúc cạnh đào tơ! 

Nhìn xem quả thật nàng trơ trọi 

Đù co mười anh ruột một nhà! 
Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà, nên vua hỏi mối liên hệ giữa nàng với 


ba tội nhân kia ra sao. Nàng đáp rằng, một người là chông nàng, một người là con 
trai nàng. 


- Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trầm, vua bảo, trẫm sẽ ban cho nàng một trong ba 
người ây, nàng chọn người nào? 


- Tâu Đại vương, nàng đáp, nếu tiện thiếp còn sống, tiện thiếp có thể lấy chỗng khác 
sinh con khác; song nay cha mẹ thiếp đã mắt rỗi, chẳng bao giờ thiếp có anh em nào 
khác nữa. Vậy tâu Đại vương, thiếp xin chọn người anh. 


349 


Nhà vua đẹp ý với nàng, bèn thả cả ba người, vậy chính người đàn bà này là phương 
tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. 


Khi Tăng chúng biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia trong pháp 
đường thì bậc Đạo Sư bước vào. Ngài hỏi Tăng chúng đang bàn luận vấn đề gì và 
được kê như trên; Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đâu tiên, này các Tỷ-kheo, người đàn bà này cứu nguy cho ba 
mạng sống ấy, mà ngày xưa cũng vậy. 


Nói xong, Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 


* 


Một thuở nọ khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, ba người đàn ông cảy ruộng ở 
ven rừng và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên. 


Khi được vua hỏi muốn chọn người nào trong ba người, nàng đáp: 

- Tâu Đại vương, Đại vương có thê gia ân ban cho tiện thiếp cả ba người chăng? 
Vua đáp: 

- Không, trẫm không thẻ. 


- Vậy tâu Đại vương, nếu tiện thiếp không thê xin tha cả ba, thì mong Đại vương ban 
cho thiệp người anh trai. 


Vua đáp: 
- Hãy nhận lấy người chồng hay con trai của nàng đi, chứ anh trai thì có quan hệ gì? 
Người đàn bà đáp: 
- Hai người kia có thê thay thế được, chứ anh trai thì không bao giờ có nữa. 
Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: 
Tìm kiếm chồng con thật đễ dàng, 
Tha hồ chọn chúng, đứng đầy đường, 
Song tìm đâu được người anh nữa, 
Dù khô đau cho đến đoạn trường? 
Vua đẹp ý, phán: 
- Nàng ấy nói chí lý! 


Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho người đàn bà, 
nàng liền đưa cả ba người ra về. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư bảo, chính người đàn bà này thuở xưa kia đã 
có lân cứu mạng cho cả ba người đản ông. 


350 


* 


Khi pháp thoại chấm dứi, Ngài nêu sự liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện Ti Tên 
thân: 

- Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba người đàn 
ông ngày trước và Ta chính là vua ấy. 


-ooOoo- 


68. CHUYỆN THÀNH SAKETA 
(Tiên thân Saketa) 


Y an trú vào di..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng Anjana, gân Saketa, bậc Đạo Sư đã kế về một Bà-la- 
môn. Truyên thuyết nói rằng, trong khi Tì hề Tôn với chúng Tỷ-kheo vậy quanh đang ải 
vào Saketa, một Bà-la-môn lớn tuôi ở tại Saketa, từ thành ổi ra ngoài, thấy bậc Đạo 
Sư tại ngưỡng cửa, cúi mình xuống chân Ngài, ôm chặt mắt cá và nói to: 


- Này con thân, phải chăng cha mẹ khi già yếu phải được các con nuôi dưỡng? Sao 
mãi cho đên nay, con không đê chúng ta thây mặt con? Nay ta thấy con rồi. Hãy đê 
cha mẹ tháy mặt con. 


Nói vậy xong, người Bà-la-môn già dắt bậc Đạo Sư vào nhà của mình. Bậc Đạo Sư 
vào nhà, ngôi xXuông trên ghế đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Vị nữ Bà-la-môn 
đi đến, cúi mình xuống chân bậc Đạo Sư, khóc và nói: 


- Này con thân, từ trước đến nay con đã đi đâu? Phải chăng cha mẹ khi già cả phải 
được các con hấu hạ? 


Rôi bà gọi các con trai, con gái lại, bảo đảnh lễ anh cả. Hai vị hoan hỷ cúng dường 
bồ thí lớn. Sau khi dùng cơm, bậc Đạo Sư đọc cho hai vị Bà-la-môn bài kinh nói vê 
Tuổi già (Kinh Tập, Chương 4). Sau bài kinh ấy, cả hai đều chứng quả Nhất lai. Rôi 
bậc Đạo Sư từ chỗ ngôi đứng dậy, đi về rừng Anjana. Các Tỷ-kheo ngôi họp tại Pháp 
đường bắt đầu câu chuyện như sau: 


- Này các Hiển giả, vị Bà-la-môn đã biết vua Tịnh Phạn là phụ thân của đức Như Lai, 
mẹ Ngài là Mahàmayà. Tuy vậy, ông cùng với nữ Bà-la-môn, cả hai gọi đức Như Lai 
là con của họ và bậc Đạo Sư lại chấp nhận, việc này có lÿ do gì? 


Bậc Đạo Sư nghe câu chuyện của họ bèn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, cá hai vị ấy gọi Ta là con của họ như vậy là đúng. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


351 


* 


- Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vị Bà-la-môn này là cha của Ta, tiếp tục như vậy không 
gián đoạn cho đên năm trăm đời, là cậu của Ta trong năm trăm đời, là ông của Ta 
trong năm trăm đời. Còn vị nữ Bả-la-môn này là mẹ của Ta, tiệp tục như vậy trong 
năm trăm đời, là bà của Ta trong năm trăm đời. Ta được lớn lên trong tay người Bả-la- 
môn trong một ngàn năm trăm đời, và trong tay vị nữ Bà-la-môn trong một ngàn năm 
trăm đời. 
Sau khi kế về ba ngàn đời sống, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác đọc lên câu kệ 
này: 

Ý an trú vào ai, 

Tâm tư được hoan hỷ 

Khi mới thấy lần đầu, 

Hãy tin tưởng người ấy. 

* 

Như vậy, sau khi kế xong pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiên thân: 
- Vị Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn này là hai vợ chông trong các đời trước, còn người 
con (rai là Ta vậy. 


-ooOoo- 


69. CHUYỆN CON RÁN PHUN NỌC ĐỘC 
(Tiên thân Visavanta) 


Đáng rúa thay nọc độc... 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế VỀ vị tướng quân Chánh pháp. Theo 
truyền thuyết, trong một thời gian Tì Tưởng lão ấy thường ăn các món làm bằng bột do 
các thiện nam tín nữ đem đến tỉnh xá cúng dường. Khi chúng Tỷ-kheo đã ăn đây đủ, 
số bánh còn lại rất nhiều. Các vị thiện tín thưa: 


- Thưa các Tôn giả, hãy lấy phân cho những vị ấi vắng. 


Trong lúc ấy, đệ tử cộng trú với Tì Tưởng lão đã äi vào Irong làng. Sau khi lấy phần 
cho người ấy, người áy vẫn chưa về và thời gian đã quá trễ, người ta cúng dường 
phân ấy cho Trưởng lão. Khi Trưởng lão đang ăn thì vị Tỷ-kheo trẻ trở về. Trưởng lão 
nói với Tỷ-kheo trẻ ấy: 


- Này Hiển giả, chúng tôi đã ăn phân của Hiên giả. 


352 


VỊ ấy nói: 
- Thưa Tôn giá, chúng ta đều thích đỗ ngọt cả. 


Bậc Đại Trưởng lão cảm thấy xúc động, phiền lòng và quyết. định từ lúc ấy trở đi 
không ăn bánh làm bằng bột nữa. Bắt đầu từ đấy, người ta đôn Tì rưởng lão Xá-lợi- 
phát không ăn bánh làm bằng bột như trước nữa. Sự không ăn bánh ấy của Trưởng 
lão được chúng Tỷ-kheo biết rõ. Các Tỷ-kheo nói về vấn đê này trong khi ngôi họp ở 
Pháp đường. Rồi bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi bàn tán về vấn đê gì? 
Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T)-kheo, khi Xá-lợi -phát đã từ bỏ vật gì, thì dù mất thân mạng, cũng không 
chấp nhận lại vật áy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bằ-tát sanh ra trong gia đình 
thầy thuốc chữa nọc độc rắn, và làm nghề thầy thuốc ấy để sinh sông. Bấy gIỜ, một 
con rắn cắn một người dân quê. Bà con kẻ ấy lập tức đưa kẻ ấy đến thầy thuốc. Thầy 
thuốc hỏi: 


- Bà con muôn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc ra, hay là bắt con răn đã căn và 
bảo nó hút nọc độc ra? 


Theo yêu câu, thầy thuốc cho bắt con rắn, và khi hỏi có phải nó cắn người ấy không, 
con rắn xác nhận chính nó cắn, thầy thuốc bảo: 


- Ngươi hãy lẫy miệng hút nọc độc của ngươi ra tại chỗ bị cắn. 
Con rắn kêu: 


- Từ trước tới nay, chưa có một lần nào ta lại hút nọc độc mà ta đã phun ra. Ta không 
hút nọc độc ây đâu. 


Thầy thuốc bảo đem lại củi, nhen lửa lên và nói: 
- Nếu ngươi không hút nọc độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. 
Con rắn nói: 
- Thà ta bò vào lửa chỊu chết, nhưng ta sẽ không hút nọc độc mà ta đã một lần phun ra. 
Rồi nó đọc bài kệ này: 
Đáng rủa thay nọc độc, 
Một lần đã phun ra, 


Nay lại vì mạng sống, 


353 


Ta phải hút trở vảo. 
Thà ta chết tốt hơn, 
Là sông phải làm vậy. 
Nói vậy xong, con rắn bò vào lửa. Thầy thuốc ngăn chận nó lại, rút nọc độc cho người 


bị nạn bằng thuốc và bùa chú, trao Giới cho con rắn, rồi thả rắn ra và nói: 


- Bắt đầu từ nay, chớ làm hại một ai! 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới từ bỏ vật gì một lần rồi, dẫu 
phải mắt thân mạng, cũng không chấp nhận lại vật ây. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp các câu chuyện và nhận điện Tì Tên 
thân: 


- Thuở ấy, con rắn là Xá-lợi-phất, còn thây thuốc là Ta vậy. 


-ooOoo- 


70. CHUYỆN HIÊN GIẢ CÁI CUỐÓC 
(Tiền thân Kuddàla) 


Chiến thắng ấy không tối...., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về Trưởng lão tên là Citahattha 
Sariputta. Trưởng lão ấy, theo truyền thuyết, là một thanh niên thuộc một gia đình tốt 
ở Xá-vệ. Một hôm, trên con đường về nhà, sau khi cày xong, thanh niên ấy đi vào tỉnh 
xá, nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một Trưởng lão. Kẻ ấy 
suy nghĩ: "Chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiều công việc, nhưng không được các món 
ăn ngọt như thể này. Vậy ta hãy trở thành một Sa-môn!". Kẻ ấy xuất gia, sau một 
tháng rưởi tỉnh cần, nhưng bị phiền não chỉnh phục, kẻ ấy hoàn tục. Rôi vì kiếm ăn 
mệt nhọc, kẻ ấy trở lại xuất gia, học Thắng Pháp. 


Với phương diện này, sáu lần kẻ ấy hoàn tục, sảu lần xuất gia, nhưng đến lần thứ bảy 
trở lại thành Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo này thông suốt bảy bộ A- -/}-đàm (Thắng pháp), và 
do đọc lớn tiếng nhiêu lần Giáo pháp của Tỷ-kheo, nhờ triển khai Thiển quán, vị ấy 
chứng quả A-la-hán. Các thân hữu Tỷ-kheo cười nhạo, nói: 


- Này, Hiển giả, trước kia tâm Hiển giả là như vậy, này làm sao các phiển não không 
tăng trưởng được? 


354 


- Thưa các Hiển giá, từ hôm nay trở đi, tôi không có thể trở lui đời sống gia đình 
được. 


Vấn đề vị này chứng quả A-la-hán như vậy được nói lên tại Pháp đường: 


- Thưa các Hiền giả, dâu được căn duyên trở thành một vị A-la-hán như vậy, Tôn giả 
Ciftahattha Sariphuta đã sảu lần từ bỏ đời xuất gia. Ôi thật sự là sai lãm cho tánh 
phàm phu của vị ấy! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp bàn vấn đê gì? 
Khi nghe vấn đê ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, tâm của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điều phục, bị các đối tượng 
chỉ phôi, hay dính chặt. Một khi đã dính chặt, thì không thê thoát ly mau lẹ. Tâm tư 
như vậy được nhiêp phục thật là tốt lành. Một khi tâm được nhiếp nhục, thì nó đem lại 
an lạc. 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuông. 
Lành thay, điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. (Pháp Cú, 35) 


Đo tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa các bậc hiển trí, chỉ vì một cải cuốc mà họ 
không thê bỏ được, vì lòng tham, sáu lân từ bỏ đời xuất gia. Chỉ lân xuất gia thứ bảy, 
Thiên định khởi lên, họ mới nhiềp phục được lòng tham ấy! 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người làm vườn. Lớn lên Bồ-tát được gọi là bậc Hiền trí cái cuốc. Với cái cuốc, Bồ-tát 
đọn sạch khoảng đất, tự mình gieo trồng các loại như rau, bí, bầu, dưa leo và các thứ 
rau khác để bán và sinh sống một cách khó khăn. Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ-tát 
không có một tài sản gì khác. 


Một hôm, Bồ-tát suy nghĩ: "Ta sống trong gia đình làm gì? Hãy xin đi xuất gia”. Bồ- 
tát cất cái cuốc Ấy vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Lại nhớ đến cải 
cuốc ấy, không thê chặt đứt lòng tham vì cái cuốc sứt mẻ, Bỗ-tát từ bỏ đời xuất gia. 
Như vậy lần thứ hai, lần thứ ba; cho đến lần thứ sáu, Bồ-tát chôn cái cuốc vào một chỗ 
kín, xuất gia rồi lại bỏ xuất gia. Đến lần thứ bảy, Bồ-tát suy nghĩ: "Chỉ vì cái cuốc sứt 
mẻ này, ta tiếp tục từ bỏ xuất gia, nay ta sẽ quăng nó vào con sông lớn rồi sẽ xuất 
gial", 


Bồ-tát đi đến bờ sông, lại nghĩ: "Nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi, thì ta có thể đi đến 
đó và vớt nó lên được". Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voI, Bô-tát cầm cán cuôc 


355 


quay tròn trên đầu ba lần, nhắm mắt lại, quăng cái cuốc vào giữa dòng sông, và rồng 
lên tiếng rồng con sư tử ba lần: 


- Ta đã chiến thắng! Ta đã chiến thắng! 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nai, vừa đẹp xong loạn ở biên giới trở về, tắm trong con sông 
Ấy. Sau khi trang điểm đủ mọi châu báu, vua ngồi trên lưng voi, đang đi, nghe tiếng 
Bồ-tát la lớn liền nghĩ: "Người này nói ta đã chiến thắng. Nó đã chiến thắng ai vậy? 
Ta hãy gọi nó". Khi Bồ-tát đến, vua hỏi: 


- Này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về. Còn bạn chiến thắng ai vậy? 
Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, một ngàn hay một trăm ngàn chiến trận được Đại vương chiến 
thắng đều vô ích, nếu Đại vương không tự mình chiến thắng các phiền não. Chính do 
chiến thắng tham dục trong nội tâm, ta đã chiến thắng các phiền não. 


Trong khi nói vậy, Bồ-tát nhìn con sông lớn, khởi lên Thiền quán với đối tượng về 
nước, đặc Thiên chứng, ngôi trên hư không thuyêt pháp cho vua, và đọc bài kệ này: 


Chiến thắng ấy không tốt, 
Nếu chiến thắng rồi bại. 
Chiến thắng thật tốt lành 
Là chiến thắng nội tâm. 


Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được đoạn tận, 
tâm tư hướng về xuất gia. Ngay lúc ấy, tham dục đối với vương vị cũng tiêu diệt. Vua 
hỏi Bồ-tát: 


- Nay Bồ-tát sẽ đi đâu? 


Bồ-tát trả lời sẽ đi vào Hy-mã-lạp Sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lên ý 
muốn xuất gia của mình và cùng đi với Bồ-tát. Toàn bộ số người, các Bà-la-môn gia 
chủ, toàn thê quần chúng hội họp tại chỗ ấy, tất cá: đều cùng đi với vua. Dân chúng ở 
Ba-la-nai được nghe vua Ba-la-nai của họ hướng về xuất gia sau khi nghe bậc Hiền trí 
thuyết pháp, nghĩ rằng họ ở lại đấy làm øì, cũng xin đi xuất gia. Từ nội thành dài mười 
hai đặm, tất cả dân chúng trong thành đều ra đi. Hội chúng dài đến mười hai dặm cùng 
với Bồ-tát đi vào Hy-mã-lạp Sơn. 


Bấy giờ, chiếc ngai của Thiên chủ Đề Thích trở thành nóng. Tìm hiệu lý do, Đế Thích 
thây bậc Hiên trí đang tiên hành một đại sự xuât gia. Ước lượng sô đại chúng và sô trú 
xứ cân cho họ ở, Đê Thích truyên gọi Vissakamma, Thân xây dựng của chư Thiên, và 
nóI: 


- Này, khanh thân, bậc Hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia, cần phải có trú xứ 
cho họ ở. Hãy đi đên Hy-mã-lạp Sơn, trên một chỗ băng phăng, khanh hãy cho xây 
dựng một khu ân cư dài ba mươi dặm, rộng mười lăm dặm. 


356 


Vissakamma vâng lời và cho làm đúng như đã nói (Đây chỉ là tóm tắt. Các chỉ tiết đẩy 
đủ sẽ được nói trong Tiên thân Hatipdla số 509). 


Vissakamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ẩn cư, đuôi xa các loài thú ồn 
ào, các loài chim, các loài phi nhân và lập một con đường theo mỗi phương hướng 
chính, con đường rộng vừa một người đi. Rồi Vissakamma đi về trú xứ của mình. 


Còn bậc Hiền trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, đến chỗ ẩn cư đã 
được Đề Thích cho, đem theo các vật dụng xuất gia do Vissakamma tạo ra, tự mình 
xuất gia trước, rồi sau truyền giới xuất gia cho hội chúng, phân phối chỗ ấn cư rồi giao 
cho họ. Tắt cả đều từ bỏ vương vị ngang bằng vương vị của Đề Thích. Hội chúng tràn 
đầy chỗ ân cư dài đến ba mươi đặm. Sau khi chuẩn bị các đối tượng đề tài Thiền quán, 
và tu tập tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, Bồ-tát dạy đề tài Thiền quán cho hội chúng. Tắt cả đều 
đạt Thiên chứng, và được sanh lên cõi Phạm thiên. Còn tất cả những ai hộ trì hội 
chúng, đều được sanh lên cảnh giới chư Thiên. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy, khi tâm bị các phiên não chỉ phối, thật khó từ bỏ. Các đổi 
tượng tham ái khởi lên rất khó từ bỏ, khiến cho các bậc hiện trí cũng trở thành vô trí. 


Sau khi kế ¿ pháp thoại này xong, bậc Đạo Sr thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng 
ấy, một số người chứng quả Dự lưu, mội sỐ người chứng quả Nhất lai, một số chứng 
quả Bắt lai, một số đạt quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận 
diện Tiên thân: 

- Thời ấy, vua là Ànanda, hội chúng ấy là hội chúng đức Phật, còn bậc hiển trí là Ta 
vậy. 


Ghỉ chú: Các chuyện từ số 62 đến số 67 do cư sĩ Trần Phương Lan dịch. 


-ooOoo- 


357 


PHẨM VARANA 


71. CHUYỆN CÂY VARANA 
(Tiên thân Vanara) 


Ai có việc làm trước..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về Trưởng lão tên là 
Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuyết, một hôm, ba mươi 
thiện nam tử thân hữu với nhau ở Xá-vệ, đem theo hương hoa, vải, áo, với đại chúng 
vây quanh, đi đến Kỳ Viên đề nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Khi đến, họ ngôi một lát 
trong những lùm cây Sàla có tàm lá phủ xung quanh. 


Cho đến chiêu, khi bậc Đạo Sư từ Hương phòng thơm ngát đến Pháp đường, ngôi trên 
Phật tọa trang nghiêm, họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương hoa lên bậc 
Đạo Sư, đảnh lễ dưới chân Ngài, đôi bàn chân tốt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn 
chân có dấu bánh xe, và họ ngôi xuống một bên nghe pháp. Họ suy nghĩ như sau: 
"Tùy theo sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng ta 
sẽ xuất gia". 


Khi Như Lai từ Pháp đường đi ra, họ đến đảnh lễ Ngài rồi xin xuất gia. Bậc Đạo Sư 
cho họ xuất gia. Được sự chấp nhận của bậc Sư Irưởng và Giáo thọ sư, họ được thọ 
đại giới. Trong năm năm, sống gân bậc Sư trưởng và Giáo thọ sư, họ học thuộc lòng 
hai bản tóm tắt, biết được những điều gì nên làm, những điều gỉ không nên làm, học 
thuộc lòng ba cách thức nói lên lời tùy hỷ, biết may và nhuộm các y. Muốn thực hành 
Sa-môn pháp, họ xin phép vị Sư trưởng và Giáo thọ sư, đi đến bậc Đạo Sư đảnh lễ 
ngôi xuống một bên và thỉnh câu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ưu não đối với sanh hữu, lo âu về sanh, già, bệnh, chết; vì 
mục đích thoát khỏi luân hồi, xin Thể Tôn cho chúng con đề tài Thiên quán. 


Bậc Đạo Sư lựa chọn một đê tài thích hợp trong ba mươi tám đề tài Thiên quán, và đã 
nói cho họ đề tài ấy. Sau khi được nghe đê tài Thiên quản từ bậc Đạo Sư, họ đảnh lễ 
Ngài, thân hướng về phía hữu, đi về am thất. Rôi nhìn vị Sư trưởng và Giáo thọ sư, 
lấy y bát, với ý định sẽ hành trì Sa-môn pháp, họ ra đi. 


Trong hội chúng, có một Trưởng lão Tỷ-kheo tên là Kutumbika-putiatissa biếng nhác, 
yêu kém, thiểu tỉnh tấn, tham ăn vị ngon. Vị ấy suy nghĩ: "Ta không thể sống ở trong 
rừng, ta không thể nô lực tỉnh tấn, ta không thể sống theo hạnh khất thực. Vậy ta đi 
theo họ nào có ích lợi gì? Ta sẽ trở lui”. VỊ ấy thôi thất tỉnh tắn, đi theo các Tì ÿ-kheo 
một đoạn rôi trở lui. Các ñ -kheo đi bộ trong xứ Kosala, đến một làng ở biên địa, an 
cự mùa mưa tại một khu rừng gân làng ấy. Sau ba tháng khổ luyện tỉnh cân, nhận 
được hột giỗng Thiền quản khiến cho quả đất reo mừng, các Tỷ-kheo ấy chứng quả A- 
la-hán, làm lễ tự tứ, xuất an cư, với ý định: Chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được lên 
bậc Đạo Sư”. 


358 


Từ chỗ ấy họ dân dân đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát, gặp vị Sư trưởng và Giáo 
thọ sư, các Tỷ-kheo ấy đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngôi xuống. Bậc Đạo 
Sự nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt. Sau đó, họ báo cáo lên bậc Đạo Sư những 
công đức tự mình chứng đắc. Bậc Đạo Sư tán thản các Tì ÿ-kheo ấy. 


Riêng Trưởng lão Kutumbikaputtatissa nghe bậc Đạo Sư tán thản những công đức 
của họ, liên khởi ý muốn tự mình hành trỉ Sa-môn pháp. Còn các Tỷ-kheo kia xin phép 
bậc Đạo Sư được trở về sống tại khu rừng trước của họ và được bậc Đạo Sư chấp 
thuận. Họ đảnh lễ Ngài và đi về am thắt. 


Rôi Trưởng lão Kutumbikapufatissa, giữa đêm, quá hãng hải tỉnh tần, quá hấp tấp 
hành trì Sa-môn pháp, trong canh giữa, ngủ đứng, dựa vào giường gỗ, trở mình và 
ngã xuống, làm gãy xương bắp về, đau đón vô cùng. Các T}-kheo phải chăm sóc cho 
Trưởng lão Tissa nên không đi được. Vào giờ họ đến yết kiến bậc Đạo Sư, Ngài hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường. Hôm qua các ông đã 
xin phép rồi mà? 


- Thưa phải, bạch Ti hề Tôn. Nhưng bạn của chúng con là Trưởng lạo Tỉssa, vì tỉnh tấn 
phi thời, quá hấp tấp hành trì Sa-môn pháp, bị giác ngủ chỉ phối, xoay mình và ngã 
xuống, làm bắp về gãy. Vì Trưởng lão ấy, chúng con chưa đi được, Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, do thiếu sự tỉnh tấn của mình, Tissa đã tỉnh 
tấn phi thời và quá hấp tấp, tạo chướng ngại việc các ông ra ấi. Thuở trước, Tissa 
cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra đi của các ông rồi. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các vị Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư kẻ câu chuyện quá 
khứ. 


* 


Thuở xưa, tại nước Gandhara, ở Takkasila, Bồ-tát sanh ra làm vị giáo sư có danh tiếng 
khắp nơi, dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bả-la-môn. Các thanh niên Ấy, một hôm, 
đi vào rừng để lượm củi đem VỀ. Trong bọn họ có một thanh niên biếng nhác, thấy 
một cây Varana lớn, tưởng cây ấy đã khô, nên nghĩ. "Ta sẽ nằm ngủ một lát, sau SẼ 
leo lên cây, bẻ củi xuông, nhặt lấy rồi mang về". Nghĩ vậy, anh ta trải áo ngoài, nằm 
xuống, rơi vào giấc ngủ và ngáy lớn. Các thanh niên khác bó lại từng bó củi, mang đi, 
đến chỗ áy, lầy chân đá vào lưng cho đến khi anh ta thức dậy rồi bỏ đi. 


Thanh niên biếng nhác thức dậy, chùi mắt chùi máy lần vẫn còn ngái ngủ. Anh ta leo 
lên cây, nắm một cành, kéo đến sát mặt mình và bẻ gãy cành â ấy. Khi bẻ gãy, phần bị 
gãy của cành cây quật lại đập vào mắt anh ta. Với một tay, anh ta bịt mắt, và với một 
tay anh ta bẻ gãy cành tươi. Rồi anh ta leo xuống, bó lại thành bó củi, mang lên vai, đi 
mau về nhà, quăng bó củi của mình trên các bó củi của những người khác. 


Hôm ấy, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sư ngày mai đến nhà họ làm lễ cúng 
dường. VỊ giáo sư nói với các thanh niên: 


359 


- Này các con thân, ngày mai các con phải đến một làng. Các con không thể đi mà 
không ăn. Vậy sáng sớm, hãy cho nâu chảo và ăn cháo trước khi đi đên đây. Rôi các 
con sẽ lây phân của ta, và lây tât cả phân các con mang vê. 


Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nâu cháo gấp cho 
họ. Nữ tỳ ấy đi lấy củi, lấy những bó củi xanh chồng trên cao nhất, liên tiếp dùng 
miệng thôi, nhưng không làm cho lửa cháy được, cho đến khi mặt trời mọc. Các thanh 
niên thây trời đã quá sáng, không thê đi được nữa, bèn đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hỏi 
sao các thanh niên chưa đi. Họ nói lý do: 


- Có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, nằm ngủ dưới gốc cây 
Vanara, sau khi leo lên cây hấp tấp, bị cành cây đánh vào mắt, đã đem về các củi xanh 
của cây Vanara, quăng lên trên các bó củi của chúng con đem về. Vì vậy, người tỳ nữ 
định nấu cháo, lấy các củi ấy tưởng là khô, cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thê 
nhen lửa. Đó là lý do làm chướng ngại việc chúng con đi. 


Vị giáo sư nghe việc làm của thanh niên ấy, liền nói: 
- Chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tốn hại như vậy. 
Rồi VỊ giáo sư đọc bài kệ này: 

AI có việc làm trước, 

Về sau mới chịu làm 

Như bẻ Va-ra-na, 

Về sau nó chịu khô. 


Như vậy, Bồ-tát nói rõ lý do này cho các đệ tử, rồi trọn đời làm các công đức như bố 
thí.... Và khi mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải ngày nay kẻ ấy mới làm chướng ngại cho các ông. 
Thuở trước, kẻ áy cũng đã làm vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mầu chuyện, và nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là Tỷ-kheo bị gãy xương bắp về. Các 
thanh niên khác là hội chúng của đức Phật, còn giáo sư Bà-la-môn là Ta vậy. 


-ooOoo- 


360 


72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH 
(Tiên thân Sìlavanàøa) 


Con người không biết ơn..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kế vê Đê-bà-đạt-đa. Các Tì ÿ-kheo, 
ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: 


- Thưa các Hiển giá, Đê-bà-đạt-đa vô ơn, không biết những công hạnh của đức Như 
Lai. 


Bậc Đạo Sư đến, hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây đang nói chuyện gì? 
Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-ấqt-ấa mới vô ơn. Trước kia, kẻ ấy cũng 
đã vô ơn rồi. Kẻ ấy không bao giờ biêt công đức gì của Ta. 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát nhập thai trong bụng một con 
voi ở dãy Hy-mã-lạp Sơn. Khi sanh ra, Bồ-tát toàn trắng như một khối bạc; đôi mắt 
Bồ-tát giống như những hòn châu báu, chói sáng như năm loại ánh sáng; miệng giống 
như tắm vải đỏ; vòi giống như sợi dây bạc điểm thêm những chấm vàng đỏ. Bồn chân 
như mài láng như sơn mài. Như vậy, thân hình Bồ-tát có sắc đẹp tối thượng, được 
trang điểm với mười hạnh Ba-la-mật tuyệt hảo. 


Khi Bồ-tát lớn lên, tất cả con voi Hy-mã-lạp Sơn tụ họp lại đề hầu hạ Bồ-tát. Khi sống 
ở Hy-mã-lạp Sơn được vây quanh với tám vạn con voi, Bồ-tát thấy tội lỗi của đàn voi 
trong tương lai, nên tách rời khỏi đàn, sống một mình trong rừng, và với đức hạnh của 
mình, được gọi là Tượng vương có đức hạnh. 


Một người sống ở Ba-la-nai, chưa quen sông ở rừng, đi vào dãy Hy-mã-lạp Sơn, tìm 
những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống của mình. Do không nhận định được 
phương hướng, lạc đường kẻ ấy hoảng hốt vì sợ bị chết, vừa đi vừa dang tay ra than 
khóc. Bồ-tát nghe kẻ ấy than khóc quá độ, động lòng thương, muốn cứu kẻ ấy thoát 
kh, liền đi đến gần. Kẻ ấy thấy Bỏ-tát liền hoảng sợ chạy trốn. Bồ-tát thấy kẻ ấy 
chạy, liền đứng lại ngay tại chỗ. Người ấy thấy Bồ-tát đứng, cũng đứng lại. Bồ-tát đi 
đến, người ấy lại bỏ chạy. Khi thây Bồ-tát đứng, kẻ ấy cũng đứng lại và suy nghĩ: 
"Con voi này, khi ta chạy thì đứng lại, khi ta đứng thì đi đến gần, ta thoát khỏi khổ 
nảy". Nghĩ vậy, trở thành mạnh dạn, kẻ ấy đứng lại. Bồ-tát đi đến gần Vả nÓI: 


- Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây, và khóc than như vậy? 


- Thưa chúa voi, không nhận định được phương hướng, lạc đường, nên tôi sợ chết! 


361 


Rồi Bồ-tát đưa người ấy về trú xứ của mình, trong một vải ngày, thết đãi kẻ ấy với trái 
cây và những vật thực khác, và nói: 


- Này bạn, chớ sợ hãi. Ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người đi. 


Bồ-tát đề kẻ ấy ngồi trên lưng ngựa, đưa đến con đường có loàn người đi. Người ấy là 
một người phản bạn, nghĩ răng nêu có ai hỏi, sẽ nói lên những gì cân phải nói. Tuy 
ngồi trên lưng Bồ-tát, nhưng người ấy vừa đi vừa nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ- 
tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con đường lớn đưa đến Ba-la-nai, tiễn người ấy đi và 
nÓI: 


- Này bạn, hãy đi theo con đường này. Dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta, cũng 
đừng nói cho ai biết. 


Nói xong, để người ấy ra đi, rồi Bồ-tát trở lại trú xứ của mình. 


Người ấy đến Ba-la-nai, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà voi, thấy 
nhiêu đô vật khác nhau được làm ra từ ngà vol, bèn hỏi: 


- Các bạn, nêu được ngà một con voi đang sông, bạn có lây không? 
- Bạn nói gì vậy? Ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi chết rồi. 
- Ta sẽ đem vê cho bạn ngà một con voi đang sông. 


Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến trú xứ của 
Bô-tát. Chúa voi thây kẻ ây liên hỏi: 


- Ngươi đến đây vì mục đích gì? 


- Thưa chúa voi, tôi nghèo khô, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của 
bạn, tôi sẽ bán chúng lấy tiền đề nuôi sông. 


- Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không? 
- Thưa chúa voi, tôi đến đây có đem theo cái cưa. 
- Vậy hãy cưa ngà rồi đem về. 


Rồi Bồ-tát co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà tối 
thượng của chúa voi. Bồ-tát lấy cái vòi giao hai cái ngà cho kẻ ấy và nói: 


- Này bạn, không phải vì không thích ý, vì không ưa cặp ngà này mà ta cho bạn. 
Nhưng ngàn lần, trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ngà giải thoát giác ngộ, 
ngà này có thể giúp ta hiểu tất cả các pháp. Do vậy, mong răng sự bó thí đôi ngà này 
của ta sẽ đem lại cho ta Nhứt thiết trí! 


Với lời nói ấy, Bồ-tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của Nhứt thiết trí. 
Kẻ ây lây ngà xong, đem bán đi. Khi tiên tiêu hêt rồi, kẻ ây lại đi đên Bô-tát và nói: 


- Thưa chúa voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lấy được, tôi chỉ trả hết nợ 
cũ. Vậy hãy cho tôi các ngà còn lại. 


362 


Bồ-tát chấp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ấy đem bán chúng, rồi lại 
đi đến và nói: 

- Tôi không thê sông được, hạy cho tôi chân gốc của các ngà. 

- Được lắm! 

Con voi nói và ngôi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên cái vòi 
giống. như sợi dây bạc của bậc Đại Sĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh núi Kelasa đánh 
vào gốc chân của hai cái ngà, cho đến khi móc thịt Ta. Rồi kẻ ấy dùng cưa sắc bén cưa 
cái gốc chân ngà, và lấy đem đi. Khi người ác độc ấy vừa ra khỏi tầm mắt của Bồ-tát, 
thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn hai trắm ngàn dặm, có thê chở nổi sức nặng kinh 
khủng của núi Tu-di, với các triền núi bao vây, với tất cả phân tiêu ghê tởm hôi thôi; 
nhưng quả đất không thê chịu nồi sự độc ác kia, nên đã nứt ra tạo thành một vực thắm. 
Các ngọn lửa từ đáy đại A-tỳ địa ngục phun lên, bao phủ con người phản bạn với một 
cái màn tử vong, cuốn lấy kẻ ấy đem đi. Như vậy, khi con người độc ác ấy bị nuốt vào 
lòng đất, vị thần trú ở khóm rừng làm vang đậy khắp cả khu rừng với lời nói: 


- Người bạn vô ơn phản bội, dầu được cho quốc độ của vua Chuyên luân, cũng không 
cảm thây thỏa mãn. 


Và đề thuyết pháp, vị thần ấy đọc bài kệ này: 
Con người không biết ơn 
Luôn luôn thấy kẽ hỡ, 
Dầu được cho quả đất, 
Không bao giờ thỏa mãn. 


Như vậy, vị thầy cây thuyết pháp, làm vang động cả khu rừng ấy, Còn Bồ-tát sống cho 
đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ấa mới vô ơn. Trong quá khứ, kẻ ấy 
cũng đã vô ơn rồi. 


Sau khi kề pháp thoại ấy, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, người bạn phản bội là Đê-bà-đạt-đa, vị thần cây là Xá-lợi-phát, còn 
Tượng vương có đức hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


363 


73.CHUYỆN ĐÚNG VẬY CHĂNG? 
(Tiên thân Saccankira) 


Như vậy, họ nói thật... 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế vê âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng 
Tỷ-kheo đang ngôi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Đê-bà-ẩqt-äa: 


- Này các Hiền giả, Đê-bà-đạt-ấa không biết công đức của bậc Đạo Sư, nên đã âm 
mưu sát hại Ngài. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp, và đang bàn câu chuyện gì? 
Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay Đê-bà-đạt-ãa mới âm mưu sát hại Ta, trong thời 
quá khứ, kẻ ây cũng đã làm như vậy. 


Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạa1, vua có một con trai tên là hoàng tử 
Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà 
không mắng nhiếc, đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như 
bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. 


Một hôm, muốn chơi trò dưới nước, cùng với một đám tùy tùng đông đáo, hoàng tử đi 
đên bờ sông. Trong lúc â Ấy, dông tố nồi lên. Các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. 
Hoàng tử bảo các người hầu hạ: 


- Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. 

Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau: 

- Vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay ở nơi đây! 
Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: 

- Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đây. 

Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: 


- Chúng tôi không thây hoàng tử. Thấy đông tô khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi 
tTƯỚC TÔI. 


Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời: 


364 


- Thưa Thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi dông tô khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng 
hoảng tử đã đi trước rôi, nên chúng tôi mới đi vê. 


Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này, chỗ khác, nhưng không một 
ai thây hoàng tử. 


Trong cơn dông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, bỗng thấy 
một khúc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú 
ở Ba-la-nại đã chết có chôn trên bờ sông số tài sản trị giá bốn trăm triệu. Vì tham 
luyến tài sản, nên vị ấy sanh làm con rắn tại chỗ chôn tài sản. Một người khác, cũng 
tại chỗ â ấy, đã chôn ba trăm triệu, và vì tham lam tài sản nên tái sanh làm con chuột tại 
chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ chúng ở. Chúng thoát ra từ con đường nước vảo, cắt 
ngang dòng bơi đi, đến được khúc cây trên ây hoàng tử đang ngôi, một con leo lên đầu 
này, một con leo lên đầu kia và nằm trên khúc cây ấy. 


Trên bờ sông, có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang ở. Cây bông gòn bị 
nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con vẹt trẻ gặp mưa xôi xả, không thể bay 
lên được, liền ân núp vào một bên khúc cây ấy. Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi 
theo dòng nước với nhau. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phía tây bắc, lớn lên xuất 
gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ-tát dụng lên một chòi lá đề 
ở. Nửa đêm, đang đi kinh thành, Bồ-tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của hoàng tử, 
tự nghĩ: "Trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng 
để người này chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước, và cứu mạng nó". Rồi Bồ-tát an ủi 
hoàng tử: 


- Chớ sợ hại. 


Và Bồ-tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy, với sức 
mạnh kiên trì như con voi, Bồ-tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử lên, đặt 
trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ-tát đỡ chúng lên và đưa đến am thất, rồi nhen lửa. 
Những con yêu nhất, được Bồ-tát hơ cho ấm, trước là con rắn, con chuột, con vẹt... rỒi 
sau mới hơ âm thân hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn; 
trước hết cho các con vật ăn, rồi sau mới bảy biện các thứ trái và các thức ăn khác cho 
hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ: "Kẻ khô hạnh khốn nạn này không kế ta là hoàng tử, lại 
tỏ sự cung kính đối với loài thú vật". Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với B-tát. 


Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe, và nước sông đã rút xuống, con rắn 
đánh lê vị khô hạnh và nói: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khô. Tại một 
chỗ ấy, tôi có chôn vàng đáng giá bốn trăm triệu. Khi nào Tôn giả cân tiền, tôi có thể 
cho Tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi: Rắn ơi. 


Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột, cũng như vậy, đến chào vị tu khô hạnh, và 
nói: Hãy đên tại chỗ ây và gọi: Chuột ơi. 


Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói: 


365 


- Thưa Tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nếu Tôn giả cần gạo đỏ, hãy đến trú xứ 
của tôi và gọi: Vẹt ơi. Tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đên, chở đây 
nhiêu xe và tôi sẽ biêu Tôn giả. 


Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì đề cảm ơn, với tâm tánh 
phản bội bạn bè, hoàng tử suy nghĩ: "Nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó". Tuy vậy, cô 
giâu ý định, hoàng tử nói: 


- Thưa Tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cũng đường Tôn giả bốn vật dụng cần thiết. 
Rồi ra đi và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. 


Bồ-tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn đứng, không xa chỗ nó ở và 
gỌI: 


- Rắn ơi! 
Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đảnh lễ Bồ-tát và nói: 


- Thưa Tôn giả, tại chỗ này có bốn trăm triệu tiền vàng. Hãy đào chúng lên và lấy tất 
cải 


Bồ-tát nói: 

- Như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. 

Từ giã con rắn, Bồ-tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: 

- Chuột ơi! 

Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ-tát từ biệt con chuột, đi đến con Vvẹt, và gỌI: 
- Vẹt ơi! 

Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đảnh lễ Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mọc hoang từ dãy Hy- 
mã-lạp Sơn về cho Tôn giả không? 


Bồ-tát trả lời khi nào cần ngài sẽ cho biết, và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng 
tử, Bồ-tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm Sau, ngài chuẩn bị y phục 
đàng hoàng, bộ hành khất thực, và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn 
bè ngồi với tất cả nghỉ vệ trang nghiêm trên lưng con voi được trang sức, đang đi vòng 

quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ-tát từ đàng xa, suy nghĩ như sau: 
"Tên khô hạnh khốn nạn này nay đã đến đề xin ăn và sông nhờ ta. Ta phải bảo chém 
đầu nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta". 


Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: 


- Ta nghĩ rằng tên khô hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho 
ta thây tên quỷ đen tu khô hạnh ây. Hãy bắt nó trói chặt tay ra đàng sau, đánh nó tại 


366 


những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại pháp trường, và bêu đầu trên 
cây nhọn. 


Họ vâng lời đi đến, trói bậc Đại Sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến 
pháp trường. Bô-tát, trong khi bị đánh, không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, 
không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này: 

Như vậy, họ nói thật, 

Những người hiệu đời này: 

Cứu vớt khúc gỗ trôi 

Tốt hơn một số người. 


Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ-tát nói lên bài kệ nảy. Nghe vậy, những người có 
trí ở đây bèn nói: 


- Này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, Hiền giả đã làm công đức gì? 
Bồ-tát kế lại câu chuyện ấy Và nói: 


- Như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi! Nhớ 
lại vì tôi không nghe lời các bậc hiện trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa nghe. 


Khi họ nghe xong, các vị Sát-đề-ly, Bà-la-môn v.v... trú ở thành đều phần nộ nói: 


- Nhà vua phản bạn này đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đến ơn của 
người đã cho mình mạng sông. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ây? Hãy 
bất lây nó! 


Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá, gậy... họ giết 
vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi và quăng xác xuống hồ. Rồi họ 
làm lễ quán đảnh Bồ-tát, và đặt Bồ-tát lên VƯƠNg VỊ. Bồ-tát trị nước rất đúng pháp. 


Rồi một hôm, muốn thử thách con rắn, Bồ-tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ ở 
của răn và kêu: 


- Rắn ơi. 
Con rắn bò tới, đảnh lễ vua và thưa: 
- Thưa ngài, đây là tài sản của ngài... Hãy lấy nó đi. 


Vua bảo các đại thân cât sô tiên vàng bôn trăm triệu, rôi đi đên chỗ ở của con chuột và 
gỌI: 


- Chuột ơi. 


Nó bò ra, đảnh lễ vua rồi đưa tài sản ba trăm triệu. Vua bảo các đại thần cất giữ số 
vàng, rôi đi đên chỗ ở của con vẹt và øỌ1: 


- Vẹt ƠI. 


367 


Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua, và thưa: 

- Thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không? 

Vua nói: 

- Khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi. 


Đem theo ba sinh vật với bảy trăm triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự lên trên lầu 
cao trong cung điện sang trọng, cho cất giữ và phòng hộ tải sản. Rồi ngài truyền làm 
một ống bằng vàng đề con rắn ở, một hang bằng pha lê cho con chuột, và một lồng 
bằng vàng cho con vẹt. 


Hãng ngày, theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho ba con vật trong bát đĩa bằng vàng, 
bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm 
các công đức như bồ thí và nhiều thiện sự khác. Như vậy, vua và các con vật này sống 
hòa hợp hoan hỷ với nhau cho đến trọn đời rồi chúng đi theo nghiệp của chúng. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ấa mới âm mưu sát hại Ta. Thuở 
trước, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận điện Tì ïên 
thân: 


- Thời ấy, nhà vua ác độc là Đê-bà-đạt-ẩa, con rắn là Xá-lợi-phất, con chuột là Mục- 
kiến-liên, con vẹt là Ảnanda, còn vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


368 


74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG 
(Tiên thân Rukkadhamma) 


Lành thay, nhiều bà con..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một cuộc tranh chấp nước. 
Do cuộc tranh chấp này, bà con của Ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc Đạo 
Sư đi "gang qua lu không, ngôi kiết già trên sông Rohini, chiếu sáng hào quang 
xanh, làm các bà con Ngài hoảng sợ. Rồi từ hư không bước XuỐng, bậc Đạo Sư ngôi 
trên bờ sông kề câu chuyện tranh chấp này. (Đây chỉ là tóm tắt. Phân chỉ tiết được nói 
đến trong Tiên thân Kunala số 536). Lúc bấy giờ, bậc Đạo Sư gọi các bà con lại nói 
và với vua: 


- Thưa Đại vương, các bà con cân phải đối xử với nhau hòa hợp và hoan hỷ. Khi các 
bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ 
riêng loài người mới cần phải đoàn kết mà các loài vật vô tri cũng cẩn phải hòa hợp 
đoàn kết. Thuở trước, trong dãy Hy-mã-lạp Sơn, một ngọn gió thổi qua rừng cây Sà- 
la, tuy thế vì các cây, làm cây, bụi cây, dây leo v.v... của khu rừng ây cột chặt với 
nhau, nên cơn gió không thể làm ngã một cây nào, chỉ "ti lướt qua trên đâu cây thôi. 
Nhưng trong sân có một cây Sà-la rất lớn đứng một mình, đây đủ cành cây, thân cây, 
nhưng không cột chặt với các cây khác, nên gió thổi bật gốc ngã xuống đất. Vì lý do 
này, các vị cần phải sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau. 


Nói vậy xong, theo lời các Tỷ-kheo yêu câu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
thứ nhât mệnh chung. Đê Thích đặt một vị vua khác thay thê. Trong sự thay đôi này, 
vau Vessavana mới kê vị gửi thông điệp đên các thân cây, làm cây, bụi cây, cây leo... 


- Các ngươi hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sàla. Bồ-tát nói với các bà 
COn: 


- Khi các ngươi lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. 
Hãy lựa chọn trú xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sảla này. 


Các thần cây hiền trí làm theo lời Bô-tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ- 
tát. Những thân cây không có trí nói: 


- Sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? 


Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trần, kinh đô, vì 
các thân cây sông gân làng nhận được lễ vật cúng dường tôi thượng và danh vọng tôi 
thượng. 


369 


Vì thế những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây 
lớn, tại các khoảng trông. Một hôm, mưa to gió lớn nồi lên, những cây xưa nhất ở 
trong rừng có rề ăn sâu chắc chắn đã kiên trì đứng riêng biệt trong quá khứ, cũng đều 
bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. 


Trái lại, khi dông tố thôi qua rừng, các cây Sàla đứng thành nhóm cột chặt vào nhau, 
tuy dông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. 
Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa, tay bông các con nhỏ đi 
đến dãy Hy-mã-lạp Sơn và kê lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng Sảla. 
Những vị này báo cáo cho Bồ-tát biết sự việc này. Bồ-tát nói: 


- Chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân 
duyên, nên gặp phải sự tình như vậy. 


Rồi Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 
Lành thay, nhiều bà con, 
Như cây sanh từ rừng, 
Gió thôi ngã những cây 
Đứng một mình riêng lẻ. 


Bồ-tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung, Bồ-tát đi theo nghiệp 
của mình. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Như vậy, thưa Đại vương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, 
hoan hỷ, ái kính nhau. 


San khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, chư thân là hội chúng của đức Phật, còn vị thân hiền trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


370 


75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha) 


Nỗi sâm, Pqj-jH-nd..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài làm. 
Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, 
chỗ này chỗ kia, ao hỗ, bề nước đều khô cạn. Ngay cá hỗ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. 
Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc cạn. Rồi qua, diều hâu... đến, với mỏ như 
lưỡi giáo, mô chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vậy. Bậc Đạo Sư thấy 
cá rùa mặc nạn ấy, với từ tâm, ngài xúc động suy nghĩ: 


- Hôm nay, ta phải làm mưa. 


Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng Tỷ- 
kheo vây quanh, với uy nghỉ của một đức Phật, Ngài ấi vào thành Xá-vệ để khát thực. 
Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá-vệ trở về, Ngài đi đến tỉnh xá đứng 
trên tầng cấp của hô Kỳ Viên, bảo Trưởng lão Ananda: 


- Này Ànanda, hãy đem áo tăm đến đây. Ta sẽ tắm trong hô Kỳ Viêm! 
- Nhưng bạch Thế Tôn, hô Kỳ Viên đã cạn nước. Chỉ có bùn còn lại. 
- Này Ànanda, Phật lực rất lớn. Hãy đem áo tắm lại. 


Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư, với một đầu áo quấn 
quanh thân dưới và một đâu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói: 


- Ta sẽ tắm ở hô Kỳ Viên. 


Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên chủ Đế Ti hích trở thành 
nóng. Đề Thích tìm hiệu nguyên nhân, biết được lÿ do, liên cho gọi thân mưa thân 
mây và nói: 


- Này các thân, bậc Đạo Sư đứng trên tầng cấp chính, muốn tắm ở hô Kỳ Viên, hãy 
cho mưa đồ xuống gấp thành một dòng, khăp tất cả nước Kosala. 


Vâng theo lời Đề Thích, thần mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào như mặc đô 
lót, lấy một đám mây khác che thân, và hát lên bài ca dông tố, Vị ấy vụt ra ẩi, mặt 
hướng về ê phương động. Ở phương đông, khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa. 
Đám mây ây lớn dân lên cho đến bằng một trăm, một ngàn sân đập lúa, và nó làm 
sám, làm chớp đồ nước xuống xứ Kosala như một dòng nước lớn. 


Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đây hô Kỳ Viên. Khi chạm 
đến tầng cấp cao nhất, thì nước đứng lại. Bậc Đạo Sư tắm trong hỗ xong, mặc đôi y 
màu đỏ, buộc cái nịt thân, đắp đại y Thiện Thệ vào một bên vai. Với chung Tỷ-kheo 
vây quanh, ngài đi đến Hương phòng, ngôi trên Phật tọa được trang hoàng đẹp để, và 
khi chúng Tỷ-kheo làm xong phận sự, bậc Đạo Sư đứng đậy, từ trên tầng cáp châu 
báu của bảo tọa, Ngài khuyên giáo chúng Tỷ-kheo và cho họ giải tán. Rồi ngài vào 
Hương phòng, năm phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử. 


371 


Vào buổi chiều, khi chúng 1 ÿ-kheo tụ hội tại Pháp đường, họ nói đến sự thành tựu 
đức nhân nhục, từ bi, lân mân của bậc Đạo Sư: 


- Khi mùa màng bị khô héo, khi các hô đều ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa gặp đau 
khô lớn, vì lòng thương xói muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng trên 
tẳng cấp cao nhất của hô Kỳ Viên, và chỉ trong thời gian ngắn, làm mưa xuống. khiến 
toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân, 
về tâm rồi trở về tỉnh xá. 


Khi câu chuyện nói đến đó, bậc Đạo Sư từ Hương phòng ấi ra, đến Pháp đường và 
hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp lại ở đây, và đang bàn vấn đê gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Nhự Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt 
mỏi. Thuở xưa, khi sanh làm thu vật, khi làm vua loài cá, Như Lai cũng đã làm trời 
mưa rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở trước, trong nước Kosala, ở Xá-vệ nảy, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chẳng 
chịt những cây leo. Bồ-tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây quanh sống tại đấy. 
Giống như nay vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô ho: 
các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. Trong hồ này, các con cá mắc cạn 
trong bùn, ấn núp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mồ chúng với cái mỏ đem 
chúng lên và ăn chúng. 


Bồ-tát thây bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: "Ngoài ta ra, không một ai khác có 
thê cứu chúng thoát khỏi cảnh khô này. Ta hãy làm một hạnh nói lên. Sự thật, khiên 
trời mưa, và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khô phải chêt này". 
Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ-tát đi lên, đó là một con cá lớn, đen đủi với bùn, như một 
cái hộp làm băng lõi cây mun. Bô-tát mở mặt như hòn ngọc được rửa sạch, nhìn lên 
trời, và nói với PaJjuna, vua chư Thiên: 
- Này bạn PajJuna, ta đau khô vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau buôn, làm 
sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dâu sanh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ 
thuở ban đâu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ băng hột gạo, 
cũng không bao giờ đoạt mạng sông của một sanh vật khác. Với sự thật này, hãy làm 
cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khô! 
Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bô-tát nói với Pajjuna, vua chư Thiên, 
bải kệ này: 

Nồi sắm, Pàj-ju-na, 


Chận quạ gây tai hại! 


372 


Hãy làm quạ sầu muộn, 

Giúp ta khỏi sầu bi! 
Như vậy Bồ-tát bảo Pajjuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại 
chúng khỏi đau khô vì phải chêt. Và khi mạng chung, Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 


* 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Thuở trước, khi 
sanh làm con cá, Ta cũng đã làm trời mưa rồi. 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân như sau: 


- Thời ấy, đàn cá là hội chúng đức Phật, vua chư Thiên Pajjuna là Ànanda, và vua 
loài cá là Ta vậy. 


-ooOoo- 


76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI 
(Tiên thân Asankiya) 


Trong làng, ta không sợ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một nam cư sĩ sống Ở tại Xá- 
vệ. Theo truyền thuyết, vị này, một bậc Dự lưu, Thánh đệ tử, vì một công việc phải 
làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các 
cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người 
câm đâu bao nhiễu. 


Có năm trăm tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cẩm cung, gậy và các bình khí 
khác với mục đích đánh cướp trại, bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vẫn đi kinh hành. Các 
tên cướp thấy vị ấy tưởng đó là người canh gác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy 
ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích, nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư 
sĩ ấy vẫn ấi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai, và trong canh cuối. 


Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỏ đá và côn chúng 
đem theo, rồi bỏ chạy. VỊ nam cư sĩ, làm xong công việc của mình, đi đên Xá-vệ đến 
yết kiên bậc Đạo Sư và hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? 


- Này nam cư sĩ, đúng vậy. trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. 
Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. 


373 


- Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn! Khi con cùng đi đường với người câm đẫu 
đoàn lữ hành, con đi kinh hành dưới một gốc cây đề bảo vệ con, và do đó, con đã bảo 
vệ cả đoàn lữ hành. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này nam cư sĩ, thuở trước, các bậc hiển trí, trong khi tự bảo vệ mình, đã bảo vệ 
người khác. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quả khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Bồ-tát 
xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, sống ở dãy Hy-mã-lạp Sơn. 

Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ-tát đi về vùng quê, Bồ-tát đi cùng đường với vị cầm 
đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ-tát quyết định đi 
kinh hành dưới một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc, không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. 
Rồi có năm trăm tên cướp, sau buôi ăn chiều, bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn 
lữ hành Ấy; thấy vị tu khô hạnh, bọn chúng dừng lại và nói: 


- Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ, cho nó ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh 
Cướp trại. 


Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các 
tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy, đá chúng đã mang theo và la 
lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe: 


- Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khô hạnh đi kinh hành, thì tất cả 
các bạn đã bị cướp phá lớn rôi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khô hạnh ây. 


Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, các hòn 
đá mà bọn cướp bỏ lại, họ rât sợ hãi, đi đên Bô-tát, đảnh lễ và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả có thấy bọn cướp không? 

- Này các Hiền giả, tôi có thấy. 

- Thưa Tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, Tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? 
Bồ-tát nói: 


- Này các Hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tải sản mới sợ hại. Ta không có tải sản, sao 
ta lại sợ hãi? Khi sông ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại vì ta không có 
gì đê mât. 


Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


Trong làng, ta không sợ, 


374 


Trong rừng, ta không sợ, 
Bước lên đường giải thoát 
Với lòng từ, lòng bi. 
Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ấy được hoan hỷ, và họ 


cung kính đảnh lễ Bô-tát. Bồ-tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập Bốn Vô lượng 
tâm (từ, bị, hỷ, xả) và được sanh lên cảnh giới Phạm thiên. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiên 
thân như sau: 


- Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng đức Phật, và vị tu khổ hạnh là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


77. CHUYỆN GIÁC MỘNG LỚN 
(Tiên thân Mahàsupina) 


Trước bò đực cây c0n..., 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kế trong khi tru tại Kỳ Viên, vỀ mười sáu giác mộng 
kỳ bí. Tương truyền vào khoảng canh năm, đêm gân mãn, vua Pasenadi (Ba-tw-nặc) 
nước Kosala đang ngủ say suốt đêm lại mơ mười sáu giấc mộng lạ lùng khiến vua 
kinh hãi tỉnh đậy và lo ngại về những điểm xấu có thể xảy đến cho mình. Vua sợ chết 
đến nổi không cử động được, mà cứ nằm trùm chăm trên long sàng. Bắy giờ, khi trời 
gân sáng, các vị Bà-la- -môn tế sư đến yết kiến vua và cung kinh đảnh lễ, vấn an Hoàng 
thượng có được ngon giắc chăng. 


- Này các Quốc su, làm sao trầm ngủ ngon giấc được vì đúng lúc tảng sảng, trầm mơ 
thấy mười sảu giấc mơ thật kỳ bí, và trâm kinh hoàng từ đó! Này các quốc sự, thử nói 
cho trầm biết ) nghĩa giác mơ này. 


- Tâu Hoàng thượng, chúng thân sẽ phán đoán khi nghe chuyện. 


Thế rồi vua kể cho nghe các giác mơ và hỏi những cảnh kia báo trước tai họa gì cho 
mình chăng. 


Các vị Bà-la-môn đều năm chặt bàn tay lại. Nhà vua hỏi: 
- Này các quốc sư, sao nắm tay lại thế? 


- Tâu Đại vương, vì chính toàn ác mộng cả. 


375 


- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Vua hỏi. 


- Tâu Đại vương, một trong ba đại nạn sẽ xảy ra làm hại vương quyên, tính mạng 
cùng tài sản của Đại vương. 


- Vậy có cách gì cứu chữa được chăng? 


- Hiển nhiên những giác mộng này báo trước những điểm hiểm nguy khó mà cứu vẫn 
được; tuy thể, chúng thân quyết tìm phương cách đôi trị chúng. Nêu không thì việc 
học hành thông thải uyên bác của chúng thán đề làm gì chứ? 


- Vậy chư vị Hiền khanh định làm gì để tránh tai họa đó? 


- Tâu Đại vương, ở bất kỳ ngã ti đường nào, chúng thân cũng xin lập tế đàn cúng bái 
Cả. 


Nhà vua trong lúc lo sợ, vội kêu lên: 


- Này các Hiền khanh, tính mạng trầm trong tay chư vị, xin hãy mau mau hành sự cho 
trầm được bình an. 


Các Bà-la-môn như mở cờ trong bụng, nghĩ thâm: "Thế là những số tiền kết sù, thực 
phâm ê hệ đủ loại sắp về tay ta rồi!". 


Và họ trấn an vua, rôi cùng lui về. Ngoài kinh thành, họ đào hồ tế lễ và thu góp cả 
đàn súc vật bốn chân, lựa giống toàn hảo, không tỳ vết bệnh tật và vô số chim muông. 
Song họ vẫn thấy còn thiếu nhiều thứ quá, nên cứ lui tới cung điện đòi thức nọ thức 
kia mãi. Thời bấy giờ, nhưng việc làm không thoát khỏi tâm mắt của Hoàng hậu 
Mallikà, bà bèn đến yết kiến vua và hỏi việc gì khiến các Bà-la-môn cứ đến gặp vua 
mãi vậy. 


Vua phản bảo: 


- Trầm thèm được như ái khanh, thật con rắn đã chui vào tai, mà ái khanh chăng biết 
gì cả. 


Tâu Hoàng thượng, ngài phán bảo điều gì đấy? 


- Ôi, trầm đã mơ thấy những giấc mộng thật xui xẻo! Các vị Bà-la-môn kia bảo rằng 
chúng báo trước một trong ba đại họa, nên các vị ấy nôn nóng dâng lê tê đàn đề tránh 
tai tơng đó, vì thể chư vị đến đây hoài. 


- Song Hoàng thượng đã thỉnh ý vị Bà-la-môn tôi thượng của loài người và chư Thiên 
chưa? 


- Này ái khanh, hãy cho trẫm biết vị đó là ai vậy? Quốc vương hỏi. 


- Thế Hoàng thượng không biết vị Đạo Sw Bà-la-môn tối thượng của thế gian, bậc 
Toàn trị, thanh tịnh, vô câu ây chăng? Dĩ nhiên Ngài là đức Thê Tôn sẽ hiếu rõ các 
giác mộng của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy đên yêt kiên Ngài và hỏi cho rõ. 


Nhà vua đáp: 


376 


- Này ái hậu, vậy thì trầm sẽ đi ngay. 

Thế là vua liền ngự đến tỉnh xá, đảnh lễ bậc Đạo Sư và ngôi xuống. 

- Có việc gì khiến Đại vương đến đây từ sáng tỉnh mơ thế này? Bậc Đạo Sư hỏi bằng 
giọng êm dịu. 


- Bạch Thế Tôn, nhà vua đáp. Lúc gần tảng sáng, trẫm đã mơ mười sáu giác mộng k} 
bí khiến trầm kinh hoàng và kể lại cho các vị Bà-la-môn nghe. Các vị ấy bảo giác 
mộng kia báo trước điềm dữ, vậy đề tránh tai họa xảy ra, chư vị ấy phải dâng lễ tế 
đàn ở bất kỳ ngã tư đường nào. Và chư vị ấy bận rộn chuẩn bị tế lễ, trong khi nhiễu 
sinh vật lo sợ cải chết đang kê trước mắt. Song bạch Thế Tôn, xin hãy cho biết những 
gì sẽ xảy ra từ những giác mộng kia, Thế Tôn là bậc tôi thượng của chư Thiên và loài 
người, bậc toàn trí về mọi việc hiện tại, quả khứ và vị lai. 


- Thật vậy, này Đại dương, không có ai ngoài Ta có thê nói đúng ý nghĩa các giấc 
mộng của Đại vương và những gì sẽ xảy ra sau đó. Ta sẽ nói. Vậy trước tiên ngài hãy 
kể cho Ta nghe những giác mộng xuất hiện ra sao. 


- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 
Vua đáp và lập tức đưa ra bản liệt kê này, theo thứ tự các giấc mộng xuất hiện: 
Trước bò đực, cây con, 
Sau bò cái, Đê non, 
Ngựa, bát vàng, sơn cấu, 
Bình nước, hỗ sen trong, 
Cơm sống, chiên-đàn qui, 
Bằu bí lặn xuống dòng. 
Đá to thì trôi nồi, 
Nhái bén, ễnh ương cùng 
Xé tan bây rắn hồ, 
Qua lại có tùy tùng 
Chính bây hoàng nga đẹp, 
Chó sói sợ dê rừng! 
Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giác mơ này nghĩa là thế nào? 
1. - Hình như có bón con bò đực, sắc đen tuyển từ bồn hướng chạy vào sân châu với 
vẻ muôn đánh nhau, dân chúng đô xô đên xem đáu bò, họp thành một đám đông, 


nhưng bây bò chỉ giương oai múa võ, gẫm thét âm ï rỗi cuối cùng bỏ đi chứ không 
đánh nhau. Đó là giấc mơ đâu của trâm. Nó báo trước điêu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Này Đại vương, giác mơ ấy không có hậu quả gì ngay trong thời Đại vương hay 
trong thời của Ta đâu. Mà sau này, vào thời kỳ vua chúa xan tham, bát công, khi dân 


377 


chúng không theo Chánh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm, và điều ác đồng 
thời tăng Irưởng. Trong những ngày thể giới điêu tàn ấy, sẽ Z không có mưa từ trời rơi 
xuống, gió không thổi, mùa màng cây có khô héo, nạn đói nôi lên trên địa câu. Rồi 
mây sẽ kéo đến từ góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, trước tiên là 
mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi nắng, vị sợ ưót hết. 
Sau đó đám đàn ông đem xẻng, thúng... đi đắp đê. Bầu trời như thể có dấu hiệu mưa 
tới, sâm nỗ âm âm, chớp lóe sáng lòa xé mây, nhưng rôi cũng như bẩy bò trong giác 
mơ nọ không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và mưa chẳng đến. Những việc 
nọ mà các Bà-la-môn bảo ngài làm chỉ cốt đề sinh lợi cho họ thôi. 


Khi bậc Đạo Sư đã nói xong giác mộng này, Ngài bảo: 
- Đại vương hãy kế cho ta nghe giấc mộng thứ hai. 


2. - Bạch Thế Tôn, vua đáp, giác mộng thứ hai của trẫm như vây: Hình như có những 
bụi cây con từ dưới đất trôi lên, khi chúng chỉ mới cao chừng vài tác thì chúng đã 
đơm hoa kết trái. Đó là giấc mơ thứ hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây chăng? 


- Này Đại vương, giác mộng này sẽ thành hiện thực vào thời thế giới này suy đổi và 
con người yêu mệnh. Trong thời vị lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, có những bọn con 
gái rất non trẻ đi đến sống chung với bọn đàn ông và rồi cũng theo lề lỗi đàn bà, 
chúng sẽ thụ thai và sinh con cải. Hoa quả kia tượng trưng cho con cải của chúng. 
Nhưng Đại vương chẳng có gì phải lo sợ cả. Đại vương hãy nói cho Ta nghe giấc mơ 
thứ ba đi. 


3. - Bạch Thế Tôn, hình như trầm mơ thấy bây bò cái bú sữa con mà chúng vừa sinh 
ra trong một ngày thôi. Đó là giác mơ thứ ba. Vậy điêu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mơ này, thưa Đại vương, chỉ thành hiện thực trong thời vị lai, khi các người 
già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ấy, con người đời không tỏ lòng kính 
trọng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính con cháu sẽ cai quản tài sản gia 
đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc, còn nếu không thích thì họ 
sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. Lúc ấy đám người già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào 
bọn con cháu, tùy theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như bò cái bú sữa bò 
con vừa mới sinh một ngày! Nhưng Đại vương chẳng cần phải lo sợ gì cả. Hãy kể cho 
Ta nghe giấc mơ thứ tư đi. 


4.- Bạch Thế Tôn, hình như trầm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lưỡng mạnh 
bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt 
lên đầu chúng, nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy được trên 
đường sá. Đó là giấc mộng thứ tư của trẫm, và việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này, thưa Đại vương, cũng chẳng thành hiện thực mãi cho đến ngày vị 
lai, thời có các vua chúa bất mình. Trong thời vị lai ấy, các vua chúa xan tham bất 
chánh không có lòng tôn kinh các bậc trưởng thượng thông thái, am hiểu luật pháp cỗ 
kim, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua không bố nhiệm vào pháp đình 
những vị phán quan thông mình uyên bác về luật vua phép nước. Chẳng những thế, 
bọn vua chúa ấy quỷ trọng những người quá non trẻ ngu sỉ và chỉ định chúng vào 
những chức chủ tọa tòa án. Đám người này vừa ngu dối việc triều chính, vừa kém cỏi 


378 


không thể vận dụng kiến thức và thực hành, nên không đu sức mang nồi trách nhiệm 
cao cả của chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiêng ngả giêng mối quốc sự vì 
thiếu năng lực tài ba. Do đó những bậc cao niên trưởng thượng thông thái kia, dù đây 
đủ tài năng đương đâu với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế 
nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: "Đây không phải là việc của chúng ta, chúng 
ta là người ngoài cuộc, cứ để cho bọn trẻ nội bộ lo liệu". Từ đó, các vị ấy đứng tách 
rời ra, và cảnh suy tàn sẽ vây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện áy cũng 
giống nhu dây thắng đem buộc vào bẩy bò con chưa đủ sức kéo xe nặng nễ, chứ 
không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lưỡng từ xưa, chính bọn chúng đã thừa khả 
năng đảm đang việc ấy. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kế tiếp 
giấc mơ thứ năm đi. 


3. - Bạch Thê Tôn, hình như trâm mơ thấy một co ngựa có cái môm cả hai bên, thức 
ăn được bỏ vào cả hai bên, nên nó ăn luôn cả hai môm cùng một lúc, đó là giác mơ 
thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, thời kỳ các vua chúa ngu sỉ 
bắt chánh bồ nhiệm bọn người tham lam bắt chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ 
này là một bọn ngu sỉ, khinh chê điều thiện, sẽ nhận tiền của hồi lộ từ cả hai bên trong 
lúc chúng ngôi ghế xét xử, chúng sẽ nhét đây túi tham với cách những lạm cả hai phía 
này, chẳng khác nào con ngựa ăn cỏ cả hai môm cùng một lúc. Tuy thể, Đại vương 
chẳng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ sáu. 


6. - Bạch Thế Tôn, hình nh trầm thấy người ta cầm một cái bát vàng sáng loáng 
đáng giá trăm ngàn đồng tiên, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua tiêu tiện vào 
đấy. Và trầm thấy con vật kia đã làm như vậy. Đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ xảy 
ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa, dù xuất 
thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại không tin dùng các vương tôn công tử qui phải từ xưa, 
mà đem ban chúc tước cho bọn hạ đẳng, khiến đám quí tộc phải sa sút nghèo hèn và 
đám cùng định lên ngôi cao trọng. Sau đó những danh gia vọng tộc bị quần bách bân 
cùng phải có tìm kế mưu sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới 
lên, và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy mối nhân duyên kết hợp bây tiểu thư 
đài các với đảm tục tử hạ lưu có khác gì việc con chó rừng giả tiểu tiện vào cái bát 
vàng kia! Tuy thể Đại vương chăng có gì phải lo ngại cả. Hãy kế tiếp giấc mộng thứ 
bảy đi. 


7. - Bạch Thế Tôn, có một kẻ đan sợi dây thừng, trong khi vừa đan, nó lại vừa thả dây 
này xuống chân, dưới ghế ngôi khi ấy có một con chó cái rừng đói mỗi, nên cứ ăn mãi 
sợi dây thừng kia mà người ấy chẳng hè biết. Đó là giác mơ thứ bảy mà trẫm đã thấy. 
Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vị lai, khi áy đám nữ nhân 
đây tham dục chạy theo bọn đàn ông và rượu nông, ngọc ngà, trang sức vàng bạc, lê 
bước khắp nẻo đường thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng đãng 
hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nông cùng bọn tình nhân, chúng cứ 
phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp thơm thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm đến việc tễ 


379 


gia nội trợ dù cấp bách đến đâu đi nữa, chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, 
cứ nhìn qua khe hở cao tít ở ngoài vách tường quanh nhà; chúng lại đem hết thóc 
giống để dành gieo hạt ngày sau ra giã làm bột, cốt để ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi 
cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra trên đồng 
ruộng, chúng xâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn khô kia, có khác gì con chó rừng 
đói mỗi dưới chân ghế cứ săm hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết dây 
lại. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hãy kế giấc mộng thứ tám của 
Đại vương ẩi. 


8. - Bạch Thế Tôn, hình như trầm thấy tại hoàng môn có một bình lớn đây nước tận 
miệng, ở giữa một số bình trồng không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người gôm cả 
bốn giai cấp (Sát-đé-ly, Bà-la-môn, Vệ-xá, Thủ-đà), liên tục mang nước trong các 
bình đất đến đồ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ 
vẫn cứ đồ mãi nước vào bình đã tràn ấy, mà chẳng có người nào thèm liếc mắt tới 
những bình trồng trơn cả. Đó là giác mơ thứ tám của trẫm. Xin cho biết có việc gì xảy 
ra chăng? 


- Giác mơ này cũng chăng thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy thế giới sẽ suy 
tàn, vương quốc trở thành kiệt quệ, vua chúa sẽ nghèo khó và sinh thói xan tham, 
người giàu nhất trong đám vua chúa cũng không thể có nhiều hơn một trăm ngàn 
đông tiền trong kho. Trong lúc túng quần, bọn vua chúa này bắt toàn dân ra sức làm 
việc cho họ; vì thế, để phụng sự vua, dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi 
gieo hạt lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giả và cất vào công khố; để phụng sự vua, 
dân chúng phải trông mía làm đường, nâu mật; để phụng sự vua, dân chúng phải 
trồng vườn hoa vườn trái, và thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, 
chúng đem chứa đây vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chẳng khác 
gì đồ tràn các bình đã đây và chẳng quan tâm những bình trồng rỗng. Tuy nhiên, Đại 
vương chăng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hãy kề cho Ta nghe giác mộng thứ chín. 


9. - Bạch Thế Tôn, hình như trầm thấy một hỗ sâu có bờ cao bao quanh mọc đẩy năm 
loại hoa sen. Từ bốn phía hồ các loài vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn để 
uống nước. Chính giữa h thì nước sâu lại đục ngẫu như quấy bùn, nhưng nước lại 
trong trẻo lấp lánh ở các bờ hồ, nơi đủ loại súc vật bước xuông uống ăn. Đó là giấc 
mộng thứ chín của trẫm. Chuyện gì sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ấy vua chúa trở thành 
bất công, cai trị theo ý muốn và sở thích riêng của mình, nên không xử án theo công 
lý. Bọn vua chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng việc nhận hồi lộ, họ không tỏ 
lòng thương xót yêu mễn dân chúng mình, mà lại tàn ác vơ vét của cải bằng cách chà 
đạp bọn bê tôi như ép mía và đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng còn dính túi. Vì 
không thể nào trả nôi sựu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị thành làng mạc 
sẽ bỏ trồn, tìm nơi trú ẩn ở các vùng biên địa của xứ sở nên trung tâm của tô quốc trở 
thành chốn hoang vu, trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện ấy 
cũng giống như nước giữ hô vẫn đục, còn ở bờ hồ lại trong trẻo. Tuy vậy, Đại vương 
chẳng có gì phải lo sợ gì việc ấy cả, hãy kế cho Ta nghe giác mộng thứ mười. 


10. - Bạch Thế Tôn, hình nhự trầm thấy cơm sôi rong nỗi mà không được trộn cho 
đêu. Vì không được khuấy đếu, nên nổi gạo giống như được chia ra ba phân rõ rệt 


380 


theo ba giai đoạn nấu cơm: phân thì nhão nhẹt, phân thì sống sượng, phân thì vừa 
chín thật ngon lành! Đó là giác mộng thứ mười của trầm. Việc gì sẽ xảy ra từ điềm ấy 
chăng? 


- Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời vị lai. Thời ấy vua chúa bất 

công, dân chúng dưới quyên cũng trở thành bất chánh, các Bà-la-môn, gia chủ, thị 
dân, nông dân cũng thế; đúng vậy, dân chúng đều thành ra bắt chánh cả, ngay cả 
những Bà-la-môn thông thái. Kế đó là các thân linh hộ trì chúng, những thân linh mà 
chúng thường dân tế lễ, như thân cây cối, thần giữa không gian, cũng trở thành bất 
chánh luôn, ngay cả gió thôi qua quốc độ của các hôn quân này cũng trở thành cuông 
phong hỗn loạn, làm rung chuyển các đền đài trên Thiên giới, khiến chư thân trên đó 
phân nộ, không cho mưa rơi xuống; hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi đều 
khắp quốc độ cùng một lúc, cũng chẳng có những cơn mưa dông lớn tốt lành tưới đều 
trên các vùng đất cày cấy gieo hạt đề giúp dân chúng đang cơn túng quần. Vì thế, 
rong một quốc gia rộng lớn, trong mỗi thôn làng, hỗ, ao, mưa không rơi xuÔng cùng 
một lúc Irong cùng một phạm vi; nếu mưa ở phần trên, thì không mưa ở phân dưới, 
nơi này mùa màng bị hư hại nặng vì úng thủy, nơi kia lại khô căn vì hạn hán, nơi khác 
nữa lại thịnh vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thế là mùa màng 
trong cùng một quốc độ - như cơm trong một ni - sẽ không giống nhau. Tuy thế, Đại 
vương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy kế cho Ta nghe giác mộng thứ 
mười một ẩi. 


1L - Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy bơ tơi được đem đi đổi lấy gỗ chiên- đàn 
(râm hương) quý trị giá cá mội trăm ngàn đông tiên. Đó là giấc mơ thứ mười mội. Có 
điêu gì xảy ra từ đó chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, ngày mà Giáo pháp 
của Ta suy tàn. Vào thời đó, nhiều Tỷ-kheo tham lam vô tàm vô quỷ sẽ xuất hiện, chỉ 
vì miếng cơm manh áo mà chúng thuyết giảng chính Giáo pháp Ta đã truyền bá cốt 
để tận diệt dục tham! Do chúng từ bỏ Giáo hội chỉ vì lợi dưỡng tám thân và đứng vào 
hàng ngũ của bọn tà giáo, nên chúng không thể giảng Chánh pháp đưa đến Niễt-bàn. 
Không, chúng chỉ Suy nghĩ, trong lúc giảng pháp, làm sao dùng đi lời lễ hoa mỹ và 
Siọng nói ngọt ngào để dụ dỗ quân chúng đem cho chúng thực phẩm, y phục đất tiền 
cùng các thứ đại loại như thế và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có những 
kẻ ngôi. ở đại lộ, góc đường, hoàng môn... cúi mình xuống giảng pháp vì tiền, vì các 
đồng. tiền lớn nhỏ. Và trong khi chúng đem bán rẻ Giáo pháp đưa đến Niất- bản vô giá 
để đổi lấy thực phẩm, ÿ phục, vàng bạc thì chúng có khác gì kẻ đem đổi gô  chiên-đàn 
đáng giá trăm ngàn đông để lấy thứ bơ tươi kia? Tuy thế, Đại vương chẳng có gì phải 
lo sợ chuyện ấy cả, hãy kể giác mộng thứ mười hai cho Ta nghe. 


12. - Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chìm xuống nước. Vậy có điều 
ØÌ sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai có vua chúa bắt công, 
thế giới điên đảo. Thời ây vua chúa không quỷ trọng những người dòng dỗi quý tộc 
mà chỉ ưu đãi bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tê quyền cao chức 
trọng trong khi đảm quý tộc phải bị dìm xuống cảnh nghèo khổ. Cũng vậy ở chốn triều 
đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa án chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng - mà xác 


381 


lập vững vàng, như thể chìm tận đáy nước. Ngay trong tứ sự cúng dường: thực phẩm 
y phục, sàng tọa, dược liệu... cũng vậy, chỉ ý kiến của kẻ ác dục, suy đôi được xem là 
có quyền định đoạt chứ không phải ý kiến của các Tỷ-kheo biết thiểu dục trí túc. 
Chuyện như thế khắp nơi chăng khác gì cảnh dây bằu bí rỗng ruột lại chìm. Tuy vậy, 
Đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cá. Hãy kể giấc mộng thứ mười ba cho 
Ta nghe. 


13. - Khi ấy nhà vua nói: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trầm thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà, lại nồi bông 
bệnh như thuyền bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị lai như Ta đã nói trên. Thời 
ấy, vua chúa bất công, tận dụng đám người hạ đăng, chúng sẽ trở thành các chúa tế 
đây quyên lực trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khổ. Người ta không còn tôn 
sùng quý tộc, mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang thôi. Lúc vua lâm triểu, trong phòng 
họp cơ mật, hay ở chốn pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tỉnh thông luật pháp - 
chính các tảnh đá lớn tượng trưng cho hạng người này - lại trôi giạt bông bênh, chứ 
không lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới 
nồi sẽ cười nhạo khinh bí, bảo nhau: “Các tên kia đang nói gì thế?" Cũng vậy, trong 
các hội chúng Tỷ-kheo, giống như đã nói trên đây, người ta không biết kính trọng 
những bậc tôi thắng giữa hàng Sa-môn, nên lời nói của các vị này không lắng đọng 
lại, mà chỉ trôi dật dò đi mắt, chẳng khác nào các tảng đá nối bông bênh trên mặt 
nước. Tuy nhiên, Đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp cho ta 
nghe giác mộng thứ mười bốn cho ta nghe. 


14. - Bạch Thế Tôn, hình như trâm thấy những con nhái bén chăng lớn hơn những 
cánh hoa bé tí teo, lại nhanh nhẹn săn bắt những con rắn không lỗ, cắn xé chúng ra 
từng khúc như các ngó sen và nhai ngấu nghiễn chúng trong chốc lát là xong. Việc gì 
sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thực cho tới thời vị lai, những việc trước Ta đã 
nói, thời thế giới suy tàn. Lúc ấy tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục 
vọng quá nông nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hấu thiếp còn trẻ con, 
trong nhà, từ những kẻ tôi tớ, làm công, trâu bò, heo gà, vàng bạc, cho đến mọi vật 
khác đêu tùy thuộc đám thê thiếp định đoạt. Giả sử người chồng khốn khổ kia hỏi xem 
tiền bạc, áo quân đề ở đâu, liên được đáp rằng nó ở đâu kệ nó, chàng ta phải lo 
chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi về việc gì trong nhà "vợ chàng ta" cả! Rồi 
sau đó bằng mọi cách, bọn thê thiếp kia dùng lời người chồng như bây nô lệ, tôi tớ, 
như vậy chẳng khác gì lũ nhái bén, chăng lớn hơn cái hoa tí xíu, lại nuốt chứng rắn 
hồ mang! Tuy nhiên ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. Hãy nói cho Ta nghe 
giấc mộng thứ mười lăm. 


15. - Bạch Thế Tôn, hình nhự. trầm thấy một con qua đông quê, đây đủ mười ác hạnh, 
lại được một đoàn tùy tùng gôm toàn chim quỷ hộ tông, những con chim này màu lông 
vàng ảnh, thường được đặt tên là Kim nga vương giả. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành tựu cho đến thời vị lai, thời đại các 
quốc vương suy thoái. Đó là thời xuất hiện những vị vua chăng hiệu biết gì về võ 


382 


thuật, voi, ngựa, và lại hèn nhát khi ra trận, vì sợ bị truất phế hay tổng xuất ra khỏi 
Vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ, hẳu tăm, hót tóc, đại loại như thế lên 
năm quyên thay vì đưa nhóm người quỷ tộc lên. Như vậy, đám người này không được 
hưởng ơn vua lộc nước, nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu 
hạ mình chầu hầu bọn trưởng giả mới, giống như chìm quạ được đám Kim nga vương 
giả theo hẳu. Tuy thế, Đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. Hãy kế giấc mơ 
thứ mười sáu cho Ta. 


16. - Xưa nay, chính loài hỗ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình như trầm mơ thấy 
sơn dương săn bắt hỗ báo và xẻ xác ăn rau ráu. Trong lúc vừa thấy bóng bẩy dê từ 
đàn xa bây chó sói hoảng hốt chạy trốn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giác 
mơ của trầm. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, thời 
vua chúa bất mình cai trị. Thời ấy, bọn hạ đẳng được nắm quyễn cao chức Irọng và 
được nhiều ân sủng của vua chúa, trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bắn cùng tối 
tăm. Vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn mới giàu 
sang này đòi tước đoạt quyên tư hữu đất đai, y phục, và mọi tài sản do tổ tiên để lại 
của đám quỷ tộc xưa. Khi đám người này cô bênh vực cho quyên lợi của họ trước tòa 
án, liền bị đám hẳu cận thân tín của vua lấy gây gốc đánh đập, nắm cỗ quẳng ra 
ngoài với lời thô bí, đại khái là: “Liệu thân hỗn đáy, bọn ngụ sỉ kia! Sao? Các ngươi 
muốn tranh giành với chúng ta w? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi 
chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi ra và trừng phại thích đáng cả lũ!". Sau 
đó đám người quý tộc kinh hoảng nhận ra răng tài sản của họ nay đã trở thành tài 
sản của đám người thông trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cẩu bọn mới được 
ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rôi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu 
sợ hãi. Cũng vậy, các ác Tỷ-kheo tha hỗ khủng: bó, tiêu diệt các Tỷ-kheo hiển thiện, 
xứng đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai bảo vệ mình nữa, đành phải 
trồn vào rừng sâu. Như vậy sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện Tỷ-kheo cũng giống 
nh bẩy chó sói bị bẩy dê hăm dọa. 


Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Vì giấc mộng này cũng chỉ liên 
hệ đến thời tương lai mà thôi. Như vậy, không phải vì chân ỹ hay lòng yêu mễn Đại 
vương khiến cho các Bà-la-môn tiên đoán như cách họ đã nói với Đại vương đâu. Đó 
chỉ là lòng tham muốn lợi dưỡng, cái trì thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho 
họ thốt ra những lời nói đem môi lợi phân mình mà thôi. 


Như vậy bậc Đạo Sư đã thuyết giảng ý nghĩa của mười sáu giấc mộng lớn trên xong, 
và Ngài nói thêm: 


- Này Đại vương, ngài không phải là người đâu tiên nằm mộng như thế; mà ngày xưa, 
các vua chúa cũng từng mơ thấy những giác mộng này, và cũng như giờ đây, các Bà- 
la-môn tìm thấy những cớ đó đề dâng lễ tế đàn; vÌ việc này, theo lời thỉnh cẩu của 
người hiển thiện và có trí, Bô-tát đã được tham vấn, và các giác mộng đã được các 
bậc hiển trí ngày xưa giải thích giống hệt như cách chúng được giải thích giờ đây. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 


* 


383 


Một thuở nọ khi vua Ba-la-nai, Bồ-tát thọ sanh làm một Bả-la-môn ở một quốc độ 
phương Bắc. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài từ giã thế tục, sống đời ân sĩ. Ngài 
đạt được các Thắng trí và các Thiên chứng, an trú tại vùng Tuyết Sơn với thiền lạc 
thanh tịnh. 


Ngày ấy, cũng như trên, vua Brahmadatta mơ những giấc mơ này tại thành Ba-la-nai, 
và tham vân ý kiến các Bà-la-môn liên hệ vân đề và các Bà-la-môn cũng như hiện 
nay, khởi sự việc tế đàn. Trong đám â ấy một thanh niên Bà-la-môn có trí, thông thái, là 
đệ tử của vị Tế sư của hoàng tộc, thưa với thầy mình: 


- Bạch sư phụ, sư phụ đã dạy con ba tập Thánh điền Vệ-đà. Vậy không có kinh nào 
bảo rắng việc giêt một sinh vật không đem lại đời sông cho một sinh vật khác sao? 


- Này đồ đệ, việc nảy sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. Hình như con 
chỉ mong đừng hao tôn công khô của đức vua thôi ư? 


- Bạch sư phụ, vậy xin sư phụ cứ làm theo ý mình. Thanh niên Bà-la-môn nói. Còn 
phân con, con còn ở lại đây với sư phụ đê làm gì kia chứ? 


Nói vậy xong thầy từ giã thầy mình và đi đến ngự viên của Hoàng gia. 


Cùng ngày đó, Bồ-tát biết hết việc này, ngài nghĩ thầm: "Giả sử hôm nay ta viếng cõi 
trần, ta sẽ giải thoát cho nhiều sinh vật khỏi cảnh giam cầm ấy ngay". Thế rồi ngài du 
hành qua không gian, giáng hạ tại ngự viên kia, ngài an tọa và chiếu sáng như một bức 
tượng bằng vàng trên thạch bàn dành cho đại lễ. Thanh niên Bà-la-môn đến gần, đảnh 
lễ ngài và ngôi xuống một bên với vẻ thân hữu. Cuộc đàm đạo êm thấm diễn ra, và 
Bồ-tát hỏi thanh niên Bà-la-môn có nghĩ là vua này cai trị đúng pháp chăng. 


Thanh niên đáp: 


- Thưa Tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các Bà-]a-môn đã làm cho 
ngài thiên về ác hạnh. Khi được vua hỏi ý kiến về mười sáu giác mộng lớn mà ngài 
vừa thấy, các Bả- la-môn liền chụp ngay cơ hội đó để đòi tế đàn và bảo hành động tức 
thì. Vậy thưa Tôn giả, nếu Tôn giả vui lòng đến giải thích cho vua hiểu rõ ý nghĩa thật 
sự của các giấc mộng ấy và thế là giải cứu được vô số sinh linh khỏi nỗi kinh hoàng vì 
chết chóc, chăng phải là một việc thiện lành đó chăng? 


- Nhưng này nam tử, ta không biết vua, mà vua cũng chẳng biết ta. Tuy vậy, nếu vua 
muôn đên đây hỏi ta, ta sẽ nói cho vua nghe. 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


- Thưa Tôn giả, con sẽ đi rước đức vua đến đây. Chỉ xin Tôn giả vui lòng ngồi đợi đây 
một lát cho đên khi con trở lại. 


Sau khi được Bồ-tát nhận lời, chàng đến bệ kiến vua và tâu: 


- Trong ngự viên vừa có một ấn sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ, vị này bảo có 
thê giải thích Các giÁc. mộng của Đại vương, kính mong Đại vương kê lại các giắc 
mộng này cho vị ân sĩ ấy được chăng? 


384 


Khi vua nghe việc này, liền lập tức cùng đoàn tùy tùng đến ngự viên. Vừa đảnh lễ vị 
ân sĩ, vua ngôi xuống bên ngài và hỏi có thật là ngài hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra từ những 
giác mộng ây chăng. Bồ-tát đáp: 


- Dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết hãy kể cho ta nghe những giấc mộng của Đại 
VƯƠng. 
- Bạch tôn giả, trẫm xin sẵn sàng, vua đáp và bắt đầu kê như sau: 

Trước bò đực, cây con, 

Sau bò cái, bê con, 

Ngựa, bát vàng, sơn cầu, 

Bình nước, hồ sen trong, 

Cơm sống, chiên đàn quý, 

Bầu bí lặn xuống dòng, 

Đá to thì trôi nôi, 

Nhái bén, ễnh ương cùng 

Xé tan bây rắn hồ, 

Quạ có đám tùy tùng 

Là bầy hoàng nga đẹp; 

Chó sói sợ dê rừng! 
Và kế đó vua kê các giấc mộng giống như vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã kê trên. 
Bậc Đại Sĩ bảo: 
- Thôi đủ rồi, Đại vương không có gì phải sợ hãi về việc này cả. 


Sau khi trần a an nhà Vua Xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bị giam giữ, Bồ- 


những lời này: 


- Thưa Đại vương, từ nay về sau Đại vương đừng cộng tác với các Bà-la-môn trong 
việc giệt súc vật đê tê đản. 


Sau khi thuyết giảng xong, Bồ-tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú ngụ của 
ngài. Còn nhà vua, châp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sông đời bô thí, cùng làm 
nhiêu thiện sự công đức khác và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


* 


Khi chấm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Đại vương không có gì phải sợ các giác mộng ấy cả. Vậy hãy hủy bỏ việc tế đàn đi. 


385 


Sau khi bảo vua hủy bỏ việc tế đàn và giải cứu vô số sinh linh, Ngài kết hợp hai câu 
chuyện và nhận điện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Ànanda là vua, Xá-lợi-phất là thanh niên Bà-la-môn và Ta là vị ẩn sĩ ấy. 


-ooOoo- 


78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA 
(Tiên thân IIìsa). 


Cả hai què và cÒM..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một vị triệu phu keo kiệt. 
Không xa Vương Xá bao nhiêu, có một thị trấn tên là Sakkhara. Tại đó, một vị triệu 
phú có tài sản đến tám trăm triệu đông tiền, tên là Maccharikosiyo. Ông hà tiện đến 
nỗi một giọt dẫu lấy từ ngọn cỏ kusa cũng không cho ai, và cũng không tự mình dùng. 
Như vậy, tài sản của ông không đem lại lợi ích nào cho vợ con, cha mẹ, Sa-môn, Bà- 
la-môn.... Gia sản ấy năm yên như vậy, không ai thọ hưởng, như hỗ nước có quỷ La- 
sát Ehiớh Cứ. 


Một hôm thức dậy vào sáng sớm, bậc Đạo Sư khởi lòng đại bị, nhìn toàn thể thế giới, 
xem ai có khả năng giác ngộ. Ngài thấy sống cách xa Ngài khoảng bốn trăm dặm, có 
hai vợ chỗng ấy đủ khả năng chứng quả Dự lưu. Đó là hai vợ chồng nhà triệu phú keo 
kiệt nói trên. 

Ngày hôm trước, đi đến hoàng cung đề châu vua, sau khi trở về, người triệu phú thấy 
một người nÔng dân đói bụng, đang ăn một loại bánh chiên nhôi với bột chua. Ngay 
lúc áy, người triệu phú khởi lên thèm khái, vừa đi về nhà vừa nghỉ: "Nếu ta nói ta 
muốn ăn bánh chiên nhôi bột chua thì sẽ có nhiều người muốn ăn với ta. Như vậy sẽ 
tốn cho ta nhiều gạo, bơ chín, đường.... Vì vậy, ta sẽ không nói với ai gì hết". Về nhà 
ông đi qua đi lại, dăn ép thèm muốn, đến nỗi sắc da trở thành vàng, mạch máu nổi lên 
trên thân. Cuối cùng, không dăn ép được thèm muốn, ông đi vào phòng, nằm co ro 
trên giưòng. 


Như vậy, vì sợ hao hụt tài sản, ông không nói với ai cả. Vợ ông đến, xoa lưng ông và 
hỏi: 


- Này ông, cải gì làm ông không được thoải mái như vậy? 
- Ta không có việc gì cả. 

- Hay nhà vua nổi giận với ông? 

- Vua không nổi giận với ta. 


- Hay con trai, con gái, hoặc người nô tỳ làm công có gì khiến ông phật ý chăng? 


386 


- Không có gì như vậy cả. 

- Hay ông có thèm khát vật gì? 

Nghe nói vậy, sợ hao hụt tài sản, ông nằm im lặng. Người vợ nói: 
- Này ông, hãy nói ẩi! Ông thèm khát vật gì? 

Ông nuốt nước miếng trả lồi. 

- Ta có một thèm muốn. 

- Thưa ông, ông thèm muốn gì? 

- Ta muốn ăn bánh chiên trong chảo. 


- Ý muốn ấy có gì đâu mà ông không nói! Ông đâu có nghèo? Nay tôi sẽ làm bánh 
ngọt chiên trong chảo đủ dọn cho toàn thê dân chúng ở thị trần Sakkhara. 


- Sao lại cho chúng? Chúng cân phải làm để có ăn. 

- Vậy tôi sẽ làm đủ dọn cho những người ở cùng một đường. 

- Đâu có được. 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ dọn cho tất cả những người ở trong nhà này. 
- Sao bà lại hoang phí như vậy? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ để dọn cho con trai, con gái của ông ăn. 

- Sao lại đề cập đến chúng làm gì? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt đủ để dọn cho ông và tôi ăn. 

- Sao bà lại có ở trong đó? 

- Vậy tôi làm bánh ngọt vừa ẩủ cho một mình ông ăn. 


- Nói khẽ chứ, tại chỗ này, có nhiều người chờ đợi bà nấu ăn. Hãy đề dành các hột 
gạo nguyên, chỉ lấy gạo tám, cái lò và cái chảo, với một ít sữa, bơ chín, mật, đường 
cục, đem lên sàn nhà lớn tẳằng lẫu thứ báy và chiên ở đáy. Tại đấy, ta sẽ ngỗi ăn một 
mình không bị ai quấy rây. 


- Được lăm! 


Người vợ vâng lời, đem theo những đô cần dùng, leo lên trên lầu, bảo các nô tỳ đi chỗ 
khác, cho mời vị triệu phú lên. Người triệu phú, từ dưới leo lên, gài chốt tất cả các 
cửa, sau cùng đến sàn lớn lầu thứ báy. Tại đấy, ông đóng cửa lại và ngôi xuống. 
Người vợ đốt lửa nhen lò, đặt chảo lên và bắt đâu chiên bánh. 


Lúc ấy, bậc Đạo Sư, vào buổi sảng, bảo Trưởng lão Đại Mục-kiền-liên: 


387 


Này Mục-kiên-liên, có người triệu phú hà tiện ở tại thị trần Sakkara, không xa Vương 
Xá bao nhiêu, ông ta muôn ăn bánh chiên trong chảo, nhưng sợ các người khác thấy, 
nên cho làm bánh trên tâng lâu bảy. Ông hãy đến đó, nhiếp phục triệu phú á ấy, khiến 
ông ta từ bỏ tất cả, rỗi dùng thân lực của ông đem cả hai vợ chông và tất cá bánh, 
sữa, bơ chín, mật, và đường cục về Kỳ Viên. Hôm nay, Ta cùng năm trăm Tỷ-kheo sẽ 
ngôi tại Kỳ Viên, và Ta làm cho Tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. 


Trưởng lão vâng theo lời bậc Đạo Sư, lập tức với thân thông lực đi đến thị trấn ấy. 
Trưởng lão đứng giữa lu không, trước cửa sô căn lầu triệu phú, khéo vận y trong và 
đắp y ngoài sáng rực như một bức tượng bằng châu báu. Vừa chợt thấy vị Trưởng 
lão, tìm vị đại triệu phú xúc động mạnh vì sợ hãi. Ông SUy tím "Ta đã sợ như vậy 
nên đến chỗ này, thế mà vị này cũng đến đứng trước cửa số" 


Không thể hiểu được những gì ông cẩn phải hiểu, ông tức giận nói lắp bắp những lời 
nhưự muối và đường bỏ vào trong lửa: 


- Này Sa-môn, đứng giữa hư không như vậy, ông đâu có được gì? Dâu ông kinh hành 
cho đên khi vạch được một con đường giữa hư không, ông cũng không được gì. 


Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. VỊ triệu phú nói: 


- Đi kinh hành như vậy, ông đâu có được gì? Dẫu ngôi kiết-già giữa hư không, ông 
cũng sẽ không được gì. 


Trưởng lão liền ngôi kiết-già giữa hư không. Triệu phú nói: 


- Ngôi vậy, ông đâu có được gì? Dâu ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông cũng không 
được gì. 


Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. Vị triệu phú nói: 
- Dâu ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. 


Trưởng lão phun ra cho đến khi cả lâu đài tràn đây khói. Mắt vị triệu phú bắt đầu 
cay, đau như bị kim châm. Vì sợ nhà có thê bị cháy, ông không dám nói: 

- Dầu có đốt lửa, ông cũng sẽ không được gì. 

Ông suy nghĩ: "Sa-môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không i. Ta phải bảo 
cho nó một cái bảnh mà thôi ". 

Vì thế ông liền nói với vợ: 

- Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho Sa-môn ấy, rồi tống nó đi. 

Người vợ lấy một ít bột, bỏ vào miệng chảo. Bột ấy phông to lên trở thành cái bánh 
thật lớn, đây cả miệng chảo. Vị triệu phú thấy vậy, nghĩ răng vì vợ mình lấy nhiều bột 
nên nó thành như vậy. Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu cái muỗng và quăng vào 
trong chảo. Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh to lớn hơn bánh trước. Như vậy ông 


càng chiên bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy nhiêu. VỊ triệu phú nản chí nói với 
vợ: 


388 


- Này bà, hãy cho người này một cái bánh. 


Khi bà lấy một cái bánh từ giỏ, tất cá bánh đêu dinh chùm với nhau. Người vợ nói với 
chồng: 


- Này ông, tất cá bánh dính liền với nhau, và tôi không thể tách rời chúng ra được. 
- Để tôi tách rời bánh cho. 


Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được! Cả hai người cắm cá đồng bánh, 
kéo bánh ra, nhưng không thê tách rời bánh được. Trong khi cô găng kéo bánh, mô 
hội từ thân đô ra và lòng thèm khát của ông chám đứt. Ông liền nói với vợ: 


- Này bà, ta nay không còn cân bánh nữa! Hãy cho Tỷ-kheo này tất cả bánh trong giỏ! 


Người vợ lấy cái giỏ đi đến Trưởng lão. Rồi vị ấy thuyết pháp cho cả hai người, và 
nói lên công đức tối cao của Ba ngôi báu. Rồi dạy rằng bố thí sẽ có kết quả, vị ấy nêu 
rõ kết quả của bô thí và các thiện sự khác sáng ngời như mặt trăng trên bẫu trời. 
Nghe Trưởng lão, vị triệu phú khởi tâm tịnh tín, và nói: 


- Thưa Tôn giá, hãy đến đây. Hãy ngôi trên giường này và ăn bánh. 
Trưởng lão nói: 


- Này Đại triệu phú, bậc Chánh Đăng Giác muốn ăn bánh, Ngài đang ngôi tại tỉnh xá 
với năm trăm T}-kheo. Nêu hai vị hoan hỷ, ông bà hãy đem bánh, sửa... và chúng ta 
cùng i đên cúng đường bậc Đạo Sư. 


- Thưa Tôn giả, bậc Đạo Sư nay ở tại đâu? 
- Này Đại Triệu phú, từ đây đến tinh xá Kỳ Viên khoảng bốn trăm dặm. 
- Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy mà không mất nhiều thì giờ? 


- Này Đại triệu phú, nếu ông hoan hỷ, ta sẽ đưa ô ông bà đến đó với thân thông lực của 
ta! Đầu thang lâu đài của ông sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lầu sẽ đến tại cửa tỉnh 
xá Kỳ Viên. Với cách này, ta sẽ đưa ông bà đến tỉnh xá Kỳ Viên bằng thời gian đi từ 
đâu thang xuống chân thang lâu. 


Vị triệu phú bằng lòng chấp thuận. Vị trưởng lão giữ đâu thang lâu ở tại chỗ đó và 
bảo: 
- Chân thang lầu hãy đến tại cổng chính Kỳ Viên. 


Sự kiện xảy ra đúng như vậy! Rồi trưởng lão đưa vị triệu phú và bà vợ bước từ đẫu 
thang lâu đến chân thang lâu rất nhanh vào Kỳ Viên. 


Cả hai vợ chông đi đến yết kiến bậc Đạo Sư và báo giờ cúng dường. Bậc Đạo Sư đi 
vào phòng ăn, ngôi trên Phật tọa đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Đại triệu phú 
đồ nước cúng dường trên tay đức Phật và Tăng chúng, trong khi bà vợ đặt bánh trong 
bình bát của Như Lai. Bậc Đạo Sư lấy bánh vừa đủ ăn, và năm trăm Tỷ-kheo cũng lấy 
tương tợ như vậy. 


389 


Rôi vị triệu phú đi quanh cúng dường sữa, bơ chín, mật, đường cục. Bậc Đạo Sư cùng 
với năm trăm Tỷ-kheo dùng xong, cuối cùng đại triệu phú cùng với vợ ăn cho đến thỏa 
thích, tuy vậy, bánh cũng không hết. Cho đến khi tất cá Tỷ-kheo và các người ăn mót 
đồ thừa khắp Kỳ Viên đã có đủ phân của mình, bánh cũng không thấy hết. Họ báo lên 
Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, bánh vẫn không hết. 

- Vậy hãy quăng bỏ bánh tại một bên công lớn của Kỳ Viên. 

Họ đem quăng bánh xuống một cái hang không xa cổng lớn. Nay, chỗ ấy được biết 
với tên là "Hang chứa Bánh chiên trong chảo”. 

VỊ đại triệu phú và vợ ẩi đến Thế Tôn rồi đứng một bên. Ngài nói lên lời tùy hỷ; cuối 
lời tùy hỷ, cả hai vợ chồng đêu chứng được quả Dự lưu. Rồi họ đánh lê bậc Đạo Sư, 


leo lên thang lẫu ở cổng lớn, và đi về lâu đài của mình. Từ đấy về sau, vị đại triệu phú 
cúng dường cho Giáo pháp đức Phật đến tám trăm triệu đồng tiên. 


Ngày sau, bậc Chánh Đăng Giác đi khất thực ở Xá-vệ, đi đến Kỳ Viên, nói lời khuyến 
giáo của bậc Thiện Thệ cho các Tỷ-kheo xong, Ngài ẩi vào Hương phòng tĩnh tọa. 
Vào buối chiều, các Tỷ-kheo tụ họp tại Pháp đường, rồi nói lên lời tán thán công đức 
của Trưởng lão đại Mục-kiền-liên: 


- Này các Hiền giả, hãy xem uy lực của Trưởng lão Đại Mục-kiền-liên! Trưởng lão 
nhiếp phục vị triệu phú hà tiện trong giây lát, khiến ông ta từ bỏ tất cả, đem theo các 
thứ bánh, đưa ông bà đến Kỳ Viên, trước mặt bậc Đạo Sư và an trú, họ vào quả Dự 
lưu. Ôi, Trưởng lão thật có đại uy lực! 


Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, một T)-kheo muốn nhiếp phục mội gia đình, không nên làm hại và 
áp bức gia đình ấy. Ciông như con ong, chỉ đên lây nhụy hoa, không làm hại hoa. 
Cũng vậy, vị Tỷ-kheo đi đến gia đình ấy để nói lên các công đực tôi thăng của đức 
Phật. 
Rồi bậc Đạo Sư tán thán Tì rưởng lão: 

Như ong đến với hoa, 

Không hại sắc và hương, 

Che chở hoa, lấy nhụy, 

Cũng vậy, vị Sa-môn, 

Bậc chánh ấi vào làng 


Không được áp bức ai. (Pháp cú 49) 


390 


Sau khi nói lên câu kệ trong kinh Pháp cú, bậc Đạo Sư nêu công đức vị Trưởng lão: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vị triệu phú hà tiện được Mục-kiằn-liên nhiếp 
phục. Thuở trước, Trưởng lão đã nhiêp phục vị triệu phú và dạy ông ta biết sự liên hệ 
giữa hành động và kết quả. 


Nói xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, tại thành này, người triệu phú tên là 
Ilisa, giàu có đến tám trăm triệu đồng tiền, và có đủ mọi tật xấu của con người. Ông 
què, còm lưng và lé mắt. Ông là người không có lòng tin, hà tiện không bao giờ cho 
ai, không tự mình hưởng thọ; nhà ông giống như cái hồ bị quỷ La-sát chiếm cứ. Tuy 
vậy, trải qua bảy đời trước, các tô tiên của ông là những người bố thí, những thí chủ 
rất hào phóng. Khi được địa vị triệu phú, ông phá hoại truyền thông của gia đình, đốt 
cháy nhà bồ thí, đánh đuôi các kẻ ăn xin, và tích lũy tài sản. 


Một hôm đi chầu vua. khi trở về nhà mình, vị triệu phú. thấy một người nông dân đi 
đường mệt mỏi, cầm một bình rượu, ngồi trên ghé, rót đầy cốc rượu chua, nhắm rượu 
với một miếng cá khô hôi thối. Thấy vậy, ông khởi lên lòng ham muốn uống rượu 
nhưng lại nghĩ. "Nếu ta uống rượu, nhiều người sẽ muốn uống với ta. Như vậy, tài sản 
ta sẽ hao mòn”. Vì thế ông chế ngự cơn thèm khát, đi qua đi lại; nhưng trong khi đi, 
không thê trấn áp thèm khát, ông trở thành vàng da như bông lúa và các mạch máu nôi 
lên trên tắm thân ốm yếu của ông. Cuối cùng, ông vào phòng, năm co ro trên giường. 
Vợ ông đến, xoa lưng ông và hỏi: 


- Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái vậy? (Chỉ tiết đều giống như chuyện 
đã nói ở trên). 


- Vậy tôi nâu rượu vừa đủ cho một mình ông uống. 
Khi nghe nói vậy, người triệu phú nói: 


- Tại nhà này, nhiều người đang chờ đợi nấu rượu. Còn đem rượu từ quán về và ngồi 
uông tại đây thì không thê được. 


Người triệu phú cho một đồng, bảo một người nô lệ đem một ghèẻ rượu từ quán về và 
bảo anh ta mang ghè rượu ấy đi theo ra khỏi thành phó, đến bờ sông, đi vào một lhm 
cây gần con đường lớn, cho đặt ghè rượu xuống, rồi bảo người nô lệ đi ra ngồi ở đàng 
xa. Ông rót rượu ra chén rồi bắt đầu uống. 


Người cha đời trước của ông do làm các công đức như bố thí... đã được sanh làm 
Thiên chủ Đề Thích. Ngay trong lúc ấy, ông cha muốn biết sự bố thí của mình có 
được tiếp tục hay không, và được biết, đứa con trai không tiếp tục sự nghiệp của mình 
đã chấm dứt truyền thông gia đình, đã đốt trường bố thí, đánh đuổi các người ăn xin, 
tánh tình hà tiện, nay sợ phải có người khác uống rượu đã lén đi vào lùm cây để uống 
một mình. Thấy vậy, Đề Thích quyết định: "Ta sẽ làm cho nó xúc động, ta sẽ giáo hóa 
nó, giúp nó biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả, làm cho nó biết bồ thí, khiến nó 
trở thành nhân từ xứng đáng được sanh ở cõi đời". 


391 


Thế rồi Thiên chủ xuống cõi nhân thế, hóa hiện thành triệu phú IIlisa, cũng quẻ chân, 
cũng còm lưng, cũng lé mắt không khác gì Illisa. Với hình thù như vậy, vị ây đi vào 
thành Vương Xá, đứng trước cửa hoàng cung, tự tin báo cho vua biết mình tới. Khi 
được mời vào, vị ấy vào đảnh lễ vua và đứng hầu bên cạnh. Vua hỏi: 


- Việc gì đưa Đại triệu phú lại đây quá sớm như vậy? 


- Thưa Thiên tử, tôi đến đây đề thưa rằng trong nhà tôi có tài sản đến tám trăm triệu 
đồng tiên. Xin Thiên tử hãy truyền mang về đô đây ngân khô của mình. 


- Thôi vừa rồi, đại triệu phú! Trong cung của ta có nhiều tài sản hơn tài sản của ông! 
- Thưa Thiên tử, nếu ngài không làm, tôi sẽ lấy tài sản ấy bó thí theo sở thích của tôi. 
- Hãy bồ thí, này Triệu phú. 

- Thưa vâng, Thiên tử. 


Sau khi đảnh lễ vua, đi ra, Đề Thích (tức ông cha) hóa dạng đi về nhà triệu phú IIlisa. 
Tât cả người hâu cận tùy tùng đên vây quanh. Không một ai có thê biệt được đây 
không phải! là IIlisa. Đê Thích vào nhà đứng ở ngưỡng cửa, cho gọi người gác cửa và 
nÓI: 


- Nếu có một ai giống như ta đến đây tự xưng là chủ nhà này, hãy lấy gậy đuôi nó đi. 
Nói xong, Đề Thích bước lên lầu, ngôi trên bảo tọa hết sức lộng lẫy, và cho ØỌI Vợ 
triệu phú vào. Với một nụ cười, ông nói: 

- Này bà, chúng ta sẽ bồ thí. 

Nghe nói như vậy, vợ triệu phú, con trai, con gái, các người nô tỳ làm công đều suy 
nghĩ: "Đã lâu lắm rồi, tâm chủ ta không nghĩ đến bố thí. Nay chắc là sau khi uống 
rượu, choáng váng say ông mới sanh ra ý muốn bồ thí". 

Vì vậy bả vợ triệu phú nói: 

- Thưa ông, hãy bồ thí theo sở thích. 

- Vậy hãy cho gọi người đánh trồng đến, bảo nó đi đánh trồng khắp cả thành phố và 


rao lên: Những ai cần vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà v.v... hãy đi đến nhà triệu phú 
Ilisa. 


Bà vợ làm theo như lời dặn. Một đám đông người đem theo giỏ và bao... tụ tập tại cửa 
nhà triệu phú. Đê Thích cho mở toang các phòng đựng châu báu và nói: 


- Ta sẽ cho các ngươi. Hãy đến đây lấy như ý các ngươi muốn tồi ra đi. 


Quần chúng đem tài sản ra, chất thành đồng giữa sàn nhà, đựng đầy các giỏ các chậu 
mà họ mang đến và đem chúng đi. Một người nông dân khác cột những con bò của 
Ilisa vào cổ xe của vị triệu phú, chất đầy xe với bảy món báu, ra khỏi thành. Trong 
khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gần lùm cây, và tán thán triệu phú IIlisa 
như sau: 


392 


- Mong rằng chủ của tôi, triệu phú Ilisa sống đến một trăm tuổi! Nhờ IIlisa nay ta 
không cân làm việc, có thê sông cho đên trọn đời! Xe này của lllisa, con bò này của 
IIlisa! Bảy món báu không phải mẹ ta cho. Chính do Ilisa, chủ của ta cho! 


Anh ta vừa đi vừa tán thán công đức của vị triệu phú. Người triệu phú (thật) nghe vậy 
hoảng hốt, sợ hãi, nghĩ: "Sao người này nói đi nói lại tên ta trong lời nói của nó? Hay 
vua đã đem tài sản của ta cho quần chúng rồi?". 


Ông liền nhảy ra khỏi lùm cây, nhận ra chiếc xe và con bò của mình, bèn nắm dây mũi 
con bò, dắt đi và nói: 

- Ôi kẻ nô lệ kia, đây là con bò của ta, đây là cỗ xe của ta. Người nông dân xuống xe 
nÓI: 

- Ôi! đồ khốn nạn ác độc, triệu phú Illisa bố thí cho toàn thành phó. Ngươi là ai vậy? 
Người nông dân xông tới đánh Illisa ngã như chớp nhoáng, rồi lấy xe đi. Người triệu 
phú đứng dậy, tức giận run lên, phủi bụi, chạy theo thật mau, nắm lấy chiếc xe. Người 
nông dân lại xuống xe, năm lấy tóc, bẻ quặp ông ta xuống, lấy cùi chỏ đánh ông, nắm 
cô quăng ông vê hướng con đường ông đã đi tới, rôi bỏ đi. Khi tỉnh rượu vì trận đòn 


thô bạo ây, vị triệu phú run lên vì tức giận, đi mau về tới cửa nhà, thấy người ta hì hục 
mang tài sản đi, ông nói: 


- Ôi! sao lạ vậy! Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sản của ta? 


Ông đi đến nắm lấy người này, người kia, và những ai bị ông nắm liền đánh ô ông ngã 
gục dưới chân. Bị đau đớn ê chề, ông đi vào nhà ân tránh. Người gác cửa thấy ông, 
liền kêu: 


- Ôi, đồ gia chủ giả, mi đi vào đâu đó? 


Trước hết, người ấy lấy gậy tre đán ông, rồi năm cô lôi ông ra ngoài cửa. Người triệu 
phú nghĩ: "Nay, ngoài vua ra, không có một ai làm chỗ nương tựa cho ta được". Ông 
đi đên cung vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, có phải ngài chiếm đoạt nhà của tôi chăng? Này Triệu phú, ta không 
chiếm đoạt! Có phải ông đã đến đây và nói: nếu ngài không lấy, thì tôi sẽ đem bồ thí 
tài sản của tôi? Có phải ông đã cho đánh trông khắp cả thành, rao rằng ông sẽ bó thí? 


- Thưa Thiên tử, không phải tôi đến đây gặp ngài vì việc ấy. Ngài không biết tính hà 
tiện của tôi sao? Tôi không cho ai cả, dù chỉ một giọt dâu lây từ đầu ngọn cỏ! Ai đã bô 
thí tài sản tôi, xin hãy cho gọi nó đên và xét hỏi nó, thưa Thiên tử. 


Vua cho gọi Đề Thích đến, sự sai biệt giữa hai người này, cả vua và các đại thần đều 
không thê biệt. VỊ triệu phú hà tiện nói: 


- Thưa Thiên tử, người này đâu phải triệu phú. Tôi mới là triệu phú. 
- Chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật! Ai có thể biết được họ chăng? 


- Thưa Thiên tử, vợ tôi. 


393 


Vua cho gọi bà vợ đến và hỏi: 

- Người nào là chồng bà? 

Bà vợ nói: 

- Người này, và bà đứng lại gần Đề Thích. 


Vua cho gọi các người con trai, con gái, các nô tỳ, các người làm công và hỏi. Tắt cả 
đều đứng gần Đề Thích. Rồi vị triệu phú suy nghĩ: "Trên đầu ta có một nót ruồi được 
tóc che kín, chỉ có người thợ hớt tóc mới biết. Ta sẽ cho gọi nó đến". 


Ông nói: 
- Thưa Thiên tử, người thợ hớt tóc nhận biết tôi. Hãy cho gọi nó đến. 
Thời ấy, Bồ-tát là người thợ hớt tóc của ông. Vua cho gọi Bồ-tát đến và hỏi: 
- Ngươi có biết triệu phú IIlisa không? 
Thưa Thiên tử, nhìn vào đầu tôi sẽ nhận ra! 
- Vậy hãy nhìn lên hai cái đầu. 
Trong giờ phút Ấy, Đề Thích làm cho một nốt ruồi nổi lên trên đầu mình. Bồ-tát nhìn 
lên hai cái đâu, thây hai cái nôt ruôi, liên thưa: 
- Tâu Đại Vương, cả hai cái đầu đều có nốt ruồi. Tôi không thể nhận biết giữa hai 
người này ai thật sự là Illisa. 
Sau đó, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Cả hai quẻ vả còm, 
Cả hai đều lé mắt, 
Cả hai có nốt ruồi, 
Ta không biết hai người, 
Ai là I-li-sa. 


Nghe Bồ-tát nói như vậy, vị triệu phú run lập cập, và vì ưu sâu mất tài sản, ông không 
thê chịu đựng được liền ngã xuống bất tỉnh. Lúc bấy giờ, Đề Thích mới nói: 


- Thưa Đại Vương, ta không phải là IIlisa, ta là Đề Thích. 

Rồi ngài bay lên, đứng trên hư không, với tất cả uy lực siêu phảm. Người ta lau mặt 
cho Ilisa và rưới nước lên người ông. Ilisa hôi tỉnh đứng dậy, đánh lê Thiên chủ và 
đứng một bên. Đê Thích nói: 

- Này Illisa, tài sản này là của ta, không phải của ngươi. Ta là cha ngươi. Ngươi là con 
ta. Trọn đời ta nhờ làm các công đức như bồ thí.v.v... nên được sanh là Đề Thích. 


Ngươi đã cắt đứt truyền thống của ta, không bố thí, không giữ giới, an trú trên xan 
tham, đốt cháy trường bố thí, đánh đuôi những người ăn xin, lo tích lũy tài sản. Ngươi 


394 


không hưởng thọ tài sản ấy. Người khác cũng không được hưởng. Tài sản ngươi đứng 
như cái hồ bị quỷ La-sát chiếm cứ ở đó, không ai có thê uống cho đã khát. Ngươi nên 
làm lại trường bồ thí của ta như cũ, bó thí như vậy là tốt! Nếu ngươi không làm vậy, ta 
sẽ làm biến mắt tất cả tài sản của ngươi, đập nát đầu ngươi với chùy kim cương của 
Inda và chấm dứt mạng sống của ngươi. 


Triệu phú IIIisa hoảng hốt vì sợ bị chết, liền xin hứa: 
- Bắt đầu từ nay con sẽ bồ thí. 


Đề Thích nhận lời hứa, ngồi trên hư không thuyết pháp, an trú ông trong giới hạnh và 
đi về xứ của mình. Còn Illisa sau đó chuyên tâm làm các công đức như bô thí.v.v... và 
được sanh lên thiên giới. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Mục-kiễn-liên mới nhiếp phục vị triệu phú hà 
tiện, mà thuở trước cũng đã nhiềp phục kẻ ấy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tì ïên 
thân: 


- Thời ấy, lllisa là triệu phú hà tiện, Thiên chủ Đề Thích là Mục-kiền-liên, vua là 
Ananda và người hót tóc là Ta vậy. 


-ooOoo- 


79. CHUYỆN TIẺNG TRÓNG ÒN ÀO 
(Tiên thân Kharasara) 


An cướp giêt bò xong..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một vị đại thần. Nghe noùi, một 
đại thân của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuê cho vua ở một làng biên 
địa, đã đồng lõa với các tên cướp: 


- Ta sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho 
ta một nửa. 


Nói vậy xong, vào táng sáng, Vị ấy tụ họp các người làng á ấy lại, dẫn họ ấi vào rừng. 
Rồi các tên CƯỚP đến ngôi làng không được bảo vệ áy, giết trâu bò ăn thịt, cướp bóc 
làng và bỏ ẩi. Đến chiều vị ấy về làng với đám tùy tùng. Không bao lâu, việc làm của 
vị ấy bị bại lộ và được trình bảo với vua. Vua cho gọi vị ây đến, xác nhận tội của vị 
ấy, xử phạt vị ấy đúng theo luật nước, và sau đó cứ một người khác lên thay. Rồi vua 
đi đến Kỳ Viên báo cáo với Thể Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói: 


395 


- Thưa Đại vương, không phải chỉ nay đạo đức vị ấy mới vậy. Trước kia vị ấy đã như 
vậy rồi. 
Nói vậy xong, Thế Tôn kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì Ba-la-nại, vua cử một ông quan làm trưởng một 
làng ở biên địa. (Sự việc xảy ra như câu chuyện trước). Khi ây, Bô-tát là một thương 


nhân đang đi qua lại tại vùng biên địa, và sông trong ngôi làng â Ấy, Khi người thôn 
trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông đảo, vừa đi về vừa đánh trống. Bồ-tát nói: 


- Người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng: và đợi đến 
khi bọn cướp đã chạy trôn trong rừng, nó lại trở vê làng, vừa đi vừa đánh trông. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Ăn cướp giết bò xong, 
Nhà đốt, người bị bắt, 
Nó về với tiếng trồng, 
Tiếng trồng vang khó chịu. 


Như vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này chỉ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, việc làm 
của kẻ ây bị bại lộ. Và nhà vua phạt kẻ ây theo luật nước. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại Vương, không phải chỉ nay đạo đức của kẻ á ấy như vậy. Thuở trước, đạo 
đực của kẻ ây cũng như vậy rồi. 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp loại này, Ngài kết hợp các câu chuyện và nhận diện Tiên 
thân như sau: 


- Thời ấy, vị đại thân là vị đại thân hiện nay, và người hiền trí đọc bài kệ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


396 


80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆẸT BHIMASENA 
(Tiên thân Bhimasena) 


Trước ngươi nói khoác lác..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Đạo Sư đã kế về một T ÿ-kheo nói khoác lác. 
Tương truyền có Tỷ-kheo thường tụ họp một sô Tỷ-kheo lại và nói như sau: 


- Này các Hiền giả, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi. Không có 
một dòng họ nào bằng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong đại gia đình vương tộc 
như vậy. Không có ai sánh bằng chúng tôi theo dòng họ tô tiên. Không làm sao kế cho 
cùng tận vàng, bạc v.v... của chúng tôi. Các nô tỳ và người làm công của chúng tôi chỉ 
ăn cơm gạo thơm và thịt. Chúng mặc áo bằng vải Kàsi. Chúng bôi son phần Kàsi. 
Riêng lôi, vì là người xuất gia, nên phải ăn những món ăn hèn mạt như vậy, phải mặc 
những thứ vải thô xấu như vậy. 


Kẻ ấy thường đại ngôn như vậy, giữa các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, tân học, 
khoác lác lừa dối mọi người về thọ sanh v.v... Nhưng một Tỷ-kheo khác, sau khi điều 
tra gia cảnh của Tỷ-kheo ấy, nói cho các Tỷ-kheo về sự đại ngôn của kẻ ấy. Các Tỷ- 
kheo hội họp trong Chánh pháp đường, nói về việc đại ngôn của Tỷ-kheo ấy như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo này, sau khi xuất gia trong Giáo pháp đưa đến giải 
thoát, đã nói lời khoác lát và lừa dôi. Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây bàn về vấn đề gì? Khi nghe vấn đề nêu 
trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T -kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo ấy nói lời khoác lác, mà thuở trước 
cũng đã nói lời khoác lác và lừa dối rồi. Nói xong bậc Đạo Sư kế lại câu chuyện quá 
khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn phương Bắc, tại một làng của thị trấn. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát 
học ba tập Vệ-đà và mười tắm nghề với một giáo sư trứ danh ở Takkasilà. Sau khi đạt 
được sự thuần thục trong tất cả học thuật, Bồ-tát được gọi là nhà Hiển trí Tiểu xạ thủ 
(Culla-Dhanuggaha-Pandita). 


Rời bỏ Takkasilà, Bồ-tát đi đến nước Andhra đề tìm kinh nghiệm hành nghề trong tất 
cả mọi thời. Trong Tiền thân này, Bồ-tát là một người lùn, nhỏ bé và hơi còm. Bồ-tát 
suy nghĩ: "Nếu ta đi đến một nhà vua nào, vua ấy sẽ nói: Với một thân hình lùn như 
ngươi, chúng ta sẽ làm gì? Vậy ta hãy tìm một người đàn ông đẹp trai, cao và to lớn, 
làm cái gôc, núp sau lưng của nó, để nuôi sống ta". Nghĩ rồi, Bồ-tát đi tìm một người 
như vậy. Đi đến khu thợ dệt, thấy một người thợ dệt to lớn tên là Bhimasen (Lãnh tụ 
đạo quân khủng khiếp). Sau khi thân mật chào đón, Bồ-tát hỏi kẻ ấy: 


- Này bạn, bạn tên gì? 


397 


- Tôi tên là Bhimasena 
- Sao anh đẹp trai, đầy đủ sanh y, lại làm nghề hèn hạ này? 
- Vì không có nghề nào khác có thê kiếm sông. 


- Này bạn, chớ làm nghề này nữa, không có người nào bắn cung giỏi như ta trong 
khắp xứ Diêm-phù-đề. Nếu bạn cùng ta đi đến nhà vua nảo, khi vua ấy lắc đầu nói với 
ta: Một người lùn như vậy, chúng tôi sẽ làm gì được?, thì bạn hãy nói: Tôi biết bắn 
cung! Nhà vua sẽ trả tiền lương cho bạn và luôn luôn dùng bạn trong nghề của bạn. Ta 
sẽ làm việc thế chỗ bạn và ta sẽ sống núp bóng sau lưng của bạn. 


Người thợ dệt chấp thuận. Rồi Bô-tát đưa kẻ ấy đi Ba-la-nại, tự mình xử sự như người 
nhỏ bé hâu cung, đặt kẻ ây đi trước, và khi đên cửa hoàng cung, họ báo tin cho vua 
biệt. Khi được mời đi yêt kiên vua, cả hai đêu vào, đảnh lễ vua và đứng thăng. Vua 
hỏi: 


- Lý do gì các ngươi đến đây? 
Bhimasena trả lời: 


- Tôi là người bắn cung tài giỏi. Toàn cõi Diêm-phù-đề, không có người nảo bắn cung 
như tôi. 


- Để làm việc cho ta, ngươi lấy bao nhiêu? 

- Thưa Thiên tử, nửa tháng tôi sẽ lấy một ngàn. 
- Còn người này đi với ngươi là ai vậy? 

- Thưa Thiên tử, đó là đứa bé hầu cung. 

- Tốt lắm, hãy bắt đầu phục vụ ta. 


Từ đó trở đi, Bhimasena và Bồ-tát phục vụ nhà vua, nhưng bao giờ mọi công việc 
khởi lên đều do Bồ-tát làm cả. Lúc bây giờ, trong nước Kàsi, tại một khu rừng, có một 
Con cọp chận đường nhiều người qua lại và bắt họ ăn thịt. Dân chúng báo cho vua biết 
tin ấy. Vua cho gọi Bhimasena và nói: 


- Này khanh, khanh có thể bắt cọp được không? 
- Thưa Thiên tử, tôi được gọi là người bắn cung, sao tôi không thê bắt cọp được? 


Vua trả tiền công cho kẻ ấy và tiễn kẻ ấy đi. Anh ta về nhà nói cho Bồ-tát biết. Bồ-tát 
nÓI: 


- Tốt lắm, bạn hãy đi. 
- Nhưng bạn không đi sao? 
- Phải, tôi sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phương kế. 


- Hãy nói lên bạn. 


398 


- Một mình bạn, bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp. Hãy tụ "họp các thôn dân lại, đem 
theo một ngàn hay hai ngàn cây cung, và đi đến ấy. Khi biết con cọp đã dậy, bạn liên 
đi trốn, chui vào một lùm cây, năm sát xuống. Các thôn dân sẽ bắn con cọp cho đến 
chết. Khi con cọp đã chết, bạn sẽ lấy răng căn đứt một dây leo, nắm lấy đầu dây leo 
ấy, bạn đi đến gần con cọp chết, và nói: - Này các ngươi, ai đã giết con cọp này! Ta 
định cột con cọp này với dây leo như một con bò và dắt nó về nhà vua. Vì cần có dây 
leo, ta đã đi vào lùm cây. Trước khi ta đem được dây leo về, ai đ~ giết con cọp? Hãy 
nói lên. Các thôn dân sẽ hoảng hốt, run sợ, và hối lộ bạn nhiều tiền để yêu cầu bạn 
đừng báo cho vua biết. Người ta sẽ tưởng con cọp đo bạn giết được và bạn sẽ được 
nhà vua cho nhiều tiền. 


Kẻ ấy chấp thuận, ra đi sắp đặt việc giết con cọp đúng theo phương thức Bồ-tát dặn, 
làm cho khu rừng được yên ồn, rồi trở về Ba-la-nại với đại chúng vây quanh, đi đến 
gặp vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, tôi đã giết được con cọp, đã làm cho khu rừng được yên Ổn. 
Nhà vua rất bằng lòng, cho kẻ ấy rất nhiều tiên. 


Lại một hôm, người ta báo cho vua biết có một con trâu chặn đường phá hại. Ngay tức 
khắc, vua cho gọi Bhimasena. Làm theo cách thức của Bồ-tát, kẻ â ấy giết được con trâu 
như đã giết con cọp và đi trở về. Vua lại cho kẻ ấy nhiều tiên. Anh ta trở thành có 
quyên hành lớn. Say mê quyên thê, anh ta khinh thường Bô-tát, không châp thuận ý 
kiên của Bô-tát nữa. Anh ta nói: 

- Ta sông đâu có cần ngươi? Ngươi tưởng ngươi là kẻ nảo vậy? 

Anh ta nói nhiều lời ác độc thô lỗ như vậy. 

Sau một vải ngảy, một vị vua thù địch đi đến, bao vây Ba-la-nai và đưa tối hậu thư 
cho vua: Hoặc là giao thành, hoặc là đánh. Vua sai Bhimasena ra giao chiên. 


Kẻ ấy mặc đồ lính trận, mang áo giáp đầy mình, ngồi trên lưng con voi cũng khéo 
mang áo giáp. Bồ-tát sợ Bhimasena bị giết, cũng nai nịt áo giáp đầy đủ ngồi nép mình 
sau lưng Bhimasena. Con voi với đại chúng vây quanh, đi ra khỏi cửa thành, đến đầu 
bãi chiến trường. Bhimasena nghe tiếng trồng trận, bắt đầu run sợ. Bồ-tát nói: 


- Nay nếu bạn rơi từ trên lưng con voi xuống, bạn sẽ chết. Bồ-tát lấy một sợi dây cột 
Bhimasena lại cho khỏi rơi từ lưng voi và năm chặt lấy dây. Nhưng khi thấy bãi chiến 
trường, Bhimasena quá run rây, sợ chết, đã đi đại tiện trên lưng voi. Bồ-tát nói: 


- Bhimasena trước kia không phù hợp với Bhimasena hiện tại. Trước ngươi tự cho là 
chiên sĩ đánh trận. Nay ngươi chỉ có tài đại tiện trên lưng voi. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Trước ngươi nói khoác lác, 
Nay ngươi chảy nước hôi, 


Hai Bhi-ma-se-na 


399 


Đâu có phù hợp nhau 
Đây là lời quyết chiến 
Và đây ngươi thảm bại. 
Như vậy, Bồ-tát chỉ trích kẻ ấy và nói: 
- Này bạn, chớ sợ hãi! Ta đứng đây sao lại đề bạn thảm bại? 
Bồ-tát đỡ Bhimasena xuống lưng voi, bảo nó rửa ráy rồi về nhà. Bồ-tát nói: 
- Hôm nay, ta sẽ giành được danh xưng! 


Bồ-tát xông vào chiến trận, hét lớn tiếng, đánh tan đội quân, tóm cô ông vua thù địch 
và giải về cho vua Ba-la-nai. Vua rất bằng lòng, thưởng cho Bồ-tát danh vọng lớn. Từ 
đấy về sau, bậc hiền triết Culladhanuggaha được biết tiếng khắp nước Diêm-phù-đẻ. 
Vua cho Bhimasena tiền công, và đưa kẻ ấy về trú xứ cũ. Còn vua trọn đời làm các 
công đức như bồ thí v.v... và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. 


* 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới nói khoác lác, mà xưa kia, 
cũng đã như vậy rồi ! 


Bậc Đạo Sư nói pháp thoại xong, kết hợp các câu chuyện và nhận diện toàn thân: 


- Lúc ấy Bhimasena là Tỷ-kheo nói khoác, còn vị Hiền trí tiểu xạ thủ Culla- 
Dhanuggaha-Pandita là Ta vậy. 


-ooOoo- 


400 


PHÁM APAYIMHA 


81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU 
(Tiên thân Suràpàna) 


Chúng con đã uỖng rƯỢu..., 


Câu chuyện này, khi bậc Đạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng 
lão Sàgafa. 


Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là 
Bhaddavatikà. Tại đây, các người chăn bò, chăn dê, làm ruộng, người đi đường thây 
bậc Đạo Sự liên đảnh lê Ngài và ngăn chận Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, chớ đi đến bến nước Amba (Cây xoài). Tại bến nước cây xoài, trong 
am thất của những ngoại đạo bện lóc, có con răn thân (Nàga) nguy hiểm tên 
Ambatithaka (rắn thân ở bến cây xoài). Nó có thể làm hại Thể Tôn. 


Thế Tôn làm như không nghe lời nói của họ, dù họ nói lời can ngăn lẫn thứ ba, vẫn cứ 
đi tới. Trong khi Thế Tôn trú trong một khu rừng không xa Bhaddavatikà, thì Trưởng 
lão Sàgafa, một thị giá của đức Phật, đây đủ thân thông. của hạng phàm phu, đi đến 
am thất á ây, tại trú xứ của xà vương ấy, trải niệm có và ngôi kiết- -già. 


Không thể giấu nổi ác tánh, con rắn thân phun khói. Trưởng lão cũng phun khói. Con 
răn thân phun lửa. Trưởng lão cũng phun lửa. Lửa con răn thân không làm hại 
Trưởng lão nhưng lửa của Trưởng lão lại làm hại con rắn thân. Như vậy, rong giây 
lát, Trưởng lão nhiếp phục con rắn thân khiến nó thọ Tam quy và Ngũ giới, rồi đi đến 
bậc Đạo Sư. Sau đó bậc Đạo Sư ở tại Bhaddavatikà cho đến khi thỏa thích rỗi đi đến 
Kosambi. 


Tin Trưởng lão Sàgata nhiếp phục con rắn thân lan khắp vùng ấy. Các thị dân ở 
Kosambi đến nghênh đón bậc Đạo Sư, đánh lề ngài, sau đó họ ấi đên gân Trưởng lão 
Sàgdata, đảnh lê Trưởng lão, đứng một bên và nói như sau: 


- Thưa Tôn giá, hãy nói lên những vật gì Tôn giả cân, chúng con sẽ lo liệu đủ. 
Trưởng lão giữ im lặng. Nhưng nhóm Sáu Tỷ-kheo nói: 


- Này chư Hiền, đối với các người xuất gia, rượu trăng khó tìm và rất thích ý. Các ông 
xem có thê tìm được rượu trăng trong cho Trưởng lão không? 


Các vị thị dân bằng lòng, mời bậc Đạo Sư ngày mai thọ trai. Rồi họ đi vào thành, sắp 
đặt mọi người, môi nhà phải có rượu trăng trong đề cúng dường Trưởng lão. 


Hôm sau, họ mời Trưởng lão vào cúng đường rượu trăng. Trong mỗi nhà, Trưởng lão 
đều uống rượu và bị say. Khi đi ra khỏi thành, Trưởng lão ngã xuống tại cửa thành, 


401 


vừa năm vừa nói mê sảng. Bậc Đạo Sư dùng cơm xong, đi ra khỏi thành, thấy Trưởng 
lão nằm trong hoàn cảnh như vậy, liền bảo các Tỷ-kheo mang Sàgata về tịnh xá. Các 
Tỷ-kheo đặt Trưởng lão nằm, đầu Trưởng lão dưới chân đức Như Lai, nhưng Trưởng 
lão xoay trở lại nằm đặt chân trước mặt đức Như Lai. Bậc Đạo Sư hỏi các Tì ÿ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Sàgata có tỏ sự kinh trọng đối với Ta như trước kia đã làm 
không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tỷ-kheo, ai đã nhiếp phục con xà vương Ambatitthakà? 

- Sàgata, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng nay Sàgata có thể nhiếp phục được một con rắn nước không? 
- Thưa không được, bạch Ti hé Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, có thích hợp chăng khi uống một loại gì khiến con người mất lý 
trí 


- Thưa không thích hợp, bạch Thế Tôn. 
Rôi Thế Tôn chỉ trích Trưởng lão và bảo các Tỷ-kheo: 
- Ai uống rượu men rượu nấu, người ấy phạm tội cân phải thú nhận và xin sám hồi. 


Sau khi thiết lập học giới, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào Hương phòng. Các 
Tỷ kheo, hội họp tại Chánh pháp đường, nói lời chỉ trích uông rượu: 


- Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu, vì uống rượu làm cho một người có trí tuệ và 
thân thông như Sàgata mù quảng không tháy công đức của đức Phật. 


Bậc Đạo Sư đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi tại đây đang bàn vấn đề gì? 
Sau khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T)-kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uồng rượu và mắt lý 
trí, mà trước kia họ cũng đã làm vậy rồi. Nói xong, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá 
khử. 


* 
Ngày xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
phương bắc ở nước Kảsi. Khi đên tuôi trưởng thành, người xuât gia làm tiên nhân du 
sĩ, đạt được các Thăng trí và Thiên chứng, vui hưởng thiên lạc, trú ở dãy Hy-mã-lạp 
Sơn, được vây quanh giữa năm trăm môn sinh. Khi mùa mưa đên, các môn sinh thưa 
với Bồ-tát: 


- Thưa Sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở đề xin muối và giấm. 


402 


- Các Hiền giả, ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân, và sống qua 
mùa mưa Tôi trở vê. 


- Thưa Sư trưởng, vâng. 


Họ đánh lễ Sư trưởng, đi đến Ba-la-nại, và sông trong công viên của vua. Ngày kế 
tiếp, họ đi khất thực ngoài cửa làng, nhận đồ cúng dường đầy đủ, ngày kế tiếp nữa, họ 
trở về thành. Mọi người thương mến cúng đường đồ ăn và sau vài ngày họ báo cho 
vua biết: 


- Thưa Thiên tử, có năm trăm ấn sĩ từ Hy-mã-lạp Sơn đến trú ở công viên, tu hạnh 
khăc khô, nhiêp phục các căn, và giữ giới. 


Vua nghe công đức của các vị ấy, liền đi đến công viên, đảnh lễ, tiếp đón họ niềm nở, 
và mời họ ở lại đó trong bốn tháng mùa mưa. Từ đấy trở đi, họ ăn trong cung điện nhà 
vua và ở tại công viên. Một hôm có một ngày hội lớn uống rượu trong thành. Nhà vua 
nghĩ rằng, các vị xuất gia khó có được rượu, nên cúng dường họ nhiều rượu thượng 
hạng. Các nhà khổ hạnh uỗng rượu, đi vô công viên, bị rượu làm cho say, một sô 
người đứng dậy múa, một sô người hát, một sô sau khi múa và hát, vứt lung tung 
những thúng đựng gạo v.v... rồi nằm xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe 
và thây những hành động bất chánh của mình, họ khóc than: 


- Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia. Chúng ta sở 
dĩ làm điêu ác như vậy vì chúng ta sông không có bậc sư trưởng của chúng ta. 


Ngay lúc ấy, họ từ bỏ công viên, đi về Hy-mã-lạp Sơn. Sau khi dọn đẹp các vật cần 
dùng, họ đảnh lễ Sư trưởng và ngồi xuống, Sư trưởng hỏi: 


- Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực có mệt nhọc 
không? Các con có sông hòa hợp với nhau không? 


- Thưa Sư trưởng, chúng con đã sông được an lạc. Nhưng chúng con đã uống rượu, lễ 
ra, không được uông; rượu làm cho mất lý trí, không giữ được chánh niệm nên chúng 
con đã hát và đã múa. Họ bảo rõ mọi sự việc rôi đọc bài kệ này: 


Chúng con đã uống rượu, 

Đã hát, múa và khóc, 

Uống rượu mất lý trí, 

Đâu được hóa thành vượn ? 
Bồ-tát nói: 
- Do vì không ở với vị Sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra. 
Sau khi quở trách các vị tu khổ hạnh ấy, Bồ-tát khuyến giáo họ: 
- Từ nay chớ làm như vậy nữa. 


Rồi trọn đời tu tập Thiền định không gián đoạn, Bồ-tát được sanh lên cõi Phạm Thiên. 


403 


x 
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện T ïên thân (Bắt đầu từ đây, sẽ 
không nói đến "Sau khi kết hợp") như sau: 


- Lúc bấy giờ, hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng đức Phật, vị Sư trưởng hội chúng là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA 
(Tiên thân Mittavinda) 


Thê là vượt qua rôi..., 


Câu chuyện này, khi ở © Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu 
chuyện của Tiên thân này xáy ra trong thời kỳ đức Phật Ca- diếp sẽ được nói đến 
trong Chương mười, Tiên thân Mahà-Mittavindaka, số 439. 


x 

Rồi Bồ-tát nói lên bài kệ này: 

Thể là vượt qua rồi 

Lâu đài bằng thủy tinh 

Bằng bạc, bằng châu báu, 

Khi ngươi đã đội vào 

Chiếc mũ bằng đá cứng 

Trọn đời ngươi không thoát. 


Sau khi đọc bài kệ này, Bồ-tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn Mittavindaka, 
khi đã đội chiếc mũ ấy, phải chịu đựng đau khổ lớn, và khi các ác hành đã đoạn tận, 
nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiển thân: 
- Lúc bấy giờ, Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, và vua chư Thiên là Ta vậy. 


-ooOoo- 


404 


83. CHUYỆN ĐIỂM XUI XÉO 
(Tiên thân Kàlakanmni) 


Bạn quen chính là người..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một người bạn của ông Cấp Cô 
Độc. Ti trợng truyền người bạn ấy đã cùng ông Cấp Cô Độc chơi thân với nhau, đã đi 
học nghệ cùng một thây, người baïn ấy tên là Kàlakanni (Điềm xui xẻo). Thời gian 
qua, kẻ áy trở thành nghèo đói, không thể sống được nên đã đi đến vị triệu phú. Vị 
Triệu phú khích lệ kẻ áy, trả lương, giao kẻ ấy quản lý gia sản của mình. Kẻ ây trở 
thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến 
với vị triệu phú, kẻ ấy thường nghe những câu: 


- Hãy đứng lại, này Kàlakanni! (Đồ xui xẻo!) Hãy ngôi xuống, này Kàlakanni! Hãy ăn 
đi, này Kàlakanni! 


Một hôm, các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà vị áy và nói như sau: 


- Này vị Đại triệu phú, chớ để người này sống gân ông. Nghe những lời xui xẻo nhự: 
Hãy đứng lại này Kàlakanni; hãy ngôi xuống Kalakanmi; Hãy ăn, này Kàlakanmi, thì 
quỷ Dạ-xoa cũng chạy trốn. Nó đâu có được ngang bằng với ông. Nó nghèo đói, một 
kẻ bân cùng. Sao ông có liên hệ với nó? 


Ông Cấp Cô Độc nói: 


- Không phải vậy! Cái tên chỉ để gọi một người. Bậc Hiển trí không đánh giá người 
băng cái tên. Chớ nên xem là điêm lành, điêm xấu khi nghe tiếng gọi. Tôi không thê từ 
bỏ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỉ vì một cái tên. 


VỊ triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, vị triệu phú đi đến làng mà 
vị ấy làm thôn trưởng và đề người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp biết vị triệu phú đã đi về 
làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với nhiễu loại vũ khí cẩm tay, ban đêm, 
chúng vây quanh nhà. 


Nhưng Kàlakanni đã nghỉ thế nào bọn cướp cũng đến, nên không ngủ, ngôi chờ 
chúng. Khi biết bọn cướp đã đến, kẻ ấy đánh thức mọi người dậy, bảo mọi người thối 
tù và, người kia đánh trồng, khiến cho toàn gian nhà đây cả tiếng động như là một hội 
chợ lớn. Những tên cướp nói: 


- Chúng ta nghe lẫm là nhà không có người, sao vị Đại triệu phú có mặt ở đây? 


Chúng bỏ chạy và quăng tại chỗ các hòn đá, và vô số dụng cụ khác. Ngày hôm sau, 
người trong nhà thây những cục đá quăng bỏ chỗ này chỗ kỉa, họ hoảng hót lo sợ và 
tán thản người bạn áy: 


- Nếu hôm nay, không có một người tuân phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy, thì bọn 
cướp đã bước vào nà tùy theo sở thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi. Nhờ người bạn 
kiên trì này, vị triệu phú được lợi ích và hạnh phúc. 


405 


Khi người triệu phú trở về, họ báo cáo tất cả tin này cho ông biết, ông nói: 


- Các chú muốn ta tấn xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta như vậy đó. Nếu ta 
nghe theo lời các chủ tân xuất người này thì nay gia sản của ta không còn gì nữa. 
Chính cái tên không có giả trị gì. Chính cải tâm tốt mới có giả trị. 


Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho người bạn. Nghĩ rằng đây là một câu 
chuyện đáng kể, ông đi đến bậc Đạo Sư và tường thuật đây đủ từ đầu câu chuyện ấy. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ nay, Kdlakanni mới bảo vệ gia sản của bạn mình, lúc 
trước kẻ ấy cũng làm như vậy. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cẫu của vị triệu phú, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một vị triệu phú có danh 
tiêng lớn. Bạn của Bô-tát là Kàlakanm (Điêm xui xẻo). Tât cả đêu giông như câu 


chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, Bồ-tát nghe câu chuyện ấy 
liên nói: 
- Nếu ta nghe lời nói các chú, tân xuất người bạn như vậy, thì nay ta không còn gia 
sản gì hêt. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Bạn quen chính là người 
Đi bảy bước giúp đỡ 
Bạn thân mới là người 
Đi đến mười hai bước 
Thời gian tháng, nửa tháng, 
Mới thật là bà con 
Thời gian có dải hơn, 
Mới thật là bằng ta 
Sao ta lại có thê 
Vì an lạc của ta, 
Đuôi Kà-la-kan-ni, 
Người ta biết đã lâu? 
Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, Kàlakanni là Ànanda và vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


406 


84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC 
(Tiên thân Atthassadvàra) 


Hãy tìm cầu không bệnh..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một người con trai tài giỏi 
vấn để hạnh phúc tỉnh thản. Tại Xá-vệ một triệu phú giàu có, sanh một người con trai. 
Khi lên bảy tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tỉnh thân. 


Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tỉnh thân. Người 
cha không biết, nhưng vẫn suy nghĩ: "Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Ngoài đức Phật 
toàn tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lời câu hỏi này". Rôi người cha dắt 
con trai, mang theo nhiều vòng hoa, hương liệu, dầu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng 
dường bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, rồi ngôi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tỉnh thân, hỏi con một 
câu hỏi về cửa ngõ đưa đên hạnh phúc tỉnh thán. Con không trả lời được câu hỏi áy, 
nên con đã đến yết kiến Ngài. Lành thay nêu Thê Tôn trả lời câu hỏi áy. 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy, và Ta đã trả lời cho nó. Lúc 
báy giờ, nó đã biết câu trả lời. Nhưng nay, nó không có nhớ được, vì đã ẩi qua nhiêu 
đời kiêp. 
Nói vậy xong, theo yêu câu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
x 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một triệu phú có rất nhiều 
tiên của. Con của Bô-tát mới có bảy tuôi đã có trí tuệ và thiện xảo và hạnh phúc tinh 
thân. Một hôm, nó đi đên hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đên hạnh phúc tinh thân: 
- Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? 
Người cha trả lời nó với bài kệ này: 

Hãy tìm cầu không bệnh, 

Là lợi đắc tối thượng. 

G1ữ giới, kính trưởng thượng, 

Biết nghe học kinh điền. 

Hãy tùy thuận Chánh pháp, 

Thoát ly các chấp thủ, 

Chính sáu cửa ngõ này 


Đưa đến chân hạnh phúc. 


407 


Như vậy, Bồ-tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, 
đứa trẻ sông đúng theo sáu pháp ây. Còn Bô-tát trọn đời làm các công đức như bô thí 
... Và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. 


* 
Bậc Đạo Sư kế pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Đứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là Ta vậy. 


-ooOoo- 


85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ 
(Tiên thân Kimpakka) 


Không biết hại tương lai..., 


Câu chuyện. này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có tâm luyễn ái. 
Tương truyền có một thiện nam tử đặt lòng tin vào Giáo pháp Phật và xuất gia. Một 
hôm, trong khi đi khát thực ở Xá-vệ, thấy một thiểu nữ trang sức đẹp đẽ, Tỷ-kheo ấy 
khởi tâm luyễn ái. Vị Sư trưởng và Giáo thọ sư đưa Tỷ-kheo ấy đến gặp Thể Tôn. Bậc 
Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị luyễn ái? 
Khi được đáp có thật vậy, bậc Đạo Sư nói: 
- Này Tỷ-kheo, năm dục này khi được thọ dụng, thật là khả ái, nhưng thọ dụng nhiều 
tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục v.v... Cũng như ăn trái cây Kimpakka. Trái 
cây Kimpakka có sắc, có hương, có vị nhưng khi được ăn, nó phá vỡ nội tạng đưa đên 
mạng chung. Thuở trước, nhiêu người không thây sự tác hại của nó, đã tham đăm sắc, 
hương, vị, đã ăn trải áy, và đi đến mạng chung. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là người lãnh đạo một đoàn 


lữ hành, đang đi với năm trăm cô xe từ đông sang tây. Bồ-tát đến đầu của khu rừng, 
họp các người tùy tùng lại và khuyên như sau: 


- Tại ngôi rừng này, có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây chưa từng ăn 
mà không hỏi ta. 


Khi họ đã vượt qua khu rừng, đến biên địa của rừng bên kia, họ thấy một cây 
Kimpakka (Cây có trái lạ), với cảnh cây cong xuống vì mang nặng trái. Về hình dáng, 
màu sắc, vị và hương, thân cây, cành cây, lá và trái cây ây giông như cây xoài. Một sô 


408 


người lầm về màu sắc, hương vị của những trái cây ấy, tưởng chúng là những trái 
xoài, nên đã ăn những trái ây. Một sô người đứng lại, hái và đứng chờ, quyêt định chỉ 
ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo đoàn lữ hành. 


Bồ-tát đến chỗ á Ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bồ-tát làm cho họ 
nôn ra và cho uông thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng những ai đã ăn 
trước tiên đều mệnh chung. 


Sau đó Bồ-tát đã đi đến chỗ mình muốn, thâu hoạch lợi tức, rồi đi về trú xứ của mình. 
Trọn đời Bô-tát làm các công đức như bô thí rôi đi theo nghiệp của mình khi mệnh 
chung. 


* 
Kế xong câu chuyên, bậc Đạo Sư nói lên bài kệ này: 
Không biết hại tương lai, 
Ai thọ dụng các đục, 
Quả chín, chúng khổ não, 
Như ăn Kim-pak-ka. 


Sau khi nêu rõ ràng các dục, khi thọ dụng, đem lại thích thủ, và khi chín mùi đem lại 
khổ não, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, vị Tỷ-kheo có tâm 
luyến ái chứng được quả Dự lưu, một số chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất 
lai, một số chứng quả A-la-hán. 


Pháp thoại kết thúc, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Hội chúng thời ấy là hội chúng đức Phật, và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là Ta vậy. 


-ooOoo- 


409 


86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC 
(Tiên thân Sìlavìmamsana) 


Giới được xem chỉ thiện... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử thách giới 
đức. Vị này sống dựa vào vua Kosala, thọ Ba quy y, giữ Năm giới không sai phạm và 
thông suốt ba tập Vệ-đà. Vua nghĩ rằng đây là một người có giới đức và đối xử rất 
kính trọng. VỊ Bà-la-môn ấy suy nghĩ: "Vua kính trọng ta hơn các vị Bà-la-môn khác, 
và đặt ta vào địa vị đạo sư tôi thượng. Nhưng vua kính trọng ta là do thiện sanh, dòng 
họ, gia đình, quốc độ, nghề nghiệp thành đạt của ta, hay là do giới đức của ta? Ta hãy 
đem ra thử thách ". 


Một hôm, sau khi ấi hấu vua, vị ấy trở về nhà, và không hỏi ai, đã lấy một đồng tiền 
vàng tại quây của người giữ tiên. Người giữ tiên, vì kính trọng vị Bà-la-môn, ngôi yên 
không nói gì. Ngày kế tiếp, người ấy lấy hai đồng tiền vàng. Người giữ tiền vẫn chịu 
đựng như trước. Ngày thứ ba, người ấy lấy một nắm đông tiền vàng. Người giữ tiền 
Hói: 


- Hôm nay là ngày thứ ba, ông đánh cắp tài sản của vua. 
Rôi anh ta la lên ba lẫn: 

- Ta đã bắt được tên ăn trộm tài sản của vua! 

Người ta chạy từ nhiều phía đến và nói: 

- Từ trước cho đến nay, ông giả bộ có đức hạnh ! 


Họ đánh người ấy hai ba đấm, trói lại và dắt đến trước vua. Lòng đây buôn phiên, 
vua nói: 


- Này Bà-la-môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem nó đi và xử tội 
theo lệnh ta. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Thưa Đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. 

- Vậy sao ông lấy đông tiền vàng ở quây của người giữ gia sản của ta? 


- Vì ngài đối xử với tôi rất mực cung kính, nên tôi làm như vậy đề thử xem ngài hết 
sức kính trọng tôi vì thiện sanh... của tôi hay là vì giới đức. Nay tôi được biết một 
cách chắc chắn rằng, vì giới đức mà ngài đối xử với tôi rất kính trọng, chớ không 
phải do thiện sanh... Do đó tôi kết luận: Trong đời này, giới là tối thượng, giới là đệ 
nhất. Tôi cũng biết rằng tôi không thể nào thành tựu giới này một cách tốt đẹp, khi tôi 
còn sống trong nhà, thọ hưởng các dục lạc uễ nhiễm. Hôm nay, tôi SẼ đi đến Kỳ Viên 
và sẽ xin xuất gia với bậc Đạo Sư. Xin Đại Vương cho phép tôi xuất gia. 


410 


Sau khi được vua chấp thuận, vị ấy đi đến Kỳ Viên. Các bạn bè thân quyến hội họp 
lại, không thể ngăn chặn lại vị ấy được, nên đi trở vê. Vị ấy đi đến bậc Đạo Sư, xin 
phép xuất gia. Sau khi được xuất gia và thọ đại giới, với sự tu hành không ngừng 
nghỉ, tăng trưởng Thiên quán, vị ấy chứng quả A-la-hán, rồi ấi đến bậc Đạo Sư và nói 
lên chánh trí của mình: 

- Bạch Thế Tôn, con xuất gia đã được quả tối thượng này. 


Lời tuyên bố về chánh trí của vị ấy được chúng Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, tại Chánh 
pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi họp, tán thản công đức của vị ây như sau: 


- Thưa các Hiền giả, vị này Bà-la-môn hấu cận của vua, muôn thử thách giới đức của 
mình, rồi từ giã nhà vua rồi xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông đang ngôi bàn luận câu chuyện gì? 
Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người Bà-la-môn này, sau khi thử thách giới 
đức của mình, đã xuất gia và đã đạt được những giải thoát cho mình. Thuở xưa các 
bậc Hiên trí, sau khi thách thức giới đức của mình, cũng đã xuất gia và đạt được giải 
thoát cho mình. 


Nói xong bậc Đạo Sư nói câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một người Bả-la- 
môn chuyên lo tê tự, thiên về bô thí, hướng đên giới đức, giữ năm giới rât tính tân. 
Vua đôi xử với Bà-la-môn ây rât đặc biệt, kính trọng hơn các Bà-la-môn khác. Tât cả 
giống. như câu chuyện trước. Sau khi bị trói và dắt đến nhà vua, giữa đường Bồ-tát Đặp 


một số người dụ rắn đang trình điễn các trò chơi rắn. Họ nắm rắn ở đuôi, ở cô và cuôn 
rắn quanh cô họng. Thấy vậy, Bồ-tát nói: 


- Này các bạn thân, con rắn hồ giữ giới, theo chánh hạnh, không có ác giới như ông. 
Vì ác giới và không chánh hạnh, ông thành kẻ trộm cướp, phả gia sản nhà vua, nay đã 
bị bắt và bị dẫn đi. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Ngay các con rắn, khi chúng không cắn, không làm hại cũng được 
gọi là có giới đức. Còn nói gì là loài người nữa? Giới trong đời này là tôi thượng, 
không có gì cao hơn giới nữa". Rồi họ dặt Bô-tát đên trước mặt nhà vua. Vua hỏi: 

- Người này là ai vậy? 

- Đây là kẻ ăn trộm đã cướp phá gia sản của vua. 

- Vậy hãy xử tội nó theo lệnh của nhà vua. 


Bồ-tát thưa: 


4II 


- Thưa Đại Vương, tôi không phải là người ăn trộm. 
- Vậy sao ngươi lại lấy những đồng tiền vàng? Tất cả được báo cáo giống cách thức ở 
trên. Bô-tát nói: 
- Do lý đo này, tôi đi đến kết luận rằng: Trong đời này, giới là tôi thượng, giới là đệ 
nhât. Con rắn hô do không căn, không làm hại, cũng được gọi là có giới đức. Giới là 
tôi thượng, giới là tuyệt diệu. Tán thán giới như vậy, Bô-tát nói lên bài kệ: 

Giới được xem chí thiện 

Giới vô thượng ở đời 

Hãy xem con rắn độc 

Có giới không làm hại. 
Như vậy Bồ-tát với bài kệ này, thuyết pháp cho vua rồi đoạn trừ các dục, xuất gia làm 
vị tiên nhân du sĩ, đi vào Hy-mã-lạp Sơn, chứng được năm Thăng trí và tám Thiên 
chứng, về sau được sanh lên cõi Phạm Thiên. 


* 
Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Thời ấy, hội chúng của Vua là hội chúng đức Phật và vị Bà-la-môn tế tự là Ta vậy. 


-ooOoo- 


87. CHUYỆN ĐIÊM LÀNH DỮ 
(Tiên thân Mangala) 


Ai thoát điềm lành dữ..., 


Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kề về một vị Bà-la-môn giỏi đoán 
tưởng các loại vải. Truyện thuyết nói răng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê 
tín, không tin Ba ngôi báu, theo tà kiên nhưng rát giàu có tài sản lớn. 


Một hôm, sau khi tắm XOHg, người Bà-la-môn báo đem cặp áo lại và được bảo cho 
biết là áo bị con chuột cái cắn. Người ấy suy nghĩ: "Nếu cặp áo bị chuột căn, rong 
nhà này sẽ có đại hạn Xảy ra. Đầy là một điềm xấu, giống như một lời nguyễn rủúa. 
Khi áo bị chuột căn thì không thể cho con trai, con gái, nô tỳ hay các người làm 
công... được. Ai lấy cặp áo này, đại nạn sẽ đến với tất cả những người xung quanh. Ta 
hãy qiăng nó vào nghĩa địa, chỗ quăng xác chết (không thiêu, không chôn). Nhưng ta 
không thể giao cho những ngưới nô tỳ làm việc này được. Chúng có thể khởi lòng 
tham, lấy cặp áo và gặp nạn. Vậy ta hãy trao tận tay cho con trai ta ẩi vứt áo". 


Người Bà-la-môn gọi con trai và nói rõ sự việc ây: 


412 


- Này con thân, chớ lấy tay xúc phạm cặp áo này. Hãy lấy gây mang cặp áo này, 
quăng nó vào nghĩa địa, rôi tắm cả đầu cho thật sạch và trở về. 


Sáng sớm ngày hôm ấy, bậc Đạo Sự nhìn xem ai có thể được Ngài hóa độ, thấy cha 
con 4y có căn duyên quả Dự lưu. Như người thợ săn thủ, Ngài đi theo con đuờng thú 
đi và ngôi trước cửa nghĩa địa ấy, phóng ra hòa quang sáu sắc của đức Phật. Thanh 
niên Bà-la-môn vâng theo lời cha, mang cặp áo ấy trên đẫu một cây gậy, như mang 
con răn nhà và đi đến cửa nghĩa địa. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này thanh niên Bà-la-môn làm gì vậy? 


- Thưa Tôn giả Gofama, cặp áo này bị con chuột cải căn, được xem như là lời nguyễn 
rủa, được ví như nọc độc con răn. Cha tôi sợ rằng nếu giao người khác quăng cặp áo 
ấy, lông tham có thể khởi lên và lấy cặp áo, nên mới sai tôi làm việc này. Tôi cảm lấy 
cặp áo, hứa rằng tôi sẽ quăng và sẽ tăm cả đâu. Tôi đến đây vì việc ấy, thưa Tôn giả 
Gofama. 


- Vậy ngươi hãy quăng đi. 
Thanh niên Bà-la-môn liên quăng cặp áo ấy. Bậc Đạo Sư nói: 
- Cặp áo này thích hợp với chúng 1a. 


Rôi Bậc Đạo Sư đến lượm áo ngay trước mặt chàng thanh nên. Nhưng chàng thanh 
miên ngăn chận bậc Đạo Sư: 


- Tôn giả Gotama chớ lấy, chớ lấy cặp áo giống như lời nguyên rủa này. 
Bậc Đạo Sư vẫn cứ lấy cặp áo có điềm xấu ấy và ẩi về hướng Trúc Lâm. 
Chàng thanh niên ấy vội vàng đi thật mau vê nhà thưa với cha: 


- Thưa cha thân, cặp áo con quăng ở nghĩa địa, nhưng Sa-môn Gotama, dâu con đã 
ngăn cản, vẫn cứ lấy cặp áo vì cho là chúng thích hợp với Ngài và đã đi đến Trúc 
Lâm. 


Vị Bà-la-môn suy nghĩ: "Cặp áo ấy là điềm xáu, giống như lời nguyễn rủa. Nếu dùng 
nó, Sa-môn Gofama sẽ bị tai hại. Do vậy, chúng ta sẽ bị chỉ trích. Ta sẽ đem cho Sa- 
môn Œotama nhiễu áo khác và bảo Ngài quăng cặp áo áy ẩi". 


VỊ Ba-la-môn cho đem theo nhiều áo, cùng với con trai ẩi đến Trúc Lâm. Ti hấy bậc 
Đạo Sư, vị ây đến đứng một bên và thưa: 


- Thưa Tôn giá Gotama, có thật chăng Tôn giả đã lấy một cặp áo đã bị vứt ở nghĩa 
địa? 


- Thật vậy, này Bà-la-môn. 


- Thưa Tôn giả Gotama, cặp áo ấy sẽ đem lại điềm xấu. Nếu Tôn giả sử dụng nó, Ngài 
Sẽ bị tai hại và cả tỉnh xá cũng bị tại hại. Nêu Tôn giả không có áo mặc hay áo đấp, 
hãy lây những áo này và vứt cặp áo kia đi. 


413 


Bậc Đạo Sư nói với người Bà-la-môn: 

- Này Bà-la-môn, chúng tôi là người xuất gia. Đối với chúng tôi, các mảnh vải bị vứt 
tại các chỗ nhự nghĩa địa, giữa đường, trong đồng rác, chỗ tăm rửa, vẫn còn có thê 
dùng được. Nhưng ông đã mê tín điêm lành, đữ ngày nay cũng như thuở trước. 

Và theo lời yêu cẩu của vị ấy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa tại nước Ma-kiệt-đà, ở thành Vương Xá, có vua Ma-kiệt-đà trị nước đúng 
pháp. Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phương bắc. Đến tuôi 
trưởng thành, ngài xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được các Thắng trí và Thiền 
chứng, rồi đến sống ở Hy-mã-lạp Sơn. 


Một thời, Bồ-tát rời khỏi Hy-mã-lạp Sơn, đi đến công viên của vua Vương Xá, trú tại 
đấy, đến ngày hôm sau Ngài đi vào thành để khất thực. Nhà vua thấy Bồ-tát, bảo gọi 
vào, mời ngồi trong cung điện, cúng dường đồ ăn và mời ở lại tại công viên. Bồ-tát ăn 
tại cung điện nhà vua và ở tại công viên. 


Lúc bây giờ, trong thành Vương Xá có người Bà-la-môn làm nghề đoán tướng vải 
mặc. Thấy cặp áo để trong rương bị chuột cắn, ông ta sợ điềm chẳng lành sẽ xảy ra 
nên sai con trai liền đem vứt vào nghĩa địa, Bồ-tát đã đi đến trước, ngồi tại cửa nghĩa 
địa, nhặt lấy cặp áo, vả đi về công viên. Chàng thanh niên về báo tin cho người cha 
biết. Người cha suy nghĩ: "Vị tu khổ hạnh thân cận với vua sẽ bị tai nạn", ông liền đi 
đến gặp Bồ-tát và thưa: 


- Thưa vị khô hạnh, hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được, nếu không ngài sẽ gặp 
tai nạn. 
Bồ-tát nói: 


- Đối với chúng tôi, các tấm vải quăng ở nghĩa địa vẫn còn dùng được. Chúng tôi 
không mê tín về điêm lành dữ. Mê tín điêm lành dữ này không được các đức Phật, 
Độc Giác Phật và Bô-tát tán thán. Do vậy, bậc hiện trí không mê tín điêm lành dữ. 


Khi Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn như vậy, vị ấy từ bỏ quan niệm sai lầm của 
mình và quy y với Bô-tát. Còn Bô-tát giữ thiên quán không gián đoạn, vê sau được 
sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 


Sau khi kể câu chuyện quả khứ cho vị Bà-la-môn, bậc Đạo Sự nói lên bài kệ này: 
Ai thoát điềm lành dữ, 
Thoát mộng và các tướng, 
Vị ấy vượt qua được 
Lỗi lâm do mê tín, 


Hai ách được nhiếp phục, 


414 


Không còn phải tái sanh. 


Như vậy, bậc Đạo Sư thuyết pháp cho vị Bà-la-môn với bài kệ này, rồi giảng về các 
Sự thật. Cuôi bài thuyết giảng, vị Bà-la-môn cùng với người con trai chứng quả Dự 
hưu. Bậc Đạo Sư nhận điện Tiên thân: 


Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn vị tu khổ 
hạnh chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA 
(Tiên thân Sàrambha) 


Hãy nói lời tốt lành ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Đạo Sư đã kế về học giới liên hệ đến lời măng 
chửi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong Tiên thân 
nandivisala (số 28) đã nói ở trên. Nhưng trong Tiền thân này, Bồ-tát là một con bò 
đực, tên là Sàbrambha, của một bà-la-môn trú ở Takkasilà, trong nước Gandhara. 


x 
Nói câu chuyện quá khứ xong, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc bài kệ này: 
Hãy nói lời tốt lành, 
Chớ nói lời độc ác, 
Lành thay, lời tốt lành! 
Lời ác sanh ưu não. 
Như vậy, sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giò, vì Bà-la-môn là Ànanda, nữ Bà-la-môn là Uppalavannà, còn Sàrambha 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


415 


89. CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO (Tiền thân Kuhaka) 


Nghe lời của người nói..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một kẻ lừa đảo. Các chỉ tiết 
của câu chuyện sẽ được kê trong Tiên thân Uddala (số 487). 


* 


Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Bà-la-môn, gần một ngôi làng nhỏ, có một 
người tu khổ hạnh lừa đảo, thuộc ngoại đạo bện tóc. Một người điền chủ làm cho 
người ấy một cái chòi lá trong rừng đề ở và nuôi sống kẻ ấ ấy trong chòi với đồ ăn ngon 
lành. Người điền chủ tin người ngoại đạo bện tóc lừa đảo ây là người có giới đức. Vì 
sợ ăn trộm, một hôm, người điền chủ đem đến chòi lá của người ngoại đạo ấy năm 
trăm đồng tiền vàng, chôn dưới đất và yêu cầu người ấy coi ngó đùm. Vị tu khô hạnh 
nÓI: 


- Thưa Hiền giả, đối với những người xuất gia, không nên nói lời như vậy. Chúng tôi 
không có lòng tham với gia sản của người khác. 


- Lành thay, Tôn giả. 


Người điền chủ, tin lời của kẻ ấy và ra đi. Kẻ ác khổ hạnh suy nghĩ: "Chừng ấy tiền đủ 
sống trọn đời người". Sau một vải ngày, kẻ ấy lấy số tiền, chôn tại một chỗ bên vệ 
đường, rồi trở về sóng tại chòi lá. Ngày kế tiếp, kẻ ấy đi đến nhà người điền chủ sau 
khi ăn cơm và nói: 


- Thưa Hiền giả, nhờ ngài, tôi đã sống đây một thời gian dài. Sống tại một chỗ quá lâu 
cũng như người sông chung đụng với loải người. Sông chung đụng là một câu uê đôi 
với những người xuât gia. Do vậy tôi sẽ ra đi. 


Nói vậy xong, dầu được yêu cầu nhiều lần, kẻ ấy cũng không muốn trở lại. Người điền 
chủ nói: 


- Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả hãy đi. 


Người điền chủ tiễn kẻ ấy ra tận cửa làng rồi mới trở về. Người tu khổ hạnh, đi một 
lát, rôi suy nghĩ: "Ta nên lừa dôi người điên chủ này". Nghĩ vậy, kẻ ây câm một ngọn 
cỏ giữa búi tóc và đi trở về. Người điên chủ hỏi: 


- Sao Tôn giả trở về? 


- Thưa Hiền giả, một ngọn cỏ từ mái nhà của Hiền giả đã mắc vào bện tóc của tôi. 
Người xuât gia không được lây sự vật không cho. Vậy tôi trở vê đem trả ngọn cỏ ây. 


Người điên chủ nói: 


- Tôn giả hãy vứt ngọn cỏ rồi đi. 


4l6 


Và nghĩ: "Vị này không lấy gia sản của người khác đủ chỉ một ngọn cỏ. Ôi, Tôn giả 
nảy thật tê nhị đôi với ta". Người chủ điện sanh tịnh tín, đảnh lễ kẻ ây, rôi từ biệt. 


Lúc bấy giờ, vì mục đích buôn bán, Bồ-tát đi đến biên địa, và ở tại trú xứ ấy. Nghe lời 
người tu khô hạnh nói. Bô-tát suy nghĩ: "Chắc hăn kẻ ác khô hạnh này có lây tiên bạc 
gì của người điên chủ này". Bô-tát hỏi người điện chủ: 

- Này bạn, bạn có giao cái gì cho người tu khô hạnh này giữ không? 

- Thưa bạn, tôi có giao cho vị ấy giữ năm trăm đồng tiền vàng. 

- Vậy hãy tìm kiếm số tiền ấy. 

Người điền chủ đi đến chòi lá, tìm không thấy số tiền, liền trở về hết sức nhanh báo 
cho Bô-tát là tiên không còn nữa. 

Bồ tát nói: 

- Không có ai khác lấy tiền vàng của bạn ngoài tên khổ hạnh bện tóc lừa đảo. Chúng 
ta hãy đuôi theo bắt lây nó. 


Họ chạy đuôi theo, bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo, đánh nó và bảo nó đem trả tiền 
vàng. Thây sô tiên vàng đã được trả lại, Bô-tát khinh bỉ nói với tên tu khô hạnh: 


- Ngươi thật không dính một ngọn cỏ, mà lại dính đến năm trăm đồng tiền vàng! 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Nghe lời của ngươi nói, 
Lời nhẹ nhàng êm dịu, 
Không dính đến ngọn cỏ, 
Mà dính năm trăm vàng. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 
- Này kẻ bện tóc gian dồi kia, chớ làm như vậy nữa. 


Khuyên giáo, và khiển trách kẻ ấy xong, Bồ-tát sống làm các công đức đến lúc mạng 
chung, Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới lừa đảo mà trong quá khứ 
cũng đã lừa đảo rồi. 

Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Lúc ấy, người tu khổ hạnh lừa đảo là Tỷ-kheo lừa đảo này, còn người hiển trí là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


417 


90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN 
(Tiên thân Akatannu) 


Ai trước được làm lành..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về ông Cáp Cô Độc. Tương 
truyễn, một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông Cấp Cô Độc, 
nhưng hai người chưa lừng gặp nhau. Một hôm người bạn này chất đây năm trăm cỗ 
xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm công: 


- Các bạn hãy đi. Đem hàng hóa này đến Xá-Vệ, bán trước mặt ông Cáp Cô Độc là 
người bạn của chúng tôi và đem về hàng hóa nhận được do đổi hàng. 


Họ vâng lời dặn của vị triệu phú ấy đi đến Xá-Vệ gặp vị đại triệu phú, trao tặng phẩm 
và trình bày sự việc. VỊ đại triệu phú tiếp đón họ niềm nở, cho họ chỗ ở và tiên tiêu, 
hỏi thăm người bạn có được an lạc không, rồi bán các hàng hóa, và giao cho họ hàng 
hóa trao đổi. Rôi họ đi về biên địa, báo cáo sự việc lên vị triệu phú. 


Một thời gian khác ông Cấp Cô Độc, như lần trước cho đánh năm trăm cỗ Xe đến biên 
địa. Những người của ông Cấp Cô Độc đên biên địa, đem theo tặng phâm, đi đên gặp 
vị triệu phú sông ở biên địa. (ng này nói: 


- Các người từ đâu đến? 


- Chúng tôi từ Xá-Vệ đến, là những người hầu cận của ông Cấp Cô Độc, người bạn 
của ông. 

- Cấp Cô Độc, người nào cũng có tên như vậy! 

Rồi ông cười mỉa mai họ, nhận lấy quà tặng, và bảo họ đi mà không cho họ chỗ ở và 


tiến tiêu. Vì vậy họ tự bán các hàng hóa, mang các hàng hóa trao đổi, rồi đi về Xá-Vệ 
và báo cáo sự việc cho vị triệu phú. 


Rôi người triệu phú ở biên địa, một lần nữa, như lần trước, cho đánh năm trăm cỗ xe 
đên Xá-Vệ. Các người thuộc hạ mang quà tặng đên gặp vị đại triệu phú. Thấy họ, 
người nhà ông Cấp Cô Độc liên thưa: 


- Thưa ông chủ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ ở, cơm ăn và tiên tiêu. 


Nói xong, họ đưa các cỗ xe của những người ấy ra khỏi thành, bảo họ tháo xe tại một 
chỗ đã lựa chọn và nói: 


- Các bạn hãy ở đây. Từ nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn cháo, cơm 
và tiên tiêu. 


Nói xong họ đi, họp các người làm công lại, lúc nửa đêm vào canh giữa, họ đến cướp 
năm (răm cỗ xe, cướp sạch áo mặc, áo đấp, đánh đổi các con bò, tháo bánh xe ra khỏi 
các cỗ xe, đặt các cô xe xuống đất, lấy các bánh xe, rồi bỏ ấi. Những người trú ở biên 


418 


địa chỉ còn làm chủ một cái áo mặc, không còn gì cả, sợ hãi chạy mau ổi trồn và trở 
về biên địa. 


Những người nhà triệu phú báo cáo sự việc ấy lên vị triệu phú Cấp Cô Độc. Đại triệu 
phú nghĩ: "Đây là một câu chuyện quan trọng có thê trình bậc Đạo Sự”. 


Ông Cáp Cô Độc đi đến bậc Đạo Sư, tường thuật tỉ mỉ đâu đuôi câu chuyện. Bậc Đạo 
XS nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ Hay, kẻ ở biên địa ấy có hạnh như vậy. Trong quá khứ 
kẻ áy cũng đã có hạnh như vậy rồi. 


Nói xong, theo lời yêu cầu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một người triệu phú có tài 
sản lớn ở Ba-la-nai. Một người triệu phú ở biên địa là một người bạn chưa bao giờ 
thấy mặt của Bồ-tát. (tất cả đều giống như câu chuyện hiện tại trên). Được những 
người của mình báo cáo: 


- Đây là việc chúng tôi làm hôm nay. 
Bồ-tát nói: 


- Do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình, nên về sau họ phải gặp 
sự việc như vậy. 


Nói vậy xong, trước hội chúng tụ họp, Bồ-tát thuyết pháp với bài kệ này: 
Ai trước được làm ơn, 
Không biết đáp ứng lại, 
Về sau, việc xảy đến, 
Không tìm được người g1úp. 


Như vậy với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp, và trọn đời làm các công đức như bố thí 
v.v... rôi đi theo nghiệp của mình. 


Sau khi kế lại pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân: 


- Người ở biên địa thời ấy là người ở biên địa hiện nay, còn vị triệu phú Ba-la-ngi là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


419 


PHẢÁM LITTA 


91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ĐỘC 
(Tiên thân Litta) 


Thuốc độc được xoa bôi ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế lại về cách thọ dụng sự vật không 
suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn các Tỷ-kheo nhận được y v.v... có thói quen 
sử dụng chúng không Suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không Suy nghĩ, họ không 
thoát khỏi đọa xứ địa ngục, súc sanh. Bậc Đạo Sư biết được việc này, liên dùng nhiêu 
phương tiện thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ 
vật mà không suy nghĩ: 


- Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không được sử dụng bón đô vật cân thiết mà không 
suy nghĩ. Do vậy, từ nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng. 


Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ: 
- Ở đây, các Tỷ-kheo có suy tư, khi sử dụng y, cốt để ngăn ngừa lạnh. 
Sau khi đặt ra các điễu lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc Đạo Sư kết luận: 


- Này các Tỷ-kheo, cần suy nghĩ như vậy, mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc 
nhận các vật dụng cũng giông như thọ dụng nọc độc con răn. Các người xưa vì không 
suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm, đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín muôi phải 
chịu thông khô. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình có 
gia sản lớn, khi đến tuôi trưởng thành, trở thành một người chơi con súc sắc. Một 
người chơi con súc sắc khác có tánh lừa đảo, chơi với Bồ-tát; khi nó hơn, nó tiếp tục 
chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó liền đưa con súc sắc vào 
miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết được việc làm của nó, Bồ-tát 
nóI: 


- Thôi được, ta có cách. 


Bồ-tát đem những con súc sắc về nhà, xoa thuốc độc, phơi khô, đi đến gần nó và rủ nó 
chơi. Kẻ kia bằng lòng, và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với Bồ-tát, thấy mình bị 
thua, nó liền bỏ một con súc sắc vào trong miệng. Bồ-tát thấy nó làm như vậy, liền 
nÓI: 


420 


- Hãy nuốt đi. Sau ngươi sẽ biết cái này là gì! 
Rồi Bồ-tát đọc câu kệ này đề trách móc nó: 

Thuốc độc được xoa bôi, 

Đốt cháy thật mãnh liệt, 

Ngươi nuốt con súc sắc, 

Nào đâu có biết vậy, 

Nuốt, hãy nuốt nữa đi, 

Kẻ chơi ác độc kia, 

Cuối cùng, ngươi sẽ bị, 

Đau đớn cực thông khô. 


Khi Bồ-tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi súc sắc lừa đảo, mắt nó 
xoay tròn, thân cúi quặp và té xuông đât. Bô-tát nói: 


- Thôi ta sẽ cứu ngươi sống lại! 


Bồ-tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó nôn ra, rồi 
cho nó ăn bơ chín, mật, đường v.v... Khi nó bình phục, Bô-tát khuyên nó lần sau chớ 
làm như vậy nữa. Bô-tát tiệp tục trọn đời làm công đức bô thí v.v... và theo nghiệp của 
mình. 


x 
Sau khi kế pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ-kheo thọ dụng các đô vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng thuốc độc 
không suy nghĩ. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc báy giờ, người hiển trí chơi súc sắc là Ta vậy. 


-ooOoo- 


421 


92. CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT 
(Tiên thân Mahàsàra) 


Chiên trận cân anh hùng..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những 
nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: "Đúc Phật ra đời thật khó. Cũng vậy, 
được làm người với các căn đây đủ thật khó. Dâu chị em ta có thân người này trong 
một thời có đức Phật, chị em ta vẫn không được đi đến tỉnh xá như ý muốn, không 
được nghe pháp, cúng dường hay bố thí. Chúng ta sống như bị quăng trong một cái 
hộp. Chị em ta hãy yêu câu nhà vua cử cho một Tỷ-kheo xứng đáng thuyết pháp cho 
chị em ta: Khi nghe pháp, chị em ía có thể học làm các công đức như bồ thí v.v... Như 
vậy, với thời gian ngắn ngủi này, chị em ta sẽ có kết quả lới ích" Tất cả bọn cùng đi 
đến đức vua và nói lên sự suy tư của mình. Nhà vua chấp thuận. 


Một hôm, vua muốn đi dạo chơi ở một công viên, và báo người giữ vườn dọn đẹp sạch 
sẽ. Trong khi dọn đẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thấy bậc Đạo Sư ngồi dưới 
một gốc cây, liên đi đến hấu vua và thưa: 


- Thưa thiên tứ, công viên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng tại đáy, dưới một gốc cây, 
đức Thê Tôn đang ngồi. 


Vua nói: 
- Tốt lắm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc Đạo Sư. 


Rồi vua ngự lên cổ xe có trang hoàng đẹp đẽ, đi đến công viên và yết kiến bậc Đạo 
Sư. Lúc bấy giờ, Chatiapani, một nam cư sĩ đã chứng quả Bắt lai, đang ngôi nghe 
pháp từ bậc Đại Sự. Khi thấy nam cư sĩ ấy, vua ngân ngại, đứng một lái, suy nghĩ: 
"Nếu là người độc ác, người này đã không ngôi nghe pháp từ bậc Đạo Sư. Vì không 
phải là người độc ác, nên nó mới làm như vậy”. 

Nghĩ xong, nhà vua đi đến gân bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngôi xuống một bên. Nam cư 
sĩ, vì sự kính trọng đổi với đức Phật, không đứng dậy hay đánh lễ vua. Vua không 
hoan hỉ với vị ấy. Biết được nhà vua không hoan hỉ đổi với nam cư sĩ ấy, bậc Đạo Sư 
nói lên công đức của vị ấy: 


- Thưa Đại Vương, nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng đã được trao truyền và đã xa 
la các dục. 


Vua nghĩ: "Chắc chắn người này không thể là người tâm thường, vì bậc Đạo Sư tán 
thán công đức". Vua hỏi: 


- Này nam cư sĩ, nêu có cân gì hãy nói cho ta biết. 
Nam cư sĩ nói: 


- Tối lành thay! 


422 


Vua nghe Pháp từ bậc Đạo Sư xong, thân phía hữu hướng về phía Ngài rỗi ra đi. 


Một hôm, sau khi ăn sảng, cẩm đù đi đên Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy liên gọi đên 
và nói: 


- Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều. Các nữ nhân của Ta muốn nghe 
và học Chánh pháp. Lành thay, nếu ông nói pháp cho họ. 


- Thưa thiên tử, thật không thích hợp để những người tại gia nói cho nội cung của 
vua. Việc ấy chỉ thích hợp với các Tôn giả xuất gia. 


Vua nói: 
- Người này nói sự thật. 
Vua liên bảo người äy ra đi, rồi cho gọi các nữ nhân, và nói: 


- Này các hiển nữ, ta sẽ đi đến bậc Đạo Sư và xin cứ một Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
hiện nữ. Trong tảm mươi đại đệ tử, ta sẽ xin ai? 


Tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn Trưởng lão Ânanda, vị Chưởng khổ 
Chánh pháp. Vua đi đên gặp bậc Đạo Sư, đảnh lề, ngồi xuống một bên và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, các nữ nhân trong cung của trầm muốn nghe pháp và học pháp từ 
Trưởng lão Ananda. Lành thay, nêu Trưởng lão áy có thê thuyết pháp cho những 
người trong cung của trầm. 


Bậc Đạo Sư bằng lòng chấp nhận cho Trưởng lão Ananda. Từ đấy về sau, các nữ 
nhân của vua nghe pháp và học pháp từ Trưởng lão Ananda. 


Một hôm, một viên ngọc trên khăn vua bị mắt. Vua biết được viên ngọc bị mắt, cho gọi 
các đại thần và ra lệnh bắt tắt cả mọi người trong nội cung để tìm cho ra viên ngọc 
trên khăn. Các đại thân bắt đầu từ các nữ nhân, tra hỏi viên ngọc trên khăn, họ làm 
phiển nhiễu rất nhiều người nhưng không tìm ra. Hôm ấy, Trưởng lão Ànanda vào 
cung điện vua. Trước kia, khi các nữ nhân thấy Trưởng lão họ đều hoan hỉ nghe pháp, 
học pháp. Lần này họ không được như vậy, tất cả đều sâu ưu. Khi Trưởng lão hỏi vì 
sao hôm nay họ lại như vậy, họ trả lời: 


- Thưa Tôn giả, đức vua đã mắt viên ngọc trên khăn. Và đức vua ra lệnh các đại thân 
bắt đâu tra hỏi từ các nữ nhân đê tìm ngọc, làm phiên nhiễu mọi người ở trong cung. 
Chúng tôi không biết những gì sẽ xảy ra cho ai. Do vậy, chúng tôi ưu phiên. 


Trưởng lão nói an ủi họ: 

- Chớ lo nghĩ việc ấy nữa. 

Rôi Trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngôi trên ghế đã soạn sẵn, và hỏi: 

- Thưa Đại Vương, tôi nghe nói Đại Vương mắt viên ngọc phải không? 

- Thưa Tôn giả sau khi bắt tất cả mọi người ở trong cung, và làm phiên nhiễu chúng, 


tôi vân chưa có thê tìm được. 


423 


- Thưa Đại Vương, không cần phiên nhiều đông người, vẫn có phương cách tìm ra 
ViÊn ngọc. 


- Cách thức nào vậy, thưa Tôn giả? 
- Thưa Đại vương, bằng cách cho một nắm rơm. 
- Cho nắm rơn đề làm gì vậy, thưa Tôn giả? 


- Thưa Đại Vương, với những ai bị ngài nghỉ ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi người một 
nắm rơm hay cục đất sét và nói: "Ngày mai, vào sáng sớm, hãy đem cái này và đặt tại 
chỗ ấy. Người nào lấy viên ngọc sẽ đặt nó irong năm rơm hay cục đất sét mang lại. 
Nếu ngày đầu họ mang lại thì rất tốt. Nếu không, ngày thứ hai, ngày thứ ba, họ cũng 
phải TING lại. Như vậy, đại chúng không bị phiền nhiễu, và ngài có thể lấy lại được 
viên ngọc”. 


Nói vậy xong, Trưởng lão ra về. Vua làm theo lời dặn, nhưng ba ngày qua, không ai 
đem lại viên ngọc. Trưởng lão đên vào ngày thứ ba và hỏi: 

- Thưa Đại Vương, viên ngọc đã được đem lại chưa? 

- Thưa Tôn giả, chưa. 

- Vậy Đại Vương, trong sân lớn, tại một chỗ kín hãy cho đặt một cái ghè nước lớn, đồ 
đáy nước, treo xung quanh một cải màn. Nồi ra lệnh cho mọi người lui tới trong nội 
cung, đàn ông và cả đàn bà, phải cởi áo ngoài, lân lượt đi vào trong màn một mình, 
rửa tay rồi ẩi ra. 

Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra đi. Nhà vua làm như lời dặn. Kẻ ăn cắp 
hòn ngọc suy nghĩ: "Vị Chưởng khô Chánh pháp đã năm lấy vân đê này, nêu không 
tìm „ được viên ngọc sẽ không bỏ cuộc. Nay đã đến lúc cần phải đem trả lại viên 
ngọc”. Nghĩ vậy, nó giấu viên ngọc trong người, đi vào trong tấm màn, bỏ rơi ngọc 


vào ghè nước rồi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, người ta đồ nước và tìm được 
viên ngọc. Vua nói: 


- Nhờ Trưởng lão, không phiên nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. 
Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong cung cũng bằng lòng và nói: 
- Nhờ Trưởng lão, chúng tôi thoát khỏi đau khổ lớn. 


Câu chuyện nhờ uy lực của Ànanda họ đã tìm ra viên ngọc trên khăn vua được toàn 
kinh thành và chúng Tỷ-kheo biết. Các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường tán 
thản công đức của Trưởng lão: 

- Thưa các Hiển giả, nhờ nghe nhiều, nhờ bác học, nhờ thiện xảo phương tiện của 
Trưởng lão Ananda, đại chúng không bị phiên nhiễu, với phương tiện, viên ngọc được 
tìm lại. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 


424 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây luận bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đê ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỳ-kheo, không phải nay đô vật gì đã vào tay người khác, lại tìm được là 
nhờ Ananda. Thuở trước, các bậc hiện trí không làm phiên nhiễu đại chúng, chỉ với 
phương tiện, tìm được đồ vật đã đi vào tay của loài vật. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmandatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát đạt sự thuần thục trong 
tất cả các nghề, và trở thành vị đại thần của vua Ấy. Một hôm, nhà vua cùng với một 
đoàn tùy tùng đông đảo, đi đến công viên, sau khi dạo chơi giữa rừng xong, lại muốn 
đi chơi trong nước. 


Vua đi xuông một hô nước dành cho vua, vả gọi các cung nữ cởi các vàng ngọc, trang 
sức trên đâu, trên cô, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp và giao các 
nữ tỷ trông cot rôi đi xuông hô. 


Khi ấy, có một con khi cái ở công viên, ngồi giữa các cành cây, thấy bà hoàng hậu cởi 
các đô trang sức, bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp. Con khi cái muốn đeo 
dây chuyền bằng ngọc của hoàng hậu, ngồi nhìn, chờ xem khi nào người nữ tỳ lơ đễnh 
là nó đánh cắp. 


Người nữ tỳ canh gác, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rồi lại bắt đầu ngủ gật. Con khi 
cái biết người nữ t đã lơ đễnh, liên leo xuông mau như gió, lấy sợi dây chuyền lớn 
đeo cô, lêo lên xuông mau như gió, ngồi núp giữa các cảnh cây. Rồi sợ các con khi cái 
khác thấy, nó giấu sợi dây chuyên vào một cái lỗ cây và ngồi canh gác với đáng điệu 
bình tĩnh. 


Người nữ tỳ tỉnh dậy, không thấy sợi đây chuyền, quá run sợ, không thấy có cách gì 
khác liên la to: 


- Có người đàn ông lấy cắp sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn. 


Những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, nghe người nữ tỳ la, liền báo cho vua 
biết. Vua ra lệnh bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên, đi tìm tên ăn trộm khắp 
nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái, nghe tiếng la, liền hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, các 
người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm bèn đuổi theo, bắt nó, đánh nó, và nói mỉa mai: 


- Đỗ ăn trộm ác độc kia, ngươi lấy cắp đồ trang sức đắt tiền như vậy đề làm gì? 


Người dân quê suy nghĩ: "Nếu ta nói không lấy, mạng sống ta hôm nay không còn 
nữa. Chúng sẽ đánh và giết ta. Vậy ta hãy nhận là có lấy". Nó nhận có lấy, liền bị trói 
và dần đến vua. Vua hỏi nó: 


- Có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? 


- Thưa thiên tử, tôi có lấy. 


425 


- Nay vật ấy ở đâu rồi? 


- Thưa thiên tử, vậy quý giá đối với tôi, tôi lấy đề làm gì? Tôi là người từ trước không 
bao giờ có được cái giường chiếc ghế. Nhưng người triệu phú bảo tôi lấy đồ trang sức 
đắt tiến ấy. Tôi lấy và giao cho ông ta rồi. Ông ta biết đồ trang sức ấy. 


Vua truyền gọi người triệu phú và hỏi ông có lấy đồ trang sức quý giá từ tay người 
dân quê ây không. 


- Thưa thiên tử, có. 
- Đồ ấy ở đâu rồi? 
- Tôi đã đưa cho người có vấn tế tự của ngài. 


Người có vấn tế tự được gọi và được hỏi như trước. Ông thú nhận có lấy và đưa cho 
người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng bị gọi và hỏi, liền khai đã đưa cho một người 
kỹ nữ như là một món quà tặng. Người kỹ nữ bị hỏi, trả lời cô không lấy. Trong khi 
hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, Vua nói: 


- Nay hết giờ rồi, ngày mai tiếp tục việc nảy. 
Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thành. 


Lúc ấy Bồ-tát suy nghĩ: "Đô trang sức này bị mất ở trong công viên. Kẻ dân quê này ở 
ngoài công viên và cửa có lính gác thì không thể vào trong công viên cũng không thể 
lấy và chạy trốn ra ngoài được. Người nghèo khổ này nói: Tôi đã đưa cho người triệu 
phú, có lẽ vì đê tự giải thoát cho mình thôi. Con người triệu phú nói: Tôi đã đưa cho 
người cô vấn tế tự, có lẽ vì muốn làm cho kẻ ấy thành đồng lõa đề cùng được thoát ra. 
Còn người có vấn tế tự nói: Tôi đã đưa cho người nhạc trưởng, có lẽ vì nghĩ rằng nhờ 
người nhạc trưởng, sẽ sông vui trong nhà tù. Người nhạc trưởng nói: Tôi đã cho người 
kỹ nữ, với hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ ở trong tù. Cả năm 
người này không thể là người ăn trộm. Trong công viên có nhiều loài khi. Vật trang 
sức có lẽ đã rơi vào tay một con khỉ cải". 


Nghĩ vậy, Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm 
kiêm ai đã làm việc nảy. 


Vua chấp thuận, giao những người ăn trộm cho Bồ-tát. Bồ-tát cho gọi những người 
làm công và bảo: 


- Hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lóng tai nghe họ nói 
những gì và báo cho ta biệt. 


Nói xong, Bồ-tát ra đi, và các người ấy làm theo lời đặn. Trong khi cả năm người 
đang ngôi tù, người triệu phú nói với người dân quê. 


- Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau. Vậy sao 
ngươi nói ngươi đưa cho ta đô trang sức ây? 


426 


- Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đầu với chân 
băng lõi cây được gọi là quí giá. Tôi nghĩ tôi nương nhờ vào ông mới được giải thoát, 
nên tôi nói vậy. Mong ông chủ chớ giận tôi. 

Người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú: 


- Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề 
đưa cho ông? 


- Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế. Nếu chúng ta cùng đứng 
với nhau, thời sự việc sẽ được giải quyêt mau chóng! Do nghĩ vậy nên tôi đã khai như 
vậy. 


Vị nhạc trưởng nói với người có vấn tế tự: 

- Này Bà-la-môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? 

- Tôi nghĩ răng nhờ ông, tôi sẽ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi nói vậy. 
Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: 


- Này người nhạc trưởng độc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông, trước đây 
ông cũng chưa bao giờ đên với tôi. Vậy ông đưa tôi vật trang sức khi nào? 


- Này chị, chị phẫn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một 
nhà. Hãy hoan hỉ sông cho được thoải mái! Do nghĩ vậy nên tôi khai cho chị. 


Bồ-tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm người ấy 
không phải ăn trộm; chắc con khi cái đã lấy đồ trang sức, và tìm một phương tiện đề 
làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ-tát sai làm nhiều đô trang sức bằng chuỗi hạt, 
cho bắt một số khỉ cái trong vườn, cho chúng đeo các đồ trang sức bằng chuỗi hạt trên 
tay, trên chân, trên cô rồi thả chúng ra. “Trong khi â ấy con khỉ cái ăn trộm kia vẫn ngồi 
ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bồ-tát ra lệnh cho họ: 


- Các người hãy đi, và đò xét rình xem tất cả bầy khi cái. Khi nào thấy đồ trang sức ở 
con khỉ cái nảo, hãy dọa nó và lây lại đô trang sức. 


Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức, tự mãn, tự hảo, đi qua ổi lại trong 
công viên, đi đên con khỉ cái ăn trộm kia và nói: 


- Này, xem đồ trang sức của chúng ta! 
Con khỉ cái kia, không dẳn nổi lòng ganh ty, liền nói: 
- Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy! 


Rồi nó lấy dây chuyển ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy liên tìm cách 
làm cho nó cởi bỏ đồ trang sức ra, rồi mang về cho Bồ-tát. Cầm lấy đồ trang sức ấy, 
Bồ-tát đem dâng vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, năm người ấy không phải là ăn trộm. Chính con khỉ cái trong 
vườn đã lây đô trang sức này. 


427 


Vua nói: 
- Thưa bậc Hiền trí, làm sao bậc Hiền trí biết được là chính con khi cái ấy tự tay lấy 
chuỗi ngọc? Làm sao bậc Hiên trí lây chuỗi ngọc lại được? 
Bồ-tát kế lại toàn bộ câu chuyện, nhà vua rất bằng lòng và nói: 
- Cầm đầu các chiến trường, cần phải có những anh hùng. 
Vua thưởng cho Bồ-tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ: 
Chiến trận, cần anh hùng, 
Khuyên bảo, cần bình tĩnh, 
Ăn uống, cần bạn thân, 
Gặp việc, cần hiền trí. 


Như vậy, nhà vua tán thán Bồ-tát, đề cao Bồ-tát, và cúng đường Bồ-tát bảy món báu. 
Vâng theo lời khuyên giáo của Bồ-tát, vua sông trọn đời làm các công đức, rôi đi theo 
nghiệp của mình. 


* 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nói lên công đức của Trưởng lão, và nhận diện 
Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, vua là Ànanda, còn đại thân hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


93. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYÉN ÁI 
(Tiên thân Vissàsabhojana) 


Chớ tin người thân tín... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân. 
Nghe nói, trong thời ấy, các Tỷ-kheo phân lớn tự bằng lòng với bốn vật dụng do các 
bà con cúng dường, và thọ dụng các vật ấy mà không suy tư, viện lẽ rằng khi còn là 
cư sĩ, họ đã nhận đô vật từ mẹ hay từ cha từ anh em hay từ chị em, từ mẹ nhỏ hay từ 
cha nhỏ, từ chủ cậu hay từ đì cô. 


Bậc Đạo Sư nghe việc này, nghĩ rằng cân phải cho các T)-kheo một bài thuyết pháp. 
Vì thể Ngài họp các Tỷ-kheo lại và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, dẫu người cho là những người bà con hay những người khác, TỶ- 
kheo cân phải suy tư khi thọ dụng bôn đô vật. Thọ dụng không suy tư, khi đúng thời, 
Tỷ-kheo không thê thoát khỏi tái sanh làm Dạ-xoa hay ngạ quỷ. Thọ dụng các đồ vật 


428 


không suy tư cũng giống như thọ dụng thuốc độc. Và thuốc độc, dẫu từ người cho là 
người thân tín, vẫn giêt chết được. Thuở xưa, có chúng sanh thọ dụng thuốc độc do 
bạn thân tín cho, và đã đi đên mạng chung. 
Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-lai-nai, Bồ-tát là một vị triệu phú giàu có. 
Bô-tát có một người chăn bò, khi đên mùa lúa chín, kẻ ây liên bắt các con bò lại, dặt 
chúng vào rừng làm một cái chuông bò và sông tại đây đê chăn giữ chúng. Thỉnh 
thoảng, kẻ ây mang sữa về cho vị triệu phú. Không xa chuông bỏ bao nhiêu, có con sư 
tử trú tại đây. Các con bò cái, vì sợ hãi sư tử, nên sữa khô cạn, không có nhiêu. Một 
hôm, khi người chăn bò đem bơ chín cho vị triệu phú, vị ây hỏi: 


- Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy? 
Người chăn bò nói rõ lý do. 

- Này bạn, con sư tử ấy có ái mộ ai không? 

- Thưa ông chủ, nó thân ải với con nai cái. 

- Vậy bạn có thê bắt được con nai cái không? 
- Thưa ông chủ, được. 


- Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn xoa đi xoa lại, bắt đầu từ trán đến hết 
cả lông trên thân nai, để cho khô, sau hai ba ngày hãy thả con nai cái ra. Con sư tử vì 
luyến ái con nai cái, sẽ liếm thân nó và sẽ đi đến mạng chung. Hãy lấy da, móng răng 
và mỡ con sư tử rồi đem lại đây. 


Nói xong, Bồ-tát đưa thuốc độc và bảo kẻ ấy đi. Người chăn bò đặt lưới, bắt được con 
nai cái và làm như đã được dặn. Con sư tử thấy con nai cái, với lòng luyến ái mạnh, 
liếm thân con nai cái, và mạng chung. Người chăn bò lấy da sư tử v.v... và đi đến Bồ- 
tát. Ngài biết sự việc xảy ra, liền nói: 


- Không nên luyến ái người khác. Con sư tử, vua các loài thú, có sức mạnh như vậy, 
nhưng do ái nhiễm nên quá thân mật, liêm thân con nai cái, ăn phải thuộc độc và mạng 
chung. 
Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp, và đọc bài kệ này: 

Chớ tin người thân tín, 

Chớ tin người không thân, 

Do tin, sợ hãi đến, 

Như sư tử, nai cái. 


Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức bồ thí v.v... 
rôi đi theo nghiệp của mình. 


429 


* 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, người triệu phú là Ta vậy. 


-ooOoo- 


94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG 
(Tiên thân Lomahamsa) 


Nay nóng ran lạnh buốt... 


Câu chuyện này, khi trú ở Pàtkàràma gân T)ỳ-xá-ly, bậc Đạo Sư, đem theo y bát, 
thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, 
trong khi Kora bị tải sanh làm thân A-tu-la Kalakanjaka thường bộ hành trong ba 
vòng tường của T)-xá-ly, chỉ trích bậc Đạo Sư và nói: 


- 9a-môn GŒotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thăng xứng đáng 
với bậc thánh. Sa-môn áy thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, 
tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, không có thể dẫn 
người thực hành đến diệt tận khổ đau. 


Rôi trong khi Tôn giả xá-lợi-phất đi khát thực, nghe lời chỉ trích của kẻ ấy như vậy, và 
khi trở vê, Tôn giả báo cáo sự việc ấy lên Thế Tôn. Ngài nói: 

- Sunakkhata phần nộ và ngu sỉ. Do phẫn nộ, nó không biết khi nói rằng: Pháp ấy 
không có thê dẫn người thực hành đến tận diệt khổ đau, như vậy fức là tán thản công 
đức của Ta. Này Xá-lợi-phất, Ta có được Sáu Thắng Trí, đấy là pháp thượng. nhân 
của Ta. Ta có Mười Lực, có Bốn Vô sở úy, có trí biết bốn sanh hữu, và có trí biết năm 
sanh thú. Đấy là pháp thượng nhân của Ta. Ta có pháp thượng nhân như vậy. Ai nói 
rằng: Sa-môn Œofama không có pháp thượng nhân, người Ấy, nếu không chấm dứt lời 
nói ấy, nếu không chấm dứt tâm ấy, nếu không từ bỏ tà kiến ấy, sẽ bị rơi vào địa ngục. 


Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc Đạo Sự nói thêm: 


- Này Xá-lợi -phát, nghe nói Sunakkhatta ưu thích tà khổ hạnh khó hành trì của Sái- 
đề-ly Kora, do ưu thích tà khổ hạnh nên nó không thê tịnh tín đối với Ta. Cách đây 
chín mươi mốt kiếp, Ta sống đời Phạm hạnh gỗm có bốn phân, để Suy tư tìm hiểu tà 
khổ hạnh ngoại đạo thật sự có căn bản chân lÿ hay không. Là người tu khổ hạnh, Ta 
tu khổ hạnh đệ nhất. Là người hành trì thô thực, Ta tu hạnh thô thực đệ nhất. Là 
người hành trì yếm ly, Ta tu hạnh yếm ly đệ nhất. Là người hành trì hạnh viễn ly, Ta 
tụ hạnh viễn ly đệ nhất. 


Sau khi nói như vậy, theo lời yêu câu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


430 


Thuở xưa, chín mươi mốt kiếp về trước, đề suy xét tìm hiểu về khổ hạnh ngoại đạo, 
Bồ-tát đã xuất gia làm vị tà mạng ngoại đạo, sống löa thể, thân lắm đầy bụi, sống viễn 
ly cô độc, thấy người liền chạy trốn như con nai, ăn các thứ đại bất tịnh như cá thúi, 
phân bò v.v... Để giữ mình không phóng dật, Bồ-tát sông trong một lùm cây đáng sợ 
hãi trong rừng. Sống tại đấy, vào mùa đông có tuyết, trong những đêm giữa các ngày 
mùng tám (ngày thứ tám, trước và sau rằm), Bồ-tát đi ra khỏi lùm cây, sống ngoài trời, 
khi mặt trời mọc, Bồ-tát vô lùm trở lại. Ban đêm, Bồ-tát bị ướt vì ngài ở ngoài trời 
tuyết. Ban ngày, Bồ-tát cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi từ lùm cây. Như vậy, 
ngày đêm, Bô-tát cảm thọ khô đau vì lạnh. Trong cuối tháng mùa hạ, ban ngày, Bồ-tát 
bị đốt cháy bởi ảnh nẵng mặt trời; cũng vậy, ban đêm, Bồ-tát bị nóng nực ở trong lùm 
cây không có gió, vì thế mô hôi thoát chảy từ thân ngài. Câu kệ này từ trước chưa 
từng được nghe, khởi lên trong trí ngài: 


Nay nóng ran, lạnh buốt, 

Cô độc, trong rừng hiếm, 

Ngôi trần truồng, không lửa, 

Ấn sĩ tìm chân lý. 
Như vậy Bồ-tát suốt đời sông khô hạnh khắc nghiệt với đầy đủ bốn phần (thời học tập, 
thời gia chủ, thời tôn giáo, thời Sa-môn), khi lâm chung, ngài thấy tướng địa ngục 


khởi lên, biết được khô hạnh này không có kết quả. Ngay lúc ấy, ngài phá vỡ tà kiến 
của mình, nắm giữ chánh trị kiến, và tái sanh lên thiên gIỚI. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, Ta là vị tà mạng ngoại đạo. 


-ooOoo- 


431 


95. CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIÊN 
(Tiên thân Mahàsudassana) 


Các hành là vô thường.... 


Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niễt-bàn vô dự y, bậc Đạo Sự đã kể về lời 
nói của Trưởng lão Ananda: - Thê Tôn chớ nhập Niêt-bàn tại thành phố nhỏ tôi tàn 
này. 

Khi Như Lai trú Kỳ Viên, Ngài suy nghĩ: "Trưởng lão Xá-lợi-phất sanh ở làng Nàlaka, 
đặc Niêt-bàn vô dự y ở Varaka, vào đêm rằm Kaitika. Còn đại Mục-kiên-liên mệnh 
chung cũng vào tháng Kattika, trong phán trăng lôi. Như vậy, hai đệ tử đấu tay đã 
đặc Niêt-bàn vô dự y. Ta sẽ đặc Niêt-bàn vô dự y ở Kusinàra". 

Rôi bậc Đạo Sư tiếp tục bộ hành, đi đến đấy và năm không dậy nữa trên chiếc giường, 
đáu hướng về phía bắc, giữa hai cây Sàla. Rồi Trưởng lão Ananda yêu cấu Thê Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, Thế Tôn chó diệt độ tại thành phố nhỏ tôi tàn này, tại thành phố nhỏ 
hoang vu này, tại thành phô nhỏ ngoại ô này. Thê Tôn hãy điệt độ tại một trong những 
thành phô lớn như Vương Xá v.v... 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này Anànda, chớ nói đây là một thành phô nhỏ tôi tàn, thành phố nhỏ hoang vu, 
thành phô nhỏ ngoại ô. Thuở xưa, trong thời vua Chuyên luân Thiện kiên, Ta đã sông 
trong thành phô này. Lúc ấy, thành phố này là một đô thị vĩ đại, được bao bọc với 
những bức tranh băng châu báu, dài đên mười hai dặm. 

Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của Trưởng lão, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Lúc ấy, hoàng hậu Subhaddà (Thiện tường) thấy vua Đại thiện kiến từ lâu đài Chánh 
pháp (Dhamma) đi xuống không xa bao nhiêu, rồi nằm về phía hông bên phải, trên 
long sàng được sửa soạn cho ngài, tại rừng Sàla làm bằng bảy báu từ đó ngài không 
dậy nữa. Thấy vậy, bà nói: 


- Thưa Thiên tử, tám mươi bốn ngàn thành phó, đứng đầu là kinh đô Kusảvatì thuộc 
quyên của Đại vương, hãy hướng ý muôn về chúng. 


Nghe vậy, vua Đại thiện kiến nói với hoàng hậu: 


- Hoàng hậu chớ nói vậy! Hoàng hậu nên khuyến khích ta: Hãy hướng tâm đến chỗ 
này, chớ mong chờ các chỗ khác. 


Hoàng hậu hỏi: 
- Vì sao? 


Vua đáp: 


432 


- Hôm nay ta sẽ băng hà. 


Hoàng hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn mệt nhọc như 
lời vua khuyên bảo, rồi bà khóc lóc than. Tám mươi bốn ngàn nữ nhân còn lại cũng 
đều than khóc theo bà. Các đại thần cũng không thê chịu đựng nôi. Tắt cả đều khóc 
ròng. Vua nói: 


- Chớ làm ồn. 
Sau khi ngăn chận mọi người, ngài nói với hoảng hậu: 


- Hoàng hậu chớ khóc, chớ than! Vì nhỏ cho đến hột mè, không có hành nào là thường 
còn. Tât cả là vô thường, chịu sự biên hoại. 


Nói vậy xong, đề khuyến giáo hoàng hậu, ngài đọc bài kệ này: 
Các hành là vô thường, 
Bản tánh chúng sanh diệt, 
Chúng sanh, rồi chúng diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Như vậy, vua Đại thiện kiến lấy đại Niết-bàn bất tử là đỉnh thuyết pháp cao nhất, rồi 
khuyên giáo đại chúng còn lại: 


- Hãy bồ thí, trì giới và hành trì trai giới. 
Khuyến cáo xong, cuối cùng, ngài tái sanh ở thiên giới. 
* 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, hoàng hậu Subhaddà là mẹ La-hâu-la, hoàng tứ là La-hẳu-la,hội chúng 
côn lại là hội chúng đức Phật, và vua Đại thiện kiến là Ta vậy. 


-ooOoo- 


433 


96. CHUYỆN BÁT DẦU 
(Tiên thân Telapatta) 


Như người mang bát dầu..., 


Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gân thị trần Desaka nước Sumedha, bậc Đạo 
Sư đã kê về Kinh Janapada-Kalyami. Tại đây, Thể Tôn nói: 


- Này các Tỷ kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to: Hoan hô cô gái đẹp địa 
phương múa và hát tuyệt diệu! Khi áy, một người đàn ông: đến, muốn sống không 
muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người áy: "Này gã kia, chủ hãy 
mang bát dầu đây vun này đi giữa đám đông và cô ,gái đẹp địa phương. Một người 
đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đồ một ít dâu ra, 
ngay chỗ ấy, nó sẽ chém đẫu chủ". Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy 
có thể không tác ý đến bát dầu ấy, mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các 1)-kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Và ý nghĩa này 
ở đây là như sau: Bát dâu đáy vụn, này các Tỷ-kheo, là động nghĩa với thân hành 
niệm. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: Thân hành niệm cân phải được 
chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cân phải học 
tập! 

Rôi bậc Đạo Sư nói lên Kinh Janapadakalyani này. 

Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: 


- VỊ Tỷ-kheo muốn tu tập thân hành niệm, cũng giống như người đàn ông ấy với bàn 
tay bưng bát dâu. Phải nắm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cần 
phải như vậy. 


Các Tỷ-kheo, nghe kinh này xong, và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói như sau: 


- Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương, vừa 
bưng bát dấu vừa ẩi. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà hình là dễ làm. Vì 
sao? Vì kẻ ây được một người đi theo dọa nạt với cây gươm giơ cao. Nhưng thật rát 
khó cho những bậc hiên trí thuở xưa, không phóng đật, không bỏ niệm, chê ngự các 
căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của Thiên nữ được hóa sanh, vấn đi và đạt được 
quốc độ. 

Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 


* 


434 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm người con trai trẻ 
nhất trong một trăm người con của vua, dần dần đến tuổi trưởng thành. Thời ấy, các vị 
Phật Độc Giác thường đến dùng cơm trong cung điện của vua và Bồ-tát phục vụ các 
vị ấy. Một hôm Bồ-tát suy nghĩ: "Ta có rât nhiêu anh, không biết ta có được vương 
quốc thuộc gia sản trong thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật Độc Giác, ta sẽ 
biệt". 


Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật Độc Giác đến, Bồ-tát. đem lại bình thủy, lọc nước 
rửa chân cho các vị ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang ngồi, Bồ-tát đảnh lễ, 
ngôi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật Độc Giác trả lời: 


- Này hoàng tử, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phó này. Từ đây cách xa 
khoảng hai ngàn dặm, tại nước Gandhara, có một thành phố tên là Takkasilà. Nếu 
hoàng tử có thê đến đó trong vòng bảy ngày, ngài sẽ được vương quốc. Nhưng có sự 
nguy hiểm trên con đường đi đến đó, nếu như đi thắng con đường dài năm mươi dặm, 
ngài phải ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con đường dài 
đến một trăm dặm. Đó là khu rừng hoang vu có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, 
các nữ Dạ-xoa dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng bằng những ngôi 
Sao vảng lấp lánh, chúng bày một cái giường lớn, quí giá, xung quanh có màn treo đẹp 
đẽ, với nhiều màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô điểm với đồ trang sức chư Thiên và ngôi 
trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, chúng cám dỗ, kêu gọi với 
những lời dịu ngọt. Các người có vẻ mệt mỏi, hãy đến đây, ngồi xuống (ông nước rồi 
đi! Với những ai đến đó, các nữ Dạ xoa đều mời ngồi, làm họ khởi dậy lòng tham dục 
với sắc đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chỉ phối. Khi họ hành lạc với 
chúng, ngay khi Ấy, các nữ Dạ-xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng 
sống của họ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ. 
Những ai đam mê hương, chúng lấy thiên hương cám dỗ. Những ai đam mê vị, chúng 
lấy các món ăn chư Thiên hảo hạng cám dỗ. Những ai đam mê xúc, chúng lấy giường 
chư Thiên với nệm đỏ hai đầu cám dỗ. Nhưng nếu hoàng tử nhiếp phục được các căn, 
cương quyết không nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ bảy, ngài sẽ 
nhận được vương quốc tại đây. 


Bồ-tát thưa: 


- Thưa các Tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến giáo của 
các Tôn giả, làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ Dạ-xoa ây? 


Sau khi nhờ các vị Phật Độc Giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợi dây làm 
bùa, Bồ-tát đảnh lễ các vị Phật Độc Giác và mẹ cha, rồi đi về nhà nói với những người 
hầu hạ của mình: 


- Ta đi Takkasilà để lẫy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. 
Năm người xin được cùng đi với Bồ-tát, ngài nói: 


- Các bạn không thê đi được, nghe nói giữa đường các nữ Dạ-xoa thấy những người 
tham sắc v.v... chúng sẽ dùng sắc v.v... khiên họ sanh lòng ái dục, rôi bắt lây những 
ngưòi ây. Sự nguy hiêm thật lớn, nhưng ta tự tin vào ta và ta sẽ đi. 


435 


- Thưa hoàng tử, làm sao đi với ngài, chúng tôi lại nhìn sắc đẹp khả ái ấy? Chúng tôi 
sẽ đi đên đây. 


Bồ-tát nói: 
- Vậy các bạn chớ phóng đật, phải quyết tâm. 


Bồ-tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ Dạ-xoa tạo nên các làng v.v... và 
ngôi chờ. 


Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ-xoa Ấy, bị trói buộc bởi sắc đẹp của 
chúng, nên đi chậm lại sau Bô-tát nói: 


- Sao bạn đi chậm ra sau? 

- Thưa Hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát, tôi sẽ đi. 
- Này bạn, chúng là nữ dạ-xoa, chớ có tham đắm chúng. 

- Dầu sự việc là vậy, thưa Hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. 

- Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thể nào! 


Nói xong, Bồ-tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ Dạ- 
xoa. Khi người ây bắt đâu hành lạc với chúng, chúng liên giêt chêt đê ăn thịt. Rôi 
chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiêu loại nhạc khí ngôi 
hát. 


Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sau. Các nữ Dạ-xoa ăn thịt kẻ Ấy, rồi đi tới 
trước, mở một quán hàng, bày đầy các hộp hương thơm và ngồi đợi. Ở đấy, người 
ham mê hương đi chậm lại. Các nữ Dạ-xoa ăn thịt kẻ â Ấy, rồi đi về phía trước, mở một 
quán bán đồ ăn, bày những chén bát mâm dĩa đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư 
Thiên và chúng ngồi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị, khi đi đến đấy, bèn đi chậm 
lại, rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ-tát, một nữ Dạ-xoa nói: 


- Người này dầu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. 


Rồi nữ Dạ-xoa đi sau lưng Bồ-tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong 
rừng thây nữ Dạ-xoa, liên hỏi: 


- Người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? 
- Thưa các ông, đây là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. 


- Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như vòng hoa, đã 
bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nảng 
cho nàng khỏi mệt nhọc? 


- Này các ông, nó không phải vợ tôi. Nó là nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn của 
tôI. 


436 


- Ôi, thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì chính vợ của mình cũng cho là 
nữ Dạ-xoa, là ngạ quỷ! 


Nữ Dạ-xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ-tát, khi thì hiện hình có mang, khi thì hiện dáng 
dấp của một người đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy 
vậy, cũng hỏi như các thức trước. Bô-tát trả lời như trước và đi đến Takkasilà. Nữ Dạ- 
xoa làm đứa con biến mắt, và một mình đi theo Bồ-tát. Còn Bồ-tát đi đến cửa thành và 
vào ngôi trong ăn nhà dành cho người chiêm bái. Vì uy lực của Bồ-tát, nữ Dạ-xoa 
không thể vào được, liền hóa hiện ra một Thiên nữ đứng trước nhà chiêm bái. 


Lúc bấy giờ, vua Takkasilà đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ, vua 
sai một người đên hỏi nàng có chông hay chưa. Người ây đên hỏi và nàng trả lời: 


- Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. 
Bồ-tát nói: 


- Nó không phải vợ tôi! Nó là con nữ Dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của 
tôi. 


Nữ Dạ-xoa nói: 
- Ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ chuyện mà họ nghĩ ra. 


Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có chủ đều 
thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ Dạ-xoa lại, cho nó ngồi trên lưng một con 
voi, đi vòng xung quanh thành rồi trở về cung điện và cho nó ở một nội cung của 
hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa, vào buôi chiều ăn xong rồi lên long sàng. Nữ Dạ-xoa 
ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm, và năm với vua trên long 
sàng. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc, đang năm ngủ, nữ dạ-xoa xoay mình qua 
một bên hông rồi khóc. Vua hỏi vì sao nàng khóc. Nữ Dạ-xoa trả lời: 


- Thưa Đại Vương, thiếp được Đại Vương gặp ở giữa đường và đem về cung, nhưng 
cung của Đại vương có nhiều tỳ thiếp. Sống ở đây, giữa thù địch, thiếp cảm thấy như 
bị năm đầu dìm xuống, bị choáng váng khi họ hỏi: “Cha mẹ nàng là ai? Dòng họ hay 
thọ sanh nàng là gì? Nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường! Nếu Đại vương cho 
thiếp quyền uy và thế lực trên cả vương quốc thì không ai có thê làm thiếp tức giận 
với câu nói như vậy nữa! 


- Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai ở trong vương quốc này. Ta không 
phải là chúa tế hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay làm điều gì sai 
quây, khi â ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thê cho hiền thê quyền uy và 
thế lực trên cả vương quốc. 


- Vậy thưa Đại vương, nếu Đại vương không thê cho thiếp thế lực trên cả nước hay 
trên toàn thành, ít nhât hãy cho thiệp thê lực trên những người ở trong nội cung, đê 
thiệp có thê ngự trị những ai sông trong hoàng cung. 


Vua quá đắm say bởi thiên xúc nên không thê từ chói lời nói của nữ Dạ-xoa, bèn chấp 
thuận. 


437 


- Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội 
cung, như vậy, hiện thê có thê đặt họ dưới quyên lực của mình. 


Nữ Dạ-xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành Dạ-xoa đem theo cả đoàn nữ 
Dạ-xoa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạng của vua và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, 
chỉ để lại xương. Các nữ Dạ-xoa còn lại từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con 
chó trong nội cung, chúng ăn tất cả, chỉ đề xương còn lại. Ngày hôm sau, thây cửa còn 
đóng, người ta đến đập cửa rằm rằm, và tìm cách đi vào trong, chỉ thấy xương rải rác 
khắp nội cung. Thấy vậy, họ nói: 


- Người đàn ông ấy đã đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ 
Dạ-xoa! Còn nhà vua, không biệt chút gì, lây nó làm vợ. Nữ Dạ-xoa ây chắc đã gọi 
các con Dạ-xoa đên, ăn thịt tât cả rôi bỏ đi. 


Còn Bồ-tát, ngày ấy, ở tại nhà dành cho các người chiêm bái, sau khi đặt bùa cát trên 
đầu, và cột bùa chỉ quanh trán, liền cầm gươm đứng dậy, chờ tời sáng. Các người khác 
đọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, thoa hương, rắc hoa, treo từ mái nhà 
thòng xuống những bó hoa, xông hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại 
bản tính với nhau: 


- Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ Dạ-xoa hiện hóa thiên 
sắc đi theo sau. Người thật là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đây đủ trí tuệ! Được 
người như vậy trị vì vương quôc, tât cả quôc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ây lên 
làm vua. 

Tất cả các vị đại thần và thị dân, đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ-tát và thưa: 

- Thưa Hoàng tử, hãy trị vì vương quốc này. 


Họ mời Bồ-tát vào thành, đặt Bồ-tát trên đồng châu báu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ- 
tát lên làm vua ở thành Takkasilà. Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú, không vi 
phạm mười vương pháp, Bồ-tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời làm các công đức 
như bố thí v.v.. rồi đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. 


* 
Bậc đạo Sư kể câu chuyện quá khứ xong liên đọc bài kệ này: 


Nhu người mang bát dâu 
Đây vun không cho đổ, 
Cũng vậy, bảo vệ tâm, 
Như đi phương hướng lại 


Như vậy, bậc Đạo Sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niễt-bàn và nhận 
diện Tiên thân: 


- Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng đức Phật, còn Hoàng tử quốc vương là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


438 


97. CHUYỆN ĐIÊM LÀNH CỦA TÊN 
(Tiên thân Nàmasiddhi) 


Thấy Ji-va-ka-chỗt..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một T ÿ-kheo tin vào sự tác 
thành của cái tên gọi. Tương truyện, một thiện nam trẻ tên là Papaka (Người ác), có 
tâm tín thành vào Giáp pháp, và xuát gia. Khi các Tỷ-kheo gọi: 


- Hãy đến, Hiền giả Papaka! Hãy đứng lại, Hiền giả Papaka. 


Tỷ-kheo ấy nghĩ: "Ở đời, tên Papaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyên rủa. ta cân 
phải đặt một tên khác có liên hệ đến điều lành ". 


Tỷ-kheo ấy đến vị sư trưởng và giáo thọ sư và thưa: 
- Thưa các Tôn giả, tên của con chỉ điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác. 
Hai vị ấy nói với Tỷ-kheo: 


- Này Hiển giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự 
băng lòng với cái tên mình. 


Tỷ-kheo ấy lại yêu cầu nhiều lẫn. Chúng tăng biết được Tỷ-kheo ấy tin tưởng vào 
điềm lành của tên. Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi họp ở Chánh pháp đường, và bắt đâu 
câu chuyện như sau: 


- Thưa các Hiển giả, Tỷ-kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu câu đặt một tên 
liên hệ đên điêm lành. 


Bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Xưa kia, Tỷ-kheo ấy cũng tin 
tưởng điểm lành của tên. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, tại Takkasilà, Bồ-tát là một vị Sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương, và 
năm trăm thanh niên Bà-la-môn đến học Vệ đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong 
bọn có tên Pàpaka (Kẻ độc ác). Được nghe gọi: Hãy đến Pàpaka, hãy đi Pàpaka. Anh 
ta suy nghĩ: "Tên của ta là một điềm xấu, ta hãy xin đôi một tên khác". 


Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa: 


- Thưa sư trưởng, tên của con là một điềm xấu. Hãy đặt cho con một cái tên khác có 
tính cách tôt đẹp. 


Sư trưởng nói: 


439 


- Hãy ra đi, này con thân. Hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm lành mà con 
thích, rôi trở về đây, ta sẽ đôi tên cho con. 


Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này sang làng 
khác và đên một thành phô. Tại đây, có một người đã chêt tên là Jivaka (người sông). 
Anh ta thây người chêt được những bà con đưa đên nghĩa địa bèn hỏi: 


- Người ấy tên chỉ. 
- Tên là Jivaka. 
- Jìvaka mà cũng chết ư? 


- ]ìvaka cũng chết. Ajivaka (Không sống) cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. 
Hình như ông là người khùng thì phải. 


Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình và đi vào 
trong thành. Bấy giờ một tỳ nữ, vì không đem tiền công về, bị những người chủ bắt ra 
ngôi ngoài đường, đánh nó với dây roi. Tên của người nữ tỳ ây là Dhanapàli (Người 
giàu có). Đang đi giữa đường thấy nữ tỳ bị đánh, anh ta hỏi: 


- Vì sao đánh người này? 

- Vì nó không đem tiền công về. 

- Tên cô ta là gì? 

- Tên nó là Dhanapàli (Người giàu) 

- Với tên Dhanapàli, cô ta lại không thê cho tiền công sao? 


- Dhanapàli hay A đhanapàli (Không giàu), chúng đều nghèo khô. Cái tên chỉ dùng đề 
gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải. 


Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. 


Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết người ấy lạc 
đường, chàng thanh niên hỏi tên người ây: 


- Nhưng ông tên à gì? 
- Tên tôi là Panthaka (Người chỉ đường) 
- Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao? 


- Panthaka hay Apanthaka (Lạc đường) đều có thê lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. 
Hình như ông khùng thì phải! 

Khi Ấy, chàng thanh niên Bà-la-môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta 
đi về, gặp Bô-tát và được Bô-tát hỏi đã tự băng lòng với cái tên gì chưa mà trở về, anh 
ta trả lời: 


440 


- Thưa Sư trưởng, Jìvaka hay Ajìvaka đều chết. Dhanapali ha Adhanapali đều nghèo. 
Panthaka hay Apanthaka đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác 
thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vì thế con bằng lòng với tên mình 
và không muốn đôi tên khác nữa. 


Bồ-tát kết hợp điều người thanh niên Bà-la-môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm, 
rôi nói lên bài kệ này: 

Thấy Ji-va-ka chết, 

Dha-na-pa-li nghèo, 

Và thây Pan-tha-ka 

ĐI lạc ở trong rừng, 

Pa-pa-ka bằng lòng 

Trở về với tên mình. 
Sau khi kế chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nói thêm: 
- Này các Tỷ-kheo, nay cũng như trong quá khứ, Tỷ-kheo ấy tin ở nơi sự tác thành của 
tên. 
Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, kẻ tin sự tác thành của tên cũng là Tỷ-kheo hiện nay tin sự tác thành 
của tên. Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của đức Phật, còn sư trưởng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO 
(Tiên thân Kùtavànija) 


Lành thay, vị hiền trí..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một người đi buôn: lừa đáo. 
Tại Xá-vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề ấi buôn, chở hàng hóa băng xe, đi 
khấắp toàn quốc, được tiên lời rồi đi về. Người đi buôn lừa đảo suy nghĩ: 


"Người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống, ngủ nghỉ cực khổ, nên mệt mỏi. Nay 
về nhà, được ăn uống thỏa thích với các món ngon, nhiêu thứ đặc biệt, nó có thê chết 
vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba ' phần, một phân cho con chảu nó, hai 
phân thuộc về ta". Nghĩ vậy, kẻ ấy hẹn chia phân ngày này qua ngày khác, nhưng thực 
sự không muốn chỉa. Người ấi buôn hiển trí không muôn bức bách kẻ â ấy phải chia nên 
đi đến tỉnh xá đảnh lễ bậc Đạo Sư và được tiếp đón thân tình. Bậc Đạo Sư hỏi: 


441 


- Có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây, đã lâu rồi sao ông không đến 
hấu thăm đức Phật? 


Ông đem tắt cả câu chuyện thuật lại với Tì hé Tôn, bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, không phải chỉ nay nó mới là người đi buôn lừa đảo. Thuở xưa, nó 
cũng là người đi buôn lừa đảo rôi. Nay nó đang muôn lường gạt ông, như trước kia 
nó đã lường gạt các bậc hiện trí. 


Theo lời yêu cầu của người đi buôn hiển trí, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát sanh ra trong một gia đình 
thương gia, đến ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita (bậc hiền trí). Khi đến tuổi 
trưởng thành, Bồ tát cùng chung vn với một người đi buôn khác. Người â ấy tên là Đại 
hiền trí. Họ chở hàng hóa trên năm trăm cô xe, đi khắp quốc độ, buôn bán hàng hóa, 
lấy được tiền lời rồi đi về Ba-la-nai. Đến thời chia hàng hóa, Đại hiền trí nói: 


- Tôi phải lấy hai phần. 
- Vì sao vậy? 


- Bạn là Hiền trí, tôi là đại hiền trí, Hiền trí xứng đáng được một phân, Đại hiền trí 
xứng đáng được hai phân. 


- Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe... đều bằng nhau. Sao bạn lại được hai 
phân? 


- Vì ta là Đại hiền trí. 


Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm đi đến cãi lộn nhau. Đại hiền trí nghĩa ra một kế, 
bảo cha mình trôn vảo trong một bọng cây và nói: 


- Khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói: Đại hiền trí xứng đáng được hai phân. 
Rồi Đại hiền trí đi đến Bồ tát và nói: 


- Này bạn, tôi có xứng đáng được hai phần hay không, vị thần của cây này biết, chúng 
ta đên hỏi thân ây. 


Nó liền yêu cầu thần cây: 

- Thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh chấp, xin ngài giải quyết cho. 
Người cha giả thần đổi giọng nói: 

- Vậy hãy nói lên. 


- Thưa ngài, người này là Hiền trí, tôi là Đại hiền trí, chúng tôi cùng nhau buôn bán. Ở 
đây cân phân chia lợi tức như thê nào? 


- Hiền trí nên được một phần, còn Đại hiền trí nên được hai phân. 


442 


Bồ tát nghe lời phán quyết tranh chấp như Vậy, quyết tìm xem đó có phải thân cây hay 
không, bèn đem rơm đên, bỏ đây vào lỗ cây, rôi đôt lửa. Cha của Đại hiện trí, thân bị 
đôt bởi ngọn lửa đang cháy, liên leo lên, vịn vào cành cây. 


Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ: 
Lành thay, vị Hiền trí! 
Tên Đại hiền không lành, 
Vì con Đại hiền trí, 
Ta gần bị chết thiêu! 


Sau đó cả hai chia đồng đều, lấy nửa phần bằng nhau... rồi về sau, khi mệnh chung, họ 
đi theo nghiệp của mình. 


x 
Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sự kết luận với câu: 
- Thuở trước, nó là người đi buôn lừa đảo cũng như bây giờ. 
Và ngài nhận điện Tiên thân: 


- Kẻ ấi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay, còn người đi buôn hiển trí 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU 
(Tiên thân Parosahassa) 


Ngàn hẻ ngu tụ hội..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm 
phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kê trong Tiên thân Sarabhanga. (số 522). 


Một thời, Các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, ngôi tán thán công đức của vị 
Tướng quân Chánh pháp như sau: 


- Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời 
văn tắt của bậc Đạo Sư. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi đang bàn luận vấn đề gì? 


Khi được trả lời về vẫn đề đang bàn đến, bậc Đạo Sư nói: 


443 


- Này các Tj-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất mới giải thích một cách rộng rãi 
một câu nói văn tặt của Ta. Trong thời quá khứ, Xá-lợi-phất cũng trả lời như vậy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ tát sanh ra trong gia đình một Bà- 
la-môn phương tây bắc, học tất cả tài nghệ ở Takkasila. Rồi ngài từ bỏ dục, xuất gia 
làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được năm Thắng trí và tám Thiền chứng, và trú tại Tuyết 
Sơn. Bồ tát có năm trăm vị tu khô hạnh vây quanh. VỊ đệ tử đầu tay của ngài, trong 
mùa mưa, đem theo một nữ hội chúng, tu sĩ, đi đến chỗ ở của quần chúng để xin muối 
và giấm. Đây là thời Bồ tát phải đi đến mạng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng 
đắc của ngài, liền hỏi: 


- Ngài đạt được quả vị gì? 
Bồ tát trả lời: 
- Không có gì. 


Nói vậy xong, ngài từ trần và sanh lên cõi Phạm thiên quang âm (các Bồ tát có thê 
được Thiền chứng Sắc giới, nhưng không thê vượt qua Sắc giới để sanh vào Vô sắc 
giới). Các đệ tử không hiệu ý nghĩa lời nói ấy liền nói: 


- Thầy chúng ta đã không chứng được gì. 


Vì vậy họ không có tô chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người đệ tử đầu 
tay trở về và hỏi: 


- Sư trưởng ở đâu? 

- Sư trưởng đã tịch rồi. 

- Các bạn có hỏi Sư trưởng chứng đắc gì không? 
- Vâng, chúng tôi có hỏi. 

- Sư trưởng trả lời như thế nào? 


- Sư trưởng trả lời: Không có gì! Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa 
địa một cách cung kính. 


Vị đệ tử đầu tay nói: 


- Các bạn không hiểu ý nghĩa của lời Sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được thiền 
chúng Vô sở hữu xứ. 


Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần, nhưng không tin. Bồ tát biết được sự việc, 
suy nghĩ: "Các ngươi ây thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta! Ta 
sẽ làm cho sự việc nảy trở thành rõ ràng trước đại chúng”. 


444 


Rồi Bồ tát từ Phạm thiên giới đi xuống, với thần lực lớn, đứng giữa hư không, trên tu 
viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này: 

Ngàn kẻ ngu tụ hội 

Khóc than một trăn năm, 

Không bằng một người trí 

Hiểu nghĩa lời được nói. 
Như vậy, bậc Đại Sĩ đứng giữa hư không, thuyết pháp, làm cho hội chúng các tu khô 


hạnh tỉnh ngộ rồi đi về Phạm thiên giới. Các tu khổ hạnh ấy trở thành có trí và sau khi 
mệnh chung cũng đêu được tái sanh về cõi Phạm thiên. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, vị đệ tử đâu tay là Xá-lợi-phất, còn Đại Phạm thiên là Ta vậy. 


-ooOoo- 


100. CHUYỆN SÁC THÂN BÁT LẠC. 
(Tiên thân Asàtarùpa) 


Chính đắng, không phải ngọt..., 


Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gân thành Kundiya, bậc Đạo Sư đã kể về 
nữ cự sĩ Šuppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã bảy 
năm chịu đau đớn khi sanh đến bảy ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dâu bị khô đau khốc 
liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này: "Chánh Đăng Giác là bậc Thế Tôn, Ngài 
thuyết pháp đề đoạn trừ đau khổ như vậy. Tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành 
trì để đoạn trừ đau khổ như vậy. Đại an lạc là Niết bàn, tại đây, ẩau khổ không có 
mặt". 

Ngài cho gọi chỗng lại, bảo chỗng đến yết kiến bậc Đạo Sư, trình Ngài biết tình trạng 
của nàng và những lời đảnh lễ của nàng. 

Sau khi nghe những lời đảnh lễ, bậc Đạo Sư liền chú nguyện: "Mong rằng Suppavàsà, 
con gái vua Koliya được an lạc, được khỏe mạnh và nàng sẽ sanh ra đứa con trai 
khỏe mạnh". Nhờ lời nói ấy của Thể Tôn, Suppavàsà, con gái vua Koliya, an lạc khỏe 
mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh! Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã 
sanh được con trai nói: 


- Ôi thật vỉ điệu thay! 


445 


Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thân lực vi diệu của Như lai. Sau khi sanh Con, 
Suppavàsa muôn cúng dường trong bảy ngày cho chúng Tăng với đức Phật là vị cảm 
đáu, liên bảo chống đi mời. 


Lúc bấy giờ, đức Phật và Tăng chúng đã được mội tín chủ của Đại Mục- kiển-liên mời 
cúng dường trong bảy ngày. Bậc Đạo Sư muốn tạo cơ hội cho Suppavàsà cúng dường, 
liền cử người đến bậc Trưởng lão, tin cho Trưởng lão biết là Ngài đã nhận sự cúng 
dường của Suppavasà trong bảy ngày với chúng Tỷ-kheo. 


Đến ngày thứ bảy, Suppavàsà mặc aó đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo con đánh lễ 
bậc Đạo Sư và chúng Tỷ-kheo tăng. Tuân tự thứ lớp, đứa con được đưa đên Trưởng 
lão Xá-lợi-phát. Trưởng lão thân mật đón tiếp đứa trẻ và hỏi: 


- Này Sivali, mọi việc đếu tốt đẹp với con chăng? 
Đứa trẻ liên nói với Trưởng lão: 


- Thưa Tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong bảy năm, con đã sống trong bình 
máu. 


Suppavàsà nghe vậy, hết sức hoan hỷ nói: 


- Con tôi mới có bảy ngày, đã thảo luận với bậc Tướng quân Chánh pháp về vấn đề 
giác ngộ. 


Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Này Supavàsà, con có muốn các con trai khác như vậy không? 
- Bạch Thê Tôn, nếu có được bảy đứa con trai như vậy, con cũng muốn. 


Sau khi nói lời cảm hứng, bậc Đạo Sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên Sivali, vào 
năm thứ bảy, hiến tâm mình cho đạo, và xuất gia. Khi tuổi được đây đủ, vị ấy thọ đại 
giới, làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-La-hán, 
và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan nghênh. 


Một hôm, các Tỷ-kheo hội họp Chánh pháp đường, nói như sau: 


- Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do câu HguyỆn, cuối cùng mới được sanh, 
bảy năm ở trong bình máu, bảy ngày chịu trận đau đẻ. Ôi hai mẹ con chịu đựng đau 
khô lớn. Cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quá vậy? 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi ở đây bàn luận vấn đề gì? 
Sau khi nghe vấn đê ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Sivali là người đại phước, bảy năm ở trong bình máu, bảy ngày 
chịu trận đau vì sanh đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Supavàsà chịu đau 
khô mang thai trong bụng bảy năm, chịu khô đau vì sanh đẻ bảy ngày, căn bản cũng 
do nghiệp mình tạo ra. 


446 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ tát đầu thai làm con bà hoàng hậu 
của vua, đến tuôi trưởng thành ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi phụ vương mắt, ngài 
trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua Kosala đi đến với một đạo quân lớn, 
chiếm lấy Ba-la-nại, giết vua Ba-la-nai, lấy hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của 
mình. 


Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba-la-nai chạy trốn ngang qua các ống công, tập hợp 
lực lượng, đi đên Ba-la-nạl, căm trại không xa, gửi tin nói: 

- Hãy giao thành hay giao chiến. 

Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn tin con: 

- Chớ đánh. Hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba-la-nại, chờ cho đến 


khi nào củi, nước, gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cần đánh con cũng sẽ 
lây được thành. 


Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong bảy ngày cắt đứt đường giao thông, và vây 
chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp viện đến bảy ngày. Ngày thứ bảy 
họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào thành, lây lại vương quốc, 
và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, vây hãm thành bảy ngày, do kết quả hành động 
ây, phải sống bảy năm trong bình máu và bảy ngày chịu cơn đau đẻ. Nhưng vì hoàng 
tử cúi đầu đảnh lễ chân đức Phật Padumattara, cầu nguyện với bố thí lớn để chứng 
được quả vị tối thượng, lại nữa, trong thời đức Phật Vipassi (Tỷ-bà-thi), hoàng tử 
cùng với thị dân bố thí đường, sữa đông, v.v... trị giá ngàn đồng vàng, và cũng nói lên 
lời cầu nguyện ấy, do vậy, với uy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. 
Vì Suppavàsà gửi tin báo con vây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai bảy năm 
và chịu cơn đau sanh đẻ bảy ngày. 


* 
Bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này: 

Chính đăng, không phải ngọt, 

Chính hận, không phải ái, 

Chính khổ, không phải lạc. 

Nhiếp phục kẻ phóng dật. 
Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành, và lấy được vương quốc là Sivali, người mẹ là 
Suppavàsà, và người cha, vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


A47 


PHẨM PAROSATA 


101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU 
(Tiên thân Parosata) 


Trăm kẻ ngu tụ hội..., 
Trăm kẻ ngu tụ hội. 
Thiển tư một trăm năm, 
Không bằng một người trí 
Hiểu nghĩa lời Phật dạy. 


Tiên thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện Tiền thân đều giống như Tiền 
thân Parasahassa (số 99), chỉ riêng ở đây để cập đến Thapeyya (Thiên trí). 


-ooOoo- 


102. CHUYỆN NGƯỜI BẢN RAU 
(Tiên thân Pannika) 


Người đúng che chở ta..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về một cư sĩ bán rau trái. Nghe 
nói, có một cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, các loại bí, bầu v.v...để nuôi 
sống; Cự sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tín thành, đây đủ chánh hạnh giới đức, 
biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt. 


Khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng, người cư sĩ suy nghĩ: "Con 
gái của ta cân phải gả chỗng. Nhưng nó có tật hay cười. Khi một đứa con gái đứng 
đắn đưa đến một gia đình khác có tật hay cười là một cải nhục cho bố mẹ. Ta phải tìm 
hiểu nó có phải là người con gái tốt nết hay không. " 


Một hôm, cư sĩ bảo người con gái đem giỏ theo, ẩi vào rừng để hái lá [rong rừng. Rồi 
để thứ nàng, cư sĩ cẩm íay nàng, nói những lời kín đáo tỏ tình như muôn phạm lỗi, 
nàng liền bật khóc và than: 


- Thưa cha thân, làm vậy không tối, giống như lửa hiện ra từ nước. Chớ làm vậy. 


- Này con thân, chỉ vì cha muốn thử con, nên cha mới cẩm tay con. Con hãy nói lên. 
Nay con vẫn là đứa con gái có đức hạnh. 


448 


- Từ trước đên nay con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ải! 


Người cha an ti con gái, dắt vê nhà, tổ chức tiệc cưới và đưa con gái về nhà chông. 
Rồi người cư sĩ ấy quyết định đi đảnh lễ bậc Đạo Sư, đem theo hương, vòng hoa v.V.. 
Ông đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư, cúng dường rôi ngôi xuống một bên. Khi đượP 
hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người cư sĩ ấy thuật câu chuyện cho Thế Tôn rõ. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thiểu nữ này từ lâu đã sống có chánh hạnh, có giới đức. Không phải chỉ 
nay, ông mới thử nó. Chính trong quả khứ, ông cũng đã thử rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
* 

Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở 
trong rừng. Một người cư sĩ bán rau trái ở Ba-la-nai (câu chuyện giông như câu 
chuyện hiện tại), khi người cư sĩ câm tay con gái đề thử lòng, cô con gái bật khóc và 
nói lên bài kệ này: 

Người đáng che chở ta 

Trong khi ta đau khô, 

Người ấy là cha ta, 

Lại làm quấy với ta. 

Chính tại giữa ngôi rừng, 

Ta khóc việc làm ấy. 

Người đáng che chở ta, 

Lại là kẻ thù ta. 
Khi ấy người cha an ủi con gái, hỏi nàng có biết giữ gìn bản thân không, người con 


gái trả lời nàng biết giữ gìn bản thân mình. Người cha đem nàng về nhà, tô chức tiệc 
đám cưới và đưa về nhà chồng. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng về các Sự thật, và cuối bài giảng ấy, 
người bán rau được an trú vào quả Dư lựu. Rồi bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Người cha và con gái lúc bấy giờ là người cha và con gái hiện tại, thần cây chứng 
kiến sự việc ây là Ta vậy. 


-ooOoo- 


449 


103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri) 


Tại chỗ kẻ thù ở..., 


Câu chuyện này khi ở tại 8 Viên, bậc Đạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. Nghe nói 
Cấp Cô Độc, khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng, để giải quyết xong việc, trên 
đường trở về, Ông thấy Đình ăn trộm, liên nghĩ: "Thật không nên chậm trễ giữa đường. 
Ta phải đi gấp vê Xá-vệ". Ông thúc bò đi thật mau, đến được Xáú-vệ trong ngày hôm 
sau, đi đến Kỳ-Viên, ông kế lại sự việc cho bậc Đạo Sư rõ. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này gia chủ, thuở trước các vị hiển trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay 
về nhà không chậm trể. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahamadtta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát là vị triệu phú có tài sản lớn. 
Bô-tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bô- tát được một dân làng mời đi ăn. Ấn xong, 
trên đường trở về, Bồ-tát thấy những tên ăn trộm, Bồ-tát không ở lại giữa đường, thúc 


bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiêu món ngon lành khác nhau, ngồi trên 
giường lớn, Bồ-tát nói: 


- Ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. 
Rồi Bồ-tát cảm hứng đọc bài kệ này: 

Tại chỗ kẻ thù ở, 

Người trí không ở đấy. 

Một đêm hay hai đêm, 

Gặp khổ giữa kẻ thù. 


Như vậy, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng, và trọn đời làm các công đức bố thí v.v... rồi 
lúc mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 


* 
Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Thời ấy, Ta là người triệu phú ở Ba-la-nai. 


-ooOoo- 


450 


104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA 
( Tiên thân Mittavinda) 


Từ bôn đi đên tám..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu 
chuyện đã được nói đên với các chỉ tiêt trong Tiên thân Miiiavinda (số 41). Chuyện 
Tiên thân này xảy ra trong thời đức Phật Ca-diêp. 


* 


Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt, nấu 
trong địa ngục, hỏi Bô-tát: 


- Thưa Tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? 
Bồ-tát nói: 
- Ngươi đã làm tội này, tội này! 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Từ bốn đi đến tám, 
Từ tám đi mười sáu, 
Mười sáu đến băm hai, 
Kẻ tham đến bánh Xe, 
Bánh xe lăn trên đầu, 


Đến khi dục đoạn tận. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi về thế giới chư Thiên của mình. Còn chúng sanh trong địa 
ngục, sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiển thân như sau: 


- Thời ấy, Mitavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, còn Bê-tát là Ta vậy. 


-ooOoo- 


451 


105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT 
(Tiên thân Dubbalakattha) 


Rừng này có nhiêu cành..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình 
trạng hoảng sợ. Tương truyền, mội thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, 
nhưng lại luôn luôn sợ chết; ban đêm cũng như ban ngày. Bắt cứ chỗ nào, nghe tiếng 
gió thổi, cành cây khô rơi, chìm kêu hay tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. 
Vị ấy không biết có thành tức có hoại; nếu vị ấy biết: Các hành là vô thường, ta sẽ 
chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết. 


Vì không tu tập niệm chết, nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng TJ- 
kheo biết đên. Một hôm các Tỷ-kheo ở tại Chánh pháp đường khởi lên câu chuyện: 

- Này chư Hiển, Tỷ-kheo tên này, bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết. Vậy mỗi Tỷ- 
kheo cán phải tu tập pháp môn niệm chết răng: Ta thê nào cũng phải chết. 

Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì? 

Khi được nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sư cho gọi Tỷ-kheo ấy đến, hỏi có thật vị ấy Sợ 
chết chăng, khi được Tỷ-kheo áy trả lời có thật, bậc Đạo Sư nói với các Tỷ-kheo. 


- Này các T)-kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỷ đối với 1}-kheo này. Không phải 
chỉ nay, vị ấy mới sợ chết. Trong quá khứ, vị ấy cũng đã sợ chết rồi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khử. 

x 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-nai, Bồ tát sanh làm thần cây ở 
Tuyết Sơn. Lúc bây giờ, vua Ba-la-nai đem con voi báu của mình giao cho các người 
nải voi đê huân luyện nó đừng dao động. Họ cột chặt con voi bât động và bắt đầu huân 
luyện voi tập tánh bât động. Khi con voi, bị bắt tập như vậy, không thê chịu nôi đau 


khô, liền bẻ gãy cây cột, đuôi các người tập và đi vào Tuyết Sơn. Người ta không thê 
bắt nó được, bèn đi trở về. 


Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết, nghe tiếng gió động, nó hoảng hốt sợ chết, đập vòi 
qua lại và chạy thật nhanh, như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không 
hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi lang thang trong nôi dao động. 
Thân cây thây nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân cây, nói lên bài kệ này: 

Rừng này có nhiều cành, 

Gió bẻ gãy cành mục, 

Này voi, nếu ngươi SỢ, 


Ngươi sẽ ốm yếu thôi. 


452 


Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết về các Sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ-kheo 
ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân như sau: 


- Lúc bấy giờ, con voi là Tỷ-kheo ấy, còn thân cây là Ta vậy. 


-ooOoo- 


106. CHUYỆN MÚC NƯỚC 
(Tiên thân Udancani) 


Hạnh phúc, đời sống tôi..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ 
béo mập. Câu chuyện này sẽ được kê trong Tiên thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong 
Chương thứ mười ba (số 477). bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo áy: 


- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị luyễn ái? 

Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc Đạo Sư hỏi: 
- Ông luyễn ái ai? 

Tỷ-kheo ấy trả lời: 

- Tôi luyến ái một thiếu nữ béo mập. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. Thuở xưa, 
cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động, may nhò có bậc hiển 
trí, ông mới lấy lại an lạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, chuyện này đã xảy ra (câu chuyện 
này sẽ được kế trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa). Lúc bây giờ, Bồ-tát vào buổi 


chiều, mang trái cây đi đến am thất bằng lá, mở cửa và nói với con trai là Cullatàpasa 
(vị Tiêu khô hạnh): 


- Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uống, thức ăn, và đốt 


lửa. Nhưng hôm nay, con không làm một việc gì cả, mà nằm với vẻ mặt buồn bã bơ 
phờ như vậy? 


453 


- Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái v.v...một nữ nhân đến cám dỗ con, và 
muôn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngôi tại 
chỗ ây chờ đợi con đên. Nay thưa cha thân, con muôn ra đi. 

Bồ-tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái không thê từ bỏ nữ nhân ấy, nên nói: 


- Này con thân, con cứ đi đi! Nhưng, khi nào cô ây muôn ăn cá thịt v.v...và cần dùng 
các món bơ chín, muôi, gạo v.v...và sai con đi tìm đê mang về cái này cái khác, làm 
con mệt mỏi, hãy nhớ am thât của cha và chạy trôn vê đây! 


Rồi Bồ-tát cho đứa con đi. Đứa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng. 
Nữ nhân ây về nhà mình, khi cân dùng vật gì liên sai người tình đi lây: 
- Hãy mang thịt về, hãy mang cá về. 
Khi ấy, đứa con trai suy nghĩ: "Nữ nhân này hành hạ ta, chăng khác đầy tớ hay người 
nô lệ của mình". 

Hạnh phúc, đời sông tôi 

Bị nữ tặc cướp mắt, 

Nhân danh là vợ tôi, 

Tôi phải nấu phải nướng, 

Phải múc nước, gánh nước, 

Phải xin muối, xin dầu! 
Rồi Bồ-tát an ủi con trai, đạy cậu tu tập lòng từ, lòng bị, hạnh hý và hạnh xả, và trình 


bày đối tượng thiền quán. Người con trai ấy không bao lâu đắc các Thắng trí và Thiền 
chứng, cùng với người cha được sanh lên Phạm thiên giới. 


* 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng về các Sự thậi. Cuối bài giàng, 
Tỷ-kheo ấy chứng được Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận điện Tiên thân như sau: 


- Người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay, Cullatàpasa là 
Tỷ-kheo bị luyện ái, còn người cha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


454 


107. CHUYỆN NGHÉ NÉM ĐÁ 
(Tiên thân Sàlittaka) 


Lành thay, một nghề tỉnh..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Tỷ-kheo đã ném trúng con 
ngông trời. Nghe nói có một thiện nam tứ ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh. 
Một hôm, vị ấy đưa một Tỷ-kheo trẻ đi đến sông Aciravati tắm, côn vị áy đứng trên 
bờ. Lúc ấy hai con ngông trời trắng bay ngang qua hư không. Vị ấy nói với Tỷ-kheo 
trẻ: 


- Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngông trời bay sau, làm cho ngông rơi xuống 
dưới chân ta. 


Người kia nói: 
- Bằng cách nào làm rơi được? Thây không thể quăng trúng đâu. 


- Hãy chờ một lát! Ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này xuyên qua con mắt bên 
phía kia. 


- Chuyện thây nói không thể xảy ra. 
- Vậy ông hãy đợi xem. 


Vị ấy cắm một hòn đá có ba cạnh, dùng ngón tay liệng hòn đá về Ề phía sau lưng con 
ngông trời ấy. Con ngỗng trời nghe tiếng đá bay, nghĩ rằng có nguy hiểm, quay đẫu 
lại để nghe. Trong giây phút á ấy, vị ấy lấy một hòn đá tròn, khi con ngỗng trời đang 
quay đầu lại, liền quặng hòn đá trúng con mắt ở phía bên kia của ngông trời. Hòn đá 
đi xuyên qua con mắt bên này. Con ngông trời kêu lên một tiếng lớn rồi rơi xuống 
dưới chân hai vị. 


Vị Tỷ-kheo kia thầy vậy, trách Tỷ-kheo áy đã làm một việc hoàn toàn không thích 
đáng, rôi dẫn vị ấy đến Sắp bậc Đạo Sư và báo cáo việc làm không tốt đẹp kia. Bậc 
Đạo Sư quở trách Tỷ-kheo ây và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay 1}-kheo á ấy mới thiện xảo [rong nghề của mình. 
Thuở xưa, vị ấy mới thiện xảo trong nghề của mình. Thuở xưa, vị ấy cũng đã thiện xáo 
rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một đại thần của vua. Lúc 
bây giờ, vị cô vân tê tự của vua nói nhiêu, lắm môm lắm miệng. Khi ông ta bắt đâu 


nói, người khác không có cơ hội để nói. Nhà vua suy nghĩ: "Ta phải tìm cho được 
người có thê cắt đứt lời nói của nó". Từ đó, vua đi tìm một người như vậy. 


455 


Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại có một người quẻ, thuần thục trong nghề ném đá. Các đứa trẻ 
trong làng đặt nó trên chiếc xe nhỏ, kéo ra cửa thành Ba-la-nai. Tại đó, có một cây 
bàng lớn có nhiều cành lá rậm rạp. Các đứa trẻ đưa nó ra tại đấy, vây quanh và cho nó 
một số tiền nhỏ v.v... bảo làm hình con voi, con ngựa. Nó ném đá và tạo thành hình 
các con vật trên các ngọn lá của cây bàng. Tất cả là đều bị cắt qua cắt lại như vậy. 


Rồi nhà vua, trong khi đi dạo công viên, đến tại chỗ á Ấy. Các đứa trẻ sợ nghỉ vệ của 
vua nên bỏ chạy, chỉ còn lại người què nằm đó. Vua đi đến góc cây bảng, ngôi trên xe 
thây, từng đám là cây loang lô, ngó lên, thây tất cả lá bị cắt đứt, liên hỏi ai đã làm như 
vậy. Khi được nói chính là người què đã làm như vậy, nhà vua suy nghĩ: "A! Nhờ 
người này, nay đã có cách có thê cắt lời nói của vị Ba-la-môn ấy được!". 


Vua bèn hỏi người què ở đâu. Chúng đi tìm, thấy nó nằm dưới gốc cây, liền báo cho 
vua biệt. Vua kêu nó lại, bảo các tuỳ tùng tránh xa, và hỏi: 


- Chúng ta có một vị ấy Bà-la-môn lắm mồm lắm miệng, người có thể làm cho nó 
ngưng nói được không? 


- Thưa Đại Vương, có thể được, nếu tôi có hột phân dê khô đầy một ống thôi. 


Vua đem người què về cung, bảo nó ngôi sau lưng một cái màn có một lỗ hở, đặt ghế 
ngôi của vị Bà-la-môn hướng về lỗ hở ấy và cho đặt gần người què một ống thôi đầy 
phân dê khô. Vị Bà-la-môn đi đến hầu vua, ngồi trên cái ghế riêng của ông ta và bắt 
đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, ông ta không cho ai khác có cơ hội đề nói. 


Bấy giỜ, người què, ngang qua lỗ hở của mản, bắn phân con dê từng viên một, vào 
đúng cô họng của vị Ba-la-môn như những con ruồi tuần tự đi vào. Vị Bà-la-môn nuốt 
các viên phân ấy mỗi khi chúng bay đến. Khi tất cả viên phân đê từ ống thôi đã đi vào 
bụng vị Bà-la-môn, chúng nở to lên bằng nửa alhaka (một đơn vị đo lường khoảng 
hơn bốn lít rưởi). Khi vua biết được các viên phân dê không còn nữa, mới nói: 


- Này sư trưởng, ông nói nhiều quá, nên đã nuốt các viên phân dê đầy cả một ống mà 
không hay biết gì! Ông không thể nào tiêu hoá nhiều hơn thế nữa hôm nay. Hãy về 
uống nước cây tắc, để nôn ra và được khỏi bệnh. 


Từ đó về sau, người cô vân tê tự ngôi với miệng ngậm câm, không nói gì trong khi 
bàn luận. Vua nói: 


- Lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này! 


Vua cho nó bồn làng trong bốn phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có huê lợi một 
trăm ngàn đông. 


Sau đó Bồ tát đi đến hầu vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, nghề này, các bậc hiền trí ở đời cần phải học. Chỉ nghề ném đá đã 
đem lại cho người què kêt quả vinh hiện như vậy. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


Lành thay, một nghề tinh, 


456 


Dầu đó là nghề gì, 
Xem kẻ quẻ ném đá, 
Được làng cả bốn phương. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


- Thời ấy, người què là vị Tỷ-kheo này, vua là Ànanda, còn vị đại thân hiển trí là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya) 


Hãy học điều cân học..., 


Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gắn T)-xá-ly, bậc 
Đạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tin, hoan 
hỷ mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đâu, và tổ chức một lễ cúng dường lón 
tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua, tay chân béo mập, như có tướng phát phì ra và ăn 
mặc lôi thôi. Bậc Đạo Sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷ, rồi đi về tỉnh xá. Sau khi giáo 
giới các Tỷ-kheo ngài vào Hương phòng. Các Tỷ-kheo ngôi họp tại Chánh pháp 
đường bắt đầu câu chuyện. 


- Này các Hiển giả, vua Licchavi ấy đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân béo mập, 
ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thể thương một người như vậy? 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Nay các Tỷ-kheo nay các ông ngôi tại đây đang bàn luận về vấn đề gì? 
Sau khi nghe vấn đê ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T)-kheo, không phải chỉ nay mà thôi, thuở xưa, vị ấy cũng đã thương mến 
nữ nhân thân thể béo mập rồi! 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khú. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát là vị đại thần của vua. Có 
một nữ nhân thôn quê thân thê béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn lương, đang đi 
ngang qua gần sân chầu của nhà vua, cảm thấy thân bị bức bách bèn ngồi xuống lấy 
áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn, đứng dậy. 


457 


Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nai tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa số, thấy nữ nhân 
ấy liên suy nghĩ: "Người này trong khi giải tỏa sự bức bách của thân tại sân vua như 
vậy, vẫn không từ bỏ tàm quý, dùng áo che đậy, giải tỏa bức bách xong, liền đứng dậy 
một cách nhanh nhẹn. Nữ nhân này chắc chắn khỏe mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc 
chắn sạch sẽ, nếu nàng có một đứa con, đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và sống 
có giới đức. Ta phải đặt người này lên làm hoảng hậu”. 


Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai, vua bèn cho gọi nữ nhân ấy 
đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người được vua yêu thương và 
thân thiết. Không bao lâu, nàng sanh được con trai. Nhà vua đặt con trai nàng lên làm 
Chuyên luân vương. Bồ tát nghe câu chuyện về sự may mắn của nàng, liền dùng cơ 
hội này thưa với vua: 


- Thưa đại vương, phàm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp, sao lại không học tập? 
Sự việc nảy, do nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự bức bách của thân, vẫn 
không từ bỏ tâm quý, biết dùng phương tiện che đậy, khiến Đại vương đẹp lòng và 
ban cho nàng phước lớn như vậy. 


Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ tát đọc bài kệ này: 
Hãy học điều cần học, 
Dầu có kẻ cứng đầu. 
Gái quê khéo tiểu tiện, 
Làm đẹp lòng đức vua. 
Như vậy, Bồ tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học. 
x 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 


- Hai vợ chỗng thời ấy là vợ chỗng hiện tại, còn vị đại thân hiền trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


458 


109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẦU ĐỎ 
(Tiên thân Kundakapùva) 


Người ta ăn thứ gì... 


Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Đạo sự đã kế về một người rất nghèo khổ. Ở Xá 
vệ, khi thì chỉ một gia đình cùng dường chúng Tăng với đức Phật là vị cầm đâu, khi 
thì ba bón gia đình họp lại, khi thì cá thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng nay 
là cả con đường chung sức lại củng dường các thức ăn với cháo và bánh. 


Lúc bấy giờ, có một người rất nghèo khổ, làm thuê cho các người khác, cũng ở trong 
con đường â ấy, tự nghĩ: “Ta không thể cúng dường cháo. Ta cúng dường bánh vậy!" 
Anh ta cạo lấy bột đỏ của vỏ trấu mêm, nhào với nước, gói bánh ấy trong ngọn lá 
bạch vi rồi nướng bánh trong than đỏ, với ý định đem cúng dường đức Phật. Khi mới 
nghe nói: hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người, và 
bỏ các bánh trong bát bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư không nhận lấy bánh của những ngưởi 
khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy, toàn thành đêu đồn vang: 


- Bậc Chánh Đẳng Giác không khinh chê bánh làm bằng bột trấu đỏ của người nghèo 
khô và đã ăn bánh áy. 

Khi ấy, từ VHA, đại thân... cho đến các người gác của, tắt cả đều hội họp lại, đánh lễ 
bậc Đạo sư, rồi đi đến người nghèo khô ấy và nói: 

- Hãy lấy đ ăn, hãy lấy hai trăm, hãy lấy năm trăm đông tiền, nhưng cho chúng tôi 
công đức cúng dường bánh áy. 

Người nghèo khô nghĩ: "Phải hỏi bậc Đạo sư rồi ta mới quyết định " 

Anh ta đi đến bậc Đạo sư và thưa lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Hãy lấy toàn bộ tài sản họ cho, nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng 
sanh. 


Anh ta bắt đầu nhận tiền. Một số người ấy cho gấp hai, gấp bốn, gấp tám kẻ khác... 
Như vậy, cho đến khi anh ta nhận được chín trăm ngàn tiên vàng. Bậc Đạo Sư nói lời 
tùy hỷ, rồi đi về tinh xá. Sau khi nói lên những công việc phải làm và khuyến giáo lời 
tốt lành cho các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư đi vào Hương phòng. 


Vào buối chiều, vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho 
bạc cho vua. Các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bắt đâu câu chuyện như 
Sa: 


- Này các Hiển giả, bậc Đạo sư đã ăn bánh bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ 
nhự ăn món bát tứ. Nhờ vậy, người nghèo khô được nhiễu tiên và được địa vị làm 
quan giữ kho bạc, được nhiễu phước lộc lớn lao. 


Bậc Đạo sư đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi bàn luận vấn đề gì. Được biết vấn đề ấy, 
bậc Đạo Sư nói: 


459 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới không khinh chê và ăn bánh làm bằng 
bột trấu đỏ của người áy. Thuở trước, khi làm thân cây, ta cũng đã ăn như vậy rồi. Và 
cũng nhờ Ta mà kẻ ây được chức vụ làm quan giữ kho bạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở trước, vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh làm vị thần cây trên cây 
dầu đu đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng â ấy tin tưởng sức mạnh thiêng 
liêng của các vị thần. Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần 
cây. Có một người nghèo khổ thấy. các người ấy sửa soạn cúng dường các thần cây, 
cũng sắp đặt cúng đường thần cây dầu đu đủ. 


Các người ấy đi đến, mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món bánh... Còn 
anh ta chỉ đem theo bánh làm bằng bột trâu đỏ, và nước đựng trong cái gáo dừa. Anh 
ta đi đến, đứng xa cây dầu đu đủ và nghĩ: "Các vị thần ăn bánh chư Thiên. Thần của ta 
sẽ không ăn bánh làm bằng bột trâu đỏ này. Sao ta làm phí mắt các bánh này? Ta hãy 
ăn nó đi!". Nghĩ vậy, anh ta quay trở về. Bồ tát đứng trên nhánh chĩa ba của cây, nói 
lớn: 


- Này ông bạn tốt ơi! nếu bạn là Tười có quyền thế, bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon 
bánh ngọt. Nhưng bạn nghèo khô, nêu ta không ăn bánh làm băng bột trâu đỏ, thì ta sẽ 
ăn cái gì khác được? Chớ làm mât phân của ta. 
Nói vậy xong, Bồ tát đọc bài kệ: 

Người cúng ăn thứ gì, 

Thân cũng ăn thứ ấy, 

Đem lại bánh bột trấu, 

Chớ làm mắt phần ta! 
Anh ta quay trở lại, nhìn thấy Bồ tát rồi dâng vật cúng Bồ tát, ăn chất dinh dưỡng từ 
bánh ây, rôi nói với anh ta. 
- Này bạn, vì mục đích gì bạn cúng dường ta? 
- Thưa ngài, tôi là người nghèo khổ. Tôi cúng đường với mục đích nhờ ngài giúp tôi 
thoát cảnh nghèo khô này. 


- Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa. Bạn đã cúng đường cho một vị thần biết ơn 
nghĩa, và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiều hè chứa châu báu được chôn xung quanh 
cây dầu đu đủ này. Chúng được xếp, hàng, cô ghè này chạm cổ ghè khác. Hãy báo cho 
vua biết, dùng cỗ xe chở tài sản, chất đống tại sân châu vua. Vua sẽ bằng lòng bạn và 
cho bạn chức quan giữ kho bạc. 


Sau khi nói xong, Bồ tát biến mắt. Anh ta làm như Bồ tát đặn và được vua ban cho 
chức quan giữ kho bạc. Như vậy, nhờ Bô tát, anh ta đạt được nhiêu phúc lợi lớn và khi 
mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 


460 


* 
Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân như sau: 
- Kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thân cây dâu đu đủ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TÁT CẢ. 


(Tiền thân Sabbasabhàraka-Panha) 
Không bao gồm tất cả..., 


Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kế trong Tiên thân Ummagga (số 546 áp 
cuối tập Jàtaka VỊ). 


-ooOoo- 


461 


PHÁM HAMSA 


111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA 
(Tiên thân Gadrabha-Panha) 


Ngươi nghĩ mình là ngỗng..., 
Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiên thân Ummagga số 546 


-ooOoo- 


112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BÁT TỬ 
(Tiên thân Amaràdevi-Panha) 


Các thứ bánh và chảo..., 
Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bắt tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên) 


-ooOoo- 


113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG 
(Tiên thân Sigàla) 


Ngươi tỉn chó rừng saÿ..., 


Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kể về Đê-bà đạt đa. Lúc bấy giỏ, 
các Tỷ-kheo ngôi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tốn đức của Đê- 


bà-đạt-ẩa. 


- Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa đem theo năm trăm T}-kheo, đi đến GŒayãsĩsa và 
nói: Sa-môn Gotama làm không đúng pháp, điêu ta làm mới đúng pháp. Các Tỷ-kheo 
áy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy, kẻ ấy đã phá hòa hợp 


Tăng và tô chức hai lễ Bô-tát trong một tuân. 


Bậc Đạo sư đến, hỏi vẫn đề gì đang được bàn luận, và khi được biết vấn đê ấy, Ngài 


nói: 


- Này các Tỷ-kheo không phải chỉ nay ĐÈ bà-ãqt-đa mới nói láo, lúc trước, kẻ ấy cũng 


đã nói láo rồi. 


462 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở một 
khu rừng có nghĩa địa. Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nai có hội lễ cúng sao. Các người tổ chức 
cúng lễ các quỷ Dạ-xoa. Họ rải khắp các công viên, các ngã tư đường...nhiều cá thịt và 
sắp đặt nhiều bát rượu. 


Lúc ấy, có con chó rừng, vào nửa đêm, chui từ lỗ công đi vào thành, ăn cá thịt, uống 
rượu, rồi chui vào trong một bụi cây nằm ngủ đến sáng. Khi nó thức dậy, thấy ánh 
sáng, biết rằng nay không thê trở ra được. Nó đi đến gần đường, nằm xuống một chỗ 
mà người ta không thấy nó được, nhưng nó thấy người ta và nằm im không nói gì. 


Rồi một Bà-la-môn đang đi đến rửa mặt; thấy người ấy, con chó rừng suy nghĩ: "Các 
Bà-la-môn hay tham tiên, ta phải đánh trúng vào tánh tham lam ây đê họ dâu ta giữa 
nách, che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành". Với giọng người, nó nói: 


- Này Bả-la-môn! 

VỊ Bả-la-môn quay lại hỏi: 
- AI kêu ta đó? 

- Chính là tôi Bả-la-môn. 

- Có chuyện gì vậy? 


- Này Bà-la-môn, tôi có hai tăm đồng tiền vàng. Nếu bạn dấu tôi giữa nách, che tôi 
với áo ngoài, không cho một ai thấy và có thể đưa tôi ra ngoài thành, tôi sẽ cho bạn 
hai trăm đồng tiền vàng ấy. 


Bà-la-môn vì tham tiền nên nhận lời, làm đúng như lời dặn, đưa con chó rừng ra ngoài 
thành. Đi được một lát, con chó rừng hỏi: 


- Này Bà-la-môn, đây là chỗ nào? 
- Chỗ ấy, chỗ ấy. 
- Hãy đi thêm một lát nữa. 


Như vậy, nó thúc đây vị Bà-la-môn nhiều lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. Khi Ấy, 
con chó rừng nói: 


- Hãy thả tôi xuống đây. 

Vị Bà-la-môn thả nó xuống, chó rừng nói: 

- Này Bả-la-môn, hãy trải cái áo ngoài ra. 

Vì lòng tham, kẻ ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: 


- Này Bà-la-môn, hãy đào gốc cây này. 


463 


Và khi Bả-la-môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái áo ngoài, đi đại tiện trên năm 
chô, bôn góc và chính giữa, bôi phân cho nhớp, rồi đái cho ướt và bỏ đi vào rừng. 
Bồ-tát đứng trên chỗ chĩa ba của cây, đọc bài kệ này: 

Ông tin chó rừng say, 

Hõi Bà-la-môn ơi! 

Trăm tiền Ốc chả có, 

Đâu có hai trăm vàng? 
Sau đó, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn: 
- Này Bà-la-môn hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông. 
Nói xong, Bồ-tát biến mất. Vị Bà-la-môn nghe vậy, biết mình đã bị lừa, và sầu muộn 
bỏ ẩi! 

x 


Sau khi kề pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện Ti ïên thân như sau: 
- Thời ấy, con chó rừng là Đê-bà-đạt-đa, còn vị thân cây là Ta vậy. 


-ooOoo- 


114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA 
(Tiên thân Mitacinti) 


Nghĩ nhiều và nghĩ ít..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế về hai Trưởng lão lớn tuổi. 
Nghe nói, hai Trưởng lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê, đã quyết 
định đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, và chuẩn bị lương thực để lên đường. Nhưng họ 
hoãn ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi qua. Rồi họ chuẩn bị lương 
thực mới, cũng nh lần trước, và trì hoãn tháng này tháng khác. Như vậy, vì sự biếng 
nhác, trìu mễn trú xứ của họ, ba tháng trôi qua, họ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau 
khi cất đặt y bát tại phòng chung, họ đến yết kiến bậc Đạo Sư. Khi các Tỷ-kheo hỏi vì 
sao lâu ngày họ không đến hầu đức Phật và nguyên nhân của sự chậm trễ, họ báo cáo 
về sự biếng nhác của mình. 


Tại Chánh pháp đường, câu chuyện về sự biếng nhác của các Tỷ-Kheo ấy được Tăng 
chúng đề cập. Bậc Đạo Sư đến, hỏi về vẫn đê đang được bàn luận, và khi được báo 
cáo vấn đề ấy, bậc Đạo Sư cho gọi hai Tỷ-Kheo ấy và hỏi có đúng như vậy không. Khi 
được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc Đạo Sư nói: 


464 


- Này các Tỷ 3 -Kheo, không phải chỉ nay họ mới biếng nhác, thuở trước, họ cũng đã 
biếng nhác và trìu mến trú xứ như vậy rồi: 
Sau khi nói xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nạl, có ba con cá sống ở sông Ba-la- 


nại, một con tên Nghĩ nhiều, một con tên Nghĩ ít, một con tên Nghĩ vừa. Chúng từ 
rừng đi đên cảnh giới loài người. Tại đây, Nghĩ vừa nói với hai con kia: 


- Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và đễ sợ. Các người đánh cá quăng lưới, và 
bắt cá. Chúng ta hãy đi về nguồn lại. 

Hai con cá vì biếng nhác, vì tham môi, trì hoãn lên đường, cho đến ba tháng trôi qua. 
Rồi những người đánh cá quăng lưới xuống sông. Nghĩ nhiều và Nghĩ ít tìm môi đi 
trước, vì mù quáng ngu sĩ, chúng không đề phòng lưới giăng nên đi vào trong mạng 
lưới. Nghĩ vừa đi sau cân trọng đề phòng. Biết được hai con kia đã sa vào Hàng lưới, 
nó suy nghĩ: "Ta sẽ cứu sống những con cá biếng nhác, mù quáng, ngu sỉ này". 


Nó bơi vào phía ngoài lưới giăng, làm vùng vẫy mắt lưới như đã được thoát, ra và làm 
tung toé nước như đã lặn vê phía trước lưới. Rôi nó đi vào mạng lưới. Các người đánh 
cá nghĩ rằng các con cá đã vùng vầy ra khỏi lưới và đã trốn đi rồi, nên nắm một góc 
lưới và kéo lên. Hai con cá ấy thoát khỏi lưới và lặn xuống nước. Như vậy, nhờ Nghĩ 
vừa, mạng sông của chúng đã được cứu thoát. 


* 


Sau khi kế câu chuyện quả khứ, bậc Đạo Sư là bậc Chánh Đẳng Giác, đọc bài kệ này: 
"Nghĩ nhiều" và "Nghĩ ít" 
Cả hai đều mắc lưới, 
Chỉ có "Nghĩ đúng mức" 
Giải thoát cho bọn chúng, 
Cả ba đã gặp nhau, 
Chính tại con sông này, 
Như vậy, sau khi kế pháp thoại này xong, Bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối 


bải giảng ấy, hai Tỷ-Kheo Trưởng lão chứng được quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, "Nghĩ nhiều" và "Nghĩ ít" là hai Tỷ-Kheo Trưởng lão này, còn Nghĩ vừa là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


465 


115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI 
(Tiên thân Anusàsika) 


Ai khuyên răn kẻ khác,... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo-ni giáo giới 
người khác. Nghe nói, ở tại Xá vệ có một thiện nữ nhân xuất gia, nhưng từ khi thọ đại 
giới, Tỷ 3 kheo-ni áy không chú tâm vào Sa-môn pháp, chỉ tham huyền tài vật. Tại chỗ 
nào các Tỷ-kheo-ni khác không đi thì tại chỗ ấy, nàng đi khất thực một mình. Và 
người ta cúng dường cho nàng những món thượng vị. Bị trói buộc bởi lòng tham vị, 
nàng suy nghĩ: "Nếu tại chỗ này, các Tỷ-kheo khác đi đến khát thực, đô lợi dưỡng của 
ta bị tốn giảm. Ta phải làm thế nào để các Tỷ-kheo-ni khác không đi đến địa phương 
ấy". Nàng đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni và nói: 


- Này các Hiền tỷ, tại chỗ ấy có voi dữ, có ngựa dữ, có chó dữ, đó là một nguy hiểm. 
Chớ nên đi khát thực tại đáy. 


Nàng khuyên răn các Tỷ-kheo-ni như vậy. Nghe nàng nói, không một T}-kheo-ni nào 
dám quay đâu ngó về địa phương ấy. 


Một hôm, trên đường khát thực tại đấy, khi đi vội vào một ngôi nhà, nàng bị một con 
cừu hung dữ húc, làm nàng gãy xương. Mười ta chạy đến, cột hai khúc xương gãy 
làm một, đặt Tỷ-kheo-ni ấy năm trên chiếc cáng, khiêng nàng đến trú xứ của Tỷ-kheo- 
mi. Các Tỷ-kheo-ni nhạo cười nàng và nói: 


- Tỷ-kheo-ni này khuyên các Tỳ-kheo-ni khác đừng đi, nhưng tự mình đi đến địa 
phương ây, do vậy bị gãy xương. 
Việc làm của Tỷ-kheo-ni này không bao lâu được chúng Tỷ-kheo biết. Một hôm, tại 
Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói về hạnh phi công đức của Tỷ-kheo-ni ây: 
- Này các Hiển giả, Tỷ-kheo-ni ấy khuyên răn các người khác, còn tự mình đi đến tại 
chỗ ây, nên bị con cừu hung đữ húc cho đên gãy xương. 
Bậc Đạo Sư đến, hỏi các Tỷ-kheo đang thảo luận vấn đề gì, khi biết vẫn đề ấy, bậc 
Đạo Sư nói: 
- Này các TÌ-kheo, không phải chỉ nay, mà xưa kia, nàng cũng đã lên tiếng khuyên 
răn, nhưng tự mình lại không làm theo lời răn, cho nên nàng thọ khô lâu đài. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con chim, lớn 
lên, trở thành con chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh, và trú ở Tuyêt Sơn. 


Khi Bồ-tát sống tại đấy, có một con chim cái hung đữ đi theo một con đường lớn để 
tìm đô ăn. Con chim cái này lây được lúa, đậu, hột giông v.v... từ các cô xe rơi xuông. 


466 


Nó suy nghĩ: "Nay ta phải làm thế nào để các con chim khác đừng đến chỗ này". Nghĩ 
vậy, nó khuyên răn đản chim như sau: 


- Con đường lớn đầy nguy hiểm, có voi, có ngựa, có cỗ xe do các con bò hung đữ kéo 
và các vật nguy hiểm khác qua lại. Không thể nào cất cánh bay lên mau được. Chớ 
nên đi trên đường ấy. 


Vì lời khuyên â ấy, đàn chỉm gọi nó là "Con chim cái khuyên răn". Một hôm, đang tìm 
mồi trên con đường lớn, nghe tiếng cỗ xe chạy mau, con chím cái ấy quay cổ lại nhìn, 
nghĩ rằng xe còn xa, nên vần đi. Nhưng cỗ xe ấy đến gần nó mau như gió. Trong khi 
nó không thể bay lên được, bánh xe cán phải nó, và xe vẫn chạy vùn vụt. 


Khi họp đàn chim, chỉm chúa không thấy nó, bèn hỏi: 
- Con chìm cái khuyên răn sao không có mặt? Hãy đi tìm nó. 


Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa biết, chim 
chúa nói: 


- Chim cái ấy ngăn chặn các con chim khác, còn tự mình lại đi tại đấy nên bị cán đứt 
đôi. 
Rồi chim chúa đọc bài kệ: 

A1 khuyên răn kẻ khác, 

Tự mình chạy theo tham, 

Bị gãy cánh nằm xuống, 

Bánh xe giết đời chim. 

x 

Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, con chìm cái khuyên răn là Tỷ-kheo-ni khuyên răn, còn chỉm chúa là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


467 


116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO 
(Tiên thân Dubbaca) 


Thưa sự trưởng, vì thả)..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu 
chuyện này sẽ được nói đên trong Tiên thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Đạo 
Sư gọi Tỷ-kheo ây: 


- Này 1ỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thuở trước ông cũng đã khó 
bảo rồi. Do khó bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiển trí, nên ông bị cây giáo 
đâm phải, và mạng chung. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
diễn trò nhào lộn. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát có trí tuệ, thiện xảo trong phương 


tiện. Với một nhà diễn trò nhào lộn, Bồ-tát học nghề múa với ngọn giáo, vả cùng với 
thây, đi khắp đó đây đê biêu diễn. 


Vị sư trưởng chỉ biết nghề múa với bốn ngọn giáo, chớ không biết múa với năm ngọn 
giáo. Một hôm, trong khi biêu diễn tại một ngôi làng, vị sư trưởng ngà ngà say, đặt 
mỗi dãy năm ngọn giáo vả nói: 


- Ta sẽ biêu diễn điệu múa với năm ngọn giáo. 
Bô-tát liên nói với vị ây: 


- Thưa sư trưởng, sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo. Hãy cất đi một 
ngọn. Nêu sư trưởng biêu diễn, sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ năm đâm phải và mạng 
chung. 


Sư trưởng khá say nói: 
- Con không biết được khả năng của ta. 


Sư trưởng không nghe lời của Bồ-tát, múa qua được bốn ngọn giáo, nhưng đến ngọn 
giáo thứ năm bị giáo đâm thủng, như hoa Madhuka trên cành. Sư trưởng năm oăn oại 
rên la, Bô-tát nói: 


- Do không nghe lời bậc hiền trí, nên thầy phải gặp nạn này: 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Thưa sư trưởng, vì thầy 

Làm quá sức của thầy, 

Thầy không ưa, không thích 


468 


Lời khuyên này của tôi 
Bốn giáo, thầy múa qua, 
Ngọn thứ năm đâm chết. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đỡ thầy ra khỏi ngọn giáo và làm những gì cần phải làm sau 
cùng cho xác thân thây. 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân như sau: 
- Lúc bấy giờ, vị sư trưởng là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người đệ tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


117. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền thân Tittira) 


Lời quả thời cao mạnh... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được 
kể rõ ràng trong Tiên thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải nay, mà cả thời xưa nữa, Kokalika đã bị nạn diệt vong 
rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình ở 
phía tây bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát học tất cả các nghề ở Takkasila, rồi từ 
bỏ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được năm Thắng trí và tám Thiền 
chứng. Tất cả hội chúng ấn sĩ ở Tuyết Sơn họp lại, tôn Bồ-tát lên làm sư trưởng 
khuyên giáo và đi theo thầy. Bồ-tát lãnh đạo năm trăm ấn sĩ, hưởng thọ thiên lạc, sống 
ở Tuyết Sơn. 


Lúc ấy một vị tu khô "hạnh bị bệnh vàng da đang dùng búa chặt củi. Một vị tu khổ 
hạnh nói nhiêu đên ngôi gân vị này và nói: 


- Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này. 
Vị tu khô hạnh kia mất kiên nhẫn, phẫn nộ và nói: 
- Ngươi đâu phải là thầy dạy ta bửa củi? 


Kẻ ấy giơ cây búa sắc bén, và với một nhát búa, giết ngay mạng sông của vị tu khô 
hạnh nói nhiều. Bồ-tát lo liệu các việc phải làm đối với thân thê nạn nhân. 


469 


Lúc bấy giờ, không xa am thất bảo, có một con chim đa đa sống dưới chân một gò 
môi. Vào buổi chiêu, nó thường hay đứng trên gò môi ây và hót lớn tiêng. Nghe tiêng 
nó, một thợ săn độc ác nhận được là tiêng con đa đa, liên giêt nó và mang xác đi. 


Bồ-tát không nghe tiếng con chim ấy, liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò mối: 
- Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? 


Các vị tu khô hạnh báo cáo sự việc cho Bồ-tát rõ. Bồ-tát kết hợp hai sự kiện với nhau 
và nói lên bài kệ này giữa hội chúng ân sĩ: 

Lời quá thời cao mạnh 

Đưa chết cho người nói, 

Chim đa đa mất mạng, 

Vì ngu, hót quá lời. 
Như vậy, Bồ-tát tu tập Bốn Vô lượng tâm, và được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

* 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokalika vì lời nói của mình bị nạn điệt vong, 
mà thuở trước kẻ áy cũng đã bị điệt vong rồi. 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


- Lúc bấy giò, vị tu khổ hạnh nói nhiều là Kokalika; chúng ẩn sĩ là hội chúng đức 
Phật; còn Đạo Sư hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


470 


118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT 
(Tiên thân Vattaka) 


Không suy nghĩ, người nà)..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về con trai của triệu phú UHara. 
Nghe nói, ở Xá-vệ có vị triệu phú UUHara rất giàu, vợ triệu phú sanh được một con trai 
có đức hạnh, từ Phạm thiên giới xuống; khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, 
giống như Phạm thiên. 


Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kattika được tổ chức ở Xá-vệ, mọi người vui chơi hội 
lớn. Nhưng người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. Riêng con triệu phú 
Uttara, vì sống lâu ở Phạm thiên giới, nên tâm không hướng đến luyến ái. Các bạn 
của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sao, liền bàn với nhau, đến 
gặp cậu và nói: 


- Này bạn, trong thành phố này, hội lớn cúng sao Katika được tô chức một đêm. 
Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân đề cùng nhau vui chơi hội lớn. 


Dâu cậu nói không cân nữ nhân, các bạn vẫn nài ép, bắt cậu nhận. Họ trang điểm 
một nữ tỳ xinh đẹp, dắt đến nhà cậu, bảo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú, 
dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi cô gái ấy vào phòng ngủ, con người triệu phú 
không ngÓ nàng và không nói năng gì. Cô gái suy nghĩ: "Ta tuyệt sắc, duyên dáng, mỹ 
lệ như thế này. Người này không ngó, cũng không nói với fa. An ta dùng sự cám dỗ 
và vẻ duyên dáng nữ nhân của ta làm người này phải nhìn đến ta". 


Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân. Đề làm đẹp lòng cậu, nàng để 
lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai triệu phú nhìn nàng, năm lấy 
hình tướng bộ xương răng. Tư tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng cho đến 
khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. Chàng trai cho tiền người con gái 
rồi bảo nàng đi. 


Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thấy nàng ở giữa đường, liên cho tiền và 
dẫn nàng về nhà. Bảy ngày qua, lễ hội sao chấm dứa. Mẹ người nữ tỳ đẹp không thấy 
con gái của mình trở vê, đến nhà các người con trai triệu phú, hỏi con gái ở đâu. Họ 
đi đến nhà con trai triệu phú Unara để hỏi và được trả lời: 


- Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiền và bảo ẩi về. 


Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại, và đem con trai 
triệu phú UHara đến xin vua phân xử. Vua hỏi: 


- Những người con trai các vị triệu phú có đem người nữ tỳ xinh đẹp giao cho ngươi 
không? 


- Thưa Đại vương, có. 


- Nay có đâu rồi? 


471 


- Tôi không được biết. Nó chỉ ở lại một lát và tôi đã bảo nó đi về rôi. 

- Vậy nay ngươi có thể đem nó lại không? 

- Thưa Đại vương, không được. 

Vua nói: 

- Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của ta. 

Họ trỏi tay cậu ra phía sau, dắt cậu i áp dụng hình phạt của vua. Cả thành vang dậy 
lời bàn tán: 

- Nghe nói, con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ t) xinh đẹp, nên bị đưa ẩi 
áp dụng hình phạt của vua. 

Một đám quân chúng để tay trên ngực, vừa đi theo sau, vừa than: 


- Việc này là thế nào, thưa ông chủ? Sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thể 
này? 


Người con trai triệu phú suy nghĩ: "Sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình. 
Nếu ta thoát luy được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc Đại Gotama, Chánh Đăng 
giác. ” 


Báy giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đôn vang, liên hỏi dò sự việc. Khi được nghe câu 
chuyện ây, nàng chạy ra thật mau và la to: 


- Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua một bên! Cho tôi gặp các người lính của vua. 


Và nàng tự trình diện. Quân hâu của vua thấy nàng, liền giao nàng lại cho bà mẹ, thả 
con trai người triệu phú và bỏ đi. Người con trai triệu phú cùng với bạn bè vậy quanh, 
đi đến sông, gôi đầu thật sạch. Rồi cậu về nhà, ăn sáng Xong, liền xin phép cha mẹ 
được xuất gia. Vị ấy mang theo các y, cùng với một số tùy tùng đông đảo, đi đến bậc 
Đạo Sư, đánh lễ Ngài, và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát 
triển thiên quán không gián đoạn, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường nói lời tán thán con trai triệu 
phú ây: 

- Thưa các Hiển giả, con trai vị triệu phú này, trong giờ phúi nguy hiểm cho mình, đã 
biết được công đức của Giáo pháp, nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khô ấy. Nhờ 


khéo suy tư như vậy, nên vị ấy được thoát nạn, được xuất gia, và chứng quả A-la-hán 
tôi thượng. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi đê tài được bàn luận, sau khi biết câu chuyện, bậc Đạo Sư 
HỖi: 


- Này các Tỳ-kheo, con trai triệu phú UHara, trong giờ phúi nguy hiểm xảy ra cho 
mình, đã nghĩ đến phương tiện ây đê thoát khỏi sự đau khô kia, và được thoát chết. 


472 


Thuở trước, các nhà hiền trí, khi nguy hiểm xảy ra cho mình, cũng đã nghĩ đến 
phương tiện ây đề giải thoát sự đau khô kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát 
khỏi đau khô do nạn chết đem lại. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát tái sanh nhiều lần, rối sanh ra 
làm con chim cun cút. Lúc bây giờ, có một người thợ săn chim cun cút, thường bắt 


nhiều cun cút trong rừng, đem về nhà, nuôi dưỡng chúng cho mập. Sau khi lấy tiền, 
anh ta bán chúng cho những người đi đền, và nuôi sông với nghệ như vậy. 


Một hôm anh ta bắt được Bồ-tát với nhiều con chim cun cút khác và đem về nhà. Bồ- 
tát suy nghĩ: "Nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này, nó sẽ bắt ta và đưa cho 
những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành óm yếu, và thây ta ôm yếu, các 
người „ sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy ta được an toàn. Ta hãy làm theo phương 
tiện này". Bồ-tát làm theo như vậy, cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy thấy 
chim quá ôm nên không bắt. 


Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bồ-tát, anh ta đêm Bồ-tát ra khỏi lồng, đặt lồng 
ở nơi cửa, để Bồ-tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cun cút này có đau bệnh gì. 
Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ tát xòe cánh lên và bay vụt về rừng. Các con 
chim cun cút khác thấy Bồ-tát liền hỏi: 


- Sao không thấy mặt bạn, bạn đi đâu vậy? 
- Ta bị người thợ săn bắt. 
- Làm sao bạn lại thoát được? 


- Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó, nhờ nghĩ đến phương tiện 
này, ta được thoát. 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Không suy nghĩ, người này, 
Không được lợi đặc biệt, 
Hãy xem quả suy tư! 
Ta thoát trói, thoát chết. 
Như vậy, Bồ-tát kể lại sự việc mình đã làm. 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


- Thời ấy, con chìm cun cút thoát chết là Ta vậy. 


-ooOoo- 


473 


119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI 
(Tiên thân Akàlaràvi) 


Không cha mẹ nuôi dưỡng..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Đạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ôn phi thời, 
Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm 
các phận sự của mình hay học pháp. Uị ấy không biết: Thời này, ta phải làm việc này; 
thời này, ta phải hầu hạ; thời này, ta phải học hành. Trong một canh, canh giữa và 
canh cuối và trong những giờ thức giấc, vị ấy làm ôn, khiến cá Tỷ-kheo không thể ngủ 
được. 


Tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói đến hạnh không tốt của vị ấy: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo tên ấy, xuất gia trong pháp bảo như vậy, nhưng không 
biết phận sự hay học pháp đúng thời hay phi thời. 


Bậc Đạo Sư đến, hỏi các câu chuyện đang bản luận, sau khi được biết vấn đê, bậc 
Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vị ấy mới làm ổn phi thời nhu: vậy, mà thuở 
trước, vị ây cũng đã làm ôn phi thời. Do không biết thời và phi thời, vị ây đã bị vặn cô 
chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn ở phương tây bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài vượt qua biên giới, học 
tất cả tài nghệ, trở thành vị sư trưởng có tiếng khắp nhiều phương, và dạy nghề cho 
năm trăm thanh niên Bả- la- -môn. Các người thanh niên ấy có một con gà trông gáy 
đúng giờ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức đậy học bài. Khi con gà ấy chết đi, họ 
đi tìm một con gà khác. 


Một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa, thấy một con gà trống, liền bắt 
nó về, nhót trong chuông và nuôi nó. Vì quen sông ở nghĩa địa, nó không biết giờ nào 
cần phải gáy, có khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi nó gáy lúc rạng đông. Khi các thanh 
niên ây nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ thức dậy học bài, cho đến rạng đông họ quá mệt 
không học được nữa. Vì buồn ngủ, họ không thấy được vấn đề cần phải thấy. Và khi 
quá sáng, con gà ấy gáy ồn ào họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài. Các thanh 
niên Bả-la-môn suy nghĩ: "Con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban 
ngày. Do đó, chúng ta học không có kết quả". Vì vậy, họ bắt con gà ấy vặn cổ cho 
chết đi, và báo cáo lên sư trưởng biết: 


- Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. 


Vị sư trưởng lấy đó làm bài học và nói: 


4714 


- Do nó không được dạy dỗ tốt, nên nó phải chết. 
Rồi sư trưởng đọc bài kệ. 

Không mẹ cha nuôi dưỡng, 

Không thây, dạy dỗ nó, 

Con gà này không biết 

Đúng thời hay phi thời. 


Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ-tát sông hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của 
mình. 


* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau. 


- Thời ấy, con gà gáy phi thời là vị Tỷ-kheo này, các đệ tử là hội chúng đức Phật, còn 
sư trưởng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC 
(Tiên thân Bandhanamokkha) 


Chô này kẻ ngụ nói..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. 
Câu chuyện này sẽ được kê trong Tiên thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). 
Lúc bây giờ, bậc Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ Bà-la-môn này vụ cáo Ta điều không 
có thật. Thuở trứơc, nó cũng đã vu cáo rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát lớn lên trong gia đình một 
người cô vân tê tự, và sau khi cha mât, Bô-tát kê nghiệp chức vụ ây. Lúc ây hoàng hậu 
được vua cho một ước nguyện. 


- Này Hoàng Hậu, nàng muốn gì, hãy nói lên. 
Hoàng hậu nói như sau. 
- Lời ước nguyện của thiếp không khó thực hiện. Từ nay trở đi Đại vương không được 


nhìn một nữ nhân khác với con mắt luyến ái. 


475 


Ban đầu, vua từ chối, nhưng sau, bị nàng bức bách nhiều lần, không thể bỏ qua lời của 
hoàng hậu, vua phải châp nhận, và từ đây trở đi, vua không bao giờ nhìn một nữ nhân 
nảo trong sô mười sáu ngàn vũ nữ. 


Rồi một cuộc nồi loạn khởi lên ở biên địa. Quân lính ở biên địa, sau hai ba lần giao 
chiên với các tên cướp, đưa tin vê cho vua là họ không thê dẹp loạn được. Vua muôn 
đi đên đây, liên tập họp một đội binh lớn, cho gọi hoàng hậu đên và nói. 


- Này hiền thê, ta ra biên địa, tại đấy chiến trận đủ loại xảy ra, sẽ đưa đến chiến thắng 
hay chiên bại. Những chỗ ây không thích hợp với nữ nhân. Hoàng hậu hãy ở lại đây. 


Hoàng hậu nói. 
- Thưa Đại vương, thiếp không thể ở lại đây. 
Khi bị vua từ chối nhiều lần, hoàng hậu nói. 


- Vậy sau khi đi được mỗi dặm, Đại vương hãy gửi một người về để hỏi thăm sức 
khoẻ của thiệp. 


Nhà vua chấp nhận. Bồ-tát ở lại trong thành, còn vua ra đi với một đội quân lớn, cứ đi 
mỗi dặm, lại gửi một người về với trách nhiệm tin cho biệt sức khoẻ của nhà vua và 
hỏi thăm hoàng hậu có được an lạc không. Khi có một người đàn ông đi về, nàng hỏi: 


- Vua sai ngươi về có mục đích gì? 
- Đề hỏi hoàng hậu có được an lạc không. 


Hoàng hậu bảo người ấy đến và sông phi pháp với nó. Vua đi đường được ba mươi 
hai đặm, gửi về ba mươi hai người, và hoàng hậu sông phi pháp với tất cả bọn họ. 


Sau khi dẹp loạn xong, bình định được quốc độ, trên đường về, vua cũng gửi về ba 
mươi hai sứ giả. Hoàng hậu cũng sống phi pháp với họ. Cho quân thắng trận dừng 
chân gần thành, vua gửi tin nhắn Bồ-tát sửa soạn thành phó đề đón tiếp ngài. 


Bồ-tát cho sửa soạn thành phố xong, mới sửa soạn cung điện đề đón vua và đi đến 
cung thât của hoàng hậu. Hoàng hậu thây thân thê của Bô-tát tuyệt đẹp, không thê dăn 
lòng nôi, liên nói: 

- Này Bả-la-môn, hãy đáp lại tình yêu của ta. 

Bồ-tát nói: 


- Chớ nói vậy! Hãy kính trọng vua. Tôi sợ điều bất thiện. Tôi không thể làm như vậy 
được. 


- Sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bất thiện, vậy 
ngươi lại kính trọng vua và sợ điêu bât thiện sao? 


- Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có biết điều 
phải, tôi sẽ không làm việc ác nảy. 


476 


- Đừng nói bậy nhiều như vậy! Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo chặt đầu 
ngươi. 


- Thôi được, dầu cắt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi cũng 
không thê làm như vậy. 


- Hãy đề đấy, rồi sẽ biết tay ta. 


Hoàng hậu đe dọa Bồ-tát, rồi đi vào trong phòng của mình, lấy móng tay cảo trên 
thân, lây dâu thoa tay chân, mặc áo dơ bân vào, giả bệnh và cho gọi các nữ tỷ: 


- Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. 


Trong lúc ấy Bồ-tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phó, vua ngự lên cung 
điện, không thây hoàng hậu, liên hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả lời hoàng hậu bị 
bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, xoa lưng hoàng hậu và hỏi: 


- Hoàng hậu đau bệnh gì? 
Hoàng hậu Im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói: 


- Thưa Đại Vương, nay Đại vương còn sống, nhưng nữ nhân như thiếp cần phải có 
một người chông. 


- Ái khanh nói gì lạ vậy? 


- Đại vương đặt địa vị có vấn tế tự ở lại giữ thành, nó lấy cớ là sửa sang nội cung, đến 
đây, và vì thiếp không làm theo lời nó, nó đánh đập thiếp cho thoả mãn ý của nó rồi 
bỏ đi. 


Vua đùng đùng nổi giận, như muối và đường bỏ vào lửa, vụt đi ra khỏi cung phòng. 
Vua cho gọi các người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bồ-tát ngay, trói cánh 
tay ra sau lưng như người bị xử án chém, rồi dẫn ra khỏi thành, đến pháp trường xử 
trảm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị có vấn tế tự ra sau lưng và cho đánh trồng báo 
tin có hành quyết. Bồ-tát suy nghĩ: "Như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu độc ác đầu độc 
trước rồi. Hôm nay, ta phải cứu ta khỏi tai ương này với sức của mình". Vì thế, Bồ-tát 
nói với những người lính: 


- Trước khi các người giết ta, hãy đưa ta yết kiến vua. 
- Đề làm gì? 


- Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiều công việc. Ta biết tài sản chôn dấu rất 
nhiêu. Chính ta quản lý đât ruộng nhà vua. Nêu ta không gặp vua, thì nhiêu tải sản sẽ 
bị tiêu diệt. Sau khi ta nói cho vua biệt gia sản của vua, các ngươi hãy làm bôn phận 
của mình. 


Họ đưa vị cô vấn tế tự đến gặp vua. Vua thấy Mái ấy liền nói: 


- Này Bà-la-môn, ngươi không xấu hồ đối với ta sao? Sao ngươi lại làm ác hạnh như 
vậy? 


477 


- Thưa đại vương, tôi sinh ra trong gia đình Bà-la-môn thượng lưu. Từ trước đến nay, 
tôi không sát sanh ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, tôi không lấy của không 
cho, ngay cả một cọng cỏ. Từ trước đến nay, tôi không nhìn đến một nữ nhân của 
người khác với con mắt luyến ái, dù chỉ một cái liếc mắt đưa tình. Từ trước đến nay, 
tôi không nói một lời nói dối, dầu chỉ đề đùa vui. Tôi không có uống rượu, dù chỉ một 
giọt bằng ngọn cỏ Kusa. Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại vương. Nhưng hoàng hậu 
độc ác kia đã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng, nói toạc cho tôi biết ác hạnh bí mật 
của mình trước khi đi vào cung phòng. Trước tôi đã có sáu mươi bốn người sứ giả đến 
đây, đem theo thông điệp của đại vương gửi hoàng hậu, những người ấy đều có tội. 
Hãy gọi họ đến đây và hỏi từng người trong bọn họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay 
không. 


Vua cho gọi sáu mươi bốn người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm như hoàng 
hậu đã bảo hay không. Họ thú nhận có. làm. Nhà vua sai trói họ lại và ra lệnh chặt đầu 
cả sáu mươi bôn người ây. Đên đây, Bô-tát thưa: 


- Thưa đại vương, những người này không có tội! Chúng chỉ làm theo sở thích của 
hoàng hậu. Chúng vô tội, vậy hãy tha cho chúng! Còn hoàng hậu cũng không có tội. 
Tánh dâm dục của hoàng hậu không bao giờ thoả mãn, sanh ra đã như vậy rồi! Hoàng 
hậu chỉ làm thuận theo bản tánh của mình thôi! Do vậy, hãy tha thứ cho hoàng hậu. 


Như vậy, bằng nhiều cách, Bồ-tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng sông sáu 
mươi bốn người ấy và bà hoàng hậu ngu sỉ, và xin vua ban cho họ những trú xứ đề ở. 
Sau khi tất cả mọi người được giải thoát và được cho chỗ ở, Bồ-tát đến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, lời nói buộc tội không căn cứ của kẻ ngu sĩ và đui mù làm cho các 
bậc hiện trí bị trói vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh tay sau lưng; còn lời 
nói của bậc hiên trí là nguyên nhân khiên kẻ ngu sĩ thoát khỏi bị trói tay sau lưng. Như 
vậy, lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng, còn lời nói bậc hiện trí thời giải 
thoát các trói buộc. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Chỗ nào kẻ ngu nói, 

Chúng trói kẻ vô tội, 

Chỗ nào bậc trí nói, 

Cứu thoát kẻ bị trói. 
Như vậy, bậc Đại Sĩ với bài kệ này, thuyết pháp cho vua và nói: 
- Tôi gặp sự đau khổ này là vì còn sống đời gia đình. Nay tôi không có công việc gì 


trong gia đình nữa. Hãy cho phép tôi được xuât gia. 


Sau khi được phép xuất gia, từ bỏ bả con thân thuộc, từ bỏ tải sản lớn, Bồ-tát làm bậc 
tiên nhân du sĩ, sông ở Tuyêt Sơn, đạt được các thăng trí và Thiên chứng và tái sanh 
lên cõi Phạm Thiên. 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân như sau: 


478 


- Thời áy bà hoàng hậu độc ác là thiêu nữ Bà-la-môn Cinca, vua là Ananda, còn vị cô 
vấn tế tự là Ta vậy. 


(Hết Tiểu Bộ IV) 


-ooOoo- 


479 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa. 


Tiểu Bộ Kinh - Tập V 
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (II) 


Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt 


480 


CHƯƠNG I 
PHẨM KUSANÀLI 


121. CHUYỆN THÂN CÂY CỎ KUSA 
(Tiên thân Kusanàli) 


Hãy để cho mọi người ..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể vê một người bạn chân thật của ông Cấp 
Cô Độc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, các thân tộc của ông Cáp Cô Độc ngăn chận 
ông: 


- Thưa Đại trưởng giả, người này không ngang bằng, không hơn Trưởng giả về thọ sanh, 
dòng họ, tài sản, ngũ cóc. Trưởng giả chớ chơi thân với người áy. 


Cấp Cô Độc trả lời: 
- Tình bạn thân chớ nên dựa vào sự so sánh thấp hơn, bằng nhau hay cao hơn. 


Trưởng giả không nghe lời can ngăn, và i về làng mà Trưởng giả làm thôn trưởng, mời 
người ây làm quản lý gia sản của mình. Mọi việc xảy ra như trong chuyện Tiên thân 
Kàlakanni (số 83). Nhưng trong trường hợp này, khi Trưởng giả tường thuật sự việc xảy 
đến cho nhà mình lên bậc Đạo Sư, Ngài nói: 


- Này gia chủ, một người bạn chân thật không bao giờ nhỏ hơn. Ở đây, sự ẩo lường tình 
bạn năm ở khả năng bảo vệ tình bạn. Một người bạn chân thật bằng mình hay kém hơn 
mình phải được xem là cao hơn. Tất cả người bạn ấy sẽ giải quyết gánh nặng, sự khó 
khăn đã dành cho mình. Nay chính nhờ người bạn chân thật của mình mà gia chủ đã cứu 
được tài sản của mình. Thuở trước, bạn bè chân thật đã cứu được cung điện của một thán 
cây. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ 

*% 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm vị thần một khóm cỏ 
lau Kusa trong công viên của vua. Trong công viên ây gân nơi tâm đá vua thường ngôi, có 
một cây mơ ước, thân cây cao thăng, cành lá sum suê, rât được vua ưa thích. Tại đây sanh 
ra một thân cây, trước kia là một ông vua có uy quyên lớn. Bô-tát là bạn thân với thân cây 
ây. 
Lúc bấy giờ, vua sống trong lâu đài được một cột trụ chống đỡ, nhưng cây cột ấy bị lung 
lay. Tình trạng ây được báo lên vua. Vua cho gọi thợ mộc và bảo: 


- Cột trụ độc nhất chống đỡ lâu đài của trầm bị lún, hãy lấy một cây cột khác, có lõi cứng 


481 


răn thay vảo. 


Tốp thợ mộc vâng theo lời vua, đi tìm một cây thích hợp, nhưng chưa tìm được. Họ đi vào 
công viên, thây cây ước mơ liên đên yêt kiên vua. Khi vua hỏi có tìm được cây nảo thích 
hợp không, họ thưa: 


- Tâu Đại vương, chúng tôi đã thấy, nhưng không dám đón cây ấy. 
Được vua hỏi vì sao, họ thưa: 


- Chúng tôi không tìm thấy một cây nào khác nên đã đi vào công viên. Tại đấy trừ cây 
điêm lành của vua, chúng tôi không tìm thây cây nào khác. Nhưng chúng tôi không dám 
đôn cây điêm lành ây. 


- Hãy đốn cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trầm. Trẫm sẽ trồng một cây điềm lành 
khác. 


Các người ấy vâng lời, đem theo đồ cúng thần, đi đến công viên, dâng lễ vật cúng cho cây, 
trình thân cây biệt ngày mai sẽ đôn cây, rỗi đi về. Nữ thân cây biệt được sự việc nảy suy 
nghĩ: "Ngày mai, nhà ở của ta bị hủy hoại, rồi ôm các con, ta sẽ đi đâu bây giờ? 


Nữ thần cây không tìm thấy chỗ cần đi, phải cõng con trên lưng rồi khóc. Các thần rừng, 
bạn bè thân thích của nữ thần cây ấy, tới hỏi nguyên do. Sau khi nghe sự việc, thấy mình 
không có phương tiện gì. đề chận tay các người thợ mộc lại, liền ôm nữ thần cây ấy và bắt 
đầu khóc. Lúc bấy giờ Bồ-tát đi đến thăm nữ thần cây, biết được sự việc liền nói: 


- Chớ lo nghĩ, ta sẽ không đề cho chặt cây. Ngày mai, khi thợ mộc đến, ta sẽ có cách đối 
phó. 


Ngày hôm sau khi tốp. thợ mộc đến, Bồ-tát hóa làm con cắc kè đến trước thợ mộc, chui 
vào giữa rễ của cây điềm lành, làm cho cây ấy như trồng rỗng, cắc kè leo lên chính giữa 
cây, chui ra khỏi đầu thân cây rồi nằm xuống, lắc đầu qua lại. Người tổ trưởng thợ mộc 
thây vậy, lấy tay đập vào thân cây và nói: 


- Cây này trông rồng, không có lõi. Bữa qua, không nhìn kỹ, chúng ta đã làm lễ cúng 
dâng. 


Rồi anh ta bỏ đi, đầy khinh bỉ đối với cây to lớn mà không chắc ấy. Như vậy, nữ thần cây 
nhờ Bỏ-tát, vần làm chủ chỗ ở của mình. Và nhiều thần cây thân hữu quen biết tụ họp để 
chúc mừng nàng. Nữ thần cây hài lòng với vị thần đã cho nàng trú xứ, giữa các vị thần ấy, 
nàng tán thán công đức của Bồ-tát: 


- Thưa chư thần, chúng ta có phước đức, có quyền lực lớn, nhưng với trí tuệ chậm chạp, 
không biết phương tiện này. Còn vị thần khiêm tôn của cây cỏ lau, với trí thông minh của 
mình, đã cho chúng ta làm chủ ngôi nhà của chúng ta. Thật vậy, chúng ta cần phải làm bạn 
VỚI Các VỊ bằng ta, hơn ta, và thua ta. Tất cả các vị, tùy theo sức mạnh của mình, có thể các 
bạn thoát khỏi đau khổ, và an trú trong hạnh phúc. 


Sau khi tán thán tình bạn, nữ thần cây nói bài kệ này: 


482 


Hãy đề cho tất cả 

Bằng, hơn hay thua ta, 

Làm hết sức của mình, 

Trong thời hoạn nạn đến 

Như ta được giúp đỡ 

Nhờ thần cây cỏ lau! 
Do vậy, những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ, chớ phân biệt bạn bằng ta hay hơn ta, hãy 
làm bạn với những bậc có trí dù địa vị ra sao. 
Như vậy, nữ thần cây thuyết pháp cho chư thần với bài kệ này. Nàng sống cho đến trọn 
đời, và sau cùng với vị thần của cây cỏ lau, mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình. 


* 
Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân như sau: 
- Thời ấy, nữ thân cây là Ànanda, còn thân cây cỏ lau là Ta vậy. 


-ooOoo- 


122. CHUYỆN KẺ NGU 
(Tiên thân Dummedha) 


Kẻ ngu được danh xung..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kế về Đê-bà-đạt-đa. Trong Chánh pháp 
đường, các Tỷ-kheo nói về ác đức của Đê-bà-đạt-đa: 


- Này các Hiền giả, khi Đè-bà-đạt-ấa nhìn lên tự thân chói sáng tối thượng của Như Lai 
với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn ba mươi hai tướng tốt và tắm mươi vẻ 
đẹp của bậc Đại nhân sáng tỏa rộng một tầm, với hào quang chói sáng của đức Phậi, 
phóng ra chiếu từng đôi vòng, từng cặp một. Đê-bà-đạt-đa không hoan hỷ và khởi lòng 
ganh ghét. Đê-bà-đạt-đa không chịu nổi những lời tán thán đức Phật đây đủ Giới, Định, 
Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hơn. 


Bậc Đại Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây và nói lên vấn đề gì? 
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về ta, Đê-bà-ẩạt-ấa mới sanh 


483 


lòng ganh ghét. Lúc trước, Đê-bà-đạt-ẳa cũng đã như vậy rồi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Ma-kiệt-đà trị vì ở thành Vương Xá, Bồ-tát sanh ra làm con voi trắng, 
đầy đủ dung sắc tuyệt hảo. Vì đầy đủ các tướng như vậy, nhà vua phong nó lên địa vị 
vương tượng. Trong một ngày lễ, thành phó được trang hoàng toàn bộ như thành phố chư 
Thiên, vua ngự lên vương tượng được trang điểm đẹp đề, đi diễn hành khắp thành phó với 
uy lực của bậc Đại vương. Quân chúng, đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình dung sắc 
tuyệt đẹp của vương tượng, liền tán thán: 


- Ôi dung sắc! Ôi cử chỉ! Ôi đáng đi uyên chuyên làm sao! Ôi các tướng được thành tựu, 
một con voi toàn trăng như vậy xứng đáng thuộc về vua Chuyên luân. 


Nhà vua nghe lời tán thán vương tượng, không thể chịu đựng nổi, khởi tâm ganh ghét và 
SH nghĩ: "Hôm nay ta sẽ quãng nó xuông vực thắm của núi và chấm đứt mạng sông của 
nó". Nghĩ vậy, vua cho gọi người nài đến và hỏi: 


- Con voi này được người huấn luyện như thế nào? 

- Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 

- Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. 

- Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 

- Nếu nó được khéo huấn luyện, ngươi có thê cho nó leo lên đỉnh núi Vepulle không? 
- Thưa được, tâu Đại vương. 

- Vậy hãy đi lên. 


Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người nài ngồi trên lưng voi leo lên đỉnh núi Vepulla. 
Rôi vua được các đại thân vây quanh cùng trèo lên đỉnh núi, bảo con voi đứng bên bờ vực 
thăm và nói: 


- Ngươi nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng ba chân. 
Người nài ngôi trên lưng voi và nói: 


- Này bạn, hãy đứng lên ba chân. 

Và với cái gậy thúc, người ấy làm dấu cho con voi. Rồi vua nói: 

- Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước. 

Bậc Đại Sĩ giơ hai chân sau lên, và đứng hai chân trước. Vua truyền: 


- Hãy đứng với bản chân sau. 


484 


Con voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau. Vua truyền: 
- Hãy đứng với một chân. 

Con voi giơ cả ba chân lên và đứng một chân! 

Biết rằng con voi không thê ngã xuống, vua nói: 

- Nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không. 


Người nài voi suy nghĩ: "Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) không có con voi nào được huấn 
luyện khéo như con ) này, không nghỉ ngờ gì nữa, ông vua muốn làm con voi rơi xuống 
vực thắm và giết nó" 


Vì vậy người nài nói thâm vảo tai con vol: 


- Này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thăm và giết bạn. Nó không xứng đáng với 
bạn. Nêu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngôi trên lưng, hãy bay trên hư 
không về Ba-la-nại. 


Bậc Đại sĩ đầy đủ thần lực vô úy, ngay lúc ấy, đứng trên hư không. Người nài thưa: 


- Thưa Đại vương, con voi này đầy đủ thần lực vô úy, không tương xứng với một người 
ngu SỈ yếu kém như Đại vương. Con voi chỉ xứng đáng với một vị vua đầy đủ công đức và 
hiền trí. Nếu những người có công đức yếu kém như Đại vương làm chủ con voi như thế 
này, họ sẽ không biết được đức tánh của nó. Vì vậy họ sẽ mắt con voi ấy và hủy diệt mọi 
danh vọng còn lại. 


Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người nài đọc bài kệ: 
Kẻ ngu được danh xưng, 
Tự mình gây nguy hiểm, 
Đem hại đến cho mình, 


Đem hại cho người khác. 
Sau khi thuyết pháp khiến trách vua, người nài nói: 
- Nay Đại vương hãy đứng ở đây, xin từ biệt. 


Người nài và voi cùng bay lên hư không về Ba-la-nại, và đứng trên hư không giữa sân 
châu của cung vua. Toản thành náo động cả lên, mọi người đều la to: 


- Con voi quý đã đến với vua chúng ta ngang qua hư không và đang đứng trên sân châu 
vua. 


Họ mau chóng trình lên vua hay. Vua liền đi khỏi cung điện và nói: 
- Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi, thì hãy hạ xuống đất. 


Con voi liền đứng xuống đất. Người nài leo xuống, đảnh lễ vua và khi được hỏi từ đâu 


485 


đến, ông ta trả lời: 

- Từ Vương Xá đến. 

Và ông ta tường thuật tất cả sự việc. Vua nói: 

- Các bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng. 


Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phó, đặt con voi vào địa vị vương tượng, 
chia toàn quốc thành ba phân. Một phần cho con voi, một phần cho người nài, và một 
phần vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm vào trong tay vua. Vua 
trở thành đại đế nước Diêm-phù-đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí v.v... rồi đi 
theo nghiệp của mình. 


* 
Ti huyết pháp thoại này xong, bậc Đại Sư nhận diện Ti ïên thân: 


- Thời ấy vua nước Ma-kiệt-đà là Đê-bà-đạt-ãa, vua Ba-la-nai là Xá-lợi-phát, người nài 
voi là Ananda, và con voi là Ta vậy. 


-ooOoo- 


123. CHUYỆN CÁI CÁN CÀY 
(Tiên thân Nangalisa) 


Kẻ ngu nói hạn chê..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi (Udàyi khờ khqo). 
Theo truyền thuyết, khi nói, Trưởng lão ấy không biết cái gì thích ứng, cái gì không thích 
ứng: Trong trường hợp này, nên nói cải này, trong trường hợp này, không nên nói cải 
này. Nếu chúc lễ hội điềm lành, Trưởng lão nói lên điềm gở. Ngang qua các đường đi, tại 
các ngã đường dân chúng đứng, nếu là lễ tang, Trưởng lão nói lời tùy hỷ điềm vui. Một 
hôm, tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo khởi lên câu chuyện: 


- Này các Hiền giả, Làludàyi không biết cái gì thích ứng, cái gì không thích ứng. 
Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi tụ họp đang bàn luận vấn đề gì? 

Khi biết đề tài câu chuyện, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, “không phải chỉ nay Làludàyi nói lời đân độn, không biết cải gì nên nói, 
cái gì không nên nói. Thuở trước, vị ấy cũng như vậy rồi. Vị ấy luôn luôn ngu đân. 


486 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà- 
la-môn giàu có. Đến tuổi trưởng thành Bồ-tát đi học ở Takkasilà, trở thành một vị Sư 
trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba-la-nại và Bồ-tát dạy nghề cho năm trăm thanh 
niên Bà-la-môn. 


Lúc bấy giờ, trong các thanh niên Bà-la-môn ấy, có một thanh niên đần độn hay nói lời 
ngớ ngân, vì bản tánh đần độn nên không học nghề được. Thanh niên ấy hầu hạ Bồ-tát, 
làm mọi công việc như người nô lệ. Một hôm, vào buổi chiều, sau khi ăn xong, Bồ-tát 
đang nằm nghỉ trên giường, thanh niên ấy đến xoa bóp tay chân và lưng ngài. Khi anh ta 
làm xong định đi, thì Bồ-tát nói: 


- Này con thân, chêm cao chân cái giường lên. 


Thanh niên ấy chêm được một chân giường lên cao, còn chân kia không tìm được đồ 
chêm giường, anh ta dùng báp vê của mình làm đỗ chêm giường và trải qua một đêm như 
vậy. Vào buôi sáng thức dậy, Bô-tát thây vậy liên hỏi: 


- Này con thân, con ngồi làm gì đây? 


- Thưa Sư trưởng, con không tìm thấy đồ chêm giường nên dùng bắp về thay vào và ngồi 
ở đây. 


Bồ-tát cảm thấy xúc động, suy nghĩ: "Nó là người thị giả rất chí thành của ta, nhưng so 
với các thanh niên Bà-la-môn, nó là đứa đần độn, không thê học được nghè, vậy ta hãy 
giúp cho nó trở thành người có trí". Rồi Bồ-tát suy nghĩ: "Nay có phương tiện nảy, ta sẽ 
đưa thanh niên Bà-la-môn này đi nhặt củi và lá. Khi nó vê, ta sẽ hỏi: Hôm nay con đã thấy 
gì làm gì? Chắc nó sẽ trả lời: Hôm nay con thấy cái này, làm cái này; rồi ta sẽ hỏi: Điều 
con thấy, con làm, giống cái gì? Nó sẽ dùng ví dụ, tìm lý do đề nói: Con thấy như thế này 
. Điều ấy khiến nó nói ví dụ và lý do mới hoài. Với phương tiện này ta có thể làm cho nó 
trở thành người có trí". Nghĩ vậy, Bồ-tát kêu anh ta lại và nói: 


- Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá, và tại chỗ con đi, con thấy 
cái gì, ăn cái gì, uông cái gì, nhai cái gì, lúc về con hãy báo cáo cho ta biết. 


Anh ta vâng theo lời dạy. Một hôm anh ta đi vào rừng để lượm củi và lá cùng với các 
thanh niên Bà-la-môn khác, anh ta thây một con răn. Khi về anh ta báo cáo lại: 


- Thưa Sư trưởng, con có thấy con rắn. 
- Này con thân, con rắn giống cái gì? 

- Nó giống cán cày. 

Bồ-tát nói: 


- Tốt lắm, này con thân, các ví dụ con trình bày rất hợp lý, con rắn thật giống như cái cán 


487 


cày. 


Rồi Bồ-tát suy nghĩ: "Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp lý. Ta có thể làm cho 
người nảy thành người có trí”. 


Lại một ngày khác, thanh niên Bà-la-môn này thấy con voi trong rừng, và đi về thưa: 
- Thưa Sư trưởng, con có thấy con voi. 
- Này con thân, con voi giống cái gì? 
- Nó giống như cái cán cày. 
Bồ-tát suy nghĩ: "Cái vòi voi giống như cán cày. Cái ngà voi cũng vậy. Người này phân 
tích một cách ngu sĩ, không thê nói như vậy". Nghĩ vậy Bô-tát giữ im lặng. 
Rồi một hôm được mời đi ăn mía, anh ta về thưa: 
- Thưa Sư trưởng, hôm nay con được ăn mía. 
- Cây mía giống cái gì? 
- Thưa, giống cái cán cày. Anh ta nói. 
Vị Sư trưởng suy nghĩ "Nó nói cũng có một phần đúng", nên giữ im lặng. Lại nữa, một 
hôm được mời cùng một sô thanh niên ăn đường cục với sữa đông và uông sữa, khi về anh 
ta thưa: 
- Thưa Sư trưởng, hôm nay chúng con được ăn sữa đông và uống sữa. 
Khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì, anh ta trả lời: 
- Thưa, giống cái cán cày. 
Vị Sư trưởng suy nghĩ: "Thanh niên Bà-la-môn này khi nói: con rắn giống cái cán cày, 
vậy là khéo. Khi nó nói: con voi giông như cải cán cày, vì liên hệ đên cái vòi, là nói một 
cách gượng ép. Khi nó nói cây mía giông như cái cán cày, vậy cũng là nói hơi gượng ép. 
Còn sữa đông và sữa luôn luôn màu trắng, lây theo hình dáng đô vật chúng được đặt vảo, 
vậy cái ví dụ nó nói hoản toản không thê châp nhận. Ta không thê dạy cho kẻ ngớ ngân 
này học được. 
Nghĩ xong, Bồ-tát nói lên bài kệ: 

Kẻ ngu nói hạn chế, 

Tại chỗ không hạn chế, 

Nó không biết sữa đông, 

Cũng không biết cán cày, 


Nó nghĩ là sữa đông, 


488 


Giông như cái cán cảy. 


* 


Sau khi nghe pháp thoại này, bậc Đạo sự nhận diện Ti Tên thân như sau: 


- Thời ấy, thanh niên ngớ ngắn là Làludàyi, và Sư trưởng có danh nhiều phương là Ta 
vậy. 


-0oOoo- 


124. CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền thân Amba) 


Này người hãy tỉnh tấn ... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một Bà-la-môn làm đây đủ các 
nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở Xá Vệ hiến dâng tâm trí cho 
Chánh pháp và xuất gia làm đây đủ các nhiệm vụ. Vị ấy làm tốt các bốn phận đối với Sư 
trưởng, đối vối Giáo thọ, các nhiệm vụ về đô ăn UuỐng, nhà họp Bồ-tát, nhà tắm v.v... hoàn 
toàn đây đủ trong mười bốn nhiệm vụ quan trọng và tám mươi nhiệm vụ nhỏ. Vị ấy 
thường hay quét tỉnh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tỉnh xá, đem 
nước cho những người khát. Dân chúng hoan hỷ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này nên 
đã cúng dường năm trăm phân ăn hàng ngày cho chúng Tăng và đem lại lợi dưỡng danh 
vọng lớn cho tỉnh xá. Nhờ vị này, nhiễu người được thoải mái lạc trú trong tỉnh xá. 


Rôi một hôm, các Tỷ-kheo họp ở Chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện: 


- Thưa các Hiển giả, Tỷ-kheo tên ấy, thành tựu các nhiệm vụ của mình, đã tạo nên lợi 
dưỡng danh vọng lớn. Chỉ nhờ một mình người ây, nhiều người đã đạt được lạc trú. 


Thế Tôn đến và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi nói vấn đề gì, và khi được biết vấn đề ấy, bậc 
Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này làm đây đủ nhiệm vụ. Thuở xưa, chỉ 
nhờ một mình người ấy, năm trăm ẩn sĩ đi hái trái cây đã được cung cấp các trái cây do 
người ấy đem lại. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba- la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bả-la- 
môn ở phương bắc, và khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ được vây 
quanh với năm trăm ẩn sĩ sông dưới chân núi. 


Thời ấy, ở núi Hy-mã (Tuyết Sơn), một nạn hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra, chỗ này chỗ 


489 


kia nước uống bị thiếu hụt, các loài thú không có nước uống cảm thấy khổ cực. Một vị 
trong sô những người tu khô hạnh ây, thây các loài thú đau khô vì khát nước, đã đôn một 
cây làm thành cải máng, chắt chu tât cả nước uông đựng đây cái máng và cho chúng uông 
nước. 


Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống nước, người tu khô hạnh 
không có thì giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ăn, vị ấy vẫn cho chúng uống nước. 
Đàn thú suy nghĩ: "Vị này vì cho chúng ta uống nước, không có thì giờ đề hái quả. Vì 
không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau: 
Bắt đầu từ hôm nay, những ai đến uống nước, hãy tùy theo sức mình, hái các loại trái cây 
và đem lại cúng đường vị tu khổ hạnh". 


Từ đó về sau, mỗi con mỗi thứ, hái các loại trái ngọt như xoài, đào, mít v.v... đem đến cho 
vị tu khô hạnh đựng đây hai trắm năm mươi cô xe. Như vậy, năm trăm vị khô hạnh ăn 
uông đây đủ, và có đô dư đê dành nữa. Thây vậy, Bô-tát nói: 


- Như vậy chỉ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái cây v.v... đủ số 
lượng cho các vị tu khô hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cân phải luôn tính tân làm thiện sự. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Này, người hãy tỉnh tấn, 
Bậc hiền trí không nản, 
Xem quả của tỉnh tắn, 
Xoài được ăn thỏa thích. 
* 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh làm đây đủ nhiệm vụ là Tỷ-kheo, và bậc Đạo Sư hội chúng là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


490 


125. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KATÀHAKA 
(Tiên thân Katàhaka) 


Nó nói nhiêu, đại ngôn ..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo nói khoác lác. (Chuyện này 
giống như chuyện đã kê truóc). 


+ 


Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một nhà triệu phú giàu có và 
bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày ấy, một người nữ tỳ sanh một con trai. 
Hai trẻ ấy lớn lên cùng tuổi với nhau. Khi con trai vị triệu phú học viết, con trai người nô 
tỳ mang tắm gỗ cũng xin học viết luôn với cậu chủ. Rồi nó học hai hay ba công nghệ, lớn 
lên nó trở thành một thanh niên ăn nói giỏi, đẹp trai và được đặt tên là Katàhaka. 


Khi làm quản lý cho các kho trong nhà triệu phú, anh ta suy nghĩ: "Những người này sẽ 
không bắt ta làm quản lý các kho suốt đời được. Nếu thấy ta có lỗi gì, họ sẽ đánh ta, trói 
ta, đóng dấu vào ta, cho ta đồ ăn của bọn nô lệ. Tại biên địa, có người triệu phú là bạn của 
triệu phú nảy, ta sẽ viết thư, nhân danh người triệu phú cầm đi đến đấy, và nói: Ta là con 
của triệu phú, lừa dối vị triệu phú biên địa để lấy con gái của ông ta, hưởng hạnh phúc và 
sống an lạc suốt đời". 


Nghĩ vậy, anh ta lấy giấy và viết thư như sau: "Tôi gửi người con trai của tôi tên là 
Katàhaka đến với bạn. Thật là xứng đáng nếu hai gia đình chúng ta kết làm sui gia với 
nhau: Con của tôi lấy con của bạn. Do vậy, hãy gả con gái của bạn cho con trai của chúng 
tôi, cho nó sông tại đấy, và khi nào có cơ hội tôi sẽ đến". Viết xong, anh ta đóng triện của 
người triệu phú, đem theo nhiều tiền bạc, áo quần, hương thơm v.v.... đưa đến biên địa, 
đảnh lễ vị triệu phú và đứng chờ. Người triệu phú hỏi: 


- Này con thân, con từ đâu lại? 

Anh ta đáp: 

- Từ Ba-la-na1. 

- Con là a1? 

- Là con vị triệu phú Ba-la-nai. 

- Vì mục đích gì, con đến đây? 

Lúc bây giờ Katàhaka đưa bức thư và nói: 
- Ông xem bức thư này rồi sẽ rõ. 


Người triệu phú đọc thư xong rồi nói: 


491 


- Nay mới thật là ta sống cuộc đời mới. 


Ông hoan hỷ gả con gái và xây dựng cho anh ta. Được tôn quí như vậy, Katàhaka trở 
thành kiêu ngạo. Đối với các món ăn như cháo, đồ ăn cứng ... và các loại vải hương được 
đem lại, anh ta chỉ trích như sau: 


- Chúng nấu cháo như thế này, nâu đồ ăn cứng như thế này. Ôi! Thật là những người ở 
biên địa. 
Anh ta chỉ trích những người thợ dệt vải, và những người thợ khác: 


- Với bản chất của người sống ở biên địa, những người này không biết dệt y. Chúng không 
biệt chọn hương, không biết bó hoa. 


Khi thấy vắng người nô lệ, Bồ-tát hỏi: 
- Ta không thấy mặt Katàhaka, nó đi đâu? Hãy cho đi tìm nó khắp nơi. 


Một trong những người đi tìm kiếm đến tại chỗ Ấy, thấy Katàhaka, nhận diện được anh ta, 
nhưng không đê lộ tông tích của mình, và đi về trình với Bô-tát. Bô-tát nghe tin như vậy, 
liền nói: 


- Nó làm một việc không phải, ta sẽ đi đem nó trở về. 


Sau khi xin phép vua, ngài ra đi với một số tùy tùng lớn. Khắp nơi, mọi người đều biết vị 
triệu phú đi ra biên địa. Katàhaka nghe tin Bô-tát đến liền suy nghĩ: "Không có lý do gì 
khác để vị triệu phú đến. Chính vì ta. Nếu ta chạy trốn, thì sau không thể trở về được". 
Anh ta nghĩ ra phương kế. "Ta hãy đi đón ông chủ, làm bốn phận một người nô lệ, và làm 
vui lòng ông chủ của ta". Bắt đầu từ đấy, giữa hội chúng, anh ta nói như sau: 


- Những kẻ ngu khác, vì ngu si, không biết các công đức của cha mẹ, khi cha mẹ ăn, họ 
không hầu hạ, lại ngồi ăn với cha mẹ. Còn chúng tôi, khi cha mẹ ăn, chúng tôi đem lại bát, 
ống nhỏ, chén đĩa, quạt và nước uống. Như vậy, chúng tôi hết lòng hầu hạ cha mẹ. Cho 
đến khi cha mẹ đi đại tiểu tiện, chúng tôi cũng đem lại bình nước. 


Tất cả mọi bốn phận phải làm của người nô lệ đối với chủ, Katàhaka đều trình bảy rõ. Sau 
khi đã dạy cho đám tùy tùng như vậy, Katàhaka thưa với ông cha vợ: 


- Thưa cha thân: con nghe tin cha của con sắp đến thăm cha. Cha hãy sửa soạn các món ăn 
loại cứng và loại mêm. Còn con đem theo quả tặng, con sẽ đi đón cha con. 


Nhạc phụ chấp thuận: 

- Tốt lắm, này con. 

Katàhaka đem theo nhiều quà tặng đi với một số gia nhân, đảnh lễ Bồ-tát, và dâng quà 
tặng. Bô-tát nhận quà tặng, đôi xử với anh ta rât thân tình. Khi đên giờ ăn sáng, ngài cho 


dựng trại, đi vào chỗ kín để giải quyết mọi bức bách của thân. Katàhaka ngăn ngừa tùy 
tùng của mình, lại tự cầm bình nước, đi đên gân Bô-tát, và sau khi lo hâu hạ xong, anh ta 


492 


quỳ xuống chân Bồ-tát và thưa: 


- Thưa ông chủ, ông chủ cân tải sản bao nhiêu con xin dâng đủ, xin chớ làm cho danh giá 
con mât đi. 


Bồ-tát bằng lòng với bổn phận đầy đủ của nó và nói: 
- Chớ sợ hãi, không có gì nguy hiểm đến với ngươi từ lời nói của ta cả. 


Bồ-tát an ủi anh ta, rồi đi vào thành phố biên địa và được tiếp đón long trọng. Còn 
Katàhaka luôn luôn làm bôn phận của người nô lệ. Một thời, khi Bô-tát ngôi thoải mái, 
người triệu phú biên địa thưa với ngài: 


- Thưa đại triệu phú, khi nhận được thư của ngài, tôi đã gả con gái của tôi cho con trai 
ngải. 

Bồ-tát dùng lời thân ái thích hợp nói về Katàhaka, khiến cho người triệu phú hết sức hân 
hoan. Nhưng từ đây trở đi, Bô-tát không thê ngó vào mặt của Katàhaka! 

Một hôm, Bồ-tát cho gọi cô con gái của vị triệu phú và nói: 

- Này con thân, hãy tìm và bắt giúp chấy trên đầu ta. 

Cô con gái đến bắt giúp. Bồ-tát nói lời thân ái với người con gái đang đứng và hỏi: 

- Con ta đối với con, khi vui khi buồn, xử sự có tốt đẹp chăng? Hai con sống có hoan hỷ, 
hòa hợp với nhau không? 

- Thưa cha thân, anh con không có lỗi gì khác. Chỉ có tật hay chê bai đồ ăn thôi. 


- Này con thân, nó luôn luôn có tánh xấu ấy. Nhưng cha sẽ chỉ cho con một cách đề làm 
cho chông con câm miệng. Con hãy học thuộc cách ta chỉ đê trong giờ ăn, khi nào con ta 
mở miệng chê bai, con hãy đứng trước mặt chông con và nói lên cách ta đã chỉ. 


Nói vậy xong, Bồ-tát dạy cho cô học thuộc lòng bài kệ và ở dại đó vải ngày, rồi đi trở về 
Ba-la-nai. Katàhaka mang theo nhiều đồ ăn loại cứng và mềm, đi tiễn đưa ông chủ một 
chặng đường, cúng đường nhiều tài sản, đảnh lễ rồi trở về. 


Từ khi Bồ-tát đi về, Katàhaka lại càng sanh lòng kiêu mạn. Một hôm, khi con gái vị triệu 
phú đem lại một món ăn rất ngon, mang muông đến và mời chồng ăn, Katàhaka bắt đầu 
chỉ trích món ăn. Cô liền đọc lên bài kệ mà Bồ-tát đã đạy: 


Nó nói nhiều, đại ngôn, 
Khi đến xứ sở lạ, 

Vị ấy sẽ trở lui, 

Và phá hoại tất cả, 

Vậy Ka-tà-ha-ka, 


Hãy ăn món này gấp! 


493 


Katàhaka suy nghĩ: "Ôi thôi! Chắc vị triệu phú đã nói cho nàng biết tên ta và kể lại toàn bộ 
câu chuyện rồi!" 


Từ đó trở đi, anh ta không dám chê bai món ăn, cũng không dám kiêu mạn và với ý hạ 
mình, anh ta ăn các món được đem đên. Rồi về sau, khi từ trân, anh ta đi theo nghiệp của 
mình. 


* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Thời ấy, Katàhaka là Tỷ-kheo nói đại ngôn, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


126. CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIÊM 
(Tiên thân Asilakkhana) 


Cùng đông một sự việc ..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về một Bà-la-môn giỏi đoán tướng 
của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vị này khi được người thợ của vua đem kiếm lại, 
chỉ ngửi cây kiếm cũng có thể nói lên tướng của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của 
người nào, vị này nói cây kiếm của họ có tướng tốt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng 
từ tay của người khác, vị này chê trách cây kiếm của họ có tướng xấu. 


Thế rồi có một người thợ làm cây kiếm xong, bỏ nó vào trong bao với bột tiêu mịn rôi đem 
cây kiêm dâng vua. Vua cho gọi người Bà-la-môn và bảo thứ cây kiêm. Khi vị Bà-la-môn 
rúi cây kiểm ra và ngửi, bột tiêu vào lô mũi khiên vị này muốn hát hơi. Khi vị ấy hất hơi, 
lô mũi va chạm vào lưỡi kiêm và bị căt đứt làm hai. Câu chuyện lô mũi của vị ấy bị đứt 
được chúng Tỷ-kheo biết đên. Một hôm, các Tỷ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đâu câu 
chuyện: 

- Này các Hiển giả, người giỏi đoán tướng kiếm của vua, trong khi đoán tướng cây kiếm, 
đã bị chặt ẩứt lô mũi. 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngồi họp và bàn vấn đề gì? 

Khi được nghe vẫn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Bả-la-môn ấy ngửi cây kiếm và bị chặt đứt mũi. 
Thuở xưa, vị ây cũng đã bị như vậy rồi. 


494 


Nói xong bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, có người Bà-la-môn giỏi đoán tướng 
của kiếm. (Tất cả giống như câu chuyện hiện tại). Vua truyền gọi những người giải phẫu, 
bảo họ gắn một cái mũi giả vào mũi vị ây và cho vị ấy làm việc lại. Vua Ba-la-nại không 
có con trai, chỉ có con gái và một người cháu trai, vì thế vua nuôi dưỡng cả hai bên cạnh 
vua cho đến lớn. Vì họ lớn lên gần nhau, họ sanh tâm luyến ái nhau. Vua cho gọi các vị 
đại thần và nói: 


- Cháu trai của ta sẽ làm vua đất nước này. Sau khi gả con gái, ta làm lễ quán đảnh cho nó. 


Sau khi nói vậy, vua lại suy nghĩ: "Cháu ta là con cháu ta rồi. Hãy cưới cho nó một công 
chúa của vị vua khác, rồi làm lễ quán đảnh. Ta sẽ gả con gái ta cho một vị vua khác. Như 
vậy con cháu của ta sẽ đông hơn và chúng ta sẽ làm chủ cả hai vương quốc". Sau khi bàn 
bạc với các vị đại thần, vua nghĩ cần phải phân ly hai người ấy, nên đã cho cháu trai sống 
một nơi, và cho con gái sống một chỗ khác. Bấy giờ cả hai được mười sáu tuổi, và hết sức 
luyến ái nhau. Hoàng tử suy nghĩ: "Dùng phương tiện gì ta có thể bắt cóc con gái của cậu 
ta khỏi cung vua?". Rồi chàng nghĩ ra một phương kế, bảo mời một bà thầy bói, và cho bà 
một gói một ngàn đồng tiền vàng. Bao hỏi: 


- Tôi phải làm gì? 


- Bà làm cách nảo cho tôi được nàng. Bà hãy bảy cho một mưu kế, nhờ vậy tôi đem được 
công chúa ra khỏi nhà. 


- Thưa, ngài được. Tôi sẽ đi đến hầu đức vua và nói như sau: - Thưa Đại vương, công 
chúa bị ma quỷ ám ảnh, đợi khi nào ma quỷ bỏ đi không đề ý, vào ngày ấy, tôi sẽ chở 
công chúa lên xe, đem theo nhiều người tay cầm vũ khí, với một số tùy tùng đông đúc đưa 
đến nghĩa địa, tại đây, trong một vòng tròn có bùa phép, sau khi đặt một người chết nằm 
trên giường phía dưới, tôi sẽ đặt công chúa nằm phía trên ấy, và với một trăm lẻ tám bình 
nước thơm, tôi sẽ làm cho ma quỷ rời công chúa". Nói vậy xong, tôi sẽ đưa công chúa đến 
nghĩa địa. Trong ngày chúng tôi đi đến, xin ngài đi đến sớm một chút, cầm theo một ít bột 
tiêu với một sô tùy tùng của ngài mang vũ khí cầm tay vây quanh leo lên xe. Khi đến 
nghĩa địa, ngài hãy cho đậu xe vào một phía công, rồi đưa những người có vũ khí vào 
trong rừng nghĩa địa. Còn ngài tự mình đi đến chỗ có vòng tròn bùa phép và năm trên ấy, 
che phủ lại như người chết. Rồi tôi đến chỗ Ấy, trải một chỗ nằm nhỏ trên ngài, và bảo 
công chúa nằm lên. Khi ấy, ngài sẽ bỏ hột tiêu vào lỗ mũi hắt hơi ba lần. Khi ngài hắt hơi, 
chúng tôi sẽ bỏ công chúa lại và chạy trốn. Khi ấy ngài đến, hãy an ủi công chúa rồi đem 
công chúa về nhà. 


Hoàng tử chấp thuận, cho đó là một mưu chước tuyệt điệu. 


Baø thầy bói đi đến trình vua vấn đề ấy và vua chấp thuận. Rồi bà nói chuyện riêng với 
công chúa và nàng cũng châp nhận. Ngày ra đi, bà tin cho hoàng tử biệt, và đi đên nghĩa 
địa cùng với một đoản tùy tùng đông đúc. Với mục đích làm cho họ sợ hãi, bà bảo các 


495 


người bảo vệ: 


- Khi ta đặt công chúa lên giường, người chết ở giường dưới hắt hơi và từ chiếc giường 
dưới đi ra, nó thây ai trước sẽ bắt người ấy. Hãy hết sức coi chừng. 


Hoàng tử đã đến trước, và nằm trên chỗ đã dặn. Bà thầy bói đỡ công chúa đi đến chỗ vòng 
tròn có bùa phép, đặn công chúa chớ sợ hãi, và đặt nàng trên giường. Trong lúc ấy, hoàng 
tử bỏ bột tiêu vào lỗ mũi và hắt hơi. Khi hoàng tử vừa mới hắt hơi, bà thầy bói bỏ công 
chúa lại, hét một tiếng rất lớn rồi chạy trước hơn ai hết. Khi bà ta chạy, không một người 
nào đám đứng lại, tất cả đều quăng bỏ vũ khí mang theo và chạy thoát thân. 

Hoàng tử làm tất cả mọi việc như đã bàn từ trước và đem công chúa đi về trú xứ của mình, 
còn bà giả đi về trình vua mọi việc đã xảy ra. Nhà vua suy nghĩ: "Từ trước, ta đã có dụng 
ý dành công chúa cho nó rồi. Chúng như bơ chín bỏ trong cháo sữa". 

Sau một thời gian, vua cho cháu trai trị vì vương quốc và đặt công chúa lên làm hoàng 
hậu. Người cháu vua, sống hòa hợp với công chúa và trị nước đúng pháp. Người đại thần 
giỏi đoán tướng kiếm vẫn hầu cận vua mới. Một hôm, vị đại thần này hầu vua đứng giữa 
trời nắng, keo đán mũi giả của vị ấy chảy ra và cái mũi giả rơi xuống đất. Vị đại thân xấu 
hỗ đứng dậy cúi mặt xuống. Vua cười và nói: 


- Này Sư trưởng, chớ đề ý. Nhảy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối với người kia. 
Khanh vì nhảy mũi nên bị đứt mũi. Còn ta nhờ nhảy mũi đã được vợ và được cả vương 
quôc. 
Nói xong vua đọc bài kệ này: 

Cũng đồng một sự việc, 

Với người này là tốt, 

Với người kia là xấu, 

Không tốt cho tất cả, 

Cũng không xấu tất cả. 


Như vậy với bài kệ này, vua kê sự việc cũ, và trọn đời làm công đức như bồ thí v.v... rồi đi 
theo nghiệp của mình. 


Với bài thuyết pháp này, bậc Đại Sự nêu rõ không có vấn đề hoàn toàn thiện hay hoàn 
toàn ác như thê gian nghĩ. Rôi bậc Đạo Sư nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bây giò, vị đại thân giỏi đoán tướng kiêm là vị giỏi đoán tướng kiêm ngày nay, còn 
Ta là người cháu vua được vương vị. 


-ooOoo- 


496 


127. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA 
(Tiên thân Kalanduka) 


Dòng họ, trủ xứ anh... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo % kể về một Tỷ-kheo nói khoác. Ở đây, cả 
hai chuyện (hiện tại và quá khứ đếu giống chuyện Tiên thân Katàhaka số 129). 

* 
Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba-la-nai tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lây con 
gái người triệu phú biên địa, anh ta sông tại đây với một đoàn tùy tùng đông đảo. VỊ triệu 


phú Ba-la-nại thấy vắng anh ta không biết anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quí của mình đi 
tìm Kalanduka. Con vẹt bay chỗ này, chỗ kia và đên tận thị trân ây. 


Lúc bây giờ, Kalanduka muốn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng hoa, hương 
thơm, thuốc xoa, cùng nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đến con sông, leo lên thuyền 
với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong nước. Tại địa phương ấy, khi đang chơi 
trên sông, các gia chủ thường uống sữa trộn với một loại thuộc cay, để khi ngâm mình 
trong một thời gian khỏi bị cảm lạnh. Nhưng khi Kalanduka này uống một ngụm sữa, lại 
súc miệng và nhồ sữa ra. Khi nhồ sữa ra anh ta không nhồ trong nước, lại nhô trên đầu 
người con gái vị triệu phú. Con vẹt đi đến bờ sông, đậu trên cành cây sung, nhìn xuống và 
nhận diện được Kalanduka, thấy anh ta nhồ trên đầu con gái triệu phú liền nói: 


- Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vị trí của anh. Chớ ngậm bụm sữa, súc miệng 
rôi nhô trên đầu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức hạnh và đây đủ thọ sanh. Hãy 
biệt lượng khả năng của mình. 


Nói xong con chím vẹt đọc bải kệ: 

Dòng họ, trú xứ anh, 

Tuy là chìm ở rừng, 

Ta hiểu được sự thật, 

Sẽ khiến người bắt anh, 

Hõi Ka-lan-du-ka, 

Hãy uống sữa đi thôi! 
Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ tô cáo mình liền nói: 
- Này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hồi nào? 


Con vẹt nghĩ: "Đây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy nhưng trong tâm nó chỉ muốn 
vặn cô giệt ta thôi". Biệt vậy, vẹt nói: 


497 


- Ta không cần gì anh. 


Nó liền bay lên, đến Ba-la-nạai, kể lại cho vị triệu phú sự việc như đã nhìn thấy. VỊ triệu 
phú nói: 


- Đỗ lừa đảo đã làm một việc không phải. 

Và ông cho người đem anh ta về Ba-la-nại, bắt anh ta sống làm người nô lệ như cũ. 
* 

Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 

- Lúc bấy giờ, Kalanduka là Tỷ-kheo này, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


128. CHUYỆN CON MÈO (Tiền thân Bilàra) 


Ai yêu cờ Chúnh pháp ..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một T ÿ-kheo lừa đảo. Khi tánh lừa 
đảo của Tỷ-kheo này được trình lên bậc Đạo Sư, Ngài nói: 
- Này các T)-kheo, không phải chỉ nay nó là như vậy. Xưa kia nó cũng lừa đảo như vậy 
rồi. 
Nói xong, bậc Đạo Sự kể lại câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con chuột, thông 
minh sáng suôt, với thân hình to lớn, giông như heo con, được vây quanh với vài trắm con 
chuột, sông ở trong rừng. Có con chó rừng lang thang chỗ này chô kia, thây đàn chuột liên 
suy nghĩ: "Ta hãy lừa đôi đàn chuột này và ăn thịt chúng". Nghĩ vậy, nó liên đên không xa 
hang các con chuột ây, đứng lên một chân, mặt hướng về mặt trời và hứng gió, ngửi gió, 
hít gió vào. 
Bồ-tát đi tìm đồ ăn thấy con chó rừng, suy nghĩ: "Đây là một sinh vật có giới hạnh", bèn đi 
đên gân nó và hỏi: 
- Thưa Tôn giả, Tôn giả tên gì? 
- Ta tên là Dhammika (Chánh pháp). 


- Sao Tôn giả không đứng lên bốn chân, mà chỉ đứng một chân thôi? 


498 


- Nếu tôi đứng bón chân, thì trái đất không thê chở nổi. Do vậy tôi chỉ đứng một chân. 

- Vì sao Tôn giả đứng, lại há miệng? 

- Tôi không ăn gì khác, tôi chỉ ăn gió mà thôi. 

- Tại sao Tôn giả đứng và hướng mặt phía mặt trời? 

- Tôi đảnh lễ mặt trời. 

Bồ-tát nghe nó nói như vậy, suy nghĩ: "Đây là một sinh vật có giới hạnh". Từ đó về sau, 
buổi sáng vả buổi chiều, Bồ-tát cùng với đàn chuột, đi tới hầu con chó rừng. Khi đàn 


chuột hầu xong, trên đường đi về, con chó rừng bắt con chuột sau cùng ăn thịt, nuốt nó 
xong, chùi miệng rồi đứng như cũ. 

Dần dần, đàn chuột ít đi. Các con chuột khác suy nghĩ: "Lúc trước, cái hang này không thê 
chứa chúng ta. Chúng ta đứng không có kẽ hở, nay lỏng lẻo. Như vậy, cái hang chứa 
không đây. Vì sao lại như thế này?" Chúng trình sự việc lên Bồ-tát biết. Bồ-tát suy nghĩ: 
"Do lý do gì các con chuột dần dân ít đi?". Nghi ngờ con chó rừng, Bồ-tát lại nghĩ "Ta sẽ 
thử nó xem". Khi đến hầu con chó rừng. Bồ-tát để đàn chuột đi trước, còn mình đi sau 
cùng. Con chó rừng nhảy lên chúa chuột. Bồ-tát thấy nó nhây đến vồ mình, liền quay thân 
mình vả nói: 


- Tôn giả chó rừng, như vậy là sở hành giới cắm của ngươi không đúng Chánh pháp. Với 
mục đích làm hại những kẻ khác, nhà ngươi hành trì phi pháp bêu xâu ngọn cờ Chánh 
pháp". 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 

Ai yêu cờ Chánh pháp, 

Bí mật làm điều ác, 

Dụng ý đề lường gạt 

Các loài sinh vật khác, 

Giới cắm kẻ như vậy 

Được gọi hạnh con mẻo. 
Chúa đàn chuột nói như vậy Xong nhảy vào cắn cô họng dưới hàm con chó rừng làm đứt 
cuống họng, và chấm dứt đời sông của nó. Cả đàn chuột trở lui, ăn thịt con chó rừng với 


tiếng kêu mum mum rồi bỏ đi. Nghe nói, những con đến trước có được thịt ăn, những con 
đến sau không có được gì. Từ đấy về sau đàn chuột sống an ôn không sợ hãi. 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Thời ấy con chó rừng là Tỷ-kheo lừa đáo, còn chuột chúa là Ta vậy 


-ooOoo- 


499 


129. CHUYỆN KẺ THỜ LỬA 
(Tiên thân Aggika) 


Cáo chóm trên đầu này..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một người lừa đảo. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát làm chúa đàn chuột, sống ở trong 
rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thê chạy trốn được, đứng gục đầu vào 
một thân cây, để cho lửa cháy lông toàn thân của nó. Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, 
một nắm tóc còn lại, giống như cái chỏm. 


Một hôm nó đang uống nước tại một vũng nước trên tảng đá, nó nhìn bóng mình thấy cái 


chỏm và nghĩ: "Nay ta có tiền để mua đồ rồi". Nó đi lang thang Đòng rừng, thấy cái hang 
có đàn chuột và nghĩ: "Ta sẽ lừa dối, và ăn những con chuột này". Như trước đã nói, nó 
đứng không xa cái hang chuột bao nhiêu. Vua loài chuột, trong khi đi tìm đồ ăn, thấy con 
chó rừng, tưởng răng nó có giới hạnh liền đi đến gần và hỏi: 


- Ngài tên gì? 

-Ta tên là Bhàradvàja, kẻ thờ lửa. 

- Sao ngài đến đây? 

- Vì muốn bảo vệ các bạn. 

- Làm thế nào ngài bảo vệ chúng tôi? 


- Tôi biệt đêm với ngón tay. Buôi sáng, khi các bạn đi ra đê tìm đô ăn, tôi sẽ đêm bao 
nhiêu con. Khi các bạn vê, tôi sẽ đêm bao nhiêu con về. Như vậy, nhờ đêm buôi sáng và 
buôi chiêu tôi sẽ bảo vệ các bạn. 


- Này cậu thân, vậy hãy bảo vệ chúng tôi. 


Con chó rừng chấp nhận. Khi đến giờ ra đi, con chó rừng đếm một hai ba, khi đến giờ về 
con chó rừng cũng đêm như vậy. Nó bắt con đi sau cùng và ăn thịt. Mọi chuyện xảy ra 
như câu chuyện trước. Ở đây, con chuột chúa quay trở lui, đứng lại và nói: 


- Này Tôn giả thờ lửa Bhàradvàja, đây không phải là cái chỏm trên đầu do thiện pháp của 
ông tạo nên mà chính do nhân duyên cái bụng (tham ăn) ông tạo nên. 


Rồi chuột chúa đọc bài kệ này: 
Cái chỏm trên đầu này 


Không do công đức tạo, 


500 


Cái chỏm trên đầu này 
Do duyên cái bụng tạo, 
Đếm ngón tay làm gì? 
Vừa rồi, kẻ thờ lửa! 
* 
Khi bậc Đạo Sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ con chó rừng là Tỷ-kheo này, còn chúa đàn chuột là Ta vậy. 


-ooOoo- 


130. CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA 
(Tiên thân Kosiya) 


Hãy ăn như đã nói.... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một người đàn bà ở Xá-Vệ. Nghe nói, 
nàng là vợ một Bà-la-môn cư sĩ có lòng tin. Nhưng nàng hành ác giới, theo ác pháp, ban 
đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ôm nằm rên. 
Người Bà-la-môn hỏi nàng: 


- Hiền thê đau làm sao? 

Nàng trả lời: 

- Tôi bị gió hành. 

- Hiền thê muốn gì? 

- Muốn ăn đô béo, bánh ngọt, các món ăn đặc biệt như cháo, món ăn có dầu v.v... 


Nàng muốn gì người Bà-la-môn đêu đem lại cho nàng, và ông ta làm tắt cả mọi công việc 
như một người nô lệ. Khi vị Bà-la-môn có mặt ở nhà, thì nàng năm nghỉ. Khi vị Bà-la-môn 
đi ra ngoài, nàng sông với các tình nhân. 


Vị Bà-la-môn suy nghỉ: "Gió hành hạ thân vợ ta không có triệu chứng chấm dứt". Nghĩ 
vậy, vị Bà-la-môn đem hương, vòng hoa ổi đến Kỳ Viên, đảnh lê bậc Đạo Sư rồi ngồi 
xuống một bên. Bậc Đạo Sự hỏi: 

- Này Bà-la-môn, sao máy lúc này không thấy mặt ông? 

VỊ Bà-la-môn thưa: 


- Bạch Thế Tôn, nữ Bà-la-môn vợ con bị gió hành hạ. Con phải từm bơ chín, dâu v.v... và 


501 


các món ăn đặc biệt cho vợ con. Nay thân nàng béo tối, và màu da nàng sáng tươi. Nhưng 
bệnh vì gió không có triệu chứng châm dứt. Vì con săn sóc vợ con nên không có cơ hội 
đên đây. 


Bậc Đạo Sư biết được ác hạnh của nữ Bà-la-môn, liền hỏi: 


- Này Bà-la-môn, do tự ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời của các bậc hiên trí 
đã nói với ông thời xưa. Cần phải làm những thuốc này, thuốc này đôi với chứng bệnh của 
người đàn bà năm như vậy. 


Nói vậy xong, theo yêu câu của vị Bà-la-môn, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị Bả-la-môn sanh ra 
trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở Takkasilà và trở thành một bậc Sư 
trưởng có danh tiếng nhiều phương. Các thanh niên hoàng tộc và các thanh niên Bà-la- 
môn ở tại kinh đô phần lớn đến học nghề từ Bồ-tát. 


Một Bà-la-môn ở tỉnh thành học ba tập Vệ-đà và mười tắm học minh với Bồ-tát; vị ấy 
được đặt vào chức vụ địa chủ ở Ba-la-nai, hằng ngày hai lần đi đến Bồ-tát. Vợ vị ấy là nữ 
Bà-la-môn có ác giới, theo ác hạnh. (Tất cả câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại). 
Khi Bồ-tát hỏi và được nghe: "Do nhân duyên này ... con không có cơ hội nghe thuyết 
giảng", Bồ-tát biết nữ gia chủ này lừa đảo vị Bà-la-môn, bèn nghĩ: “Ta sẽ nói một phương 
thuốc thích hợp với chứng bệnh của nữ Bà-la-môn". Vì vậy, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn 


ấy: 


- Này cư sĩ thân, bắt đầu từ hôm nay, chớ cho nữ Bà-la-môn bơ chín, Sữa, các vị ngọt v.V.. 
Hãy lấy năm loại trái cây và phân bò, bỏ chúng vào trong một cái nồi bằng đồng mới, 
khiến chúng thấm nhiễm mùi của đồng, rồi câm SỢI dây thừng hay cây roi mây và nói: 
"Đây là món thích hợp với bệnh của bà, hãy uống thuốc này hoặc đứng dậy làm các công 
việc cho xứng với các món bà ăn". Sau đó, hãy đọc lên bài kệ này. Nếu vợ ông không chịu 
ăn uống, hãy lấy dây thừng hay cây roi mây đánh bà ta vài cái, hoặc nắm tóc kéo đi, hoặc 
lấy cùi chỏ đánh nhẹ, thế nào bà ta cũng dậy và làm công việc. 


Người Bả-la-môn nói: 

- Lành thay! 

Và như đã được nghe nói, khi về nhà, vị ấy làm món thuốc và nói với bà vợ: 
- Này hiền thê, hãy uống thuốc này! 

- Ai nói làm thuốc này? 

- Bậc Sư trưởng, hiền thê ạ. 


- Hãy đem đi, tôi không uống đâu. 


502 


Thanh niên Bà-la-môn nói: 
- Ngươi không thích uống sao? 
VỊ ấy cầm sợi dây và nói: 
- Hoặc là uống thuốc này thích hợp với bệnh của ngươi, hoặc là làm công việc cho xứng 
đáng với món ăn được cung câp. 
Rồi vị ấy đọc bài kệ: 
Hãy ăn như đã nói, 
Hãy nói như đã ăn, 
Ngươi không làm cả hai 
Cả nói và cả ăn, 
Hỡi này Ko-si-ya. 
Nghe vậy, nữ Bả-la-môn Ksiya sợ hãi, vì biết có sự can thiệp của vị Sư trưởng. "Ta không 


thê lừa đảo được nữa". Sau đó, nàng liền ngồi dậy làm các công việc. Vì lòng kính trọng 
bậc Đạo Sư, nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành có giới đức. 


* 


Khi nghe chuyện xong, nữ Bà-la-môn nhận thấy đức Phật đã hiểu ác hạnh của mình, bèn 
sợ hãi và không dám phạm tội nữa. 


Sau khi kế câu chuyện này, bậc Đạo Sự nhận điện Tì ïên thân: 


- Người chồng và người vợ thời áây là người chồng và người vợ hiện tại, còn vị Sư trưởng 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


503 


PHẨM ASAMPADÀNA 


131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN 
(Tiên thân Asampadàna) 


Nếu người này người kia ... 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sự kế vê Đê-bà-đạt-ẩa. Lúc bấy giờ, các 
T) kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : 


- Thưa các Hiên giả, Đê-bà-đạt-ẩa không biết ơn, không biết công đức của Như Lai. 
Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi : 

- Này các Tỷ kheo, nay các ông ngôi họp ở đây bàn vấn đê gì ? 

Khi được nghe vẫn đề ấy, bắc Đạo Sư nói : 


- Này các Tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới vô ơn. Trong quá khứ, kẻ ấy 
cũng đã vô ơn như vậy rồi. 
Nói xong bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà ở Vương Xá, khi một vị vua Ma-kiệt-đà đang trị vì, 
Bồ-tát là một vị triệu phú có gia sản trị giá tám trăm triệu, tên là Sankha. Tại Ba-la- 
nại, một triệu phú tên là Piliya cũng có gia sản trị giá tám trăm triệu. Hai vị ấy là bạn 
thân với nhau. Trong thời ấy, vì một lý do nào đó, triệu phú Piliya gặp đại nạn và tất 
cả gia sản đều bị mất sạch. Trở thành nghèo túng, không nơi nương tựa, Piliya đoán 
biết triệu phú Sankha là chỗ có thể nhờ cậy được liền đem vợ ra khỏi Ba-la-nại, đi bộ 
đến Vương Xá tận trú xứ của triệu phú Sankha. Khi triệu phú Sankha thấy Piliya, liền 
ra đón và nói: 


- Ö bạn thân của tôi đã đến. 


- Và ông đối xử với bạn rất kính trọng. Sau khi để cho bạn ở vài ngày, một hôm ông 
hỏi: 


- Này bạn, bạn đến có mục đích gì? 
- Này bạn, đại nạn đã xảy đến cho tôi. Tất cả tài sản đều mất sạch. Hãy giúp đỡ tôi! 
- Lành thay này bạn, chớ sợ hãi. 


Sankha mở kho bạc, cho bạn bốn trăm triệu đồng tiền vàng, rồi chia tất cả gia sản còn 
lại của mình, kế cả vật nôi, vật chìm, động sản, bất động sản, thành hai phần và cho 
bạn một nửa. Piliya đem tài sản ấy đi về Ba-la-nại và sông tại đấy. 


504 


Sau một thời gian, một tai nạn tương tự. đến với triệu phú Sankha. Ông tìm chỗ đề 
nương tựa và suy nghĩ: "Ta đã giúp đỡ rất nhiêu cho bạn ta. Ta cho bạn nửa gia sản. 
Thấy ta, bạn sẽ không từ chối. Ta hãy đi đến bạn của ta". Nghĩ vậy, hai vợ chồng ông 
đi đến Ba-la-nai, rồi Sankha nói với vợ: 


- Này hiền thê, thật không thích hợp nếu bà đi bộ với tôi giữa đường xa thế này. Bà 
hãy đi đên sau. Tôi nay tôi sẽ cho xe đên với một người tùy tùng đê đưa bà vào thành 
cho đúng phép, hãy chờ tại đây. 


Sau đó, Sankha để người vợ ở trong một nhà trọ, tự mình đi vào thành, đến nhà triệu 
phú và báo tin cho biệt: 


- Bạn của ngài tên là triệu phú Sankha đã từ Vương Xá đến. 

Khi thấy Sankha, Piliya từ ghế đứng dậy, không đón mừng thân mật, chỉ hỏi: 
- Bạn đến đây có mục đích gì? 

- Tôi đến để thăm bạn. 

- Hiện nay bạn ở đâu? 

- Cho đến nay, tôi chưa có chỗ ở. Tôi đề vợ tôi tại nhà trọ và đến đây. 


- Ở đây, không có chỗ ở cho bạn. Hãy lẫy một ít gạo, nấu tại một chỗ nào đó, ăn xong 
rôi đi. Đừng đê tôi thây mặt bạn nữa. 


Rôi ông sai một người nô lệ: 
- Hãy cho bạn ta một lon gạo có nhiều trâu và gói vào một góc vải. 


Người ta nghe rằng ngày trước đó nó đã có được gạo đỏ tốt chở đầy một ngàn cỗ xe 
và sau khi cho sảng gạo, đã chất đầy kho. Tên Piliya ngày trước đã được bạn cho bốn 
trăm triệu đồng tài sản và đi về không biết ơn, nay tên đại cướp chỉ cho bạn ân nhân 
một lon gạo nhiều trấu! Theo lệnh chủ, người nô lệ đong một lon gạo trâu trong một 
cái giỏ rồi đi đến Bồ-tát. Bồ-tát suy nghĩ: "Con người phi nhân nghĩa này, được ta cho 
bốn trăm triệu đồng, nay chỉ cho ta một lon gạo trấu, không biết ta có nên nhận hay 
không?". Rồi Bô-tát suy nghĩ: "Người bạn ác vô ơn này đã phá vỡ tình bạn với ta, khi 
ta gặp nạn. Nếu ta không nhận lon gạo trấu quá ít, ta sẽ phá vỡ tình bạn. Kẻ mù loà 
ngu sỉ không nhận vật cho ít ỏi, sẽ phá hoại tình bạn. Nhưng ta, nhờ chế ngự được cơn 
giận vì lon gạo trâu do nó cho, sẽ duy trì được tình bạn". 


Do vậy Sankha cột vào vạt áo lon gạo được cho và từ lâu đài bước xuống đi đến nhà 
trọ. Vợ Sankha hỏi: 


- Này ông, ông nhận được gì? 


- Này hiền thê, triệu phú Piliya, bạn của chúng ta, đã cho một lon gạo trấu và đuôi 
chúng ta đi. 


Bà vợ nói: 


505 


- Vì sao ông lại nhận ? Và nào có xứng đáng gì với bốn trăm triệu đồng tài sản? 
Rồi bà vợ khóc, Bồ-tát nói: 
- Này hiền thê, chớ khóc. Vì sợ phá vỡ tình bạn nên ta nhận đề duy trì tình bạn. Sao bà 
lại sâu muộn? 
Nói xong Bồ-tát đọc bài kệ này: 

Nếu người này người kia 

Không có cho chút gì. 

Với kẻ ngu sĩ, tình bạn 

Đi đến chỗ tối đen 

Do vậy ta vẫn nhận 

Lượng được nửa phần trấu. 

Ta không đề tình bạn 

Vì ta bị hủy diệt, 

Ta muốn tình bạn này 

Mãi mãi được trường cửu. 
Tuy nghe nói vậy, bà vợ triệu phú vẫn khóc. Trong lúc ấy, một người nô lệ do triệu 
phú Sankha đã cho triệu phú Piliya, đi ngang qua cửa trọ, nghe tiêng khóc của bà triệu 
phú, liên đi vào nhà trọ. Thây ông bà chủ của mình, anh ta đảnh lễ dưới chân họ, khóc 
than và hỏi: 
- Thưa ông bà chủ, ông chủ đến đây có việc gì? 
Triệu phú kể lại tất cả sự việc. Người nô lệ nói: 
- Thưa ông bà chủ, hãy để sự việc như vậy. Chớ lo nghĩ. 
Sau khi an ủi cả hai người, anh ta đưa họ về nhà mình dùng nước thơm để hai người 
tăm rửa, mời họ ăn cơm và tin cho các người nô lệ khác biệt: 
- Ông chủ bà chủ cũ của các bạn đã đến. 
Và anh ta bảo họ đến thăm. Một vài ngày sau, anh ta họp toản thể nô lệ cùng đi đến 
sân châu vua, tạo ra tiêng vang lớn. Vua cho gọi họ vào và hỏi có việc gì. Họ trình lên 


vua hết tất cả sự việc. Vua nghe lời của họ xong, liền cho mời hai vợ chồng triệu phú 
đên và hỏi triệu phú Sankha: 


- Có đúng sự thật chăng, này đại triệu phú, khanh đã cho triệu phú Piliya bốn trăm 
triệu đông tiên vàng? 

- Thưa Đại vương, khi bạn tôi đi đến Vương Xá, và đặt lòng tin vảo tôi, tôi không cho 
toàn thê tài sản của tôi, nhưng tôi chia tât cả động sản và bât động sản của tôi thành 
hai phân đông đều và cho bạn tôi một nửa. 


506 


Vua hỏi triệu phú PIliya: 

- Có đúng sự thật chăng? 

Piiya trả lời: 

- Thưa Đại vương, đúng sự thật. 


- Còn khi bạn của ngươi đến đặt lòng tin vào ngươi, ngươi có lòng cung kính tôn trọng 
bạn ngươi không? 


Piliya mm lặng. 
- Có phải ngươi bảo đồ một lon gạo trâu vào một góc áo và cho bạn của ngươi chăng? 


Nghe nói vậy Piiya vẫn giữ im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình thần nên xử 
trí thế nào. Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh: 


- Hãy đi lấy tất cả tài sản trong nhà của triệu phú Piliya giao cho triệu phú Sankha. 
Bồ-tát thưa: 


- Tâu Đại vương, tôi không muốn gia sản của người khác, tôi chỉ xin nhận tài sản 
trước đây tôi đã cho. 


Nhà vua giao gia sản theo yêu cầu của Bồ-tát. Sau khi nhận lại gia sản mình đã cho, 
Bô-tát cùng với đoàn nô lệ vây quanh đi về Vương Xá, gây dựng cơ nghiệp, và trọn 
đời làm các công đức như bô thí v.v..., rôi đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc báy giờ, triệu phú Piliya là Đê-bà-đạt-đa, còn triệu phú Sankha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


507 


132- CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC 
(Tiên thân Pancagaru) 


Nghe theo lời khuyên tốt...., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự cảm đỗ của các cô gái của 
Ma vương (Màng) tại cây bàng Ajapdla của Người chăn đê. 
Bậc Đạo Sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này: 

Rực rỡ sáng, chúng đến, 

Ái, bắt lạc và tham, 

Ngay tại đấy, Đạo Sư 

Thôi chúng bay tán loạn, 

Chăng khác bay tán loạn, 

Chăng khác gì bông rơi, 

Tan tác trước gió thổi! 
Sau khi Thế Tôn đọc xong bài kinh, các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường, bắt đâu 
câu chuyện: 


- Thưa các Hiển giả, trong khi các con gái của Màra tự tạo ra hàng trăm thiên sắc ấi 


đến với mục đích, cám dô, bậc Chánh đẳng giác vẫn không thèm mở mắt đề nhìn. Ôi, 
Phật lực thật là vì điệu! 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây và bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, thật không có gì vi diệu nếu Ta không nhìn các con gái của Màra, 
khi Ta đã chứng được 1 oàn Giác và đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Trong thời quả khử, 
khi Ta đang tìm đạo Bô-đê, khi đang còn các kiết sử, Ta đã cương quyết không nhìn 
các thiên sắc hóa hiện đến như vậy và do sự chế ngự ấy, Ta đã đạt được đại vương 
quốc. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là em trai út của một gia đình 
có một trăm anh em. Tât cả câu chuyện mạo hiêm của ngài cân được diễn tả đây đủ ở 
đây cũng như ở Tiên thân Telapatta (sô 96). Lúc bây giờ dân chúng trú ở thành 


Takkasilà dâng vương quốc cho Bồ-tát đang ở nhà trọ ngoài thành. và sau khi ngài 
được làm lễ quản đảnh phong vương, dân chúng trang hoảng thành phô như thành phô 


508 


chư Thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung điện của Thiên chủ Indra (tức 
là Sakka hay Đê Thích). 


Khi ấy Bồ-tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự lên vương 
tọa làm bằng châu báu vi điệu, dưới một lọng trắng được giương cao, và ngôi xuống 
với vẻ đẹp siêu phàm của vị Thiên chủ. 


Các đại thần, Bà-la-môn, gia chủ v.v... các hoàng tử trong vương tộc, tất cả đều trang 
sức lộng lẫy, đứng bao vây xung quanh. Trong khi â ấy mười sáu ngàn vũ nữ, đẹp như 
các Thiên nữ, rất giỏi về đàn múa, hát, đầy đủ sắc đẹp tuyệt trần, biểu diễn các điệu 
múa, các bài hát và các loại đàn, cho đến khi toàn cung điện vang dội tiếng hát, tiếng 
đàn, giống như lòng đại dương vang dội tiếng sâm sét. Bồ-tát ngồi nhìn cảnh huy 
hoảng lộng lẫy của mình, và suy nghĩ: "Nếu ta nhìn thiên sắc huyền hóa của các nữ 
Dạ-xoa ây, thì ta đã mệnh chung rôi. Nhờ ta không nhìn chúng, nên mới có cảnh huy 
hoảng lộng lây này. Nhờ nghe theo lời khuyên của các vị Độc Giác Phật, nên ta mới 
đạt được kêt quả này". Sau khi suy nghĩ như vậy, ngài nói lên lời cảm hứng với bài kệ: 

Nghe theo lời khuyên tốt, 

Kiên trì, không lay động, 

Tiếp tục con đường, 

Không có gì sợ hãi. 

Ta không muốn đi vào 

Chỗ cám dỗ Dạ-xoa, 

Nên ta được an toàn, 

Khỏi sự sợ hãi lớn. 
Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp với bài kệ này, rồi ngài trị vì quốc độ đúng pháp, và 
trọn đời làm các công đức như bô thí v.v... cho đên khi mạng chung, ngài đi theo 
nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Ti ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, Ta là hoàng tử đi đến Takkasilà và đạt được vương quốc. 


-ooOoo- 


509 


133. CHUYỆN LỬA CHÁY 
(Tiên thân Ghatàsana) 


Tại chô được an Ôn ..., 


Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một vị Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này lấy 
một đề tài thiển quán từ bậc Đạo Sư, đi đến biên địa an cư mùa mưa tại một trú xứ 
trong rừng gân một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khát thực, cái 
chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chỗ trú ấn, Tỷ-kheo nói cho các vị hộ trì biết, 
họ đáp: 


- Thưa Tôn giả, hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ làm chòi lá lại cho Tôn giả. 


Ban đâu họ đến nói vậy, nhưng ba tháng đã trôi qua, họ vẫn chưa làm. Vì không có 
trú xứ thích hợp, Tỷ-kheo áy không đạt được kêt quả đề tài thiên quản. Ngay cả một 
tia ảnh sáng cũng không khởi lên cho vị áy. 


Khi an cư mùa mưa xong, vị ấy đi đến Kỳ Viên đánh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. Bậc Đạo Sư tiếp đón Tỷ-kheo ấy thân mật và hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, đề tài thiền quán của ông có thích hợp không? 
Tỷ-kheo ấy trình lên Thế Tôn biết về trú xứ của mình. Bậc Đạo Sư nói: 


- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, ngay các loài bàng sanh cũng đã biết được trú xứ của 
mình, khi thích hợp thì chúng sống, khi không thích hợp thì chúng từ bỏ trú xứ ấy đi 
đến chỗ khác trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành nguy hiểm. Và nếu loại bàng 
sanh cũng đã biết như vậy, vì sao ông lại không biết trú xứ thích hợp hay không thích 
hợp cho mình? 


Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sinh làm con chim. Khi đến 
tuổi trưởng thành, đạt được dung sắc tối thượng, làm vua các loài chim, ở lại trong 
rừng, sống với đàn chim tùy tùng, nương tựa một cây lớn. Cây ấy có nhiều lá sum suê, 
với các cành lá vươn ra trên một hồ nước, và nhiều con chim sông trên các cành cây 
làm cho phân rơi trong nước. 


Bấy giờ có con rắn chúa tên Canada sống trong hồ nước ấy. Nó suy nghĩ: "Những con 
chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta. Vậy ta hãy làm cho lửa từ trong nước 
cháy lên thiêu rụi cây và đuôi chúng đi". Trong cơn nóng giận, con rắn chúa đợi ban 
đêm trong khi tất cả đàn chim đang nằm ngủ. đầu tiên nó làm cho nước hồ sôi; kế đó 
làm cho khói bốc lên và phun cao hơn cây thốt nót. Bồ-tát thấy lửa từ nước phun lên, 
liên gọi bầy chim: 


- Này các bạn chm, nước thường hay dập tắt lửa. Nay chính nước đốt cháy. Chúng ta 
không thê ở đây được. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. 


510 


Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 

Nơi chốn được an ồn, 

Tại đấy, rắn nồi lên, 

Chính ở giữa lòng nước, 

Lửa từ đấy cháy lên, 

Nay không nên trú ở 

Tại cây mọc trên đắt, 

Hãy bay tản các phương, 

Hồ này rất đáng sợ. 
Sau đó, Bồ-tát đem các con chim nghe theo mình bay đi tìm chỗ khác. Còn những con 
chìm không nghe lời Bô-tát vân ở lại, đêu bị thiêu cháy. 

* 

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng Bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ- 
kheo chứng đặc quả A-la-hán và Ngài nhận diện tiên thân: 
- Lúc bấy giờ mấy con chìm nghe theo lời Bồ-tát là hội chúng của Đức Phật, còn vua 
loài chim là Ta vậy. 


-ooOoo- 


134. CHUYỆN THIÊN QUÁN 
(Tiên thân Thànasodhana) 


Những dai còn có ttởng..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về lời giải thích rộng rãi của vị 
Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi -phất (Saripuita), tại cửa thành Sankassa liên hệ đến 
một vẫn đề do bậc Đại Sư thuyết giảng văn tắt. Câu chuyện quá khứ được kế như sau: 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát mệnh chung ở trong rừng đã 
nóI: 

- Phi tưởng phi phi tưởng. 

Các vị tu khô hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy của vị Đạo 


Sư. Vì vậy Bồ-tát từ cõi trời Quang âm trở về, và đứng trên hư không đọc lên bài kệ 
này: 


5I1 


Những ai còn có tưởng, 

Chúng cũng đi ác thú; 

Những ai không có tưởng, 

Chúng cũng đi ác thú, 

Hãy từ bỏ cả hai, 

Đạt được lạc thiền chứng, 

Không còn các uề nhiễm. 
Như vậy Bồ-tát thuyết pháp, tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cði Phạm Thiên. Khi 
ây, các vị tu hành khô hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đâu tay. 


* 
Sau khi kê pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 
- Lúc bấy giờ vị đệ tử đầu tiên là Xá-lợi-phát, còn vị đại Phạm Thiên là Ta vậy. 


-ooOoo- 


135. CHUYỆN NGUYỆẸT QUANG 
(Tiên thân Candàbha) 


Nguyệt quang và nhật quang ..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giải thích một vấn đê của trưởng 
lão Xá-lợi-phát tại cửa thành Sankassa. 
* 

Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát vào lúc mệnh chung ở 
trong rừng, đã trả lời các câu hỏi của các đệ tử với các chữ: "ánh sáng của mặt trăng, 
ánh sáng của mặt trời", nói xong, ngài sanh lên Quang âm thiên. 
Bấy giờ vị đệ tử đầu tay giải thích lời của bậc Đạo Sư, các vị khô hạnh không tin 
tưởng vị ây. Cho nên sau đó, Bô-tát từ Quang âm thiên xuât hiện xuông, đứng trên hư 
không và đọc lên bài kệ: 

Nguyệt quang và nhật quang, 

Ai tu với trí tuệ 

Với thiền không tầm này, 


Được sanh Quang âm thiên. 


512 


Như vậy, Bồ-tát dạy cho các vị tu khô hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của vị đệ tử đầu 
tay, rôi trở lại cõi Phạm Thiên. 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Ti Tên thân: 
- Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá-lợi-phắt, còn đại Phạm Thiên là Ta vậy. 


-ooOoo- 


136. CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG 
(Tiên thân Suvannahamsa) 


Được gì, hãy biết là đủ ..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tỷ-kheo-ni Thhullanandà 
(Nandà Mập). Một nam cư sĩ ở Xá Vệ muôn cúng dường tỏi cho chúng Tỷ-kheo-ni bảo 
người giữ ruộng: 


- Khi nào các T)-kheo-ni đến, hãy cho mỗi Tỷ-kheo-ni hai hay ba nhánh tỏi. 


Từ khi ấy trở đi, các Tỷ-kheo-ni thường ẩi đến nhà người ấy, hay ra đồng ruộng để 
lấy tỏi, Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy tỏi không còn nữa. Tỷ-kheo-ni 
Thullanandà đến nhà người ấy với một số tùy tùng và hỏi: 


- Thưa ông có tỏi không? 
- Thưa nỉ sư, tôi không có. Tỏi đem về đủ dùng hết rôi. Ni sư hãy đi ra ngoài đồng. 


Nghe nói vậy, Thullanandà đi ra ngoài đông, không chế ngự được lòng tham, đã 
mang tỏi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận: 


- Vì sao các Tỷ-kheo-ni không biết vừa đủ, đem tỏi đi quá nhiều vậy? 


Nghe nói vậy, các Tỷ-kheo-ni thiểu dục cũng bực bội phiền muộn; và các Tỷ-kheo ở 
nhà nghe các Tỷ-kheo-ni ấy nói cũng bực bội và phiền muộn không kém. Sự phiên 
muộn của chư Nỉ được các Tỷ-kheo trình lên Thế Tôn rõ. Thế Tôn phê bình Tỷ-kheo-ni 
Thullanandà và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, một người có lòng dục lớn xử sự không thân ái, không làm vừa ÿ 
ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đối với những người chưa tin, 
không thể làm tăng trưởng lòng tin của những người đã có lòng tin; không tạo nên 
các lợi dưỡng chưa được tạo nên. Và đối với lợi dưỡng đã có rồi, cũng không thể đuy 
trì được. Còn người ít dục có thể làm khởi lên lòng tin ở người chưa có lòng tin, có 
thê làm tăng trưởng lòng tin với những người đã có lòng tin, tạo nên các lợi dưỡng 
chưa được tạo nên, và đối với lợi dưỡng đã có rồi vẫn có thể duy trì được. 


Với phương pháp áy, bậc Đạo Sư thuyết giáo thích hợp cho các Tỷ-kheo ấy và nói: 


513 


- Này các Tỷ-kheo không phải chỉ nay Thullanada mới có tham dục lớn, trong quá khứ 
Thullanandà cũng đã có lòng dục lớn như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ cưới cho Bồ-tát một người vợ từ một gia 
đình ngang hàng. Với người vợ ấy, Bồ-tát có được ba con gái đều tên là Nandà. Khi 
Bồ-tát mệnh chung, vợ và các con gái phải đi đến ở với các gia đình khác. 


Bồ-tát tái sanh làm con ngông trời vàng có trí nhớ được các đời trước. Khi con ngỗng 
trời vàng đến tuôi trưởng thành, thấy thân thê to lớn của mình, với lông vàng che thân, 
với sắc đẹp tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu: "Ta từ đâu mạng chung mà đến đây?" 


Biết được mình từ loài người đến, Bồ-tát hiểu: "Nay nữ Bà-la-môn và các con gái ta ở 
đâu?". Được biết họ đang làm thuê cho người khác và sông một cách khó khăn, Bồ-tát 
suy nghĩ: "Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện nay, nếu ta cho họ một cái lông 
bằng vàng của ta, thì với lông vàng ấy, vợ và các con gái ta sẽ sông hạnh phúc". Vì 
vậy, Bồ-tát đi đến chỗ họ ở và đậu trên cây xà ngang chính. Nữ Bà-la-môn và các con 
gái thấy Bồ-tát, liền hỏi: 


- Thưa ngài, ngài từ đâu đến? 
Bồ-tát trả lời: 


- Ta là cha các con. Ta mệnh chung được sanh làm con ngỗng trời vàng. Ta đến để 
thăm các con. Bắt đầu từ nay các con không còn phải làm thuê cho người khác và 
sống một cách khổ sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần một cái lông vàng của 
ta. Các con bán lông ấy và sông hạnh phúc. 


Nói xong, Bồ-tát cho họ một cái lông vàng và bay đi. Từ đó với cách thức này, Bồ-tát 
tiêp tục đi đên và mỗi lân cho họ một cái lông vàng. Và các nữ Bả-la-môn được sông 
sung túc và hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà-la-môn nói với các con gái: 


- Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, cha các con 
có thê không đến đây, vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy nhồ tất cả lông vàng 
và lấy các lông ấy đề dành. 


Các cô gái không chịu, liên nói: 

- Làm như vậy cha chúng con sẽ đau đớn. 

Tuy vậy nữ Bà-la-môn, vì lòng ham muốn quá lớn, một hôm, thấy con ngồng trời 
vàng đến, bà kêu con ngồng đến gần bà, với hai tay bắt ĐIỮ ngồng và nhồ tất cả lông. 
Nhưng các lông của Bồ-tát có đặc điểm là nếu bị nhồ lên bằng sức mạnh ngoài ý 
muôn của mình, thì chúng trở thành như lông con cò thường. Bây giờ Bô-tát xòe hai 


cánh ra, nhưng không có thể bay được. Nữ Bà-la-môn quãng Bô-tát vào một cái thùng 
lớn và cho Bô-tát ăn ở đây. Theo thời gian, các lông của Bô-tát được mọc lên, nhưng 


514 


chúng toàn màu trắng. Với cánh được mọc lại, Bồ-tát về chỗ ở của mình, và không 
bao giờ trở lại nữa. 


* 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ này, bậc Đạo Sư lại nói: 


- Này các T -kheo, Thullanandà không phải nay mới có ham muốn lớn. Thuở trước 
nàng cũng có ham muốn lớn rồi. Lòng ham muôn lớn của nàng lúc â ấy làm cho nàng 
mắt vàng, cũng như lòng ham muốn lớn của nàng hôm nay làm cho nàng mất tỏi. 
Cũng nhự Thullanandà, chính vì nàng, chúng Tỷ-kheo còn lại không được tỏi. Do vậy, 
nếu được nhiều, phải biết lượng vừa đủ; nếu được i1, phải bằng lòng với đô nhận 
được. Chớ mong mỏi nhiều hơn. 


Rồi bậc Đạo Sư đọc bài kệ: 
Được gì, hãy biết đủ, 
Quá tham là ác pháp, 
Do bắt chúa ngỗng trời, 
Bao nhiêu vàng tiêu hết. 


Nói xong, bậc Đạo Sư dùng nhiều phương tiện chỉ trích rôi đặt ra học giới: "Tỷ-kheo- 
mỉ nào ăn tỏi, phải bị tội đọa địa ngục ". 


Nói xong pháp thoại, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân: 


- búc bấy giờ, nữ Bà-la-môn là Thullanandà, ba người con gái ấy là ba chị em của 
nàng, và con ngông trời vàng là Ta vậy. (Câu chuyện này được nói đến trong Luật 
tạng, tập 1). 


-ooOoo- 


515 


137. CHUYỆN CON MÈO 
(Tiên thân Babbu) 


Tại chô, cho một mèo..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một học giới liên hệ đến mẹ của 
Kàảnà. Ở Xá-vệ có một nữ cư sĩ, được biết qua người con gái, tên là Kànàmatfa (mẹ 
của Kànà). Nữ cư sĩ này đã chứng quả Dự lưu, mội Thánh đệ tứ. Bà gả con gái cho 
một người đàn ông đồng giải cáp thọ sanh tại một ngôi làng khác. Vì một vài công 
việc, Kànà ấi đến nhà mẹ. Chông của Kànà, sau một vài ngày, sai một người đưa tin 
răng chàng muốn Kânà hãy về. Kànà nghe lời đưa tin, hỏi mẹ: 

- Thưa mẹ, con có nên ẩi về ngay không? 

Bà mẹ nói: 

- Con ở đây lâu như vậy, sao con có thể về tay không? 

Rôi bà mẹ bắt đầu làm bánh. Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo khát thực đi đến nhà nữ cư sĩ 
áy. Bà mời vị ấy ngồi, và củng dường bánh đây bát. VỊ ấy ra đi, lại nói với một người 
khác đên khát thực, và bà mẹ cũng cúng dường người ấy như vậy. VỊ ấy ra đi lại nói 
với một người khác nữa, và bà mẹ cúng dường, cho đên bồn người cùng được cúng 
dường như vậy. Vì vậy, bánh được làm ra đếu hết sạch. Và Kànà gửi người đưa tin 
thứ hai, rồi thứ ba. Đến lân gửi người đưa tin thứ ba, người chồng nhăn: Nêu nàng 
không về, ta sẽ lây vợ khác. 


Lân thứ ba cũng vì lý do ấy, Kànà không đi về được. Chỗng Kànà lấy một người vợ 
khác. Kànà nghe tin ây liên đứng khóc. 


Bậc Đạo Sư biết được nguyên do, vào buôi sáng đặp y, cám y bát, đi đến nhà mẹ của 
Kảnà, ngồi trên chô đã soạn săn và hỏi mẹ của Kảnà: 


- Vì sao, Kànà này lại khóc? 


Khi được nghe nói lÿ do, bậc Đạo Sư an ủi mẹ của Kànà, thuyết pháp thoại xong, từ 
chỗ đứng dậy và đi về tỉnh xá. Câu chuyện bốn Tỷ-kheo, ba lần nhận lấy bánh ở nhà 
mẹ Kànà vô tình ngăn chận việc Kànà ấi về, được chúng Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, 
các Tỷ-kheo, họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện: 


- Này các Hiển giả, bốn Tỷ-kheo trong ba lần ăn bánh do mẹ của Kànà nấu đã làm trở 
ngại việc Kànà đi về, do nguyên nhân ấy, người con gái bị chồng ruông bỏ, khiến cho 
đại nữ cư sĩ sầu muộn. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây đang bàn vấn đề gì? 


Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


516 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay bốn Tỷ-kheo mới ăn tài vật của mẹ Kànà, khiến 
bà ấy sinh sâu muộn. Thuở trước, họ cũng đã làm như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người thợ đẽo đá và khi đến tuôi trưởng thành, trở thành tỉnh xảo trong nghề. Trong 
nước Kàsi, tại một thị trấn, có một nhà triệu phú rất giảu. Số tiền cất giữ lên đến bốn 
trăm triệu đồng tiên vàng. Vợ vị triệu phú mệnh chung, và vì quá luyến ái tài sản nên 
tái sanh làm con chuột sống trên đồng tài sản. Như vậy, dần dần tất cả gia đình đi đến 
hủy diệt. Người chồng cũng chết. Ngôi làng trở thành hoang phế và vắng người. 


Lúc ấy Bồ-tát đang đào và đẽo dá tại ngôi làng cũ. Rồi con chuột ấy đi tìm đồ ăn, thấy 
Bồ-tát nhiều lần, khởi lên tâm luyến ái, nghĩ như sau: "Tài sản lớn của ta vô cớ bị hủy 
diệt. Ta sẽ ăn tiêu tài sản cùng chung với người này!". Nghĩ vậy, một hôm nó ngậm 
trong miệng một đồng tiên vàng và đi đến Bồ-tát, Bồ-tát thấy nó, liền nói lên lời thân 
áI: 


- Này bạn, có gì khiến bạn đến đây với đồng tiền vàng? 

- Này ông chủ, tiền này để ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta. 
Bồ-tát chấp nhận nói: 

- Tốt lắm! 


Rối lấy đồng tiền vàng đi về nhà, dùng một nửa mua thịt và đem đến cho con chuột. 
Con chuột lấy thịt đem về hang của mình và ăn thật thỏa thích. Từ đấy trở đi, với cách 
thức này, hằng ngày nó đem đến cho Bồ-tát một đồng tiền vàng, và Bồ-tát lại cung 
cấp thịt cho nó. Một hôm con chuột bị một con mèo bắt được. Nó nói: 


- Này bạn, chớ giết ta. 

- Vì sao? Ta nay đang đói muốn ăn thịt. Ta không thê không giết mày được. 

- Trước hết hãy nói cho ta biết ngày nào bạn cũng đói hay chỉ đói hôm nay thôi. 
- Ô ngày nào ta cũng đói cả. 

- Vậy nếu bạn muốn ăn thịt hằng ngày, xin hãy thả ta ra. 

Con mèo nói: 

- Mây nhớ đấy. 


Và nó thả con chuột ra. Từ đấy trở đi, con chuột chia thành hai phần thịt, một phần 
cho nó, một phần cho con mèo. Một ngày kia, nó bị một con mẻo khác bắt, nó cũng 
hứa tương tự và được thả ra. Từ đấy trở đi chúng chia thịt thành bốn phần, và chúng 
ăn. Rồi một con mèo khác bắt nó, nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Giữ lời hứa, 


517 


chúng chia thịt thành năm phần và ăn. Con chuột, vì ăn ít, bị mệt mỏi và trở thành ô ốm 
yếu, gầy còm. Bô-tát thấy con chuột như vậy, bèn hỏi: - Này bạn, sao bạn ôm yếu thế? 


Khi được biết lý do, Bồ-tát nói: 

- Lâu nay sao bạn không nói với tôi? Ở đây, tôi sẽ biết việc gì nên làm. 

Bồ-tát an ủi con chuột, rồi làm một cái hang bằng đá pha lê trong suốt, đem đến và nói 
với con chuột: 

- Này bạn, hãy vào trong hang này mà nằm. Với những ai đến đấy, hãy dọa nạt chúng 
với những lời thật là ác độc. 

Con chuột vào trong hang nằm. Rồi một con mèo đến và nói: 

- Hãy đem thịt cho ta. 

Con chuột nói với nó: 

- Ôi con mèo độc ác kia, sao ta lại đem thịt cho mày? Hãy về ăn thịt các con mèo con 
của mây đi! 


Con mèo không biết con chuột nằm trong hang bằng pha lê, quá tức giận, liên dùng 
sức mạnh nhảy đến đề bất con chuột, quả tim nó đập mạnh vào cái hang bằng pha lê, 
bị vỡ khiến hai con mắt lồi ra. Như Vậy, con mèo chết và rơi xuống tại một chỗ kín. 
Cũng với cách thức ấy, bốn con mèo đều chết. 


Từ đấy trở đi, con chuột không còn sợ hãi nữa và hằng ngày đem cho Bồ-tát hai ba 
đông tiên vàng. Như vậy dân dân nó cho Bô-tát tât cả tài sản. Cả hai sông với nhau 
cho đên trọn đời với tình thân ái không chia rẽ, rôi khi mạng chung đi theo nghiệp của 
mình. 


Khi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ này xong, với danh nghĩa bậc Chánh Đăng 
Giác, Ngài nói lên bài kệ: 

Tại chỗ cho một mèo, 

Mèo thứ hai hiện ra, 

Rồi mèo thứ ba, bón, 

Tất cả con mèo chết, 


Vì chạm hang gương này. 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, bốn con mèo là bốn Tỷ-kheo ấy, con chuột là mẹ của Kànà, và người 
thợ đềo đá là Ta vậy. 


-ooOoo- 


518 


138. CHUYỆN CON CÁC KÈ 
(Tiên thân Godha) 


Kẻ ngu có ích gì..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ viên, bậc Đạo Sư kề về một người lừa đảo. Các chỉ tiết 
câu chuyện cũng giống nhự Tiên thân Bilàra số 128. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con cắc kè. Lúc 
bấy giờ một vị tu khô hạnh chứng được năm Thắng trí, sống trong một chòi lá tại một 
khu rừng, gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khô hạnh rất 
kính trọng vị ấy. Bồ-tát sông trong một gò môi tại cuôi con đường đi kinh hành của vị 
tu hành. Sống tại đây, Bồ-tát hằng ngày hai ba lần đi đến vị tu khô hạnh, nghe những 
lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến nghĩa, và đảnh lễ vị tu khô hạnh rồi đi về trú xứ của 
mình. 


Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ 
ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đức này ra đi, một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am 
thất ấy. Bồ-tát suy nghĩ: "Đây là vị có giới hạnh" và cũng đi đến vị ấy với cách thức 
như trước. Một hôm, trong mùa nắng hạn, một cơn dông trái mùa khởi lên, những con 
kiến mối từ những gò môi bò ra; và các con cắc kè cũng bò ra để ăn chúng. Những 
người trong làng đi ra bắt nhiều con cắc kè, nâu chúng, xảo trộn chua ngọt rồi cúng 
dường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khô hạnh ăn thịt cắc kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi: 


- Món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? 


Khi được trả lời là thịt cắc kè, vị ấy suy nghĩ: "Có con cắc kè lớn thường đến VỚI {a. 
Ta sẽ giết nó đề ăn thịt". Nghĩ vậy vị ây đem lại son chảo đề nấu, bơ chín, muối... các 
món gia vị, để chúng một bên, câm một cái vồ lấy áo che lại, rồi ngồi tại cửa chòi lá 
đề chờ Bồ-tát đến với một dáng điệu hết sức an tịnh. 


Bồ-tát đi ra, suy nghĩ: "Vào buổi chiều, ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh". Khi đang đi đến, 
Bồ-tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đôi khác, liền suy nghĩ: "Người tu khổ 
hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước. TH nay, vị ây đang nhìn ta với cặp 
mắt như muốn nuốt sống ta và suy nghĩ: ta sẽ bắt nó" 


Con cắc kè là hiện thân của Bồ-tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, ngửi được 
mùi thịt cắc kè, suy nghĩ: "Người tu khổ hạnh dối trá này hôm qua đã được ăn thịt cắc 
kè, bị trói buộc bởi lòng tham vị, hôm nay nó chờ ta đến gần để lấy vô đánh ta, nấu và 
ăn ta". Nghĩ vậy, Bồ-tát không đi đến gần nó nữa, và trở lui chỗ khác. 


Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ-tát không tới nữa, liền nghĩ: "Chắc con cắc kè này 
biết ta muốn giết nó nên nó không đến, nhưng dầu nó không đến, làm sao nó thoát 
được?". Nghĩ vậy, vị ấy rút về và ném vào con cắc kè nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi 
của con cắc kè, Bồ-tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác, và nói: 


519 


- Này kẻ bện tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là kẻ có giới hạnh. 
Nay ta đã biệt ngươi là kẻ giả dôi. Một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuât gia đê làm 
gì? 
Sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ-tát đọc bài kệ trong Pháp cú (394): 

Kẻ ngu có ích gì, 

Bên tóc với da dê, 

Nội tâm đầy phiền não, 

Ngoài mặt đánh bóng suông? 


Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả đối, Bồ-tát liền đi vào gò môi. Còn người 
tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. 


* 
Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này, người tu khổ hạnh có giới 
đực trước là Xá-lợi-phát và con cặc kè là Ta vậy. 


-ooOoo- 


139. CHUYỆN CẢ HAI MẶT THÁT BẠI 
(Tiên thân Ubhatobhattha) 


Mắt hư, áo bị mất... 


Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về Để-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, người 
ta nghe nói các T-kheo tại Chánh Pháp đường bất đâu nói chuyện: 


- Thưa các Hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa, bị cháy hai đâu, ở giữa bị dính 
phân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thê dùng làm củi làng, cũng vậy, Đê- 
bà-đạt-đa được xuất gia trong Giáo pháp dẫn đến giải thoát nhưng cả hai mặt đều 
thất bại, cả hai mặt bị vứt bỏ, đó là tài sản tại gia bị đoạn tận, và Sa-môn hạnh không 
viên mãn. 


Trong lúc ấy bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông nay đang ngôi họp và thảo luận vấn đê gì? 
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Đề-bà-đạt-đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt, 
thuở xưa, cũng đã thất bại như vậy rồi. 


520 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm một thần cây. 
Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng những người câu cá đang sống, có một người câu cá 
mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà các người chải lưới 
thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mắc vào một khúc 
cây đang ấn kín trong nước. Người đánh cá không thê kéo lưỡi câu lên. Anh ta suy 
nghĩ: "Lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo 
cho mẹ nó biết". Nghĩ vậy anh ta nói với đứa con: 


- Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn, và nói với mẹ hãy tìm 
cách gây sự với hàng xóm đê giữ họ ở nhà, vì thê sẽ không ai đên đòi chia phân cá của 
ta cả. 
Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại, kéo lưỡi câu nhưng vì sợ đứt dây, bèn đề áo ngoài trên 
bờ, đi xuông nước. Vì say mê tìm bắt con cá nên anh ta va chạm vảo khúc cây, bị hư 
hai con mắt. Một tên ăn trộm lây cắp cái áo anh ta đê trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh 
ta lây tay bịt hai con mắt mù từ nước đi lên, run rây đi tìm cái áo. 
Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định: "Ta sẽ làm cho không một ai đến đòi 
chia phân". Nghĩ vậy, chị đeo một lá thôt nôt trên một tai, lây lọ nôi bôi một con mắt, 
ôm trong nách một con chó, và đi đên gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với 
chị: 
- Chao ôi! Đeo lá thốt nốt vào tai của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa 
con thân yêu, bạn đi từ nhà mình đên nhà người ta, bạn điên rôi sao? 
- Ta không điên. Ngươi không có lý do gì lại mắng ta, nhiếc ta? Nay hãy đi đến thôn 
trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt tảm đông tiên vì tội măng nhiệc ta. 
Sau khi cãi vã như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng sau khi cuộc 
cãi vã được giải quyết thì chính vợ người đánh cá bị phạt. Người ta trói và đánh chị đê 
đỏi chị trả tiên phạt. Khi vị thân cây thây sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng, 
và sự bât hạnh xảy ra cho người đánh cả ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba 
của thân cây, vỊ thân cây vừa nói: 
- Này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất bại. 
Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ: 

Mắt mù, áo bị mắt, 

Cãi vã, vợ bị đánh, 

Hai việc đều hư hỏng, 


Dưới nước và trên cạn. 


MÃI 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Thuở ấy, người câu cá là Đê-bà-đạt-đa, còn vị thần là Ta vậy. 


-ooOoo- 


140. CHUYỆN CON QUA 
(Tiên thân Kàka). 


Tâm thường bị chấn động..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một vị Sự Trưởng có danh. Các 
chỉ tiết của chuyện sẽ được kể trong Chương mười một, ở Tiền thân Bhaddasàla (số 
465). 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh làm con quạ. Một hôm, 
vị có vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành, sau đó thoa nước 
thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp rồi đi vào thành. Có hai con quạ đang đậu trên lầu 
cạnh cửa thành, một con nói với con kia: 


- Này bạn, tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người Bà-la-môn này. 
Con kia can: 


- Chớ làm như vậy, vị Bà-la-môn này có quyền thế, chúng ta không nên gây hận thù 
với người có quyền thế. Người này phẫn nộ có thê sát hại tất cả loài quạ. 


Nhưng nó cương quyết: 
- Tôi không thể không làm được. 
- Nếu không nghe tôi, rồi bạn sẽ được nếm mùi. 


Nói vậy xong con qua kia bay đi. Khi người Bà-la-môn đi đến dưới lầu canh, con quạ 
làm rơi phân trên đâu ông như làm rơi một tràng hoa. VỊ Bà-la-môn phân nộ và nuôi 
lòng hận thù với loải quạ. 


Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê đề đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa này nó ngồi 
để giữ lúa rồi ngủ gật. Biết nó không đề ý, một con dê lông dài đi đến ăn lúa. Người 
nữ tỳ thức dậy, thấy con đê bèn đuôi đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, khi người nữ tỳ đang 
ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người nữ tỳ, sau ba lần đuổi con đê, suy nghĩ: 
"Con vật này tiếp tục ăn, ăn hết nửa phân lúa, sẽ thiệt hại nhiều cho ta, nay fa sẽ chận 
con dê đến ăn lúa". Nó đứng dậy lấy que lửa đánh con đê. Lông con dê bắt lửa. Con 
vật với thân bị cháy, chạy thật mau đến một kho chứa cỏ gần một chuông. voi đề dập 
tắt lửa, và chà thân vào kho chứa cỏ làm cho kho cỏ cháy lên, và từ đó, bắt cháy qua 


522 


chuồng voi. Khi chuồng voi bị cháy, lưng voi bị cháy, và nhiều con voi bị vết thương 
ở thân. Các thây thuôc voi không thê nào chữa các con voi lành bệnh, báo cho vua 
biết. Vua hỏi vị cô vân tê tự: 


- Này Sư trưởng, các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh. Khanh có 
biệt thứ thuôc nào không? 


- Thưa Đại Vương, thần biết. 

- Cần lấy thuốc gì? 

- Thưa Đại Vương, cần lấy mỡ quạ. 
Vua nói: 

- Vậy hãy giết quạ và đem mỡ quạ lại. 


Từ đầy trở đi họ giết các con qua nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ nảy chỗ khác, 
họ chất thây quạ thành đồng. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong loài quạ. Lúc bấy giờ 
Bồ-tát sống với tám mươi ngàn con quạ vây quanh tại một khu rừng lớn dùng làm bãi 
tha ma. Một con quạ đến, báo cho Bô-tát biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bà- 
tát suy nghĩ: "Ngoài ta ra, không có một ai có thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà 
con ta. Ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp Ấy", Rồi Bồ-tát hướng niệm mười Ba-la- 
mật, đề cao lòng từ Bà-la-mật, bay một mạch đến cung vua, Vào cửa số mở lớn, và đến 
núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ một người muốn bắt con quạ, nhưng vua 
vừa ổi vảo cung ngăn anh ta lại. Bậc Đại Sĩ nghỉ mệt một lát, rồi niệm lòng từ Ba-la- 
mật, và từ dưới chiếc ngai đi ra, thưa với vua: 


- Tâu Đại Vương, một vị vua trị vì quốc độ không nên đi theo các dục v.v... Khi cần 
làm việc gì, phải quan sát, và rõ biết toàn bộ vấn đề, rồi mới làm. Nếu vị vua làm một 
việc không có kết quả thì không nên làm, vì công việc ấy đưa đến sợ hãi hoặc chết 
chóc cho mọi loài. Vị có vấn tế tự bị hận thù xúi giục đã nói láo: Vì các con quạ 
không có mỡ. 


Khi nghe nói vậy, vua rất bằng lòng với Bồ-tát, cho Bồ-tát ngồi trên ghế bằng. vàng, 
tại đầy Bồ-tát được xoa đôi cánh với những loại dầu được nâu trăm lần ngàn lần, rồi 
cho Bồ-tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, được đựng trong các bát đĩa bằng 
vàng. Sau khi cho Bồ-tát uống nước đề được an lạc, vua nói với bậc Đại Sĩ: 


- Thưa bậc Hiên trí, ngài nói các loài quạ không có mỡ? Vì lý do gì chúng không có 
mỡ? 


Bồ-tát nói: 

- Vì lý do sau đây: 

Với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện, Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 
Tâm thường bị chấn động, 
Bị thế giới làm hại, 


523 


Do vậy không có mỡ, 
Bà con quạ chúng tôi. 
Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc Đại Sĩ dạy vua như sau: 


- Thưa Đại Vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, không biết 
rõ toàn bộ vân đê. 


Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng đường Bồ-tát cả vương quốc. Nhưng Bồ-tát không 
nhận vương quôc của vua, dạy vua giữ Năm giới, và xin vua chớ làm cho mọi loài 
chúng sanh sợ hãi. 


Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài, và đặc biệt vua 
thường xuyên bố thí cho các loài quạ. Mỗi ngày vua bảo nấu sáu đấu gạo rồi nêm gia 
vị thơm ngon và bố thí cho bầy quạ. Riêng bậc Đại Sĩ được ban các thứ đồ ăn chỉ 
mình vua dùng. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này xong bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc báy giờ, vua Ba-la-nại là Anandà, và vua loài quạ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


524 


PHÁM KAKANTAKA 


141. CHUYỆN CON TÁC KÈ 
(Tiên thân Godha) 


Giao du với kẻ úc..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kẻ về T)-kheo phản bội. Chuyện này 
giống như chuyện trong Tiên thân Mahihàmukha (số 26). 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con cắc kè. Khi 
đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông, với vài trăm 
con tắc kè khác vây quanh. Bồ-tát có một con. Con tắc kè đực này làm bạn với một 
con kỳ nhông, sông thân mật với nó, và thường đi đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy 
được báo lên cho cắc kè cha biết. Cắc kè chúa cho gọi con mình lên và nói: 


- Này con thân, con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con kỳ nhông thuộc gia 
đình hạ tiện, không nên làm thân với chúng. Nêu con làm thân với con kỳ nhông ây, 
toàn bộ gia đình cắc kè sẽ lâm nạn. Bắt đâu từ nay con chớ thân mật với nó. 


Tuy vậy, cắc kè con vẫn thân với bạn như trước. Bồ-tát nói đi nói lại nhiều lần nhưng 
không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. Bồ-tát suy nghĩ: "Rất 
có thê, vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng ta. Khi sự sợ hãi ấy khởi 
lên, ta phải tìm con đường chạy trốn". Rồi Bồ-tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên 
cạnh hang đề có lối thoát khi cần. 


Con cắc kè đực dần dần lớn với thân hình to lớn. Còn con kỳ nhông vẫn có thân thê 
nhỏ như xưa. Khi con cắc kè ôm chặt con kỳ nhông đề hôn nó, con kỳ nhông có cảm 
giác như bị hòn núi đè nặng. Con kỳ nhông bị mệt mỏi, suy nghĩ: "Nếu con cắc kè ôm 
hôn ta như vầy vài ngày nữa, thì ta chết mất. Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ 
săn để sát hại gia đình cắc kè này". 


Một hôm, nhân có cơn dông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra, và các 
con cắc kè từ chỗ này chỗ kia bò ra đê ăn môi. Một người thợ săn cắc kè, cầm cuốc đề 
đào hang cắc kè, đi vào rừng với những con chó. Con kỳ nhông thấy người, liền nghĩ: 
"Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình". Nó liền bò đến, nằm không xa và 
hỏi: 


- Thưa ông, ông vào rừng đề làm gì? 
Người thợ săn ấy nói: 


- Đề bắt các con cắc kè. 


525 


- Tôi biết một cái hang có hàng trăm con cắc kè, hãy đem lửa và rơm đến. 

Rồi nó dẫn người thợ săn đến đây và nói: 

- Hãy bỏ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt các con chó ở xung quanh. Ông hãy 
câm một cái vô lớn, đập các con cặc kè chạy ra, giêt chúng và vun thành đông. 


Nói vậy xong, nó nghĩ: "Hôm nay, ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bỏ chạy", nghĩ vậy xong, 
nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm và khói bay vào 
trong hang. Các con cắc kè bị khói làm mù mắt, hoảng sợ, bò ra với ý định chạy trốn. 
Người thợ săn đập các con chạy ra và giết hết. Những con nào chạy thoát tay anh ta, 
thì các con chó chận bắt. Đại nạn khởi lên cho các con cắc kè. Bồ-tát biết răng do con 
kỳ nhông, nên sợ hãi đã khởi lên, Bồ-tát than: 


- Thật không nên giao du với loài ác độc. Do loài ác độc nên an lạc không có. Chính 
do một con kỳ nhông độc ác, các con cắc kẻ nảy bị hủy diệt. 


Trong khi chạy trồn thông qua lỗ khói, Bồ-tát nói lên bài kệ: 
Giao du với kẻ ác 
Không đưa đến an lạc, 
Do một con kỳ nhông, 
Toàn gia đình cắc kè 
Đã rơi vào đại nạn. 
x 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- búc bây giò, con kỳ nhông là Đề-bà-đạt-đa, cắc kè con của Bô-tát không nghe lời 
giáo huấn là Tỷ-kheo phản bội, còn chúa loài cặc kè là Ta vậy. 


-ooOoo- 


526 


142. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG 
(Tiên thân Sigàla) 


Như vậy khó biết ngươi..., 


Câu chuyện này, khi trụ ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kề về Đề-bà-đạt-đa âm mưu sát hại 
Phật. Khi nghe câu chuyện các Tỷ-kheo họp ở Chánh pháp đường bản luận, bậc Đạo 
Sự nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-đa mới âm mưu sát hại Ta. Trong 
quá khứ kẻ ây cũng đã âm mưu như vậy rồi. Nhưng nó không thê giêt Ta được, nó chỉ 
tự làm cực nhọc mình thôi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nạai, Bồ-tát sinh ra làm con 
chó rừng rồi trở thành chó rừng chúa, với đàn chó rừng vây quanh, sông tại một ngôi 
rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bây giờ, ở Vương Xá có ngày hội lớn. Phần đông 
người ta đều uống rượu. Tại đây, một sô người ăn chơi, cho đem nhiều rượu và thịt, 


mặc áo quần đẹp, uống Tượu ăn thịt. Vào canh một, họ ăn hết thịt và còn lại nhiều 
rượu. Một người trong đám â ấy nÓỒI: 


- Hãy cho tôi thịt. 
Khi nghe nói là thịt hết rồi, anh ta nói: 


- Khi ta còn đứng ở đây thì thịt không thê hết được. Ta sẽ giết các con chó rừng đến 
ăn xác chêt trong nghĩa địa này và đem thịt vê. 


Nói vậy, anh ta lấy một cái vỖ, theo con đường ô ông công, đi ra khỏi thành, đến bãi tha 
ma, cầm cái về và nằm xuống giả bộ chết. Lúc bấy giờ Bồ-tát với các con chó rừng 
đến vây quanh người ấy. Thấy người ấy, Bồ-tát nói: 


- Người này không chết. Ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. 


Bồ-tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thê, biết đúng sự thật là người ấy chưa chết, 
liền suy nghĩ: "Ta sẽ làm cho nó xấu hô", liền đi đến, cắn đầu cái vồ và kéo. Kẻ ăn 
chơi ấy không thấy Bồ-tát đến, cứ nắm chặt cái vồ lại! Bồ-tát liền đến gần anh ta và 
nÓI: 


- Hỡi ông kia, nếu ông đã chết thì khi ta kéo cái vồ, ông sẽ không nắm chặt lây. Chính 
vì vậy, ta biêt ông chưa chết. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 
Như vậy, khó biết ngươi, 
Khi ngươi nằm giả chết, 


527 


Khi ta kéo gậy ngươi, 
Ngươi không thả chiếc gậy, 
Do vậy ta biết được, 
Nhà ngươi chưa thật chết! 
Nghe nói vậy, kẻ ăn chơi ấy đứng dậy, lấy gậy ném Bồ-tát và nói: 
- Con vật này biết ta chưa chết. 
Cáy gậy ném không trúng. Người ăn chơi ấy nói: 
- Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta. 
Bồ-tát quay lại và nói: 


- Này con người kia, phải, ta thoát tay ngươi. Nhưng ngươi không thể thoát được 
mười sáu địa ngục nhỏ trong đại địa ngục. 


Nói vậy xong, Bồ-tát bỏ đi. Kẻ ăn chơi ấy không được một chút gì, đi ra khỏi bãi tha 
ma. Sau khi tăm trong một vũng nước, anh ta đi vào thành theo con đường đã đi tới 
trước. 


* 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giò, kẻ ăn chơi là Đê-bà-đạt-đa, còn con chó rừng chúa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


143. CHUYỆN CHIẾU SÁNG NHƯ MẬT TRỜI 
(Tiên thân Virocana) 


Với óc não nút báy..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kế vê Đê-bà-đạt-ẩa đóng vai trò bậc 
Thiện Thệ ở Gayàsisa. 


Khi thiên chứng biến mất, lợi dưỡng và danh vọng bị tiêu tan, Đè-bà-đạt-ấa đã nghĩ 
đến một phương tiện xin bậc Đạo Sư chấp nhận cho năm pháp. Khi bị từ chối, vị ấy 
liền phá hòa hợp Tăng, bỏ ấi đến Gayàsisa với năm trăm đệ tử của hai bậc Thánh đệ 
tử của đức Phật. Những đệ tử này mới xuất gia không bao lâu nên không thiện xảo 
trong Pháp và Luật. Vị ấy làm các Tăng sự riêng biệt với hội chúng này, trong một 
giới xử riêng. 

Bậc Đạo Sư biết được trí của những người này đã đến thời thuần thục liền gửi hai đệ 
tử đầu tay đến đó. Khi thấy hai vị này, Đê-bà-đạt-ẩa rất hoan hỷ, thuyết phát suốt 


528 


đêm, và suy nghĩ: “Ta sẽ làm theo uy nghỉ đức độ của Phật, bắt chước bậc Thiện Thệ 
nói với hai vị đệ tử đâu tay: 


- Thưa Hiển giả Xá-lợi-phát, chúng Tỷ-kheo không hôn trầm, thụy miễn, hãy thuyết 
pháp cho chúng Tỷ-kheo. Lưng ta đị đau mỏi, ta sẽ năm nghỉ chốc lái. 


Nói vậy xong, Đề-bà-đạt-đa đi nằm nghỉ. Hai đệ tứ đâu tay thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo, làm họ giác ngộ về đạo, về quả, và đem tắt cả đi về Trúc Lâm. 


Kokàlika thấy tỉnh xá trồng không, liền đi đến gặp Đê-bà-đạt-đa, và nói: 


- Này Hiền giả Đề-bà-đạt-ãa, hội chúng của Hiền giả đã bị phá vỡ, hai vị đại đệ dử 
của Thê Tôn đã làm cho tỉnh xá trồng không và đã đi rồi. Còn Hiện giả thì vấn năm 
nghỉ. 


Nói vậy xong, Kokàlika lội thượng y của Đề-bà-đạt-đa, đá vào ngực Đê-bà-đạt-ẩa với 
gót chân, giông như đóng mội cái nêm vào bức tường, khiến cho máu trào ra từ miệng 
vị ấy. Từ đó trở ấi, Đề-bà-đạt-đa bị đau luôn. Bậc Đạo Sư hỏi vị Trưởng lão: 


- Này Xá-lợi-phất, khi ông đến, Đê-bà-đạt-ẩa đã làm gì? 


- Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-ẩa thấy chúng con, liền nói: Ta sẽ làm theo uy nghỉ đức độ 
của Phật, rồi bắt chước bậc Thiện Thệ và lâm vào nạn lớn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Xá-lợi-phất, không phải chỉ nay Đê-bà-đại-ẩa mới bắt chước Ta và gặp nạn. 
Thuở xưa, kẻ ây cũng gặp nạn như vậy rồi. 


Rôi theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con sư tử có lông 
dài và trú ở hang Kancana (Vàng) trong núi Hy-mã. Một hôm, sư tử hang Vàng đi ra, 
duỗi thân nhìn bốn phương, rồng tiếng rồng của loài sư tử xong, liền nhảy đi tìm mồi. 
Sư tử giết một con trâu lớn, ăn phân thịt tốt nhất, đi xuống một cái hồ uỗng đầy bụng 
nước trong như pha lê, rồi đi về hang. 


Một hôm một con chó rừng hấp tấp. đi tìm mồi, thấy sư tử, không thê chạy trốn được, 
TƠI xuống chân trước mặt sư tử và nắm xuống. Sư tử hỏi: 


- Này chó rừng, ngươi muốn gì? 

Con chó rừng nói: 

- Thưa ngài, con muốn hầu hạ dưới chân ngài. 
Sư tử nói: 


- Tốt lắm, hãy đến hầu ta. Ta sẽ cho ăn phần thịt ngon. 


529 


Nói xong sư tử đem con chó rừng về hang Vàng. Từ đấy trở đi, con chó rừng ăn phần 
thịt còn lại của các con thú do sư tử giêt. Sau một thời gian, chó rừng trở thành to lớn. 
Một hôm, đang năm trong hang, sư tử nói: 


- Này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn, khi thấy các con voi, ngựa, trâu đang đi 
dưới chân núi, hễ con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói: Con muốn ăn thịt con này. 


Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, hễ thấy con nào nó muốn ăn 
thịt, nó liên đi vào hang Vàng và báo cho sư tử biết: 


- Thưa ngải, có môi rôi. 


Sư tử lập tức nhảy đi, và dầu đó là con voi đang trong thời kỳ phát dục, sư tử cũng lập 
tức giết nó, tự mình ăn phần thịt ngon và cho chó rừng phân còn lại. Chó rừng ăn thịt 
đầy bụng, rồi đi vô hang nằm ngủ. Sau nhiêu ngày đã qua, chó rừng trở thành kiêu 
mạn. Nó suy nghĩ: "Ta cũng là con thú có bốn chân. Vì sao, ngày lại ngày, ta sông nhờ 
loài khác nuôi dưỡng? Bắt đầu từ nay, ta sẽ giết các con voi v.v... và ăn thịt. Ta sẽ bảo 
sư tử nói với ta: Thưa ngài chó rừng, đã có mồi. Ta sẽ giết con voi tốt và ăn thịt". Nghĩ 
vậy, nó đi đến bên sư tử và nói: 


- Thưa ngài, đã lâu ngày, tôi ăn thịt các con voi tốt do ngài giết. Nay tôi muốn ăn thịt 
voi do tôi giết. Tôi sẽ nắm trong hang Vàng tại chỗ ngài nắm. Còn ngài xem có con 
voi nảo đi dưới chân núi, thì ngài đên tôi và nói: Thưa ngài chó rừng, hãy bắt môi. 

Nó yêu cầu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm việc này. 

Sư tử nói: 

- Này chó rừng, khả năng giết các con voi thuộc gia đình sư tử. Ở đời chó rừng không 


có khả năng giết voi. Chớ ưa thích làm như vậy. Hãy sống và ăn thịt các con voi do ta 
giết. 


Tuy sư tử nói như vậy, chó rừng không muốn từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục yêu cầu. Su tử 
không thê ngăn chận, cuôi cùng châp thuận và nói: 

- Vậy hãy vào chỗ của ta và nằm tại đấy. 

Sau khi bảo chó rừng nằm trong hang Vàng, sư tử nhìn thấy con voi phát dục dưới 
chân núi, liên đên cửa hang và nói: 

- Thưa ngài chó rừng, hãy bắt môi. 


Con chó rừng đi ra khỏi hang, duôi thân, nhìn bốn hướng, hú lên ba lần, nhảy lên và 

nghĩ: "Ta sẽ cắn trên đầu con voi đang phát dục", nhưng nó lại rơi xuống chân voi. 

Con voi giơ chân phải lên, đạp trên đầu con chó rừng, nghiền nát xương đầu thành 

bột. Rồi với cái chân, con voi đạp nát thân chó rừng làm thành một đồng, đi đại tiện 

trên ấy, và rồng lên rồi đi vào rừng. Bô-tát thấy sự việc như vậy liên nói lên bài kệ: 
Với óc não nát bây, 


Với đầu bị vỡ tan, 


530 


Với xương sườn gãy nát, 
Nay ngươi đã mắt đầu. 
x 
Sau khi nói bài kệ này, bậc Đạo Sư nhận diện Ti ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, con chó rừng là Đè-bà-ẩạt-ấa, còn con sư tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


144. CHUYỆN CÁI ĐUÔI BÒ 
(Tiên thân Nanguttha) 


Ôi thần lửa sinh nhật... 

Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về tà khổ hạnh của các tu sĩ tà 
mạng Àjivaka. Lúc báy giò, các du sĩ tà mạng đang sống hành tà khổ hạnh khác nhau 
sau lưng Kỳ viên. Một số lớn Tỷ-kheo thấy họ hành trì các tà khổ hạnh khác nhau như 
tỉnh tấn ngôi chồm hôm, lắc qua lắc lại như dơi, nằm dựa trên gai, nướng thân với 
năm đóng lửa, liền hỏi Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do tà khổ hạnh này, có gì tốt chăng? 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, do tà khổ hạnh này, không có gì tốt cả. Các bậc Hiên trí thuở xưa, 
đã nghĩ rằng do khổ hạnh này sẽ có gì tốt hơn lên. Vì vậy, họ đem lửa sinh nhật vào 
rừng, nhưng họ không thấy có gì lợi lạc từ những pháp thờ lửa v.v... họ bèn dùng 
nước dập tắt lửa ấy. Nhờ lấy một đề tài thiền quán để tu tập và đắc các Thắng trí và 
các Thiên chứng, họ đạt cứu cảnh Phạm thiên giới. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bả-la-môn phương bắc. Ngày Bô-tát sanh, cha mẹ đôt lên ngọn lửa sanh nhật 
và nuôi dưỡng lửa ây. Khi Bô-tát được mười sáu tuôi, cha mẹ ngài nói với con: 


- Này con, chúng ta đã gìn giữ ngọn lửa sanh nhật của con. Nếu con muốn sống trong 
gia đình, hãy học ba tập Vệ-đà, nêu con muôn lên Phạm thiên giới, hãy lây ngọn lửa, 
đê được đại Phạm thiên ân sủng và đạt được cứu cánh Phạm thiên giới. 


Bồ-tát nói: 


- Con không thích đời sống gia đình. 


33I1 


Ngài cằm lấy lửa, đi vào rừng xây dựng một chòi am và sống trong rừng thờ lửa. Một 
hôm, Bồ-tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn đắt con bò ấy đến chòi 
am với ý định: "Ta sẽ cúng dường vị thần lửa ăn thịt con bò". Rồi Bồ-tát suy nghĩ: "Ở 
đây không có muối. Thần lửa không thê ăn thịt mà không có muối. Ta sẽ đem muối ở 
làng về và cúng dường thần lửa đồ ăn có muối". 


Bồ-tát cột con bò tại đấy và đi đến làng đề tìm muối. Trong khi Bồ-tát đi, nhiều người 
thợ săn đi đên tại chỗ ây, thây con bò, giêt nó, nâu thịt ăn, và vứt lại đuôi, ông chân và 
da rỗi mang theo thịt còn lại và ra đi. VỊ Bả-la-môn trở về, chỉ thây đuôi v.v... suy 
nghĩ: "Thân lửa này không thê hộ trì gia sản của chính mình, chặc không thê hộ trì ta 
được. Phải săn sóc ngọn lửa vô ích này, từ đây không tăng trưởng một điêu tôt gì cho 
ta", 
Vì vậy, Bồ-tát mất hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa. Bồ-tát nói: 
- Thưa thần lửa, nếu ngài không có thê hộ trì gia sản của ngài, làm sao ngài hộ trì tôi 
được? Thịt không còn, ngài phải tự băng lòng với những vật này vậy. 
Bồ-tát quăng đuôi vào lửa v.v... và đọc bài kệ này: 

Ôi thần lửa sanh nhật, 

Thân lửa không giá trị, 

Ta chỉ cúng cải đuôi, 

Hãy xem là nhiều vậy, 

Các loại thịt xứng đáng 

Hiện nay không có nữa, 

Ngài hãy vui chấp nhận 

Chỉ bộ phận cái đuôi! 
Nói vậy xong, bậc Đại Sĩ lấy nước dập tắt lửa, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, chứng được các 
Thăng trí và các Thiên chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm Thiên. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Ti ïên thân: 
- Thời ấy, Vị khô hạnh dập tắt ngọn lửa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


532 


145. CHUYỆN CON VẸT RADHA 
(Tiên thân Radha) 


Radha, em không biế.... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự đi luyến người vợ cũ. Câu 
chuyện hiện tại sẽ được kê trong Tiên thân Indriya (số 423). Bậc Đạo Sư gọi Tỷ-kheo 
áy vào nói: 


- Không thể canh giữ nữ nhân. Dâu có sắp đặt sự canh giữ, cũng không thể canh giữ 
được nữ nhân. Thuở xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đối với nữ nhân ấy nhưng không 
thê được; thì nay làm sao ông canh giữ nàng? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm một con vẹt. 
Một Bả-la-môn ở Kàsi, nhận Bô-tát và em của Bô-tát như con trong nhà và nuôi 
dưỡng cả hai. Bô-tát được đặt tên là Potthada và vẹt em tên là Ràdha. Vợ của vị Bà-la- 
môn ây hành tà hạnh và ác giới. 

Một hôm vị Bà-la-môn ấy ra đi vì một vải công việc, ông nói với anh em con vẹt: 


- Này hai con thân, nếu nữ Bà-la-môn, mẹ của hai con, hành ác hạnh, hãy ngăn chận 
lại. 


Bồ-tát nói: 
- Thưa vâng, này cha thân. Nhưng nếu không ngăn được mẹ, con sẽ im lặng. 


Như vậy, sau khi giao nữ Bà-la-môn cho các con vẹt trông coi, vị Bà-la-môn liền đi 
ra. Từ ngảy người chông ra đi, vợ vị Bà-la-môn bắt đầu hành tà hạnh, và người đi vảo, 
người đi ra không dứt. Thây hành động của nữ Bả-la-môn như vậy, Radha nói với Bô- 
tát: 


- Thưa anh, cha chúng ta có nói: Nếu mẹ chúng con hành ác hạnh, hãy ngăn chận lại. 
Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi. Nay mẹ chúng ta hành ác hạnh, chúng ta hãy ngăn 
chận. 


Bồ-tát nói: 


- Này em thân, em nói toàn những lời ngu sỉ. Dầu có bồng nữ nhân mà đi, cũng không 
thê an toàn được, vậy chớ làm. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 
Radha, em không biết 


Nửa đêm mấy người đến? 


533 


Em nói không suy nghĩ. 
Nữ Bà-la-môn ấy 

Chỉ thiếu tình người vợ 
Đối với chồng của mình. 


Sau khi trình bày như vậy, Bồ-tát không cho Radha nói với nữ Bả-la-môn. Đến nửa 
đêm, nữ Bà-la-môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà-la-môn về, ông hỏi Potthapada: 


- Này con thân, mẹ con như thế nào? 

Bồ-tát thành thật kế cho vị Bà-la-môn rõ tất cả mọi việc và nói: 
- Thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? 
Rồi Bồ-tát thưa thêm: 


- Thưa cha thân, nay con đã nói lỗi lầm của mẹ chúng con rồi, chúng con không còn 
có thê ở đây nữa. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đảnh lễ chân vị Bà-la-môn, và cùng với Radha bay vào rừng. 


* 


Sau khi kế pháp thoại, bậc Đạo Sư thuyết giảng Bồn Sự thật, và cuối bài thuyết giảng, 
vị 1ỷ-kheo luyền ái người vợ cũ được an trú vào quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện 
Tiên thân: 


- VỊ Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn thời ấy là hai người hiện tại, Radha là Ànanda và 
Potthapada là Ta vậy. 


-ooOoo- 


534 


146. CHUYỆN CON QUA 
(Tiên thân Kaka) 


Cô chúng ta mệt mỏi..., 


Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về nhiễu Tỷ-kheo lớn tuổi. Nghe nói 
khi các Tỷ-kheo ấy còn là cư sĩ, họ là những người điền chủ giàu có, tài sản lón, là 
bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công đức. Sau khi nghe Bậc 
Đạo Sư thuyết pháp, họ nói: 


- Chúng ta đã lớn tuổi, đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng fa 
hãy xuát gia trong Giáo pháp hoàn thiện của đức Phật đề châm dứt đau khô. 

Rôi họ cho các con trai và con gái tất cả gia sản của họ và xin xuất gia. Khi bậc Đạo 
Sư cho xuất gia, họ không làm đúng Sa-môn pháp như bậc xuất gia. Họ không thông 
hiệu Chánh pháp vì đã lớn tuôi. Giông như khi còn làm cư sĩ, họ làm một xóm nhà lá 
bên cạnh ngôi tỉnh xá, và cùng nhau ở đây. Khi họ đi khát thực, họ không đi đên chỗ 
nào khác hơn nhà những người con, người vợ của mình và ăn uống tại đây. 

Người vợ cũ của một trong những vị này là người chủ hộ trì tất cả các vị Trưởng lão 
lớn tuôi. Do vậy những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình đã khát thực được, 
ngôi tại nhà chủ hộ cùng ăn uông, với các món cà-ri, canh, do người chủ hộ cúng 
đường. Một hôm sau khi người vợ cũ ấy nhuôm bệnh và chết, các Trưởng lão lớn tuôi 
đi về tỉnh xả, ôm cô nhau đi qua đi lại bên tỉnh xá và khóc: 

- Ôi, người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngon ngọt đã mệnh chung. 

Nghe tiếng họ khóc, các Tỷ-kheo đến hội họp lại chỗ ấy và hỏi: 

- Thưa các Hiển giả, vì sao các Hiển giả khóc? 

Họ nói: 

- Vợ của người bạn chúng tôi tự tay cho các vị ngọt đã mệnh chung. Bà ấy là người 
chủ hộ lớn của chúng tôi. Từ đây chúng tôi không được gặp bà áy nữa. Vì lý do ây, 
chúng tôi khóc. 

Thấy họ có tâm trạng bắt xứng như vậy, các Tỷ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đầu 
nói chuyện như sau: - Thưa các Hiện giả, do lý do này, các Trưởng lão Tỷ-kheo lớn 
tuôi ôm cô nhau đi qua đi lại mà khóc. 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây, đang bàn câu chuyện gì? 

Khi được nghe câu chuyện trên, bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các người ấy đi qua đi lại khóc nữ nhân ấy 
chết; trong quá khứ, khi nữ nhân áy sanh làm con quạ và chêt trong biên, họ cũng 
hăng hải tát cạn biên đê cứu nó. Rồi họ được thân biên cứu tánh mạng. 


535 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra làm vị thần biên. Có 
một con qua cùng vợ đi tìm mỗi trên bờ biển. Lúc bấy giờ sau khi làm lễ cúng đường 
thần rắn với sữa, cơm, cá, thịt, rượu v.v... người ta đã bỏ đi. Cả hai đều say rượu. 
Chúng ngôi trên ven biển nô đùa và chúng bắt đầu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến 
cuôn con quạ mái và nhận chìm nó xuông biên, thì một con cá đớp con quạ mái và ăn 
thịt. Con quạ trống khóc than và nói: 


- Vợ tôi đã chết rồi. 

Nhiều con quạ khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi: 

- Sao bạn than khóc vậy? 

Con quạ trồng nói: 

- Bạn gái tôi đang tắm trên ven biên, thì bị sóng cuốn đi rồi. 

Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng. Rồi chúng suy nghĩ: "Nước biển này và 
chúng ta ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước làm cho biển khô cạn và cứu bạn 
gái chúng ta". Nghĩ vậy, chúng hút nước đầy miệng rồi nhồ ra ngoài. Khi cô họng bị 


đắng chát vì nước biển, chúng bay lên trên đất liền để nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, 
miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu, mệt và buồn ngủ, chúng gọi lẫn nhau: 


- Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhỗ ra ngoài. Nhưng chỗ nước chúng ta 
lây ra lại đây nước lại ngay, chúng ta không có thê làm cho biên khô cạn được. 


Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ: 
Cổ chúng ta mệt mỏi, 
Miệng chúng ta khô cứng, 
Có tát cạn nước biên, 
Biển lớn lại đầy tràn. 
Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái: 
- Ôi! Hình đáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mắt nàng! 


Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biên hiện lên với hình dáng khủng khiếp 
khiên chúng bỏ chạy. Nhờ vậy, chúng được an toản. 


* 
Sau khi kề pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc báy giờ con quạ mái là người vợ cũ này, con quạ trồng là Trưởng lão Tỷ-kheo 
lớn tuổi, các con qua là các Trưởng lão Tỷ-kheo lón tuổi bạn của vị ấy, và thân biển 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


536 


147. CHUYỆN ÁO VẢI MÀU ĐỎ 
(Tiên thân Puppharatta) 


Khổ này không phải khố..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tì ÿ-kheo luyến ái. Khi được 
Thể Tôn hỏi: 


- Này Tỷ-kheo có thật chăng, ông có luyễn ái? 
Tỷ-kheo ấy trả lời có thật. Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Luyễn ái ai? 
Tỷ-kheo trả lời: 
- Bạch Thế Tôn, ái luyễn người vợ cũ. Nữ nhân ấy, bạch là Thế Tôn, là người đã tự 
tay cho con các vị ngọt. Con không có thê sống mà không có nàng. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này TJ-kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông. Thuở trước, vì nàng, ông đã bị đâm 
và phơi thây trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chêi, nên ông đã tái sanh 
vào địa ngục. Vậy nay sao ông lại luyền ái nàng? 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạl, Bồ-tát sanh ra làm vị thần tiên trên 
hư không. Thời ây, tại Ba-la-nai có ngày lê hội đêm rắm tháng Kattika (tháng mười). 
Thành phô được trang hoàng như thành phô chư Thiên. Tât cả dân chúng đêu vui chơi 
hội lớn. Có một người nghèo khô chỉ có một cặp áo vải thô, đã được giặt và ủi đên độ 
trở thành trăm thành ngàn đường lăn. Vợ anh ta nói với anh ta: 
- Thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây Kasumbha, và đắp áo ấy, ôm cô chàng đi 
chơi lễ hội đêm Kattika. 
- Này hiền thê, chúng ta nghèo, sao có được vải màu đỏ Kasumbha? Hãy đắp vải sạch 
này và đi chơi. 
- Không có được vải Kasumbha thì chúng ta không đi chơi đâu cả. Chàng hãy lấy một 
nữ nhân khác mà đi chơi hội. 
- Này hiền thê, sao làm khô ta vậy, làm sao chúng ta có được vải Kasumbha? 


- Này chàng, khi người ta muốn, sao lại không có được? Chăng phải trong nhà kho 
của vua có rât nhiêu vải Kasumbha đó sao? 


537 


- Này hiền thê, chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do Dạ-xoa canh giữ, có quân lính 
canh giữ, không thê đi đên được. Chớ ham thích như vậy. Hãy tự băng lòng với những 
gì nàng có được. 

- Chàng ôi, ban đêm tối trời thì có ai ngăn chận được người muốn đến nơi mình thích? 
Như vậy do người vợ nói ổi nói lại mãi, và chịu ảnh hưởng lời nải nỉ của nàng, người 
chông an ủi vợ: 

- Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa. 

Vào ban đêm, không kể đến mạng sống, người chồng đi khỏi thành, đến kho của vua, 
phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh gác nghe tiêng hàng rào bị phá, liên 
bao vây kẻ trộm, bắt được anh ta, măng chửi, đập đánh, và trói anh ta. Khi trời vừa 
sáng, họ bắt dân anh ta đên trước nhà vua. Vua bảo: 


- Hãy đem đâm nó vào cọc nhọn. 


Họ trói cánh tay anh ta ra đẳng sau, dắt anh ta đi ra khỏi thành với tiếng trồng hành 
quyết, và đâm anh ta vào cọc nhọn. Anh ta cảm thấy rất đau đớn. Các con quạ đậu trên 
đầu mồ con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự 
đau đớn như vậy, mà chỉ nghĩ đến nữ nhân ấy: "Ta mất đi chơi hội Kattika ban đêm 
với nảng mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của nảng ôm ở cô ta ", vì vậy, anh ta đọc 
bài kệ: 

Khô này không phải khô, 

Vì cọc nhọn đâm ta, 

Vì ta bị quạ môi 

Chính điều này mới khổ: 

Vì vợ ta không thể 

Vui chơi ngày hội lớn 

Với áo màu hồng đỏ! 
Như vậy, anh ta nói lời lâm nhằm về vợ mình, rồi chết và tái sanh vào địa ngục. 


* 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tiền thân: 


- Hai vợ chỗng thời ấy là hai vợ chông ngày nay, và vị thần tiên đứng trên hư không 
chứng kiến câu chuyện này chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


538 


148. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG 
(Tiên thân Siøàlà) 


Ta không còn làm nữa..., 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự nhiếp phục phiền não. 


Nghe nói ở Xá-vệ có khoảng năm trăm người triệu phú giàu có thân thiết với nhau, 
sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, liên hiến dâng tâm lên Giáo pháp, xuất gia, 
sống ở Kỳ Viên, trong ngôi tỉnh xá được ông Cấp Cô Độc trải vàng giá bạc triệu. Một 
hôm vào khoảng nửa đêm, tâm tư liên hệ đến phiên não dục vọng khởi lên trong nhóm 
người ấy, họ khởi tâm tham luyễn những phiền não dục vọng mà họ đã từ bỏ. 


Cũng vào giờ ấy, bậc Đạo Sư, khơi dậy ngọn đuốc nhất thiết trí, suy nghĩ xem các Tỷ- 
kheo ở Kỳ Viên đêm nay sống như thế nào. Ngài biết được các tư tưởng tham dục nồi 
lên trong các Tỷ-kheo ấy. Như người mẹ đối với đứa con duy nhất của mình, như 
người một mắt đối với con mắt còn lại, bậc Đạo Sư bảo vệ các đệ tử của mình vào 
những buổi sáng hay bắt cứ lúc nào, khi các phiên não khởi lên trong các đệ tử, với 
mục đích không để cho chúng lớn lên. Chính trong thời gian ấy, bậc Đạo Sư chặn 
đứng chúng lại. Do vậy, bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Đây cũng giông như thời các tên trộm 
nổi lên trong nội thành của vua Chuyển luân; nay Ta hãy thuyết pháp cho họ, chặn 
đứng các phiên não lại và khiến họ chứng quả A-la-hán"! 


Rôi bậc Đạo Sư từ Hương phòng bước ra, với âm thanh dịu ngọt gọi Trưởng lão 
Ananda, vị Thủ kho Chánh Pháp: 


- Này Ànanda! 
- Bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? 
Trưởng lão đi đến đảnh lễ và đứng một bên. 


- Này Ảnanda, hãy tập họp tại Hương phòng tất cả các Tỷ-kheo trú ở chỗ được trải 
vàng giá bạc triệu. Theo truyền thuyết bậc Đạo Sư suy nghĩ như sau: "Nếu Ta chỉ cho 
gọi năm trăm Tỷ-kheo ấy mà thôi, họ sẽ nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã biết các phiền não khởi 
lên trong nội tâm chúng ta". Tâm tư họ sẽ bị dao động và sẽ không có thể chấp nhận 
pháp thoại”. Do vậy bậc Đạo Sư nói: 


- Hãy mời tất cả. 
Trưởng lão đáp: 
- Thưa vâng, bạch Thể tôn. 


Vị ấy cầm lấy chìa khóa đi từ phòng này đến phòng khác, mời tất cá chúng Tỷ-kheo 
họp tại Hương phòng rồi sửa soạn Phật tọa. Bậc Đạo Sư ngôi trên Phật tọa đã được 
sửa soạn, lưng thăng như múi Tu-di, an trú trên đất bằng đá táng, chói tỏa hào quang 
Phật sáu sắc từng đôi vòng, đôi vòng một. Những hào quang áy được chia cắt thành 
những khói lớn bằng cái đĩa, lớn bằng cái lọng, lớn bằng thân của ngọn tháp, chói tỏa 


539 


nh chóp sáng trên bằu trời, chẳng khác gì khi mặt trời mới mọc khua động đáy biển 
sâu. 


Chúng T}-kheo đảnh lễ bậc Đạo Sư, an trú tâm cung kính, ngôi xuống vây quanh Ngài 
như tâm màn màu đỏ giăng búa. Bậc Đạo Sư với Phạm âm bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chớ trầm tư ba tâm bắt thiện này: đó là dục tâm, sân tâm, hại tâm. 
Chớ nghĩ rằng phiền não khởi lên trong nội tâm là nhỏ mọn. Phiên não giống như kẻ 
thù và kẻ thù không bao giờ nhỏ bé, nếu có được cơ hội, kẻ thù sẽ gây nên tác hại. 
Cũng như phiên não dù nhỏ bé đã khỏi lên, và lớn mạnh thì sẽ gây tác hại. Phiên não 
ví nhự thuốc độc làm chết người, như mụt ngửa mọc trên da, như con răn lục, như lửa 
sét đánh, chớ năm giữ lấy, nên sợ hãi chúng. Khi nào phiên não khởi lên thì với sức 
mạnh của giác sát, với sức mạnh của tu tập, chớ để nó ở trong tâm đù chỉ một khoảnh 
khắc, như vậy, phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen. Các bậc hiển trí thuở 
xưa ghét bỏ phiên não, dâu nó hết sức nhỏ mọn, cũng không cho nó khởi lên trong nội 
tâm và lập tức chế ngự phiền não ấy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế lại câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba- la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con chó rừng, 
sống trong rừng trên một bờ sông. Thời â Ấy một con voi già chết trên bờ sông Hồng, 
khi con chó rừng đi tìm môi, nó thấy xác chết ấy và nghĩ: "Nay ta được cả kho đồ ăn". 


Nó đi đến, cắn Cái VÒI, giống như căn cái cày. Nó nghĩ: "Đấy không phải là đồ ăn 
được." Nó cắn cái ngà giông như cắn cái xương. Nó căn cái tai giông I như căn cái vành 
thúng sảng lúa. Nó căn cái bụng gióng như cái thúng đựng hạt. Nó cắn cái chân giống 
như cắn cái cối. Nó cắn cái đuôi giống như cắn cái chày. Nó nghĩ: "Đây không phải là 
món ăn được". 


Sau khi không tìm được chỗ nào khác có thể ăn, nó cắn nhằm chỗ đại tiện thì giống 
như căn cái bánh mềm. Nó nghĩ: "Cuối cùng ta mới tìm được chỗ mềm trên cái thân 
này". Nó ăn từ chỗ ấy trở đi vào trong bụng rồi ăn quả thận, quả tim v.v...; khi nó 
khát, nó uống máu. Nó nằm dài trong bụng voi để ngủ. Rồi nó suy nghĩ: "Thân con 
voi này giống như cái nhà khiến ta sông thoải mái. Khi ta muốn ăn thì thịt rất đầy đủ. 
Vậy sao ta lại phải làm chỗ ở khác?". Nghĩ vậy, con chó rừng không đi đến chỗ khác, 
cứ ăn thịt trong bụng con voi, và sông ở đấy. 


Thời gian trôi qua, với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt trời, thân xác 
ấy bị khô và nhăn nhúm lại. Cửa vào của chó rừng bị đóng kín. Bụng con voi không 
có ánh sáng. Con chó rừng như vậy sông cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi thân 
xác con voi khô héo, thịt bị khô héo, máu bị khô cạn, không tìm được lối thoát ra, nó 
hoảng sợ, chạy qua chạy lại đập chỗ này chỗ kia, có tìm cửa để thoát ra. Như vậy nó 
trồi lên sụp xuống trong bụng con voi như một cục bột trong cái nồi đang sôi. 


Sau một vài ngày một cơn mưa lớn đồ xuống, làm mềm thân xác ấy, làm nó phồng lên 
và trở lại hình thái cũ. Con đường đại tiện con voi được mở ra vả hiện rõ như sao chói 
sáng. Con chó rừng thây lỗ mở ây liên nói: 


540 


- Nay ta được cứu sông Tôi. 


Từ đầu con voi nó nhảy tới, chạy mau vụt ra, đầu đập vào con đường đại tiện ấy và 
thoát ra ngoài. Nhưng tât cả lông trên thân bị bâm dập đêu dính vào con đường đại 
tiện ấy. Với tâm tư dao động, với cái thân trụi lông như thân cây thốt nót, nó chạy một 
lát và ngồi xuống, quay lại nhìn cái thân mình suy nghĩ: "Khổ này do ta tạo, không do 
ai khác, chỉ vì tham, vì y cứ vào tham nên ta làm như thế ấy. Từ nay trở đi, ta sẽ 
không đề cho tham chi phôi nữa, và ta cũng sẽ không đi vào xác con voi nào nữa”. 
Với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ: 

Ta sẽ không làm nữa, 

Ta không làm, làm nữa, 

Ta thấy xác con voi, 

Như vậy ta hoảng sợ. 
Nói xong, con chó rừng chạy xa xác con voi và nếu có thấy xác một con voi khác, nó 
cũng không quay nhìn lại. Từ đây về sau, nó không còn bị lòng tham chinh phục nữa. 


* 


Sau khi kế pháp thoại, Bậc Đạo Sự nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chó đề cho phiên não nội tâm tăng trưởng. Ngay tại chỗ, hãy nhiếp 
phục chúng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư trình bày Bốn sự thật, và cuối bài giảng ấy, năm trăm Tỷ- 
kheo ây chứng được quả A-la-hán. Trong số Tỷ-kheo còn lại, một số chứng quả Dự 
lưu, một số chứng quả Nhất Lai, một số chứng quả Bất Lai. 


Và bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 


- Con chó rừng thời ấy là Ta vậy. 


-ooOoo- 


341 


149. CHUYỆN CÂY MỘT LÁ 
(Tiên thân Ekapanna) 


Cây này chỉ một lá..., 


Câu chuyện này, khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn ở Đại Lâm, gân Tỳ-xá-ly (Vesàli), 
bậc Đạo Sự đã kê về một hoàng tử Licchavi độc ác ở T)-xá-ly. 


Lúc ấy, thành T)-xá-ly được ba bức thành vây quanh, cách nhau khoảng một phân tư 
dặm, có ba cửa với các tháp canh, được phôn thịnh phi thường. Tại đấy, luôn luôn có 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy vị vua cai trị các vương quốc, với số phó vương tưởng quân, 
chủ ngân hàng cũng tương đương như vậy. Trong các hoàng tử của các vua ấy, có 
một hoàng tử được mệnh danh là Hoàng Tử Độc ác Licchavi hay phẫn nộ, hung bạo, 
độc ác, luôn luôn nổi trận lôi đình dùng hình phạt, như một con răn độc điên cuÔng. 
Trước mặt hoàng tử khi phân nộ, không ai có thể nói hai ba lời. Ngay cả cha mẹ, bà 
con và bạn bè thân hữu, không ai có thể dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ: 

"Đứa trẻ này Ki độc ác hung hãn. Ngoài bậc Chánh Đăng Giác, không một ai có thể 
nhiếp phục nó”. '. Rồi cha mẹ dẫn thái tử đến bậc Đạo Sư đánh lễ và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này hung bạo ác độc, hay nồi cơn phân nộ, xin Đạo Sư hãy 
khuyên dạy nó. 


Bậc Đạo Sư dạy bảo thải tử ấy như sau: 


- Này thái tử, làm người chớ nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận đữ. Người lời ác ngữ 
là xử sự không thân ái, không đẹp ý đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với anh chị 
em, ngay cả vợ chông, bạn bè hay bà con cũng vậy. Kẻ hung dữ như con rắn vươn lên 
để căn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, như con Dạ-xoa nhảy lên để vỗ mỗi. Những 
đi hung hãn, độc ác... tâm sẽ bị dao động, hoảng hối, nên lúc chết, sẽ tái sanh vào địa 
ngục, ác thú v.V.. - Người phẫn nộ ngay trong hiện tại, dâu được tô điểm trang sức, vẫn 
xấu xa. Mặt nó dâu có đẹp như vắng trăng tròn cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị 
cháy sém, cũng như gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn. Do phân nộ làm cho hung đữ, 
chúng sanh cẩm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc, treo cố, nhảy xuống vực sâu. 

Như vậy, do phân nộ chỉ phối, khi mệnh chung, chúng sanh đọa vào địa ngục v.v... Do 
làm cho người khác tốn thương, ngay trong hiện tại chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết 
chúng đọa vào địa ngục v.v... Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời, 
chúng bị nhiều đau bệnh. Với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai v.v... 
bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác, không bao giờ thoát khỏi bệnh. 
Chúng bị đau khổ thường xuyên. Do vậy, mọi chúng sanh cân phải tu tập tâm từ bị, 
tâm lợi ích. Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi về địa ngục. 


Thái tử được giáo giới như vậy; chỉ một lần giáo giới này, kiêu mạn được loại trừ, 
thái tử được nhiếp phục; chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bi, nhu thuận, không còn 
mắng chửi đánh đập ai, như rắn có nanh bị nhồ ra, như con cua bị gẫy càng, như con 
bò đực bị gãy sừng. 


542 


Khi được tin về tính tình thái tử thay đối như vậy, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện tại 
Chánh pháp đường: 


- Thưa các Hiển giả, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo thái tử Licchavi 
Độc ác từ lâu, nhưng không nhiếp phục được thái tử. Nhưng bậc Chánh Đăng Giác 
chỉ với một lần giáo giới đã nhiếp phục khiến chàng trở thành nhu mì, chăng khác gì 
tạo sảu nhân duyên hàng phục các con voi điên loạn ngay lập tức. Lời khéo nói như 
con voi được nhiềp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện voi, bảo nó chạy 
phương nào thì nó chạy phương ấy, như con ngựa được nhiếp phục... như con bò 
được nhiếp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện bò, bảo nó chạy phương nào thì 
nó chạy phương ấy. Cũng vậy này các Hiển giả, con người được nhiếp phục, được chế 
ngự bởi đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khiến con người chạy theo 
tám phương, khiến con người có sắc thấy các sắc ở ngoài tự thân. Như vậy là đức 
Phật và chỉ đức Phật mới được gọi là bậc vô thượng trong các Đạo Sự huấn luyện, 
bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự. Này các Hiên giả, không có một 
bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự giống bậc Chánh Đẳng Giác. 


Trong khi hội chúng đang tán thản công đức của Như Lai trong Pháp đường thì bậc 
Đạo Sư đến và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, này các ông ngôi họp ở đây đang bàn vấn đề gì? 
Và khi nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục hoàng tử chỉ với một lần 
giáo giới, mà thuở xưa cũng vậy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn phương bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài đi học tại Takkasilà được dạy 
ba tập Vệ-đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ trong một thời gian. Sau khi cha 
mẹ mệnh chung, Bồ-tát xuất gia làm vị ấn sĩ, đạt được các Thắng trí và Thiền chứng 
và sống ở Tuyết Sơn. Tại đấy, Bồ-tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giấm, Bồ- 
tát đi xuống con đường của dân chúng, đến Ba-la-nại và ở công viên của vua. 


Ngày hôm sau, khéo vấn, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng điệu của 
người khô hạnh, Bồ-tát đi vào thành đề khát thực, và đến cửa cung vua. Vua nhìn qua 
cửa số thấy Bồ-tát, hoan hỷ với uy nghỉ cử chỉ của vị ẩn sĩ: "Vị tu khổ hạnh này, với 
căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh, chỉ nhìn trong khoảng một tầm, bước từng bước một 
như đang đặt xuống một túi đựng một ngàn đồng vàng, đi đến với dáng điệu uy 
nghiêm của con sư tử. Nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt ở 
trong người này". Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nhìn một vị đại thân. Vị ấy hỏi: 


- Thưa Thiên tử, thần cần làm gì? 


- Hãy mời vị khô hạnh này đến. 


543 


- Thưa vâng, Thiên tử. 

Vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ-tát, đảnh lễ, cầm lấy bát khất thực. Bồ-tát hỏi: 
- Thưa bậc đại phước, có việc gì? 

- Thưa Tôn giả, đức vua cho mời ngài. 

Bồ-tát nói: 

- Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại Tuyết Sơn. 
Người đại thần đi về và tâu lại vua rõ. Vua nói: 

- Nay chúng ta không có người cô vấn trong cung vua. Hãy mời vị ấy đến. 


Vị đại thần đi đến, đánh lễ Bồ-tát, và yêu cầu ngài vào cung điện của vua. Vua đảnh lễ 
Bô-tát, mời Bô-tát ngôi trên ngai vàng, dưới một lọng trăng uy nghiêm, đãi Bô-tát 
dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình, rôi hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả ở đâu? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi ở Tuyết Sơn. 

- Nay Tôn giả đi đầu? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa. 
- Thưa Tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi. 


Sau khi được Bồ-tát chấp nhận, vua ăn xong rồi đưa Bồ-tát đi đến công viên, cho 
dựng một thảo am, làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày, cung cấp tám dụng cụ 
cho người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công viên, vua đi vào 
thành. Từ đấy trở đi, Bồ-tát sống ở công viên, mỗi ngày vua đi đến hầu thăm hai ba 
lân. 


Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như các người bà con, các vị đại 
thần khác không thê nhiếp phục. Tắt cả đại thần, Bà-la-môn, dân chúng đều đã nêu rõ 
những lỗi lầm của tánh tình thái tử nhưng vô hiệu. Chàng không lưu ý đến lời khuyên 
can của ai. Rồi vua suy nghĩ: "Ngoài vị tu khổ hạnh đáng kính, có giới đức của ta, 
không một người nào khác có thê nhiếp phục được hoàng tử này. Vị tu khổ hạnh ấy sẽ 
nhiếp phục hoàng tử". Nghĩ vậy, vua đưa thái tử đến gần Bồ-tát và thưa: 


- Thưa Tôn giả, thái tử này hung bạo, độc ác. Chúng tôi không có thể nhiếp phục nó. 
Mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. 


Vua giao thái tử cho Bồ-tát rồi ra đi. Bồ-tát đưa hoàng tử cùng đi chơi trong công viên 
và đên một mâm cây Nimba (loại cây có lá rât đăng) mới mọc lên từ hột giông, chỉ có 
hai lá, một lá phía bên này, một lá phía bên kia. Thây cây ây, Bô-tát nói với thái tử: 


- Này thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thê nào? 


544 


Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được vị, liền nhô nó ra 
dưới đât với nước miêng kèm theo lời nguyên rủa. Bô-tát hỏi: 
- Này thái tử, lá ấy thế nào? 
Thái tử đáp: 
- Thưa Tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người, nếu lớn lên, nó sẽ làm chết nhiều 
ngưỜI. 
Rồi thái tử nhồ cây con ấy lên, với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ: 

Cây này chỉ một lá, 

Cách đất bồn đốt tay, 

Lá nó giống thuốc độc, 

Lớn lên sẽ làm gì? 
Sau đó Bồ-tát nói với thái tử: 
- Này thái tử, đối với cây nimba bé nhỏ này, thái tử nghĩ rằng: nay cây đắng như vậy, 
khi nó lớn lên, thì cũng chẳng dùng được việc gì phải không? Vì vậy nên chính thái tử 
đã nhồ cây ấy lên, và chà nát. Cũng như thái tử đã xử sự đối với cây này, những người 
ở trong nước sẽ nghĩ về thái tử: Răng khi còn trẻ đã hung bạo, độc ác như vậy, thì khi 
lớn lên, được làm vua, thái tử sẽ như thế nào nữa? Chúng ta dựa vào thái tử ây, thì sự 
trưởng thành của ta sẽ đi đên đâu? Họ sẽ không cho thái tử trị vì quôc độ thuộc sở hữu 
gia đình, sẽ nhô bứng thái tử lên như cây mimba con, và đuôi thái tử ra khỏi nước. Do 
vậy, hãy từ bỏ tánh xâu giông như cây nimba. Bắt đâu từ nay, hãy đây đủ lòng kiên 
nhân, từ bị, hòa ái. 


Thái tử từ đấy trở đi bỏ kiêu mạn, trở nên hiền lành, đầy đủ lòng kham nhẫn, từ bị, 
hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên răn của Bô-tát. Sau khi phụ vương mệnh 
chung, chàng hưởng quôc độ, trọn đời làm các công đức, rôi đi theo nghiệp của mình. 


* 
Sau khi kề pháp thoại, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới nhiếp phục vị thái tử Licchavi ác độc, 
trong thời quá khứ, Ta cũng đã làm như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 


- Lúc bấy giò, thái tử Ác độc ấy là thái tử Licchavi này, vua là Ànanda, còn vị tu khổ 
hạnh đã giáo giới thái tử chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


545 


150. CHUYỆN THANH NIÊN SANJIVA 
(Tiên thân Sanjiva) 


Ai theo kẻ bất thiện..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư đã kể về vua A-xà-thế (Ajàtasatiu) theo 
phe kẻ bắt thiện. Vua đã tin tưởng Đề-bà-đạt-đa, kẻ theo ác giới, kẻ phản lại các đức 
Phật và vì theo phe kẻ bắt thiện, phi chân nhân ấy, vua đã tôn Irọng vị ấy, tiêu phí 
nhiều tài sản để xây dựng một tỉnh xá ở Gayàsisa. Theo lời khuyên ác của Đê-bà-đạt- 
đa, vua đã giết phụ thân là một vị vua theo Chánh pháp, một Thánh đệ tử đã chứng 
quả Dự lưu, do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả Dự lưu, và sẽ gặp tai họa 
lớn. 

Khi nghe Đê-bà-đạt-ấa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ: "Ta cũng có thể bị đất 
nuốt", liễn hoảng hót lo sợ, không vui trong vương vị, ngủ không yên giác, đi lang 
thang, hoảng hốt run rấy như con voi con bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng 
lượng, vua thấy như đất nứt nẻ ra, nhự lứa địa ngục A-t} (Avici) phun lên, như mình 
bị đất nuốt xuống, như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đông nung đỏ, như bị các cây 


gậy sắt đâm xuyên vào thân. Như một con gà trồng bị thương tích, không giây phút 
nào vua không run sợ. 


Vua muốn đến yết kiến bậc Chánh Đẳng Giác, muốn câu hòa với Ngài và xin Ngài 
hướng dán, nhưng không thê đi đến gân Ngài vì tội lôi quả lớn. 


Nhân ngày lễ hội Kattika đêm rằm tháng mười, thành Vương Xá được thắp đèn và 
trang hoàng như thành phố chư Thiên, khi vua ngự (rên ngai vàng với quân thân vây 
quanh trong cung điện lớn, và thấy Jìvaka ngôi không xa bao nhiêu, vua suy nghĩ: "Ta 
sẽ đem Jìvaka đi theo yết kiên bậc Chánh Đăng Giác. Nhưng ta không có thê nói 
thăng: Này bạn Jìvaka, ta không muôn đi mội mình. Hãy đưa ta đên bậc Đạo Sư. Ta 
hãy dùng phương tiện tán thán đêm đẹp trời và sẽ nói: Hôm nay, chúng ta nên đên 
chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thê làm tâm chúng ta được an lạc? Nghe 
ta nói, các đại thân sẽ tán thản bậc Đạo Sư của mình. Và Jìvaka sẽ tán thản bậc 
Chánh Đăng Giác, và ta sẽ đem J)vaka theo và sẽ đi đến bậc Đạo Sư”. 
Vì vậy, vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ: 

Thật là điềm lành thay, 

Đêm rằm sáng trăng này! 

Thật là diễm lệ thay, 

Đêm rằm sáng trăng này! 

Thật là quyến rũ thay, 

Đêm rằm sáng trăng này! 

Thật là thích thú thay, 


Đêm răm sáng trăng này! 


546 


Thật là khả ái thay, 
Đêm rằm sáng trăng này! 


Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào để vị ấy làm tâm 
chúng ta được an lạc? 


Một đại thần tán thán Puràna Kassapa (Phú-lan-na Ca-diễp), một đại thân tán thán 
Makkhali Gosala (Mạc-già-lê Cù-xá-lợi), một đại thân tán thán Ajiua Kesakambala 
(A-kỳ-äa K)-xá-khâm-bà-la), một đại thân tán thán Kakudha Kaccàyana (Bà-phu-đà 
Ca-chiên-diên), một đại thân tán thán Sanjaya Belathiputa (Tán-nhã-di Tỳ-la-lê- 
phu, một đại thân tán thán Nigantha Nataputta (Ni-kiển-đà Nhã-đê-tử). 


Vua nghe các đại thân ấy nhưng vẫn im lặng. Vua chờ đợi đại thân Jìvaka nói. Nhưng 
Jìvaka ngôi không xa, suy nghĩ: Không biết vua có chờ đợi mình nói hay không, nên 
Jìvaka vẫn ngôi im lặng. Cuối cùng vua nói với đại thân Jìvaka: 


- Này Hiển khanh Jìvaka, sao khanh không nói gì? 
Khi ấy Jìvaka từ chỗ ngôi đứng dậy, chấp tay vái về hướng Thể Tôn và thưa: 


- Thưa Thiên tử, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, nay đang (rú ở rừng xoài của 
chúng thân với một ngàn ba trăm năm mươi Tỷ-kheo. Tiêng đồn tôi đẹp như vậy được 
truyền đi về Thể Tôn. 


Sau khi nói lên chín đức tánh bắt đầu từ A-la-hán, Jìvaka trình bày những tướng tốt 
y... từ khi sanh ra, uy lực của Thê Tôn đã vượt hăn mọi dự đoán và mong đợi trước 
kia, rồi thưa: 


- Thiên tử hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo. 
Vua được toại ý liền nói: 
- Này bạn Jìvaka, hãy cho thẳng voi vào các cỗ xe. 


Sau khi các cỗ xe được thăng xong, vua đi đến rừng xoài của Jìvaka với uy nghỉ của 
một vị vua. TÌ Thấy Thế Tôn được vây quanh với chúng Tỷ-kheo, với hương hoa, vòng 
hoa, nhìn thấy chúng Tỷ-kheo ở mọi nơi không dao động như biển hoàn toàn vắng 
lặng, vua suy nghĩ: "Một hội chúng như vậy ta không bao giờ thấy". Vua hoan hỷ với 
uy nghỉ á ấy liền chắp tay vải chúng Tỷ-kheo, nói lên lời tán thản, đảnh lễ Thế Tôn, ngôi 
xuống một bên, rồi hỏi về quả của Sa-môn hạnh. Thế Tôn chia làm hai phân tụng 
Kinh Quả của hạnh Sa-môn (Samanna-phala). Cuối bài kinh, vua hoan hỷ, xin Thế 
Tôn tha thứ lỗi lầm, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rôi ấi ra. 
Khi vua vừa đi không bao lâu, bậc Đạo Sư nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, vua này đã bị tốn thương. Này các Tỷ-kheo, nếu vua ấy đã không 
vì tham vương quyển hại mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng pháp, thì vua ây 
ngay trên chỗ ngôi này đã khởi lên Pháp nhãn không bụi không dơ! Do nương tựa Đề- 
bà, theo kẻ bắt thiện, nên vua đã không chứng quả Dự lưu. 


Ngày hôm sau, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện tại Chánh pháp đường: 


547 


- Thưa các Hiển giá, nghe nói vua A-xà-thế theo phe kẻ bắt thiện, nương tựa Đêbà- 
đại-đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giêt cha, nên đã mát quả Dự lưu. Như 
vậy, vua bị Đề-bà-đạt-ẩa làm hại. 


Trong lúc ấy, bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây bàn câu chuyện gì? 
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, vua A-xà-thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện và chịu 
thiệt hại lớn. Thuở xưa, vua cũng đã theo phe bát thiện và gặp đại nạn. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế lại câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Bà-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn giàu có. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài đi đên Takkasilà học tât cả các 


nghề và trở thành một Sư trưởng có danh nhiều phương dạy nghề cho năm trăm thanh 
niên, trong đó có một người tên là SanJiva. 


Bồ-tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú làm các vật chết sống đậy nhưng không dạy bùa 
chú chê ngự lại. Một hôm vì kiêu mạn về năng lực của mình, anh ta đi cùng với các 
thanh niên vào rừng lượm củi, thây một con cọp chết, liên nói với họ: 


- Thưa các Hiền hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sông lại. 
Các thanh niên ấy nói: 

- Bạn không thê làm được. 

- Các bạn cứ nhìn, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. 


Nghe vậy xong, các thanh niên ấy liền leo lên trên cây. Sanjiva đọc bùa chú, lấy mảnh 
sảnh đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy, nhanh như chớp xông tới, cắn vào cổ Sanjiva 
và hủy diệt mạng sống của anh ta và rồi rơi xuống tại chỗ ấy. Sanjiva cũng rơi xuông, 
và cả hai đều năm chết tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong, đi về và trình Sư 
trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các thanh niên và nói: 


- Này các con thân, do thân cận với kẻ bất thiện, do kính trọng những kẻ không xứng 
đáng, nên nó phải gặp đại nạn như vậy. 


Rồi ngài đọc bài kệ này: 
Ai theo kẻ bất thiện, 
Thân cận kẻ bắt thiện, 
Sẽ bị nó giết chết, 
Như cọp giết Ji-va. 


548 


Bồ-tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ nảy và suốt đời làm cái công đức như 
bô thí v.v... rôi đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, thanh niên làm sống dậy con cọp chết là vua A-xà-thế, còn vị Sư trưởng 
có danh nhiêu phương là Ta vậy. 


-ooOoo- 


549 


CHƯƠN GIM" 
(HAI BÀI KỆ) 


PHÁM DALHA 


151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA 
(Tiên thân Ràjovàda) 


Cứng răn đổi cứng rău..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu 
chuyện sẽ được nói đến trong Tiên thân TesaRuna (số 512). 


Một hôm vua Kosala, vừa xét xử một vụ kiện rất khó liên hệ đến pháp luật xong, 4y 
chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng, ấi đến bậc Đạo Sư, đánh lễ dưới 
chân Ngài, những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ, rồi ngôi một bên. Bậc Đạo 
Sự nói với vua Kosala: 


- Thưa Đại Vương, Đại Vương từ đâu ấi đến quá sớm như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, mấy hôm nay trẫm phải xét xứ một vụ kiện rất khó liên hệ đến luật 
pháp, nên không có được cơ hội đến yết kiến Thế Tôn. Nay công việc đã được giải 
quyết, ăn uống xong, với tay chưa khô ráo, trầm đi đến hầu Thế Tôn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại Vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện, đây 
là con đường đưa đến chư Thiên. Thật không có gì vi diệu khi vua nhận được lời giáo 
giới từ một vị Nhất thiết trí như ta và đã xét xứ vụ kiện đúng pháp và công bằng. Thật 
là vi diệu, thuở xưa khi các vua nghe lời các vị hiển triết không phải Nhất thiết trí, vẫn 
xét xử vụ kiện đúng pháp và công bằng, từ bỏ con đường đi đến ác thú, tuân theo 
mười Vương pháp và đã đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bô-tát nhập thai làm con bà chánh 
hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo, nên đã sanh ra từ lòng mẹ an toàn. Đến 
ngày lễ đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là hoàng tử Brahmadatta. Hoàng tử tiếp tục lớn 
lên, khi được mười sáu tuổi đã trưởng thành, hoàng tử đến thành Takasilà để học tập 
và tỉnh thông tất cả các tài nghệ. 


Sau khi thân phụ mất, Bồ-tát được đặt lên vương vị, _và trị nước đúng pháp và công 
bằng phán quyết các vụ kiện, không dựa theo ý muốn của riêng mình. Bồ-tát trị vì 
đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng xét xử các vụ kiện công bằng. Khi các vụ 


550 


kiện được xét xử đúng pháp luật thì không còn ai tạo ra các vụ kiện lừa đảo nữa, do 
đó, các sự ồn ào trong sân vua do các vụ kiện tụng gây ra cũng được chấm dứt. Các 
đại thần ngồi cả ngày trong pháp đình, không thấy có một vụ kiện nào đưa đến đê xét 
xử, cũng bỏ đi. Các pháp đình trở thành trông vắng. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Vì ta trị vì đúng pháp, không có ai đến kiện tụng, các tiếng ồn ào 
được chấm dứt, xem pháp đình trở thành trồng vắng. Nay ta cần phải tìm xem ta có 
khuyết điểm gì, nếu có, ta sẽ từ bỏ nó và sẽ sông trong an lạc". Từ đấy, Bồ-tát đi tìm 
cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của mình không, nhưng trong các nội cung, 
ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ca tụng công đức của mình. Bồ- 


tát suy nghĩ: "Những người này vì sợ ta, không nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công 


đức”. 
Bồ-tát đi ra ngoài nội cung đề tìm, tại đây cũng không thấy một ai, liền tìm trong nội 
thành, rôi ra tìm ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bôn cửa thành. Tại đây cũng 


không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bồ-tát suy nghĩ: "Nay ta 
sẽ đi tìm tại các tỉnh thành". 


Vua giao quốc độ cho các đại thần ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh xe, ra khỏi 
thành giả dạng đề vẫn không một ai biết và đi khắp đất nước, cho đến khi đến biên địa 
vẫn không thây một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói đến công đức của mình. Từ 
biên địa, theo đường đại lộ vua trở về kinh thành. 


Trong lúc â ấy, vua nước Kosala tên là Mallika trị vì quốc độ đúng pháp, cũng đi tìm 
khuyết điểm, từ trong nội cung v.v... không thây một người nào nói lên khuyết điểm, 
chỉ nghe nói về công đức của mình, liền đi tìm khắp nước và đến chỗ ấy. Cả hai người 
gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp chỉ đủ một xe đi chứ không có chỗ đề xe 
này tránh xe kia. Rồi người đánh xe của vua Mallika nói với người đánh xe của vua 
Ba-la-nai: 


- Hãy tránh ra xe của bạn. 

Người đánh xe kia nói: 

- Này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra. Trên xe này là vua nước Ba-la-nạl, 
đại vương Brahmadatta đang ngôi. 

Người đánh xe trước nói: 

- Này bạn đánh xe, trên xe này là vua Kosala, Đại vương Mallika đang ngồi, hãy cho 
xe của bạn tránh ra. Hãy nhường chỗ cho xe vua chúng tôi đi. 


Người đánh xe của vua Ba-la-nai suy nghĩ: "Đây cũng là vua. Vậy phải làm sao đây? 
À, có phương tiện này. Sau khi hỏi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ nhường chỗ cho vị 
lớn tuôi". Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ấy biết được cả hai vua đều đồng tuổi 
với nhau. Lại hỏi về điện tích vương quốc, thế lực tài sản, danh vọng và những vân đề 
liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ, sau khi hỏi tất cả, người ây được 
biết rằng cả hai đều làm chủ vương quốc Tộng đến ba trăm dặm, đều đồng đăng về uy 
lực, tải sản, danh vọng, và những vân đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia 


551 


đình, trú xứ. Rồi người đánh xe ấy suy nghĩ: "Ta sẽ nêu lên trường hợp ai thù thắng về 
giới đức”, và hỏi: 
- Giới đức của vua bạn như thế nào? 
Người đánh xe kia trả lời: 
- Vua của chúng tôi có giới đức như thế này. 
Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất: 
Mal-li-ka xử sự 
Cứng rắn đối cứng rắn, 
Mềm mỏng đối mềm mỏng, 
Thiện đức đối thiện đức, 
Bắt thiện đối bắt thiện, 
Vua này là như vậy, 
Này bạn đánh xe ơi, 
Hãy nhường đường vua ta. 
Người đánh xe của vua Ba-la-nại nói: 
- Này bạn, có phải đấy là giới đức của vua bạn? 
Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói: 
- Đấy là những công đức, còn những khuyết điểm gì? 
- Như thế này, thế này... Nhưng hãy nói các công đức vua của bạn? 
- Vậy hãy nghe. 
- Và người đánh xe của vua Ba-la-nạai đọc bài kệ thứ hai (Pháp Cú, 233): 
Lấy không giận thắng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 
Lấy thí thắng xan tham, 
Lấy chân thắng hư ngụy. 
Vua này là như vậy, 
Này bạn đánh xe ơi! 
Hãy nhường đường vua ta. 


Khi nghe nói như vậy, vua Mallika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, mở dây 
các con ngựa, đây xe sang một bên, và nhường đường cho vua Ba-la-nạai. Rôi vua Ba- 
la-nại giáo giới cho vua Mallika: 


552 


- Đây là những việc cần phải làm. 
Sau đó vua đi về Ba-la-nai và suốt đời làm các công đức như bồ thí v.v..., sau khi 


mệnh chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


Còn vua Mallika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước và không 
tìm thây ai chỉ trích mình, vua trở về thành. Tại đó, vua trọn đời làm thiện sự cho đên 
khi mệnh chung, vua cũng lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


* 
Khi bậc Đạo Sư kế câu chuyện và thuyết pháp để giáo giới vua Kosala xong, Ngài 
nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, người đánh xe của vua Mallika là Mục-kiễn-liên, vua là nanda, người 
đánh xe của vua Ba-la-nại là Xá-lợi-phát, còn vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


152. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG 
(Tiên thân Sigàla) 


Làm việc không đăn đo..., 


Câu chuyện này, khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc Đạo Sự kể về con một người cạo tóc 
trú ở T)-xá-|y (Vesàli). Cha người ấy cạo râu, cất tóc, uốn tóc cho vua, hoàng hậu, 
thái tử, và các công chúa. Ông ta có đạo tâm, tín thành, quy y Ba ngôi báu, giữ Năm 
giới, thỉnh thoáng để thì giờ nghe pháp của bậc Đạo Sư. 


Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của mình. Cậu 
trai, thấy một công chúa Licchavi phục sức và trang điêm đẹp, như tiên nữ, liên sanh 
tâm luyên ái và bị phiên não chỉnh phục. Sau khi ra khỏi cung vua, cậu nói với cha: 


- Nêu được thiêu nữ ây, con sẽ sông. Nêu không, con sẽ chết. 
Nói vậy xong, cậu bỏ ăn lên giường năm. 
Người cha nói: 


- Này con thân, chớ ái luyễn không phải chỗ. Con thuộc hạ sanh, con một người thợ 
hót tóc! Công chúa Licchavi là con gái thuộc dòng Sát-đế-hy, dòng họ cao quý, con 
không xứng đôi với công chúa. Ta sẽ hỏi cho con một thiếu nữ khác cùng giai cấp với 
COH. 


Nhưng cậu không nghe lời của cha. Rồi mẹ, anh, chị, dì, cậu, tất cả bà con, bạn bè 
thân hữu hội họp lại nhưng vấn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày càng héo mòn, 
xanh xao dân cho đến chết. 


553 


Sau khi tang lỄ con vừa Xong Và cơn sâu muộn đã nhẹ bới, người cha suy nghĩ: "Ta sẽ 
đến đánh lề bậc Đạo Sư”. Ông ta đem nhiêu hương thơm, vòng hoa, hương sáp, đi đên 
Đại Lâm cúng dường, đánh lê bậc Đạo Sư rồi ngôi xuống một bên. Bậc Đạo Sự hỏi: 


- Này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt? 
Ông ta liên thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ và bị nạn. 
Thuở xưa, nó cũng đã như vậy rồi. 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị cư sĩ, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con sư tử ở núi 
Tuyết. Là con út, Bồ-tát có sáu sư tử anh và một sư tử chị. Tất cả đều sông trong hang 
Vàng. Không xa hang Vàng có hang Pha lê trên núi Bạc. Tại đây có một con chó 
rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các con sư tử đực thường để 
sư tử cái, chị của chúng, ở lại hang Vàng, còn chúng ra đi tìm môi, đem thịt về cho chị 
ăn. 


Một hôm, con chó rừng thấy con sư tử cái ấy, liền sanh tâm luyến ái. Bấy giờ khi sư tử 
cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng nay khi bảy con 
thú đã ra đi tìm mồi, từ hang Pha lê, nó đi đến miệng hang Vàng, đứng trước con sư tử 
cái nhỏ, nói lên những lời đường mật cám dỗ một cách thầm kín: 


- Này em! Ta là thú bốn chân, em cũng là thú bốn chân. Ta rất thương yêu em, và 
muôn em làm vợ ta. Ta sẽ là chông em. Chúng ta sẽ sông hòa hợp hạnh phúc vả em 
cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi! 


Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng, suy nghĩ: "Chó rừng là loại thú hạ liệt trong các 
loại thú bốn chân, đê tiện giống như hạng người cùng đỉnh. Còn ta thuộc gia đình 
hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, không tốt đẹp với ta. Sau khi 
nghe lời như vậy, ta còn sông làm gì? Ta sẽ nín hơi thở mà chết. 


Nhưng tồi nó lại nghĩ: "Ta chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến khi ta gặp các 
em của ta, nói cho họ nghe, rôi ta sẽ chết". 


Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời, suy nghĩ: "Nàng không thương ta", liên ưu 
sâu đi vào hang Pha lê và năm xuông. 


Sau khi giêt một con trâu, hay con voi, một con sư tử con liên ăn thịt, rỗi đem phân vê 
cho chị nó, và nói: 


- Này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi. 
- Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết. 


- Vì sao vậy? 


554 


Con sư tử chị kế lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị: 

- Nay con chó rừng ở đâu? 

Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang Pha lê, tưởng rằng nó ở trên trời nên nói: 
- Này em, sao em không thấy? Con chó rừng năm ở trên tại núi Bạc. 

Con sư tử tưởng thật nói: 

- Ta sẽ giết nó. 


Nó liền nhảy đến hang Pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư tử săn mồi, 
tim nó đập vào hang Pha lê và rơi xuông chân núi chết tại chỗ ây. 


Một con sư tử khác đi đến. Con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử ấy cũng làm 
như con trước và rơi xuông chêt ngay chân núi. Như vậy sáu anh em sư tử con đêu 
chêt. Cuôi cùng khi Bô-tát (tức sư tử út) đên, sư tử chị kê lại lý do. Bô-tát hỏi: 

- Nay con chó rừng ấy ở đâu? 

Sư tử chị nói: 

- Nó nằm ở trên trời, trên đỉnh núi Bạc. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Các loài chó rừng không trú trên không. Chắc nó nằm ở hang Pha 
lê". 


Bồ-tát đi xuống chân núi, thấy sáu sư tử anh đã chết, liền nghĩ: "Ta biết những anh 
này vì ngu sĩ, không có trí tuệ, không biệt đây là hang Pha lê, đã đập quả tim vào đó 
nên bị giêt chêt. Như vậy là việc làm không đăn đo, và quá vội vã. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ nhất: 

Ai làm không đắn đo, 

Hấp tấp làm vội vã, 

Như ăn đồ ăn nóng, 

BỊ bỏng miệng mà chết. 
Sư tử út nói bài kệ này xong, suy nghĩ: "Các anh của ta muốn giết con chó rừng nhưng 
không có thiện xảo phương tiện, nhảy tới nhanh chóng quá nên đã tự tạo cái chêt. Ta 
sẽ báo thù cho các anh ta". Nó thấy chó rừng nằm trong hang Pha lê. Bồ-tát theo dõi 
con đường lên xuống của con chó rừng, rôi hướng về phía ây, rồng lên ba lần tiếng 


rồng của sư tử khiến cho tất cả đất và trời dội vang: tiếng rông. Con chó rừng năm 
trong hang Pha lê hoảng hốt run sợ vỡ tim ngay tại chỗ ấy mà chết. 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Như vậy con chó rừng chết khi nghe sư tử rồng. 


Và bậc Chánh Giác đọc bài kệ thứ hai: 


555 


Chính trên Da-da-ra 
Sư tử rồng tiếng rồng 
Khiến núi ấy vang động, 
Nghe tiếng con sư tử, 
Con chó rừng ở núi, 
Hoảng hốt, sợ khiếp đảm, 
Quả tim nó vỡ đôi, 
Tại đấy, nó mệnh chung. 
Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy. Sau đó nó chôn các anh vào một nắm mộ chung 


và kế cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn đời trong hang 
Vàng cho đên khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư liền thuyết giảng các Sự thật và khi kết thúc 
bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả Dự lưu, rồi Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bây giờ, con chó rừng là con trai người hót tóc, sảu sự tử con là sảu vị Trưởng 
lão, sư tử chị là công chúa Licchavi, còn sư tử trẻ nhất là Ta vậy. 


-ooOoo- 


153. CHUYỆN CON HEO RỪNG 
(Tiên thân Sùkara) 


Này bạn, ta bốn chân..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tì rưởng lão lớn tuổi. Một hôm, 
trong một thời thuyết pháp ban đêm, bậc Đạo Sư đứng trên tam cấp thang lầu bằng 
châu báu trước cửa Hương phòng và sau khi giáo giới cho chúng Tỷ-kheo, đã đi vào 
Hương phòng. Cùng lúc, Trưởng lão Xá-lợi-phát, vị Tướng quân Chánh pháp, đảnh lễ 
bậc Đạo Sư rồi cũng đi vào phòng của mình. Đại Mục-kiên-liên, sau khi đi về phòng 
nghỉ một lát, lại đi đến Trưởng lão ấy để hỏi các câu hỏi. Được hỏi từng câu hỏi, bậc 
Tướng quân Chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng nhự mặt trăng mọc trên hư 
không. Cả bốn hội chúng ngôi nghe pháp. Trong hội chúng có một Trưởng lão lớn suy 
nghĩ: "Nếu giữa hội chúng này, ta hỏi một câu hỏi làm Xá-lợi-phất lúng túng, hội 
chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt danh vọng lớn!". Vị ấy liền từ 
hội chúng đứng dậy, đi đến bậc Trưởng lão, đứng một bên và thưa: 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi chỉ hỏi Hiển giá một câu. Hãy cho chúng tôi được phép 
hỏi. Hãy cho chúng tôi một quyết định về diên dịch hay quy nạp, bác bỏ hay chấp 
nhận, về thù thăng hay nghịch thù thăng. 


556 


Trưởng lão Xá-lợi -phát. nhìn người lớn tuổi ấy và nghĩ: "Người này lớn tuổi, sở hành 
còn ham muốn, trồng rông không biết gì". ' Rồi Trưởng lão không trả lời cho người ấy, 
khiêm tốn đặt quạt xuống, từ chỗ ngôi đi XuỐng, về phòng. Những người đứng bên 
ngoài vùng dậy, đuổi theo Trưởng lão lớn tuổi ấy và nói lớn: 


- Thây không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt. 


Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa ngôi tỉnh xá 
và khi đứng dậy, mình dính đây phân. Mọi người tháy vậy, hồi hận và đi đến bậc Đạo 
Sư. Ngài hỏi: 

- Này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bắt thường như vậy? 

Họ tường thuật sự việc lên bậc Đạo Sư. Ngài nói: 

- Này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không biết sức của 
mình, muốn đối nghịch với sức mạnh lớn hơn nên đã bị dính đây phân. Thuở xưa, 
chính người ấy cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đối địch với sức mạnh hơn, 
nên đã bị dính đây phân. 

Nói vậy xong, theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con sư tử, trú ở 
trong hang núi, tại Tuyết Sơn. Không xa chỗ á ấy bao nhiêu, nhiều con heo rừng sông 
gân một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh sống trong những am 
bằng lá. 


Một hôm, con sư tử giết một con trâu rừng v.v... và ăn thịt thật thỏa thích xong, nó đi 
xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ây, một con heo to lớn bắt mồi gần hồ nước 
ấy. Con sư tử thấy nó, liền suy nghĩ: "Ta sẽ ăn thịt nó một ngày khác, nhưng nếu thấy 
ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa!". Vì vậy, sư tử từ hồ nước đi lên, và tránh né một 
bên. Con heo rừng nhìn thấy vậy, liền suy nghĩ: "Nó thấy ta, sợ ta, nên không dám đến 
gần, và chạy trồn. Hôm nay, sẽ có cuộc đối địch giữa ta và con sư tử ấy". Vì vậy, nó 
ngâng đầu lên thách thức sư tử với bài kệ đầu tiên: 


Này bạn, ta bốn chân, 

Bạn cũng vật bốn chân. 

Sư tử hãy quay lại, 

Sao bạn sợ, chạy trốn? 
Con sư tử nghe vậy liên nói: 
- Này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn. Nhưng hẹn sau bảy ngày, 
hãy đánh nhau chính tại chỗ này. 


Nói vậy xong, con sư tử bỏ đi. Con heo rừng suy nghĩ: "Ta sẽ đánh nhau với con sư 
tử", và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biệt. Bà con nó nghe vậy, hoảng hôt 
nóI: 


557 


- Chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của mình, ngươi lại 
muốn đánh nhau với con sư tử. Khi con sư tử đến, nó sẽ giết mạng sống của tất cả 
chúng ta. Chớ hành động hấp tấp như vậy. 


Con heo rừng ấy sợ hãi, hốt hoảng hỏi: 
- Nay tôi phải làm gì? 
Các con heo rừng nói: 


- Hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khô hạnh á Ấy, lấy thân lăn lộn trên chỗ á Ấy. trong 
bảy ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ bảy tắm ướt với những giọt sương, rồi đến 
chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió thôi, và đứng trước ngọn gió. Con 
sư tử tánh ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân của bạn, sẽ tha cho bạn và bỏ đi. 


Con heo rừng ấy làm theo như vậy, vào ngày thứ bảy nó đến đứng ở đấy. Con sư tử 
vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền nói: 


- Này bạn heo rừng, mưu chước ngươi nghĩ khá tốt đấy! Nếu ngươi không bôi phân 
thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rôi. Ta không thê căn thân ngươi với miệng của ta, 
cũng không thê đánh ngươi với chân của ta. Do vậy ta sẽ tha cho ngươi. 


Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ hai: 
Lông da ngươi đơ bần, 
Heo rừng, ngươi hôi thối, 
Nếu ngươi muốn đánh nhau, 
Ta cho ngươi thắng trận! 


Con sư tử quay trở lui, và bắt được môi, sau đó uống nước hồ rồi đi về hang núi. Còn 
con heo rừng báo cho bả con biết: 


- Con sư tử đã bị ta đánh bại! 
Chúng sợ hãi hoảng hót liền nói: 
- Một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta. 
Vì vậy chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác. 
* 
San khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc ây, con heo rừng là Trưởng lão lớn tuôi này và con sư tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


558 


154. CHUYỆN CON RẮN 
(Tiên thân Uraga) 


Ở đây, đã trôn vào..., 


Câu chuyện này, khi ở tại K“ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự tranh chấp Của các võ quan. 
Cùng phục vụ vua Kosadla và cẩm đầu bình lính, hai bậc đại thân này thấy mặt tại chỗ 
nào thì cãi lộn nhau ở chỗ ấy. Sự thù hẳn của họ được tòan thành biết rõ. Ngay cả 
vua, bà con, thân hữu cũng không thể giảng hòa họ được. 


Một hôm, bậc Đạo Sư, vào buổi sáng sớm, nhìn xem ai có khả năng giác ngộ, và thấy 
hai người này có duyên chứng được Dự lưu đạo. Hôm sau, bậc Đạo Sư đi một mình 
vào Xá-vệ đề khát thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai người ấy. Người này đi 
ra, cằm lấy bát, mời bậc Đạo Sư vào nhà, sửa soạn chỗ ngôi và mời Ngài. Bậc Đạo 
Sư ngôi XUÔNG, thuyết về lợi ích tu tập Từ tâm, sau khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, 
liền thuyết về các Sự thậi. Cuối bài giảng, người ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo Sư 
biết người ấy đã chứng quả Dự lưu, liền bảo người ây cẩm bình bát đứng dậy và đi 
đến nhà của người kia. Người này thấy bậc Đạo Sư đến liền ra đảnh lễ và mời Ngài 
vào nhà. Người này cũng cầm bình bát đi theo bậc Đạo Sư và vào nhà với Ngài. Bậc 
Đạo Sự tán thán mười một lợi ích của Từ tâm, và khi biết tâm của người sau này cũng 
đã thuần thục, liền thuyết giảng về các Sự thật. Cuối bài giảng, người này được an trú 
vào quả Dự lưu. Như vậy cả hai đều đắc quả Dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm 
của mình, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan hỉ với nhau trước mặt Ti hé Tôn. Sau khi ăn 
xong, bậc Đạo Sư liền đi về tịnh xá. Cả hai vị đem theo nhiễu vòng hoa, hương thơm, 
bơ chín, mật, đường phèn, v.v... cùng ấi với bậc Đạo Sư về tịnh xá. Sau khi nêu rõ các 
trách nhiệm và giáo giới cho các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư đi vào Hương phòng. Các Tỷ- 
kheo, vào buổi chiều, nói về câu chuyện ấy tại Chánh pháp đường: 


Thưa các Hiển giả, bậc Đạo Sư đã nhiếp phục những người không thể nhiếp phục. 
Hai vị đại thân ấy chông đôi với nhau đã lâu ngày, vua và bà con thân hữu không thê 
làm họ hòa hợp. Nhưng chỉ trong một ngày, Như Lai đã nhiệp phục được họ. 


Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo các ông ngôi ở đây nói câu chuyện gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo không phải chỉ nay Ta mới làm cho hai người này hòa hợp. Xưa kia 
Ta cũng làm cho họ hợp rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trỊ vì ở Ba-la-nại, một số quần chúng lớn tụ họp đề 
vui chơi ngày lê hội. Nhiêu đám người, chư thân, các loại răn thân, kim sí điêu (chim 
thân cánh vàng) v.v... tụ họp lại đê xem đại hội. 


559 


Tại một chỗ, một con rắn và một con kim sí điều xem hội cùng đứng với nhau. Con 
rắn không biết là con kim sí điều đứng bên cạnh, liền đặt tay lên vai nó. Con kim sí 
điều xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi nhìn, nó biết đó là con rắn. 
Con rắn cũng nhìn, biết là con kim sí điều, hoảng hốt vì sợ chết, vội đi ra khỏi thành 
và chạy trồn trên mặt sông. Con kim sí điều quyết định bắt lấy con rắn liền đuổi theo. 


Lúc bấy giờ Bồ-tát là vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá bên bờ sông ấy. Để làm 
dịu sức nóng ban ngày, ngài cởi áo ngoài bằng vỏ cây, mặc - tắm và xuống sông tắm. 
Con rắn suy nghĩ: "Ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng sông", liên từ bỏ nguyên hình, 
biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo bằng vỏ cây. Con kim sí điều đuôi theo thấy 
nó đi vào trong ấy, nhưng vì kính trọng áo bằng vỏ cây, nó không chạm cái áo và thưa 
với Bồ-tát: 


- Thưa Tôn giả, hãy cầm lây áo bằng vỏ cây. Trong đó có con rắn mà con muốn ăn. 
Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bải kệ đầu tiên: 

Ở đây đã trốn vào 

Vị vua các loài rắn, 

Con muốn giải thoát nó, 

Khỏi hình hòn đá ngọc, 

Và vì trọng Phạm hạnh, 

Dầu đói, con không bắt. 
Bồ-tát đứng dưới nước, nói lời tán thán vua kim sí điều qua bài kệ thứ hai: 

Mong ngươi sống lâu ngày 

Được Phạm thiên hộ trì, 

Luôn hưởng món chư Thiên, 

Mong ngươi được đây đủ, 

Vì kính trọng Phạm hạnh, 

Dâu đói, chớ ăn nó. 
Như vậy, Bồ-tát đứng dưới nước nói lên lời tùy hỷ. Rồi Bồ-tát đi lên, mặc áo vỏ cây, 
và đem cả hai cùng đi vê thảo am. Ngài tán thán hạnh tu tập Từ tâm, khiên cả hai hòa 
hợp. Từ đây trở đi, cả hai đêu sông hòa hợp, vui vẻ với nhau. 


* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc ấy, con rắn và con chỉm sí điều là hai vị đại thần này, còn vị tu khổ hạnh chính 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


560 


155. CHUYỆN NHẢY MŨI 
(Tiên thân Gagga) 


Này cha, sông trăm nắm..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Ràjakàramado (Vương Lâm) do vua Ba-t-nặc xây dựng 
gân Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kế như sau: 


Một hôm, ngôi giữa bốn hội chúng ở Ràjakàrama, trong khi thuyết pháp, bậc Đạo Sư 
nhảy mũi. Các Tỷ-kheo lớn tiếng nói lên: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu! Mong Thiện Thệ sống lâu! 


Và họ tạo ra một tiếng ôn lớn. Do tiếng ôn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế Tôn nói 
với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, khi có ai nhảy mũi, nếu ta nói: Mong hãy sống lâu, thì do nhân 
duyên ấy, một người có thể sống hay chết không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, khi nhảy mũi, chớ nói: Mong hãy sống lâu! Ai nói vậy thì phạm ác 
hạnh. 


Lúc bấy giờ, khi các Tỷ-kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói: - Mong Tôn giả sống 
lâu! 


Các Tỷ-kheo cảm thấy ray rứt nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói: 


- Sao các Sa-môn Thích tử khi được chúc: "Mong Tôn giả sống lâu!", đã không đáp 
tại? 


Họ trình sự việc này lên Thế Tôn. Ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành, vì vậy, khi các gia chủ nói: 
Mong Tôn giả sống lâu, các ông được phép trả lời: Mong các người sống lâu! 


Các Tỷ-kheo hỏi Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu? 
Bậc Đạo Sự trả lời: 

- Tục lệ được khởi lên từ ngàn xưa. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


x 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình Bả- 
la-môn ở xứ Kả-si. Thân phụ Bô-tát làm nghê buôn đề sông. Khi Bô-tát lên mười sáu 


561 


tuôi, người cha giao cho Bồ-tát hòn ngọc có bùa chú cùng đi từ làng này qua thị trần 
khác rồi đến Ba-la-nại. Sau khi ăn cơm xong tại nhà người gác công, hai cha con 
không tìm được nhà đề ở, bèn hỏi: 


- Những người đi đến trễ trú ở chỗ nào? 
Các người khác trả lời họ: 


- Ngoài thành có một ngôi nhà. Nhưng nhà ấy có một phi nhân (quỷ thần) đang ở. Nếu 
các ông muôn, cứ đên đây mà ở. 


Bồ-tát nói: 


- Thưa cha thân, hãy đi, chớ sợ Dạ-xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó quỳ lại đưới 
chân cha. 


Nói xong Bồ-tát đưa cha đến chỗ ấy. Rồi người cha nằm trên tâm ván, còn Bồ-tát ngồi 
bóp chân cho cha. Bấy giờ, con quỷ Dạ-xoa trú tại đấy, sau mười hai năm phục vụ vua 
Vessavana (Tỳ-sa-môn, một trong bốn Thiên vương), được cho ngôi nhà này với điều 
kiện: Trừ những người nào vào trong ngôi nhà này, khi nhảy mũi, nếu được chúc: 
"Mong sóng lâu!" và đáp lại: "Mong sông lâu!", con quỷ ấy có thể ăn thịt những người 
khác không chúc sống lâu. 


Con Dạ-xoa ấy ở tại cột của cây kèo chính. Nó nghĩ: "Ta sẽ làm cho người cha Bồ-tát 
nhảy mũi". Vì vậy, với thân lực của mình, nó làm đám bụi mịn bôc lên. Bụi ây bay 
vào mũi người cha. Người cha nắm trên tâm ván nhảy mũi. Người con không nói: 
Mong cha sông lâu! Con Dạ-xoa muôn ăn thịt người cha, nên từ cột cây kèo đi xuông. 
Bô-tát thây nó xuông liên nghĩ: "Cha ta bị con quỷ này làm cho nhảy mũi. Con quỷ 
này, khi ai nhảy mũi mà không đáp: "Hãy sông”, sẽ trở thành môi cho nó ăn thịt!" Vì 
vậy, Bô-tát nói lên bài kệ đâu với cha: 

Mong cha sống trăm năm, 

Cộng thêm hai mươi tuôi, 

Mong quỷ không ăn cha, 

Mong cha sống trăm thu! 


Khi nghe lời Bồ-tát nói, con Dạ-xoa nghĩ: "Vị thanh niên này trả lời; Mong cha sống 
lâu! Ta không thể ăn thịt nhưng ta sẽ ăn thịt người cha!". Vì vậy, nó đi đến gần người 
cha. Thây con Dạ- -xoa đi đến gân, ông liền suy nghĩ: "Con quỷ này sẽ ăn thịt những ai 
không đáp: "Mong sống lâu". Vậy ta sẽ đáp lại: "Mong con sống lâu". Và người cha 
nói câu kệ thứ hai với con: 


Mong con sông trăm năm, 
Cộng thêm hai mươi tuôi, 
Mong quỷ ăn thuốc độc 


Còn con sông trăm thu! 


562 


Con Dạ-xoa suy nghĩ: "Cả hai người này, ta không thể ăn thịt được", liền quay trở lui. 
Nhưng Bô-tát hỏi nó: 


- Này Tôn giả Dạ-xoa, vì sao ngươi ăn thịt những người đi vảo trong ngôi nhà này? 


- Do tôi phục vụ vua Vessavana mười hai năm, nên được phép ăn tất cả mọi người, trừ 
những aI đáp lời chúc: Hãy sông lâu! 


- Này Dạ-xoa, ngươi trước kia làm điều bất thiện, nên phải sanh ra hung dữ, độc ác, 
làm hại người. Nay nêu ngươi làm hành động tương tự, ngươi sẽ đi từ cảnh đen tôi 
này đên cảnh đen tôi khác. Do vậy từ nay, ngươi hãy từ bỏ sát sanh v.v... 


Sau khi nhiếp phục con Dạ-xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khổ của địa ngục, 
khuyên nó giữ Năm giới, Bô-tát thu phục con Dạ-xoa trở thành người g1úp việc. 


Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thây con Dạ-xoa, biết rằng nó đã được Bồ-tát nhiếp 
phục, liên báo cáo lên vua: 


- Thưa Thiên tử, có một thanh niên, đã nhiếp phục con Dạ-xoa, và đã làm nó trở thành 
người chạy viỆc. 


Vua cho mời Bồ-tát, đặt Bồ-tát vào chức vụ Đại tướng quân, và thưởng cho thân phụ 
Bồ-tát nhiều danh vọng. Sau khi con Dạ-xoa được vua phong làm người thu thuế, vua 
tuân theo lời khuyên răn của Bồ-tát, làm các công đức như bố thí v.v... và khi chết, 
vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


* 


Sau khi bậc Đạo Sư kế pháp thoại này, để giải thích phong tục trả lời: "Mong sống 
lâu", Ngài nói: 


- Tục lệ này từ xưa đã có rồi. 
Và bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, nhà vua là nanda, người cha là Ca-diếp và người con trai là Ta vậy. 


-ooOoo- 


563 


156. CHUYỆN HOÀNG TỬ CÓ TÂM THẦU PHỤC 
(Tiên thân Alìnacitta) 


Chính nhờ Tâm thâu phục... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo thôi thất tỉnh tấn. (Câu 
chuyện sẽ được nói lên trong Chương XÌ, Tiên thân Samvara số 462). Bậc Đạo Sư 
hỏi: 


- Có phải chăng ông đã thôi thất tỉnh tắn? 
Tỷ-kheo ấy trả lời: 

- Có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói với vị ấy: 


- Này Tỷ-kheo, thuở xưa chính ông đã tỉnh tấn lấy được vương quốc thành Ba-la-nai 
cách xa mười hai dặm, và đã giao vương quốc ây cho một đứa trẻ như cho một miếng 
thịt. Và nay, vì sao ông đã xuát gia trong Giáo pháp giải thoát như vậy, lại thôi thất 
tỉnh tắn? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, có một làng thợ mộc không xa 
thành Ba-la-nại bao nhiêu. Tại đấy, có năm trăm người thợ mộc ở. Họ đi thuyền 
ngược dòng sông, đồn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một tầng, hoặc hai 
tầng. Họ đánh dấu tất cả khúc gỗ, kéo gỗ đến bờ sông rôi đem lên thuyền chờ về 
thành. Những ai muốn ngôi nhà thế nảo, họ làm đúng như vậy rồi lấy tiền để sinh 
sông. 


Trong khi họ đang làm việc như vậy, thì một con voi đạp phải một miếng dăm gỗ vụn 
của cây keo. Miếng đăm gỗ ấy đâm vào chân con voi làm cho nó rất đau đớn. Chân nó 
bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn suy nghĩ: "Ta có thê nhờ những người 
thợ mộc này làm cho lành chăng?" Nghĩ vậy nó liên đi ba chân đến gần. đám thợ mộc 
và nằm xuông. Các người thợ mộc thấy chân nÓ Sưng, đi đến xem thì thấy miếng đăm 
gỗ. Họ lấy một con dao, kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ, rửa với nước nóng và 
xức với nước thích hợp, không bao lâu thì vết thương được lành lại. Con voi lành 
mạnh suy nghĩ: "Nhờ những người thợ mộc này, ta được sóng lại. Nay ta cần phải trả 
ơn họ". 


Từ đấy trở đi, con voi nhô các cây giúp những người thợ mộc, lăn tròn các khúc cây 
hoặc giúp họ đếo gỗ. Hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ nào họ cần và cầm 
mọi vật bằng chiếc vòi một cách cương quyết không sờn lòng. Vào giờ ăn, các người 
thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn và con voi được cả năm trăm phân. Bấy giờ 
con voi ấy có một voi con toàn trăng, một con voi thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy 
nghĩ: "Ta hiện tại đã lớn tuổi. Nay ta nên cho con ta làm các công việc giúp họ". Vì 


564 


vậy, không thông báo cho các người thợ mộc biết, nó đi vào rừng, dắt voi con ra, và 
nói với họ: 


- Voi con nảy là con của tôi. Các người đã giúp tôi. Nay tôi giao nó cho các người như 
trả tiên chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các người. 

Rồi nó đạy con: 

- Bắt đầu từ nay, những việc gì cha đã làm, con hãy làm thé. 


Voi cha nói xong, đê voi con ở với những người thợ mộc rôi đi vào rừng. Từ đó, voi 
con phục tùng làm theo lời nói của các người thợ mộc, kham nhân chịu đựng tât cả 
mọi công việc và họ nuôi nó với năm trăm phân ăn như họ đã nuôi voi cha. 


Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa con của 
người thợ mộc thường năm vòi nó, và chơi với nó dưới nước và trên bờ. Thời â ấy, các 
con voi, con ngựa được loài người thuần hóa không đi đại tiện hay tiêu tiện trong 
nước chỉ đại tiện ở ngoài, trên bờ sông. 

Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, trôi đến bến nước 
của thành Ba-la-nai, mắc vào một bụi cây, và đứng lại. Những người nài của vua dắt 
năm trăm con voi đến để tắm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phân của con voi thuần 
chủng, không một con voi nào chịu xuống sông, chúng cong đuôi lên và cắm đầu bỏ 
chạy. Các người giữ voi báo cáo lên các người huấn luyện voi. Những người này nói: 

- Chắc có gì chướng ngại trong nước. 


Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở bụi cây ấy 
và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái chum chứa đầy 
nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch lên thân các con voi. Thân các con voi trở 
thành có mùi thơm, lúc bấy giờ, các thuyền bè cột lại, đi ngược dòng và đến chỗ 
những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe tiếng trống, liền đến gần các 
người thợ mộc. Họ liền đi đến đón vua và thưa: 


- Thưa Thiên tử, Thiên tử cần loại gỗ nào, cần gì ngài lại đến đây cho nhọc? Sao 
không đưa tin báo cho chúng thần đem về? 


- Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ. Ta đến vì con voi này. 

- Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy bắt nó đem đi. 

- Nhưng con voi không muốn đi. 

Vua hỏi: 

- Này bạn voi, bạn muốn gì? 

- Thưa Thiên tử, hãy đem tiền cho các người thợ mộc này đã nuôi dưỡng tôi. 


- Tốt lắm, này bạn. 


565 


Vua ra lệnh đem lại trăm ngàn đồng tiền vàng và cho đặt gần bốn chân voi và đuôi 
con voi với đống tiền ấy, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi người thợ một 
cặp áo, cho các người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi dưỡng. Rồi con voi quay 
mình lại, nhìn và chảo các người thợ mộc, các người đàn bà và các đứa trẻ rồi mới ra 
đi với vua. 


Vua đem voi về, đi vào thành. Vua cho trang hoàng thành phố và chuồng voi, bảo con 
voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng, và trang hoàng chuông voi thật 
lộng lẫy. Vua làm lễ quán đảnh cho voi, phong cho nó làm Vương tượng, đặt voi vào 
hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc, và lo săn sóc con voi như săn sóc 
chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) nằm trong tay trị vì 
Của vua. 


Theo thời gian Bồ-tát nhập mẫu thai của bà chánh hậu. Khi bà hoàng hậu sắp sửa 
sanh, thì vua mệnh chung. Sợ răng nêu con voi biệt được vua mệnh chung, chặc quả 
tim nó có thê vỡ ra, nên người ta không nói gì cho con voi biệt và vần hâu hạ nó như 
trước. 


Nhưng ô ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, suy nghĩ: 
"Vương quốc đã trống không", liền đi đến với một đạo quân lớn và vây hãm thành. 
Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua Kosala: 


- Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh. Từ đây đến bảy ngày, bà sẽ sanh con, các người 
đoán tướng số đã nói như vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào ngày thứ bảy, chúng 
tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy đợi đến ngày ấy. 


Vua Kosala chấp nhận. Vào ngày thứ bảy, hoàng hậu sanh được một hoàng nam. Đến 
ngày lê đặt tên, thái tử được đặt tên Hoàng tử có Tâm thâu phục vì người ta tiên đoán 
hải nhi ra đời đê thâu phục nhân tâm. 


Bảy ngày sau, khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua Kosala. Vì thiếu người 
lãnh đạo, nên khi giao chiên quân đội dù lớn cũng dân dân thât thê, và thôi lui. Các đại 
thân trình sự việc này lên hoàng hậu: 


- Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thôi lui, chúng tôi sợ thất trận. Vua đã 
mệnh chung, hoảng tử mới sanh, nhưng vua Kosala kéo quân đến giao tranh, còn 
Vương tượng bạn thân thiết của vua chưa hay biết gì, tâu hoàng hậu. Chúng tôi muốn 
báo tin cho voi biết. Xin chờ ý kiến hoàng hậu. 


Bà hoảng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt nó nằm trên một tắm vải mịn, từ 
lâu đài đi xuông với các đại thân vây quanh, đên chuông con voi, đặt thái tử nắm dưới 
chân voi và thưa: 


- Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mệnh chung. Chúng tôi sợ chúa voi vỡ tim nên 
không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi. Vua Kosala đã đến bao 
vây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi và quân đội phải thối lui. Hoặc là chúa 
voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại vương quốc cho con của bạn mình. 


566 


Ngay lúc ấy, con voi lấy cái vòi rờ thái tử, đỡ nó lên, đặt lên trên đầu mình và than 
khóc lớn tiêng, rôi đỡ thái tử xuông, đặt nó năm trong tay bà hoàng hậu, đi ra khỏi 
chuông voi và nói: 


- Ta sẽ bắt sống vua Kosala. 


Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, vây quanh 
con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành liền rồng lên, làm cho quân chúng 
khiếp sợ bỏ chạy, và đánh tan quân thù rồi nắm chỏm tóc của vua Kosala, bắt vua đặt 
năm dưới chân thái tử. Một sô người đứng dậy muôn giêt vua Kosala. Con voi ngăn 
chận, và thả vua ây đi với lời khuyên: 

- Bắt đầu từ nay, chớ phóng dật. Chớ kiêu ngạo vì nghĩ rằng hoàng tử còn trẻ. 

Từ đấy trở đi, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm trong tay Bồ-tát, và không một kẻ thù 
địch nào dám nôi lên chông đôi. 


Vào lúc bảy tuổi, Bồ-tát được làm lễ quán đảnh, trở thành vị vua với tên Tâm thâu 
phục, trị vì nước đúng Chánh pháp, và khi mạng chung, được sanh lên thiên giới làm 
đông đảo hội chúng chư Thiên. 


x 
Khi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ xong, là bậc Đạo Sư, Ngài nói lên hai bài kệ: 
Chính vì Tâm thâu phục, 
Đội quân lớn hân hoan, 
Bắt vua Ko-sa-la, 
Tham lam, không biết đủ 
Với những gì mình có, 
Làm quân đội bằng lòng. 
Cũng vậy vị Tỷ-kheo 
Tỉnh cân, nương tựa đủ, 
Tu tập theo thiện pháp, 
Đạt an ổn khổ ách, 
Tuần tự chứng đạt được 
Đoạn điệt mọi kiết sử. 
Sdu khi bậc Đạo Sư trình bày các Sự thật tôi thượng, đưa đến đỉnh cao là Niết-bàn 
bát tử, Ngài cho biêt nhự sau: 
- Khi kết thúc các Sự thật, vị T)-kheo thối thất đã chứng quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


567 


- Lúc báy giò, bà mẹ là hoàng hậu Ma-gia (Mayà), vua cha là đại vương Tịnh Phạn, 
con voi lây lại quốc độ rồi dâng thải tử là Tỷ-kheo thôi thát tỉnh cân, cha của con voi 
là Xá-lợi-phát, và thái tử có Tâm thâu phục chính là Ta vậy. 


-ooOoo- 


157. CHUYỆN CÔNG ĐỨC 
(Tiên thân Guna) 


Muôn gì, làm cho được..., 


Câu chuyện này, khi trủ ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Tôn giả Ànanda đã nhận được 
một ngàn tấm y. Câu chuyện Trưởng lão này thuyết pháp trong nội cung vua Kosala 
đã được nói đến ở Tiển thân Mahàsàra &ố 92), Khi T Tưởng lão đang thuyết pháp cho 
nội cung vua, một ngàn tắm y đáng giá mỗi tấm một ngàn đông tiên vàng được đem 
đến dâng vua. Vua lấy năm trăm tắm, và cho các cung phi năm trăm tắm. Tắt cả cung 
phi đề các tắm y một bên, và hôm sau đem cúng cho Trưởng lão Ànanda, còn mình 
đấp tám y cũ, ấi đến chỗ nhà vua dùng điểm tâm. Vua hỏi: 


- Ta có ban cho các nàng các tám y đáng giá môi tám một ngàn đồng tiên vàng, sao 
các nàng không đặp? 


- Thưa Đại vương, chúng thân thiếp đã cúng các tắm y cho Trưởng lão. 
- Trưởng lão Ànanda đã nhận tất cả sao? 
- Thưa Thiên tử, vâng. 


- Bậc Chánh Đăng Giác chỉ cho phép ba J, ta nghĩ rằng Trưởng lão Ànanda tính 
chuyện buôn bán vải, nên mới nhận quá nhiễu y như vậy. 


Nhà vua tức giận Trưởng lão âu, ăn điểm tâm xong, liền đi đến tỉnh xá, vào phòng 
Trưởng lão, đánh lễ, ngôi xuống rồi hỏi: 


- Thưa Tôn giả, các nữ nhân trong cung của trầm có đến học Pháp hay nghe Pháp với 
Tôn giả không? 


- Thưa Đại vương, có. Các nữ nhân ghi nhận, và nghe những gì họ đáng nghe. 
- Thể nào, họ chỉ nghe Pháp hay họ cúng dường cho Tôn giả các thượng y và hạ y? 


- Thưa Đại vương, hôm nay họ đã cúng năm trăm y đáng giá một ngàn đông tiền mỗi 
tâm. 


- Tôn giả có nhận tất cả không? 


- Thưa Đại vương, có. 


568 


- Thưa Tôn giả, nhưng bậc Đạo Sư chỉ cho phép nhận ba y thôi? 


- Vâng, thưa Đại vương. Thế Tôn cho phép mỗi Tỷ-kheo chỉ sử dụng ba 3 nhưng 
không ngăn cấm nhận lấy những gì được cúng dường. Do vậy, tôi nhận lấy các tắm y 
để cho những vị khác đang mang y mòn cũ. 


- Nhưng khi các Tỷ-kheo ấy nhận các tắm y từ Tôn giá, họ sẽ làm gì với những tắm y 
cũ? 

- Với các tấm y cũ, họ sẽ làm thượng y. 

- Với các thượng y cũ, họ sẽ làm gì? 

- Họ sẽ làm tắm nệm. 

- Với những tắm nệm cũ, họ sẽ làm gì? 

- Họ sẽ làm tắm thảm trải đất. 

- Với những tấm thảm trải đất cũ, họ sẽ làm gì? 

- Họ sẽ làm khăn lau chân. 

- Với khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì? 


- Thưa Đại vương, họ không được phép phí phạm đồ tín thí cúng dường. Do vậy, họ 
lây dao căt nhỏ các khăn lau chân cũ, trộn với bùn, đát và làm thành vôi hồ để làm 
nhà cửa. 


- Thưa Tôn giả, ngay cả khăn lau chân được cúng dường cho Tôn giả cũng không 
được húy hoại? 


- Vâng, thưa Đại vương, chúng tôi không húy hoại đô cúng dường cho chúng tôi. 
Chúng đều được sử dụng. 


Vua bằng lòng hoan hỷ, mang năm trăm tấm y còn lại được cất trong cung cúng 
dường Trưởng lão. Rôi vua nghe lời tùy hỷ công đức, đảnh lễ Trưởng lão, thân hướng 
về phía hữu, và ra đi.0 


Trưởng lão cúng năm trăm tấm y nhận được lần đầu cho các vị có y đã cũ kỹ. Nhưng 
số Tỷ-kheo đông trú với Trưởng lão là khoảng độ năm trăm. Một trong các vị này là 
một Tỷ-kheo trẻ tuổi, hầu hạ Trưởng lão nhiêu việc, quét phòng, múc nước, dọn đẹp 
đồ ăn, đem tăm đánh răng, nước rửa mặt, dọn đẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, đem nước 
nóng đến các phòng ở, và làm các công việc cân khác, như bóp tay, bóp chân, đấm 
lưng. 


Trưởng lão lấy năm trăm tấm vải được nhận lần sau đem cho Tỷ Iý-kheo ấy, vì xứng 
đáng với tất cả sự hầu hạ giúp đỡ cho mình. 1ÿ-kheo này, chia tất cả tắm vải ấy cho 
những vị đồng Sự VỚI mình. Như vậy, tất cả Tỷ-kheo đều nhận các tắm vải cúng 
dường. Họ cắt '. những tâm vải ấy rỗi nhuộm vàng như bông Kanikàra. Họ đến bậc 
Đạo Sư đảnh lễ, ngôi xuống một bên và thưa: 


569 


- Bạch Thế Tôn, một Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu có phải là một người nhìn mặt 
đề bồ thí không? 


- Này các Tỷ-kheo một Thánh đệ tử không phải là một người nhìn mặt để bó thí. 


- Bạch Thế Tôn, giáo thọ sư chúng con, vị Tì Tưởng lão Thủ kho Chánh pháp đã đem 
năm trăm tấm vải trị giá một ngàn đông tiền vàng mỗi tắm cho một Tỷ-kheo trẻ tuổi, 
và Vị ấy đem chia các tắm vải đã nhận cho chúng con. 


- Này các Tỷ-kheo, Ànanda không phải là người nhìn mặt để bố thí. . -kheo thị giả ấy 
đã giúp đỡ thây mình nhiều. Do vậy, vì hầu hạ, vì công đức, vì thích ứng đối với người 
đã hâầu hạ mình nên vị ấy đã làm như vậy. để giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ, vị ấy 
cho như vậy để báo đáp trả ân. Các bậc hiền trí thời xưa cũng đã giúp đỡ lại những ai 
đã giúp đỡ mình. 

Nói vậy xong, theo lời yêu cẩu của các Tỷ-kheo ấy, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá 
khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con sư tử sống 
trong một hang núi. Xung quanh chân núi ấy, có một hồ nước lớn bao bọc. Trên một 
mảnh đất nôi lên của hồ nước, đất bùn dày đặc, cỏ mọc xanh mềm và trên đám bùn Ấy, 
các loài thỏ nai v.v... các con vật nhanh nhẹn khác qua lại để ăn cỏ. Ngày hôm ấy, có 
một con nai đi qua lại ăn cỏ. Ở đấy, sư tử muốn ăn thịt con nai, từ trên núi nhảy 
xuống, với sức nhanh của mình, nó nhảy tới. Con nai hoảng sợ kêu lớn tiếng rồi bỏ 
chạy, Sư tử không có thê chạy mau hơn và rơi trên mặt bùn, bị lún xuống, không đứng 
dậy được, vì bốn chân đâm sâu như cây cột, bảy ngày đứng như vậy không ăn không 
uông øì. 


Một con chó rừng đổi tìm môi, chợt thấy sư tử, liền hoảng sợ chạy trốn. Nhưng sư tử 
kêu nó lại: 


- Này bạn chó rừng, chớ chạy, ta nay bỊ mắc dính trong bùn. Hãy cứu ta sông. 
Chó rừng đi đến gần sư tử và nói: 
- Nếu tôi kéo ngài lên, tôi sợ rằng ngài sẽ ăn thịt tôi! 


- Chớ sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Trái lại ta sẽ phục vụ giúp đỡ người rất nhiều. Hãy 
tìm một phương tiện kéo ta lên. 


Chó rừng chấp nhận lời hứa, liền bới đất bùn xung quanh bốn chân sư tử, đào bốn 
mương nước ở đó, dẫn nước chảy vào làm cho đât bùn mêm. Khi ây chó rừng bò dưới 
bụng sư tử và nói: 


- Hãy có gắng lên, thưa ngài. 


Rồi dùng cái đầu húc cái bụng sư tử lên. Sư tử vận hết sức mạnh, vươn lên khỏi bùn, 
nhảy lên đứng trên đât cứng. Sư tử nghỉ ngơi một lát rôi đi xuông hô, rửa sạch bùn. 


570 


Tắm xong, nó giết một con trâu và với những nanh ngoạm sâu vảo thịt trâu, nó xé thịt 
ra đặt một sô thịt trước mặt chó rừng: 


- Này bạn hãy ăn đi! 

Sau khi chó rừng ăn, sư tử mới ăn. Rồi chó rừng cất giữ lại một miếng thịt. 
- Này bạn giữ miếng thịt để làm gì? 

Chó rừng trả lời: 

- Có bạn gái giữ nhà cho tôi, miếng thịt này dành cho nàng. 

Sư tử nói: 

- Được lắm, hãy lấy đi. 


Rồi sư tử cũng lấy một miếng thịt cho vợ mình. Cả hai cùng đứng trên chóp núi và 
đông ý sẽ về chỗ ở của hai bạn gái. Nói xong, sư tử đi đên đây, đem thịt cho sư tử cái 
và chó rừng cái, rỗi cùng nói: 


- Băt đầu từ nay, ta sẽ săn sóc các nàng. 


Sau đó, sư tử đưa cả hai vợ chồng chó rừng vào chỗ ở của mình, để chúng ở tại một 
hang khác gân cửa hang của mình. 


Từ đó trở đi, khi đi săn mồi, sư tử đề sư tử cái và chó rừng cái ở lại, còn mình đi với 
chó rừng đực, giết chết nhiều loại thú. Cả hai ăn thịt ngay tại chỗ, rồi đem về hai phần 
cho hai con cái ăn. Như vậy, thời gian qua, sư tử cái sanh hai đứa con. Chó rừng cái 
cũng vậy. Tất cả bọn chúng sống hòa hợp với nhau. Một hôm, sử tử cái suy nghĩ: 
"Con sư tử này quá thương yêu chó rừng cái và các chó rừng nhỏ. Có thê nó có gian 
tình với chó rừng cái. Do đó, nó mới luyến ái như vậy. Vậy ta hãy hành hạ con này, 
làm cho nó hoảng sợ, và bỏ trốn đi", 


Trong khi sư tử đem chó rừng đi săn mồi, sư tử cái bắt đầu hành hạ, làm cho chó rừng 
cái hoảng sợ: 


- Tại sao ngươi cứ ở đây? Tại sao không đi nơi khác? 


Các sư tử con cũng làm cho các chó rừng con hoảng sợ như vậy. Chó rừng cái nói lại 
với chông sự việc này: 


- Rõ ràng Sư tử muốn ám chỉ chúng ta đã ở đây quá lâu. Nay mai Sư tử giết chúng ta. 
Vậy ta hãy trở về hang cũ đã sông trước kia. 


Chó rừng gặp sư tử đực và thưa: 


Thưa ngài, chúng tôi đã ở với ngài quá lâu. Ai ở lâu cũng làm mất sự lưu luyến. Trong 
khi chúng ta đi săn môi, sư tử cái hành hạ và dọa nạt vợ tôi và nói: Sao các ngươi ở 
chỗ này, hãy trồn đi! Các sư tử con cũng đọa các chó rừng con như vậy. Nếu ai không 
ưa bạn láng giềng thì nên bảo họ đi làm ăn chỗ khác chứ hành hạ như vây có ích gì? 


571 


Sau khi nói vậy, chó rừng đọc bài kệ đầu: 
Muốn gì làm cho được, 
Là thường pháp kẻ mạnh, 
Con cái rồng, tôi biết, 
Trước tôi nương, nay sợ. 
Nghe chó rừng nói, sư tử bảo vợ: 


- Này hiền thê, trong thời â ấy ta đi săn mồi bị kẹt trong bùn đến ngày thứ bảy..., ta mới 
về với hai vợ chồng chó rừng này. Hiền thê có nhớ không? 


- Vâng, tôi có nhớ. 
- Hiền thê có biết lý do nào sau bảy ngày ta mới về không? 
- Thưa chàng, tôi không biết. 
- Này hiền thê, ta nhảy vồ bắt một con nai, bị dính mắc vào bùn, không thể ra khỏi chỗ 
ây được. Trong bảy ngày ây, ta đứng đó, không ăn uông gì. Ta đã nhờ con chó rừng 
này cứu sông.Con này là bạn của ta, đã cứu mạng sông ta. Bạn nảo có khả năng trung 
kiên trong tình bạn, bạn ây không yêu hay nhỏ. Bắt đâu từ nay, hiện thê chớ có khinh 
thường như vậy đôi với bạn ta, vợ bạn ta các con bạn ta. 
Rồi con sư tử nói bài kệ thứ hai: 

Dù nhỏ bé, yếu đuổi, 

Vẫn kiên trì tình bạn, 

Chính bà con thân thích, 

Này vợ răng nanh tal 

Chớ khinh miệt bạn ấy, 

Chính con chó rừng này 

Đã cho ta mạng sông. 
Sư tử cái nghe lời chồng, giảng hòa với gia đình chó rừng, và từ đấy về sau, sông hòa 
thuận với chó rừng cái và các con của nó. Các sư tử con chơi giỡn với các con chó 


rừng con. Khi cha mẹ qua đời, chúng không chấm dứt tình bạn, vẫn sống hoan hỷ với 
nhau. Thật vậy, tình bạn của chúng kéo dải cho đên bảy đời. 


* 


Sau khi kể câu chuyện Hày, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài thuyết 
giảng, một số vị T)-kheo đặc quá Dự lưu, một số đặc quả Nhát lai, một số đắc quả Bái 
Lai, và một sô đặc quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


572 


- Lúc báy giờ con chó rừng là Ảnanda, và con sự tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


158. CHUYỆN CON NGỰA SUHANU 
(Tiên thân Suhanu) 


Loài vật tính không khác..., 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về hai Tỷ kheo hung bạo, độc ác. Ở 
tỉnh thành, cũng có một vị như vậy. Một hôm, Tỷ-kheo ở tỉnh thành, vì một vài công 
việc, đi đền Kỳ Viên. Các Sa-di và các Tỷ-kheo trẻ biết tảnh hung bạo của Tỷ-kheo ây, 
họ nói: 


- Chúng ta muốn thấy hai Tỷ-kheo hung bạo ấy cãi nhau. 
Họ cười khúc khích dẫn Tỷ-kheo ấy đến phòng Tỷ-kheo ở Kỳ Viên. Cả hai vị hung 


bạo, vừa thấy nhau liền mễn nhau, xoa bóp tay, chân và lưng cho nhau. Các Tỷ-kheo 
ở tại Chánh pháp đường nói về câu chuyện như sau: 


- Thưa các Hiển giả, những Tỷ-kheo hung bạo này đối với người khác thường hay lỗ 
mãng, độc ác. Nhưng đổi với nhau, cả hai lại hòa thuận, hoan hỷ, thương mên nhau. 
Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, hôm nay ở đây, các ông ngôi họp đang bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay là như vậy. Thuở xưa, họ cũng là người hung 
bạo, độc ác đôi với những người khác. Nhưng họ đổi với nhau lại hòa hợp hoan hỷ, 
sống thân ái. 
Rôi bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là vị đại thần của vua, làm tất 
cả mọi việc, cô vân cho vua về thê sự và thánh sự. Vua có tánh hơi tham. Trong 
chuông ngựa của vua có một con ngựa lỗ mãng tên là Mahàsona (hạt dẻ lớn). Một sô 
người buôn ngựa từ phương bắc đem đên năm trăm con ngựa và báo cho vua biệt. Từ 


trước, vị đại thần thường bảo họ tự định giá ngựa rồi trả tiên đầy đủ mà không đòi bớt 
lui gì. Nhà vua không được vui, cho gọi một đại thân khác và nói: 


- Này khanh, hãy cho họ định giá các con ngựa. Trước hết hãy thả con ngựa 
Mahàsona vào giữa đàn ngựa ây, khiên nó căn các con ngựa mới đên làm chúng bị 
thương và yêu sức, rôi bảo họ hạ giá và trả bớt tiên. 


573 


- Thưa vâng. 

Đại thần ấy vâng lời làm như đã bảo. Các người buôn ngựa không hoan hỷ, báo cho 
Bô-tát việc làm của vị đại thân ây. Bô-tát hỏi: 

- Các ngươi có con ngựa lỗ mãng ở trong chuồng ngựa của các ngươi không? 

- Thưa ngài có. Con ngựa lỗ mãng ấy tên là Suhanu (quai hàm mạnh), nó rất hung bạo, 
độc ác. 

- Vậy khi nào các ngươi trở lại, hãy đem con ngựa ấy đến. 

Một hôm vua nghe nói đoàn người buôn ngựa và bảo thả con ngựa Mahàsona ra. Các 


người buôn thấy con ngựa Mahảsona đến, liền thả con ngựa Suhanu. Hai con ngựa ấy 
gặp nhau, liền đứng lại và liếm thân nhau. Vua hỏi Bồ-tát: 


- Này khanh, hai con ngựa lỗ mãng nảy thật hung hãn, độc ác, bạo hành với con ngựa 
khác. Còn chúng đôi với nhau lại đứng liêm thân và hoan hỷ với nhau, sao lại như 
vậy? 
Bồ-tát thưa: 
- Thưa Đại vương, vì tính của loài vật không khác nhau. Khi tính của chúng cùng loải 
với nhau, thì chúng thương yêu nhau. 
Và Bồ-tát đọc hai bài kệ: 

Loài vật tính không khác, 

So-na, và Su-ha-nu, 

Cả hai đều hòa hợp, 

Su-ha-nu giống như vậy, 

Cùng loài với So-na. 

Hoang dã và ác độc, 

Thường cắn những dây cương, 

Như vậy ác, ác đồng, 

Bắt thiện, bất thiện đồng. 
Sau đó, Bồ-tát thưa: 
- Thưa Đại vương, một vị vua chớ nên quá tham lam. Chớ nên làm hại tài sản của 
người khác. 


Sau khi khuyên răn nhà vua, Bồ-tát cho định giá ngựa và trả tiền đúng giá. Các người 
buôn ngựa nhận được tiên đúng giá, vui vẻ ra đi. Còn nhà vua tuân hành lời khuyên 
răn của Bô-tát, rôi khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. 


574 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Thời ấy, hai con ngựa là hai Tỷ-kheo độc ác, vua là Ànanda, và vị đại thân hiển trí 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


159. CHUYỆN CON CÔNG 
(Tiên thân Mora) 


Hãy mọc lên, mặt trời..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một T}-kheo thối thất tỉnh tấn. 
Tỷ-kheo áy được các Tỷ-kheo, có phải ông đã thôi thát tỉnh tân? 


Tỷ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 

Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Vì thấy gì? 

Tỷ-kheo ấy đáp: 

- Vì thấy một nữ nhân có thân thể trang sức đẹp đề. 
Bậc Đạo Sư nói với vị ấy: 


- Này Tỷ-kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rồi loạn tâm của một người như 
ông. Ngay các bậc hiền trí thuở xưa, sau khi nghe tiếng nữ nhân, dâu tu hành trong 
bảy trăm năm không phạm giới, vẫn bị uế nhiễm tức khắc. Ngay cả các bậc thanh tịnh 
cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng cùng tột khi đam mê nữ sắc cũng sẽ tiêu 
vong danh dự, còn nói gì các vị không thanh tịnh như ông? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát tái sanh làm con chim công. 


Khi còn ở trong vỏ trứng màu vàng như nụ hoa Kanikàra, Bồ-tát làm vỡ trứng thoát 
ra. Bồ-tát thành một con chỉm công vàng đẹp đẽ mỹ miều, dưới cánh có những đường 
viền đỏ chói. Đề bảo vệ sự sống của mình, sau khi vượt qua ba dãy núi, và trong dãy 
núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa chọn chỗ ở trên cao nguyên của ngọn núi 
vàng ở Dandaka. Khi trời rạng đông, đậu trên chỏm núi nhìn mặt trời mọc lên, Bồ-tát 
đọc một câu chú để hộ trì cho mình bình an trước khi bay đi tìm môi. Thần chú ấy bắt 
đầu với câu: 


575 


Hãy mọc lên, mặt trời, 

Vua độc nhất có mắt, 

Với màu sắc vàng chói, 

Sáng rực cả đất liền. 

Và ta đảnh lễ ngài, 

Bậc chói vàng quả đất, 

Nay hãy bảo hộ ta 

Sống an toàn trọn ngày. 
Như vậy, sau khi đảnh lễ mặt trời với bài kệ này đề bảo vệ mình, Bô-tát lại đảnh lễ các 
đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư Phật với bài kệ thứ hai: 

Các vị Thánh, chân nhân, 

Bậc tuệ tri mọi pháp, 

Con đảnh lễ các Ngài 

Hãy hộ trì cho con. 

Đảnh lễ chư Phật-đà, 

Đảnh lễ Bồ-đề vị, 

Đảnh lễ bậc giải thoát, 

Đảnh lễ giải thoát vị. 
Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công liền đi tìm môi. Như vậy ban ngày, 
chim công đi tìm môi; vào buôi chiêu, chim công đậu trên chóp núi, nhìn mặt trời lặn, 
sau khi tưởng nhớ các công đức của Phật, con công lại làm bài chú khác đê hộ trì xứ 
của mình, bài kệ bắt đâu với chữ: Hãy lặn xuông mặt trời: 

Hãy lặn xuống mặt trời, 

Vua độc nhất có mắt, 

Với màu sắc vàng chói, 

Sáng rực cả đất liền; 

Và ta đảnh lễ ngài, 

Bậc chói vàng quả đất, 

Nay hãy bảo vệ ta 

Sống an toàn trọn đêm. 

Chư vị thánh, chân nhân, 

Bậc tuệ trí mọi pháp, 


Con đảnh lễ các ngài, 


576 


Hãy hộ trì cho con. 
Đảnh lễ chư Phật-đà, 
Đảnh lễ Bồ-đẻ vị, 
Đảnh lễ bậc giải thoát, 
Đảnh lễ giải thoát vị. 
Sau khi đọc bài chú này để bảo vệ mình, chim công đi ngủ. 


Bấy giờ không xa Ba-la-nai bao nhiêu, có một người thợ săn ở tại một ngôi làng. 
Trong khi đi săn ở khu vực Tuyết Sơn, thấy Bồ-tát đang đậu trên ngọn núi vàng ở 
Dandakha, anh ta báo cho con trai biết. 


Một hôm, hoàng hậu của vua Ba-la-nai tên là Khemà (Thái Hòa) nằm mộng thấy một 
con công sắc vàng thuyết pháp, liền tâu vua: 


- Thưa đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp. 

Vua hỏi các đại thần việc ấy. Các đại thần đáp: 

- Chắc các Bà-la-môn biết việc ấy. 

Các Bà-la-môn thưa: 

- Có loài chỉm công sắc vàng. 

Vua lại hỏi: 

- Chúng ở đâu? 

Họ trả lời: 

- Chắc chắn những người thợ săn có thê biết. 

Vua cho họp các thợ săn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ săn ấy thưa: 


- Thưa có, tâu Đại vương, tại hòn núi vàng ở Dandaka, con chim công sắc vàng đang 
ở tại đây. 


- Vậy chớ giết chỉm công ấy, bắt nó đem về đây. 


Người thợ săn đi, đặt bẫy lưới tại chỗ tìm mồi của chim công. Nhưng tại chỗ chim 
công bước lên, lưới bẫy không sập. Người thợ săn không bắt được chim công, trải bảy 
năm đi săn như vậy, và đã mệnh chung. Hoàng hậu Khema không đạt được ước 
nguyện cũng mệnh chung. Nhà vua tức giận bảo: 


- Vì một con chim công, hoàng hậu của ta đã mệnh chung. 
Vua bảo khắc trên một tắm vàng những dòng chữ sau đây: 
- Trên dãy Tuyết Sơn, có ngọn núi vàng tên là Dandaka. Tại đấy có con chim công sắc 


vàng ở. Ai ăn thịt con chìm công ây sẽ trẻ mãi không bao giờ già. 


577 


Họ viết vậy xong, vua bỏ lá vàng ấy trong một cái hộp. Sau khi vua mệnh chung, vị 
vua khác lên kế vị, đọc tắm lá vàng, và ước: "Ta sẽ không bao giờ già". Vua liền cho 
gọi một thợ săn khác. Thợ săn ấy ra đi, không bắt được Bồ-tát, và cũng mệnh chung 
tại đấy. Theo diễn tiến như Vậy, sáu vua lần lượt băng hà. 


Rồi vị vua thứ bảy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ấy đi, nhận xét 
rằng tại chỗ chim công đạp lên, bẫy lưới không sập, và biết chim công đã đọc câu bùa 
chú trước khi đi đến chỗ tìm môi. Anh ta liền xuông chỗ đầm lầy ở biên địa, bắt một 
chìm công mái, dạy nó múa hát và đem chim công mái ây đến nơi này, vào buổi sáng 
trước khi chim công đọc bùa chú. Người thợ dựng lên cái cọc bẫy sập, đặt bẫy lưới và 
khiến chim công mái kêu. 


Chim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liền bị tiếng sét ái tình khơi dậy dục 
vọng trong lòng nên không thể đọc bùa chú, đi đến công mái và bị mắc vào bẫy. Thợ 
sẵn bắt được chim công, đem dâng cho vua Ba-la-nai. Vua thấy sắc đẹp con chim 
công, rất bằng lòng. Sau khi ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, Bồ tát liền hỏi: 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương bảo bắt thần? 
Vua nói: 


- Ta nghe rằng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giờ già. Ta muốn trường xuân bất 
lão, nên ta bảo băt ngươi đê ăn. 


- Như vậy những ai ăn thịt thần sẽ được trường xuân bắt lão. Như thế là thần sẽ chết. 
- Phải, ngươi sẽ chết. 

- Nhưng nếu thần chết thì người làm thần chết cũng sẽ chết theo. 

Vua nói: 


- Ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi không bao 
giờ giả. 

- Thưa Đại vương, thần sanh ra sắc vàng không phải là không có lý do. Thuở xưa, 
thần là vị vua Chuyên luân ngự trị tại thành phó này. Thần giữ gìn Năm Giới, và khiến 
cho dân chúng trong toàn cõi thế giới giữ Năm Giới. Sau khi mệnh chung, thần được 
sanh tại lâu đài cõi Trời Ba mươi ba, sống tại đấy cho hết tuổi thọ, và mệnh chung. 
Chính vì kết quả của một nghiệp bắt thiện, thần phải sanh làm con chỉm công, nhưng 
nhờ sức mạnh của giới hạnh cũ, thần có màu sắc vàng. 


- Nhà ngươi là vua Chuyên luân đã giữ Giới! Do kết quả của Giới sanh ra sắc vàng, 
điêu này làm sao chúng ta tin được? Có gì làm băng chứng? 


- Thưa Đại vương, thần có một bằng chứng. 


- Bằng chứng gì? 


578 


- Thưa Đại vương, khi thần làm vua Chuyên luân, thần thường ngồi trên xe bằng vàng 
bạc, đi ngang qua hư không. Cỗ xe ấy của thần nay năm chôn trong đất, dưới cái hồ 
của Đại vương. Hãy cho đào dưới hồ lên, và cái xe ấy sẽ làm chứng cho thần. 


Vua chấp thuận việc ấy và đáp: 
- Lành thay. 
Rồi vua cho tát nước ra khỏi hồ, đào lên được cỗ xe và tin lời Bồ-tát thưa: 


- Thưa Đại vương, trừ Niết-bàn bắt tử, tất cả pháp khác đều là pháp hữu vi, không có 
thực tánh, vô thường, chịu sự hoại diệt. 


Sau khi nói xong, Bồ-tát thuyết pháp cho vua, và khuyên vua giữ Năm Giới. Nhà vua 
hoan hỷ, cúng dường quôc độ cho Bô-tát, và tỏ lòng hệt sức cung kính. Bô-tát không 
nhận vương quôc nhưng khuyên vua: 


- Đại vương chớ phóng dật. 
Rồi bay lên hư không đi về núi Vàng Dandaka. 


Còn vua tuân theo lời khuyên của Bồ-tát làm các công đức như bồ thí v.v... rồi khi 
mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo thôi thất đã đắc quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ nhà vua là Ànanda và Ta là con chìm công vậy. 


-ooOoo- 


579 


160. CHUYỆN CON NGỖNG XANH SÂM 
(Tiên thân Vinìlaka) 


Giông vua Vi-đê-ha..., 


Câu chuyện này, khi trủ ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế về Đề-bà-đạt-đa bắt chước bậc 
Thiện Thệ. 


Khi hai vị đại đệ tử đi Gayàsisa, tại đấy Đề-bà-đạt-ấa bắt chước bậc Thiện T hệ và 
gặp nạn. Hai vị Trưởng lão thuyết pháp và đem các vị Tỷ-kheo y chỉ mình đi về Trúc 
Lâm. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Xá-lợi-phất, khi thấy các ông, Đề-bà-đạt-đa đã làm gì? 

Hai vị thưa: 

- Bạch Thế Tôn, Đẻ-bà-đạt-đa đã bắt chước bậc Thiện Thệ và đã gặp đại nạn. 
Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lợi-phất, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ẩa mới bắt chước Ta và gặp nạn, mà 
thuở xưa, cũng đã như vậy rồi. 
Nói xong, theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa trong nước Videha, khi vua Videha trị vì ở thành Mithilà, Bồ-tát nhập mẫu 
thai bà hoàng hậu. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài được học tât cả tài nghệ ở 
Takkasalà, rôi khi vua cha mệnh chung, Bô-tát lên ngôi kê vỊ. 


Lúc bấy giờ, một vị vua ngông trời sắc vàng sống chung với một con quạ cái ở bãi 
môi và đẻ ra một ngỗng đực. Con chim ấy không giông mẹ, cũng không giống cha, 
toàn màu xanh tối và được gọi là Vimilaka. Vua ngông trời thường đi đến thăm con. 
Rồi hai ngỗng trời con khác được sanh rất giống cha. Thấy cha thường hay đi đến thế 
giới loài người, chúng bèn hỏi cha lý do. Ngông cha nói: 


- Các con thân, cha đã sống chung với một con quạ cái, và sanh một ngỗng đực tên là 
Vinikala. Vì thê ta hay đi đên thăm nó. 


- Thế bọn chúng sống ở đâu? Ngỗng con hỏi. 


- Hiện nay nó sống ở nước Videha, không xa Mithilà bao nhiêu, trên ngọn cây cọ dừa 
(Ta-la). 


- Thưa cha thân, sống giữa thế giới loài người thật nguy hiểm đáng sợ hãi. Cha đừng 
đi đến đó. Chúng con sẽ đi và đem nó về cho cha. 


Hai ngông trời con được chấp thuận, liền đi đến chỗ ấy, bảo con ngỗng Vinikala ngồi 
trên một thanh cây, rôi chúng căn hai đầu thanh cây và bay ngang qua thành Mithilà. 


580 


Trong lúc â Ấy, vua Videda đang ngôi trên cỗ xe lộng lẫy được đàn ngựa Sindh thuần 
chủng gồm bốn con toàn trắng, kéo đi vòng quanh thành phó. Vinìkala thấy vua liền 
suy nghĩ:" Ta và Vua Videha nào có khác gì. Vua ngôi trên cô xe được 4 ngựa Sindh 
kéo đi vòng quanh thành phố; con ta ngôi trên cổ xe được các con ngỗng trời kéo, và 
đi trên hư không!". Khi nó đi ngang qua hư không, nó đọc lên bài kệ đầu: 


Giống vua Vi-de-ha 

Được các ngựa thuần chủng 

Kéo ngang các ngôi nhà 

Tại thành Mi-thi-là, 

Cũng vậy, Vi-nì-là 

Được hai ngỗng trời chở 

Giữa hư không bao la! 
Các ngỗng trời con nghe lời nói ấy của Vinilaka rất phẫn nộ. Trước tiên chúng có ý 
định: "Chúng ta sẽ bỏ nó rơi xuông ở đây và bay đi". Nhưng nghĩ lại:"Làm vậy, cha 


chúng ta thế Tniảo cũng la mắng chúng ta". Vì sợ bị cha mắng, chúng đưa Vinìkala đến 
với cha và kê cho cha nghe việc ngông kia đã làm. Ngông trời cha tức giận nói: 


- Mày hơn các anh mày sao? Mày làm ra vẻ cao sang, tưởng mình là chúa tế và xem 
các anh mày như ngựa kéo xe à? Mày không biệt tự lượng sức? Đây không phải chỗ 
tìm môi của mày. Hãy đi về chỗ ở của mẹ mày! 


Sau khi mắng nó, ngỗng cha đọc bài kệ thứ hai: 

Vi-ni-ka, con thân, 

Sống ở đây nguy hiểm, 

Đây không chỗ cho mảy, 

Hãy sống tại công làng, 

Nơi mẹ mày mong đợi, 

Hãy đến đó vội vàng! 
Cùng với lời la mắng Vinikala như vậy, ngỗng trời bảo các con: 
- Hãy mang con này đem ra chỗ phóng uề là bãi phân ngoài thành Mithilà. 
Và chúng làm theo lời cha bảo. 

* 

Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ Vinilaka là Đê-bà-đạt-ấa, các ngỗng trời con là hai đệ tử đẫu tay, 
ngông trời cha là Ananda, còn vua Videha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


581 


PHẨM SANTAHAVA 


161. CHUYỆN ẤN SĨ INDASAMÀNAGOTTA 
(Tiên thân Indasamànagotta) 


Chớ giao du thân mật... 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một người tánh tình khó bảo. 
Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đên trong tiên thân Gijha (Số 427) Chương IX. 
Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: 


- Thuở trước, ông là một người khó bảo, vì không nghe lời các bậc hiển trí, nên đã bị 
con voi điện chà đạp đên chết. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài từ bỏ đời sống gia đình, xuât gia làm vị ần 
sĩ, sông tại dãy núi Tuyết. Lúc bấy giờ, trong các vị ân sĩ có một vị tu khổ hạnh tên là 
Indasamànagotta là người khó bảo, không nghe lời khuyên răn. Người này có nuôi 
một voi con. Bồ-tát nghe nói vậy cho gọi vị ấy đến và hỏi: 


- Có đúng sự thật chăng, con có nuôi một voi con? 

- Thưa Sư trưởng, con có nuôi một voi con đã mất mẹ. 

Bồ-tát bảo: 

- Loài voi khi lớn lên thường giết hại người nuôi dưỡng. Vậy chớ nên nuôi dưỡng con 
VOI ây. 

- Không có nó, con không thê sông được, thưa Sư trưởng. 

- Vậy con sẽ thấy rõ. 


Con voi được nuôi dưỡng, sau một thời gian, nó lớn lên rất nhanh. Một thời, các ân sĩ 
Ấy đi lấy rễ và hái trái cây v.v... trong rừng và ở tại đấy vài ngày. Khi gió nam bắt đầu 
thôi, con voi trở thành điên cuồng, có ý định: "Ta sẽ phá hoại chòi lá, đập vỡ ghè nước 
quăng bỏ chiếc ghế nằm, xé nát giường nằm và giết người tu khổ hạnh này và ra đi" 
Vì vậy, nó núp vào trong một lùm cây và đứng nhìn theo đõi con đường họ về. 


Sau khi lấy Các đồ ăn cho con voi, Indasamana đi về trước tất cả mọi người, thấy con 
voi, tưởng rằng mọi VIỆC vẫn như cũ nên đi đến gần con voi. Con voi từ lùm cây chạy 
vụt ra, lấy vòi quấn vị ấn sĩ, quật ngã xuống đất, lấy chân đạp lên đầu, chấm dứt mạng 
sống của vị ấy, rồi rồng lên và chạy vào rừng. Các ân sĩ còn lại báo tin này lên cho Sư 
trưởng. Bồ-tát nói: 


582 


- Không nên làm thân với kẻ ác. 
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ: 

Chớ giao du thân mật 

Với kẻ ác, bất thiện, 

Bậc Thánh biết rõ ràng 

Xu hướng kẻ phi thánh, 

Chóng hay chây kẻ ác 

Cũng sẽ làm điều ác, 

Như voi với ân sĩ 

In-da-sa-mà-na. 

Nếu ngươi thấy người nào 

Biết kẻ ấy như mình 

Về giới, về trí tuệ, 

Và cả về nghe nhiều, 

Hãy lựa người như vậy 

Làm bạn thân giao du, 

Sống với bậc chân nhân 

Là sống chân hạnh phúc. 
Như vậy, Bồ-tát khuyến giáo chúng ẩn sĩ: 
- Chớ trái lời khuyến giáo, nên sống theo lời khéo dạy: 
Rồi Bồ-tát làm tang lễ của Indasamàna. 
Sau đó Bồ-tát tu tập Tứ vô lượng tâm và được sanh lên thế giới Phạm thiên. 


* 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, Indasamànagotta là Tỷ-kheo khó bảo này, còn Sư trưởng chúng ẩn sĩ là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


583 


162. CHUYỆN MỖI THÂN GIAO 
(Tiên thân Santhava) 


Không gì độc hại hơn..., 


Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về việc tế lễ lửa thân. Câu chuyện 
này giống như câu chuyện trước đã kê trong Tiên thân Naguiha (số 144). Các TỶ- 
kheo tháy các vị tê lê lửa thán liên hỏi Thể Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, các vị bện tóc hành trì nhiều loại tà khổ hạnh. Việc ấy có lợi ích gì? 
Bậc Đạo Sư đáp: 
- Này các Tỷ-kheo, việc ấy không có lợi ích gì. Các bậc hiển trí thuở xưa tưởng rằng 
có lợi ích trong sự tê lê lửa thân nên đã tê lề lửa thân trong một thời gian dài. Sau khi 
thấy được việc ây không lợi ích, liên đô nước dập tát lứa, và lây những cành cây dập 
cho tan lửa rồi quay lưng lại không nhìn lui nữa. 
Sau khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 


Bà-la-môn. Lúc Bồ-tát được mười sáu tuổi, cha mẹ lấy ngọn lửa khi Bồ-tát mới sanh 
nói với Bô-tát: 

- Này con thân, con muốn cầm lấy ngọn lửa đản sanh này, đi vào rừng và nuôi dưỡng 
ngọn lửa ây; hay là học ba tập Vệ-đà, xây dựng gia sản và sông đời gia đình? 

Bồ-tát nói: 

- Con không thích đời sông gia đình. Con sẽ nuôi đưỡng ngọn lửa trong rừng đề được 
sanh lên Phạm thiên giới. 


Bồ-tát lấy ngọn lửa đản sanh, đánh lễ mẹ cha, rồi đi vào rừng, sông trong một chòi lá 
và nuôi dưỡng ngọn lửa thân. 


Một hôm đi đến chỗ mời ăn, Bồ- tát nhận được bơ chín và cháo sữa, bèn đem cháo 
sữa về, đốt lửa lên và nghĩ: "Ta sẽ đồ cháo sữa với bơ chín để cúng dường lửa thần". 
Bồ-tát đồ cháo sữa trên ngọn lửa, nhưng vì đồ quá nhiều dầu trên lửa, ngọn lửa bừng 
cháy lớn lên và thiêu luôn chỏi lá. Vị Bà-la-môn hoảng sợ chạy trôn, đứng ngoài xa và 
nÓI: 


- Không nên thân giao với những kẻ ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một cách mệt 
nhọc đã bị ngọn lửa này đôt cháy. 


Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 
Không gì độc hại hơn 


Là thân với kẻ ác, 


584 


Được đồ vào nuôi dưỡng 

Với bơ chín, cháo sữa, 

Ngọn lửa thiêu chòi lá 

Ta dựng thất khó khăn. 
Rồi Bồ-tát nói thêm: 
- Ta không còn gì liên hệ với ngươi nữa, này bạn giả dồi kia! 
Nói vậy xong, Bồ-tát lấy nước dập tắt ngọn lửa, và cành cây dập tan ngọn lửa, rồi đi 
sâu vảo trong núi Tuyết. Tại đó ngài thấy một con hươu cái liếm mặt con sư tử, con 
cọp và con báo. Điều ấy khiến Bồ-tát nghĩ rằng không gì tốt hơn là thân giao với 
những bạn chân thật, rôi Bô-tát đọc bải kệ thứ hai: 

Không gì tốt lành hơn 

Thân giao bạn chân thật; 

Hãy xem con hươu đen 

Thân mật liếm mặt mày, 

Con sư tử, con cọp, 

Và cả con báo nữa. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đi sâu vào trong núi Tuyết, sống đời xuất gia của vị ân sĩ, chứng 


được các Thắng trí và các Thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài sanh lên Phạm 
thiên giới. 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


585 


163. CHUYỆN VUA SUSÌMA 
(Tiên thân Susìma) 


Hơn trăm voi toàn đen..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về sự bó thí tùy theo ý muốn. 
Tại Xá-vệ, đôi khi một gia đình cúng dường cho chúng Tỷ-kheo do đức Phật lãnh đạo; 
đôi khi họ bố thí cho các ngoại đạo, đôi khi nhiều người hội họp thành một tổ chức, 
chung nhau bố thí; đôi khi cùng chung một con đường, đôi khi toàn thể dân ở thành 
quyên góp tùy nguyện rồi bó thí. 


Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng khi sắp đặt 
tất cả vật dụng để bố thí, họ chia thành hai phe. Một số người muôn bồ thí tất cả vật 
dụng cho các ngoại đạo. Một số người muốn bồ thí cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật 
là vị lãnh đạo. Vì vậy có sự cãi vã, đệ tử các ngoại đạo bình vực các ngoại đạo, đệ tử 
đức Phật binh vực chúng Tỷ-kheo. Khi quyết định lấy số đông, thì những người nói 
"Chúng tôi bố thí cho chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh đạo" chiếm đông hơn nên 
được chấp nhận. Đệ tử các ngoại đạo không thể ngăn chận các sự bố thí cúng dường 
đức Phật. Các người thị dân mời chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tổ chức 
bồ thí lớn trong bảy ngày, và đến ngày thứ báy, họ cúng dường tất cả các vật dụng. 
Bậc Đạo Sư nói lời tùy hỷ công đức. Rôi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu 
chứng. 


Tại tỉnh xá Kỳ Viên vào buổi chiều, các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, và 
nói lên câu chuyện này: 


- Thưa các Hiển giá, đệ tử các ngoại đạo cô gắng ngăn chận sự cúng dường đức Phật, 
nhưng họ không thê ngăn chận. Tát cả vật dụng bô thí ây đêu được đặt dưới gót chân 
của đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của đức Phật! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông họp tại đây và đang bàn vấn đề gì? 
Khi được trả lời vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới cỗ găng ngăn chận sự bố thí 
cho Ta. Thuở xưa, họ đã cô gàng như vậy rôi. Nhưng các vật dụng bồ thí trong tất cả 
trường hợp rôi cũng được đặt dưới gót chân của Ta. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa, có một thời vua Susìma trị vì ở Ba-la-nai. Lúc bấy giờ Bồ-tát nhập mẫu 
thai một nữ Bả-la-môn là vợ của vị cô vân tê tự cho vua. Khi Bô-tát lên mười sáu tuôi, 


người cha mệnh chung. Khi còn sông, người cha là vị chủ trì hội lễ voi. Tất cả những 
đô trang bị, trang sức cho các con voi đi dự hội đêu thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, 


586 


sau ngày hội lễ voi, người cha thâu hoạch được mười triệu đồng tiền vàng. Lúc bẩy 
giờ, hội lễ voi đã đên. Các Bà-la-môn đi yêt kiên vua và thưa: 


- Tâu Đại Vương, lễ voi năm nay đã đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị tổ chức lễ cho 
thật tốt. Nay con trai của vị Bà-la-môn có vấn tế lễ còn quá trẻ, lại không biết ba tập 
Vệ-đà và không biết tượng kinh (những vấn đề kiến thức liên hệ đến voi). Hãy đề cho 
chúng thần tô chức hội lễ voi. 


Vua chấp thuận việc này. Các Bà-la-môn nghĩ:"Chúng ta không cho người con của vị 


có vấn tế tự tổ chức hội lễ voi, chính chúng ta đứng ra tô chức. Chúng ta sẽ thâu nhiều 


tiền". Họ hoan hỷ đi ra. 


Còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ-tát được tin, suy nghĩ: "Suốt bảy đời 
truyền thống này sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta; và tài sản sẽ bị tôn giảm". Vì vậy, 
bà mẹ buồn sầu muộn và gào khóc. Bồ-tát hỏi: 


- Vì sao mẹ khóc? 

Và khi nghe rõ lý do, Bồ-tát nói: 

- Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức lễ hội voi. 
Bả mẹ nói: 


- Này con thân, con không biết ba tập Vệ-đà lại không biết tượng kinh, làm sao con có 
thê tô chức hội lễ được? 


- Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi? 
- Này con thân, còn bốn ngày nữa. 
- Thưa mẹ, các Sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ-đà và tượng kinh sống ở đâu? 


- Này con thân, Sư trưởng có tiếng nhiều phương, đang sông ở Takkasilà tại nước 
Gandhara, cách xa khoảng hai ngàn dặm. 


- Thưa mẹ, con sẽ không đề huỷ hoại truyền thống của gia đình chúng ta. Trong một 
ngày, con sẽ đi đến Takkasilà; trong một đêm, con sẽ học xong ba tập Vệ-đà và tượng 
kinh. Ngày sau, con sẽ trở về và đến ngày thứ tư, con sẽ tổ chức hội lễ voi, mẹ chớ 
khóc nữa! 


Với những lời này, Bồ-tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau Bồ-tát ra đi 
một mình. Chỉ trong một ngày đi đên Takkasilà, Bô-tát đảnh lễ vị sư trưởng hỏi Bồ- 
tát: 


- Này con thân, con từ đâu đến? 
- Thưa Sư trưởng, con từ Ba-la-nai đến. 
- Vì mục đích gì? 


- Vì mục đích học ba tập Vệ-đà và tượng kinh từ Sư trưởng. 


587 


- Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho con. Bồ-tát thưa: 
- Thưa Sư trưởng, con có công việc khân cấp. 
Bồ-tát báo cho Sư trưởng biết mọi sự việc và thưa: 


- Trong một ngày, con đã đi 2000 dặm đến đây. Hãy cho con cơ hội học một đêm nay. 
Đên ngày thứ ba, sẽ là ngày lễ hội voI rôi. Con sẽ học tât cả qua một bài thôi. 


Sau khi thưa vậy, Bồ-tát được Sư trưởng bằng lòng, liên rửa đôi chân Sư trưởng, rồi 
đặt 1000 đồng tiền vàng, đảnh lễ Sư trưởng, và ngồi xuống một bên. Bồ-tát chăm chú 
học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông, đã xong ba tập Vệ-đà và tượng kinh, rồi hỏi: 


- Thưa Sư trưởng, có gì khác nữa không? 

Khi được trả lời: 

- Này con thân, không có gì khác, tắt cả đã xong. 

Bồ-tát muốn sửa cách dạy của Sư trưởng, liền nói: 

- Thưa Sư trưởng, trong quyền sách này, câu kệ ấy đến quá trễ, câu này đọc sai, từ nay 
về sau thây phải dạy đệ tử như thê này. 

Sau khi sửa sai xong, Bồ-tát ăn thật sớm, đánh lễ bậc Sư trưởng, vả trong một ngày đi 
vê Ba-la-nai, đảnh lê bà mẹ. Bà mẹ hỏi: 

- Này con thân, con đã xong học nghề chưa? 

Bồ-tát thưa: 

- Con đã học xong. 


Và Bồ-tát làm cho bả mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa soạn. 
Khoảng 100 con voi được đem ra sắp hàng, mọi thứ trang sức bằng vàng, cờ xí cũng 
bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng mịn. Cả sân chầu ở cung điện 
vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các Bả-la-môn nghĩ: "Chúng ta sẽ cử hành lễ 
voi, tất cả đều được trang sức tốt đẹp". Vua Susìma trang sức rất lộng lẫy rực rỡ ngự 
đến và truyền cho đem theo các vật dụng làm lễ. Còn Bồ-tát trang sức như một hoàng 
tử với hội chúng của mình vây quanh, đi đên vua và thưa: 
- Tâu Đại Vương, có đúng sự thật chăng Ngài chấm dứt truyền thống của gia đình 
chúng thân và cho các Bà-la-môn khác tô chức hội lễ voi, và cho họ các thứ trang sức 
trang bị của voi? 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Hơn 100 voi toàn đen 

Với những ngà trắng bạch, 

Bao phủ với lưới vàng, 


Thần đều cúng Đại vương! 


588 


Hõi vua Su-si-ma, 

Có phải Ngài đã nói, 

Ngài có nhớ đến chăng 

Quyền lợi tổ tiên thần? 
Vua Susìma nghe lời Bồ-tát, liền thốt lên bài kệ thứ hai: 

Hơn 100 voi vàng đen 

Với những ngà trắng bạch 

Bao phủ với lưới vàng, 

Đều thuộc sở hữu ta, 

Ta nói, này thanh niên, 

Ta cho khanh, cho khanh! 

Ta thật có nhớ đến 

Quyên lợi tô tiên khanh. 
Rồi Bồ-tát thưa với vua: 
- Thưa Đại vương, nếu Đại vương nhớ đến truyền thông của chúng thần, vì sao Ngài 
bỏ thân một bên và giao cho người khác tô chức hội lễ voi? 
- Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập Vệ-đà và tượng kinh, nên 
ta cho các Bà-la-môn khác tô chức lê hội voi. 


- Vậy tâu Đại vương, nếu một vị nào giữa các Bà-la-môn ấy có thê đọc lên một phần 
của ba tập Vệ-đà và tượng kinh với thân, xin hãy đứng lên. Trong toàn cõi Diêm-phù- 
đê không một ai khác trừ thân ra có thê biệt ba tập Vệ-đà và tượng kinh đê tô chức hội 
lễ voi. 


Như vậy Bồ-tát rồng lên tiếng rồng con sư tử đáp lời vual Không một Bà-]la-môn nào 
có thê đứng dậy đề địch lại Bồ-tát. Sau khi đòi lại truyền thông gia đình của mình, Bồ- 
tát liền tô chức hội lễ voi, rồi mang theo nhiều tài sản và đi về trú xứ của mình. 


* 


Khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng các Sự thật. Sau bài thuyết 
giảng, một số Tỷ-kheo đặc quả Dự lưu, một số đặc quả Nhất Lai, một sô đặc quả Bái 
Lai, một số đặc quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ bà mẹ là Mahàmàyà, người cha là Tịnh phạn vương (Suddhodana), 


người cha là Ànanda, vị Sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là Xá-lợi-phất (Sàriputfa), 
và thanh niên Bà-la-môn là Ta vậy. 


-ooOoo- 


589 


164. CHUYỆN CHIM DIÊU HẦU 
(Tiên thân Gijjha) 


Điều hâu thấy xác chết..., 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về mội Tỷ-kheo nuôi dưỡng mẹ. 
Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được kê trong Tiên thân Sàma (số 532). 

Bậc Đạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: 

- Này Tỷ-kheo, có phải ông nuôi dưỡng một nữ gia chủ? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Họ có liên hệ gì với ông? Bậc Đạo Sự hỏi tiếp. 

- Bạch Thế Tôn, đó là mẹ con. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Lành thay, lành thay! Chó tức giận Tỷ-kheo này. Các bậc hiển trí thuở xưa đã hấu 
hạ giúp đỡ ngay cả những người không phải bà con của mình, chỉ vì muốn làm công 
đực. Còn người này giúp đỡ mẹ cha mình. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


+ 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con diều hâu ở núi 
Linh Thứu, nuôi dưỡng mẹ và cha. 


Một hôm có cơn gió thôi mạnh và mưa lớn. Các con diều hâu không thê chịu đựng gió 
và mưa, liền bay đến Ba-la-nai. Khi đến gần bức thành, chúng liền đậu trên bức thành, 
run lên vì lạnh. Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba-la-nại từ thành đi ra, đi đến sông tắm, 
thấy các con diều hâu khôn khô này liên dụ chúng lại một chỗ không mưa, cho đốt 
lửa, sai người đi đến bãi tha ma của bò, đem thịt bò về, cho chúng ăn và đặt người bảo 
vệ chúng. 


Khi mưa gió chấm đứt, thân thể các con điều hâu lành mạnh, chúng liền bay về núi. 
Tại đây, chúng hội họp lại và bản tính như sau: 


- Chúng ta được người triệu phú Ba-la-nai giúp đỡ. Chúng ta phải trả ơn người đã giúp 
đỡ chúng ta. Do vậy bắt đâu từ nay, nêu có ai lượm được tâm vải hay đô trang sức gì, 
hãy bay đên Ba-la-nại và thả rơi trong sân nhà triệu phú. 


Từ đó trở đi, nếu các con diều hâu thấy người ta phơi vải hay đồ trang sức giữa nắng, 
chúng liền chờ đợi một phút lơ đăng, rồi nhanh như cắt, chụp lấy đồ vật như chụp 
miếng thịt và bay đến thả rơi trong sân nhà người triệu phú Ba-la-nai. Khi người triệu 
phú biết được là đồ vật do các con diều hâu mang lại, ông cất giữ chúng tại một chỗ. 


590 


Mọi người trình vua là các con diều hâu đang đánh cắp đồ vật trong thành phó. Vua ra 
lệnh: 


- Hãy bắt cho được một con điều hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả. 


Vì vậy khắp nơi, dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con diều hâu nuôi dưỡng mẹ bị 
mắc vào bây. 


Bắt được con diều hâu, dân chúng đưa nó đến trình vua. Người triệu phú Ba-la-nai 
đang đi đến hầu vua, thấy các người ấy bắt được con diều hâu, liền đi theo họ vì sợ họ 
làm nó bị thương. 


Vua hỏi con diều hâu: 

- Có phải các ngươi ăn cắp, mang đi vải và đồ vật khác trong thành phô? 
- Thưa vâng, tâu Đại vương. 

- Các ngươi cho ai những vật ấy? 

- Chúng tôi cho vị triệu phú Ba-la-nại. 

- Vì nguyên nhân gì? 


- Vì vị ấy cho chúng tôi mạng sông. Chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn cho mình, 
nên chúng tôi đem cho vị ây. 


Rồi vua nói: 
- Này diều hâu, nghe nói đứng xa một trăm dặm, các con diều hâu có thể thấy xác 
chêt, vậy sao ngươi không thây bây sập được bày ra? 
Nói xong vua đọc bài kệ đầu: 
Diều hâu thấy xác chết 
Cách xa một trăm dặm, 
Sao ngươi lại không biết 
Va chạm lưới và bẫy? 
Con diều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai: 
Chúng sanh gặp tai họa, 
Mạng sông gần tiêu vong, 
Khi ấy không thể biết, 
Nên va chạm lưới bẫy. 
Nghe con diều hâu đáp lại, vua hỏi vị triệu phú: 
Có thật chăng, này nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà ông các thứ 


vải và đô vật? 


591 


- Thưa Đại vương, sự thật là vậy. 
- Những đồ vật ấy nay ở đâu? 
- Thưa Đại vương, tất cả đã được tôi ĐÓP lại một chỗ. Những ai là chủ của chúng, tôi 
sẽ trả lại, nhưng xm ngài hãy thả con diêu hâu này. 
Sau khi can thiệp để thả con diều hâu, nhà đại triệu phú trả lại tất cả đồ vật cho chủ 
của chúng. 

x 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sr liền thuyết giảng các Sư Thật. Sau bài giảng, 
vị Tỷ-kheo nuôi dưỡng mẹ đã đặc quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ vua là Ànanda, nhà triệu phú là Xá-lợi-phát, còn con diều hâu nuôi 
dưỡng mẹ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


165. CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG 
(Tiên thân Nakula) 


Này vật sanh bào thai..., 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai viên chức cãi lộn nhau. 
Hoàn cảnh câu chuyện này giông như câu chuyện đã kê trong Tiên thân Uraga (Số 
154). Ở đây, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tj-kheo, hai viên chức cao cấp này không phải nay mới ẩược Ta làm cho 
hòa hợp. Thuở trước, Ta cũng đã làm cho họ hòa hợp rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình Bả- 
la-môn, tạo một ngôi làng nhỏ ở Kàsi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát đi học tất cả 
tài nghệ ở Takkasilà. Rồi ngài từ bỏ gia đình, xuất gia làm vị ân sĩ, đạt được các 
Thắng trí và các Thiền chứng. Ngài sống ở vùng Tuyết Sơn bằng rễ cây và trái cây hái 
được trong rừng. 


Tại cuối đường kinh hành của Bồ-tát, một con chuột rừng hay ăn rắn trú ở trong một ô 
mi. Gần hang đó trong một hốc cây, có con rắn trú ân. Cả hai con chuột hoang và con 
rắn luôn luôn cãi lộn nhau. Bồ-tát khuyên dạy chúng về nguy hại của sự cãi lộn và 
những lợi ích của lòng từ bị: 


592 


- Chớ cãi lộn, nên sống hòa hợp với nhau. 


Khi con rắn đi ra ngoài, con chuột hoang thò đầu ra miệng hang lỗ mối ở cuối đường 
kinh hành, mở miệng thở ra thở vô và nằm ngủ. Bồ-tát thấy con chuột hoang nằm ngủ 
như vậy bèn hỏi: 


- Vì sao ngươi lại sợ hãi? 
Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 
Này vật sanh bảo thai, 
Ngươi đã kết bạn được 
Với kẻ thù của ngươi 
Sanh ra từ hòn trứng, 
Sao lại ngủ nhe răng? 
Từ đâu ngươi sợ hãi? 
Nghe Bồ-tát nói, con chuột hoang trả lời: 
- Thưa Tôn giả, chớ khinh thường kẻ dịch, phải luôn cảnh giác và đề phòng nó. 
Nói vậy xong, con chuột hoang đọc bài kệ thứ hai: 
Chớ khinh thường kẻ thù, 
Chớ tin tưởng bè bạn, 
Từ không sợ, sợ sanh, 
Cái góc bị cắt đứt. 
Bồ-tát nói: 


- Chớ sợ, Ta đã khuyên nhủ con rắn không hại ngươi. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ nghỉ 
ngờ nó. 


Sau khi khuyên răn như vậy, Bồ-tát chuyên tu tập từ, bị, hýỷ, xả và hướng đến Phạm 
thiên giới. 


Và khi hai con vật kia mạng chung, chúng cũng đi theo nghiệp của mình. 
* 
Sai khi kề pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận điện Ti ïên thân: 


- Thời áây con răn và con chuột hoang là hai viên chức cao cấp này, còn vị tu khô hạnh 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


593 


166. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN UPASÀLHA 
(Tiên thân Upasàlha) 


Có đên mười bôn ngàn..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Bà-la-môn quá khó tánh đối với 
nghĩa trang. Ứị này giàu có tài sản, nhưng theo tà kiến, tuy sống gân tịnh xá, vẫn 
không có cảm tình với chư Phật. Nhưng người con trai là bậc Hiển trí, có trí tuệ. Khi 
vị Bà-la-môn về già, ông nói với con trai. 


- Chớ thiêu đót ta tại nghĩa trang nào của kẻ hạ tiện. Hãy thiêu đốt ta tại chỗ nào thật 
sự không có uễ nhiễm. 


- Thưa cha thân, con không biết chỗ nào thích hợp để thiêu đốt cha. Lành thay, nếu 
cha đất con đên một chỗ và nói: Hãy thiêu đốt tại chỗ này. 


VỊ Bà-la-môn nói: 

- Lành thay, này con thân. 

Người triệu phú dắt con đi ra khỏi thành, leo lên chóp núi Linh Thứu và nói: 

- Này con thân, đây không phải là nơi thiêu đốt người hạ tiện, hãy thiêu đối ta ở đây. 
Nói xong ông ta bắt đầu đi xuống nủi với con. 


Trong ngày ấy buổi sáng, Bậc Đạo Sư nhìn xem những bà con nào đủ căn duyên giác 
ngộ và thấy cha con người ấy có căn duyên chứng quả Dự Lưu. Ngài đi theo con 
đường của họ, đến chân múi và ngôi chờ họ từ chóp núi xuống. Hai cha con ẩi xuống 
nhìn thấy bậc Đạo Sư. Ngài mở lời chào đón và hỏi: 


- Này các Bà-la-môn, các ông từ đâu về? 

Người thanh niên kể lại sự việc và nói: 

- Bạch Thế Tôn, cha tôi chỉ khoảng giữa ba ngọn núi này. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cậu trai, không phải chỉ nay cha cậu mới khó tánh, khắt khe đi tìm nghĩa trang, 
không phải chỉ nay cha cậu mời chỉ: Hãy thiêu đôi ta tại chô này. Thuở trước, cha cậu 
cũng chỉ chính chỗ này. 
Và theo lời yêu cẩu của cậu trai, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa tại Vương Xá này có một vị Bà-la-môn tên là Upasảlhaka. Người này có 
một con trai. Lúc bây giờ, Bô-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở nước Ma- 


kiệt-đà, học đầy đủ các tài nghệ rồi xuất gia làm vị ẩn sĩ, chứng được các Thắng trí và 
Thiên chứng, thích thú trong thiên định. Sau khi sông lâu ngày trong khu vực núi 


594 


Tuyết, vì vấn đề muối và các gia vị, Bồ-tát đến sông trong một chòi lá ở Linh Thứu. 
Lúc bây giờ, Bả-la-môn ây nói với con trai đi tìm nghĩa trang đúng như cách thức đã 
nói ở trên. Người con trai yêu câu: 

- Cha hãy chỉ cho con địa điểm thích hợp. 

Người cha chỉ chính chỗ này, rồi cùng con đi xuống núi, thấy Bồ-tát và đi đến gần 
ngài. Bô-tát hỏi như cách thức đã kê ở trên. Sau khi nghe người con trai trả lời, Bô-tát 
nÓI: 

- Hãy đi! Chúng ta sẽ biết chỗ cha cậu chỉ là uễ nhiễm hay không uề nhiễm. 

Bồ-tát bảo họ trèo lên chóp núi. Cậu thanh niên nói: 

- Đây là địa điệm không bị uế nhiễm giữa ba ngọn núi. 

Bồ-tát đáp: 

- Này cậu trai, chính tại địa điểm này, đã có vô lượng người được thiêu đốt. Cha cậu 
sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Vương xá này, với tên là Upasảlhaka, chính giữa 


ngọn núi này, đã được thiêu đốt mười ngàn lần. Trên toàn thế giới, không có một chỗ 
nào không phải là chỗ thiêu xác, không có một chỗ nào không tràn đây những đâu lâu. 


Sau khi chỉ rõ, phân tích sự việc này với trí biết các đời trước, Bồ-tát đọc hai bài kệ 
này: 

Có mười bốn ngàn người 

Tên U-pa-sảl-ha, 

Bị thiêu tại chỗ này 

Không chỗ nảo trên đời 

Lại không có người chết. 

Chỗ nào có chân lý, 

Chánh pháp và bất hại, 

Có tiết chế, điều ngự, 

Chỗ ấy, bậc Thánh sóng. 

Chính chỗ ấy, thần chết 

Không thể tìm lối vào. 
Nói xong, Bồ-tát thuyết pháp cho hai cha con, khiến họ tu tập Từ, BI, Hỷ, Xả, và khi 
chêt được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

x 


Khi bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng các Sự thật. Sau bài giảng 
các Sự thật, hai cha con ây đặc quả Dự lưu. 


595 


Và ngài nhận điện Tiên thân: 
- Cha con thời ấy là cha con hiện tại, còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


167. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI 
(Tiên thân Samiddhi) 


Tỷ-kheo đi khất thực..., 


Câu chuyện này khi trú ở Vương Xá, tại vườn Tapodàràma, bậc Đạo Sư kể về Trưởng 
lão Samiddhi. Một hôm, Tôn giá Samiddhi trọn đêm tỉnh cẩn, tụ tập. Khi trời rạng 
đông, Tôn giả tắm X0ng, quấn nội y, cầm thượng y trên tay, đứng phơi cho khô, thân 
mình có sắc màu vàng chói giống như một tượng vàng được tạc tuyệt đẹp vì thế có tên 
gọi Samiddhi (thân hình tuyệt đẹp) 


Thấy thân sắc tuyệt đẹp của Tôn giả, một thần nữ sanh tâm say đắm, nói như sau với 
Trưởng lão: 
- Này Tỷ-kheo, chàng còn trẻ với tuổi niên thiếu, tóc đen nhánh, với tuổi thanh xuân 
đây nhựa sống, đẹp mắt, khả ái như vậy, sao chàng không hưởng thụ các dục, vì mục 
đích gì lại xuất gia? Hãy hưởng thụ các dục lạc trước, rỗi sau sẽ xuất gia và hành Sa- 
môn pháp. 
Trưởng lão nói với thần nữ ấy: 
- Này thân nữ, đến một tuổi nào đó, ta sẽ chết. Ta không biết thời nào ta sẽ chết Thời 
áy đôi với ta bị che kín. Do vậy, trong tuôi trẻ, ta hành trì Sa-môn pháp để chám dứt 
đau khô. 
Thần nữ không cảm dỗ được Trưởng lão liền biến mắt tại chỗ. Trưởng lão đi đến bậc 
Đạo Sư, và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo Sư nói: 
- Này Samiddihi, không phải chỉ nay ông bị thân nữ luyễn ái. Thuở trước, các thần nữ 
cũng luyên ái các vị xuất gia rồi. 
Sau đó, theo lời yêu cầu của vị trưởng lão, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn tại một làng ở Kàsi. Khi đên tuôi trưởng thành, và đạt thành công trong tât 


cả tài nghệ, Bồ-tát xuất gia làm vị ân sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng, 
rồi sóng gần một hồ thiên nhiên trong khu vực Tuyết sơn. 


596 


Bồ-tát suốt đêm tỉnh tấn tu tập. Đến rạng đông, sau khi tắm xong, Bồ-tát quân tắm y 
làm băng vỏ cây, còn tâm y kia câm tay, và đứng phơi thân cho khô. Rôi một thân nữ 
nhìn thân thê tuyệt đẹp của Bô-tát, tâm tư say đăm, sanh luyên ái Bô-tát và đọc bài kệ 
đầu: 

Tỷ-kheo đi khuất thực, 

Có biết hưởng dục chăng? 

Chàng theo hạnh khất thực, 

Không hưởng thọ dục lạc, 

Tỷ-kheo, hãy hưởng dục, 

Rồi sẽ hành khất thực, 

Chàng chớ đề thời gian 

Trôi qua thật uông phí. 
Bồ-tát nghe lời nói của thần nữ, liền nêu lên chí nguyện của mình, qua bài kệ thứ hai: 

Thời chết, ta không biết, 

Thời gian bị ngăn che, 

Do vậy, không hưởng thọ, 

Ta hành trì khất thực, 

Ta không đề thời gian 

Trôi qua thật uông phí. 
Thần nữ nghe lời Bồ-tát nói liền biến mắt tại chỗ. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này bậc Đạo Sư nhận diện Ti ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, thân nữ ấy là thân nữ này, còn Ta là vị tu khổ hạnh. 


-ooOoo- 


597 


168. CHUYỆN CHIM DIÊU HẦU 
(Tiên thân Sakunaghi) 


Điêu hậu với sức mụnh..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ viên,bậc Đạo Sư kể về ý nghĩa bài kinh Khuyên dạy loài 
chim của Ngài (Sakunovàda) 


Một hôm, bậc Đạo Sư gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, khi các ông đi khát thực, mỗi người hãy giữ đúng địa hạt của 
mình. 


Rôi Ngài đọc bài kinh ấy từ Đại phẩm phù hợp với trừng hợp này và nói thêm: 


- Thuở xưa, các loài bàng sanh từ bỏ địa hạt nhà của mình, đi tìm ăn không phải chỗ, 
và rơi vào tay kẻ thù. Rồi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện xảo của mình, chúng thoát 
khỏi tay của kẻ thù. 


Nói như vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, Bồ-tát sanh làm chim cun cút sông 
tìm môi tại những mô đất do cày bừa để lại. Một hôm, chim cun cút ấy từ bỏ khu vực 
tìm mỗi quen thuộc của mình đề đi nơi khác, và nó đi đến biên địa ngôi rừng. Thấy 
chim cun cút đang đi tìm mồi, tại chỗ Ấy, một con diều hâu nhanh như cắt bay sả 
xuống chụp lây cun cút và tha đi. Khi bị bắt, chim cun cút than: 


- Ta thật đại bất hạnh! Ta thật là ít phước! Ta đã đi tìm mỗi không phải chỗ, vào địa 
hạt của loài khác. Nêu nay ta đi tìm môi trong khu vực tìm môi của ông cha ta, trong 
địa hạt nhà của mình, thì con diêu hâu này không đôi địch với ta được, khi có đánh 
nhau. 


Nghe vậy, diều hâu hỏi: 


- Này chim cút nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm môi trong địa hạt nhà của ngươi, nơi mà 
ông cha ngươi đã tìm môi? 


- Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại. 

Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói: 

- Hãy đi, chim cun cút bé nhỏ kia, đù đi đến đây, ngươi cũng không thoát khỏi ta đâu. 
Con chìm cun cút bay đến đấy, đậu lên một mô đất lớn và gỌI: 

- Này điều hâu, ta cám ơn ngươi, nay ngươi hãy đến đây! 

Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau lẹ sả xuống 


chụp lấy con chim cút. Con chim cút biết: " Con diều hâu này vò bắt ta với tất cả sức 


598 


mạnh", liền xoay lại tránh qua phía những mô đất Ấy. Chim diều hâu không thể trì 
hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đây, liên vỡ tim, lòi mặt và chết toi mạng. 

Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc Đạo Sư nói thêm: 

- Như vậy này các Tỷ-kheo, các loài bảng sanh, khi đi tìm môi không phải chỗ, đã rơi 
vào tay kẻ thù. Nhưng khi chúng đi tìm môi trong địa hạt của mình, chúng đánh bại 
được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ, và đên địa hạt của người 
khác. Khi ta rời địa hạt của mình, Ác-ma sẽ đợi cơ hội, Ác-ma sẽ được thuận duyên. 
Này các Tý-kheo, chỗ nào là không đúng chỗ của Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác? 


Đó chính là năm dục lạc. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ-kheo, 
đấy không phải là chỗ của Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác. 


Nói vậy xong, đắng Chánh Giác đọc bài kệ đầu: 
Diễu hâu với sức mạnh 
Sà xuống chụp con cút, 
Con cút đang tìm môi 
Trên địa hạt của mình, 
Vì sà chụp quá mạnh, 
Diều hâu chết toi mạng. 
Khi diều hâu chết, chim cút mới đi ra và tuyên bố: 
- Ta đã thấy được lưng kẻ thù. 
Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời hứng qua bài kệ thứ hai: 
Ta biết phương tiện hay, 
Vui trên địa hạt nhà, 
Ta mừng kẻ thù bại, 
Thọ hưởng lợi ích mình. 


* 


Bậc Đạo Sư kế pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, 
nhiêu Tỷ-kheo được an trú vào các Đạo và Quả. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, con diều hâu là Đê-bà-đạt-đa, còn chìm cút là Ta vậy. 


-ooOoo- 


599 


169. CHUYỆN ĐẠO SƯ ARAKA 
(Tiên thân Araka) 


Ai chính với Từ tâm..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về kinh Từ bị. 
Một thời, bậc Đạo Sư nói như sau với các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, Từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm sung 
mãn, được làm như cô xe, được làm thành căn cứ địa, được thục hiện, được khéo nỗ 
lực, thì được mười một lợi ích. Thê nào là mười một? Ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không thây ác mộng, loài người kính yêu, chư Thiên bảo hộ, lửa, thuộc độc hay gươm 
không đên gán, tâm mau chóng được thiên định, sắc mặt tịnh tín, không hôn ám khi 
mệnh chung, trí tuệ mình mãn, sanh lên Phạm thiên giới. Này các Tỷ-kheo, Từ tâm 
giải thoát được thực hành sẽ được mười một lợi ích này. 
Tản thản Từ tâm giải thoát đem lại mười một lợi ích này, Ngài còn dạy thêm: 
- Một Tỷ-kheo cần phải tu tập Từ bi đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay 
không, cũng phải hướng lòng từ, lòng bị đổi với mọi loài. Như vậy đổi với tất cả 
chúng sanh, dù được bảo làm hay không, một Tỷ-kheo cũng phải được tu tập từ tâm, 
bị tâm, hý tâm, xả tâm. Đó là bôn Vô lượng tâm. Làm như vậy, khi thân hoại mạng 
chung vị áây sẽ sanh lên Phạm thiên giới dù không đạt Đạo hay Quả. Các bậc thiên trí 
thời xưa tu tập Từ tâm trong bảy năm, đã an trủ ở Phạm thiên giới trong suốt bảy 
thành kiêp hoại Kiêp. 
Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, trong một đời, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi 
trưởng thành, ngài từ bỏ các dục, xuât gia. làm vị ân Sĩ, chứng được Bôn Vô lượng tâm 


và trở thành bậc Đạo Sư tên là Araka. Bồ-tát sinh sống, trong khu vực núi Tuyết với 
một hội chúng lớn và Bô-tát khuyên dạy giáo hội chúng ân sĩ: 


- Người xuất gia phải tu tập Từ tâm, phải tu tập bị tâm, hỷ tâm, xả tâm. Từ tâm chứng 
được nhờ chú tâm trên đôi tượng sửa soạn đưa vị ây đên Phạm thiên giới. 
Đề nêu rõ những lợi ích của Từ tâm, Bồ-tát đọc các bài kệ: 

AI chính với Từ tâm 

Thương xót mọi thế giới 

Trên, dưới và bề ngang, 

Vô lượng trùm tất cả 

Tâm từ bị vô lượng 


Viên mãn, khéo tu tập, 


600 


Với nghiệp có hạn lượng 

Tâm ấy không chất chứa. 
Như vậy, Bồ-tát nói lên những lợi ích tu tập Từ tâm cho các đệ tử. Rồi không từ bỏ 
thiên định, ngài sanh lên Phạm thiên, và trong suôt bảy thành kiệp, hoại kiệp, ngài 
không trở lại thê giới này. 

x 

Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, hội chúng ẩn sĩ là hội chúng đức Phật, và Đạo Sư Araka là Ta vậy. 


-ooOoo- 


170. CHUYỆN CON KỲ NHÔNG 
(Tiên thân Kakantaka) 


Người này không cúi đầu ..., 


Câu chuyện T ïên thân Kakantaka sẽ được trình bày trong Tiên thân Mahà Ummagga, 
số 536. 


-ooOoo- 


601 


PHẨM THIỆN PHÁP 


171. CHUYỆN THIỆN PHÁP 
(Tiên thân Kalyàna-dhamma) 


Thưa Nhân chủ, ở đời..., 

Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một bà mẹ vợ điếc. Ở Xá-vệ, một 
điền chủ có lòng tin, tỉnh tấn, quy y Ba ngôi báu và giữ gìn Năm giới. Một hôm, người 
ấy đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương, và vải đi đến tỉnh xá để nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp. Tì rong khi người áy đi, bà mẹ vợ đem theo các món ăn loại 
cứng loại mêm đến thăm con gái bà. Bà giả ấy có hơi điếc. Sau khi ăn với con gái, bà 
muốn xua đuổi sự buôn ngủ, bèn hỏi con gái: 


- Này con, con sống với chỗng có hoan hỷ hoà hợp không? 


- Thưa mẹ sao mẹ hỏi vậy? Thật khó tìm được một người như anh á ấy. Dù nhiễu người 
xuất gia có giới đức và có đạo hạnh cũng khó sánh với con rễ của mẹ. 


Bà già nghe con gái nói, không phân biệt được rõ ràng, chỉ năm lấy chữ "xuất gia" và 
la fo: 


- Sao con? Chông con trở thành người xuất gia rồi tư? 
Mọi người sống ở trong nhà nghe bà ta nói, bèn la lớn: 
- Nghe nói người điền chủ của chúng ta đã xuất gia rồi! 
Nghe tiếng la, quân chúng tụ họp ở cửa và hỏi : 

- Sao, sự Việc gì xảy ra vậy? 

Và họ được trả lời: 

- Nghe nói người chủ của nhà này đã xuất gia rồi! 


Người điền chủ nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp xong, đi ra khỏi tỉnh xá và vào thành. 
Khi ấi giữa đường, một người thấy ông liên hỏi : 


- Thưa ông chủ, nghe nói ông xuất gia rỗi phải không? Ở nhà ông, vợ con và những 
người phục vụ đang khóc đó! 


Người điền chủ ấy suy nghĩ : 


- Ta không xuất gia mà người này nói ta xuất gia. Một tiếng nói tốt về ta đã khởi lên, 
không nên đề cho mắt ẩi. Vậy hôm nay, ta phải xuất gia. 


Người điền chủ quay trở lại, đi đến bậc Đạo Sư, và Ngài hỏi: 


602 


- Này cư sĩ, nghe Như Lai thuyết giảng xong, Ta thấy ông đã đi về, sao nay ông còn 
trở lại? 


Người điền chủ kế câu chuyện và thưa : 


- Bạch Thế Tôn, một tiếng nói tốt khởi lên không nên để biến mắt. Do vậy con muốn 
xuất gia, và con đã trở lại. 


Thế Tô ôn cho người ấy được xuất gia, thọ đại giới, và chơn chánh hành trì, không bao 
lâu vị ấy chứng quả A-Lka-Hán. Câu chuyện này được chúng Tỷ- kheo biết. Một hôm, 
các Tỷ- kheo đang ngôi họp ở Chánh pháp đường và nói về câu chuyện sau đây: 


- Này các Hiền giả, người điền chủ với tên này, được nghe một lời nói tốt khởi lên. 
Không muốn cho nó biên mắt, vị ây đã xuất gia và chứng quả A-la-hản. 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi : 

- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì đang được các ông ngôi họp và bàn luận? 

Khi nghe thuật câu chuyện trên, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, các bậc Hiển trí thuở xưa, vì không muốn một lời nói tốt đã khởi 
lên bị bỏ phí, nên đã xuất gia. 
Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia 
đình triệu phú. Khi đên tuôi trưởng thành, cha chêt, Bô-tát được đặt vào địa vị người 
triệu phú. Một hôm, Bồ-tát đi đên nhà vị ây đê thăm người con gái. Bà ta có hơi điệc. 


Câu chuyện xảy ra giống. như câu chuyện hiện tại. Khi Bồ-tát hầu vua xong, đang đi 
về nhà, một người thấy Bồ-tát và hỏi: 


- Nghe nói ông đã xuất gia rồi. Tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Một tiếng tốt khởi lên không nên để cho mắt đi". Vì thế, Bồ-tát đã 
trở lại và đi đên cung vua. Vua hỏi: 


- Này nhà triệu phú, ông đã đi rồi sao còn trở lại? 
- Thưa Đại vương, tôi chưa xuất gia, nhưng dân chúng lại đồn tôi đã xuất gia nên khóc 
than. Một tiêng tôt đã khởi lên không nên đê cho biên mât. Vì thê tôi sẽ xuât gia. 
Mong Đại vương cho phép tôi xuât ga. 
Để nói lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ: 

Thưa Nhân chủ, ở đời, 

Được danh xưng Thiện pháp, 

Người có trí không nên 

Để thối thất tốn giảm, 


603 


Hãy vì sự xấu hồ, 
Chấp nhận gánh nặng ấy. 
Thưa Nhân chủ, tên này 
Nay được tặng cho tôi, 
Ở đời, chính tại đây, 
Tôi được tên Thiện pháp, 
Thấy vậy, tôi xuất gia, 
Tôi không ham dục lạc. 
Bồ-tát nói vậy xong, liền được phép vua cho xuất gia. Sau đó, ngài đi đến khu vực 


Tuyết Sơn xuất gia làm vị ấn sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng, rồi khi 
mắt, ngài được sanh lên Phạm thiên giới. 


* 
Bậc Đạo Sư kê pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, vua là Ànanda và vị triệu phú ở Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


172. CHUYỆN NÚI DADDARA 
(Tiên thân Daddara) 


Ai đã rồng lớn tiếng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tỷ-kheo Kokàlika. Lúc bấy giờ tại 
cao nguyên Manosilà, nhiều Tỷ-kheo học rộng, rồng tiếng của sư tử trẻ khiến cho 
sông Hằng thiên giới (Ngân Hà) gân như rơi xuống và đọc lên những câu kinh ở giữa 
Tăng chúng. Kokàlika không biết sự ngu dốt của mình đối với những câu kinh mà các 
Tỷ-kheo đã tụng đọc, và suy nghĩ. "Ta sẽ đọc những đoạn kinh đó". Kokàlika đi vào 
giữa chúng Tỷ J5 -kheo, nhưng không biết được danh hiệu dành cho mình, cứ đến chỗ 
này chỗ kia và nói: 


- Các Tỷ-kheo không yêu câu ta đọc kinh. Nếu họ yêu câu, ta sẽ đọc. 


Chúng Tỷ-kheo đã rõ biết khả năng đọc kinh của Kokàlika rôi, nhưng họ nghĩ: 
"Chúng ta sẽ thử Kokdlika", nên họ nói như sau: 


- Này Hiển giả Kokàlika, hôm nay Hiển giả hãy đọc một vài đoạn kinh cho chúng 
Tăng. 


Kokàlika không biết sự ngu dối của mình, chấp nhận và nói: 


604 


- Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc. 


Kokàlika uống nước chảo, ăn một số món ăn và dùng một món canh hợp khẩu vị. Khi 
mặt trời lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng Tỷ-kheo đã họp, Kokdlika quấn hạ 
y màu "vàng”, lại xanh nhự cây Kantakurania (hoa kèn xanh), đấp thượng y toàn 
trắng như bông Kanikàra, đi vào giữa chúng T, ng, đảnh lễ các vị Trưởng lão, bước 
lên pháp toạ đã được trang hoàng đặt dưới một cái đình lớn đính châu báu, cầm một 
cái quạt có màu sắc rực rỡ và ngôi trên ấy với ý định: "Ta sẽ tụng đọc một đoạn 
kinh". 


Chính khi ấy, những hạt mô hôi bắt đầu toát ra khắp thân của Kokàlika, vị ấy đọc câu 
kệ thứ nhất trong đoạn thứ nhất, nhưng Vị ấy không thể nhớ được câu kế tiếp. Run rấy, 
từ chỗ ngôi đi xuống, cảm thấy xấu hồ, Kokàlika đi ra khỏi hội chúng và về phòng của 
mình. Một Tỷ-kheo khác có học nhiều đã đọc đoạn kinh kế tiếp. Từ đấy trở đi, tất cả 
các Tỷ-kheo đều biết được sự trồng rỗng của Kokàlika. 


Một hôm, các Tỷ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đâu nói về câu chuyện ấy: 


- Này các Hiển giả, ban đâu thật khó biết được sự trồng rồng của Kokàlika. Nhưng 
nay, Kokàhika đã tự mình rồng lên và tự phơi bày sự kém cỏi của mình. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi họp bàn câu chuyện gì? 
Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokàlika mới phơi bày sự trồng rỗng của 
mình. Trước kia, kẻ ấy cũng đã rồng lên và phơi bày sự trồng rỗng như vậy rồi. 


Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 
* 
Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con sư tử ở khu vực 


Tuyết Sơn, là vua loài sư tử đông đảo sống trong hang Bạc. Gần đấy, một con chó 
rừng sông trong một cái hang khác. 


Một hôm trời mưa, không đi được, tất cả sư tử họp tại cửa hang sư tử chúa, rồng lên 
tiếng rồng sư tử và chơi các trò sư tử. Trong khi chúng rồng lên và chơi như vậy, con 
chó rừng cũng lên tiếng. Các con sư tử nghe tiếng của nó, Suy nghĩ: "Đây là con chó 
rừng cũng rồng lên với chúng ta". Chúng cảm thấy xấu hồ, nên im lặng. Khi thấy 
chúng 1m lặng, con của Bồ-tát, một sư tử con, hỏi cha: 


- Thưa cha thân, các sư tử thường rồng lên và chơi trò sư tử , nhưng khi nghe thấy 
tiêng con chó rừng lại xâu hô và im lặng. Con vật ây là con gì đã tự phơi bảy tiêng 
rông hạ liệt của mình? 


Sư tử con đọc bài kệ đầu đề hỏi: 


Ai đã rồng lớn tiếng, 


605 


Vang dội Dad-da-ra, 
Vì sao các sư tử 
Lại không rồng đáp lại? 
Con thú rồng như vậy 
Tên nó gọi là gì? 
Khi nghe vậy, sư tử cha đọc bài kệ thứ hai: 
Chính là con chó rừng 
Đã rồng, này con thân, 
Con vật bần tiện nhất 
Giữa các loại sanh thú, 
Ghê tởm hạ sanh nó, 
Sư tử ngôi im lặng. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokàlika với tiếng rồng đã phơi bày sự kém 
cỏi của mình ta. Thuở trước, kẻ ây cũng làm như vậy Tôi. 


x 


San khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kokàlika, sư tử con là La-hâu-Ìa, còn sư tử chúa là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


606 


1743. CHUYỆN CON VƯỢN 
(Tiên thân Makkata) 


Có một ké khốn cùng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ-Viên, bậc Đạo Sư kể về một kẻ gian trá. (Hoàn cảnh câu 
chuyện này sẽ được trình bày trong Chương XI, Tiên thân Uddala (số 487)). Lúc bảy 
giò, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới gian trả. Thuở xưa, kẻ ấy là 
con vượn, vì ngọn lửa, cũng đã gian trá như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn tại một làng ở Kảsi. Khi đên tuôi trưởng thành, và đã đi học đủ các tài nghệ 
ở Takkasilà, Bô-tát lập gia đình. Nữ Bà-la-môn ở nhà, sanh được một con trai. Khi 
đứa con bắt đâu chạy qua chạy lại, nữ Bả-la-môn mệnh chung. Bô-tát làm xong tang 
lê cho người chết, liên suy nghĩ: "Nay ta còn sông ở gia đình làm gì?" Và dặt con đi 
với ý định: "Chúng ta sẽ xuât g1a". 
Từ giã bà con bạn bè tiễn đưa khóc lóc, Bồ-tát đem theo con đi vào Tuyết Sơn, làm vị 
ân sĩ, và sinh sông trong rừng với các thứ rê và trái cây. 
Một hôm, trong khi trời mưa, Bồ-tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một tắm phản và 
hơ lửa cho âm. Cậu con trai ngôi xoa bóp chân cha. Có một con vượn rừng bị lạnh 
hành hạ, chợt thây ngọn lửa trong chòi lá của Bô-tát, liên suy nghĩ: "Nêu ta vào đây, 
chúng sẽ đập ta và la: Ó1 con vượn, con vượn, và đuôi ta ra ngoài. Như vậy ta không 
sưởi lửa được. Nay ta có một phương tiện. Ta sẽ khoác áo một người tu khô hạnh, và 
trá hình đi vào". Vì vậy, nó choàng áo băng vỏ cây của một người tu khô hạnh đã chết, 
câm lây cái rô và cái gậy có móc của nó, dựa vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá, và 
đứng đây co ro cúm rúm. Cậu trai khô hạnh thây nó, không biệt nó là con vượn, suy 
nghĩ: "Có một vị tu khô hạnh lớn tuôi, bị rét muôn đên hơ lửa! Ta sẽ nói với cha ta 
cho vị này vào chỏi lá và hơ lửa". Vì vậy, cậu gọi cha vả đọc bài kệ đâu: 

Có một kẻ khốn cùng 

Dựa vào cây cọ dừa, 

Đây ta có chòi lá, 

Cho nó vào, cha thân. 
Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy, ra cửa chỏi lá nhìn, biết đấy là con vượn, ngài bảo: 
- Này con thân, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con vượn, chớ gọi 
nó vào. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


607 


Con thân, chớ gọi nói, 

Nó làm nhớp nhà ta! 

Bộ mặt vậy không phải 

Hạnh tốt Bà-la-môn. 
Bồ-tát cầm một nhánh củi, ném nó và la lớn: 
- Người đứng đây làm gì? 
Và đuổi nó đi. Con vượn quăng bỏ áo bằng vỏ cây, leo lên cây và đi vào trong khóm 
rừng. 
Sau đó Bồ-tát tu tập Bốn Vô lượng tâm từ, bị, hỷ, xả, và khi mạng chung được sanh 
lên Phạm thiên giới. 


* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ con vượn là Tỷ-kheo gian trá, con trai vị tu khổ hạnh là La-hâu-la và vị 
tụ khô hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


174. CHUYỆN CON VƯỢN LỪA ĐÓI 
( Tiên thần Dubhidamakkatta) 


Ta đã cho nhà ngướơi..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-ãa. Một hôm, các T y- 
kheo ngôi tại Chánh pháp đường, nói chuyện về Đê-bà-đạt-đa không nhớ ơn và phản 
lại bạn bè. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-äãa mới không nhớ ơn và phản lại 
bạn bè. Thuở trước, kẻ ây cũng vậy rồi. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn, tại một làng ở Kàsi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát lập gia đình. 


Lúc bấy giờ, trên một đại lộ trong xứ Kảsi có một cái giếng sâu, không ai xuống được. 
Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muôn tạo công đức, thường dùng 


608 


dây dài và cái gàu, múc nước đô vào cái máng và cho các loài thú uống. Xung quanh 
giếng ấy có rừng lớn bao bọc, và nhiều con vượn sống tại đấy. 


Rồi trên con đường ấy, trong hai ba ngày số nước do người qua lại cung cấp đã cạn. 
Các loại thú không có nước uống. Một con vượn bị cơn khát hành hạ, cứ đi qua lại 
gần cải giếng đề tìm nước. Bây giờ vì một vải công việc, Bồ-tát đi ngang qua đường 
ây, kéo nước lên uống xong, Bồ-tát rửa tay chân và thấy con vượn ây. Biết con vượn 
khát nước, Bồ-tát liền kéo nước lên, đồ đầy máng nước và cho nó uống. Rồi Bồ-tát 
nằm xuống một gốc cây để xem con vượn làm gì. Con vượn uống nước xong, ngồi 
xuống không xa với bộ mặt làm các trò khi đề doạ Bồ-tát. Bồ-tát thấy nó làm vậy liền 
nÓI: 


- Ôi, con vượn ác độc kia, ta thấy ngươi mệt mỏi khát nước đã cho ngươi uống. Nay 
ngươi lại lây bộ mặt này làm các trò khỉ dọa nạt ta. Ô1, giúp đỡ kẻ làm ác không có lợi 
ích chỉ nhọc công toI. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Ta đã cho nhà ngươi 

Được nhiều nước như vậy, 

Ngươi bị nóng bức bách, 

Ngươi bị khát hành hạ, 

Nhưng nay đã uống xong, 

Ngươi ngồi làm trò khi, 

Tốt nhất, vậy không nên 

Liên hệ với kẻ ác. 
Nghe vậy, con vượn phản bạn ấy nói: 
- Ngươi tưởng rằng ta chỉ làm vậy thôi sao?Ta sẽ làm rơi phân trên đầu ngươi trước 
khi đi. 
Rồi nó đọc bải kệ thứ hai: 

Ai từng nghe hoặc thấy 

Khi nào có giới đức? 

Nay thả phân đầu ngươi, 

Thói chúng ta là vậy. 
Nghe vậy, Bồ-tát đứng dậy bắt đầu đi. Con vượn ngay lúc ấy, leo lên ngồi trên một 


nhành cây thả phân trên đầu Bồ-tát như vòng hoa rơi xuống và kêu lớn tiếng, rồi bỏ đi 
vào khóm rừng. Bồ-tát tắm xong rồi ra đi. 


Bậc Đạo Sư nói: 


609 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chí nay Đê-bà-đạt-ấa mới như vậy. Thuở trước, kẻ ấy 
cũng không biệt công đức Ta làm. 

Rôi Ngài nhận diện Tiên thân: 

- Lúc bấy giờ, con vượn là Đề-bà-ẩqt-ãa, còn vị Bà-la-môn là Ta vậy. 


-ooOoo- 


175. CHUYỆN ĐÁNH LỄ MẶT TRỜI 
(Tiên thân Adicupatthàna) 


Nghe nói mọi chúng sanh..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một kẻ man trá. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-môn, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài học mọi tài nghệ ở Takkasilà. Rồi ngài 
xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các Thắng trí và các Thiền chứng và trở thành một sư 
trưởng của một hội chúng đông đảo sông tại Tuyết. Sơn. Bồ-tát ở đấy lâu ngày, rồi vì 
mục đích lấy muối và giấm, ngài đi xuống núi, và sống trong một chòi lá gần một làng 
ở biên địa. 


Trong khi chúng đạo sĩ đi khất thực, một con vượn tham lam đến chỗ am thất, xáo 
trộn chòi lá, đồ nước ở các ghè ra, đập vỡ các bình, và phóng uế vào căn nhà có thờ 
lửa. Sau khi an cư mùa mưa, các vị tu khổ hạnh nghĩ: “Nay ở Tuyết Sơn đang thời kỳ 
nở hoa kết trái rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ đi về Tuyết Sơn".Vì vậy họ báo tin cho dân 
làng sống ở biên địa. Các dân làng nói: 


- Thưa các Tôn giả, ngày mai chúng tôi sẽ đem theo thức ăn đi đến am thất. Các Tôn 
giả sẽ ăn rôi ra đi. 


Ngày hôm sau, họ đem theo nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, và đi đến chỗ ấy. 
Thấy vậy, con vượn ấy suy nghĩ: "Ta sẽ lừa dối các người này khiến chúng hoan hỷ, 
đem cho ta các món ăn loại cứng và loại mềm". Rồi làm ra vẻ như người sống khô 
hạnh đang giữ giới, nó đứng đảnh lễ mặt trời không xa các vị tu khô hạnh. Các dân 
làng thấy nó, liền nói: 


- Những ai sống gần các bậc giới hạnh cũng có giới hạnh. 
Rồi họ đọc bài kệ đầu: 
Nghe nói mọi chúng sanh 


Đầu có giữ giới hạnh, 


610 


Hãy xem vượn khôn khổ 

Sống ở trên cành này, 

Đang đảnh lễ mặt trời. 
Thấy các người ấy tán thán công đức của nó, Bồ-tát nói: 
- Các ông không biết tánh hạnh của con khi tham lam này, nên hoan hỷ khen ngợi nó 
không có căn cứ. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Không biết tánh hạnh nó, 

Các người cứ ngợi khen, 

Nó làm bản lửa thiêng, 

Đập vỡ các ghè nước. 


Khi biết được sự man trá của con vượn, họ lấy đá và gậy đánh nó rồi cúng đồ ăn cho 
các đạo sĩ. Rôi các đạo sĩ đi về Tuyết Sơn, tu tập Thiên định không gián đoạn, cuôi 
cùng khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


* 


Sau khi kế lại pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, con vượn là kẻ man trá này, hội chúng đạo sĩ là hội chúng đức Phật, và 
vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


611 


176. CHUYỆN MỘT NÁM ĐẬU 
(Tiên thân Kalàya-Mutthi) 


Thưa Nhân chủ, vượn này..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về vua Kosala. 


Một thời, trong mùa mưa, bạo loạn bùng nồ ở biên địa. Quân lính đến đóng đôn tại đó 
và sau hai ba trận giao chiến, họ không thể đánh bại quân địch, liền dâng sở trình 
vua. Mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và cắm trại trước Kỳ Viên. Rôi vua bắt đầu 
suy nghĩ: "Khởi binh trong mùa mưa, các khe đá hang đá đều ngập nước, đường sả 
rất khó đi. Ta sẽ đi đến viếng thăm bậc Đạo sự”. Khi ngài hỏi: "Thưa Đại vương, Đại 
vương ẩi đâu?" ta sẽ trình sự việc cho Ngài biết. Bậc Đạo Sư không chỉ che chở làm 
lợi ích cho ta trong đời tương lai, mà còn che chở cho ta trong hiện tại. Do vậy, nếu 
việc ra ẩi của ta không được thuận tiện, Ngài sẽ nói với ta: "Thưa Đại vương, nay 
không đúng thời. Còn nếu việc ra đi được thuận tiện, ngài sẽ im lặng". Vì vậy, vua ẩi 
vào Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống một bên. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến quá sớm như vậy? 

Vua trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, trẫm sắp đi dẹp loạn ở biên địa. Đảnh lễ Thế Tôn xong, trầm sẽ đi. 
Bậc Đạo sư nói: 


- Thuở xưa, trước khi ra trận, nghe lời nói của các bậc Hiền trí, các đại vương đã 
không xuất quân phi thời. 


Rôi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một vị đại thần tâm phúc 
của nhà vua và có vấn giúp vua về các vấn đề tục sự và thánh sự. Thời ấy có một cuộc 
nôi loạn tại biên địa, và các lính biên phòng gửi cho vua một bức thư. Vua xuất quân 
vào mùa mưa, và đóng trại ở ngự viện. Bồ-tát đứng cạnh vua. Lúc ấy có người nấu sôi 
một loại đậu cho ngựa ăn, và đem đậu đồ vào máng. Một con vượn ở trong vườn, từ 
cây leo xuống, lây những hạt đậu từ nơi máng ấy, ngậm đầy miệng và nắm đầy tay, 
leo lên cây, lại ngồi đây và bắt đầu ăn. 


Trong khi nó đang ăn, một hạt đầu từ tay rơi xuống đất, nó quăng bỏ tất cả hột đậu lấy 
từ miệng và từ tay, rồi từ cây leo xuống, tìm hột đậu bị rơi ấy. Nhưng không thấy hạt 
đậu nó lại leo lên cây, ngồi trên cành, buồn bã, xịu mặt, như thua vụ kiện cả ngàn 
đồng. Vua thấy việc con vượn làm, chỉ cho Bồ-tát và hỏi: 


- Này khanh, khanh nghĩ thế nào về việc làm nảy của con vượn? 


Bồ-tát thưa: 


612 


- Thưa Đại vương, kẻ ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền để mua được ít, chính là như vậy. 
Rồi Bồ-tát đọc lên bài kệ đầu: 

Thưa Nhân chủ, vượn này 

Ngưu sỉ sống trên cành, 

Trí tuệ nó không có, 

Nó đã quăng tất cả 

Nắm đậu nằm trong tay, 

Để tìm một hột rơi. 
Sau đó vị đại thần đi đến gần vua và đọc bài kệ thứ hai: 

Chúng ta và người khác 

Tham lam cũng như vậy, 

Thưa Đại vương, chúng ta 

Mắt nhiều đề được ít, 

Chăng khác con vượn ấy 

Xử sự với hột đậu. 
Vua nghe Bồ-tát nói vậy, liền quay trở lại, và vào thành Ba-la-nai. Các bọn ăn cướp 
nghe tin vua xuât quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liên chạy trôn khỏi 
biên địa. 
Vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ăn cướp nghe tin Vua Kosala đã đi ra khỏi thành, 
liên chạy trồn. 


Vua nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài với thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi đi về Xá-vệ. 


* 


Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, nhà vua là Ànanda, và vị đại thân có trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


613 


177. CHUYỆN CÂY TINDUKA 
(Tiên thân Tinduka) 


Tay câm cung, ông tÊH..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về trí tuệ Ba-la-mậit. Bậc Đạo Sư nghe 
tán thán trí tuệ của mình như ở trong Tiên thân Mahabodhi (số 528) và trong Tiên 
thân Ummagea (số 538) đã nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới có trí tuệ. Thuở xưa, Như Lai 
cũng có trí tuệ và thiện xảo phương tiện rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát sanh làm con khi, với tám 
mươi ngàn khi con vây quanh, sóng tại núi Tuyết. Gần đấy, có một làng nhỏ ở biên 
địa, khi thì có người ở, khi thì không. Giữa ngôi làng ấy, có một cây Tinduka sanh trái 
ngọt, và cành lá sum suê. Khi không có người ở, đàn khi đến ăn trái cây. 


Một thời, trong mùa có trái, làng ấy đầy người đến ở, một hàng rào được dựng lên 
xung quanh và có cửa canh gác. Cây ấy đứng tại đấy, với cành cây nặng trĩu quả. Bằy 
khỉ suy nghĩ: "Trước kia tại làng ây ta thường ăn trái cây Tinduka. Cây â ấy nay có 
nhiều trái hay không và có nhiều người ở đó hay không?" Nghĩ vậy, chúng cử một con 
khỉ đi thăm dò. 


- Hãy đi và tìm cho biết tin này. 


Con khi ấy đi, biết được cây ấy đầy trái, và làng có nhiều người, liền về và báo tin lại. 
Đàn khỉ nghe cây đây trái, chúng quyết đi hái trái đê ăn, liên đên tìm khỉ chúa và báo 
tin ây. Khỉ chúa hỏi: 


- Làng có người ở hay không có người ở? 

- Thưa chúa đàn, có người ở! 

- Vậy chớ nên đi, vì loài người rất xảo quyệt. 

- Thưa chúa đàn, vào nửa đêm trong lúc loài người nằm ngủ, chúng tôi sẽ đến ăn! 


Cả đàn khi đông đảo xin được phép của khi chúa, từ núi Tuyết đi xuống, nằm trên mặt 
một tảng đá, không xa làng bao nhiêu, chờ cho đến lúc mọi người đi ngủ. Vào nửa 
đêm, khi mọi người đã ngủ say, chúng leo cây và ăn trái. Một người kia có việc cần ra 
khỏi nhà, đến giữa làng thấy các con khi, liên báo cho mọi người biết. Nhiều người 


nai nịt cung, tên, tay câm nhiều loại vũ khí, cầm đá, gậy, và nghĩ: "Khi trời đã sáng, 
chúng ta sẽ bắt những con khi". Họ vây quanh cây và đứng chờ. 


Tám mươi ngàn con khi thấy những người này, SỢ chết, suy nghĩ: "Không có nơi 
nương tựa nào khác ngoài khi chúa", bèn đi đên gân khỉ chúa và đọc bài kệ đâu: 


614 


Tay cầm cung, ông tên, 
Mang các loài gươm tốt, 
Chúng bao vây chúng tôi, 
Làm sao được giải thoát? 
Nghe chúng nói, khỉ chúa an ủi: 
- Chớ sợ. Loài người có nhiều việc phải làm. 
Khi chúa an ủi chúng xong, liền đọc bài kệ thứ hai: 
Loải người có nhiều việc, 
Sẽ giải tán đám đông, 
Những gì cây còn lại, 
Hãy ăn Tin-du-ka. 
Bậc Đại Sĩ an ủi đàn khi. Nếu chúng không được sự an ủi như vậy, tất cả sẽ vỡ tim và 
chêt. Bậc Đại Sĩ an ủi đàn khi, rôi bảo họp lại tât cả bọn. Khi chúng đã họp, chúng 


không thấy Con: khi Senaka, cháu trai của khi chúa. Chúng báo cho khi chúa biết 
Senaka không đên, khỉ chúa nói: 


- Nếu Senaka không đến, các ngươi chớ lo. Nay nó sẽ đem lại an toàn cho các ngươi 
đó. 

Còn Senaka vẫn ngủ khi đàn khỉ ra đi. Sau khi thức dậy, không thấy ai, nó đi theo dấu 
chân chúng, thây mọi người đền, và biệt răng đàn khỉ sẽ gặp nạn. 


Khi thấy một ngôi nhà ở biên địa có lửa đốt lên và một bà già đang ngủ say, nó đi đến, 
và làm như một đứa trẻ ở làng đi ra đồng, nó cầm lấy một que lửa, và đứng theo chiều 
gió thôi, nó đốt làng cháy. Các người ây liền bỏ đàn khi, vội vàng chạy đến đập tắt 
lửa. Trước khi chạy, mỗi con khi hái một trái cây mang theo về cho Senaka. 


* 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, Senaka, cháu của khi chúa, là Mahànàma, đàn khi là hội chúng đức 
Phật, còn khỉ chúa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


615 


178. CHUYỆN CON RÙA 
(Tiên thân Kacchapa) 


Tại đây ta sanh rd..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một người được chữa khỏi bệnh thổ 
tả. Một thời, tại một gia đình ở Xá-vệ, có bệnh thô tả lan đên. Cha mẹ nói với con trai: 


- Này con thân, chớ sống trong nhà này. Hãy phá tường và trồn đi, đến một chỗ nào 
đó và bảo vệ sự Sống. Sau khi về, tại chỗ này có nhiều của chôn cất, con hãy đào lên, 
dựng lại cơ nghiệp và sống hạnh phúc. 


Nghe nói vậy, người con trai vâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi chứng bệnh 
của mình đã chấm dứn, anh ta trở về, đào của cải lên và sống đời sống gia đình. Một 
hôm, anh ta đem theo bơ chín, dâu, vải và áo ấm... đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo 
Sư và ngôi xuống. Sau khi tiếp đón anh ta, bậc Đạo Sư liên hỏi: 


- Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tả lây lan làm thể nào con thoát được? 
Anh ta kế lại sự tình. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, thuở xưa khi tai hoạ khởi lên, có những kẻ quá luyến tiếc trú xứ của mình 
và không đi chô khác, nên đã không giữ được mạng sông. Còn những kẻ không quá 
luyện tiếc trụ xứ và bỏ đi nơi khác thì đã cứu được mình. 


Nói như vậy xong, theo lời yêu câu của người con trai, bậc Đạo Sư kể chuyện quá 
khu. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
làm đô gôm ở một ngôi làng nhỏ. Bô-tát cũng làm nghê gôm đề nuôi dưỡng vợ con. 


Lúc bây giờ, có một hồ nước lớn gần một con sông lớn ở Ba-la-nai. Trong thời nước 
lớn, hồ ngập nước từ con sông tràn vào; trong thời nước yếu, hồ nước tách riêng. Các 
con cá và rùa biết: Trong năm nay sẽ có mưa nhiều, hay trong năm nay sẽ có hạn hán. 
Vào thời có chuyện này có con cá và rùa sanh trong hồ ấy biết: Trong năm nay, sẽ hạn 
hán. 


Vì vậy trong khi nước hồ còn hợp thành một với sông, chúng từ trong hồ bơi ra và đi 
đên con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ: "Chô này ta sanh ra, chỗ ta lớn lên, chỗ ở 
của cha mẹ, ta không thê bỏ chỗ này được". Nghĩ vậy, nó không đi ra sông. 


Trong thời kỳ mùa hạ, ở đấy, nước bị khô cạn, con rùa ấy đào đất tại chỗ Bồ-tát 
thường đến lấy đất sét. Bồ-tát đi đến đấy đề lấy đất sét với cái cuốc lớn và đào đất lên, 
đập trên lưng con rùa, với cái cuốc hất nó lên và quăng nó trên mặt đất như một cục 
đất. Trong khi cảm thọ đau đớn, con rùa ấy nói: 


- Do ta không từ bỏ chỗ ở, nên phải gặp nạn diệt vong như vậy. 


616 


Nói vậy xong, nó khóc với những bài kệ: 
Tại đây, ta sanh ra, 
Trong bùn này ta sông, 
Ta yếu đuối thế này, 

Thế Tôn, con van Ngài, 
Hãy nghe tiếng con thưa. 
Ở làng hay tại rừng, 

Chỗ nào được an lạc, 
Với người có trí thức, 

Là chỗ sanh, chỗ lớn. 
Chỗ nào có sự sông, 
Hãy đi đến chỗ ấy, 

Tốt hơn chỗ trú ân 

Đem lại sự hủy diệt. 


Như vậy, con rùa nói với Bồ-tát rồi chết. Bồ-tát lượm nó lên, họp mọi người trong 
làng lại, khuyên dạy họ như sau: 


- Hãy xem con rùa này! Trong khi các loài cá, loài rùa khác đi ra trên sông lớn, nó 
không thê cắt đứt sự luyến ái đối với trú xứ, không cùng đi ra sông, đào đất ở chỗ ta 
đến lấy đất sét, với các cuốc lớn, ta đập vỡ lưng của nó và quăng nó lên mặt đất như 
một cục đất. Nó nhớ đến việc làm của mình, than khóc với hai bài kệ rồi chết. Như 
vậy, do luyến ái trú xứ của mình, nó phải chết. Các ngươi chớ làm như con rùa này. 
Bắt đầu từ nay, đừng nghĩ rằng: "Sắc của ta, tiếng của ta, chớ có tham ái, vì thọ hưởng 
chấp thủ chúng. Mọi chúng sanh đến phải trải qua ba hiện hữu (dục hữu, sắc hữu, và 
vô sắc hữu). 


Như vậy với sự tinh thông của một bậc Giác ngộ, Bồ-tát khuyên dạy đại chúng. Lời 
khuyên dạy của Bô-tát lan rộng toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ð@) và tồn tại đến bảy trăm 
năm. Đại chúng nghe lời Bồ-tát khuyên dạy, làm các công đức như bố thí v.v... rồi khi 
mạng chung, họ sanh lên Thiên giới. 


* 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư liền giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, 
người thanh niên đã đặc quả Dự lưu. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, con rùa là Ànanda, còn người làm đô gốm là Ta vậy. 


-ooOoo- 


617 


179. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA 
(Tiên thân Satadhamma) 


Nhỏ thay dự tàn ấp..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai mươi mốt sinh kế phi pháp. Một 
thời, nhiều Tỷ-kheo làm nghề thây thuốc, nghề sử giả, nghề đưa tin, nghề liên lạc 
đường bộ, đối đô ăn khát thực v.v... (Những pháp này sẽ được nói đến trong Tiên thân 
Saketa (237 và 68)). Khi bậc Đạo Sư biết được các Tỷ-kheo đã sinh sống như vậy, 
Ngài nói: 

- Nay nhiều Tỷ-kheo đã sinh sống phi pháp. Sinh sống như vậy, sẽ không giải thoát mà 
còn đọa làm Dạ-xoa, hay ngạ quỷ. Họ sẽ sanh làm những trâu bò chở nặng, một số sẽ 
thác sanh vào địa ngục. Vì hạnh phúc và an lạc cho họ, ta cần phải nói lên một bài 
pháp liên hệ đến cá nhân. 


Vì vậy bậc Đạo Sư bảo họp các Tỷ-kheo lại và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông chớ làm hai mươi mốt sanh kế phi pháp. Đồ ăn khất thực 
nhận được phi pháp, giống như hòn sắc nung đỏ, ví như nọc răn độc, các sanh kế phi 
pháp này đã bị các đệ tử chư Phật, các Độc giác Phật chỉ trích và bài xích. Hưởng 
thọ các món ăn khát thực nhận được do sanh kế phi pháp không đem lại vui cười hoan 
hỷ. Các đồ ăn khất thực nhận được như vậy trong Giáo hội của Ta, chẳng khác gì 
món ăn tàn dự của kẻ hạ tiện. 


Sưu khi nói vậy, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khử. 


+ 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con một người 
ở đẳng cấp hạ tiện. Khi đến tuôi trưởng thành, vì một vài công việc Bồ-tát lên đường 
ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực. Lúc bấy giờ, tại Ba-la-nại có một thanh 
niên tên là Satadhamma, là con một gia đình đại Bà-la-môn nhưng không đem theo 
Đạo đề làm lương thực. Cả hai cũng gặp nhau trên con đường lớn. Thanh niên ấy hỏi 
Bô-tt: 


- Ngươi ở giai cấp gì? 
Bồ-tát đáp: 

- Tôi thuộc giai cấp hạ tiện. 
Bồ-tát hỏi: 

- Cậu ở giai cấp gì? 

Anh ta đáp: 


- Tôi thuộc giai cấp Bả-la-môn phương bắc. 


618 


- Lành thay, chúng ta cùng đi. 

Cả hai cùng đi. Khi đến giờ ăn sáng, Bồ-tát ngồi xuống tại chỗ có nước tốt, rửa tay, 
mở giỏ cơm, và nói với thanh niên ây: 

- Hãy ăn cơm! 

- Này tiện dân, ta không cần cơm. 

Bồ-tát nói: 

- Lành thay! 


Rồi không để cho dư cơm thừa, Bồ-tát bỏ cơm vừa đủ cho mình ăn trên một cái lá 
khác, cột cái giỏ lại, đê nó một bên. Bô-tát ăn xong, uông nước, rửa tay chân, rỗi câm 
lây cơm gạo còn lại và nói với thanh niên: 


- Này cậu, chúng ta cùng đi. 
Rồi họ lại lên đường. Cả ngày hai người cùng đi, đến chiều cả hai tắm tại một chỗ có 


nước tốt. Sau khi tắm xong, họ lên bờ. Bồ-tát ngồi một chỗ thoải mái, mở giỏ cơm, 
không mời cậu thanh niên kia và bắt đầu ngồi ăn. Cậu trai kia cả ngày đi mệt mỏi, lại 


đói bụng, đứng nhìn và nghĩ: "Nếu nó cho ta cơm, ta sẽ ăn". Bồ-tát không nói gì, vẫn 


ăn. Cậu trai nghĩ: "Kẻ hạ tiện này không mời gì ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Đề khỏi bị đói 
bức bách, ta lây một miếng, quăng đi phần cơm dơ bẩn ở trên và phần cơm còn lại." 
Anh ta làm như anh đã nghĩ, và ăn phần cơm đươc làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh 
ta hết sức hối hận ăn năn. Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó: 


- Ôi vì ta phóng dật, đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục dòng họ, gia 
tộc cao quý của ta. Ta đã ăn phân cơm dư thừa của một tên hạ đăng! 


Sau khi khóc than, sầu muộn, anh ta nói lên bài kệ đầu: 


Nhỏ thay, dư tàn ấy, 
Nó cho rất khó khăn! 
Ta sanh là Phạm chí, 


Món ăn, bị nôn ra. 
Cậu trai ấy than khóc như vậy: 
- Hôm nay ta đã làm một việc không thích đáng chỉ vì sự sống! 


Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không để một ai thấy mình, rồi anh ta sầu muộn 
và chêt cô độc. 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, giống như thanh niên Satadhamma, sau khi ăn đỗ ăn dự tàn của kẻ 
hạ tiện, đã tự trách mình đã ăn không xứng đáng, nên không vui cười, không hoan hỷ. 


619 


Cũng vậy, ai xuất gia trong Giáo hội này và sống với sinh kế phi pháp, khi hưởng thọ 
thức ăn đã nhận được do cách thức như trên, đã sống một nếp sống bị đức Phật bài 
bác và chỉ trích, kẻ áây sẽ không vui cười và hoan hỷ. 


Rồi bậc Đạo Sư đọc bài kệ thứ hai: 
Ai hủy hoại chánh pháp, 
Sinh sống theo phi pháp, 
Như Sa-ta-dham-ma, 
Sóng không được hoan hị. 


Như vậy, bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các Sự thật. Cuối 
bài giảng, nhiêu Tỷ-kheo đã đặc các Đạo và Quả. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, Ta là kẻ tiện dân ấy. 


-ooOoo- 


180. CHUYỆN KHÓ CHO 
(Tiền thân Duddada) 


Cho những gì khó cho..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về sự bó thí của hội chúng. Ở Xá-vệ, có 
hai người bạn là con trai của những điền chủ, cùng nhau đi quyên, rỗi sắp đặt tất cả 
các món vật dụng, mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị lãnh đạo và tô chức đại bố 
thí trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ bố thí tất cả các món vật dụng, mời vị cao 
niên nhất trong hội chúng đảnh lễ bậc Đạo Sư, rôi ngôi xuống một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, trong sự bô thí này, có người cho nhiều, có người cho í1. Mong rằng 
bồ thí này sẽ có quả báo lớn cho tất cả mọi người. 


Vị cao niên dâng lễ cúng dường tác bạch như vậy. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các cư sĩ! Các ông cúng dường chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh đạo, dâng 
cúng như vậy là thiện nghiệp lớn. Các bậc Hiên trí thuở xưa, khi bồ thí như vậy cũng 
tác bạch cúng dường như vậy. 


Nói xong, theo lời yêu cầu của các vị ấy, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn ở xứ Kàsi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát được học tập tại Takkasilà, 


620 


sau đó xuất gia sống đời đạo sĩ, cùng với một hội chúng đệ tử đến sống ở vùng Tuyết 
Sơn. Hội chúng sông lâu ngày trong khu vực Tuyết Sơn, khi cần muôi vả giâm chua, 
đã đi xuống quốc lộ, họ đi đến Ba-la-nại và sống trong ngự uyên của vua. 


Ngày hôm sau, Bồ-tát cùng với hội chúng đi khát thực tại ngôi làng gần cửa thành đề 
dân làng bố thí đồ ăn. Ngày tiếp, Bồ-tát đi khất thực tại Ba-la-nai. Dân chúng vui vẻ 
bồ thí đồ ăn. Họ “họp thành đoàn thể, thâu góp đồ quyên được, sửa soạn bố thí, và tô 
chức một cuộc bồ thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. Cuối cuộc bồ thí, bậc cao niên nhất nói 
về cách thức dâng đồ cúng đường. Bồ-tát nói: 


- Này các Hiền giả, khi nào tâm hoan hỷ, thì không có bố thí nào nhỏ cả. 
Nói xong lời tùy hỷ, Bồ-tát đọc các bài kệ này: 

Cho những gì khó cho, 

Làm những việc khó làm, 

Kẻ xấu khó làm được, 

Pháp kẻ thiện khó theo. 

Do vậy kẻ thiện, ác, 

Từ đây đi khác nhau. 

Kẻ ác xuống địa ngục, 

Bậc thiện lên Thiên giới. 
Như vậy, Bồ-tát nói lời tùy hỷ, rồi sông tại đấy trong bốn tháng mùa mưa. Sau khi 


mùa mưa đã qua, ngài đi đến Tuyết Sơn tu tập, thiền định không gián đoạn và sau khi 
mạng chung, được sanh lên cõi Phạm thiên. 


* 


Bậc Đạo Sư kế pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng đức Phật, và Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


621 


PHẨM ASADISA 


181. CHUYỆN HOÀNG TỬ VÔ ĐỊCH 
(Tiên thân Asadisa) 


Vị thiện xạ, hoàng tử..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuất gia vĩ đại. 
Thuở xưa, Như Lai cũng đã từ bỏ vương vị và xuát gia. 
Nói vậy xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm con Hoàng hậu được 
sanh an toàn, và trong ngày đặt tên, được gọi là hoảng tử Asadisa (Vô Địch). Khi 
hoàng tử bắt đâu biệt chạy, vị hữu tình khác có công đức cũng nhập thai làm con 


hoàng hậu, được sanh ra an toàn, vả trong ngày đặt tên, được gọi là hoàng tử 
Brahmadatta (Phạm Thọ). 


Khi được mười sáu tuôi, Bồ-tát đi Takkasilà, học ba tập Vệ-đà và mười tám tài nghệ 
với một sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương. Trong nghê băn cung, Bô-tát là vô 
địch. Học xong Bồ-tát trở vê Ba-la-na1. 


Khi vua mệnh chung, vua có di chúc tôn thái tử Asadisa làm vua và hoảng tử 
Brahmadatta làm phó vương. Sau khi vua băng hà, thái tử Asadisa từ chôi vương vị và 
nÓI: 

- Ta không muốn vương vị. 

Và Brahmadatta được làm lễ quán đảnh. Bồ-tát không cần danh vọng, không muốn gì 
hêt. Trong khi người em trị nước, Bô-tát sông như một ông hoảng. Những người hâu 
cận vu cáo Bô-tát với vua: 


- Thái tử Asadisa muôn chiêm vương quôc. 


Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi bắt Bồ-tát. Một người hầu Bồ- 
tát báo cho ngài biết tin này. Bồ-tát tức giận em, liền đi đến một nước khác và báo tin 
cho vua này biết rằng có một người bắn cung đang đứng đợi trước hoàng môn. Vua 
hỏi: 


- Kẻ ấy muốn bao nhiêu tiền lương? 


622 


- Mỗi năm, một trăm ngàn đồng. 

- Được, hãy đưa kẻ ấy đến. 

Khi Bồ-tát đến yết kiến và đứng châu, vua hỏi: 
- Khanh là người bắn cung? 

- Thưa vâng, tâu Đại vương. 

- Lành thay, hãy phục vụ ta. 


Từ đấy trở đi Bồ-tát phục vụ nhà vua. Nhưng các người bắn cung cũ lấy làm bất mãn, 
vì lương của Bồ-tát quá cao. 

Một hôm vua đi đến ngự uyền, tại chỗ đó dưới gốc xoài được dựng lên một lều vải 
trước bàn thạch dùng làm nghỉ lễ. Vua năm trên sàng tọa lộng lẫy dưới gốc cây xoài, 
nhìn lên thấy một CHẾ xoài trên ngọn cây và suy nghĩ: "Không thê leo cây để hái 
chùm xoài quá cao", liền cho gọi các người bắn cung đến và nói: 


- Các khanh có thể dùng mũi tên cắt đứt chùm xoài này và làm nó rơi xuống không? 
Họ đáp: 


- Tâu Đại vương, làm việc này không khó gì đôi với chúng thần. Đại vương đã thấy tài 
nghệ chúng thần nhiều lần trước rồi. Người bắn cung mới tới nhận tiền lương nhiều 
hơn chúng thân, xin hãy bảo kẻ ấy bắn rơi chùm xoài. 


Vua truyền Bồ-tát đến và hỏi: 

- Khanh có thê bắn rơi chùm xoài ấy không? 

- Thưa vâng, tâu Đại vương. Nếu được chọn chỗ đứng, thần có thể. 
- Chỗ đứng nào? 

- Chỗ đứng tại tọa sàng mà Đại vương nằm! 

Vua bảo đời tọa sàng và nhường chỗ cho Bồ-tát. 


Bồ-tát không có cung tầm tay, nhưng thường nai nịt nó trong bộ áo sát thân, do vậy 
cần phải có cái lều đề thay quần áo. Vua ra lệnh mang lều vải và cắm lều. Rồi Bồ-tát 
đi vào trong lều, cởi tắm vải trắng đã mang trên mình, rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc 
dây nịt và khoác một áo cánh ngang hông màu đỏ. 


Từ một cái túi, Bồ-tát lấy ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, ráp chúng lại và 
đeo vào phía bên trái. Kế đó ngài mang một áo giáp bằng vàng, đeo ông tên sau lưng, 
lấy ra cái cung lớn bằng sừng dê được làm bằng nhiều mảnh. Bồ-tát lắp chúng lại, 
buộc đây cung đỏ như màu san hô, đội một chiếc khăn trên đầu, lấy móng tay quay 
mũi tên hai ba vòng và vén màn đi ra giống như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bồ-tát 
đi đến chỗ bắn cung, lắp tên vào cung và hỏi vua: 


623 


- Tâu Đại vương, thần có thể cắt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay tên rơi 
xuông? 


- Này khanh, ta thường thấy một vật rơi xuống do một mũi tên bắn lên, chứ chưa hề 
thây mũi tên từ trên rơi xuông. Vậy khanh nên làm mũi tên rơi xuông chủm xoài. 


- Thưa Đại vương, mũi tên này sẽ được bắn lên xa đến tận trời của Bốn Thiên vương, 
rồi mới rơi xuống. Xin Đại vương chịu khó chờ đợi. 


- Lành thay. 
Vua chấp nhận. Rồi Bô-tát nói: 


- Thưa Đại vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính giữa, và khi 
rơi xuông, nó không rơi trật ra bên này bên kia, dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng 
chỗ mình muôn và mang theo chùm xoài. Đại vương hãy xem. 


Với sự nhanh nhẹn, Bồ-tát bắn lên mũi tên ấy đâm đúng chỗ giữa của chùm xoài. 
Ngay khi biết mũi tên ấy đã lên đến cung điện của Bốn Thiên vương, ngài bắn thêm 
một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước, và chạm vào lông của mũi tên đầu, 
khiến nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thắng đến lâu đài ở cõi trời Ba mươi ba. Tại 
đây, chư Thiên giữ lại mũi tên ấy. Tiếng xé gió của mũi tên rơi xuống vang động như 
tiếng sắm. Đại chúng hỏi: 


- Đó là tiếng gì? 

Bồ-tát trả lời: 

- Đó là tiếng của mũi tên rơi xuống. 

Bồ-tát biết rằng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình bèn an ủi họ: 
- Chớ sợ hãi. Ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu. 


Mũi tên rơi xuống, không đi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng 
chính giữa và cắt đứt chùm xoài. Bồ-tát không cho chùm xoài và mũi tên rơi xuông 
đất, một tay bắt lấy chùm xoài, một tay bắt lây mũi tên. Đại chúng thấy sự kiện kỳ 
diệu ấy tán thán bậc Đại Sĩ: 


- Chúng ta chưa bao giờ thấy sự kiện hy hữu này. 


Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên không. Trong 
sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quần thần góp được mười triệu đồng tặng cho Bồ- 
tát. 


Còn vua ban Bồ-tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn. 


Trong khi Bồ-tát sống ở đây được vua này cung kính, tôn trọng, thì bảy vua khác nghe 
Hoàng tử Vô Địch không có mặt ở Ba-la-nại, liên đi đền vây kinh thành và gửi tin cho 
VU8: 


- Phải đầu hàng hay giao chiến. 


624 


Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi: 
- Hiền huynh của ta nay ở đâu? 
Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giềng, vua nói: 


- Nếu anh ta không đến, ta sẽ mất mạng. Hãy ra đi và nhân danh ta, đảnh lễ dưới chân 
hiền huynh ta, xin lỗi và rước anh ta về. 


Vua sai sứ giả ra đi báo tin ấy cho Bồ-tát. 
Ngài xin phép vua của mình trở về Ba-la-nai, an ủi em đừng SỢ, rồi cho khắc những 


chữ sau đây trên một mũi tên: "Ta, hoàng tử Asadisa, đã trở về. Chỉ bắn một mũi tên, 
ta có thê giết tất cả các ngươi. Ai còn yêu mạng sống hãy chạy trốn đi". 


Rồi đứng trên tháp canh, Bồ-tát bắn mũi tên này làm nó rơi vào chính giữa cái đĩa 
vàng mà bảy ông vua ây đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ây, họ hoảng hôt sợ chêt 
và tât cả đêu tháo chạy. 


Như vậy bậc Đại Sĩ không làm rơi một giọt máu để một con ruồi nhỏ có thể uống 
được và đã khiên cho bảy vua bỏ chạy. Rôi nhìn em trai, ngài từ bỏ các dục, xuât gia 
làm vị đạo sĩ, ngài đạt được các Thăng trí và các Thiên chứng, đên khi mạng chung, 
ngài được sanh lên Phạm thiên giới. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, sau khi đuôi bảy vua chạy, và thắng trận, hoàng tử 
Asadisa đã xuât gia làm vị đạo sĩ. 
x 

Rồi nhận danh bậc Chánh Giác, bậc Đạo Sư đọc những bài kệ: 

VỊ thiện xạ, hoàng tử, 

Tên A-sa-di-sa, 

Bậc đại hùng vô địch, 

Bắn xa, nhanh như chóp, 

Đã phá vỡ tan tành 

Đại bộ phận quân địch. 

Giao chiến giữa quân thù, 

Nhưng không hại một ai, 

Cứu người em an toàn, 

Bồ-tát tự chế ngự. 
Sau khi bậc Đạo Sư nói xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, người em trai là Ànanda, còn hoàng tử Asadisa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


625 


182. CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN 
(Tiên thân Sangàmàvacara) 


Anh hùng quen chiến trận..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Tôn giả Nanda. 


Từ khi trở về thành Kapila lần đâu tiên, cho người em trai, hoàng tử Nanda, xuất gia 
xong, bậc Đạo Sư đã đi ra khỏi thành Kaplla, tuân tự đi đến Xá-vệ và sống tại đây. 
Tôn giá Nanda nhớ lại, khi cẩm lấy bình bát của Thế Tôn, cùng với Thế Tôn đi ra khỏi 
nhà, thì một Thích nữ có tình cảm đối với Nanda, nhìn ra cửa số, với đẫu tóc đang 
chải dở, thấy vậy nàng nói: 


- Sao, hoàng tử Nanda lại đi ra với bậc Đạo Sư? Mong Tôn giả hãy sớm trở về. 


Nhớ tiếng nói của nàng, Tôn giả sanh luyến ái, không vui vẻ, trở thành vàng vọt và tay 
chân nội gân. Bậc Đạo Sư biêt được tin này, suy nghĩ: "Ta sẽ khuyên dạy Nanda từ bỏ 
tiếng sét ái tình và tu đạo giải thoát". 


Ngài đi đến phòng Nanda ở, ngôi xuống chỗ soạn sẵn và hỏi: 

- Này Nanda, ông có an vui trong Pháp và Luật này không? 

- Bạch Thế Tôn, tâm con bị nàng chỉ phối. Con không an vui. 

- Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái Tuyết Sơn chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa đến. 

- Vậy chúng ta hãy ẩi. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thân thông, làm sao con đi được? 
- Này Nanda, Ta sẽ đưa ông đi với thần lực của Ta! 

Rôi bậc Đạo Sư cầm lấy ta vị Trưởng lão bay lên hư không. 


Giữa đường hai vị ẩi qua một đảm ruộng bị cháy, trên một khúc cây bị chảy, một con 
khỉ cải ngôi với mũi và đuôi bị sứt lông trụi hết, da ngoài bị cháy, chỉ còn da trong bê 
bêết máu. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Nanda, ông có thấy con khi không? 
- Dạ có, bạch Thế Tôn. 
- Hãy nhìn nó cho kỹ. 


Rồi bậc Đạo Sư dắt Nanda và chỉ cho Nanda thấy trải đài sảu mươi dặm là cao 
nguyên Manosìla, bảy hô lớn, như hỗ Anotata kỳ vĩ v.v..., năm con sông lớn, toàn bộ 
núi Tuyết có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp, với núi Vàng, núi Bạc, núi Bảo châu. Rồi 
bậc Đạo Sư hỏi: 


626 


- Này Nanda, trước đây ông có thấy cung điện cõi trời Ba mươi ba chưa? 
- Bạch Thế Tôn, con chưa thấy. 
- Hãy đi, này Nanda, Ta sẽ chỉ cho ông thấy cung điện cõi trời Ba mươi ba. 


Rôi bậc Đạo Sư dắt Nanda đến đấy và ngôi trên Hoàng thạch tọa. Thiên chủ Sakka 
(Đề Thích) liên đi đến với chư Thiên của hai thiên giới, đảnh lễ bậc Đạo Sư và ngôi 
xuống một bên. Hai mươi lăm triệu tiên nữ của Đề Thích và năm trăm Thiên nữ với 
bàn chân bô câu cũng đến đảnh lễ và ngôi xuống một bên. Bậc Đạo Sư làm cho 
Nanda khỏi tâm say đắm nhìn năm trăm Thiên nữ ấy không chớp mắt. 


- Này Nanda, ông có thấy các Thiên nữ với bàn chân bô câu này không? 
Bạch Thế Tôn, con đã thấy. 
- Này Nanda, những Thiên nữ này đẹp hay Thích nữ của ông đẹp? 


- Bạch Thê Tôn, ví như con khi cái tàn phê so sánh với cung nữ của vua, cũng vậy, 
nêu so sánh Thích nữ của vua với các Thiên nữ này. 


- Này Nanda, nay ông sẽ làm gì? 
- Bạch Thế Tôn, làm thế nào để được các Thiên nữ ấy? 
- Làm Sa-môn pháp sẽ được các Thiên nữ ấy. 


- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa với con rằng do hành trì pháp Sa-môn, con sẽ được 
các tiên nữ áy, thì con sẽ hành trì pháp Sa-môn. 


Này Nanda, Ta hứa với ông đó, hãy hành trì đi. 


Như vậy, vị Trưởng lão đứng giữa thiên chúng, sau khi được lời hứa của Thể Tôn, liền 
thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ. Chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì pháp Sa- 
môn. 


Bậc Đạo Sư đưa Nanda trở về Kỳ Viên và vị Trưởng lão bắt đầu hành trì pháp Sa- 
môn. Bậc Đạo Sư gọi vị Tướng quân Chánh pháp và bảo: 


- Này Xá-lợi-phất, Nanda, em của ta, giữa Thiên Chúng cối trời Ba mươi ba, vì thích 
thụ các Thiên nữ, đã khiến ta láy lời hứa của ta đề khích lệ vị áy. 


Cùng cách ấy, bậc Đạo Sư báo tin cho Trưởng lão đại Mục-kiễn-liên, Ti rưởng lão đại 
Ca-diếp, Trưởng lão A-na-luật-đà, Trưởng lão Ànanda, vị Thủ Kho Chánh pháp, tất 
cả tám mươi vị đại đệ tử và lần lượt các Tì ÿ-kheo còn lại đêu biết. Ti rưởng lão Xá-lợi- 
phất, vị Tướng quân Chánh pháp đi đến Trưởng lão Nanda, và nói: 


- Có thật chăng, này Hiên giả Nanda, nghe nói giữa Thiên chúng cõi trời Ba mươi ba, 


Hiển giả đã khiến bậc Đạo Sư hứa là Hiển giả sẽ hành trì pháp Sa-môn đề được các 
Thiên nữ? 


627 


Rôi Trưởng lão nói tiếp: 


- Nếu sự việc như vậy, thì Phạm hạnh của Hiền giả tùy thuộc nữ nhân và hệ lụy đến 
phiên não. Nêu Hiên giả hành trì pháp Sa-môn vì mục đích được các nữ nhân ây, thì 
có gì khác giữa Hiện giả và một người làm thuê đề lây lương? 


Lời nói ấy khiến Tôn giả Nanda xấu hồ và liễn dập tắt mọi ham muốn. Cũng với 
phương tiện này, tất cả tám mươi vị đại đệ tử và các T)-kheo còn lại đều khuyên răn 
khiến Tôn giả Nanda xấu hồ. Tôn giá Nanda suy nghĩ: "Điều ta làm thật không xứng 
đáng" và với tàm quỷ, Tôn giả Nanda kiên trì nỗ lực, tăng trưởng Thiên quản và 
chứng quả A-la-hản. 

Rôi Tôn giả Nanda đi đến Thể Tôn và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa Thế Tôn khỏi lời hứa. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Nanda, khi ông đã đạt quá A-la-hán, thì ta được giải tỏa khỏi lời hứa rồi. 


Biết được sự việc này, các Tỷ-kheo tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện về Hiền 
giả Nanda: 


- Hiển giả Nanda thật là dễ dạy. Chỉ một lời khuyên răn đã khiến vị ấy xấu hồ. Hiền 
giả Nanda liên hành trì pháp Sa-môn và chứng quả A-la-hán. 


Bậc Đạo Sư đi đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang họp ở đây bàn câu chuyện gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa, Nanda cũng đã nghe lời khuyên 
dạy như vậy. 
Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạI, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người huân luyện voi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát đạt được sự thiện xảo trong 


nghề nghiệp và phục vụ một vị vua thù nghịch với vua Ba-la-nai. Bồ-tát được bảo 
huấn luyện con voi quý của vua và đã huấn luyện nó tốt đẹp. 


Vua ấy quyết định xâm chiếm quốc độ Ba-la-nai liền đem Bồ-tát đi theo, cưỡi lên con 
voi quý cùng với quân đội lớn đi đên Ba-la-nại bao vây thành và gửi tôi hậu thư cho 
vua Ba-la-nal: 


- Hãy giao quốc độ hay chiến đấu. 


Vua Brahmadatta quyết định đánh, liền triệu tập đội binh hùng hậu tại các cửa thành, 
tháp canh và chiến đấu. Vua thù định cho con voi quý mặc áo giáp, rồi tự mình mặc 


628 


áo giáp cưỡi lên đầu con voi, cầm một câu móc sắc bén, thúc con voi tiến đến trước 
mặt thành và nói lớn: 
- Ta sẽ công phá thành, giết mạng sông của tên vua thù địch, khiến vương quốc nó rơi 
vào trong tay ta. 
Khi thấy các quân giữ thành đồ bùn sôi, ném các hòn đá từ máy ném, con voi ấy sợ 
chêt, nên không có thê tiên tới và lùi bước. Tức thì vị tượng sư đến và nói: 
- Này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiến trận. Tại trận địa như vậy, 
nêu con lùi bước thì thật là không xứng đáng. 
Bồ-tát khuyên con voi với bài kệ này: 

Anh hùng quen chiến trận, 

Voi được tiếng lẫy lừng, 

Tắn công các cửa thành, 

Sao voi lại lùi bước? 

Phá mau thanh cửa sắt, 

Nhồ lên các cột trụ, 

Đạp nát các cửa thành, 

Hõi voli, mau vào thành! 
Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quấn vào các cột trụ, 


nhồ chúng lên như nhồ các cọng nắm. Nó đạp nát cửa thành, bẻ gãy thanh cửa, đi vào 
thành và chiêm lây vương quôc cho vua. 


* 
Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài liền nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy con voi là Nanda, vua là Ànanda và Sư trưởng huấn luyện voi là Ta vậy. 


-ooOoo- 


629 


183. CHUYỆN ĐỎ TÀN THỰC 
(Tiên thân Vàlodakka) 


Nước tôi tệ, Íf vị..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về năm trăm người sinh sống bằng 
cách ăn đồ ăn dự thừa. 


Nghe nói ở Xá-vệ có năm trăm cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con rồi sống với 
nhau và đến nghe pháp bậc Đạo Sư giảng. Giữa họ có một số chứng quả Dự lưu, một 
số chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất lai, không một người nào là không 
chứng quả. 


Dân chúng mời bậc Đạo Sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ấy. Nhưng họ có 
năm trăm người hấu hạ, đem que xia răng, nước rửa mặt, hương thơm, vòng hoa, và 
những người này sinh sống với đỗ ăn dự thừa của chủ. Sau buổi ăn sáng, bọn ấy nằm 
ngủ, rôi khi thức dậy cá bọn đến sông Aeiravati, la hét trên bờ sông và vật lộn nhau 
nh những người Mallà. Còn năm trăm cư sĩ không làm ôn, không la hét và sống yên 
lặng tịnh cư. Bậc Đạo Sư nghe tiếng ôn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền 
hỏi Trưởng lão Ànanda: 


- Tiếng ôn này là gì vậy? 

Ngài được đáp lại: 

- Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ôn của những người hẳu ăn tàn thực. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này Ànanda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và làm ôn 
ào quá. Còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ với nhau và giữ im 
lặng, thuở xưa họ cũng đã như vậy rồi. 

Rôi theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamdatta khi vua trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát làm người cố vấn cho vua về 
các vấn đề thánh Sự Và tục sự. 


Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị năm trăm con ngựa Sindh, 
cùng với bôn loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi trở vê Ba-la-nai, vua 
ra lệnh: 


- Vì các con ngựa Sindh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống nước nho. 


Các chú ngựa Sindh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa, và đứng yên lặng 
trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon ngọt đã bị vắt hết. 
Các người ấy hỏi vua: 


630 


- Nay chúng con phải làm gì với những vật này? 

Vua nói: 

- Hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với vải lọc và cho đàn lừa. 

Các con lừa uống nước cặn bã, trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh khắp sân 
vua. Vua mở cửa số lớn, nhìn xuống sân gọi Bồ-tát đang đứng gần và nói: 


- Hãy nhìn xem những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say sưa, la hét, 
nhảy chôm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa Sindh sanh ra thuân chủng, sau khi 
uông nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không chạy nhảy qua lại. 
Vua hỏi vì sao như vậy và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Nước tôi tệ, ít vị, 

Chất tươi bị vắt sạch. 

Uống vào lừa say sưa, 

Thưa Nhân chủ, ngài hỏi, 

Ngựa Sindh, loài thuần chủng, 

Uống loại nước thượng vị, 

Đứng yên lặng tại chỗ, 

Không chạy nhảy say sưa. 
Rồi Bồ-tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai: 

Cũng vậy, người hạ đăng, 

Dù ăn món dư tàn, 

Vẫn say sưa nhảy nhót, 

Sống thoải mái an nhàn. 

Còn hạng người thuần tánh, 

Giữ tâm trí vững vảng, 

Cho dù được uống cạn, 

Rượu thượng vị cao sang. 
Vua nghe lời Bồ-tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khỏi sân châu. Sau đó, vua tuân 
theo lời khuyên dạy của Bô-tát, làm các công đức như bô thí v.v... rôi khi mạng chung 
vua đi theo nghiệp của mình. 


Khi bậc Đạo Sư nói Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc báy giờ, năm trăm con lừa là các người ăn tàn thực này, năm trăm con ngựa 
Sindh là năm trăm cư sĩ này, vua là Ananda, còn vị đại thân hiện trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


631 


184. CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA 
(Tiên thân Giridanta) 


Con ngựa Pan-da-va..., 


Câu chuyện này, khi ở Tì rúc Lâm, bậc Đạo Sư kế về một người thân cận kẻ ác. Hoàn 
cảnh câu chuyện đã được kê trong Tiên thân MahilàmukRha (số 26). Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay T)-kheo này mới thân cận kẻ ác. Thuở xưa, TỶ- 
kheo này cũng đã thân cận kẻ ác rồi. 


Rôi bậc Đạo Sư kê chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, vào thời vua Sàma trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình đại thần 


và khi đên tuôi trưởng thành, trở thành có vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục 
sự. 


Bấy giờ vua có con ngựa quý tên Pandava, và một người. huấn luyện ngựa tên 
Giridanta, là người què chân. Con ngựa thường thấy người cầm dây cương đi phía 
trước suy nghĩ: "Người â ấy muốn dạy ta đi cà nhắc" nên nó học theo và đi cà nhắc. 
Người ta trình cho vua biết là con ngựa què. Vua sai mời thú y. Thú y không thấy 
bệnh øì trên thân ngựa, liền thưa với vua: 


- Hạ thần không thấy bệnh øì trên thân ngựa. 
Vua cho gọi Bồ-tát: 
- Hãy đến, này khanh, và tìm nguyên nhân việc ấy. 


Bồ-tát đi đến, biết con ngựa ấy què do thân cận với người huấn luyện bị què, liền tâu 
vua biệt sự kiện này: 


- Đây là cái hại do thân cận người xấu. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Con ngựa Pan-da-va, 

Của Đại vương Sả-ma, 

Bị tật nguyên tai hại, 

Vì Ga-ri-dan-ta, 

Nó bỏ bản tánh xưa, 

Học theo người huấn luyện. 
Vua hỏi Bồ-tát: 


- Này khanh, nay phải làm gì? 


632 


Bồ-tát đáp: 
- Hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què và con ngựa sẽ trở lại như xưa. 
Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Tìm người đáng tin cậy, 

Có phong cách tốt lành, 

Thắng dây cương vào ngựa, 

Tập nó chạy vòng tròn, 

Nó mau bỏ tật cũ, 

Học theo người huấn luyện. 
Vua làm theo như vậy. Con ngựa dần trở lại tốt lành như xưa. Vua khen Bồ-tát hiểu 
biệt tánh tình các loài súc sanh, liên ban thưởng Bô-tát nhiêu danh vọng lớn. 


* 
Sau khi bậc Đạo Sư kê Pháp thoại này, Ngài liền nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, Giridama là ĐÈ-bà-đạt-đa, con ngựa là Tỷ-kheo thân cận người ác, vua 
là Ananda, còn vị đại thân hiện trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


185. CHUYỆN TÂM BÁT TỊNH 
(Tiên thân Anabhirati) 


Như nước đục, không trong..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một thanh niên Bà-la-môn. 


Chàng tỉnh thông ba tập Vệ-đà, giảng dạy thánh điển cho nhiều thanh niên Sát-đế-ly 
và Bà-la-môn. Sau một thời gian, thanh niên ấy xây dựng gia đình, tâm tư suy nghĩ 
đến y phục, trang sức, nam nô, nữ tỳ, ruộng đất, trâu bò, vợ con v.v... Bị tham sân sỉ 
chỉ phối, tâm tư vấn đục, chàng không thể đọc các chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một 
hôm, người ấy, đem theo nhiều hương, vòng hoa, đi đến Kỳ Viên cúng dường, đánh lễ 


bậc Đạo Sư, rồi ngôi xuống một bên. Bậc Đạo Sư ân cân nói chuyện với người ấy và 
hỏi: 


- Này cư sĩ, ông dạy học các chân ngôn. Ông có thuộc lòng các chân ngôn ấy chăng? 


- Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ấy, nhưng từ khi con lập gia 
đình, tâm con trở nên vẫn đục, do vậy, con không thuộc lòng các chân ngôn ấy như 
trước nữa! 


633 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này cư sĩ, không phải chỉ nay ông mới như vậy. Thuở trước tâm ông không vẫn đục, 
ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông bị các dục vọng chỉ phối, thì ông 
không nhớ các chân ngôn nữa. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của cư sĩ ấy, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh vào một gia đình Bả-la- 
môn giàu có. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát học thuộc lòng các chân ngôn ở 
Takkasilà và trở thành bậc sư trưởng có danh tiêng. Khi trở về Ba-la-nại, Bô-tát dạy 
các chân ngôn ây cho một sô đông thiêu niên Sát-đê-ly và Bả-la-môn. 


Trong số ây có một thanh niên Bà-la-môn học thuộc lòng ba tập Vệ-đà mà không ngập 
ngừng một câu nào cả và trở thành phụ tá cho sư trưởng dạy các chân ngôn. Sau một 
thời gian, vị ây lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự, nên tâm trở thành vân đục, 
không thê tụng đọc thuộc lòng các chân ngôn nữa. Rôi vị sư trưởng đi đên thăm thanh 
niên ây và hỏi: 
- Này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không? 
Chàng đáp: 
- Từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẫn đục, con không thê đọc thuộc lòng 
các chân ngôn. 
VỊ sư trưởng nói: 
- Này con thân, khi tâm bị vấn đục, dù con cố học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, cũng 
không thê đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong sáng thì có thê 
nhớ chúng rõ ràng. 
Sau đó Bồ-tát đọc hai bài kệ này: 

Như nước đục, vấy bùn, 

Không thấy sò, hến, cá. 

Sạn, cát nằm phía dưới, 

Cũng vậy, tâm vẫn đục 

Không thấy được lợi mình, 

Không thấy được lợi người. 

Như nước lặng trong suốt, 

Thấy sò, cá nằm dưới, 

Cũng vậy, tâm thanh thản 

Thấy lợi mình, lợi người. 


634 


* 


Sau khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này, Ngài trình bày các Sự thậi. Cuối bài giảng ấy, 
thanh niên Bà-la-môn đắc quả Dự-lưu và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, thanh niên này là thanh niên Bà-la-môn kia và vị Sư trưởng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


186. CHUYỆN VUA MANG SỮA ĐÔNG 
(Tiên thân Dadhivàhana) 


Đẹp, thơm và vị ngọt..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về sự thân cận với kẻ ác. (Câu 
chuyện này giống như câu chuyện trước). Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các I-kheo, thân cận kẻ ác là không tốt và có hại. Tại sao ta phải nói đến tác 
hại của bạn ác đối với con người? Trong thời gian quá khứ, do thân cận với cây 
Nimba không ngọt và không tốt lành, một cây xoài dù thuộc loài vô tri, với vị ngọt 
sánh bằng thực phẩm chư Thiên, cũng trở thành chua và đẳng. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ: 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, bốn anh em Bà-la-môn tại xứ Kàsi 
xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất băng lá ở khu vực Tuyết Sơn và sông tại 
đấy. Người anh cả mệnh chung và sanh làm Thiên chủ Sakka (Đề Thích). Biết rõ thần 
lực của mình, sau khoảng bảy hay tám ngày, Đề Thích thường đến thăm và giúp đỡ đồ 
chúng. 


Một hôm Thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảnh lễ, ngồi xuống một 
bên, rôi hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 
Vị này mắc bệnh hoàng đản đáp: 
- Tôi cần lửa. 


Đề Thích cho một con dao kiếm có búa (con dao kiếm có búa được gọi như vậy là vì 
khi lắp cán vào có thê dùng như con dao hay cây búa). VỊ tu khô hạnh hỏi: 


- Với dụng cụ nảy, ai mang củi lại cho ta? 


Đề Thích nói: 


635 


- Thưa Tôn giả, khi Tôn giả cần củi, chỉ lẫy tay gõ lên cây búa này và nói: Hãy đem 
củi cho ta và nhen lửa, cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho Tôn giả. 


Sau khi cho vị ấy con đao kiếm có búa thần ấy, Đề Thích đi đến vị thứ hai và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 

Gần chòi lá vị này có con đường voi đi. Các con voi làm vị này bực phiền. Vị này nói: 
- Các con voi này làm ta khô sở. Hãy đuôi chúng đi. 

Để Thích giao cho vị ấy một cái trồng và nói: 


- Thưa Tôn giả, đánh mặt phía này, Tôn giả sẽ đuôi các kẻ thù. Đánh mặt phía bên kia, 
kẻ thù sẽ trở thành bạn tôt và bao vây Tôn giả với bôn loại binh chủng. 


Nói vậy xong, Đề Thích cho vị này cái trông và đi đến vị trẻ tuổi nhất và hỏi: 
- Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gì? 

VỊ này cũng bị bệnh hoàng đản nên nói: 

- Tôi cần sữa đông. 

Đề Thích cho vị này một ghè sữa đông và nói: 


- Nếu Tôn giả muốn øì, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, chảy dòng 
nước lớn, và có thể chiếm một quốc độ cho Tôn giả. 


Nói vậy xong, Đề Thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có cây búa được dùng đề đốt 
lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trông đuôi các con voi đi, còn 
người em út dùng sữa đông. 


Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thấy một hòn ngọc 
có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn ngọc, nó bay lên hư 
không, đi đến một hòn đảo ở giữa biển, và nghĩ: "Nay ta sẽ ở lại đây". Nó đi xuống 
một chỗ tốt đẹp, dưới gốc cây Udumbara, và nó sông tại đấy. 


Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và nằm ngủ dưới gốc cây ấy. Có một 
người sống ở nước Kà-si, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không giúp ích được gì, bèn đi 
đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho chủ tàu. Khi tàu bị chìm 
giữa biển, anh ta nằm trên tắm gỗ, trôi đến hòn đảo ấy. Trong khi đi tìm trái cây, thấy 
con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và lây hòn ngọc. 


Nhờ thân lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây Udumbara và suy nghĩ: 
"Con heo rừng này nhờ thần lực hòn ngọc, đi được trên hư không. Ta nghĩ có lẽ nó 
muốn sông ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt rồi sẽ đi". Anh ta bẻ một cây gậy 
và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con heo rừng thức dậy, không 
thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy nhanh. Anh ta ngôi trên cây cười lớn. Con heo rừng 
nhìn lên, thây anh ta liền húc đầu vào cây và chết tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa, 
nấu thịt con heo rừng, ăn xong, liền bay lên hư không. 


636 


Khi bay ngang qua dãy Tuyết Sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ liền xuống am thất 
của người lớn tuôi nhất, ở đây hai ba ngày, và được vị tu khổ hạnh chiêu đãi. Thấy 
thần lực của con dao kiếm có cây búa, anh ta nghĩ: "Ta phải lấy vật dụng này". Anh ta 
chỉ cho vị tu khô hạnh thần lực của hòn ngọc và nói: 


- Tôn giả hãy lây hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiêm có búa. 


Vị tu khổ hạnh mong muốn đi trên hư không, bèn lấy hòn ngọc và trao đổi con đao 
kiêm có búa với anh ta. Người ây lây con dao kiêm có búa, đi một lát, gõ vào vật ây 
Và nÓI: 


- Này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc cho 
ta. 


Con đao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc. Anh ta 
cất con dao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ thứ hai và sống tại đấy 
vài ngày. Anh ta thấy được thân lực cái trống bèn gạ đôi “hòn ngọc để lấy cái trồng. 
Với cách thức trước anh ta bảo cái búa chém đầu người Ấy, rồi đi đến người em út. 
Thấy thần lực của ghè sữa đông, anh ta cho hòn ngọc, đôi lấy cái ghè sữa đông, và với 
phương tiện trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy. Anh ta lấy lại hòn ngọc, con 
dao kiếm có búa, cái trống và cái ghè sữa đông, rôi bay lên hư không. Đứng không xa 
Ba-la-nai, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho vua: 


- Hãy giao quốc độ cho ta hay muốn bị chém đầu . 
Vua được tin liền nói: 
- Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia. 


Và vua đi ra khỏi thành. Tên cướp ấy đánh trên một mặt trồng, khiến bốn loại binh 
chủng vây quanh mình. Khi biết vua đã dàn bày thế trận, anh ta lật ngược cái ghè sữa 
đông, khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị sữa đông chìm ngập không 
thể ra được. Rồi anh ta gỗ cây kiếm có búa, bảo con dao chặt đầu vua. Con đao bay đi, 
đem đầu vua lại và quăng dưới chân anh ta. Không một ai có thê đưa binh khí lên 
chống anh ta. Với quân lực bao quanh, anh ta vào thành, làm lễ quán đảnh, trở thành 
vua tên là Dadhivahana (Vua mang sữa đông) và trị nước. 


Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín, được chư thần 
sử dụng, trôi từ hồ Kannamundà (ở Tuyết Sơn) xuống và mắc vào lưới. Khi lưới được 
kéo lên, thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng vua. Trái xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn 
trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi các người đi rừng: 


- Trái cây gì vậy? 


Khi nghe đáp là trái xoải, vua ăn xong, bảo đem gieo hột xoải vào vườn của mình, và 
tưới nước sữa. Cây mọc lên, đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài được kính trọng, 
được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến năm phân, các vòng hoa được giăng 
xung quanh. Cây được đốt đèn với dầu thơm, có màn vải bao bọc xung quanh đến bảo 
vệ các trái chín có vị ngọt và sắc vàng. 


637 


Khi vua Dadhivahana gửi các trái xoài đề tặng các vua khác, vì sợ sau này hột xoài sẽ 
mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mộng sanh cây. Các vua ấy ăn xoài 
xong, gieo hạt, nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do và biết được sự việc. Một vị 
vua cho gọi người giữ vườn và hỏi: 


- Người có thê phá hoại hương vị trái xoài của vua Dadhivahana, khiến nó trở thành 
đăng được không? 


Người ấy đáp: 
- Tâu Đại vương, có thê được. 


Vua liền sai người ấy đi và cho một ngàn đồng tiền vàng. Người ấy đi đến Ba-la-nai, 
báo tin cho vua này biệt có một người giữ vườn đên. Khi được vua cho gọi, anh ta vào 
thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi: 


- Ngươi có phải là người giữ vườn không? 

Anh ta thưa: 

- Tâu Đại vương, phải. 

Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói: 
- Ngươi có thê làm phụ tá cho người giữ vườn của ta. 
Từ đấy trở đi, hai người săn sóc ngự viên. 


Người giữ vườn mới tới không bao lâu đã làm cho cây trô hoa trái mùa và sanh quả 
trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng bèn đuôi người 
giữ vườn cũ đi, và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ấy chiếm được 
ngôi vườn vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây 
nimba và các loại cây leo. 


Dần dần các cây nimba lớn lên, rễ với rễ, cảnh với cành, chúng xen lẫn chăng chịt với 
cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt trở thành đắng giông như là 
nimba. Vừa khi biết được trái xoài đã trở thành đắng, người làm vườn bỏ chạy trồn. 


Vua Dadhivahana đi đên thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài vào miệng, 
có vị đăng như trải nimba không thê nào nuôt nôi, vua phải khạc nhô ra. Lúc bây giờ 
Bô-tát là vị cô vân của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi Bô-tát và hỏi: 


- Thưa bậc Hiền trí, cây này được săn sóc cần thận như xưa, sự việc là vậy, sao trái trở 
thành đăng? Vì lý do gì vậy? 


Và vua đọc bài kệ đầu: 


Đẹp, thơm và vị ngọt, 
Trái xoài xưa là vậy, 


Vẫn được ta tôn quý, 


638 


Sao lại có vị đắng? 
Để nêu lý do, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Da-dhi-va-ha-na, 

Trái xoài chín của ngài, 

BỊ vây bởi nim-ba, 

Rễ xen lẫn với rễ, 

Cành xen lẫn với cảnh, 

Chính cây đắng bao quanh 

Đã làm hư trái ngọt, 

Do sông với bạn ác, 

Trái ngọt trở thành đắng. 
Vua nghe lời Bồ-tát, bảo chặt tất cả các cây nimba và cây leo, nhồ rễ lên, đào bỏ đất 
bùn không tôt xung quanh và đô đât bùn tôt vào gôc cây ây. Rôi cây được nuôi dưỡng 
cân thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, nhờ được thâm nhuân đủ mọi vị ngọt 


nên trái cây trở lại ngọt như trước, vua liền giao khu vườn cho người giữ vườn trước 
kia săn sóc. Sau khi sông hêt thọ mạng, vua đi theo nghiệp của mình. 


* 


Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ Ta là vị đại hiển trí. 


-ooOoo- 


639 


187. CHUYỆN BÓN VẺ ĐẸP 
(Tiên thân Catumatta) 


Cảnh đẹp cùng cánh đẹp... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo lớn tuổi. 


Một hôm, trong khi hai vị đệ tử thượng thủ đang ngôi cùng nhau hỏi đáp về Chánh 
pháp, một Tỷ-kheo lớn tuôi đi đên gân hai vị này, trở thành người thứ ba, ngồi xuông 
và nói: 

- Thưa các Tôn giả, chúng tôi sẽ hỏi câu này. Nếu các Tôn giả khó trả lời, hãy hỏi lại 
chúng tôi. 

Các vị Trưởng lão chán ngấy vị này, nên đứng dậy bỏ ấi. Hội chúng ngôi nghe pháp 
từ các vị Trưởng lão, sau khi giải tán, đi đên yết kiên bậc Đạo Sư. Họ được bậc Đạo 
Sư hỏi: 

- Vì sao đến giờ phi thời vậy? 

Họ thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Xá-lợi-phất và Mục-kiễn-liên nhàm chán vị ấy, 
không trả lời và bỏ đi. Thuở xưa, hai vị cũng đã bỏ ẩi rồi. 

Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một thần cây trú ở trong 
rừng. Một hôm có hai ngông trời con từ núi Cittakùta bay ra, đến đậu trên cây ây đề 
tìm mồi. Khi tìm mỗi xong, chúng trở về nghỉ ngơi tại chỗ ấy rồi bay về núi Cittakùta. 
Trong khi đi qua đi lại, Bô-tát trở thành quen thuộc với chúng. Đi đi về về nhiều lần, 
họ hoan hỷ kêt bạn với nhau, nói pháp cho nhau nghe rôi ra đi. Một hôm, hai ngông 
con đậu trên ngọn cây nói chuyện với Bồ-tát, một con chó rừng đứng dưới gốc cây nói 
bài kệ này với hai ngỗng trời con ấy: 

Leo nhánh cây chỗ cao, 

Một mình, ngôi ca hót, 

Hãy xuống đây ngâm kệ, 

Cho vua loài thú nghe! 
Các ngỗng trời con chán ngấy chó rừng, liền bay lên và trở về núi Cittakùta. Bồ-tát 
nói với chó rừng bài kệ thứ hai: 

Cánh đẹp cùng cánh đẹp, 

Chư Thiên cùng chư Thiên, 


640 


Có đủ bốn vẻ đẹp, 
Sao chó lại ở đây? 
Hỡi con chó rừng kia, 
Hãy về hang của chó! 


* 


Sau khi bậc Đạo Sư kề xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bảy giờ, Tỷ-kheo lớn tuổi là chó rừng, hai ngông trời con là Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên, còn vị thân cây là Ta vậy. 


-ooOoo- 


188. CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG 
(Tiên thân Sìhakottuka) 


Ngón chân và móng châm..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Kolàlika. 
Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kokalika cũng muốn tự mình nói pháp 


(mọi việc đều giống các chỉ tiết ở chuyện trước (SỐ 172). Khi nghe việc này, bậc Đạo 
Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay Kokalika mới phô bày bản chất qua tiếng nói của 
mình. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-]a-nai, Bồ-tát là một con sư tử ở khu vực 
Tuyết Sơn, do cùng sống với một con chó rừng cái đã sanh một thú con. Con sư tử lai 


này về ngón chân, móng, lông bờm, màu sắc, hình dáng, mặt mày đều giống cha, 
nhưng tiếng hú thì giống mẹ. 


Một hôm, trời mưa, các sư tử họp lại, rồng lên, chơi các trò chơi sư tử, và con sư tử 
này cũng muốn rồng lên giữa bọn chúng, nhưng chỉ hú lên tiếng hú của chó rừng. 
Nghe nó hú, các sư tử đều im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một sư tử con cũng được sanh 
từ Bồ-tát, liền hỏi: 


- Thưa cha, con sư tử này về dung sắc v.v... giống chúng con, nhưng tiếng hú lại khác. 
Con thú ây là a1? 


Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


641 


Ngón chân và móng chân 

Là ngón, móng sư tử, 

Nó có chân sư tử, 

Đề đứng dựa lên trên, 

Nhưng giữa chúng sư tử, 

Tiếng kêu nó lại khác. 
Nghe vậy, Bồ-tát nói: 


- Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giông cha về dung sắc, giông mẹ vê 
tiêng. 


Rôi Bô-tát nói với con sư tử có mẹ là con chó rừng cái. 


- Này con thân, bắt đầu từ nay, sông ở đây, chớ lên tiếng. Nếu con lên tiếng, chúng sẽ 
biết con là giông chó rừng. 


Khuyên dạy vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
Này con thân, chớ hú, 
Sống im lặng trong rừng, 
Với tiếng, chúng biết con, 
Tiếng con không giống bố! 
Sau khi nghe lời khuyên dạy này, con thú ấy không bao giờ thử rồng nữa. 
* 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài liền nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giò, con chó rừng là Kokalika, con sư tử cùng một cha là La-hẫu-Ìa, còn 
vua các loài thú là Ta vậy. 


-ooOoo- 


642 


189. CHUYỆN TÁM DA SƯ TỬ 
(Tiên thân Sìhacamma) 


Tiếng hí này không phải..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Kokàlika. 
Trong thời này, Kokàlka, muốn tự tán tụng. Bậc Đạo Sư biết được sự việc này, liền kể 
câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người nông phu. Khi đến tuôi trưởng thành, Bô-tát sông với nghê nông. Lúc bây giờ, 
một nhà buôn làm nghê bán rong đô vật do một con lừa chở. Khi ông đên một chỗ 
nảo, ông lây xuông các hàng hóa, trùm lên con lừa một da con sư tử và thả nó giữa 
ruộng lúa gạo và lúa mì. Các người chủ ruộng thây nó, tưởng là con sư tử, không dám 
lại gần. 


Một hôm, người lái buôn ấy đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nấu cơm sáng, ông 
trùm lên con lừa một tâm da sư tử và thả nó vào ruộng mì... Các người chủ ruộng nghĩ 
đó là con sư tử, không dám đên gân bèn về nhà thông báo. Toản dân trong làng câm 
các binh khí, thôi tù và, đánh trông đi đên gân ruộng và la hét. Con lừa hoảng hôt vì sợ 
chêt, vội hí lên tiêng lừa. Biết được nó là con lừa, Bô-tát đọc bài kệ đâu: 

Tiếng hí này không phải 

Tiếng sư tử, hay cọp, 

Cũng không phải tiếng beo. 

Con vật ty tiện này, 

Dù trùm da sư tử, 

Cũng chỉ hí tiếng ngựa! 
Các người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương, rồi lấy tắm da sư tử và bỏ 
đi. Người lái buôn ây đên, thây con lừa lâm nạn, liên đọc bải kệ thứ hai: 

Đã lâu, lừa khôn khéo, 

Ăn lúa gạo, lúa mì, 

Da sư tử trùm lên, 

Do tiếng kêu, bị đánh! 
Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại và ra đi. 


* 


Bậc Đạo Sự thuyết Pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân: 


643 


- Lúc bấy giờ, con lừa là Kokàlika và người nông phu hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


190. CHUYỆN GIỮ GIỚI 
(Tiên thân Sìlànisamsa) 


Hãy nhìn kết quả nà)..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. 

Một Thánh đệ tử có lòng tin, một hôm, trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông 
Aeciravati vào buôi chiếu, chứng kiên dân chài kéo thuyên lên bờ đê nghe thuyêt pháp. 


Không thấy thuyên nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy đức Phật làm đề tài 
tụ niệm nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuông nước. 


Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy SÓNg, nên đề tài tu niệm trở 
thành yếu và chân bắt đâu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ iâm, lấy đức Phật 
làm đê tài tu niệm, nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư, vị ấy 
ngồi xuống một bên. Bậc Đạo Sư tiêp đón thân tình và hỏi: 
- Này nam cư sĩ, mong răng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi. 
Vị ấy trả lời: 
- Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với đức Phật làm đê tài tu niệm, con đi trên mặt nước như 
đặt chân trên đát liên, và đến đây. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này cư sĩ, ông không phải là người đâu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được 
an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhờ niệm các công đức 
Phật mà được an toàn. 
Rôi theo lời yêu cầu của vị này, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, trong thời đức Phật Ca-diếp, có vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu lên tàu 
đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chông: 
- Này ông, ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn 
nảo nhé. 


Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai 
người nằm trên một tắm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại đấy người hớt tóc giết 
các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho 
là vừa đủ, nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ: "Tại chỗ nảy, ngoài Ba ngôi báu, chúng ta 


644 


không có sự giúp đỡ nào khác". Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của Ba ngôi báu. 
Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến hóa thành 
một chiếc thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy 
bảy báu: Ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng 
bạc và các tắm ván bằng vàng. Vị thần biên đứng trên thuyền gọi lớn: 


- Có ai đi đến Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) không? 

VỊ nam cư sĩ nói: 

- Có chúng tôi về đó. 

- Vậy hãy leo lên tàu. 

Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: 
- Ngài thì được, nhưng người kia thì không. 

- Vì sao? 


- Người ấy không có công đức. Vì vậy tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người 
này. 


- Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu 
tập, ta cho người này kêt quả tât cả các hạnh ây của ta. 


Người hớt tóc nói: 
- Thưa ông chủ, con rất hèn. 
Vị thần biển nói: 
- Nay ta nhận thêm người này lên tàu. 
Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba-la-nai. Sau đó, 
với thân lực của mình, vị thân tạo ra tài sản trong nhà của hai người ây vả nói: 
- Hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không cân thận với vị cư sĩ 
này, người ây đã chêt giữa biên rôi. 
Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này: 
Hãy nhìn kết quả này 
Của tín, giới, và thí, 
Biến hình thành chiếc thuyền, 
Con rắn chở thiện nam. 
Hãy thân cận bậc lành, 
Hãy giao du kẻ tốt; 


Chung sống với bậc thiện, 


645 


Người hớt tóc an toàn. 


Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn 
chúa bay về cung điện của mình. 


Sau khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài giảng các Sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất lai và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc Niễt-bàn, rắn chúa là Xá-lợi-phất và vị thân biển là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


646 


PHÁM RUHAKA 


191. CHUYỆN TẺ SƯ RUHAKA 
(Tiên thân Ruhaka) 


Dây cung, dù bị đút... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự luyễn ái người vợ cũ. Hoàn cảnh 
câu chuyện sẽ được đề cập ở Chương tám, Tiên thân Indriya (số 423). Bậc Đạo Sư nói 
với Tj-kheo áây: 


- Này Tỷ-kheo, nữ nhân ấy đã làm hại ông. Thuở xưa, cô ta đã làm nhục ông trước 
mặt vua và triêu đình. Ngay sau đó, ông đã đuôi cô ta ra khỏi nhà. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con của hoàng 
hậu chánh cung. Khi đên tuôi trưởng thành, phụ vương mệnh chung, Bô-tát được đặt 
trên vương vị và trị nước theo Chánh pháp. 


Bồ-tát có một có vấn tế tự tên là Ruhaka. Ông ta có bà vợ già là một nữ Bà-la-môn. 
Vua cho vị Bà-la-môn một con ngựa với đầy đủ đồ trang sức, leo lên ngựa đi đến chầu 
vua. Khi ông ngồi trên lưng ngựa được trang sức như vậy, dân chúng đứng khắp nơi 
đều khen con ngựa ấy: 


- Ôi chói sáng thay con ngựa! Nó đẹp làm sao! 
Người Bà-la-môn đi về nhà, lên lầu và nói với bà vợ: 


- Này hiền thê, con ngựa của chúng ta tuyệt đẹp. Người đứng hai bên đường đều khen 
nó. 


Nữ Bà-la-môn là người có chút ác tánh, và hay lừa phinh, liền nói với chồng: 


- Ông có biết nguyên nhân nào làm cho con ngựa này đẹp không? Con ngựa này đẹp 
là nhờ các thứ trang hoàng cho loài ngựa. Nếu ông muốn đẹp như con ngựa, hãy trang 
sức như con ngựa, rôi đi xuống giữa đường, vừa đi vừa nhún chân như con ngựa. Khi 
ông đến yết kiến vua, vua sẽ tán thán ông, và mọi người ai cũng đều khen ông cả. 


Vị Bà-la-môn ấy bản tánh ngu ngốc, nghe lời bà vợ, không biết ý đồ của vợ, cứ làm 
đúng như vậy. Những ai thây người Bà-la-môn ây đêu cười lớn và nói: 


- Đẹp thay là bậc Sư trưởng! 


Vua nói với người Bà-la-môn: 


647 


- Này Sư trưởng, có phải ông nôi giận rồi sao? Ông có điên không? 

Câu nói của vua chê vậy khiến ông sanh hồ thẹn. Lúc bấy giờ, vị Bà-la-môn biết: "Ta 
làm một việc không thích đáng", liên sinh lòng căm tức nữ Bà-la-môn: 

- Nó đã làm ta xấu hồ trước mặt vua và quân đội. Ta sẽ đánh nó và đuổi nó ra khỏi 
nhà. 


Ông đi về nhà với ý nghĩ trả thù như vậy. Nữ Bà-la-môn ác tánh biết chồng trở về với 
lòng căm giận mình, liền trốn ra khỏi nhà bằng một cửa nhỏ, đi đến cung điện của 
Vua, Và ở tại đấy bốn, năm ngày. Vua biết được tin Ấy, cho gọi vị có vấn tế tự, khuyên 
ông tha thứ: 


- Này Sư trưởng, đàn bà đây lỗi lầm, ông nên tha thứ cho nữ Bà-la-môn. 
Rồi với mục đích khuyến giáo vị ấy tha thứ, vua nói lên bài kệ đầu: 
Dây cung dù bị đứt, 
Cũng có thê nói liền, 
Hãy giảng hòa với vợ, 
Chớ đề tâm hận hiềm. 
Nghe xong, Ruhaka đọc bài kệ thứ hai: 
Có vỏ, làm dây khác, 
Lại có thợ biết làm. 
Tôi sẽ tìm vợ mới, 
Vợ cũ, tôi chán nhàm! 
Nói vậy xong, ông đuôi nữ Bà-la-môn ấy và cưới một nữ Bà-la-môn khác. 


* 


Sau khi bậc Đạo Sư kề Pháp thoại này, Ngài trình bày các Sự thật. Cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo có tâm luyện ái đã đặc quả Dự lưu. 


Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giò, người vợ cũ là nữ Bà-la-môn, Ruhaka là Tỷ-kheo có tâm luyễn ải, còn 
vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


648 


192. CHUYỆN THIÊN NỮ SIRIKÀLAKANNI 
(Tiên thân Sirikàlakanni) 


Nữ nhân có thể đẹp..., 
Tiên thân Sirikàlakanmi sẽ được trình bày ở Tiên thân Mahà-Ùmmagga (số 538). 


-ooOoo- 


193. CHUYỆN HOÀNG TỬ LIÊN HOA 
(Tiên thân Cullapaduma) 


Nàng chính là người ấy..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tấn. 
Hoàn cảnh chuyện này sẽ được trình bày trong Tiên thân Ummadamti (số 527). Bậc 
Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn? 
Vị ấy trả lời: 


- Bạch Thế Tôn, con thấy một nữ nhân mặc áo quân rất đẹp, nên bị ái nhiễm và thôi 
thất tỉnh tắn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, các nữ nhân đều vô ơn, phản bội tình bạn. Các bậc hiển trí thuở xưa, 
với tâm tư điên cuông đến độ cho họ uống máu đâu gối phải của mình, trọn đời mang 
tặng phẩm hiến dâng cho họ, nhưng vẫn không chỉnh phục được tâm của nữ nhân. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con trai của bà 
hoàng hậu chánh cung, khi đến ngày đặt tên, được gọi là hoàng tử Paduma (Liên 
Hoa). Sau Bồ-tát, còn có sáu người em trai nữa. Bảy người ấy tiếp tục lớn lên, lập gia 
đình sống bên cạnh nhà vua. Một hôm vua đứng nhìn xuống sân thấy họ đi đến hầu 
vua với một tùy tùng đông đảo, vua sinh lòng nghỉ ngờ: "Những người này có thể giết 
ta và cướp lấy quốc độ". Nghĩ vậy, vua cho gọi họ đến và nói: 


- Này các con thân, các con không thể sống trong thành này. Hãy đi đến một chỗ khác, 
và sau khi ta băng hà, hãy trở về cai trị vương quốc, vì vương quốc là sở hữu của gia 
đình. 


649 


Các con vâng theo lời cha. 
Họ khóc than, đi về nhà, đem theo vợ con mình và nói: 
- Chúng ta hãy đi bất cứ nơi nào và sống tại đấy. 


Họ ra khỏi thành, lên đường, đi đến một chỗ hoang vu, không có đồ ăn nước uống, 
chịu đựng đói khát không nôi, và nghĩ: "Chúng ta còn sông sẽ được nữ nhân khác". 


Họ giết vợ của người em út, chia thành mười ba phần, rồi ăn thịt. Bồ-tát và vợ lấy 
phần mình chia làm ba, đề lại một phần và ăn hai phần. Như vậy trong sáu ngày, họ 
giết sáu nữ thân để ăn thịt. Mỗi ngày kế tiếp Bồ-tát đề lại một phần, vì vậy có được 
sáu phần. Đến ngày thứ bảy, họ có ý định giết vợ của Bồ-tát. Nghe vậy, Bồ-tát cho họ 
ăn sáu phần còn lại, và nói: 


- Hãy ăn sáu phần này, ngày mai sẽ tính. 


Cho họ ăn thịt xong, khi họ nằm ngủ, Bồ-tát đem vợ chạy trốn. Người vợ đi một lát, 
TÔI nÓI: 


- Thưa chàng, em không thê đi được. 


Bô-tát cõng vợ lên vai, đi đến rạng đông, ra khỏi được cảnh hoang vu. Khi mặt trời 
mọc, n8ười Vợ nói: 


- Thưa chàng, em khát. 

Bồ-tát nói: 

- Này hiền thê, không có nước. 

Nghe nàng nói đi nói lại, Bồ-tát lấy gươm đâm đầu gối chân phải của mình và nói: 


- Này hiền thê, không có nước uống. Đây là máu đầu gối phải của ta. Hãy ngồi xuống 
và uông nó đi. 


Người vợ làm như vậy. Họ tiếp tục đi, đến sông Hãng Hà hùng vĩ, họ uống nước, tắm, 
ăn các loại trái và rau v.v... rôi nghỉ ngơi tại một chỗ thoải mái. Gần một khúc quanh 
của sông Hằng, họ dựng lên một am thất và sống tại đấy. 


Một hôm, một tên cướp ở thượng lưu sông Hằng, phạm tội phản nghịch vua nên tay 
chân, tai mũi đều bị cắt đứt, bị quăng nằm trong, chiếc xuồng nhỏ và thả trôi trên sông 
Hằng Hà rộng lớn, rên la vì đau đớn, và trôi đến chỗ ây. Bồ-tát nghe tiếng than đau 
thương bỉ ai của nó, liền đi đến bờ sông Hằng, kéo nó lên bờ, dắt nó đến am thất, và 
xức thuốc chữa trị vết thương. Người vợ nói: 


- Một đứa què lười biếng như thế này mà chỗồng ta lại mang từ sông Hằng về đề săn 
sóc và cứu sông! 


Nói vậy xong, nàng khinh bỉ nhỗ vào mặt người què ấy. Khi các vết thương của nó 
được lành mạnh, Bô-tát cho nó ở tại am thât với vợ mình, rôi đem trái cây và các loại 
khác từ rừng vê, nuôi nó và người vợ. Trong khi họ chung sông như vậy, nữ nhân ây 


650 


sanh ái luyến người què, thông dâm với nó và muốn giết Bồ-tát với phương tiện ác 
độc, liền nói với chồng: 


- Thưa chàng. khi em ngồi trên lưng chàng ra đi khỏi khu vực hoang vu, em nhìn hòn 
núi này, và câu xin như sau: Thưa vị thần núi, nếu con được sống an lành với chồng, 
con sẽ làm lễ cúng tạ ngài! Nay thần ấy làm em hoảng sợ. Em phải làm lễ cúng tạ thần 
ây. 


Bồ-tát không biết vợ mình lừa đảo liền bằng lòng, sửa soạn lễ cúng, giao cho vợ đĩa 
đựng đồ cúng, rồi leo lên chóp núi. Người vợ nói với chồng: 


- Thưa chàng, không phải vị thần mà chính chàng mới là vị thần tối thượng. Trước 
hêt, em sẽ cúng dường chàng hoa rừng, đi nhiêu xung quanh chàng, đánh lễ chàng, rôi 
sau đó em cúng lễ cho vị thân núi. 


Nói vậy xong, nàng đặt Bồ-tát đứng trên bờ vực thăm, cúng đường Bồ-tát hoa rừng, đi 
nhiễu xung quanh, và làm như muôn đảnh lễ chồng, nàng đứng phía sau đánh Bồ-tát 
trên lưng, rồi xô Bồ-tát rơi xuống vực thắm, và la lên vì thỏa mãn: 


- Ta đã thấy cái lưng kẻ thù ta rồi! 
Và nàng xuống núi đi với người què ấy. 


Bồ-tát rơi từ trên núi xuống vực thăm nhưng bị mắc vào một chùm lá không có gai 
trên chóp cây sung nên không thê xuống núi được. Bồ-tát ăn trái cây sung và sống 
giữa các cảnh cây. 


Một con kỳ-đà chúa có thân to lớn, từ chân núi thường leo lên ăn trái của cây sung ấy. 
Nó thấy Bồ-tát và chạy trồn. Ngày sau nó lại đến, ăn những trái ở một bên cây rôi bỏ 
đi. Nó đến nhiêu lần như vậy cho đến khi nó kết thân với Bồ-tát và hỏi: 


- Làm thế nào anh đến được chỗ này? 
Khi được Bồ-tát nói cho biết lý do, nó nói: 
- Thôi được, anh chớ sợ. 


Rồi nó bảo Bồ-tát ngồi trên lưng mình, sau đó nó bò xuống núi, ra khỏi khu rừng, đặt 
Bô-tát trên con đường lớn và nói: 


- Hãy đi theo con đường này. 


Bồ-tát đi đến một ngôi làng nhỏ và sống tại đấy. Khi nghe tin phụ vương đã mệnh 
chung, Bồ-tát đi đến Ba-la-nai, lên ngôi kế vị trong vương quốc thuộc quyền sở hữu 
của gia đình và trở thành vua Paduma. Nguyện theo Mười vương pháp trị nước đúng 
luật, Bồ-tát cho xây sáu hội trường bồ thí tại bốn cửa thành, tại chính giữa thành, tại 
trước cửa cung điện và mỗi ngày bồ thí sáu trăm ngàn đồng tiền. 


Trong lúc ấy, nữ nhân độc ác kia cõng người què trên lưng, đi ra khỏi rừng, xin ăn 
giữa con đường có người qua kẻ lại, thâu lượm cháo cơm đê nuôi dưỡng người tình. 
Có người hỏi: 


651 


- Người này là ai đối với cô? 
Nàng nói dồi: 


- Mẹ người này là chị của cha tôi. Người này là anh họ tôi. Người ta cho tôi người 
này. Dâu cho chàng bị đọa đây đên chết, tôi cũng sẽ mang chông tôi trên vai đi khât 
thực, và nuôi dưỡng chàng. 


Mọi người khen: 
- Thật là người vợ trung tín với chồng! 


Từ đấy trở đi, người ta cho nàng cháo và cơm nhiều hơn trước. Những người khác nói 
VỚI nàng: 


- Chớ sống như thế này. Vua Paduma trị vì ở Ba-la-nai, công đức bồ thí của ngài vang 
đội toàn cõi Diêm-phù-đê. Vua thây nàng sẽ hoan hỷ, và sẽ cho nàng nhiêu tài sản. 
Hãy đê chông nàng ngôi trong cái giỏ này và cõng đi. 


Họ cổ võ nàng và cho nàng một cái giỏ tre. Người đàn bà ác hạnh kia đặt người què 
ngôi trên lưng mình, rôi đi đên Ba-la-nạt, xin ăn tại các nhà bô thí và sông như vậy. 


Bấy giờ Bồ-tát thường hay ngồi trên lưng voi với trang sức lộng lẫy, đi đến nhà bồ thí 
và sau khi tự tay bố thí cho tám hay mười người, ngài lại đi về cung. Nữ nhân ác hạnh 
ấy đặt người què ngồi trong cái giỏ, mang nó trên lưng và đứng trên đường vua đi qua. 
Vua thấy họ bèn hỏi: 


- Người này là ai vậy? 

- Thưa Đại vương, một người vợ trung tín. 

Vua cho gọi nàng đến, nhận diện nàng, liền bảo đưa người quẻ ra khỏi cái giỏ, và hỏi: 
- Người này là gì của nàng? 

Nàng trả lời: 


- Người nảy là con của người chị cha tôi. Gia đình đó cho tôi và tôi nhận người này 
làm chông tôi. 


Các người không biết nội dung câu chuyện liền nói to: 

- Ôi, thật là người vợ trung tín! 

Và họ tán thán nữ nhân ác hạnh ấy. Vua hỏi thêm: 

- Có phải người què này do gia đình cho nàng làm chồng không? 
Nữ nhân ấy không nhận diện được vua nên mạnh dạn nói: 


- Thưa Đại vương, đúng vậy. 


652 


- Và đây có phải là con vua Ba-la-nai không? Nàng có phải là con gái của một vị vua, 
là vợ của hoàng tử Paduma? 


Sau khi dằn mặt nàng, vua vạch mặt nàng: 


- Chính nàng uống máu từ đầu gôi của ta và vì luyến ái với ¡ người què này, nàng đã xô 
ta xuống vực thăm. Nàng nghĩ răng ta đã chết, nhưng ta vẫn còn sóng! Nay nàng đến 
đây với dấu hiệu tử thần in trên trán đấy! 


Rồi vua nói với các triều thần: 
- Hỡi các triều thần, trước kia các khanh hỏi trẫm và trầm đã trả lời như sau: Sáu 
người em trai trầm đã giêt vợ họ và đã ăn thịt vợ họ. Nhưng trầm đã bảo vệ vợ mình 
an toàn, đưa nàng đên bờ sông Hãng, và sông tại một am thât. Ở đây trầm cứu một kẻ 
quẻ bị xử tội chêt và nuôi dưỡng nó. Còn nữ nhân đã sanh tâm luyên ái nó, và xô trầm 
xuông vực sâu, không ai khác mà chính là nữ nhân ác hạnh này. Nhưng trầm đã tự cứu 
mình nhờ tỏ bảy tình thân ái. Còn người què bị xử tội chêt không ai khác mà chính là 
tên này! 
Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 

Nàng chính là người ấy, 

Còn ta không ai khác, 

Người què chính là nó, 

BỊ chặt tay, chính nó. 

Tuy vậy nàng vẫn nói: 

- Là chồng tôi lúc trẻ. 

Đàn bà thật đáng chết, 

Chúng không có sự thật! 

Hãy lây một cái chày. 

Đánh chết tên khốn nạn, 

Kẻ độc ác rình rập 

Đề cướp lấp vợ người. 

Sau đó bắt người vợ 

Ác độc, tà hạnh này, 

Chấm dứt mạng sống nó, 

Cắt cả mũi lẫn tai! 
Bồ-tát không có thể dẹp được cơn phẫn nộ và ra lệnh trừng phạt chúng, nhưng rỒi 
không thi hành như đã ra lệnh. Đề làm nguôi giận, Bồ-tát bảo cột cái giỏ vào đầu nàng 


thật chặt, để nàng không cởi nó ra được rồi quăng kẻ què vào giỏ và đuôi cả hai ra 
ngoải quôc độ của mình. 


653 


* 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật và cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo thôi thất đã đặc quả Dự lưu. 


Rôi Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Sáu anh em thời ấy là sáu vị Trưởng lão, người vợ là thiếu nữ Cinca, người què 
phạm tội là Đê-bà-đạt-đa, con kỳ đà chúa là Ananda, còn vua Paduma là Ta vậy. 


-ooOoo- 


194. CHUYỆN KẺ TRỘM NGỌC 
(Tiên thân Manicora) 


Không có Thiên thần nào..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế vê Đẻ-bà-đạt-đa muốn sát hại mình. 
Khi nghe Đê-bà-đạt-ãa đang âm mưu sát hại mình, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng vậy, Đê-bà-đạt-đa đã âm 
mưu sát hại ta. Nhưng kẻ áy cũng không có thê làm như vậy được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình của 
một gia chủ tại một ngôi làng nhỏ không xa Ba-la-nại bao nhiêu. Khi Bồ-tát đến tuổi 
trưởng thành, người ta đi cưới con gái của một gia đình từ Ba-la-nại về gả cho Bồ-tát. 
Nàng dễ thương, xinh đẹp, mỹ lệ giống như Thiên nữ, yêu điệu giống như cây leo nở 
hoa, yêu kiều như con chim thần Kimnàri, có tên là Sujàta. Nàng thủy chung, có giới 
hạnh, luôn luôn làm tròn bồn phận đối với chồng. Nàng được Bồ-tát thương mến và 
quý trọng, vì vậy cả hai sống với nhau hoan hý, đông tâm, và thuận hòa. 


Một hôm Sujàtà thưa với Bồ-tát: 
- Em muốn về thăm cha mẹ em. 
- Lành thay, hiền thê. Hãy chuẩn bị thật đầy đủ lương thực đi đường. 


Rồi Bồ-tát bảo nấu đủ loại đồ ăn và sắp đặt các lương thực đi đường. Chuẩn bị xong, 
Bồ-tát ngồi phía trước đánh xe, còn vợ ngồi phía sau. Cả hai đi đến gần thành Ba-la- 
nại, tháo đôi bò khỏi xe, tắm rửa và ăn uống. Rồi Bồ-tát cột bò vào xe lại và ngồi phía 
trước, còn Sujàtà đã thay áo, trang điểm, và ngồi phía sau. 


654 


Khi cỗ xe đi vào thành, vua Ba-la-nai ngồi trên lưng con voi đẹp, đang đi xung quanh 
thành và đên chỗ ây. Sujàtà vừa xuông xe và đi bộ sau xe. Vua thây nảng, sanh tâm 
luyên ái, bảo một vị cận thân đi theo dò hỏi nàng đã có chông, và về tâu với vua: 


- Thần nghe nàng ấy đã có chồng, và chồng nàng đang ngồi phía trước xe. 


Vua không thê chế ngự tâm ái luyến của mình, và tham dục đã tràn ngập trong lòng, 


vua suy nghĩ: "Với mọi phương tiện, ta sẽ giết tên này và lấy nữ nhân". 
Vua gọi một người và bảo: 


- Này người kia, hãy cầm lấy viên ngọc này, giả bộ đang đi trên đường, rồi bỏ rơi hòn 
ngọc trong xe của người ây. 


Nói vậy xong, vua giao cho anh ta một hòn ngọc, và thúc giục anh ta đi. Người ấy 
vâng lời lây hòn ngọc, đi đên thả nó vào trong xe rôi trở vê thưa: 


- Thưa Thiên tử, tôi đã thả hòn ngọc xong. 

Vua la lớn: 

- Ta đã mắt một hòn ngọc! 

Mọi người làm ầm ï lên và vua ra lệnh: 

- Hãy đóng tất cả, cắt đứt mọi đường đi ra, và bắt tên ăn trộm. 


Các người hầu vua làm theo đúng lệnh. Còn người kia đem theo một số người, đi gần 
đên Bô-tát và nói: 


- Này ông, hãy đề xe lại. Vua mất hòn ngọc trên vương miện. Chúng tôi phải khám xe 
của ông. 


Anh ta khám xe, lấy hòn ngọc mà chính anh ta đã bỏ rơi vào, rồi bảo Bồ-tát là kẻ ăn 
cắp hòn ngọc, lây tay chân đánh đá ngài, cột ngài ra đàng sau, dân đên trình vua và 
thưa: 


- Hãy xem đây là tên trộm hòn ngọc! 
Vua ra lệnh: 
- Hãy chặt đầu nó! 


Các người của vua tại các ngã tư đường, đánh Bồ-tát bằng roi, rồi dẫn ngài ra ngoại 
thành qua cửa phía nam. 


Bấy giờ Sujàtà bỏ xe, giơ tay lên trời than khóc chạy theo chồng: 
- Ôi chồng tôi! Vì tôi mà chồng tôi phải chịu cảnh đau khổ này! 


Nàng đi theo và khóc than như vậy. Các người hầu của vua bắt Bồ-tát nằm ngửa với ý 
định chặt đâu ngài. Thây vậy, Sujàtà nghĩ đên công đức giới hạnh của mình và nói 


655 


thầm: "Ta chắc rằng trong đời này không vị Thiên thần nào có khả năng chận đứng 
bản tay những người độc ác dã man làm hại những người có giới hạnh". 
Rồi nàng than khóc và đọc bải kệ đầu: 
Không có Thiên thần nào, 
Chắc các ngài đi vắng, 
Có lẽ không một aI. 
Bảo vệ cõi đời này 
Kẻ bạo ngược hung hãn 
Muốn làm gì thì làm, 
Có lẽ không một ai 
Chận đứng được bọn chúng! 
Vì nàng là người có giới hạnh than khóc như vậy nên chiếc ngai của Thiên chủ Đề 


Thích trở thành nóng. Đề Thích nghĩ: "Ai lại muốn ta rời khỏi ngôi vị Thiên chủ của 
ta đây?". Rôi Đê Thích xem xét địa giới, biệt sự việc đã xảy ra và nói: 
- Vua Ba-la-nai đang làm một điều thật ác độc, khiến cho Sujàtà có giới hạnh phải đau 


đớn. Nay ta cần phải đi xuống đó! 


Đề Thích từ thiên giới đi xuống, với thần lực của mình bắt ô ông vua độc ác đang ngôi 
trên lưng voi phải rời khỏi voi và đặt vua nằm ngửa tại chỗ hành quyết thay Bồ-tát. 
Rồi Đề Thích đỡ Bồ-tát dậy, trang điểm ngài với mọi thứ đồ trang sức, rồi mặc áo mũ 
của vua, và đặt ngài ngôi trên lưng voi của vua. 


Quân hầu của vua giơ cao búa lên chém đầu. Khi chém xong, họ mới biết là đầu của 
vua! Thiên chủ Đề Thích hiện hình có thể thấy được, đi đến Bồ-tát, làm lễ quán đảnh 
cho ngài và đặt Sujàtà lên ngôi hoàng hậu. Các vị đại thần và các Bà-la-môn gia chủ 
v.v... thấy Thiên chủ Đề Thích, sung sướng nói: 


- Vua phi pháp đã bị giết, chúng ta nay được vua đúng pháp do Đế Thích ban cho 
chúng ta! 


Đề Thích đứng giữa hư không nói: 
- Đây là vua của các ngươi do Đề Thích ban cho. Bắt đầu từ nay, vua ấy sẽ trị vì quốc 
độ đúng pháp. Nêu vua làm việc phi pháp, trời sẽ mưa phi thời, đúng thời trời không 
mưa, và có ba tai nạn về đói, vê bệnh, vê chiên tranh. Ba tai nạn này sẽ đên cho dân 
chúng vì vua ác. 
Rồi Đề Thích thuyết giáo họ với bài kệ thứ hai: 

Với nó, mưa phi thời, 

Đúng thời, trời không mưa, 


Từ trời, vua xuông đât, 


656 


Hãy nhìn rõ nguyên nhân 
Kẻ này đã bị giết. 
Như vậy, Đề Thích thuyết giáo đại quần chúng xong, liền trở về cõi thiên của mình. 
Còn Bô-tát trị nước đúng pháp và vê sau đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư 
Thiên. 
* 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện T Tên thân: 


- Thời ấy, vua phi thời là Đề-bà-lạt-đa. Đề Thích là A-na-luật-đà, Sujàtà là mẹ của 
La-hấu-la (Ràhulamàtà), còn vị vua do Đề Thích đặt lên ngôi là Ta vậy. 


-ooOoo- 


195. CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP 
(Tiên thân Pabbatupatthara) 


Trải dài hòn núi đẹp..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về vua Kosala. 


Có tiếng đồn một vị đại thân thông dâm trong nội cung. Vua cho điều tra, biết được 
sự việc äy có thật, liên đi đến Kỳ Viên, đảnh lê bậc Đạo Sư và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, nay trẫm phải làm gì với nó? 
Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Thưa Đại vương, đại thân ấy có giúp ích Đại vương không, và Đại vương có thương 
nữ nhân ây không? 


Vua đáp: 


- Bạch Thế Tôn, đại thân ấy đã giúp ích nhiều cho trầm, vị ấy cai quản toàn bộ triều 
đình, và trâm yêu nữ nhân áy. 


Khi nghe nói vậy, bậc Đạo Sư nói: 


- Thưa Đại vương, khi các người hấu cận có lợi ích cho mình và khi các nữ nhân được 
thương yêu thì không có thê hại họ được. Thuở xưa, các vua nghe theo lời các bậc 
hiện trí đã giữ một thải độ thản nhiên đôi với các việc như vậy. 

Rôi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


* 


657 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình vị đại 
thân, khi trưởng thành trở thành vị cô vân cho vua trong các vân đê thê sự và thánh sự. 
Bây giờ có một đại thân thông dâm trong nội cung. Khi biệt được sự việc nảy, vua suy 
nghĩ: "Viên đại thân giúp ích nhiêu cho ta, và ta yêu nữ nhân ây, nên ta không thê làm 
hại hai người này được. Ta hãy hỏi vị đại thân hiện trí. Nêu cân phải kham khẩn, ta sẽ 
kham nhân; nêu không cân, ta sẽ không kham nhân". Vua truyền mời Bô-tát đên, rôi 
hỏi: 
- Thưa bậc Hiền trí, trằm muốn hỏi một câu. 
- Thưa Đại vương, xin hãy nói đi và thần sẽ trả lời. 
Vua liền hỏi qua bài kệ đầu: 

Trải dài hòn núi đẹp, 

Có hồ nước trong xanh, 

Biết sư tử bảo vệ, 

Chó rừng uống nước lành. 


Nghe bài kệ, Bồ-tát suy nghĩ: "Chắc hăn có đại thần thông dâm trong nội cung"; và 
đọc bài kệ thứ hai: 


Tất cả loài có chân, 

Đều uống nước sông lớn. 

Sông vẫn là con sông, 

Nếu quý, hãy kham nhẫn. 
Bậc Đại Sĩ khuyên bảo vua như vậy. Vua vâng theo lời chỉ dạy của Bồ-tát và nói: 
- Chớ làm tội lỗi như vậy nữa. 


Rồi vua tha thứ cho hai người. Từ đây về sau họ không làm như vậy nữa. Còn vua 
trọn đời làm các công đức như bô thí v.v..., và khi mạng chung, vua đi lên thiên giới 
làm đông đảo hội chúng chư Thiên. 


Sau khi nghe pháp thoại này, vua Kosala đã tha thứ cho cả hai người ấy, và giữ thái độ 
thản nhiên. 


* 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua là Ànanda, còn vị đại thân hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


658 


196. CHUYỆN CON NGỰA BAY 
(Tiên thân Valàhassa) 


Những ai không làm theo..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tấn. Bậc 
Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo có thật chăng ông thối thất tinh tấn? 

Tỷ-kheo ấy đáp: 

- Thưa có thật. 

Ngài lại hỏi: 

- Vì nguyên nhân gì? 

Vị ấy đáp: 

- Vì thấy một nữ nhân trang sức xinh đẹp, nên con bị phiên não chỉnh phục. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, các nữ nhân này, với sắc, tiếng, hương, vị, xúc của mình, với mưu 
chước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đắm, khiến đối phương rơi vào thể lực 
của mình, và khi đã bị chỉ phối, các nữ nhân ấy phá hoại giới đức, tài sản của kẻ sỉ 
tình bằng các ác hạnh. Do vậy, nữ nhân được gọi là nữ Dạ-xoa. 


Thuở xưa, các nữ Dạ-xoa đi đến một đoàn lữ hành, với mưu chước nữ nhân, làm các 
thương nhân tham đắm, khiến họ rơi vào thể lực của chúng rôi khi chúng thấy những 
người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt những người trước, chúng gặm xương 
nghe rạo rạo, với máu thịt chảy dài hai bên má. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khứ 


* 


Thuở xưa, tại đảo Tambapanni thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố Dạ- -Xoa trú ần. 
Khi các tàu đắm, chúng ra sức trang điểm, đem theo các đồ ă ăn loại cứng loại mềm, với 
nữ tỳ vây quanh, với trẻ con ôm bên nách, và đi đến gần các người lái buôn. Nhằm 
mục đích làm cho các người ấy tưởng đó là thành phô có loài người ở, chúng tạo ra 
khắp nơi những người đang cày bừa chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó 
chạy qua lại v.v... Rồi chúng đi đến gần các người lái buôn và nói: 


- Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách phương 
xa. 


Các người lái buôn không biết, nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. Khi các 
người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ Dạ-xoa thân mật hỏi: 


659 


- Các người ở đâu? Các người từ đâu lại? Các người sẽ đi đâu? Các người đến đây để 
làm gì? 


Họ trả lời: 
- Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây. 
Các nữ Dạ-xoa nói: 


- Tốt lắm, thưa các ông. Chồng của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá ba năm. Chắc họ đã 
chêt rôi. Các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những người hâu hạ các ông. 


Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu chước của đàn bả cám dỗ, làm các người lái buôn 
say đắm rồi đưa họ đến thành Dạ-xoa. Nếu những người bị bắt trước còn xót lại, 
chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí, và quăng họ vào nhà cực hình. Nếu 
chúng không tìm được những người đắm tàu để ăn thịt, chúng thường sục sạo dọc 
theo bờ biển xa cho đến tận sông Kalyàni phía bên kia và đảo Nàga phía bên này. Đây 
là việc làm hàng ngày của chúng. 


Một hôm, năm trăm người lái buôn bị đắm tàu, lên được bờ gần thành của nữ Dạ-xoa 
này. Các nữ Dạ-xoa đi đến và làm cho họ Say đắm, rồi đưa họ đến thành Dạ-xoa. 
Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những sợi dây chuyển thần bí và 
quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa Dạ-xoa lẫy người thuyền trưởng, và các nữ Dạ- 
xoa còn lại lấy những người kia, như vậy năm trăm nữ Dạ-xoa lấy năm trăm người đi 
buôn ấy làm chồng. 


Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa Dạ-xoa liền dậy, đi đến nhà 
cực hình giết những người tại đấy, ăn thịt rồi trở về. Các nữ Dạ-xoa còn lại cũng làm 
như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa Dạ-xoa trở về, thân thể trở thành lạnh. Người 
lái buôn trưởng ôm nàng là nữ chúa Dạ-xoa, liền nghĩ: "Năm trăm nàng này là nữ Dạ- 
xoa. Chúng ta phải chạy trồn". 


Sáng sớm hôm sau, khi đi rửa mặt, anh ta nói với các người đi buôn kia: 


- Những nàng này là nữ Dạ-xoa, không phải là người. Khi có các người bị đắm tàu 
khác đến, chúng sẽ lấy những người ấy làm chồng và ăn thịt chúng ta. Vậy chúng ta 
hãy chạy trồn. 


Hai trăm năm mươi người trong bọn nói: 


- Chúng tôi không thể bỏ các nữ Dạ-xoa này được. Nếu các ông muốn, thì hãy đi đi. 
Nhưng chúng tôi sẽ không chạy trôn đâu. 


Sau đó, người lái buôn trưởng đem theo hai trắm năm mươi người nghe lời của mình 
chạy trôn. 


Lúc bấy gIỜ, Bồ-tát sanh làm con ngựa toàn trắng, với đầu như con quạ, với tóc như 
cỏ munja, có thân thông, có thê bay trên hư không. Bô-tát từ Tuyêt Sơn bay lên hư 
không, đên hòn đảo Tambapanni, trên các ao, hô ở Tambapanmmi và ăn các loại lúa mọc 


660 


tại đấy. Trong khi bay qua như vậy, vì lòng từ bi, ba lần Bồ-tát nói lớn tiếng với giọng 
nBƯỜI: 

- Có người nào muốn trở về tổ quốc không? 

Các người đi buôn nghe lời Bồ-tát, đi đến chấp tay và thưa: 

- Thưa ngài, chúng con muôn trở về. 

- Vậy hãy leo lên lưng ta. 

Một số người leo lên thân ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số người chấp tay 


và đứng ¡im lặng kính cân. Bồ-tát dùng thần lực đem hai trăm năm mươi người ây về 
tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của mình. 


Và khi có những người khác đến đấy, các nữ Dạ-xoa liền giết hai trăm năm mươi 
người còn lại tại chỗ đê ăn thịt. 


Bậc Đạo Sư nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, giống như những người lái buôn bị rơi vào thể lực của các nữ Dạ- 
xoa, và đã mạng chung, nhưng những người khác làm theo lời của con ngựa thân biết 
bay đêu trở về trú xứ của mình; cũng vậy, những ai không làm theo lời khuyên dạy 
của các đức Phật, dù là Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo nỉ, các nam, nữ cư sĩ, đều bị đau khổ lớn 
trong bốn địa ngục và chịu các hình phạt trong năm loại xiêng xích. Còn những ai 
biết vâng lời khuyên đêu đạt được ba sanh loại tốt đẹp, sảu cối trời dục giới, hai mươi 
Phạm thiên giới và đạt trạng thải Niết-bàn bắt tử, cực lạc. 


Sưu khi nói vậy, bậc Chánh Đẳng đọc các bài kệ: 
Những ai không làm theo 
Lời dạy của đức Phật, 
Họ sẽ gặp tại nạn, 

Họ giống các lái buôn 
Bị các nữ Dạ-xoa 

Ăn thịt và mạng chung. 
Côn những ai làm theo 
Lời dạy của đức Phật, 
Họ sẽ được an toàn, 

Họ giống các lái buôn 
Được ngựa bay cứu giúp, 


Đưa về tận trú xứ. 


661 


Sau khi bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các Sự thái. Cuối bài giảng 
ấy, vị Tỷ-kheo thôi thát đã đặc quả Dự-lưu và nhiều vị khác đặc quả Dự-lưu, Nhát lai, 
Bát lai và A-la-hán và Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giò, hai trăm năm mươi người lái buôn làm theo lời con ngựa bay là hội 
chúng đức Phật, còn con ngựa bay là Ta vậy. 


-ooOoo- 


197. CHUYỆN BẠN-THÙ 
(Tiên thân Mittàmitta) 


Khi thấy, nó không cười..., 
Câu chuyện này, khi ở Xá-vệ, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo. 


Vị ấy nghĩ: "Nếu ta lây cải này, vị giáo thọ sư của ta sẽ không tức giận". Vì vậy, Tỷ- 
kheo ấy lấy một miễng vải do giáo sư để dành và làm thành một cái túi đựng dép, rồi 
sau mới xin phép thây mình. VỊ giáo thọ sư hỏi: 


- Vì lý do gì ông lấy vật ấy? 
- Con tin tưởng rằng khi con lấy vật này, thây sẽ không tức giận. 


Sau khi nghe Tỷ-kheo nói vậy, vị giáo thọ sư nồi nóng, đứng dậy đánh Tỷ-kheo ấy và 
nói: 


- Có sự tin tưởng gì giữa ông và ta được chứ? 
Việc làm ấy được các Tỷ-kheo biết. 
Một hôm, các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường nói chuyện ấy với nhau: 


- Thưa các Hiển giả, Tỷ 3 -kheo trẻ tuổi có tên này với lòng tin tưởng vị giáo thọ sư, đã 
lấy tấm vải làm thành cái túi đựng dép. Sau đó vị giáo thọ sư đã nôi nóng và đứng dậy 
đánh Tỷ-kheo ấy. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây và đang bàn chuyện gì? 
Khi được kề chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T)-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới mất tin tưởng đối với vị đẳng 
tru của mình. Thuở xưa, vị ây cũng đã như vậy rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế chuyện quá khứ. 


* 


662 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra tại nước Kàsi trong 
một gia đình Bà-la-môn. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát xuât gia làm vị đạo sĩ, đạt 
được các Thăng trí và các Thiên chứng, rôi làm vị sư trưởng tại khu vực Tuyết Sơn. 


Trong chúng đạo sĩ ấy, có một vị tu khô hạnh không nghe lời Bồ-tát, nuôi dưỡng con 
voi đã mất mẹ. Khi con voi lớn lên, nó giết vị tu khô hạnh ấy và đi vào rừng. Chúng 
đạo sĩ chôn cất vị tu khô hạnh ấy, rồi đến vây quanh Bồ-tát và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, vì lý do gì, Tôn giả có thê biết thế nào là bạn, thế nào không phải là 
bạn? 
Bồ-tát trình bày lý do qua các bài kệ: 

Khi thấy, nó không cười, 

Không hoan hỷ tiếp đón, 

Không đưa cặp mắt nhìn, 

Và làm điều trái nghịch. 

Với những hình tướng này, 

Biết nó không phải bạn, 

Bậc trí thấy nghe vậy, 

Biết nó là kẻ thủ. 
Như vậy, Bồ-tát nói lên ý nghĩa thế nào là bạn và không phải là bạn. Sau đó, ngài tu 
tập bôn Vô lượng tâm, rôi đi lên Phạm thiên giới. 


* 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện T Tên thân: 


- Lúc bấy giờ, vị tu khô hạnh nuôi con voi là vị Tỷ-kheo đồng trú, con voi là vị giáo 
thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng đức Phật và Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


663 


198. CHUYỆN CON VẸT RÀDHA 
(Tiên thân Ràdha) 


Này con, ta đi xd..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Nghe 
nói, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn. 

Vị ấy đáp: 

- Bạch Thế Tôn, thật vậy. 

Khi được hỏi vì lý do gì, vị ấy đáp: 

- Vì con thấy một nữ nhân trang sức đẹp đề nên phiên não khởi lên. 
Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, không thể cạnh giữ đàn bà được. Thuở xưa, có người đã sắp đặt việc 
cạnh cửa nhưng không có thê giữ được. Dâu ông có chiêm được đàn bà đi nữa, ông 
cũng không thê canh giữ họ được. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con vẹt, tên 
Ràdha, và con vẹt em tên là Potthapàda. Khi còn trẻ, hai con vẹt bị một người thợ săn 
bắt được và đem cho một vị Bả-la-môn ở Ba-la-nại. Chúng được Bả-la-môn ấy săn 
sóc như con đẻ. Nhưng người vợ vị ấy theo ác giới, không ai canh giữ bà ta được. 


VỊ Bả-la-môn ây có công việc phải đi xa và nói với hai con vẹt: 


- Này các con thân, ta có công việc phải đi, dầu ban ngày hay ban đêm, các con hãy 
xem mẹ con làm gì. Hãy xem kỹ có người đản ông nào khác đên thăm mẹ không. 


Sau khi giao cho hai vẹt con coi sóc nữ Bà-la-môn, người cha ra đi. Nữ Bà-la-môn ở 
nhà liên hành động bât chánh, đêm ngày đêu có vô sô người đên và đi. Thây vậy 
Potthapàda nói với Ràdha: 


- VỊ Bà-la-môn ra đi đã giao nữ Bà-la-môn cho chúng ta canh giữ. Nay bà đang làm ác 
hạnh, em sẽ nói với bà ây. 


Ràdha bảo đừng, nhưng vẹt em không nghe. Rồi Potthapàda nói với nữ Bà-la-môn: 
- Thưa mẹ, vì sao mẹ làm ác hạnh? 


Nữ Bà-la-môn ấy rất muốn giết Potthapàda, nhưng làm bộ vỗ về nó và hỏi: 


664 


- Này con thân, con là con của ta, từ nay về sau, ta sẽ không làm như vậy nữa. Vậy 
này con thân, hãy đên đây. 


Nữ Bà-la-môn làm bộ thương yêu gọi Potthapàda lại gần. Khi nó lại gần, nữ Bà-la- 
môn bắt nó và thét: 


- Sao, mày lại khuyên dạy ta à! Mày không biết lượng sức mình! 
Nữ Bà-la-môn nắm cổ con vẹt, giết nó và quăng xác vào lò. 
Khi vị Bà-la-môn trở về, nghỉ ngơi xong, ông liền hỏi Bồ-tát: 
- Này Ràdha thân, mẹ của chúng con như thế nào? Bà có làm tà hạnh hay không? 
Hỏi vậy xong, vị Bà-la-môn đọc bài kệ đầu: 
Này con, ta đi xa, 
Nay ta mới về nhà, 
Mẹ con như thế nảo, 
Có theo người khác không? 
Ràdha trả lời: 


- Thưa cha thân, bậc hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, dầu sự việc 
ây có xảy ra hay không. 


Ràdha giải thích việc này với bài kệ thứ hai: 
Đây không phải khéo nói, 
Dù nói đúng sự thật, 
Như Pot-tha-pà-da 
Nay đã phải nằm chết 
Bị cháy dưới than hồng, 
Con sợ chung số phận. 
Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn, và nói: 
- Nay con cũng không thê sống trong nhà này. 
Sau khi xin phép vị Bà-la-môn, Bồ-tát bay đi vào rừng. 


* 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự fhậi. Cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo thôi thất đã đặc quả Dự lưu và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, Potthapàda là Ànanda, còn Ràdha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


665 


199. CHUYỆN NGƯỜI GIA CHỦ 
(Tiên thân Gahapati) 


Cả hai, ta không nhẫn..., 


Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một Tì ÿ-kheo thôi thất tỉnh tấn. 
Trong lục nói chuyện, bậc Đạo Sư bảo: 


- Không bao giờ có thể canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng mọi cách 
lừa đối chồng. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát được sanh ra làm con một 
người gia chủ ở nước Kàsi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bô-tát lập gia đình. Người vợ 
mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn trưởng. Bồ-tát biết được, tìm 
cách bắt quả tang. 


Lúc bấy giờ, tất cá thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thế có nạn đói. Nhưng 
đó cũng là thời các cây lúa bắt đâu mọc. Tât cả dân làng cùng đi đên vị thôn trưởng và 
thưa: 


- Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, khi chúng 
tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa. 

Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một hôm người 
thôn trưởng chờ Bồ-tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi chúng đang hưởng hoan 
lạc với nhau thì Bồ-tát từ cổng làng đi về nhà. Người đàn bà ấy hướng mặt về phía 
công làng, thấy Bồ-tát đi vẻ, liền báo cho thôn trưởng biết. Thôn trưởng hoảng hốt run 
sợ. Nữ nhân ấy nói: 

- Chớ sợ, em đã có cách và bày mưu. Hãy làm như ông đang đến đòi tiên thịt. Em sẽ 
leo lên vựa lúa đứng trước cửa và nói: Không có lúa! Còn ông đứng giữa nhà đòi nằng 
nặc: Nhà chúng tôi có trẻ con. Hãy trả tiền thịt đây! 


Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên vựa lúa, ngôi trước cửa vựa lúa. Người kia đứng 
giữa nhà và la to: 


- Hãy trả tiền thịt đi! 
Nữ nhân ấy nói: 
- Trong vựa không có lúa. Khi nào gặt lúa, tôi sẽ trả. Hãy đi đi! 


Khi vào nhà, Bồ-tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ: "Đây là mưu mô do ác nữ 
nhân này bày ra", liên gọi người thôn trưởng và nói: 


666 


- Này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông, có hứa đến hai tháng nữa 
chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sao nay ông lại đên đòi? Ong đên đây phải 
vì lý do khác. Tôi không ưa hành động của ông làm. Nữ nhân vô hạnh ác giới này biệt 
răng trong vựa không có lúa, nay lại leo lên vựa lúa và nói to: Không có lúa! Còn ông 
lại bảo: Hãy đưa đây! Ta không ưa hành động của hai người! 
Để nêu rõ ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ: 

Cả hai, ta không nhẫn, 

Cả hai, ta không ưa. 

Nữ nhân này leo lên 

Đứng một bên vựa lúa, 

Lại nói lớn lên rằng: 

Tôi không thể trả được! 

Nghe đây, ông thôn trưởng, 

Ta sống cực khô thay, 

Mượn con bò già, gầy, 

Sau hai tháng mới trả, 

Thời chưa đến, đòi nợ, 

Ta không thích chuyện đó! 
Nói vậy xong, Bồ-tát nằm lấy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân quăng gã 
xuông và nói: 
- Mày là thôn trưởng lại vi phạm của cải trong nhà người khác! 
Bồ-tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và tông ra 
ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bô-tát nắm lây tóc, lôi nó từ vựa lúa xuông, đánh 
ngã nhào và dọa: 
- Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biết tay ta! 
Từ đấy trở đi tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ấy nữa, còn người vợ không 
dám phạm tội, cho đên ý nghĩ cũng không! 

* 

Sau khi nói lên Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, 
vị Tỷ-kheo thôi thát đặc quả Dụ-lưu. Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là Ta vậy. 
-0oOoo- 


667 


200. CHUYỆN GIỚI HẠNH TÓT LÀNH 
(Tiên thân Sàdhusiìla) 


Một người trẻ đẹp trai..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một vị Bà-la-môn. 

Vị ấy có bốn con gái và Cũng có bón người đàn ông đến câu hôn. Một người trai trẻ, 
thân hình đẹp. Một người tuôi đã già. Một người sanh trong gia đình quý phái. Mội 
người có đức độ. Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Khi con gái có nhiêu người câu hôn, không 
biệt nên gả cho người nào?”. VỊ Bà-la-môn suy nghĩ không thê quyết đoán được, nên 
tự bảo: "Sự việc này cân phải trình bậc Chánh Giác Đăng biết! Ta sẽ hỏi Ngài và ta 
sẽ gả cho ai là người xứng đáng trong những người ấy”. Nghĩ vậy xong, vị Bà-la-môn 


đem theo hương liệu và vòng hoa đi đến tịnh xá. Đảnh lễ bậc Đạo Sư xong, vị ấy ngôi 
xuống một bên, bắt đầu kể lại việc và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, giữa bốn người này, con không biết chọn di. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Thuở trước cũng vậy, các bậc hiển trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh nhiều lần, ông 
không nhớ được. 
Rôi theo lời Bà-la-môn yêu câu, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát được sanh ra trong một gia 


đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài nghệ ở Takkasilà, và 
khi vê, trở thành vị sư trưởng nôi tiêng nhiêu phương. 


Bấy giờ, một vị Bà-la-môn có bốn con gái. Và bốn người cầu hôn các cô gái ấy như 
trên đã nêu. VỊ Bà-la-môn không biệt nên gả cho người nảo, tự nghĩ: "Sau khi hỏi sư 
trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhật. Người Bả-la-môn đi đên sư 
trưởng, hỏi việc ây và đọc bài kệ đâu: 

Một người trẻ đẹp trai, 

Một người tuôi lại lớn, 

Một người sanh quý phái, 

Một người có giới hạnh, 

Tôi hỏi bậc Sư trưởng, 

Chúng tôi nên chọn a1? 
Nghe nói vậy, vị sư trưởng trả lời: 


- Một người đẹp trai và các đức tánh khác, nhưng nếu không có đạo hạnh thì cũng 
đáng chê trách. Chúng tôi chỉ thích những người có đạo hạnh. 


668 


Đề nêu lên ý nghĩ này, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
Thật tốt, người đẹp xinh, 
Người lớn tuôi nên trọng, 
Cũng tốt, người thiện sanh, 
Nhưng ta thích đức hạnh. 


Vì Bà-la-môn nghe theo lời của sư trưởng, và gả tất cả các con gái cho người đức 
hạnh. 


* 


Bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, vị 
Bà-la-môn đặc quả Dự-lưu và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ người này là vị Bà-la-môn, còn vị Sư trưởng có danh tiếng nhiều 
phương là Ta vậy. 


-ooOoo- 


669 


PHẨM NATAMDAIHA 


201. CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC 
(Tiên thân Bandhanàgara) 


Bậc trí đã nói rằng..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một nhà tù. 


Nghe nói, thời ấy một số đồng kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp đường, 
giết người, đã bị bắt với cùm sắt, dây thừng và xích sắt. 


Khoảng ba mươi Tỷ-kheo ở quê muốn yết kiến bậc Đạo Sư, đã đi đến thăm viếng và 
đánh lề ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khái thực, họ đi đên nhà tù và tháy các tên 
trộm cướp ây. Sau khi họ đi khát thực trở về, vào buôi chiếu, họ yết kiên đức Như Lai, 
và hỏi: 


- Bạch Tì hế Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khất thực, chúng con được thấy 
nhiễu tên trộm Cướp trong nhà tù, bị cùm sắt v.v... trói buộc, chịu đựng nhiêu đau khô. 
Chúng không thê chặt đứt các còng sắt trôi buộc ây đề chạy trồn. Có sự trói buộc nào 
khác kiên cô hơn các đây trói buộc ấy chăng? 

Bậc Đạo Sư đáp: 


- Này các Tỷ-kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy đau khổ nhưng còn nhẹ. 
Trái lại, những dây trói như tham ái đổi với tài sản, lúa gạo, Vợ con v.v... còn mạnh 
hơn trăm lân, ngàn lân những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những trói buộc ây, đâu ío 
lớn và khó chặt đứt, cũng đã bị các vị hiển trí thuở xưa chặt đứt khi họ quyêt chí đi 
đên Tuyết Sơn và trở thành án sĩ. 

Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 

* 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
nghèo khô. Khi Bô-tát đên tuôi trưởng thành, người cha mệnh chung. Bô-tát làm thuê 
để nuôi mẹ. Bồ-tát không bằng lòng khi bà mẹ hỏi một người con gái cho Bồ-tát lập 


gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mắt, thì người vợ đã có thai, Bồ-tát biết vợ mình có 
thai nói với vợ: 


- Này hiền thê, hãy làm thuê đề sống. Tôi sẽ xuất gia. 
Người vợ nói: 
- Em đang có thai. Chờ em sanh con và bó nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. 


Bồ-tát bằng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bồ-tát nói: 


670 


- Này hiền thê, hiền thê đã sanh xong an toàn. Nay tôi sẽ xuất gia. 
Người vợ nói: 
- Nay đứa con trai còn bú. Chờ cho nó hết bú, hãy đi. 
Nhưng rồi người vợ lại có thai, Bồ-tát suy nghĩ: "Nếu ta chấp nhận lời yêu cầu Của vợ, 
ta sẽ không thê đi được. Vậy không cho nàng biệt, ta sẽ trôn và xuât gia". Bô-tát 
không nói cho nàng biệt, ban đêm thức dậy và ra đi. Những người giữ cửa thành bắt 
Bô-tát, Bô-tát nói: 
- Thưa các ông, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi ra! 
Bồ-tát làm cho họ thả mình ra, tạm trú tại một chỗ, rồi ra khỏi thành bằng công chánh, 
đi vào Tuyệt Sơn, và sông đời xuât gia làm vị đạo sĩ. Sau thời gian tu tập, đã đắc được 
các Thăng trí và các Thiên chứng, Bô-tát sông sung sướng với cảnh giới thiên. Sông 
tại đầy, Bô-tát suy nghĩ: "Như vậy, ta đã cắt đứt dây trói buộc của phiên não, dây trói 
của vợ con thật khó chặt đứt", và nói lên nguôn cảm hứng của mình với những bài kệ: 

Bậc trí đã nói rằng 

Không phải trói buộc chặt, 

Còng sắt và gông gỗ, 

Cùng các loại dây trói. 

Chính dục ái cường thịnh 

Đối với ngọc, bông tai, 

Đối với vợ và con, 

Mới thật chính buộc ràng! 

Bậc hiền trí đã nói rằng 

Chính chúng trói buộc chặt, 

Chúng kéo lui, lôi xuống, 

Mềm mỏng nhưng khó thoát. 

Bậc trí chặt đứt chúng, 

Tất cả trói buộc này, 

Đoạn tận các dục lạc, 

Không chờ đợi, ước mong. 


Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bồ-tát hành trì thiền định không gián đoạn rồi 
sanh lên thê giới Phạm thiên. 


671 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng các Sự (hậi. Cuối bài giảng, một số 
vị đặc Dự-lưu đạo, một sô đặc Nhất lai đạo, một số đặc Bát lai đạo, một số đặc A-la- 
hản đạo. 

Rồi Ngài nhận điện Ti ïên thân: 

- Lúc bấy giờ người mẹ là Mahàmayà, người cha là vua Tịnh phạn, người vợ là mẹ 
của Ràhula (La-háu-la), người con trai là La-háu-la. VỊ từ bỏ vợ con và trở thành 
người xuất gia là Ta vậy. 


-ooOoo- 


202. CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM 
(Tiên thân Kelisila) 


Thiên nga, cò, chỉm công..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về Tôn giá Lakuntala hiên thiện. 


Tôn giá được danh tiếng trong Giáo pháp của Đức Phật là người có trí tuệ, nói lời dịu 
ngọt, thuyết pháp dịu ngọt, đạt được biện tài, hoàn toàn đoạn tận các phiển não. 
Nhưng trong tám mươi bậc Trưởng lão, Tôn giả là vị nhỏ nhất về thân hình, như một 
người lùn. Tôn giả Lakuntaka có dạng như một Sa-dli, nhỏ bé, nhự được nuôi đề làm 
trò chơi. 


Một hôm Tôn giả đi đến công Kỳ Viên để đánh lễ đức Như lai. Lúc ấy cũng có khoảng 
ba mươi Tỷ-kheo ở quê lên với mục đích lề bậc Đạo sư. Khi vào Kỳ Viên, thấy Trưởng 
lão áy trong khu vực tỉnh xá, họ tưởng Tôn giả là một Sa-di. Họ năm góc y của 
Trưởng lão, năm tay, xoa đầu, bóp mũi, xách tai, ôm run Tôn giả và đổi xử nặng nê 
với Tôn giả. 

Rôi các Tỷ-kheo để y bát một bên, đi đến đảnh lễ bậc Đạo sư, và ngôi xuống một bên. 
Sau khi được bậc Đạo sư dịu dàng thân mật hỏi thăm, các Tỷ-kheo äy hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói có Tôn giả Lakuntaka hiên thiện là đệ tử của Thể 
Tôn, một vị thuyết pháp rất dịu ngọt, nay Tôn giả ở đâu? 


- Này các Tỷ-kheo, các ông có muốn yết kiến Tôn giả ấy không? 
- Thưa có, Bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, người mà các ông đã thấy ở gân cổng, người mà các ông đã nắm 
góc y, đã đổi xử nặng nề, thô lô khi các ông đến, chính là Tôn giả áy! 


- Bạch Thế Tôn, vì sao một đệ tử đã được những gì cao thượng, thành tựu đây đủ đại 
nguyện, mà không có một chút uy lực? 


672 


Đạo sư nói: 
- Vì tự mình đã làm ác nghiệp. 
Rôi theo yêu cẩu của các Tỷ-kheo ấy, Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ tát làm thiên chủ Đề Thích 
(Sakka). Lúc bấy giờ vua Brahmadatta không thê chịu đựng khi nhìn thấy con voi, con 
ngựa hay con bò đã già yếu. Vua có tánh nghịch ngợm, thấy người và vật như vậy liền 
đánh đuôi đi, thấy cô xe cũ kỹ liên cho đập nát, thấy các bà già, vua gọi vào và đánh 
trên bụng, khiến họ ngã rồi dựng đứng họ lên và doạ nạt họ. Thấy những ông già, vua 
bắt họ lăn lộn giữa đất, và chơi đùa như những người nhào lộn. 


Nếu không thấy ai nhưng nghe tại một nhà nọ có một người già, vua bèn cho gọi vào 
và đùa giỡn. Mọi người xấu hồ đưa cha mẹ mình ra khỏi nước. Không còn có người 
hầu hạ cha mẹ. Các người hầu cận cũng nghịch ngợm như vậy. Vì thiếu đạo đức nên 
khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xứ (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh và A-tu-la) còn 
hội chư Thiên bị tôn giảm. 


Đề Thích không thấy các Thiên tử mới sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và quyết định: 
"Ta sẽ nhiếp phục nhà vua ấy". Đề Thích hóa thân làm một ông già, đặt hai ghè sữa bơ 
trên một cỗ xe gỗ cũ kỹ tôi tàn, thắng vào xe hai con bò già và đi dự ngày hội lớn. Vua 
Brahmadatta cưỡi trên lưng voi được tô điểm rực rỡ, đi nhiễu xung quanh thành được 
trang hoàng lộng lẫy khắp nơi. 


Khi Ấy, Đề Thích mặc áo rách rưới, đánh cô xe này đi đến gặp vua. Vua thấy cỗ xe cũ 
kỹ liên sai đuôi nó đi. Quân hâu nói: 


- Thưa Thiên tử, cỗ xe nào, chúng con không thấy. 


Do thần lực của mình, Đế Thích chỉ để riêng vua thấy cỗ xe mà thôi. Đề Thích đánh 
xe nhiều lần trên đầu vua, rồi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua, và quay xe trở lại đập 
vỡ ghè sữa bơ thứ hai. Và từ trên đầu của vua, khắp nơi mọi phía sữa bơ chảy xuống. 
Như vậy, Đề Thích quấy rày, hành hạ vua trông thật đáng thương. Sau khi thấy vua 
khống khô như vậy, Đề Thích làm cỗ xe biến mắt, rồi hiện thân Đề Thích, tay cầm cái 
chùy kim cương, đứng trên hư không và nói: 


- Này tên vua ác hạnh và phi pháp kia, ngươi sẽ không già sao? Thân của ngươi sẽ 
không bị tuôi già tấn công sao? Nhưng ngươi lại thích đùa nghịch, hành hạ làm khô 
nhục những người lớn tuôi. Chính do các việc của ngươi làm mà dân chúng chết đi 
tràn đầy bôn đọa xứ vì chúng không thê nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu ngươi không từ bỏ 
hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chùy kim cương. Bắt đầu từ nay, ngươi 
chớ làm như vậy nữa. 


Sau khi dọa nạt, Đề Thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày những lợi ích của 
các hành động kính trọng lớn tuôi. Giáo huân xong, Đê Thích trở về trú xứ của mình. 
Từ đây, vua không còn khởi tâm làm các việc như trước nữa. 


673 


x 

Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sự nhân danh bậc Chánh Đẳng Giác, đọc 
những bài kệ này: 

Thiên nga, cò, chữm công 

Voi và nai có đốm, 

Tắt cả SỢ St tử, 

Dù chúng không ngang bằng. 

Cũng vậy, giữa mọi người, 

Côn trẻ nhựng có trí, 

Vị ấy thật vĩ đại, 

Kẻ ngu dâu thân lớn, 

Không hè được như vậy. 
Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, 


một số Tỷ-kheo đắc quả Dự-lưu, một số đắc quả Nhất lai, một số đắc quả A-la-hán và 
Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua là Lakuniaka hiền thiện, vì tánh nghịch ngợm đối với người khác 
nên bị trêu ghẹo lại, còn Đề Thích là Ta vậy. 


-ooOoo- 


203. CHUYỆN TU TẬP TỪ TÂM 
(Tiên thân Khandha-Vatta) 


Ta khởi lên từ tâm..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Đạo sư kế về một Tỷ-kheo. 


Trong khi đang ngôi chẻ củi ở cửa nhà tắm, một con rắn bò từ khúc cây mục ra cắn 
vào ngón chân của 1)-kheo ây và vị áy chêt ngay tại chô. 1ỷ-kheo ây chêt như thê nào 
cả tỉnh xá đêu biết rõ. Các Tỷ-kheo ngôi Chánh pháp đường bắt đâu nói chuyện sau 
đây: 


- Thưa Hiển giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này đang ngôi chẻ củi tại cửa nhà tắm, bị rắn 
căn và chêt tại chổ. 


Bậc đạo sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ở đây đang bàn vấn đề gì? 


Khi được biết vấn đề này, bậc Đạo sư nói: 


674 


- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy đối với bốn loại gia đình vua rắn, có khởi lên lòng 
từ thì con răn đã không căn vị ấy. Các vị tu khô hạnh xưa, khi đức Phật chưa ra đời, 
tụ tập lòng từ đôi với bôn loại gia đình vua răn, nên đã thoát khỏi sự sợ hãi khởi lên 
cho bồn loại gia đình vua răn ây. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kề câu chuyện quả khứ 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Bà-la-nại, Bồ tát sanh ra trong gia đình một Bà- 
la-môn ở nước Kàsi. Khi đên tuôi trưởng thành Bô-tát đoạn tận các dục, xuât gia làm 
đạo sĩ, đạt được các Thăng trí và các Thiên chứng, rỗi xây dựng am thât tại một khúc 
quanh của sông Hăng gân chân núi Tuyêt và sông tại đây, vui hưởng cùng thiên lạc 
với chúng đạo sĩ vây quanh. 


Lúc bấy giờ, có nhiều loại rắn trên bờ sông Hằng làm hại các vị đạo sĩ, và phần lớn 
các vị ây mệnh chung. Các vị tu khô hạnh trình chuyện ây với Bô-tát. Ngài liên họp 
tât cả vị tu khô hạnh lại, và nói: 


- Nếu các ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con rắn sẽ 
không căn các ông, do vậy, bắt đầu từ nay, hãy tu tập từ tâm như vậy đôi với bốn loại 
vua răn. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Ta khởi lên từ tâm 

Với Vi-rù-pak-kha, 

Ta khởi lên từ tâm 

Với E-rà-pa-tha, 

Ta khởi lên từ tâm 

Với Chab-byả-put-ta, 

Ta khởi lên từ tâm 

Kan-hả-go-ta-ma. 
Như vậy, sau khi nêu tên bốn gia đình vua rắn, Bồ-tát nói: 
- Nếu các ông có thê tu tập từ tâm đối với những loài vật này, thì các con rắn không 
căn, và không bức hại các ông. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Với các loài không chân, 

Ta khởi lên lòng từ, 

Với các loài hai chân, 


Ta khởi lên lòng từ, 


675 


Với các loài bốn chân, 
Ta khởi lên lòng từ, 
Nhiều chân hoặc không chân, 
Ta khởi lên lòng từ. 
Như vậy, sau khi nêu rõ sự tu tập từ tâm của mình, Bồ-tát nói lên lời cầu nguyện với 
bài kệ: 
Hỡi các loài không chân 
Chớ có làm hại Ta, 
Hõi các loài hai chân, 
Chớ có làm hại Ta, 
Hỡi các loài bốn chân 
Chớ có làm hại Ta, 
Hỡi các loài nhiều chân 
Chớ có làm hại Ta. 
Rồi nêu rõ sự tu tập không hạn chế, Bồ-tát đọc thêm bài kệ này: 
Tắt cả loài chúng sanh, 
Tất cả loài hữu tình, 
Phàm tất cả sanh loại 
Có mặt ở trên đời, 
Mong được thấy tốt lành, 
Chớ có làm điều ác. 
Như vậy, Bồ tát nói: 
- Hãy tu tập từ tâm đối với tất cả mọi loài chúng sanh không có hạn chế. 
Rồi Bồ-tát tán thán công đức của Ba Ngôi Báu với thính chúng: 
- Vô lượng là Phật, vô lượng là Pháp, vô lượng là Tăng. 
Bồ-tát nói tiếp: 
- Hãy ghi nhớ công đức của Ba Ngôi Báu này. 
Sau khi trình bày công đức Ba Ngôi báu là vô lượng, Bồ-tát nêu rõ các chúng sanh 
đêu có hạn lượng, Bô-tát nói thêm: 


- Các loài bò sát, các loài rắn, các loài bò cạp, các loài một trăm chân, các loài nhện, 
các loài răn môi, các loài chuột, đêu có hạn lượng. 


676 


Rồi Bồ-tát lại nói: 
- Vì tham dục trong nội tâm của những chúng sanh này khiến chúng có hạn lượng. 
Sau khi nêu rõ như vậy, Bồ-tát nói thêm: 
- Mong rằng chúng ta sẽ được bảo vệ ngày đêm đối với các chúng sanh có hạn lượng 
này nhờ uy lực của ba Ngôi Báu vô lượng. Vì vậy hãy nhớ ghi công đức của Ba Ngôi 
Báu. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này đề nêu rõ việc cần phải làm thêm nữa: 
Nay ta được bảo vệ, 
Nay ta được che chở, 
Hỗõi các loài sanh vật, 
Hãy đi xa, tránh xa! 
Con đảnh lễ Thế Tôn, 
Và bảy đức Phật-đà, 
Chư Phật đã tịch diệt. 
Như vậy Bồ-tát khuyên: 
- Trong khi đảnh lễ, hãy ghi nhớ bảy đức Phật. 
Rồi Bồ-tát trao thần chú che chở này cho các đạo sĩ. 


Bắt đầu từ đấy, các đạo sĩ vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát, tu tập từ tâm, ghi nhớ 
công đức chư Phật. Như vậy, nhờ các đạo sĩ ấy ghi nhớ các công đức chư Phật, tất cả 
các loài rắn đều bỏ đi. Còn Bồ-tát tu tập các Phạm trú (Bốn Vô lượng tâm) và được 
sanh lên Phạm thiên giới. 


x 
Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hội chúng đạo sĩ là hội chúng đức Phật, còn sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


677 


204. CHUYỆN CON QUA VIRAKA 
(Tiên thân Viraka) 


Hỗỡi này Vi-ra-ka..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về sự bắt chước bậc Thiện Thệ. 


Sưu khi hai vị trưởng lão đưa hội chúng của Đề-bà-đạt-ãa về, bậc Đạo sư hỏi các 
trưởng lão: 


- Này Xá-lợi-phất, khi Đề-bà-đạt-đa thấy các ông, kẻ ấy phải làm gì? 
Họ đáp: 

- Đề-bà-đạt-đa bắt chước bậc Thiện Thệ. 

Bậc Đạo sư nói: 


- Này Xá-lợi "phát, không phải chỉ nay Đè-bà-đạt-đa mới làm theo ta và gặp nạn. 
Thuở trước, kẻ ây cũng đã như vậy rồi. 


Rôi theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con quạ nước ở 
dưới chân núi Tuyết, và sông gân một cái hô. Viraka là tên của Bô-tát. 


Lúc bấy giờ, tại nước Kàsi có nạn đói. Dân chúng không thể cho quạ ăn hay làm lễ 
cúng cho các Dạ-xoa và các loại rắn. Phân lớn các con quạ từ bỏ các địa phương có 
nạn đói và đi vào rừng. 

Tại đấy, có con quạ trú ở Ba-la-nai tên là Savitthaka, đem theo quạ mái, đi đến chỗ 


của Viraka và dựa vào hồ nước ấy, làm chỗ một bên. 


Một hôm con quạ ấy tìm mỗi ăn tại hồ, thấy Viraka lặn xuống hồ ăn cá rồi đi lên, và 
phơi thân cho khô. Nó nghĩ: "Nương tựa con quạ này có thê được nhiêu cá, vậy ta hãy 
hâu nó”. Nghĩ vậy xong, quạ Savitthaka đên gân Viraka. Viraka hỏi: 


- Này bạn, bạn đến có việc gì? 
Savitthaka đến gần đáp: 
- Thưa ngài, tôi muốn hầu hạ ngài. 


Khi được Viraka ưng thuận, quạ Savitthaka bắt đầu hầu hạ Viraka. Từ đấy về sau 
Viraka ăn vừa đủ cá để nuôi sống, số còn lại nó đem cho Savitthaka ngay khi vừa bắt 
được cá, và khi Savitthaka đã ăn vừa đủ để nuôi sống, nó đem số còn lại cho con quạ 
mái vợ nó. Sau một thời gian, Savitthaka khởi lên lòng tự ái. "Con quạ nước này màu 
đen, ta cũng màu đen. Nó có mắt, có mỏ, có chân, ta cũng không khác gì nó. Bắt đầu 
từ nay, ta không cần những con cá nó bắt, ta sẽ tự bắt cá". Nó đi đến Viraka và nói: 


678 


- Này bạn, bắt đầu từ nay, tự tôi sẽ đi xuống hồ bắt cá. 
Viraka nói: 
- Này bạn, bạn sanh ra không thuộc gia đình loải quạ xuống sông bắt cá, vậy chớ tự 


hại mình! 
Dầu được Viraka ngăn chặn, quạ Savitthaka vẫn không nghe lời. Nó xuống hỗ, lặn 
vào trong nước, nhưng nó bị mặc vào giữa đám rong, chỉ trồi lên cái mỏ. Savitthaka 
không thể thở được, và đã chết dưới nước. Con quạ cái không thấy nó trở về, liền đi 
đên tìm Viraka đê hỏi tin: 
- Thưa ngài, Savitthaka không thấy về, không biết chàng ở đâu? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 

Hỡi này Vi-ra-ka, 

Bạn có thấy con chim, 

Với giọng nói dịu ngọt, 

Đắy là chồng của tôi, 

Cổ như cô chim công, 

Tên Sa-vit-tha-ka? 
Nghe quạ mái nói, Viraka trả lời: 
- Này bạn, tôi biết chồng bạn đi đâu rồi. 
Nói vậy xong, Viraka đọc bài kệ thứ hai: 

Con chim có thê đi 

Trong nước, trên đất liền, 

Luôn luôn nó được ăn 

Các loại cá tươi sống. 

Còn Sa-vit-tha-ka 

Bắt chước loài chim ấy, 

Mắc vướng trong đám rong, 

Và đã chết tại đấy. 
Nghe nói vậy, con quạ mái than khóc và bay trở về Ba-la-nai. 

* 

Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Ti ïên thân: 
- Lúc bấy giờ, Savithaka là Đề-bà-đạt-đa, còn Viraka là Ta vậy. 


-ooOoo- 


679 


205. CHUYỆN CÁ SÔNG HÀNG 
(Tiên thân Gangeyya) 


Bây cá sông Hằng đẹp..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về hai Tỷ-kheo trẻ. Tương truyền có 
hai thiện nam tử trú ở Xá-vệ xuất gia trong Giáo pháp, nhưng không íu tập quán bất 
tịnh, tham đắm sắc đẹp của mình và đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp. 


Một hôm, hai người ấy tranh nhau khoe sắc đẹp và bắt đầu tranh luận. Tỉ háy một 
Trưởng lão già ngôi không xa bao nhiêu, họ nghĩ: "Vị này sẽ biêt giữa hai chúng ta ai 
đẹp, ai không đẹp". Họ đến hỏi: 


- Thưa Tôn giả, giữa chúng tôi ai đẹp hơn? 

Vị ấy trả lời: 

- Này các Hiển giả, ta đẹp hơn các ông. 

Các Tỷ-kheo nói: 

- Ông già này, không trả lời điều chúng ta hỏi, lại trả lời điều chúng ta không hỏi. 


Sau khi măng nhiếc vị ấy, họ bỏ đi. Câu chuyện ấy được chúng Tỷ-kheo biết rõ. Rồi 
một hôm, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy: 


- Thưa các Hiển giả, nghe nói vị Trưởng lão già cả làm xấu hồ các Tỷ-kheo trẻ ấy vì 
họ quá say mê sắc đẹp của mình. 


Bậc Đạo sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây đã bàn luận chuyện gì? 
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các người trẻ ấy mới tán thán sắc đẹp của 
mình. Thuở xưa, chúng đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp như vậy. 


Rôi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một thần cây ở trên sông 
Hằng. Lúc bây giờ ở tại chỗ sông Hằng và sông Yamuna giao nhau, có hai con cá gặp 
nhau, một con ở sông Hằng, một con ở Yamuna. Vì cãi nhau: "Tôi đẹp, bạn đẹp" 
chúng bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thấy một con rùa nằm không xa bao nhiêu trên 
bờ sông Hằng, liền nói: 


- Vị này sẽ cho biết giữa chúng ta, ai đẹp hơn ai? 


Nghĩ vậy chúng đi đến gặp con rùa và hỏi: 


680 


- Thưa bác rùa, con cá ở sông Hằng đẹp, hay con cá ở sông Yamuna đẹp? 
Con rùa đáp: 
- Con cá ở sông Hằng đẹp, con cá ở sông Yamunà cũng đẹp, nhưng ta đẹp hơn rất 
nhiêu so với hai chú! 
Rồi để nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu: 

Bầy cá sông Hằng đẹp, 

Yà-mu-na cũng đẹp, 

Nhưng vật bốn chân này, 

Cổ dài như đòn gánh, 

Tròn trịa như cây bàng, 

Tuyệt đẹp hơn tắt cả! 
Hai con cá nghe rùa nói vậy, liền kêu to: 
- Ôi lão rùa ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi! 
Rồi chúng đọc bài kệ thứ hai: 

Điều hỏi, không phải hỏi, 

Trả lời khác câu hỏi, 

Chỉ biết tự khen mình, 

Ta không ưa điều ấy! 

* 

Sau khi kế Pháp thoại này, bậc Đạo sự nhận diện Ti ïên thân: 


- Lúc bấy giò, hai con cá là các Tỷ-kheo trẻ, con rùa là vị Trưởng lão, còn vị thần cây 
ở trên bờ sông Hăng đã chứng kiên câu chuyện này là Ta vậy. 


-ooOoo- 


681 


206. CHUYỆN CON NAI NÚI 
(Tiên thân Kurungamiga) 


Này rùa, hãy dùng răng..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. lúc bấy giờ, bậc 
Đạo sư nghe Đề-bà-đạt-đa âm mưu sát hại Ngài, Ngài liên nói: 


- Này các T}-kheo, không phải chỉ nay Đèbà-đạt-ấa mới âm mưu sát hại ta. Trong 
thời quá khứ, kẻ ấy cũng đã như vậy rồi. 


Rôi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con nai núi, sống tại 
một bụi cây ở trong rừng không xa một cái hồ bao nhiêu. Trên một ngọn cây gần hồ 
có một con chim gõ mỏ làm tổ. Trong hồ lại có một con rùa, như vậy ba con vật làm 
bạn với nhau, và sông chung trong tình thương yêu nhau. 


Một người thợ săn đang đi trong rừng nhận thấy dấu chân của Bồ-tát gần bến nước. 
Anh ta đặt một cái bẫy thòng lọng bằng da vững chắc như sợi dây bằng sắt, rồi bỏ đi. 
Bồ-tát đi đến uống nước trong canh một, bị mắc vào bẫy, liền lớn tiếng kêu cứu. Nghe 
tiếng kêu của Bồ-tát, lập tức chim gỗ mỏ từ ngọn cây bay xuống và con rùa từ đưới 
nước bỏ lên và bản bạc chuyện phải làm. Con chím gõ mỏ nói với con rùa: 


- Này bạn, bạn có răng, hãy căn đứt cái bẫy này.Còn tôi sẽ đi lập kế làm thế nào cho 
người thợ săn không thê đên đây được. Như vậy, hai chúng ta nỗ lực tôi đa đê bạn 
chúng ta khỏi mât mạng. 


Để nêu rõ ý nghĩa của việc này, con chim gõ mỏ đọc bài kệ đầu: 
Này rùa, hãy dùng răng 
Cắn đứt cái bẫy da, 
Ta sẽ làm thợ săn 
Không thể đến gần ta. 


Con rùa bắt đầu nhai cắn sợi dây bằng da. Còn con chim gỗ mỏ đi vào làng người thợ 
săn đề lập kế hoãn binh. Trời vừa tảng sáng, người thợ săn đã cầm con dao ra đi. Ngay 
khi con chim thấy anh ta ra khỏi trước cửa, nó kêu lên, đập đôi cánh và đánh vào 
miệng anh ta. Người thợ săn suy nghĩ: "Ta bị một con chim điềm xấu đánh", liền trở 
vào nằm một lát, rồi cầm dao đứng dậy. 


còn chim suy nghĩ: "Người này lần đầu đi ra bằng cửa trước, nay sẽ đi ra bằng cửa 
sau". Biết vậy, nó liền bay đậu phía sau nhà. Người thợ săn cũng nghĩ. "Khi ta đi ra 
cửa trước, ta thấy một con chim điềm xấu. Nay ta sẽ đi ra bằng cửa sau". Vì vậy anh ta 
đi ra bằng cửa sau. Nhưng con chim lại kêu lên, bay đến và đánh anh ta vào miệng. 
Người thợ săn thấy mình bị con chim điềm xấu đánh lần thứ hai ở miệng, suy nghĩ: 


682 


"Con chim này không cho ta ra đi". Vì vậy anh ta trở vào nằm xuống cho đến sáng và 
khi mặt trời đã lên cao, anh ta mới câm dao ra đi. 

Con chim gõ mỏ vội vàng bay đi trước và nói với Bồ tát: 

- Người thợ săn sắp tới. 

Lúc bấy giờ, con rùa đã nhai đứt tất cả sợi dây da, chỉ trừ một sợi. Cái răng của nó như 
sắp bị rụng ra và miệng nó lâm đây máu. Bô-tát thây người thợ săn trẻ câm dao trong 
tay đi đến nhanh như chớp, liền giựt đứt sợi dây và chạy vào rừng. Con chim gð mỏ 
bay lên đậu trên ngọn cây. Con rùa quá yếu nên nằm tại chỗ. Người thợ săn quăng con 
rùa vào cái túi và treo túi ấy trên một khúc Cây. Bồ-tát trở luï nhìn, biết con rùa bị bắt, 
liền quyết định sẽ cứu sông bạn. Vì thế nai liền giả VỜ. mắt sức đứng ra đề người thợ 


săn thấy. Người thợ săn nghĩ: "Con vật này yếu đuôi rồi, ta sẽ giết nó", liền cầm dao 
đuôi theo Bô-tát. 


Bồ-tát dụ anh ta chạy vào rừng. Khi anh ta chạy đã xa, Bồ-tát tâu thoát khỏi anh ta và 
dùng một con đường khác trở về nhanh như gió. Nai lấy cặp sừng, nhắc bông cái túi 
rơi xuống đất, rồi phá bỏ cái túi và cứu con rùa ra. Con chim gõ mỏ từ trên cây bay 
xuống, Bồ-tát khuyến bảo cả hai bạn: 


- Tôi nhờ hai bạn cứu mạng sống, tôi đã làm những gì cần phải làm đề cứu hai bạn. 
Nay người thợ săn sắp tới bắt các bạn, vậy này bạn chim gõ mỏ, hãy đem các con của 
mình dời đi nơi khác. Còn rùa bạn, hãy lặn xuông nước. 
Và chúng làm đúng như vậy. 
Bậc Đạo sư nhân danh bậc Giác ngộ đọc bài kệ thứ hai: 

Con rùa bò xuống nước 

Con nai chạy vào rừng, 

Còn con chìm gõ mỏ, 

Từ trên ngọn cây cao 

Vội đem bầy con nhỏ, 

Bay xa thật là mau! 
Người thợ săn đi đến chỗ ấy, không thấy con vật nào cả. Anh ta thấy cái túi rách, đành 
lượm túi lên, lòng đây buôn bực và đi về nhà. 
Con ba con vật ấy làm bạn với nhau trọn đời sống trong tình bạn không bị gián đoạn 
và rôi lúc chết, chúng đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi nói lên Pháp thoại này, bậc Đạo sự nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ người thợ săn là Đê-bà-ấạt-ấa, con chỉm gỗ mỏ là Xá-lợi-phất, con rùa 
là Mục-kiên-liên và con nai là Ta vậy. 


-ooOoo- 


683 


207. CHUYỆN VUA ASSAKA 
(Tiên thân Assaka) 


Chính chô này, tôi sông..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người luyến ái vợ cũ. Tỷ-kheo 
áy được bậc Đạo sư hỏi: 


- Này Tỷ-kheo có thật chăng ông bị ái nhiễm? 
Vị ấy đáp: 

- Thưa có thật vậy. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

- Ông luyễn ái ai? 

Tỷ-kheo đáp: 

- Con luyễn ái vợ cũ. 

Bậc Đạo sư nói: 


- Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông luyễn ái nữ nhân ấy. Thuở trước, vì luyễn ái 
nữ nhân ấy, ông đã gặp đau khô lớn. 


Rôi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, tại nước Kàsi, vua Assaka trị vì thành Potali. Hoàng hậu tên Ubbarì rất 
được vua yêu thương. Hoàng hậu khả ái, kiều diễm vượt xa sắc đẹp của các nữ nhân, 
dù chưa là một Thiên nữ. Sau một thời gian, bả bị bệnh và mệnh chung. Khi hoàng 
hậu mệnh chung, vua sầu khổ, đau đớn, ưu tư. Vua đề xác hoàng hậu nằm trong một 
cái hòm, ướp với dầu và chất dẻo đặt đưới long sàng. Vua đau khổ nằm dài, không ăn, 
khóc lóc, than thở. Mẹ cha, các bà con khác, thân hữu và các cận thần, Bà-la-môn, gia 
chủ...đều đến khuyên giải: 


- Thưa Đại vương, chớ sầu muộn. Cuộc đời là vô thường. 
Nhưng họ không thê làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc như vậy bảy ngày đã 
trôi qua. 


Lúc bẩy gIỜ, Bồ-tát là vị tu khô hạnh đã đạt được năm Thắng trí và tám Thiền chứng, 
trú dưới chân núi Hy-mã. Ngài đầy đủ trí tuệ giác ngộ, và với thiên nhãn nhìn cõi 
Diêm phù đề, ngài thấy vua than khóc như vậy, liền quyết định giúp đỡ cho vị vua 
này. Bồ-tát dùng thần lực bay trên hư không rôi hạ xuông khu vườn của vua, và ngồi 
xuống trên phiến đá tế lễ, như một hình tượng bằng vàng. Rồi một thanh niên Bà-la- 


684 


môn trú ở thành Polati đi đến khu vườn, thấy Bồ-tát, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bồ- 
tát nói chuyện thân mật với thanh niên ây, và hỏi: 


- Này cậu thanh niên, nhà vua có theo Chánh pháp không ? 


- Thưa có, bạch Tôn giả, vua theo Chánh pháp. Nhưng hoàng hậu của vua vừa mệnh 
chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, nằm dài bên cạnh than khóc, 
nay đã là ngày thứ bảy. Sao Tôn giả không giải thoát vua khỏi nỗi đau khổ lớn như 
vậy? Nay là thời gian thích hợp đề Tôn giả nhiếp phục nỗi đau khô của nhà vua. 


- Này cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho vua biết chỗ 
đầu thai của hoàng hậu và khiên nàng nói cho vua nghe. 


- Vậy thưa Tôn giả, hãy ngồi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến. 

Thanh niên ấy được Bồ-tát hứa, liền đi đến cung vua, báo tin ấy và khuyên vua: 

- Đại vương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ấy. 

Vua nói: 

- Trẫm sẽ thấy hoàng hậu! 

Vua vô cùng hoan hỷ ngự lên xe, đi đến đảnh lễ Bồ-tát, ngồi xuống một bên và hỏi: 

- Có đúng sự thật chăng, trầm nghe nói Tôn giả biết được chỗ đầu thai của hoàng hậu? 
- Tôi có biết, thưa Đại vương. 

- Hoàng hậu thọ sanh ở đâu? 


- Thưa Đại vương, hoàng hậu say mê sắc đẹp của mình, vì vậy đã sống phóng đật, 
không làm các thiện nghiệp, nay sanh làm con sâu nhỏ ăn phân ngay chính trong vườn 
này. 


- Trầm không tin chuyện ấy. 

- Nay tôi sẽ chỉ hoàng hậu cho Đại vương và bảo hoàng hậu nói cho Đại vương rõ. 
Bồ-tát dùng thần lực của mình, và ra lệnh: 

- Cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò hãy đi đến trước mặt vua! 

Bồ-tát sai khiến hai con sâu đi đến như vậy rồi chỉ một con và nói: 


- Thưa Đại vương, đây là hoàng hậu Ubbarì của Đại vương. Nó bỏ Đại vương đi theo 
sau con sâu ăn phân làm chông nó. Đại vương hãy nhìn xem. 


- Thưa Tôn giả, hoàng hậu Ubbarì sanh ra làm con sâu ăn phân ư? Trằm không tin 
được chuyện ây ! 


- Thưa Đại vương, tôi sẽ bảo nó nói lên. 


685 


- Thưa Tôn giả, hãy bảo nó nói đi. 

Bồ-tát nói với thần lực của mình. 

- Này Ubbari! 

Con sâu nói bằng tiếng người, đáp lại: 

- Thưa Tôn giả, cái gì ạ ? 

Bồ-tát hỏi: 

- Ngươi hãy nói tiền thân của ngươi tên là gì ? 

- Thua Tôn giả, trước tôi là Ubbarì, hoàng hậu của vua Assaka. Con sâu đáp. 

Bồ-tát hỏi tiếp: 

- Nay ngươi thương yêu vua Assaka hay con sâu ăn phân này là chồng của ngươi ? 

- Thưa Tôn giả, trong đời sống trước đây của tôi, tôi đã sông với vua, và củng thưởng 
thức sắc, tiếng, hương, vị, xúc trong ngôi vườn này. Nhưng vì qua nhiều đời sống chết 


cho đến nay, tôi không biết vua là ai !Tôi sẵn sàng giết vua Assaka và lấy máu từ cô 
vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là chồng của tôi ! 


Rồi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này bằng tiếng người: 

Chính chỗ này tôi sống 

Với vua A-sa-ka 

Yêu thương, được yêu thương 

Tôi đi dạo quanh vườn. 

Nay các khô lạc mới 

Làm mờ cảm giác cũ, 

Vậy đối với sâu chồng, 

Tôi yêu hơn Đại vương! 
Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận ngay tại chỗ, lập tức truyền lệnh đem xác hoàng 
hậu ra ngoài và gội đâu. Vua đảnh lễ Bô-tát, rôi sau đó đi vào thành cưới một hoảng 
hậu khác và trị nước đúng Chánh pháp. 
Còn Bồ-tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về Hy-mã-lạp Sơn. 

* 

Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sự giảng các Sự thậi và cuối bài giảng, vị Tỷ- 
kheo luyện ái đã đặc quả Dự lưu. Rồi Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ Ubbarì là người vợ cũ, vua Assaka là Tỷ-kheo bị ái nhiễm, thanh niên 
Bà-la-môn là Xá-lợi-phát, còn vị tu khô hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


686 


208. CHUYỆN CON CÁ SÁU 
(Tiên thân Sumsumàra) 


Thôi đủ rồi, các trái..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về Đê-bà-đạt-đa âm mưu sát hại mình. 
Khi nghe các âm mưu này, Ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ấa mới âm mưu sát hại ta. Trước 
kia, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. Nhưng đù chỉ làm ta sợ hãi, kẻ áy cũng không làm 
được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con khi ở khu 
vực Tuyêt Sơn. Bô-tát lớn lên lực lưỡng, thân thê cường tráng, dung sắc tươi đẹp, 
sông ở trong rừng tại khúc quanh của sông Hăng. 


Bây giờ một con cá sấu cũng sống ở sông Hãng. Vợ nó thấy thân thể Bồ-tát, sinh thèm 
thuồng quả tim Bồ-tát, liền nói với con cá sấu đực: 


- Này chảng, em muôn ăn quả tim con khỉ chúa này. 
Sâu đực nói: 


- Này hiền thê, chúng ta tìm ăn dưới nước, nó tìm ăn trên cạn, làm sao chúng ta có thể 
bắt được nó? 


- Hãy tìm mọi phương tiện bắt cho được con khi, nếu em không được ăn tim nó, em sẽ 
chết. 


- Thôi được, chớ lo lắng. Ta đã có một mưu kế và ta sẽ cho em ăn thịt quả tim nó. Con 
cá sâu đực an ủi con cá sấu cái. 


Khi Bồ-tát uống nước sông Hằng xong, đang ngồi trên bờ, con cá sấu đi lại gần và 
nÓI: 


- Thưa ngài khỉ chúa, tại nơi này bạn chỉ ăn được các trái cây hư thối, sao bạn lại 
thường đên chỗ cũ này? Ở bên kia bờ sông Hãng không bao giờ hệt các loại quả ngọt 
như xoài, mít v.v... sao bạn lại không qua bên ây đê ăn đủ loại quả? 


Khi đáp: 
- Này vua cá sâu, sông Hằng sâu và rộng. Làm sao tôi đi qua đó được? 
- Nếu bạn muốn đi, tôi mời bạn leo trên lưng tôi và tôi đưa bạn qua. 


Con khỉ tin lời con cá sâu, nói: 


687 


- Lành thay, bạn cá sấu. 
Cá sấu bảo: 
- Vậy hãy leo lên lưng ta 


Bồ tát liền lên lưng con cá sấu. Con cá sấu bơi đi một lát, rồi lặn xuống nước. Bồ tát 
kêu to: 


- Này bạn, sao bạn làm tôi chìm xuống? Đề làm gì vậy? 
Sâu đực đáp: 


- Ta đưa người qua, có phải vì bản chất chơn chánh đâu? Vì vợ ta thèm quả tỉm của 
người, nên ta muôn lây nó cho nảng ăn! 


Khi nói: 


- Này bạn, thật là tốt lành khi bạn nói với tôi như vậy. Cá sấu ạ, nếu trái tim nằm trong 
bụng chúng tôi thì khi tôi nhảy từ đâu cảnh này qua đâu cành khác, nó đã bị vỡ vụn ra 
như bột rôi! 


Sấu đực hỏi: 

- Vậy ngươi để quả tim ngươi ở đâu ? 

Bồ-tát chỉ một cây sung không xa bao nhiêu, đầy những chùm sung và nói: 

- Hãy xem, đấy là những quả tim của chúng tôi đang treo lủng lắng ở cây sung. 
Sấu bảo: 

- Nếu ngươi chỉ cho ta quả tim, ta sẽ không giết ngươi đâu. 

- Vậy hãy đưa ta lại đây, ta sẽ chỉ cho bạn quả tim đang treo lủng lắng trên cây. 


Con cá sấu đưa Bô-tát đến chỗ ấy. Bồ-tát từ lưng cá sấu nhảy lên, ngôi trên cây sung 
Và nÓI: 


- Này bạn cá sấu ngu đần ơi, bạn nghĩ rằng các loài vật để các quả tim ở đầu cành cây 
sao? Bạn thật là ngu !Ta đã lừa bạn đây bạn có thê giữ lại các trái cây này cho bạn. 
Thân của bạn to lớn, nhưng bạn không có trí khôn. 
Để làm sáng tỏ ý nghiã này, Bồ-tát đọc các bài kệ sau: 

Thôi đủ rồi, các trái 

Hồng đào, mít và xoài 

Được thấy bờ bên kia. 

Ta không ham chúng nữa, 


Cây sung ta tốt hơn. 


688 


Thân của bạn thật lớn, 
Nhưng trí bạn quá nhỏ! 
Này sấu, ta lừa bạn. 
Hãy đi như bạn muốn. 
Như đánh mất một ngàn đồng tiền, sấu đực buồn khổ, sửng sờ đi về chỗ ở của mình. 
* 
San khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc báy giờ, con cá sáu đực là Đề-bà-đạt-ẩa, con cá sáu cái là thiểu nữ Cỉnca, còn 
khỉ chúa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


209. CHUYỆN CON CHIM MÒI 
(Tiên thân Kakkara) 


Ta thấy nhiều cây rừng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế vê một Tỷ-kheo trẻ tuổi đông trú với 
Trưởng lão Xá-lợi phát, vị Tướng quân Chánh pháp. 


Nghe nói, vị này khéo săn sóc thân mình, không dám ăn đô quá lạnh, hay quá nóng, vì 
sợ thân sẽ không an lạc, không dám đi ra ngoài, vì sợ nóng và lạnh sẽ làm thân mệt 
mỏi. Và vị ây không ăn cơm nấu quả nhão hay quá cứng. 


Sự khéo léo săn sóc thân thể của Tỷ-kheo ấy được chúng Tăng biết đến. Các Tỷ-kheo 
ngồi ở Chánh pháp đường và nói chuyện: 


- Này các Hiển giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này khéo săn sóc thân thể lắm! 
Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi hội họp ở đây, đang bàn luận vấn đề gì? 
Và khi nghe vẫn đề ấy, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo trẻ này mới khéo léo sẵn sóc thân thể 
Thuở xưa, vị ây cũng đã như vậy rồi. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


689 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạI, Bồ-tát là một thần cây ở trong rừng. 
Có một người thợ săn chim, với một con chim mồi, đem theo sợi dây thòng lọng làm 
bằng tóc và cây gậy vào rừng bắt chim. Khi đuổi theo một con chim già, anh ta bắt 
đầu cột con chim mồi và cho nó bay theo vào rừng. Con chim già ấy khéo biết bẫy 
sập, không để mình bị bắt, cứ bay lên rồi đậu xuông. Vì vậy, kẻ đi săn giấu mình dưới 
cảnh lá, tiếp tục dựng cây gậy và giơ bầy môi. Nhưng con chim muốn làm cho người 
thợ săn xấu hồ, dùng giọng người đọc bài kệ đầu: 


Ta thấy nhiều cây rừng 

Như A-sa-kan-na, 

Các cây ấy không làm 

Như ông đã làm đâu! 
Nói vậy xong, con chim ấy bay đến một chỗ khác. 
Khi con chim đã bay đi rồi người thợ săn đọc bài kệ thứ hai: 

Chim cũ phá cái lồng 

Đã bay đi mất rồi, 

Khéo biết về bẫy sập 

Thoát bẫy, nói giọng người! 
Nói vậy xong, người thợ săn đi sâu vào rừng, lấy những gì có thể kiếm được rồi đi về 
nhà. 

* 

Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giò, người thợ săn là Để-bà-đạt-đa, con chỉm là Tỷ-kheo trẻ khéo léo săn 
sóc thân mình, còn vị thân cây đã chứng kiên mọi việc là Ta vậy. 


-ooOoo- 


690 


210. CHUYỆN CON CHIM GỖ MỎ 
(Tiên thân Kandagalaka) 


Này bạn, cây gì đây..., 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế về sự bắt chước bậc Thiên thệ. 

Lúc bấy giờ bậc Đạo Sư nghe Đề-bà-đạt-ãa bắt chước bậc Thiên thệ, Ngài nói: 

- Này các Tj-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-ấạt-đa mới bắt chước Ta và bị hại. 


Thuở xưa, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahamdatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh ra làm con chim gõ mỏ 
ở khu vực Tuyêt Sơn. Bô tát kiêm ăn ở trong rừng cây keo gai và có tên là 
Khadiravaniya (chim gõ mỏ ở rừng cây keo). Bô tát có một con chím bạn tên là 
Kandagalaka (chìm ăn cây mêm) và con chìm này kiêm ăn trong một khu rừng đây 
trái tốt. 


Một hôm, con chim này đi đến gặp Khadiravaniya. Khadiravaniya thấy bạn đến liền 
dắt bạn đi vào rừng, lấy mỏ mô khúc cây keo, khiến các con sâu từ cây bò ra và cho 
bạn ăn. Kandagala mô các con sâu được bạn cho như ăn bánh ngọt. Trong khi ăn, 
Kandagala sinh lòng tự ái: "Con này là con chim gõ mỏ, ta cũng vậy. Sao ta ăn các thứ 
do nó cho ta? Ta sẽ tự kiếm ăn trong rừng cây keo". Nó liền nói với Khadiravaniya: 


- Này bạn chớ chịu cực mãi. Tôi sẽ tự đi kiếm đồ ăn trong rừng cây keo. 
Bồ tát nói với bạn: 


- Này bạn, bạn thuộc gia đình chim đi tìm đồ ăn ở các cây bông, không có lõi cây, tại 
rừng cây có trái tôt. Nhưng cây keo có lõi cứng răn. Bạn chớ nên làm như vậy. 


Kandagalaka nói: 
- Tôi là con gì? Tôi không phải là con chìm gõ mỏ sao? 


Kandagalaka không nghe lời bạn, bay thật mau mô vào cây keo. Trong chốc lát mỏ nó 
bị gây, mắt như muôn lôi ra, và đâu như bị vỡ. Nó đứng trên thân cây không vững, 
phải rơi xuông đât và đọc bài kệ đâu: 

Này bạn, cây gì đây, 

Lá mát lại có gaI, 

Tại đây, mồ một cái, 

Đầu tôi bị vỡ nát? 


Nghe vậy, Khadiravaniya đọc bài kệ thứ hai: 


691 


Loại chìm nảy chỉ quen 
Mổ ăn loại cây mềm, 
Và các khúc gỗ mục, 
Không có lõi cây cứng. 
Rủi thay, mồ cây keo, 
Loại cây có lõi cứng, 
Tại đấy con chim chết, 
Đầu như bị vỡ ra. 


Khadiravaniya nói thêm: 


- Này bạn Kandagalaka, cây làm bạn vỡ đầu tên là cây keo gai, loại cây có lõi cứng 
như thép. 


Còn con chim không nghe lời bạn phải chết tại chỗ. 


* 


Thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận điện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, Kandagalaka là Đề-bà-đạt-đa, còn Khadiravaniya là Ta vậy. 


-ooOoo- 


692 


PHẨM BIRANATTHAMBHAKA 
(Đám có thơm) 


211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA 
(Tiên thân Somadatta) 


Thường xuyên học thuộc lòng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Trưởng lão tàludàyi (Udàyì khờ 
dại). Tương truyên khi ở trước mặt hai ba người, vị ấy không thể nói được một lời. Ưị 
ấy nhút nhát đến độ nghĩ thế này, lại nói thê khác. 


Các Tỷ-kheo ngôi trong Chánh pháp đường, bàn luận về vấn đề này của Trưởng lão. 
Bậc Đạo Sự đến và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T}-kheo, không phải chỉ nay Làludàyi mới nhút nhát quá đáng. Thuở trước, 
vị ấy cũng đã như vậy. Rôi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 


Bà-la-môn ở xứ Kàsi. Khi lớn lên, Bồ-tát học nghề ở Takkasilà xong đi về nhà, biết 
được cha mẹ nghèo khô, và quyết định:" Ta sẽ xây dựng lại gia đình bị sa sút". 


Bồ-tát xin phép cha mẹ đi đến Ba-la-nại và trở thành người hầu hạ vua, được vua 
thương mên. 


Bấy giờ người cha Bồ-tát làm nghề cày ruộng với hai con bò, nhưng một con vừa 
chết. Ông đi đến gặp Bồ-tát và nói: 


- Này con thân, một con bò chết rồi, không thể cày ruộng được nữa. Hãy xin vua một 
con bò khác. 


- Thưa cha thân, con mới hầu vua không lâu. Nay con xin bò không thích hợp. Cha 
hãy xIn đi. 


- Con thân, con không biết cha nhút nhát quá đáng. Trước mặt hai ba người, cha 
không thể nói lên một lời. Nếu cha đi đến xin vua một con bò, cuối cùng cha sẽ cho 
vua con bỏ còn lại này. 


- Thưa cha thân, cha đừng giận con. Con không thê xin vua nên con phải tập cho cha 
xm. 


693 


- Vậy thì hay lắm! Hãy tập cho cha xin đi. 


Bồ-tát đem cha đến một nghiã địa có đám cỏ thơm, cột từng nắm cỏ lại, rải cỏ chỗ này 
chỗ kia, và lần lượt chỉ cho cha: 


- Đây là vua, đây là phó vương, đây là tướng quân. Và rồi Bồ-tát nói: 


- Thưa cha thân, khi đi đến gặp vua, trước tiên cha nhớ nói: Đại vương muôn năm, và 
đọc bài kệ này, rôi xin con bò. 


Và Bồ-tát dạy cha học thuộc lòng bài kệ này: 
Thưa Đại vương, thần có 
Hai con bò cày ruộng, 
Một con bị chết đi, 
Thưa bậc Sát-đé-ly, 
Hãy cho con bò khác! 
Vị Bà-la-môn cần một năm đề học thuộc lòng câu kệ này, rồi nói với Bô-tát: 


-Này con thân ! Cha đã thuộc lòng những bài kệ này, cha có thê nói lên bài kệ ấy với 
bât cứ ai. Hãy đưa cha đên hâu vua. 


- Lành thay, thưa cha thân, 


Vì vậy Bồ-tát đem theo quà tặng thích hợp, đưa cha đến yết kiến vua. Vị Bà-la-môn 
nÓI: 


- Đại vương muôn năm! 

Và ông dâng vua tặng phẩm. Vua hỏi: 

- Này Somadatta, vị Bà-la-môn là gì đối với khanh? 
- Thưa Đại vương đó là cha thần. 

- Ông đến đây có việc gì? 

Lúc bây giờ vị Bả-la-môn đọc bài kệ để xin bò: 


Thưa Đại vương, thần có Hai con bò cày ruộng, Một con bị chết đi. Thưa bậc Sát-đế- 
ly, Hãy lây con bò kial 


Vua biết vị Bà-la-môn nói sai, liền cười và nói: 
- Này Somadatta, hình như ở nhà khanh có nhiều bò lắm ư? 
- Tâu Đại vương, nếu có vậy là do Đại vương ban cho. 


Vua bằng lòng với câu trả lời Bồ tát, liền cho vị Bà-la-môn mười sáu con bò với các 
dây đai trang sức, một ngôi làng để ở và bảo đưa người cha về với nhiều nghỉ lễ long 


694 


trọng. Vị Bà-la-môn leo lên cỗ xe do ngựa Sindh toàn trắng kéo đi về làng với một số 
tùy tùng đông đảo trong cảnh huy hoàng. Bồ tát ngồi trong xe cùng với cha và nói: 


- Thưa cha thân, cả năm con đã dạy cha học thuộc lòng. Khi thời cơ đến, cha lại cho 
vua con bò! 


Rồi Bồ tát đọc bài kệ đầu: 
Thường xuyên học thuộc lòng, 
Không bao giờ phóng dật. 
Cả năm trường như vậy, 
Học với chùm cỏ thơm, 
Khi đứng trước triều thân, 
Trả lời sai ý nghĩa, 
Thực hành không ích lợi 
Vì trí tuệ ít ỏI. 
Nghe Bồ tát nói vậy, vị Bả-la-môn đọc bài kệ thứ hai: 
Sô-ma-đát-ta thân, 
Người yêu cầu điều gì, 
Giữa hai điều được một. 
Hoặc không được gì cả, 
Hoặc có được tải sản, 
Pháp yêu cầu là vậy. 
Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Udàyi mới nhút nhát quá đáng. Thuở xưa vị ấy 
cũng nhút nhát quá đáng như vậy rôi. 


* 


San khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc bấy giờ, cha của Somadatla là Làludàyi, còn Somadatta là Ta vậy. 


-ooOoo- 


695 


212. CHUYỆN THỨC ĂN THỪA 
(Tiên thân Uchitthabhatta) 


Trên đầu sắc lại khác..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự luyễn ái người vợ cũ. 
Tỷ-kheo ấy được bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, nghe nói ông bị ái nhiễm? 

Vị ấy đã trả lời: 

- Có thực vậy. 

- Ông luyễn ái ai? 

- Con luyễn ái người vợ cũ. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này Tỷ-kheo, nữ nhân này thuở trước đã làm hại ông và khiến ông ăn đô ăn thừa 
của nhân tình nó. 

Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


x 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ tát sanh ra trong gia đình một 
người nhào lộn nghèo khô, sông băng cách ăn xin. Khi đên tuôi trưởng thành, Bồ tát 
nghèo khô, thiêu thôn, và xin ăn đê sông. 


Lúc bấy giờ trong nước KảsI, tại làng nhỏ, người vợ của một Bà-la-môn có tả hạnh, 
theo ác pháp, thường hành động tội lỗi. Một hôm, vì một vài công việc, vị Bả-la-môn 
đi ra ngoài, và người tình của nữ nhân ấy được cơ hội liền lẻn vào nhà. Sau khi hành 
lạc với nữ nhân ấy xong, gã nói: 


- Ta muôn ăn một chút gì rôi sẽ đi. 


Bà ta liên sửa soạn đô ăn, dọn cơm, hâm canh và cho người tình ăn, còn mình đứng ở 
cửa canh chông đi vê. 


Tại chỗ người tình ấy đang ăn, Bồ tát đứng chờ xin cơm, và chứng kiến câu chuyện. 
Khi vị Bả-la-môn xong việc, ông trở vê nhà. Nữ Bà-la-môn thây chông vệ, liên đi 
nhanh vào nhà nói: 


- Hãy đứng đậy, vị Bả-la-môn đang đi về! 


Người vợ bảo tình nhân đi trốn vào kho chứa đồ, và đón vị Bà-la-môn vào nhà. Khi vị 
Bà-la-môn ngôi xuông, bà vợ sửa soạn chỗ ngôi, đưa nước rửa tay, và trên phân cơm 
nguội lạnh do người kia ăn thừa, bà thêm phân cơm nóng và mời ông ăn. VỊ Bà-la- 


696 


môn đặt tay xuống cơm, thấy cơm dưới nguội trên nóng suy nghĩ: "Cơm này có thể là 
cơm thừa của một người khác đã ăn rôi". Ông liên hỏi nữ Bà-la-môn với bài kệ đâu: 

Trên đầu sắc lại khác, 

Phía dưới sắc lại khác, 

Ta hỏi nữ Phạm chí, 

Sao dưới vậy, trên vậy? 
Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ, dầu vị Bà-la-môn hỏi đi hỏi lại, vẫn giữ 
im lặng. Lúc bây giờ, con người nhào lộn đang đứng xin ăn ở ngoài cửa suy nghĩ: 
"Người đàn ông núp trong kho chứa đô chắc là tình nhân. Người này chắc là chủ nhà. 
Nữ Bả-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ nên không nói gì. Vậy ta hãy phô bảy 


việc làm của nữ Bà-la-môn ấy, nói cho vị Bà-la-môn biết chỗ nắp của người tình trong 
kho chứa đồ". 


Bồ-tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị Bà-la-môn biết, từ khi ông đi ra khỏi 
nhà, người kia đi vào nhà, hành lạc, ăn cơm ngon, và nữ Bả-la-môn đứng ở cửa nhìn 
ra đường bảo người kia núp xuông trong kho chứa đô. Người nhào lộn nói như vậy 
cho ông chủ nhà biệt và đọc bài kệ thứ hai. 

Kính thưa bậc Tôn giả 

Tôi là người nhào lộn 

Tôi đã đi đến đây, 

Chỉ là đề xin ăn, 

Người núp trong kho chứa 

Là người Tôn giả tìm. 
Bồ-tát nắm búi tóc người tình địch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn nó chớ có làm việc 
ác như vậy nữa, rôi ra đi. Còn vị Bà-la-môn, đánh và dạy cả hai người chớ làm ác như 
vậy nữa. 
Rồi về sau ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 

* 

Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, vị 
Tỷ-kheo áy đặc quả Dư lưu. Và Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bây giờ, nữ Bà-la-môn là người vợ trước, vị Bà-la-môn là vị Tỷ-kheo bị ái 
nhiêm, còn người nhào lộn là Ta vậy. 


-ooOoo- 


697 


213.CHUYỆN VUA BHARU 
(Tiên thân Bharu) 


Ta nghe vua Bhafu..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về vua Kosala. 


Lúc bấy giờ, TÌ hề Tôn được vua Kosala cung kính tôn trọng đánh lễ, cúng dường, nhận 
các tặng vật đôi dào như đồ ăn khát thực, sàng toạ, dược phám trị bệnh. Chúng Tỷ- 
kheo cũng được củng dường. 


Hội chúng ngoại đạo thấy lợi dưỡng, danh vọng của họ bị giảm thiểu bèn hội họp bí 
mật, ngày đêm thảo luận như sau: 


- Từ khi Sa-môn Œotama xuất hiện, các lợi dưỡng danh vọng của chúng ta bị tồn 
giảm. Sa-môn Gotama được lợi dưỡng và danh vọng tôi thượng. Vì nhân duyên gì, Sa- 
môn ây được thành công như vậy ? 


Một người trong hội chúng nói: 


- Sa-môn Gotama có một trú xứ tối thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ). 
Do vậy, Sa-môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. Để có lợi dưỡng, chúng ta cũng 
xây dựng một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên, như vậy chúng ta sẽ được cúng 
dường nhiễu tặng vật. 


Tất cả ấi đến kết luận chung là như vậy. 


Nhưng rỗi họ nghĩ: "Nếu chúng ta không báo tin cho vua biết việc xây tịnh thất này, 
thì các Tỷ-kheo sẽ ngăn chận chúng ta. Còn nếu vua nhận được quà lặng, vua sẽ 
không ngân ngại phá trú xứ của họ. Do vậy chúng ta phải hồi lộ vua, và chúng ta sẽ 
lấy được chỗ làm tịnh thát. 


Họ thỏa thuận yêu cẩu các cận thân đem dâng vua một trăm ngàn đông và thưa: 


- T hưa Đại vương, chúng tôi muốn làm một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên. 
Nêu các Tỷ-kheo nói với Đại vương: Chúng tôi không cho phép làm, thì Đại vương 
chớ trả lời họ. 


Vì tham của hồi lộ, vua chấp thuận việc ấy. 


Hội chúng ngoại đạo được vua chấp thuận, liền mời một kiến trúc sư bắt đầu công 
trình xây dựng, và gây tiếng ôn ào. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Này Ànanda, tiếng ôn ào âm ï này là tiếng gì? 


- Bạch Thế Tôn, các người ngoại đạo đang xây dựng tịnh thất bên cạnh Kỳ Viên. 
Tiếng ôn ào nồi lên từ đáy. 


- Này Ananda, chỗ ấy không thích hợp cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái ngoại đạo ưa 
lớn tiếng ôn ào. Không thê sông với họ được. 


698 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư họp chúng Tỷ-kheo lại và nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đi báo cho vua biết, yêu cầu vua ngăn chận việc làm tịnh thất 
ngoại đạo. 


Chưúng Tỷ-kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng Tỷ-kheo đến, biết 
rằng họ đến để ngăn việc xây tịnh thất ngoại đạo. Nhưng tự mình đã nhận tiền hồi lộ, 
nên vua bảo người hầu cận ra nói rằng vua không có ở nhà. Các Tỷ-kheo trở về trình 
bậc Đạo Sư. Ngài biết vua nhận hồi lộ nên làm vậy. Ngài cử hai vị đại đệ tử ra đi. 
Vua nghe hai vị đại đệ tử đến, cũng bảo người trả lời như trước. Hai vị đại đệ tử ấy 
trở về trình bậc Đạo Sư. Ngài nói: 


- Này Xá-lợi phất, chắc chắn hôm nay vua không ở trong nhà. Có lẽ vua đi ra ngoài. 


Vào sáng hôm sau, bậc Đạo Sư đắp y, cẩm bát, cùng với năm trăm Tỷ-kheo, đi đến 
cửa cung. Vua nghe chư vị đến, liền từ trên lầu bước xuống câm lấy bình bát của bậc 
Đạo Sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh 
đạo, và đảnh lễ bậc Đạo Sư, rồi vua ngôi xuống một bên. 


Bậc Đạo Sư bắt đầu thuyết giảng cho vua: 


- Thưa Đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hồi lộ, do đó gây ra sự đấu tranh 
giữa các vị có giới đức, nên đã mắt chủ quyên nước mình và gặp đại nạn. 


Nói vậy xong, theo lời yêu câu của vua, bậc Đạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, tại nước Bharu, vua Bharu trị vì quốc độ. Lúc bấy gIỜ, Bồ-tát là vị khổ 
hạnh, đã đạt được năm Thăng trí và tám Thiên chứng, là bậc sư trưởng một hội chúng, 
cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyêt Sơn. 


Vì cần dùng muối và giấm, Bồ-tát cùng năm trăm vị tu khổ hạnh từ Tuyết Sơn theo 
thứ tự đi đên thành Bharu. Tại đây hội chúng khât thực xong, đi ra khỏi thành, ngôi 
xuông gần công phương bắc, dưới gôc một cây bàng đây cành lá. Họ dùng cơm và trú 
ở đây. 


Bấy giờ, khi chúng đạo sĩ ấy sống tại đây khoảng nửa tháng, một vị sư trưởng hội 
chúng khác với năm trăm đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành xong, đi ra khỏi 
thành, ngồi xuống tại công phía nam, dưới một gốc cây bàng tương tự. Sau khi ăn 
uống xong, họ cũng trú tại đấy. Như vậy hai hội chúng đạo sĩ ăn uống ở đây cho đến 
thỏa thích, rồi đi về Tuyết Sơn. 


Khi hội chúng đi rồi, cây bàng ở cổng phía nam bị khô héo. Lần sau, hai hội chúng ấy 
lại đến. Những vị trú ở cây bàng tại công nam đến trước, và thấy cây bàng của mình bị 
khô héo. Sau khi đi khắt thực, họ ra khỏi thành đến gốc cây bàng tại công phía bắc. 
Ăn uống xong, họ sống ở tại đấy. Các đạo sĩ của hội chúng kia đến Sau, khất thực 
trong thành xong, đi đến gốc cây của mình, ngồi ăn uống và cũng muốn trú tại đấy. 
Họ nói: 


699 


- Cây này không phải là cây của các ông. Chính là cây của chúng tôi. 

Như vậy, vì cái cây họ bắt đầu tranh cãi nhau. Cuộc tranh cãi trở thành lớn chuyện. 
Một sô đạo sĩ này nói: 

- Các ông không được lấy chỗ của chúng tôi ở trước kia. 

Một số đạo sĩ khác nói: 

- Lần này chúng tôi đến đây trước. Các ông không được lấy chỗ này. Như vậy chúng 
tôi là chủ. 


Và vì vấn đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định cho hội 
chúng đạo sĩ đến ở trước tiên là chủ nhân của gốc cây ấy. Nhóm kia nói với nhau: 


- Nay chúng ta không thể nhịn thua những người này. 

Với thiên nhãn họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu của một vị 
đại vương, liên mang xe báu ây hôi lộ cho nhà vua và thưa: 

- Thưa Đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây. 

Nhà vua nhận hi lộ và quyết định cả hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. Nhóm đạo 
sĩ kia đem lại những bánh xe băng bạc của chính hòm xe ây, hôi lộ vua và thưa: 

- Thưa Đại vương, hãy làm chúng tôi trở thành người chủ độc nhất. 

Vua làm đúng như vậy. Sau đó hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ: "Chúng ta là những 


người đã đoạn tận dục về sở hữu và các dục gây phiền não, xuất gia tu hành, nay lại vì 
một gốc cây mà sanh ra đấu tranh, rồi đem của hôi lộ. Đây là việc không xứng đáng." 


Họ ăn năn hối lỗi, và vội vã đi về Tuyết Sơn. 


Chư thần trú trong toàn nước Bharu đêu nhất trí phần nộ đối với vua Bharu vì vua đã 
làm các vị có đức hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không thích đáng. Họ liền 
dâng nước lên tràn ngập xứ Bharu đến ba trăm dặm khiến cả nước ấy không còn nữa. 
Như vậy, chỉ vì vua Bharu toàn dân trong nước Bharu gặp nạn diệt vong. 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nhân danh bậc Chánh Đăng Giác, nói lên 
những bài kệ này: 

Ta nghe vua Bha-ru, 

Làm đạo sĩ đấu tranh, 

Tự mình gặp đại nạn, 

Cùng với cả quốc độ, 

Như vậy vì tội Ấy, 

Vua đi đến điệt vong. 

Vậy bậc trí không khen, 


700 


Dục chinh phục nội tâm, 
Vị có tâm không nhiễm, 
Nói toàn lời chân thật. 
Khi bậc Đạo sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nói với đức vua: 


- Thưa Đại vương, chớ đề lòng dục ngự trị, làm cho hai hội chúng xuất gia đấu tranh 
với nhau là việc không nên. 


Rồi bậc đạo sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, Ta là người lãnh đạo nhóm các vị hiển trí. 


Khi cúng dường đức Như Lai xong, và bậc Đạo sư đã ra vê, vua sai người đến phá 
hủy tịnh thát ngoại đạo, khiên các phái ngoại đạo không có trú xứ. 


-ooOoo- 


214. CHUYỆN CON SÔNG ĐÂY 
(Tiên thân Punna-Nadi) 


Vật gì người ta nói..., 
Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về trí tuệ Ba-la-mật. 


Một thời đại chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói chuyện liên hệ đến trí tuệ của Như 
lại: 


- Thưa các Hiên giả, bậc Chanh đăng giác có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ rộng rãi, mình trí, 
mẫn tiệp, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thâu triệt, và đây đủ phương tiện. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đê gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, mà thuở trước cũng vậy, Như Lai đã có trí tuệ 
và thiện xảo phương tiện. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


701 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình của vị 
cô vân tê tự. Khi trưởng thành, vị ây đi học tât cả các nghê ở Takkasilà. Sau khi phụ 
thân mật, vị ây nhận được chức vụ cô vân tê tự cho vua về thánh sự và tục sự. 


Sau một thời gian, vua nghe theo lời gièm pha của các nịnh thần, phần nộ không cho 
Bồ-tát ở gần, và tân xuất vị ấy ra khỏi thành Ba-la-nai. Bồ-tát đem vợ con đi, và sống 
tại một làng nhỏ ở KảsI. 


Sau một thời gian, vua nhớ lại công đức của Bồ-tát, suy nghĩ: "Nếu ta cử một sứ giả đi 
mời sư trưởng vê, như vậy không thích hợp. Ta hãy làm một bài kệ, viết trên lá cây, 
cho nấu thịt quạ, gói cả lá và thịt trong miếng vải trắng, đóng dấu ấn của vua rồi gửi 
đi. Nếu sư trưởng là bậc hiền trí, sau khi đọc tắm lá, và biết là thịt quạ, sư trưởng sẽ 
đên. Nêu không, vị ây sẽ không đên". 
Vì vậy, nhà vua viết bài kệ này trên tắm lá: 

Vật gì người ta nói 

Uống được nước sông đầy? 

Vật gì người ta nói 

Được lúa mì che lắp? 

Vật gì người ta nói 

Người lữ hành đi xa? 

Vật Ấy, nay đã đến, 

Hãy ăn, Bả-la-môn! 
Như vậy vua viết bài kệ này trên lá, rồi gửi cho Bồ tát. Bồ tát đọc thư tự nghĩ: "Vua 
muôn gặp ta" và đọc bài kệ thứ hai: 

Vì vua còn nhớ ta, 

Nên mới gởi cho quạ, 

Ngỗng trời, hạc, chim công, 

Vua cũng sẽ gửi thôi, 

Nếu vua không gửi gì 

Ấy là điều đáng ngại. 


Bồ tát cho thắng bò vào xe và đi đến yết kiến vua. Vì thế vua thoả mãn, đặt Bồ tát vào 
chức vụ cô vân tê tự như cũ. 


Bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này xong, liền nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, vua là Ànanda, còn vị tế tự là Ta vậy. 


-ooOoo- 


702 


215. CHUYỆN CON RÙA 
(Tiên thân Kachapa) 


Con rùa nói lên lời..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kokàlika. Câu chuyện sẽ được kề 
trong Tiên thân Mahatakhàra (số 481). Bây giờ, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokàlika mới bị hại vì lời nói. Thuở trước, kẻ 
áy cũng đã bị hại như vậy. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
đại thần, khi lớn lên, trở thành vị cố vấn của vua về thánh sự và thế sự. Nhưng vua có 
tánh hay nói nhiều. Khi vua nói, không cho ai cơ hội xen vào. Và Bồ tát muốn ngăn 
chận vua nói nhiều, nên cố tìm một cơ hội. 


Lúc bây giờ, trong khu vực Tuyết Sơn, một con rùa sông ở một hồ nước. Hai con 
ngông trời trẻ đi tìm môi, đên kêt thân với con rùa ây. Dân dân, chúng trở thành rât 
thân thiệt. Một hôm ngông trời con nói với rùa: 


- Này bác rùa, chỗ chúng tôi ở tại Tuyết Sơn, trên cao nguyên núi Cittakùta, trong một 
cái hang bằng vàng, trú xứ rất đẹp. Hãy đi với chúng tôi nhé! 


- Làm sao tôi đi được? 


- Chúng tôi sẽ đưa bác đi, nêu bác có thể giữ gìn cái miệng của bác và đừng nói một 
điều gì hệt. 


- Được, tôi sẽ giữ gìn. Hãy đem tôi đi. 


Chúng chấp thuận, bảo con rùa ngậm một cây gậy, còn chúng cắn vào hai đầu gậy, rồi 
bay lên hư không. 


Bọn trẻ con trong làng thấy con rùa được các con ngỗng trời trẻ đưa đi như vậy, liền la 
lên: 


- Hai con ngỗng trời mang con rùa lên cái gậy! 


Con rùa muôn nói lên: Nêu bạn ta đưa ta đi thì có can hệ gì đên các ngươi, đô bọn vô 
loại kia? 


Trong khi ấy, hai con ngỗng trời đã bay mau đến khoảng trên cung điện vua trong 
thành Ba-la-nai. Con rùa vừa nhả cây gậy định nói, liền rơi xuống trong sân trống và 
bị vỡ làm hai. Khi ấy tiếng ồn ảo nồi lên: 


- Con rùa rơi trên sân trông đã bị vỡ làm hai rôi! 


703 


Vua đem theo Bồ tát, cùng với các đại thần vây quanh, đi đến chỗ ấy, thấy con rùa, 
hỏi Bồ tát: 

- Này bậc Hiền trí, vì sao con rùa này rơi xuống? 

Bồ tát suy nghĩ: "Chờ đợi đã lâu, ta muốn giáo huấn vua và đang tìm một phương tiện. 
Nay thời cơ đã đên. Chắc con rùa này kêt thân với những con thiên nga, được chúng 
đưa đi đên Tuyêt Sơn. Chúng bảo rùa ngậm cây gậy và đưa nó đi giữa hư không, rôi 
có lẽ con rùa nghe lời ai đó nói, không thê giữ gìn cái miệng, nó muôn nói nên nhả cái 
gậy ra, liên rơi từ hư không xuông như vậy, và đi đên chỗ chêt". Và Bô tát thưa với 
VU8: 


- Thưa Đại Vương, những ai lắm mồm miệng, nói không dừng nghỉ, đều phải gặp tai 
họa như vậy. 


Rồi Bồ-tát đọc các bài kệ này: 
Con rùa nói lên lời, 
Lời nói tự hại mình, 
Tuy khéo ngậm cái gậy, 
Mở miệng tự sát hại. 
Hãy thấy rõ điều này, 
Bậc Nhân chủ vĩ đại, 
Hãy nói lên vừa phải, 
Cân thận nói đúng thời. 
Kẻ nào nói nhiều lời, 
Như con rùa gặp nạn. 
Vua biết Bồ-tát kế chuyện này vì mình liền nói: 
- Thưa bậc Hiền trí, có phải vì trằm mà bậc Hiền trí nói vậy? 
Bồ-tát trình bày rõ ràng và trả lời: 
- Dù Đại vương hay người khác, nếu nói quá lượng đều gặp nạn như vậy. 
Từ đấy trở đi, vua bỏ tánh nói nhiều và trở thành người ít nói. 
x 
Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, con rùa là Kokàlika, hai con ngỗng trời là hai vị Trưởng lão lừng danh, 


vua là Ảnanda, còn vị đại thần hiển trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


704 


216. CHUYỆN CON CÁ 
(Tiên thân Maccha) 


Không vì lửa này đốt..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một người luyến ái với vợ cũ. Thế 
Tôn hỏi Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm? 
Tỷ-kheo đáp: 
- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 
Bậc Đạo Sư hỏi: 
- Vì ai? 
- Bạch Thế Tôn, vì người vợ cũ. 
Bậc Đạo Sư nói với vị ấy: 
- Này 1j-kheo, nữ nhân này đã đem tai hoạ cho ông. Thuở xưa, vì nữ nhân này, ông 
gân bị cây cọc đâm và bị nướng trên lửa đê làm đồ ăn. Nhờ các bậc Hiện trí, ông 
được Cứu mạng. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là vị có vấn tế tự cho vua ây. 


Một hôm, các người đánh cá kéo lên một con cá bị mắc trong lưới, liền quăng con cá 
trên mặt cát nóng. 


Họ đềo nhọn một cái que và nghĩ: "Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than đỏ và ăn”. 
Con cá nghĩ đên con cá cái, khóc than và đọc hai bài kệ này: 

Không vì lửa này đốt, 

Không vì dùi nhọn đâm, 

Vì cá cái nghi tôi 

Vui chơi với cá khác! 

Chính lửa tình đốt tôi! 

Làm khổ tâm tư tôi. 

Các ngài hãy thả tôi, 

Ái dục không đáng chết! 


705 


Lúc bây giờ Bồ-tát đi đến bờ sông nghe con cá ấy than khóc, liền đi đến gặp các người 
thợ săn và can thiệp đề họ thả con cá ấy. 


* 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng 
áy, vị Tỷ-kheo bị ái nhiêm đã đặc quả Dự lưu. 


Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc báy giờ, con cá cải là người vợ thuở trước, Tỷ-kheo bị ái nhiêm là con cá, còn vị 
cô ván tế tự là Ta vậy. 


-ooOoo- 


217. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU 
(Tiên thân Seggu) 


Thế giới thích hoan lạc..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một nam cư sĩ bản rau trái. Câu 
chuyện này đã được nói đến trong Chương một (số 102). Tại đây, bậc Đạo Sư hỏi 
nam cư sĩ Ây: 

- Này nam cư sĩ, sao lâu ngày ông không đến? 


- Bạch Thế Tôn, con gái của con thường hay cười. Sau khi thử thách nó, con đã gả nó 
cho con trai một gia đình quỷ tộc. Vì phải làm việc này, con không có địp đến vết kiên 
Ngài. 

Rồi bậc Đạo Sư nói với nam cư sĩ ấy: 

- Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay con gái ông có giới hạnh. Thuở rước, nàng cũng 
có giới hạnh rồi. Không phải chỉ nay ông mới thử thách nàng. Thuở trước, ông cũng 
đã thử thách nàng. 

Rôi theo lời nam cư sĩ yêu cầu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quả khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạai, Bồ-tát làm một vị thần cây. 


Lúc bấy giờ, người nam cư sĩ buôn bán rau trái này nghĩ: "Ta sẽ thử con gái của ta”. 
Rồi ông đem cô vào rừng, cầm tay cô làm như thể ông có ham muốn tội lỗi với cô. 
Sau đó người cư sĩ đọc bài kệ đầu với con gái đang than khóc: 


Thế giới thích hoan lạc, 


706 


Còn con gái của ta 

Lại không khéo hiểu biết 

Đối với chuyện hạ liệt. 

Nay con còn được gọi 

Thiếu nữ đồng trinh chăng? 

Bị ta bắt trong rừng, 

Thôi con đừng khóc nữa! 
Nghe vậy, cô con gái nói: 
- Thưa cha thân, con vẫn là con gái! Con không biết gì về dâm dục cả. 
Rồi vừa khóc, cô vừa đọc bài kệ thứ hai: 

Người đáng bảo vệ con 

Khỏi buồn phiền đau khô, 

Người ấy là cha con, 

Lại ác ý trong rừng, 

Nay con khóc với ai, 

Giữa núi rừng thanh vắng, 

Người đáng bảo vệ con, 

Lại muốn dùng sức mạnh? 
Như vậy, người bán rau trái ấy thử con gái mình xong, liền đưa cô về nhà, và gả cô 
cho một chàng trai tôt. Về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 

* 

Khi bậc Đạo sư kế Pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng các Sự thậi. Cuối bài 
giảng, người bán rau chứng quả Dự lưu và Ngài nhận điện Tiên thân: 
- Lúc bây giờ người cha và cô con gái là hai người hiện tại, còn vị thần cây chứng 
kiến câu chuyện ấy là Ta vậy. 


-ooOoo- 


707 


218. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO 
(Tiên thân Kùtavànija) 


Man trả trị man trá..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một người đi buôn lừa đảo. 


Có hai người lái buôn ở Xá-vệ, một người lừa đáo và một người lương thiện. Hai 
người này hùn vốn với nhau, chất đây hàng hóa trên năm trăm cô xe, di chuyển từ 
đông sang tây, buôn bán thâu hoạch lợi tức nhiễu, ri đi trở về Xá-vệ. 


Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đảo: 

- Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hoá. 

Người lái buôn lừa đảo suy nghĩ: "Người này lâu ngày mệt mỏi vì thiếu ăn thiểu ngủ. 
Nay về nhà, được ăn uống đáy đủ các món ngon đặc biệt khác nhau sẽ chết vì không 
tiêu hóa được. Khi ây tát cả hàng hóa thuộc về ta". Vì vậy, anh ta nói: 


- Sao các trời hôm nay không được tốt. Ngày cũng không được lành. Mai mốt chúng 
ta sẽ tính việc áy. 


Anh ta cô tìm cớ trì hoãn. Nhưng người lương thiện cứ thúc bách mãi nên họ cũng 
chia hàng hoá. Sau đó, vị áy đem theo hương và vòng hoa đi đên cúng dường bậc Đạo 
Sư, đánh lê Ngài và ngồi xuống một bên. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Ông về từ bao giờ? 
- Bạch Thế Tôn, con về khoảng nửa tháng. 
Ngài lại hỏi: 
- Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai? 
Vị ấy trình câu chuyện trên. Bậc Đạo Sư nói: 
- Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay kẻ ấy lừa đảo như vậy. Thuở xua, kẻ đó cũng là 
người lái buôn lừa đáo. 
Rỗi theo lời yếu cầu của vị ấy, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai. Bồ-tát sanh ra trong gia đình của 
một đại thân. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài đuợc cử làm quan tư pháp. 


Lúc bấy giờ có hai người lái buôn, một người ở làng, một người ở thành phố làm bạn 
với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố năm trăm lưỡi cày. Người ở thành 
phố bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất những luỡi cày ấy, anh ta rải 
phân chuột. 


708 


Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: 

- Hãy trả các lưỡi cày cho ta. 

Người lái buôn lừa đảo nói: 

- Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết! 

Và anh ta chỉ những đồng phân chuột. Người kia nói: 

- Ôi! Những con chuột! Chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa? 


Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lái buôn lừa đảo, gửi nó trong nhà một 
người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả, cứ bắt nó ngôi trong phòng. Sau khi 
tăm xong, anh ta đên nhà người lái buôn lừa đảo. Người này hỏi: 


- Con tôi đâu? 


- Thưa bạn, tôi đê con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước, thì một con diều 
hâu đến, giơ móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi cô gắng đập nước, la 
lớn tiếng, nhưng không thê cứu nó được. 


- Bạn nói láo con diều hâu không thê bắt đứa trẻ đem đi được! 


- Này bạn sự thật là vậy. Việc không đáng xảy ra lại xảy ra, thì tôi làm gì được ? Con 
bạn đã bị con diều hâu bắt đi mắt rồi! 


Người kia mắng nhiếc: 


- Ôi tên lừa đảo độc ác! Ôi kẻ giết người! Nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo mày đến 
đấy! 


Rồi anh ta ra đi. Người lái buôn ở làng nói: 
- Hãy làm như ý bạn muốn. 
Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lái buôn lừa đảo nói với Bồ-tát: 


- Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, anh ta nói 
nó đã bị con diêu hâu bắt đi rôi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi. 


Bồ-tát nói với người kia: 
- Này ông, hãy khai sự thật. 


- Thưa quan lớn, vâng đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi, con nó bị diều hâu tha rồi. Sự thật 
là như vậy, thưa ngải. 


- Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được. 


- Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài: Nếu các con diều hâu không thể bắt 
đứa trẻ và bay lên không được, thì làm sao các con chuột lại ăn những lưỡi cày? 


709 


- Ông muốn nói gì thế? 


- Thưa quan toà, tôi có cất tại nhà người này năm trăm lưỡi cày. Khi tôi hỏi, anh ta nói 
những lưỡi cảy ây đã bị chuột ăn. Rôi anh ta chỉ cho tôi đông phân của các con chuột 
đã ăn các lưỡi cày. Thưa quan lớn, nêu các con chuột ăn được lưỡi cày thì các con 
diêu hâu cũng có thê mang đi các đứa trẻ. Nêu các con chuột không ăn được thì các 
con diêu hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi được. Anh ta nói các con chuột đã ăn các 
lưỡi cày, xin ngài hãy phán xét chúng có thê bị ăn hay không thê bị ăn. Hãy xử vụ 
kiện này cho tôi. 
Bồ-tát biết anh ta nghĩ ra cách man trá đề đối trị với cách man trá của tên kia, nên ngài 
nÓI: 
- Thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan! 
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ này: 

Man trá trị man trá, 

Đây thật suy tính hay, 

Dùng lừa đảo phản công 

Đối trị kẻ lừa đảo 

Nếu cho rằng loài chuột 

Có thể ăn lưỡi cày, 

Thì sao các diễu hâu 

Lại không mang đứa trẻ? 

Có những kẻ lừa đảo, 

Lừa đảo kẻ lừa đảo, 

Có những kẻ lường gạt 

Lường gạt kẻ lường gạt! 

Mất con, ông hãy cho 

Lưỡi cày kẻ đã mất. 

Người đã mắt lưỡi cày, 

Hãy trả con người khác! 
Như vậy kẻ mất con nhận lại con, và kẻ mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và về sau, cả 
hai đi theo nghiệp của mình khi mạng chung. 
Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện T Tên thân: 
- Người lái buôn lừa đảo thời bấy giờ và người ngày nay là một, người lái buôn lương 
thiện cũng là người hiện tại. Và vị quan tư pháp là Ta vậy. 


-ooOoo- 


710 


219. CHUYỆN ĐÁNG CHÍ TRÍCH 
(Tiên thân Garahita) 


Vàng ròng là của tôi..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ viên, bậc Đạo sư kế về một T ÿ-kheo thối thất tỉnh tấn và 
không hoan hỷ. 


Vị này không thể tập trung tư tưởng vào một đối tượng độc nhất, và sóng với tâm luôn 
luôn bát mãn. Tăng chúng đưa Ty-kheo ấy đến bậc Đạo Sư. Ngài hỏi: 


- Có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn ? 
Vị ấy trả lời: 

- Thật vậy, vì con bị phiền não chỉ phối ! 
Bậc Đạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, phiền não này, thuở trước, đã bị ngay các loài bàng sanh khinh miệt. 
Ông đã xuất gia trong Giáo pháp này, sao lại thôi thất tỉnh tân, vì bị chỉ phôi bởi thứ 
phiên não mà ngay các loài bàng sanh cũng khinh miệt? 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con khỉ chúa ở 
khu vực Tuyết Sơn. Bồ-tát bị một người đi rừng bắt đem về dâng Vua. Sống lâu ngày 
trong cung vua, làm đầy đủ các bôn phận, Bồ-tát rõ biết việc làm, nếp sống trong thế 
giới loài người. Vua băng lòng với sự phục vụ của khi chúa, liền cho gọi người thợ 
rừng và ra lệnh thả khỉ chúa tại chỗ trước kia nó đã bị bắt. Người đi rừng làm đúng 
như lệnh truyền. Khi đàn khi biết được Bồ-tát đã về, chúng đến thăm, và hội họp trên 
một tảng đá lớn. Sau khi chào đón hỏi thăm Bồ-tát, chúng nói: 


- Thưa chúa khi, trong thời gian dài như vậy, ngài sống ở đâu ? 


- Trong cung vua tại Ba-la-nai, vua dùng ta như con khi làm trò mua vui và bằng lòng 
vì sự phục vụ của ta, nên đã thả ta. 


Các con khi ấy hỏi: 


- Chắc ngài biết cách sống của loài người. Hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn 
nghe chuyện ây. 


- Chớ có hỏi ta về nêp sông của loài người. 
- Hãy nói đi, chúng tôi muốn nghe. 


Bồ-tát nói: 


7H 


- Loài người dầu là Sát-đế-ly hay Bà-la-môn đều nói: Đây là tài sản của tôi!. Họ 
không hiệu tánh vô thường làm cho mọi vật biên hoại. Các bạn hãy nghe những hành 
động của những kẻ mù lòa ngu sĩ ây. 
Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 

Vàng ròng là của tôi, 

Vàng quý là của tôi ! 

Như vậy suốt ngày đêm, 

Chúng rêu rao lớn tiếng, 

Những người ngu sỉ ấy 

Không nhìn đến Chánh pháp. 

Trong nhà, có hai chủ, 

Một chủ không có râu, 

Vú dài, có tóc bện, 

Hai tai có đâm lỗ, 

Được mùa với nhiều tiền, 

Làm khổ đau mọi người. 
Nghe vậy, tất cả đều nói: 
- Chớ nói, chớ nói nữa chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe ! 
Chúng bịt chặt tai với hai tay. Và chúng không ưa chỗ ấy vì chúng nói: 
- Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe! 
Vì vậy chúng đi chỗ khác. Tảng đá chúng ngồi được gọi là tảng đá bị chỉ trích, người 
ta nói như vậy. 

* 


Khi bậc Đạo sư kê Pháp thoại XOH&, Ngài thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, 
vị Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu và ngài nhận diện tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, đàn khi là hội chúng đức Phật, còn khi chúa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


712 


220. CHUYỆN TẾ SƯ DHAMMADHAJA 
(Tiên thân Dhammadhaja) 


Ngài sông vẻ an lạc..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về những âm mưu sát hại Ngài, Lúc 
báy giờ Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, mà thuở trước cũng vậy, Đê-bà-đạt-ấa đã âm 
mưu sát hại ta, nhưng dù chỉ làm Ta sợ hãi cũng không thành. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


x 


Thuở trước, vua Yasapàm trị vì ở Ba-la-nạl, vua có một vị tướng quân tên là Kảlaka 
(Hắc nhân). Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị có vấn tế tự tên là Dhammaddahaja (Ngọn cờ 
Chánh pháp). Vua có một người thợ hớt tóc và làm đồ trang sức đầu tóc cho vua tên là 
Chattapànì (Người cầm đù). 

Vua trị vì theo Chánh pháp. Nhưng vị tướng quân lo việc xử kiện thường ăn hồi lộ và 
hay gièm pha. Khi đã lấy hối lộ, ông lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người sở 
hữu chủ chính đáng. 


Một hôm, một người bị thua trong một vụ kiện, hoa tay khóc lóc, khi đi ra khỏi pháp 
đình, thây Bô-tát đang hâu vua, liên gieo mình xuông chân Bô-tát và thưa: 


- Thưa ngài, trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự và tục sự, thì tướng quân 
Kảlaka lây hôi lộ, làm các người sở hữu chủ phải mật tài sản. 


Và ông ta thuật lại vụ kiện của mình. Bồ-tát động mối bi tâm nói: 
- Này bạn, hãy đi theo ta, ta sẽ xử vụ kiện cho bạn. 


Bồ-tát đưa người ấy đến pháp đường. Một sô đông quần chúng tụ họp lại. Bồ-tát xử 
vụ kiện của người ây, và khiến người sở hữu chủ được lấy lại tài sản. Quân chúng đều 
hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng ồn ào lớn. Vua nghe tiếng ôn ào liền hỏi: 


- Tiếng ồn ào gì vậy? 


- Thưa Đại vương, một vụ kiện Xử. sai đã được bậc trí DhammaaddhaJa xử lại đúng 
pháp, vì vậy đó là tiêng ôn ào do quân chúng hoan hô. 


Vua bằng lòng, bảo mời Bồ-tát đến và hỏi: 
- Thưa Sư trưởng, trằm nghe nói Sư trưởng mới xử kiện? 


- Thưa Đại vương, phải. Thần vừa xử xong một vụ kiện mà tướng quân Kàlaka đã xử 
SaI. 


Vua nói: 


713 


- Bắt đầu từ nay, Sư trưởng hãy xử các vụ kiện. Đôi tai trằm sẽ sung sướng, và thế 
giới sẽ tăng thịnh. 


Bồ-tát không muốn xử kiện. Nhưng vua yêu cầu: 
- Vì thương xót mọi loài hữu tình, Sư trưởng hãy ngồi xử kiện. 
Vì vậy Bồ-tát nhận lời. 


Từ đấy trở đi Bồ-tát ngồi xử kiện, và xử cho người sở hữu chủ chính đáng được thắng 
kiện. Còn Kàlaka không được tiên hôi lộ, lợi dưỡng bị hao hụt nên bắt đầu gièm pha 
Bô-tát trước mặt vua. Ông ta tâu với vua: 


- Thưa Đại vương, Dhammaddhaja muốn đoạt quốc độ của ngài. 
Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. Kàlaka nói: 


- Nếu Đại vương không tin thần, khi nào Dhammaddhaja đi đến hầu, Đại vương hãy 
nhìn qua cửa sô, rôi Đại vương sẽ thây Dhammaddhaja đã làm cho toàn thành phó 
nằm trong tay của ông ta. 


Vua thấy đám người được Bồ-tát xử kiện, tưởng rằng đấy là hội chúng của Bồ-dát. 
Vua sinh lòng nghĩ ngờ Bô-tát và hỏi: 


- Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì? 

- Thưa thiên tử, hãy giết nó. 

- Chúng ta không thấy nó phạm trọng tội nào, làm sao ta giết nó được? 
- Đã có một cách. 

- Cách gì vậy? 


- Hãy bảo nó làm một việc không thể làm được. Khi nó làm không được, ta lấy tội Ấy, 
và ta sẽ giêt nó. 

- Nhưng việc gì không thê làm được? 

- Thưa Đại vương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và chăm sóc phải cần từ 
hai đên bôn năm mới sanh trái được. Đại vương hãy cho gọi nó đên và bảo: "Ngày 
mai, trầm muôn đên chơi tại một khu vườn. Hãy làm cho trâm một khu vườn". Nó sẽ 
không thê làm được. Chúng ta nhân tội ây sẽ giêt nó. 

Vua mời Bồ-tát đến nói: 


- Thưa bậc Hiền trí, Trầm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán. Nay trẫm muốn 
đên chơi ở một khu vườn mới. Hãy xây dựng cho trâm một khu vườn mới. Nêu khanh 
không làm được việc ây, khanh sẽ mât mạng. 


Bồ-tát biết: "Có lẽ vì Kàlaka không nhận được tiền hối lộ, nên nó làm cho vua chống 
đôi ta". Bô-tát nói với vua: 


714 


- Thưa Đại vương, thần biết thần sẽ lo việc ây. 
Rồi đi về nhà, sau bữa ăn, Bồ-tát nằm trên giường suy nghĩ. 


Lúc ấy chiếc ngai của Đề Thích (Thiên chủ Sakka) trở thành nóng. Đề Thích hướng 
tâm suy nghĩ, biệt răng Bô-tát đang gặp khó khăn, liên vội vàng hiện đên phòng ngủ 
của ngài, đứng trên không và hỏi: 


- Thưa bậc Hiển trí, ngài đang suy nghĩ gì? 

- Người là a1? 

- Ta là Đề Thích. 

- Vua bảo ta làm một khu vườn, nên ta suy nghĩ về vấn đề ấy. 


- Thưa bậc Hiền trí, chớ lo âu, tôi sẽ làm cho ngài một khu vườn như rừng Nandana, 
như rừng Cittalata ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chỗ nào? 


- Hãy làm tại chỗ ấy. 

Đề Thích làm khu vườn xong, đi về thành chư Thiên. 

Ngày hôm sau, tận mắt thấy khu vườn, Bồ-tát đi bảo cho vua: 

- Thưa Đại vương, khu vườn đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến tiêu khiển. 


Vua đi đên, thây khu vườn có thành bao vây, rộng mười tám khuỷu tay, có sắc đỏ, có 
các cửa và vọng lâu, được tô điêm với nhiêu loại cây nặng trĩu hoa và trái! Vì vậy vua 
nói với Kảlaka: 


- Bậc hiển trí đã làm như lời ta nói. Nay chúng ta phải làm gì? 


- Thưa Đại vương, nếu nó có thê làm một ngôi vườn trong đêm, thời sao nó không thể 
cướp đoạt vương quôc? 


- Nay chúng ta phải làm cái gì? 

- Chúng ta có thê bảo nó làm một việc khác không thể làm được. 
- Việc gì vậy? 

- Chúng ta bảo nó làm một cái hồ bằng bảy báu. 

Vua nói: 

- Tốt lắm, 

Và vua cho gọi Bồ-tát đến và bảo: 


- Thưa Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong khu vườn. Sư trưởng hãy làm một cái hồ 
bảy báu tương xứng với khu vườn này. Nếu không thê làm được, mạng sống của 
khanh không còn nữa. 


715 


Bồ-tát thưa: 
- Tốt lắm, thưa Đại vương, có thê thần sẽ làm được. 


Rồi Đề Thích làm một cái hồ tuyệt đẹp, có một trăm cái bến, có một ngàn khúc cong, 
trên che kín với sen năm sắc, giông như hỗ trong vườn Nandana ở thiên giới. 


Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thây cái hồ ấy liền báo cho vua biết: 

- Thưa thiên tử, cái hồ đã làm xong cho ngài. 

Vua thấy cái hồ, lại bảo Kàlaka: 

- Nay chúng ta phải làm gì? 

- Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một cái nhà tương xứng với khu vườn. 
Vua bảo Bồ-tát: 


- Thưa Sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bằng ngà tương xứng với khu vườn 
và cái hồ này! Nếu khanh không làm được, mạng sông của khanh sẽ không còn. 


Và Đề Thích làm một ngôi nhà đúng như vậy. 


Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy ngôi nhà liền báo cho vua biết. Vua thấy ngôi nhà ấy hỏi 
Kảlaka: 


- Nay chúng ta phải làm gì? 
Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà. 
Vua bảo Bồ-tát: 


- Này bậc hiền trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà bằng ngà này. Với 
ánh sáng hòn ngọc, trầm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nêu khanh không làm được, khanh 
sẽ không còn mạng sông nữa. 


Rồi Đề thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau Bồ-tát tận mắt thấy hòn ngọc, liền trình 
vua. Vua hỏi Kảlaka nên làm gì, Kàlaka thưa: 

- Thưa Đại vương, thần nghĩ có một vị thần nào đó đã làm theo ý muốn của Bả-la- 
môn Dhammaddhaja, nay hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị thân cũng không 
làm được. Các vị thân không thê làm được một con người đây đủ bôn đức tánh. Do 
vậy, Đại vương hãy bảo nó làm một con người giữ vườn đây đủ bôn đức tính. 

Vua bảo Bồ-tát: 


- Này Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong cho chúng ta một khu vườn, một cái hồ, một 
cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiếu tỏa ánh sáng. Nay khanh hãy làm một người 
giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh đề bảo vệ khu vườn của ta. Nếu khanh không thể làm 
được, khanh sẽ mất mạng. 


Bồ-tát đáp: 


716 


- Thưa vâng, nêu có thê, sẽ lo làm việc ây. 


Rồi ngài đi về nhà. Sau buổi ăn ngon, ngài nằm nghỉ. Sáng sớm, ngài thức dậy ngồi 
trên mặt giường suy nghĩ: "Thiên chủ Đề Thích đã làm qmhững gì có thê làm được, 
nhưng Đề Thích không có thê làm con người giữ vườn đầy đủ bôn đức tánh. Sự việc 
là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt hơn là chết trong tay người khác". 


Vì vậy, không nói với một ai, Bồ-tát từ lâu. đi xuống, ra khỏi thành bằng cổng. chính, 
vào rừng và ngồi dưới một gốc cây suy tư về thiện pháp. Đề Thích biết sự việc ấy, hóa 
làm một người thợ rừng, đến gặp Bồ-tát và thưa: 


- Thưa ngài Bà-la-môn, ngài được nuôi dưỡng tế nhị, sao lại đi vào rừng này ngồi làm 
gì? 
Để hỏi ý nghĩa này, Đề thích đọc bài kệ đầu: 
Ngài sống vẻ an lạc, 
Sao bỏ nước vào rừng? 
Như một người khốn khổ 
Một mình dưới gốc cây, 
Ngồi thẫn thờ sầu muộn? 
Nghe vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
Ta sông vẻ an lạc 
Nhưng bỏ nước vảo rừng, 
Như một người khốn khổ 
Cô độc ngồi gốc cây 
Suy tư về Thánh pháp. 
Rồi Đề Thích thưa: 
- Thưa ngài Bà-la-môn, sự việc là như vậy, sao ngài ngôi tại chỗ này? 
- Vua bảo làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh và vì không có thể làm được 


một người như vậy, nên ta suy nghĩ: Sao ta lại chêt trong tay người khác? Ta sẽ vào 
rừng, và chêt cô độc ở đó. Vì vậy nên ta đên đây. 


- Thưa ngài Bà-la-môn, tôi là thiên chủ Đề Thích, tôi đã làm ngôi vườn v.v... cho ngài. 
Tôi không thê làm một người đầy đủ bốn đức tánh, nhưng trong nước của vua có một 
thợ hớt tóc tên là Chattapàni đầy đủ bốn đức tánh. Nếu phải có một người giữ vườn, 
hãy giới thiệu người hớt tóc này là người g1ữ vườn. 


Đề Thích khuyên nhủ Bồ-tát, an ủi Bồ-tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phố chư 
Thiên. 


717 


Bồ-tát về nhà, ăn sáng xong đi đến cửa cung, thấy Chattapàni tại đấy. Ngài cầm tay 
anh ta và hỏi: 


- Thưa bạn Chattapaàni, nghe nói bạn có đủ bốn đức tánh phải không? 
Chattapàn1 nói: 

- Ai bảo ngài tôi có đầy đủ bốn đức tánh? 

- Chính thiên chủ Đề Thích! 

- Vì nguyên nhân gì Đề Thích nói vậy? 

Bồ-tát kế lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy. 

Anh ta đáp: 

- Thưa vâng, tôi có bồn đức tánh. 

Bồ-tát liền cầm tay Chattapàni đi đến yến kiến vua và thưa: 


- Thưa Đại vương, Chattapàni này có đủ bốn đức tánh. Nếu cần một người giữ vườn, 
Đại vương hãy bảo người này giữ vườn. 


Vua hỏi Chattapàn!: 
- Có thật là khanh đầy đủ bốn đức tánh? 
- Thưa vâng, tâu Đại vương. 
- Khanh có bốn đức tánh nào? 
Vị ấy đọc bài kệ này: 
Tôi không có ganh tỊ, 
Tôi cũng không uống rượu, 
Tôi không có ái nhiễm, 
An trú không phần nộ, 
Thiên tử, tôi là vậy. 
Vua hỏi: 
- Này Chattapàm, có phải khanh nói: Tôi không có ganh ty? 
- Đúng vậy, thưa Thiên tử. 
- Thấy những duyên cớ gì, khanh không có ganh ty? 
- Thưa Đại vương, hãy nghe đây. 


Chattapàmi đọc bài kệ này, nói lên tính không ganh ty của mình: 


718 


Xưa vì một nữ nhân, 
Là vua, tôi ra lệnh 
Bắt trói vị tế sư, 
Nhưng vị ấy dạy tôi 
An trú vào Thánh pháp, 
Do vậy tôi không ganh. 
Rồi vua hỏi Chattapàni: 
- Này Chattapàni, do thấy tác hại gì, khanh là người không uống rượu? 
Chattapàm! đọc bài kệ này: 
Kính thưa bậc Đại vương, 
Xưa tôi uống rượu say, 
Tôi đã ăn cả thịt 
Chính đứa con trai tôi, 
Tôi khổ đau sầu muộn, 
Thẻ từ bỏ uống rượu. 
Rồi vua lại hỏi: 
- Này bạn, đo thấy duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? 
Chattapàni nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này: 
Xưa tôi chính Đại vương 
Tên Kì-ta-và-sa, 
Con tôi đã làm vỡ 
Bình bát Độc Giác Phật, 
Và nó phải mệnh chung. 
Do vậy, không ái nhiễm. 
Vua tiếp tục hỏi Chattapàni: 
- Do duyên cớ gì, bạn trở thành người không phẫn nộ? 
Chattapàni nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này: 
Tôi là A-ra-ka, 
Bảy năm tu từ tâm, 
Bảy kiếp sống Phạm thiên, 
Do vậy, không phẫn nộ. 


719 


Khi Chattapàm đã nói lên bốn đức tánh của mình, vua khen. ngợi Bồ-tát trước hội 
chúng. Ngay lúc ây, các vị đại thân, Bà-la-môn, gia chủ v.v... đêu đứng dậy, và la lớn: 


- Ôi, đồ ăn hối lộ! Ôi kẻ ăn trộm ác độc! Ngươi không được của hôi lộ, nên nói xâu 
bậc hiên trí và muôn giết vị ây. 


Họ bắt giữ Kàlaka, kéo ông ta ra khỏi cung vua, rồi chụp lấy bắt cứ vật gì, kẻ lấy đá, 
người lây côn, họ đánh ông ta vỡ đầu và chết ngay. Xong họ năm chân ông ta lôi đi và 
quăng xác trên đồng phân. 


Từ đó về sau, vua trị nước thật đúng pháp, rồi đi theo nghiệp của mình lúc mệnh 
chung. 


* 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Ti ïên thân: 


- Lúc bẩy giờ, tướng Kàlaka là Đề-bà-đạt-đa, người thợ hớt tóc Chattapàni là Xá-lợi- 
phát, còn Dhammaddaja là Ta vậy. 


-ooOoo- 


720 


PHẨM KHÀSÀVA 


221. CHUYỆN TÁM Y VÀNG 
(Tiên thân Kàsàva) 


Ai đầy những uễ nhiễm..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Đê-bà-đạt-äa. 


Mội thời, vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất sống với năm trăm Tỷ-kheo ở Trúc 
Lâm. Đê-bà-ẩqt-ẩa sông với hội chúng Tỷ-kheo theo ác giới ở tại Gàyasisa. 


Lúc bấy giờ dân chúng ở Vương Xá thường chung nhau lại đề bó thí. Một thương gia 
đên đây đề buôn bán, đem theo một tâm y vàng đượm mùi thơm có giá trị lớn và nói: 


- Xin hãy cho tôi dự phần vào sự cúng dường, tôi xin cúng dường tắm y này. 


Dân ở thành Vương Xá tô chức một cuộc bố thí lớn. Tắt cả những phẩm vật tùy 
nguyện đóng góp đêu được phân phát hết, chỉ còn lại tâm y. Quán chúng hội họp lại 
và bàn tính: 


- Chỉ còn tắm y đẹp và thơm tho nây, chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng cho 
Trưởng lão Xá-lợi-phát hay Trưởng lão Đề-bà-đạt-äa? 


Một số người nói: 


- Trưởng lão Xá-lợi-phất chỉ sống ở đây một vài ngày rồi đi tùy theo sở thích. Còn 
Trưởng lão Đê-bà-đạt-ấa luôn luôn Sông gân thành phố của chúng ta trong lúc may 
mắn cũng như lúc rủi ro. Chúng ta hãy cúng dường Đê-bà-đạt-äa. 


Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai Trưởng lão, thì những người muốn cúng 
cho Đề. bà-ẩqt-đa chiếm đa số. Vì vậy, họ cúng dường tắm y ấy cho Đê- bà-đạt-đa. Vị 
ấy cắt may và nhuộm tắm y vàng. Sau khi hoàn thành, Đề-bà-đạt-đa đắp tấm y ấy. 


Lúc bấy giờ có ba mươi Tỷ-kheo đi từ Vương Xá về đánh lễ bậc Đạo Sư. Sau khi nói 
những lời chào đón hỏi thăm, các Tỷ-kheo báo tin áy cho bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa tự mình không xứng đáng, lại đắp biểu tượng của A-la- 
hẳn. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ấa không xứng đáng đấp biểu tượng 
của bậc A-la-hán. 


Thuở trước, Đê-bà-đạt-ấa cũng đã như vậy rồi. 


721 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra làm voi trong một đản 


voi, ở khu vực Tuyết Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát là chúa đàn cùng với 80 
con voi sông ở trong rừng. 


Một người nghèo khô sống ở Ba-la-nại thấy các thợ ngà tại một con đường đang làm 
các loại vòng tay v.v... băng ngà liên hỏi: 

- Nếu ta có ngà voi, các người có mua không? 

Họ nói: 

- Vâng, chúng tôi sẽ mua. 

Rồi anh ta cầm binh khí, mặc một tấm vải vàng, giả dạng một vị Phật Độc Giác, buộc 


một búi tóc giả, đứng nắp tại con đường voi đi, dùng binh khí giết voi, lấy ngà bán tại 
Ba-la-nại và sinh sông với cách ây. 


Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỉ rình giết con voi đi cuối cùng 
đàn voi do Bồ-tát làm chủ. Với thời gian, số voi đần dần giảm thiểu, và chúng hỏi Bồ- 
tát vì nguyên nhân gì, số voi giảm thiểu. Bồ-tát tìm hiêu và suy nghĩ: "Có thê một 
người nảo đó đội lốt Độc Giác Phật, đứng ở cuối đường các con voi đi qua, có thể nó 
đã giết các con voi. Ta sẽ tìm cho ra manh mối". 


Một hôm, Bồ-tát cho các con voi đi đầu và mình đi sau cùng. Người ấy thấy Bồ-tát, 
liên cầm binh khí xông ra. Bô-tát quay lại, đứng dương vòi ra và nghĩ: "Ta sẽ quật nó 
ngã xuông đât và giêt nó!" 
Nhưng khi thấy tắm áo vàng người ấy mặc, Bồ-tát nghĩ: "Ta phải kính trọng biểu 
tượng của bậc A-la-hán mà nó lạm dụng đê mặc". 
Bồ-tát cuốn vòi lại và nói: 
- Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-la-hán khi ngươi không xứng 
đáng mặc? 
Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này: 

Ai đầy những uề nhiễm, 

Lại mặc áo cà-sa, 

Tự mình không chế ngự, 

Không tôn trọng sự thật, 

Kẻ ấy không xứng đáng 

Được mặc ảo cả-sa. 


AI gột sạch uế nhiễm, 


722 


Vững vàng trong giới luật, 

Tự mình có chế ngự, 

Biết tôn trọng sự thật, 

Vị ấy thật xứng đáng 

Được mặc áo cà-sa. 
Như vậy Bồ-tát nói lên những lời giáo hóa này với người ấy, rồi hăm dọa như sau: 
- Bắt đầu từ nay chớ đến đây nữa. Nếu ngươi đến, ngươi sẽ mất mạng. 
Và Bồ-tát đuổi anh ta đi. 

* 

Khi bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, người giết voi là Đê-bà-đạt-đa, còn chúa voi là ta vậy. 


-ooOoo- 


222. CHUYỆN CON KHỈ CÙLLANANDIYA 
(Tiên thân Cùllanandiya) 


Đây là lời sự trưởng..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đại Sư đã kề vê Đê-bà-đạt-đa. 
Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi lại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện: 


- Thưa các Hiên giả, Đê-bà-đạt-đa khắc nghiệt, độc ác, tàn nhân, thúc đẩy tên tướng 
cướp hại bậc Chánh Đăng Giác. Rôi vị áy xô hòn đá, thúc đây con voi Naàlagiri, 
không có kham nhán, từ bị, lân mân đổi với đức Như Lai. 


Bậc Đạo Sư đến tại Chánh pháp đường và hỏi; 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn vấn đê gì? 
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay, mà trước kia cũng vậy, Đê-bà-đạt-da đã khắc 
nghiệt, độc ác, không có từ bị. 


Nói xong bậc Đạo Sư kề câu chuyện quá khứ. 


723 


Thuở xưa, khi Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con khỉ tên là Nandiya 
(Hoan hỷ), trú ở khu Tuyết Sơn. Con khỉ em của Bô-tát tên là Cùllanandiya (Tiêu 
Hoan hỷ), cả hai được tâm trăm ngàn con khỉ vây quanh vả sông săn sóc mẹ mù. 


Chúng đặt mẹ nằm trong bụi cây, và đi vào rừng hái những trái cây ngọt v.v.. gửi về 
cho mẹ, nhưng những con khi đem về không đưa trái cây cho bà nên bà bị đói hành 
hạ, chỉ còn da bọc xương. 


Khi về, Bồ-tát nói với mẹ: 

- Thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ ốm yếu thế 
này? 

Bà mẹ trả lời: 

- Này con thân yêu, mẹ không nhận được gì cả. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Nếu ta săn sóc đàn khi, mẹ ta sẽ chết mất. Ta sẽ rời đàn khi để săn 
sóc cho mẹ ta". 


Bồ-tát gọi Cùllanandiya và nói: 

- Này em thân, hãy săn sóc đàn khỉ. Còn ta, ta sẽ săn sóc mẹ! 

Cùllanandiya nói: 

- Thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khi. Em chỉ muốn săn sóc mẹ. 

Như vậy, cả hai đều đồng một ý muốn, đi xuống Tuyết Sơn, lựa một gốc cây bàng tại 
biên địa làm chỗ trú ân, và nuôi dưỡng khỉ mẹ. 


Bấy giờ một thanh niên Bà-la-môn sống ở Ba-la-nai, sau khi học tất cả các nghề VỚI 
một sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương ở Takkasilà, anh ta đên xm phép sư trưởng 
để ra đi. 


Vị sư trưởng có tài đoán tướng, biết người đệ tử này độc ác, tàn nhẫn, khắc nghiệt liền 
nóI: 


- Này con thân, người độc ác, tàn nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khô lớn. Con chớ nên khắc 
nghiệt, chớ làm gì ác độc đê sau phải hôi hận. 


Vị sư trưởng khuyên dạy như vậy rồi để đệ tử ra đi. Thanh niên ấy đảnh lễ vị sư 
trưởng rồi trở về Ba-la-nai và lập gia đình. Anh ta không thể sóng với các nghề khác 
nên quyết định sông nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành một người thợ săn, và 
rời khỏi thành Ba-la-nai để kiếm sống tại một làng ở biên địa. Hàng ngày nai nịt với 
cung tên, anh ta đi vào rừng, giết các loài thú, và đem về bán thịt và sống qua ngày. 


Một hôm anh ta không săn được gì trong rừng khi về, anh ta thấy một cây bảng đứng 
ở cuối một khoảng rừng trồng. Anh ta đi đến hướng cây bảng ấy với hy vọng tìm được 
vật gì ở đấy. Lúc bây giờ, hai anh em nhà khi đang cho bà mẹ các loại trái ngọt, và đặt 
bà ngôi trên thân cây. Khi thấy người thợ săn đi đến, hai anh em liền núp giữa các 


724 


cành cây, xem anh ta sẽ làm gì. Con người tàn nhẫn ấy, khi đến gốc cây thấy khi mẹ 
của chúng mù loà, già yêu liên nghĩ: "Sao ta lại vê tay không? Băn con khỉ này xong 
ta sẽ đi". Rôi anh ta liên câm cung lên đê băn. Thây vậy, Bô-tát nói: 
- Này em Cùllanandiya thân, người này muốn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ thay thế mạng 
sông cho mẹ. Sau khi anh chêt, em sẽ săn sóc mẹ. 
Nói xong, Bồ-tát từ giữa cành cây đi ra, và nói: 
- Này người kia, chớ có bắn mẹ ta. Mẹ ta mù, giả yếu, ta sẽ đôi mạng sống cho mẹ ta. 
Ong chớ giêt mẹ ta, hãy giêt ta. 
Sau khi hứa với kẻ ấy, Bồ-tát liền ngồi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ấy không có lòng từ 
nhằm bắn khi mẹ. Cùllanandiya thấy vậy, suy nghĩ: "Người độc ác này muốn bắn cả 
mẹ ta nữa. Nếu mẹ ta sông thêm một ngày, là một ngày mẹ ta tăng thêm tuôi thọ, vậy 
ta sẽ cứu sông mẹ ta". Nó từ giữa cành cây đi ra và nói: 
- Này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết đề cứu mẹ được sống. Hãy bắn ta, bắt cả hai 
anh em chúng ta đê mẹ chúng ta được sông. 
Sau khi hứa với thợ săn, khi em ngồi xuống trong tầm mũi tên. Kẻ săn bắn độc ác giết 
luôn khỉ em và suy nghĩ: "Ta còn mây đứa con ở nhà nữa. Ta phải băn luôn khỉ mẹ, đê 
đem thịt về cho chúng". Khi đã hạ sát ba mẹ con khỉ, anh ta mang cả ba xác khỉ trên 
một đòn gánh và về nhà. Trong lúc ây sâm sét nôi lên đánh xuông nhà kẻ độc ác, thiêu 
cháy vợ, con và cả cái nhà. Cái nhà bị sét đánh thiêu rụi chỉ còn lại bộ sườn nhà và các 
cây cột tre cháy đen. 
Tại công làng, một người thấy anh ta liền báo tin ấy cho anh ta biết. Quá sầu khô vì vợ 
con, ngay tại chỗ anh ta quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả áo mặc trân truông, hoa 
tay, khóc than đi vào nhà. Khi ây, một cây cột bị gãy, rơi xuông và đánh vỡ đâu anh 
ta. Cùng lúc ây, đât mở rộng, lửa từ địa ngục A-tỳ phun lên đôt tan xác anh ta. Trước 
khi trút hơi thở cuôi cùng, anh ta nhớ lời khuyên giáo của vị sư trưởng: "Đây là lời 
dạy mà Bả-la-môn Pàràsariya đã cho ta". Rồi anh ta than khóc và đọc hai bài kệ này: 

Đây là lời sư trưởng, 

Pà-rà-sa-rI-ya: 

Chớ nên làm điều ác 

Khiến ngươi phải hồi tiếc. 

Việc gì con người làm, 

Sẽ thấy nó trên thân; 

Làm việc ác, gặp ác. 

Như gieo hột giống nào, 

Đem lại quả giống ấy. 
Anh ta vừa đọc kệ xong, đất liền vùi lắp anh ta và ngay lúc ấy anh ta đọa vào địa ngục 
A-tỷ (Vô gián). 


125 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nãy Đè-bà-đạt-đa mới cay nghiệt, độc ác. Thuở 
trước, kẻ ấy cũng đã cay nghiệt, độc ác, không có lòng bi như vậy rồi. 


Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc bấy giò, kẻ đi săn là Đê-bà-đạt-đa, vị sư trưởng danh tiếng nhiều phương là 
Sàripufta, Cullanandiya là Ananda, bà mẹ là Mahàdpdjdpal, còn khỉ chúa 
Mahàanandiya là Ta vậy. 


-ooOoo- 


223. CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG 
(Tiên thân Puta-Bhatta) 


Cung kính người cung kính... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một điền chủ. 


Tương truyỄn một người điền chủ sống ở thành Xá-vệ có giao thiệp buôn bán với một 
người điền chủ ở thôn quê. Ông ta đem theo vợ, đi đến gặp người có mắc nợ. Người 
mắc nợ nói: 


- Tôi không thể trả được. 

Và anh ta không trả gì. Người điền chủ này tức giận đi về, và không ăn cơm. 
Trên đường đi, vài người thấy anh ta có vẻ đói quá liền cho một nôi cơm và nói: 
- Hãy ăn và cho vợ anh ăn với. 

Anh ta lấy nỗi cơm ấy, nhưng không muốn chia phân cho vợ ăn nên nói: 

- Này em, chỗ này là chỗ trú ẩn của bọn ăn cướp. 

Em hãy đi truốc. 


Anh ta bảo vợ đi trước, rồi ăn hệt phân cơm và khi đưa vợ xem cải nồi trồng, anh ta 
nói: 


- Này em, người ta cho một cái nôi không có cơm. 
Người vợ biết chông đã ăn hết cơm một mình nên lòng rất buôn bã. 


Khi ải đến gán tỉnh xá Kỳ Viên, cả hai người muốn vào đó và xin nước uống. 


726 


Bậc Đạo Sư ngồi chờ đợi họ đến, dưới bóng mát của Hương phòng, như người thợ 
săn đang đứng chờ môi. Thấy bậc Đạo Sư, hai vợ chỗng đi đến, đảnh lễ Ngài rôi ngôi 
xuống một bên. Bậc Đạo Sư thân mật đón tiếp và hỏi: 


- Này nữ cư sĩ, chồng con có thương con, và muôn con được hạnh phúc không? 


- Bạch Thế Tôn, con thương chông con, nhưng chuyện lệ bạc khác, ngay hôm nay, 
bạch Thế Tôn, giữa đường có một người cho anh ta một nỗi cơm, nhưng anh ta không 
cho con gì cả, mà chỉ ăn một mình. 


- Này nữ cư sĩ, con luôn luôn thương chông con, và con muốn anh ta hạnh phúc. 
Nhưng chống con lại không thương con. Tuy vậy, nêu các bậc hiện trí cho chồng con 
biết các đực tảnh quỷ báu của con, thì anh ta sẽ hệt sức thương yêu kính trọng con. 
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của người vợ, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, khi vua Brahamaddatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
vị đại thân. Khi lớn lên, ngài trở thành cô vân cho vua về các vân đê thánh sự và tục 


sự. Lúc bây giờ vua sợ con mình có âm mưu chông mình, nên đuôi con đi. Hoàng tử 
đem vợ con theo, đi ra khỏi thành và đên sông tại một ngôi làng nhỏ ở nước KảsI. 


Một thời gian sau, hoàng tử nghe vua cha từ trần, và suy nghĩ: "Nay ta sẽ nhận lấy 
vương quôc thuộc quyên, sở hữu của gia đình”. Hoàng tử trở về. Giữa đường, có một 
người cho hoàng tử một nồi cơm và nói: 


- Hãy ăn và cho vợ cậu ăn với. 


Hoàng tử nhận lấy nồi cơm nhưng không cho vợ, chỉ ăn hết một mình. Vợ chàng suy 
nghĩ: "Người này thật là cay nghiệt!", và nàng cảm thây lòng đây sâu muộn. 


Sau đó, hoàng tử về đến Ba-la-nai, nhận được vương quốc, phong vợ lên địa vị hoàng 
hậu và nghĩ: "Như vậy là đủ với vợ ta rôi". 


Vua đối với hoàng hậu không tỏ thêm một sự quan tâm, hay tôn trọng gì khác, cho 
đên độ hoàng hậu đên hâu, vua cũng không hỏi: Hiện thê sông ra sao? 


Lúc ấy, Bồ-tát là có vấn của vua suy nghĩ: "Hoàng hậu nảy giúp ích vua nhiều và 
thương yêu vua. Nhưng vua không nghĩ gì đến hoàng hậu. Ta sẽ làm cho vua tôn 
trọng kính nề hoàng hậu". Vì vậy, Bồ-tát đi đến gần hoàng hậu chào hỏi cung kính, và 
đứng một bên. 


Hoàng hậu hỏi: 
- Này khanh, có việc gì? 
Bồ-tát nói: 


- Thưa hoàng hậu, làm sao chúng thân có thể hầu lệnh bà được? Lệnh bà phải cho các 
người già cả một miếng vải hay một vắt cơm chứ? 


727 


- Này khanh thân, chính ta cũng không hề có một vật gì, làm sao ta có thê cho các 
người được? Khi ta có của, ta đâu có hà tiện? Nhưng nay đức vua không cho ta gì cả. 
Đừng nói cái gì khác, ngay khi đức vua đi về để nhận quốc độ, giữa đường được 
người cho một nồi cơm, đức vua cũng không cho ta một chút cơm, chỉ một mình ăn 
hêt! 


- Thưa hoàng hậu, lệnh bà có thê đi đến yết kiến vua, và nói lên như vậy không? 
- Này khanh thân, ta có thê nói. 


- Vậy hôm nay, khi thân đứng gần vua và khi thần hỏi, lệnh bà hãy trả lời như vậy. 
Thân sẽ làm cho vua biệt được công hạnh của lệnh bà. 


Nói vậy xong, Bồ-tát đi đến đứng một bên vua. Hoàng hậu cũng đến và đứng gần vua. 
Rôi Bô-tát hỏi: 


- Thưa hoảng hậu, lệnh bà thật là keo kiệt. Đúng ra, lệnh bà nên bố thí cho những 
người cha giả một miêng vải hay một vắt cơm chứ? 


Bà liền đáp: 


- Này khanh, ta không nhận được từ đức vua một cái gì cả, làm sao ta có thê cho các 
người được? 


- Phải chăng lệnh bà không phải là hoàng hậu chánh cung? 


- Này khanh, khi không được một chút tôn trọng, thì địa VỊ chánh cung hoàng hậu đề 
làm gì? Nay đức vua có thê cho gì ta được nữa? Khi vê nước, giữa đường đức vua 
được cho nôi cơm nhưng đức vua không cho ta một chút gì, chỉ ăn một mình! 


Bồ-tát hỏi: 
- Thưa Đại vương, có phải như vậy chăng? 
Vua xác nhận là có. Bồ-tát nghe vua xác nhận liền thưa: 


- Thưa hoàng hậu, khi đức vua không yêu thương lệnh bà, sao lệnh bà còn ở đây? Ở 
đời, khô thay là chung sông không có tình thương! Khi lệnh bà ở đây, hết lòng chung 
thủy với đức vua, nhưng đức vua không có tình thương, việc ấy chắc chắn sẽ đem lại 
khô đau cho lệnh bà. 


Bồ-tát khuyên dạy tiếp. 


- Các loài chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết ai không có tánh 
san sẻ, ta cần phải bỏ đi chỗ khác vì còn có rất nhiều người sống ở đời này! 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc các bài kệ này: 
Cung kính người biết kính, 
Chia với người biết chia, 


Với ai làm bôn phận, 


728 


Hãy làm đủ bồn phận, 

Với ai làm lợi mình, 

Hãy làm lợi người ấy. 

Với ai không san sẻ, 

Chớ nên san sẻ lại! 

Hãy xử sự khinh xuất 

Với những ai khinh xuất, 

Chớ giữ lòng thương yêu 

Với ai hết thương yêu, 

Phải có lòng chia sẻ, 

Chung sông để an ủi. 

Khi loài chim biết được 

Cây không còn trái nữa, 

Chúng bay đến cây khác, 

Thể giới thật lớn thay! 
Nghe nói vậy, vua Ba-la-nai liền dành cho hoàng hậu tất cả sự kính trọng và uy quyền. 
Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sông hòa hợp, hoan hỷ và thương yêu nhau hơn. 

* 


Sau khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng, hai vợ 
chỗng ấy đắc quả Dự lưu. Rôi Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Hai vợ chỗng này là hai vợ chông thuở trước, còn vị đại thân hiền trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


729 


224. CHUYỆN CON CÁ SÁU 
(Tiên thân Kumbhila) 


Ai đủ bốn pháp này..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Đề-bà-đạt-đa. (Như Tiên thân số 57 
Chương một). 
Ai đủ bốn pháp này, 
Hối vua các loài khi, 
Chân thật và chánh nghĩa, 
Kiên trì và xả th, 
Vị ấy vượt thắng lên 
Các tà kiến bất chánh 
Ai không có đủ 
Công đức thiện thù thẳng, 
Chân thật và chánh nghĩa, 
Kiên trì và xả th, 
Vị ấy không vượt lên 
Các tà kiến bất chánh. 


-ooOoo- 


225. CHUYỆN ĐÈ CAO TÍNH KHAM NHÂN 
(Tiên thân Khanti-Vannana) 


Thưa Thiên tử, thần có..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đại Sư kế về vua Kosala. 


Bấy giờ một vị đại thân giúp ích nhiều cho vua đã lợi dụng chức vụ và thông gian 
trong nội cung. Vua biết được kẻ phạm tội nhưng vì đại thân ấy giúp nhiều cho vua, 
nên vua chịu đựng tội lỗi kia và thưa chuyện với bậc Đạo Sư. Ngài nói: 


- Các vua thuở trước, thưa Đại vương, cũng chịu đựng như vậy. 
Rôi theo lời vua yêu cẩu, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


730 


Thuở trước, khi vua Brahmadata trị vì ở Ba-la-nai, có một đại thần thông gian trong 
nội cung. VỊ đại thân ây cũng có một người hâu cận thông gian trong nhà mình. Đại 
thân ây không thê chịu đựng tội phạm ây, vì thê đã đem nó đên trước vua và hỏi: 


- Thưa Thiên tử, thần có một người hầu cận làm tất cả mọi việc cho thần nhưng nó lại 
thông gian tại nhà thân. Nay phải làm gì với nó? 


Và vị ấy đọc bài kệ đầu: 
Thưa Thiên tử, thần có 
Một người giỏi nhiều việc, 
Người ấy đã phạm tội, 
Ngài nghĩ phải làm gì? 

Nghe vậy, vua đọc bài kệ thứ hai: 
Và chính ta cũng có 
Người như vậy đứng đây. 
Người tốt thật khó tìm, 
Nên ta cần kham nhẫn! 


Vị đại thần biết lời vua nói ám chỉ mình, và từ đấy trở đi không dám thông gian trong 
nội cung nữa. Còn người hâu hạ ây biệt vân đê đã được tâu với vua, nên từ đây trở đi 
không dám hành động sai quây nữa. 


* 
Sưu khi nói Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, Ta là vua Ba-la-nai. 


Còn vị đại thân ấy biết vua đã thưa với bậc Đạo Sư câu chuyện về mình, nên từ đấy 
trở đi, không dám hành động sai quây nữa. 


-ooOoo- 


731 


226. CHUYỆN CON CÚ 
(Tiên thân Kosiya) 


Lành thay, nếu xuất hành..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về vua Kosdla. 
Vua ấy đi dẹp loạn ở biên địa, nhưng xuất hành không đúng thời. Câu chuyện đã được 
kê ở số 176, Chương hai. 
Cũng như trước, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ theo lời yêu cầu của vua. 
* 
Thuở xưa, vua Ba-la-nai xuất hành phi thời cắm trại ở một khu ngự viên. Lúc bấy gIỜ, 


một con chim cú bay vào một khóm tre và nấp tại đấy. Một đàn quạ cũng đến, vây 
quanh nó với ý định: "Khi nào nó ra, chúng ta sẽ bặt nó”. 


Không chờ đợi mặt trời lặn, chim cú đi ra không đúng thời và bắt đầu chạy trốn. Các 
con quạ vây quanh, lây mỏ đánh nó, làm nó rơi xuông đât. Nhà vua gọi Bồ-tát và hỏi: 
- Này bậc Hiền trí, vì sao những con quạ lại tấn công và đánh ngã con cú? 
- Thưa Đại vương, hễ ai đi ra khỏi trú xứ của mình không đúng thời, đều phải gặp khổ 
nạn như vậy. Do vậy, chớ nên đi ra khỏi trú xứ của mình phi thời. 
Và đề nêu lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc hai bài kệ: 

Lành thay nếu xuất hành 

Đúng thời, không phi thời, 

Khi xuất hành phi thời, 

Nhiều người hay chỉ một 

Thế nào cũng gặp nạn, 

Vì không rõ nghĩa này, 

Như con cú khôn khổ 

Phải chết vì quạ bây. 

Bậc trí biết quy luật, 

Biết nhược điểm người khác, 

Chinh phục mọi kẻ thù, 

Như cú, nếu khôn ngoan 


Sẽ được nhiêu an lạc. 


Vua nghe lời Bồ-tát, liền quay về nhà, không đem quân đi đánh nữa. 


732 


* 
Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiển thân: 
- Lúc bấy giờ, vua là Ànanda, và vị đại thần Hiền trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


227. CHUYỆN CON BỌ ĂN PHÂN 
(Tiên thân Gùthapàna) 


Anh hùng địch anh hùng... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ cách xa Kỳ Viên khoảng hơn nửa dặm, tại một thị trấn, có nhiều đồ ăn 
được phát theo thẻ và theo hạn kỳ. Ở đây có một kẻ thô lô hay hỏi khiêu khích. Những 
ai đến đê lãnh món ăn được phát theo thẻ hay định kỳ đều bị nó hỏi: 


- Những ai nhai, những ai uống, những ai ăn? 


Nếu không trả lời được, họ sẽ bị nó làm cho xấu hồ. Vì sợ kẻ ấy, nhiều người không đi 
đên làng áy đề lây phán ăn nữa: 


Một hôm, một Tỷ-kheo đi đến chỗ phát thẻ và nói: 
- Thưa các Tôn giả, tại làng kia có đô ăn phát theo thẻ và định kỳ phải không? 
Có người trả lời: 


- Thưa Hiển giả, có. Nhưng tại đấy có một kẻ cật vẫn thô lỗ hỏi các câu và nếu ai 
không trả lời được sẽ bị nó măng nhiệc chửi rủa. Vì sợ nó, nên không ai đi. 


Tỷ-kheo ấy nói: 


- Thưa các Tôn giả, hãy cho tôi đi lấy đ ăn tại đấy, tôi sẽ nhiếp phục kẻ ấy, làm cho 
kẻ áy khiêm tôn, khiên từ đây trở đi, khi thấy các Tôn giả, kẻ áy sẽ xâáu hồ và bỏ trồn. 


Các TJ-kheo chấp thuận cho vị ấy ấi lấy đồ ăn tại chỗ kia. 13-kheo ấy đấp y đi đến 
cửa hàng. Thấy Tỷ-kheo ây, tên cật vân thô lỗ liên đi mau đến như con cừu điên, và 
nói: 


- Này Sa môn, hãy trả lời ta. 
- Này cư sĩ, sau khi đi vào làng lấy cháo và trở lại phòng đợi này, tôi sẽ trả lời. 


Khi Tỷ-kheo ấy lấy cháo và trở lại phòng đợi, kẻ ấy cũng hỏi như trước. Tỷ-kheo ấy 
nói: 


133 


- Hãy để ta ăn cháo xong ta quét phòng và đi lấy phân cơm phát theo thẻ của ta! 
Sau đó Tỷ-kheo ấy đi lấy phân cơm về rôi đưa bình bát cho người ấy cẩm và nói: 


- Hãy đi theo ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh. Tỷ-kheo ấy dắt nó ra ngoài làng, xếp y 
lại, đặt y trên vai, lây bình bát từ tay nó và đứng chờ đợi. Nó nói: 


- Này Sa-môn, hãy trả lời câu hỏi của ta. 
- Này cư sĩ, ta trả lời cho anh đây. 


Tỷ-kheo ấy nói xong, với một cú đâm, đánh ngã tên áy, đánh nó nhừữ xương rồi quặng 
phân vào mặt nó, và dọa nó: 


- Từ nay trở đi, nếu có Tỷ-kheo nào đến làng này, và anh còn hỏi câu nào thì anh biết 
ta. 


Tỷ-kheo ấy nói vậy rồi bỏ đi. 
Từ đáy chỉ vừa thấy bóng các Tỷ-kheo, nó liền chạy trốn. 


Sau một thời gian, việc này được chúng Tăng biết rõ. Một hôm, tại Chánh pháp 
đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy: 


- Này các Hiển giả, nghe nói Tỷ-kheo đánh tên này, quăng phân vào mặt kẻ thô lỗ rỗi 
bỏ ẩi. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này, các Tỷ-kheo, các ông họp tại đây đang bàn vấn đề gì? 
Và khi nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này tấn công kẻ ấy với đô dơ. Thuở 
trước, vị này cũng đã như vậy rồi. 
Nói xong, bậc Đạo Sự kể lại câu chuyện quá khử. 
* 
Thuở xưa, dân chúng hai nước Anga và Magadha thường hay đi qua lại thân thiết với 


nhau. Một ngảy nọ, họ đến ở tại một ngôi nhà giáp ranh giữa hai nước đề uống rượu, 
ăn thịt, cá suôt đêm. Vào buôi sáng, khi tỉnh rượu, họ thắng bò vảo xe tôi ra đi. 


Khi họ đi rồi, một con bọ ăn phân, vì mùi phân bay đến, thấy rượu còn đọng lên đồng 
phân, bèn uông cho đã khát. Rôi say rượu, nó leo lên đông phân năm. Trong khi nó 
leo lên, một viên phân nhỏ rơi xuông, nó la to: 


- Trái đất không có thể đỡ ta nồi! 


Ngay lúc ấy có một con voi điên đi đến, ngửi thấy. mùi phân, ghê tởm bỏ đi lui. Con 
bọ ăn phân thấy vậy tưởng rằng con voi sợ mình, liền nghĩ: "Nay ta phải đánh con vật 
lớn xác này một trận mới được", nó liền gọi con voi ấy qua bài kệ đầu: 


734 


Anh hùng địch anh hùng, 

Dũng mãnh, ta đánh nhau, 

Hãy quay lại, voi kia, 

Sao sợ, và bỏ chạy? 

Hãy cho dân hai nước 

An-ga, Ma-ga-dha, 

Thấy được sức hùng mạnh 

Của bác và của ta. 
Con voi lắng tai nghe tiếng con bọ nói, rồi trở lại gần nó, và mắng trách nó với bài kệ 
thứ hai: 

Ta không cần giết bọ 

Bằng chân, ngà hay vòi, 

Ta giết bọ bằng phân, 

Hỡi vật đầy hôi thối, 

Hãy chết với đồ dơ! 
Rồi con voi trút xuống một bãi phân lớn ngay trên đầu con bọ và đái trên đó. Con bọ 
bị giết ngay tại chỗ ấy. Rồi con voi rồng lên như tiếng kèn và chạy vào rừng. 


x 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bây giờ, con bọ ăn phân là kẻ thô lỗ này. Con voi là Tỷ-kheo và vị thần cây 
trong rừng tận mắt chứng kiến việc ấy là Ta vậy. 


-ooOoo- 


735 


228. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN KÀMANÌTA 
(Tiên thân Kàmanita) 


Ta tham muốn ba thành... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Bà-la-môn có tên Kàmanla (Dục 
tham chỉ phối). Hoàn cảnh chuyện này sẽ được nêu rõ trong Tiên thân Kàma số 467, 
Chương mười hai. 


* 


Thuở xưa, vua Ba-la-nại có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tử ấy, người anh cả đi đến 
Ba-la-nại và làm vua còn người em làm phó vương. Người anh làm vua ham mê của 
cải, dục lạc, và tham lam thăng lợi. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát làm Thiên chủ Đề Thích nhìn xuống cõi Diêm-phù-đề, biết vua 
đăm say các loại dục lạc này, liên nghĩ: "Ta sẽ khiên trách vua, và làm cho vua xâu 
hồ". 


Bồ-tát hiện thân làm một thanh niên Bà-la-môn, và đi đến đứng nhìn vua. Vua hỏi: 
- Này thanh niên Bà-la-môn, ngươi đến với mục đích gì? 
Thiên chủ Đề Thích trả lời: 


- Thưa Đại VƯƠơng, thần thấy ba thành phố an Ôn, phú cường, nhiều vOl, ngựa, cỗ xe, 
bộ binh, đây những thứ trang sức băng vàng ròng. Ba thành ây có thê được chiêm lây 
chỉ với một đội quân rât nhỏ. Thân sẽ đên lây những thành ây và dâng Đại vương: 


Vua hỏi: 

- Này thanh miên, khi nào chúng ta khởi bình? 

- Ngày mai, thưa Đại vương! 

- Vậy ngươi hãy đi và mai đến. 

- Thưa vâng, Đại vương. Hãy mau chóng chuẩn bị quân đội. 

Thiên chủ Đề Thích nói vậy rồi đi về trú xứ của mình. 

Ngày hôm sau, vua truyền đánh trông chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần và nói: 


- Hôm qua, có một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: Thần sẽ chiếm đất của ba thành 
Uttarapancàla, Indapatta và Kekaka dâng ngài. Nay ta sẽ đem nó đi đê chiêm lây ba 
thành ây. Hãy gọi nó đên mau! 


- Thưa Thiên tử, Thiên tử đã cho nó ở nơi nào? 


- Ta không cho nó ở nơi nảo hết. 


736 


- Nhưng Thiên tử đã cho nó tiền để trả nhà trọ không? 

- Ta cũng không cho. 

- Vậy sao chúng thần kiếm nó được? 

- Hãy tìm nó tại những con đường trong thành. 

Họ đi tìm nhưng không thấy vị ấy, liền trở về trình vua: 
- Thưa Đại vương, chúng thần tìm không thấy nó. 


Vua suy nghĩ: "Một vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan”. Nỗi sầu muộn khủng 
khiệp khởi lên, tâm Vua trỞ thành nóng bức, máu bị dao động, và bệnh kiệt ly phát ra 
tân công vua, các thây không thê chữa trị được. 


Sau ba bốn ngày, Đề Thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh, ngài tự bảo: "Ta sẽ chữa trị 
cho vua". 


Đề Thích giả dạng một Bà-la-môn đi đến đứng trước cửa cung và báo tin: Một thầy 
thuôc Bả-la-môn xin đên chữa bệnh Đại vương. 


Khi nghe vậy vua nói: 


- Các đại danh sư của triều đình cũng không thê chữa lành trầm được. Thôi hãy cho nó 
một sô tiên lộ phí rôi bảo nó đi. 


Để thích nghe vậy, liền đáp: 


- Ta không cần tiền trả nhà trọ, ta không lấy tiền chữa trị, ta sẽ chữa bệnh cho vua mau 
lành. Hãy đê ta gặp vua. 


Khi nghe vua nói: 

- Vậy hãy đề nó đến. 

Đề Thích đi vào, chúc vua thắng trận và đứng một bên. Vua hỏi: 
- Ngươi muốn chữa bệnh cho trẫm đó ư? 

- Thưa Thiên Tử, vâng. 

- Vậy hãy chữa đi! 


- Thưa Thiên tử, vâng. Hãy cho thần biết triệu chứng bệnh trạng. Do nhân duyên nảo 
bệnh khởi lên. Do Đại Vương ăn gì, uông gì hay do Đại Vương thây gì, nghe gì? 


- Này khanh, bệnh của trằm phát ra do nghe một chuyện. 
- Thiên tử nghe chuyện gì? 


- Này khanh, một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: Thần sẽ lấy ba thành dâng Đại 
vương. Nhưng trầm không cho nó trú xứ ở, cũng không cho tiên đê trả nhà trọ, chắc 


737 


nó giận trầm, và đã đi đến một ông vua khác rồi! Trầm nghĩ rằng một sự vinh quang 
lớn như vậy đã bị tiêu tan, nên chứng bệnh phát ra. Nếu có thể, khanh hãy chữa trị 
chứng bệnh do tâm trằm tham muốn. 


Để rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đầu: 

Ta tham muốn ba thành, 

Mỗi thành xây trên núi, 

Thành tên Pan-ca-la, 

Cu-ru, Ke-ca-ca, 

Hỡi chàng Bà-la-môn, 

Ta còn muốn hơn nữa, 

Hãy chữa ta căn bệnh, 

Nô lệ của dục tham. 
Đề Thích nói: 
- Thưa Đại vương, bệnh của ngài không thể chữa bằng thuốc rễ cây v.v... bệnh của 
ngài chữa băng thuôc tri kiên. 
Rồi Đề Thích đọc bài kệ thứ hai: 

Có người chữa trị được, 

Vết cắn của rắn đen, 

Bậc hiền trí chữa trị, 

Người bị ma quỷ ám, 

Không ai chữa trị được 

Người nộ lệ dục tham. 

Làm sao chữa trị được, 

Kẻ thối thất tỉnh cần? 
Như vậy, bậc Đại Sĩ nêu rõ ý nghĩa này rồi nói thêm như sau: 
- Thưa Đại vương, nếu ngài có lấy được ba thành ấy, và cai trị đất nước của bốn thành 
này, Đại vương có thể mang bốn bộ áo một lần chăng? Có thê ăn trong bốn đĩa bằng 
vàng chăng? Và nằm ngủ trên bốn long sảng lộng lẫy chăng? Thưa Đại Vương, không 
nên đề dục tham chỉ phối. Dục tham là cội gốc của tội ác. Ai để dục tham tăng trưởng 


sẽ bị đọa vào tám địa ngục lớn, mười sáu địa ngục nhỏ cùng với nhiều loại khổ đau 
khác. 


Như vậy, bậc Đại Sĩ dọa vua ấy với những cảnh địa ngục rồi thuyết pháp cho vua 
nghe. Vua nghe pháp, hêt sâu muộn, và trong chôc lát được khỏi bệnh. 


738 


Đề Thích khuyến giáo vua xong, an trú vua vào giới luật, và đi về thiên giới. Còn vua, 
từ đây về sau làm các công đức bô thí v.v... và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của 
mình. 


* 
Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận điện tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, nhà vua bị tham dục chỉ phối là Tỷ-kheo này, còn Đề Thích là Ta vậy. 


-ooOoo- 


229. CHUYỆN DU SĨ PALÀYI 
(Tiên thân Palàyi) 


Với các voi tôi thăng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về du sĩ ngoại đạo Palàyi. Vì mục đích 
biện luận, vị này đi khắp mọi nơi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) và không gặp ai có khả năng 
đôi thoại, liên đi đên Xá-vệ và hỏi các người tại đây: 


- Có ai đủ khả năng biện luận với ta không? 
Họ nói: 


- Có một người đủ khả năng biện luận với một ngàn người như ông. Ứị ấy là bậc Nhất 
thiết trí, bậc tối thăng giữa những loài hai chân, Đạo Sư Gotama, bậc Pháp Vương, 
bậc nhiếp phục mọi đối thủ ngoại đạo trong toàn cõi Diêm-phù-đê, không người ngoại 
đạo nào có khả năng biện luận với bậc Tì hé Tôn ấy. Như các ngọn sóng tràn vào bờ 
biển, tắt cả biện luận ngoại đạo chạm đến gót chân Ngài đều bị tan tác vỡ vụn. 


Họ nói lên các công đức của các đức Phật như vậy. 
Dù sĩ ngoại đạo ấy hỏi: 

- Vị ấy nay ở đâu? 

- Ở Kỳ viên. 

- Nay ta sẽ có cuộc đối thoại với vị ấy. 


Rôi được vây quanh với một đám đông người, du sĩ ấy ấi vào Kỳ viên, thấy cửa thành 
ngoài do vương tử Jeta (Kỳ-äà) đã dùng chín mươi triệu đồng vàng đề xây dựng liên 
hỏi: 


- Đây có phải lâu đài trú xứ của Sa-môn Gotama không? 


Khi được trả lời đây chỉ là cửa thành ngoài, đu sĩ ấy nói: 


739 


- Cửa thành còn như vậy, thì trú xứ của vị ấy đề như thê nào nữa? 


Khi nghe nói các Hương phòng thật là vô lượng, vị ấy liền nghĩ: "Với một Sa-môn như 
vậy, ai có thể biện luận được". Nói vậy xong, vị ấy liền bỏ trốn. Quân chúng la ó và 
ùa vào Kỳ Viên. Bậc Đạo Sư hỏi: 


- Các ngươi đến phi thời như vậy vì mục đích gì? 
Họ trình Ngài chuyện ấy. Ngài nói: 
- Này các cư sĩ, không phải chỉ nay, nhưng thuở trước cũng như vậy, chỉ thấy cửa 
thành ngoài trủ xứ của Ta, vị ấy cũng bỏ chạy rồi. 
Rôi theo yêu cầu của các cư sĩ, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, tại xứ Gandhàra, Bồ-tát làm vua ở Takkasilà, còn Brahmadatta trị vì xứ Ba- 


la-nại. Brahmadatta quyết định lấy Takkasilà, và mang đến một đạo quân lớn, cắm trại 
không xa thành bao nhiêu. 


Brahmadatta truyền lệnh bày binh bó trận xa như sau: 


- Đây là chỗ các con voi, đây là chỗ các con ngựa, đây là chỗ các con xe, đây là chỗ 
các bộ binh. Như vậy các ngươi hãy tấn công và đánh phá với mọi vũ khí. Như trời đô 
mưa xuống, các ngươi hãy làm một trận mưa tên đồ xuống. 


Rồi vua đọc hai bài kệ này: 
Với các voi tối thắng, 
Như mây bão trên trời! 
Với các ngựa tối thắng, 
Quây tròn như vòng hoa! 
Với xe như đợt sóng, 
Với tên như mưa rào, 
Với quân kiếm cầm tay, 
Bủa vây chém dữ dội, 
Chúng bao vây trọn vẹn, 
Thành Tak-ca-si-là, 
Cho đề khi địch quân 
Phải ngã nhào xuống đất! 
Hãy xông tới đánh chúng, 
Hãy nhào tới đạp chúng! 
Hãy la lớn khởi binh, 


740 


Hãy hát khúc hành quân! 
Trong khi các đàn voi, 
Đồng thét lên vâng dội. 

Hãy cất cao giọng nói 

Náo động giữa chiến trường, 
Như sâm chớp lóe sáng, 

Âm âm giữa không gian. 


Như vậy, vua la hét cho quân chuyên động, và tiến đến gần cửa thành. Khi thấy cửa 
thành với lâu đài, tháp canh, Brahmadatta liên hỏi: 


- Đây có phải cung điện của vua chăng? 

Họ trả lời: 

- Đây là cửa thành với lầu tháp. 

Vua ấy liền nói: 

- Tháp ở cửa thành như vậy thì cung điện của vua sẽ như thế nào? 

Họ trả lời: 

- Cung điện giống như lâu đài Vejayanta của Thiên chủ Đề Thích! 

Vua nghe vậy liền kết luận: 

- Ta không bao giờ có thê chiến đấu với một vị vua vinh quang như vậy! 

Và chỉ thấy lầu tháp ở cửa thành ngoài, vua liền quay trở lui, bỏ chạy về Ba-la-nại. 
* 

San khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại là du sĩ ngoại đạo Pa-là-yi, còn vua Takkasilà là Ta vậy. 


-ooOoo- 


741 


230. CHUYỆN DU SĨ PALÀYI THỨ HAI 
(Tiên thân Palàyi) 


Cờ xí ta vô lượng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một du sĩ ngoại đạo. Trong câu 
chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Viên. Lúc bấy giờ, bậc Đạo Sư được hội 
chúng đông đảo vậy quanh, ngôi trên pháp tọa được trang hoàng rực rỡ trên tắm 
thảm đỏ, đang rồng tiếng rông sự tử. Du sĩ ngoại đạo thấy thân hình bậc Đạo sư như 
thân hình Phạm Thiên, thấy mặt Ngài sáng chói như trăng rằm, với cái trán như một 
đĩa bằng vàng, liên nghĩ: "Ai có thể chiến thắng một người nhự vậy”, ' liễn quay trở lui, 
lần vào trong đám đông và bỏ chạy. Đại chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, bảo cáo 
câu chuyện cho bậc Đạo Sư rõ. Ngài nói: 


- Không phải chỉ nay dụ sĩ ngoại đạo ấy làm như vậy. Thuở trước, thấy mặt ta sáng 
chói, kẻ ấy cũng bỏ chạy như vậy rồi. 


Rôi Ngài kế câu chuyện quá khứ. 
* 

Thuở xưa, Bồ-tát làm vua trị vì Ba-la-nai. Còn tại Takkasilà, có một vị vua của xứ 
Gandhàra. Vua ây nói: 
- Ta sẽ đánh chiếm Ba-la-nai. 
Rồi vua đi đến vây thành với bốn loại binh chủng. Đứng trước cửa thành, nhìn quân 
đội của mình. Vua tự bảo: 
- Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy? 
Rồi vua tán thán quân đội của mình với bài kệ: 

Cờ xí ta vô lượng, 

Không ai đối địch nồi, 

Dầu quạ bay từng đàn, 

Đâu chận đứng được biển! 

Chăng khác gì ngọn núi 

Không bị bão thôi bạt, 

Nay ta cũng như vậy, 

Không ai chính phục ta. 


Bồ tát nghe lời khoe khoang của vua xứ Gandhàra như vậy, liền xuất hiện trước cửa 
thành với gương mặt chói sáng như trăng rắm, và nói: 


742 


- Này kẻ ngu sĩ kia, đừng nói lảm nhảm vô ích! Nay ta sẽ đạp nát quân đội của ngươi 
như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau. 
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Chớ nói lời ngu muội 

Chăng có ai bằng ngươi! 

Ngươi lảm nhảm mất trí, 

Sao chế ngự được ta? 

Chăng khác ngươi tắn công 

Con voi dữ độc hành, 

Với chân chà ngươi nát 

Như chà nát cọng lau! 


Khi vua xứ Gandhàra nghe lời Bồ-tát dọa chà nát, liền ngắng đầu lên, thấy vằng trán 
của Bồ-tát như cái dĩa băng vàng, ông hoảng hốt vì sợ bị bắt liên quay lùi, bỏ chạy về 
thành của mình. 


* 


Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong. Ngài nhận diện tiền thân: 


- Thời ấy, vua xừ Gandhàra là du sĩ ngoại đạo Palàyi, còn vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


743 


PHẨM UPÀHANA 


231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY 
(Tiên thân Upàhana). 


Như người mua giày hư..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kê về Đê-bà-đạt-äa. 
Các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa ngài Hiên giả, Đề-bà-đạt-đa phản lại bậc Sư trưởng, trở thành kẻ chống đối, 
kẻ thù địch của đức Như Lai và gặp tai nạn. 


Bậc Đạo Sư đi đến Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp đang luận bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các 1}-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-ẩa mới phản lại bậc Sư trưởng, trở 
thành ké chống đối, kẻ thù địch của Như Lai, và gặp đại nạn. Thuở trước, kẻ ấy cũng 
đã như vậy. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


+ 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người huấn luyện voi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát được thành thục trong nghề 
huấn luyện voi. Một thanh niên Bà-la-môn ở một làng của nước Kàsi đến học nghề 
với Bồ-tát. Trong khi dạy nghệ, Các vị Bồ-tát thường không giấu giềm điều gì cả. 
Những gì các vị hiểu biết đều đem dạy cho tất cả. Do vậy, thanh niên ấy học mọi nghề 
với Bô-tát và hiểu biết không sót một chút gì. Khi người thanh niên học xong, liền 
thưa vời Bồ-tát. 


- Thưa Sư trưởng, nay con xin đi phục vụ vua. 

Bồ-tát nói: 

- Lành thay! 

Rồi Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 

- Thưa Đại vương, đệ tử của thần muốn phục vụ ngài. 


- Tốt lắm, hãy đề nó phục vụ trầm. 


144 


- Nhưng Đại Vương có biết tiền lương là bao nhiêu? 


- Đệ tử của khanh sẽ không nhận được tiền lương như khanh. Nếu khanh nhận được 
một trăm, nó sẽ nhận năm mươi. Nêu khanh nhận được hai, nó sẽ nhận một! 


Bồ-tát đi về nhà báo tin cho đệ tử của mình. Anh ta nói: 


- Thưa Sư trưởng, con biết nghề giống như Sư trưởng, nên tay nghề bằng nhau. Nếu 
tiên lương băng nhau, thì con sẽ phục vụ. Nêu không, con sẽ không phục vụ. 


Bồ-tát trình cho vua biết. Vua nói: 


- Nếu nó làm được việc bằng khanh, nếu nó có thê cho thấy tài nghệ của nó bằng tài 
nghệ của khanh, thì nó sẽ nhận lương băng khanh. 


Bồ-tát báo tin ấy cho đệ tử biết. Anh ta nói: 
- Tốt lắm, con sẽ trô tải. 

Bồ-tát lại trình vua. 

Vua nói: 

- Vậy ngài mai, các khanh sẽ trồ tài nghệ. 

- Lành thay, chúng thần sẽ trổ tài. 

Nhà vua liền ra lệnh đánh trồng báo tin. 


- Ngày mai cả Sư trưởng và đệ tử đều trổ tài nghệ huấn luyện voi. Ngày mai, những ai 
muôn xem hãy họp tai sân của hoảng cung đê xem. 


VỊ sư trưởng suy nghĩ: "Đệ tử của ta qua huyênh hoang tự mãn, nó tưởng nó có cải tải 
năng băng ta trong khi nó chưa biệt hêt mọi phương tiện thiện xảo của ta". 


Sư trưởng chọn một con voi và trong một đêm, vị ấy đạy nó làm mọi việc trái ngược. 
Sư trưởng dạy nó đi lui trong khi bảo nó đi tới, và dạy nó đi tới trong khi bảo nó đi lui; 
dạy nó năm khi bảo nó đứng dậy; dạy nó đứng khi bảo nó nằm; dạy nó thả rơi khi bảo 
nó nhặt lên; và dạy nó nhặt lên khi bảo nó thả xuống. 


Ngày hôm sau, sư trưởng leo lên con voi ấy đi đến sân của hoàng cung. Người đệ tử 
cũng cưỡi một con voi thật đẹp. Một đám đông người tụ họp tại đó. Cả hai đều trồ tài 
nghệ giống nhau. Rồi Bồ-tát bảo con voi của mình làm việc trái ngược với mệnh lệnh. 
Khi bảo nó đi tới, nó lại đi lui. Khi bảo nó đứng, nó lại nằm. Khi bảo nó nằm, nó lại 
đứng dậy. Khi bảo nó nhặt lên, nó thả rơi. Khi bảo nó thả rơi, nó lại nhặt lên. Đại 
chúng la ó lên: 


- Kẻ đệ tử độc ác kia, chớ đối địch với sư trưởng của ngươi. Ngươi không biết lượng 
sức mình, khi ngươi nghĩ: "Ta biệt trô tài như sư trưởng”. 


Quản chúng đánh anh ta với gạch, gậy gộc và giết chết anh ta ngay tại chỗ. 


745 


Bồ-tát từ trên voi bước xuống đi đến trước mặt vua và thưa: 
- Thưa đại vương, người ta học nghề để mưu cầu an lạc cho mình. Nhưng có một 
người do học nghề tự đem lại đại nạn, giông như chiệc giày hư đem lại khô đau. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 

Như người mua giày hư 

Mong giày đem an lạc, 

Không ngờ, giày đem khổ, 

Bị nóng bức đốt cháy 

Gót chân bị bức bách, 

Chân người ấy bị thương. 

Cũng vậy kẻ phàm phu, 

Sanh gia đình hạ tiện, 

Đến người để học nghề, 

Và học cả mọi việc, 

Chính do thiếu hiểu biết, 

Trở lại làm hại mình, 

Kẻ nông nỗi nóng vội 

Giống như chiếc giày hư. 
Vua vô cùng hoan hỷ và đem thưởng Bồ-tát nhiều danh vọng vinh hiển. 


* 


San khi thuyết Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc bấy giờ, người đệ tử là Đê-bà-đạt-ẩa và vị sư trưởng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


746 


232. CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỚNG DẪN 
(Tiên thân Vinàthùna) 


Việc này do con nghĩ..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một thiếu nữ. 


Nàng ấy là một triệu phú ở Xá-vệ, thấy trong nhà mình một con bò đực được cung 
kính, liên hỏi người vú: 


- Này vú, ai lại được cung kính như vậy? 
- Thưa cô, đó là con ngưu Vương. 


Rôi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thấy một kẻ lưng gù và suy nghĩ: 
"Giữa loài bò, con đẫu đàn có một cái bướu trên lưng. Người đứng đâu loài người 
chắc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người. Ta sẽ trở thành kẻ hầu hạ của 
người này”. 


Thiếu nữ ấy sai nữ tì báo cho người lưng gù này biết: 
- Con gái nhà triệu phú muốn đi với chàng. Hãy đi đến chỗ ấy và đứng đợi. 


Rôi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang vật dụng của mình, rỗi cải trang, từ 
lâu bước xuống và đi trồn với người gù lưng. 


Sưu một thời gian việc làm ấy được thành phố và chúng Tỷ-kheo biết đến. Tại Chánh 
pháp đường, các Tỷ-kheo băt đấu nói chuyện này: 


- Này các Hiểu giả, con gái nhà triệu phú đã trồn đi với một người lưng gù. 
Giữa lúc ấy, bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang họp bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay cô ta mới đam mê người lưng gù. Thuở trước 
cô ta cũng như vậy rồi! 
Và bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
một vị triệu phú ở một thị trân. 


Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập gia đình, sanh được một con trai và một con gái. 
Bồ-tát muốn cưới con gái một của một triệu phú ở Ba-la-nại cho con trai mình và 
chọn ngày làm lễ cưới. Con gái vị triệu phú ấy thấy trong nhà mình một con bò đực 
được cung kính, liền hỏi người vú: 


747 


- Ai đấy? 

Ngưới vú nói: 

- Đây là con bò chúa. 

Sau đó cô gái thấy một người lưng gù đang đi giữa đường lại nghĩ: "Đây là người tối 
thượng giữa loài người", bèn đem theo mọi thứ trang sức vật dụng và trôn theo người 
ây. 


Còn Bồ-tát suy nghĩ: "Ta sẽ rước con gái vị triệu phú về nhà", liền lên đường đi đến 
Ba-la-nại, với một đám tùy tùng lớn. 


Người gù lưng và cô gái cũng đi trên con đường Ấy. Suốt đêm người gù lưng bị lạnh, 
vào lúc rạng đông, anh ta bị cảm gió, thân thể run rầy vô cùng đau khổ. Anh ta ngã 
xuống, năm co quặp bên đường như cần cây đàn cầm bị gãy, con cô gái nhà triệu phú 
ngồi dưới chân anh ta. Bồ-tát và người tùy tùng nhận ra nàng, đi đến, nói chuyện với 
con gái nhà triệu phú qua bài kệ đầu: 

Việc nảy do con nghĩ, 

Ngu sỉ, không người dắt, 

Ở một bên kẻ ngu, 

Không xứng đáng với con. 
Nghe Bồ-tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai: 

Nghĩ là người tôi thượng, 

Con yêu kẻ gủ lưng, 

Nay nó nằm cong queo, 

Như đàn cầm dây đứt. 
Bồ-tát biết rằng nàng chỉ hóa trang đi theo người gù nên cho nàng tằm rửa, trang điểm 
cho nàng rôi đưa nàng lên xe về nhà. 


* 


Khi bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ chính người này là con gái nhà triệu phú và vị triệu phú thành Ba-la-nai 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


748 


233. CHUYỆN MŨI TÊN 
(Tiên thân Bikannaka) 


Ngươi muốn đi chỗ nào..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tân. 
Vị ấy được đưa đến Chánh pháp đường và được bậc Đạo Sư hỏi: 

- Có thật thế chăng? 

Tỷ-kheo ấy trả lời: 

- Thật có vậy. 

- Vì sao thối thất tỉnh tắn? 

Vị ấy trả lời: 

- Vì nhân duyên các đục. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Các dục, này 1}-kheo, giống như mũi tên có ngạnh đâm vào trong tim. Khi đã đâm 
vào đấy, nó có thể giết người nhà mũi tên giết con cá sấu. 


Nói xong, bậc Đạo Sự kề một câu chuyện quá khứ. 

* 
Thuở xưa, Đạo Sư làm vua trị vì đúng pháp ở Ba-la-nal. 
Một hôm vua đi vào công viên, đến trên bờ hồ xem những người thiện xảo về múa hát 
trên bờ hô xem những người thiện xảo vê múa hát bắt đâu biêu diễn. Đàn cá và đấm 
rùa thích nghe tiêng hát, tụ tập lại và đi theo vua. Vua thây đàn cá dài băng thân cây 
cọ dừa, liên hỏi các đại thân. 
- Sao những con cá này lại đi theo ta như vậy? 
Các đại thần trả lời: 
- Chúng đang hầu Thiên tử. 


Vua bằng lòng với lời nói Ấy, và ra lệnh cho chúng ăn cơm thường xuyên hàng ngày. 
Một số cá vào giờ ăn, một số khác không đến và cơm bị phí phạm. Các người hầu tâu 
với vua sự kiện này. Vua ra lệnh: 


- Bắt đầu từ nay, vào giờ cơm hãy đánh trống. Khi nghe tiếng trống, các con cá tụ họp 
lại hãy cho chúng cơm. 


749 


Từ đấy người nào cho cá ăn cơm cũng đánh trống và khi đàn cá họp lại, anh ta cho 
chúng ăm cơm. Khi các con cá đang ăn cơm, một con cá sâu đên ăn vài con cá. Người 
cho cơm trình vua việc ây. Vua nghe nói vậy liên ra lệnh: 

- Khi con cá sấu ăn cá, hãy bắn nó với mũi tên có ngạnh và bắt nó. 

- Thưa vâng, tốt lắm. Người ấy nói. 

Rồi anh ta lên một chiếc thuyền và ngay khi con cá sấu đến ăn cá, anh ta đâm nó bằng 
một mũi tên có ngạnh. Mũi tên bắn vào lưng, con cá sấu đau đớn điên cuồng mang 


theo mũi tên chạy trồn. Người cho cơm biết mũi tên đã trúng con cá sấu, gọi nó với 
bài kệ đầu: 


Ngươi muốn đi chỗ nào, 

Hãy đi đến chỗ ấy, 

Mũi tên ta có ngạnh, 

Đã bắn trúng ngươi tồi. 

Nghe tiếng trồng gọi cơm, 

Ngươi tham lam đã đến, 

Đuôi bắt ăn đàn cá, 

Nên ngươi phải mạng chung. 
Con cá sấu đi về chỗ ở của mình và chết tại đấy. 
Bậc Đạo Sư là bậc Chánh Giác muốn giải thích sự việc này, liền đọc bài kệ thứ hai: 

Các thú vật trong đòi, 

Khi đã bị cám dỗ 

Và chúng bị chính phục 

Bởi dục vọng của mình, 

Chúng sẽ bị giết hại 

Giữa bà con, bạn bè, 

Như con các sấu ấy 


ĐI theo ăn đàn cá. 


Sưu khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng, 
vị Tỷ-kheo thôi thát đã đặc quả Dự lưu, và Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nại là Ta vậy. 


-ooOoo- 


750 


234. CHUYỆN NÀNG ASITÀBHÙ 
(Tiên thân Aistàbhù) 


Nay chính nhờ chàng làm..., 
Câu chuyện này, bậc Đạo Sư kề trong khi trụ tại Kỳ Viên về một thiểu nữ. 


Ở Xá-vệ, trong gia đình một người hẳu hạ hai vị Đại đệ tử của bậc Đạo Sư, có một 
thiếu nữ tuyệt sắc. Khi nàng lón lên, nàng được gả cho một gia đình IirØng - xứng. 
Nhưng người chồng không nghĩ gì đến nàng, thường tham đắm vui chơi các chỗ khác. 
Nàng không đề ý đến sự vô lễ của chông đối với mình, đã mời hai vị Đại đệ tử đến để 
cúng dường bồ thí, nghe pháp và chứng quả Dự lưu. Từ đầy trở đi nàng sống an lạc 
trong đạo và quả. VỀ sau nàng nghĩ: "Chồng ta không cẩn ta, ta không có việc gì phải 
Sông trong gia đình, vậy ta sẽ xuất gia". Vì vậy, nàng báo tin cho cha mẹ rồi xuất gia 
và chứng quả A-la-hán. 


Việc làm của nàng được các Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, tại Chánh pháp đường, các 
Tỷ-kheo bắt đấu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiển giả, người con gái của gia đình ấy cỗ gắng đi tìm mục đích tối 
thượng. Biết được người chông không kể gì đến mình, nàng cúng dường hai vị Đại đệ 
tử, rôi nghe pháp với hai vị ây và ẩược an trú Irong quả Dự lưu. Sau đó nàng xin phép 
mẹ cha, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy, này các Hiển giả, thiếu nữ ấy đã 
đạt mục đích đối thượng. 


Trong lúc ấy, bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp và bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vấn đê trên, Ngài nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiểu nữ gia đình này đi tìm mục đích tối 
thượng. Thuở trước, nàng cũng đã làm như vậy rồi. 

Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát xuất gia làm vị ấn sĩ khổ 
hạnh đạt được các Thắng trí, và các Thiền chứng rồi sống tại khu vực Hy-mã-lạp-sơn. 
Lúc bấy giờ, vua Ba-la-nai thấy con mình là hoàng tử Brahmadatta đầy uy nghỉ, oai 
vệ, sinh nghỉ ngờ, và đuổi con ra khỏi quốc độ. 


Hoàng tử đem theo vợ mình tên Asitabhù, đi vào Tuyết sơn, ăn cá, thịt, các loại rau 
quả và trú tại một am thât băng lá. Hoàng tử thây một nữ thân chim và đam mê nàng; 
chàng muôn lây nàng làm vợ, không đêm xỉa đên Ảsitàbhù. 

Aistàbhù thấy chồng mình đi theo nữ thần liền nghĩ: "Người này không đếm xiỉa gì 
đên ta, và đi theo nữ thân, vậy cân nó làm gì?" 


751 


Nghĩ vậy tâm nàng không vui, nàng đi đến gặp Bồ-tát, đảnh lễ, và xin ngài dạy cho 
nàng một đôi tượng đê quán tưởng. 


Nàng nhìn vào đôi tượng ấy, rồi phát triển các Thắng trí và các Thiền chứng. Nàng đi 
đến Bồ-tát, và đảnh lễ rồi trở về đứng trước cửa thảo am của mình. 


Bấy giờ Brahmadatta đi theo nữ thần chim, nhưng tìm khắp không thấy được con 
đường nữ thần chim ấy đi, chàng thất vọng, hướng mặt về phía chòi lá của mình. 
Asitàbhù thấy chồng đi đến, bèn bay lên hư không, đứng trên tầng trời có màu sắc 
châu báu, và nói: 


- Này Tôn giả trẻ tuổi, nhờ chàng ta đã chứng được an lạc thiền định này. 
Và nàng đọc bài kệ đầu: 

Nay chính nhờ chàng làm, 

Ta hết say đắm dục, 

Như ngà bị cưa đứt, 

Không thể gắn lại được. 


Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ khác. Khi 
nàng ẩi rôi, hoàng tử Brahmadatta than thở qua bài kệ thứ hai: 


Như tham lam quá độ, 
Làm tâm trí si mê 
Cướp đi mọi công đức, 
Ta đánh mắt vợ tal 


Hoàng tử khóc than với bài kệ này, rồi sống một mình trong rừng. Khi vua cha băng 
hà, chàng trở vê nhận vương quôc. 


* 


Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giò, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


752 


235. CHUYỆN VÈẺ ÁN SĨ VACCHA-NAKHA 
(Tiên thân Vaccha-Nakha) 


Này Vac-cha-Na-kha..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Roja, một người của bộ tộc Malla. 


Người này là bạn cư sĩ của Tôn giả Ananda, một hôm, gởi một bức thư nhắn tin mời 
Tôn giá đến thăm mình. Tôn giả xin phép bậc Đạo Sư và ra ấi. Sau khi đãi Tôn giả ăn 
các món thượng vị khác nhau, vị ấy ngôi xuống một bên, nói chuyện thân mật với Tôn 
giả, và mời Tôn giả thọ hưởng cuộc sống đây đủ dục lạc ở nhà mình: 


- Thưa Tôn giả Ananda, nhà tôi rất nhiều kho động sản và bất động sản. Tôi sẽ chia 
tài sản này làm hai và tặng Tôn giả một nửa. Hãy đên đây, chúng ta chung sông trong 
một gia đình. 


Vị Trưởng lão nói cho bạn biết sự nguy hiểm của các dục, rồi từ chỗ đứng dậy, đi về 
tỉnh xá. 


Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này Ànanda, ông có gặp Roja không? 
Trưởng lão trả lời: 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Roja nói chuyện gì với ông? 

Trưởng lão trả lời: 


- Bạch Thế tôn, Roja mời con sống đời gia đình. Con nói lên những nguy hiểm của 
một đời sông gia đình cho bạn con. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này Ảnanda, không phải chỉ nay Roja, người Malla â ấy mời các vị xuất gia sống đời 
gia đình. Lúc trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. 


Rôi theo yêu cầu của Tôn giả Ànanda, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ sống 
lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn. 


Vì mục đích lây muôi và giâm, ngài đi đên Ba-la-nại trù ở công viên của vua. Hôm 
sau vị ân sĩ đi vào thành. 


753 


Bấy giờ một vị triệu phú ở Ba-la-nai hoan hỷ với uy nghỉ của Bồ-tát, đưa ngài về nhà, 
mời ngài thọ trai. 

Ngay khi được ngài nhận lời ở lại với mình, vị ấy đem ngài vào ở trong hoa viên và 
thường đên phục vụ ngài đủ mọi nhu câu. 

Hai người nảy sinh tình thân mến với nhau. 

Một hôm vị triệu phú Ba-la-nại, vì thương mến Bồ-tát, suy nghĩ như sau: "Đời sống 


xuất gia thật cực khô. Ta sẽ khuyên bạn ta từ bỏ xuất gia. Ta sẽ chia tất cả tài sản ta 
làm hai và cho bạn một nửa, rôi hai chúng ta cùng chung sông với nhau". 


VỊ vậy, một hôm sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật với bạn, vị triệu phú Ba- 
la-nạI nói: 
- Thưa Tôn giả Vacchanakha, đời sống xuất gia đầy phiền toái. Đời sông gia đình đầy 
an lạc. Hãy hoàn tục, và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục lạc với nhau. 
Nói vậy xong, vị triệu phú đọc bài kệ đầu: 

Này Vac-cha-na-kha, 

An lạc thay gia đình, 

Đầy đủ thứ vàng bạc, 

Đầy đủ các món ăn, 

Ở đây, ăn và uống, 

Rồi nằm dài thỏa thích! 
Nghe vậy, Bồ-tát nói: 
- Này đại triệu phú, bạn đắm say dục lạc, vì không có trí, bạn tán thán công đức của 
đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuât gia. Tôi sẽ nói với bạn mọi phiên 
toái của đời sông gia đình. Nay hãy lăng nghe. Bô-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Người sống trong gia đình, 

Không bao giờ an lạc, 

Người ấy thường nói láo, 

Người ấy thường lừa đảo, 

Người ấy thường đánh đập, 

Làm hại những người khác, 

Các tội lỗi như vậy, 

Làm sao chế ngự được, 

Vậy ai nay còn muốn 


Sống ở trong gia đình? 


754 


Với những lời này bậc Đại sĩ nới lên những khuyết điểm của đời sống gia đình, rồi đi 
đên hoa viên như cũ. 

* 
Sau khi kề pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận điện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba-la-nai là Roja, người của bộ tộc Malla, còn ẩn sĩ 
Vacchanakha là Ta vậy. 


-ooOoo- 


236. CHUYỆN CON CÒ 
(Tiên thân Baka) 


Thật trắng thay chìm nà)..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một kẻ giả dối. Khi kẻ ấy được đưa 
đên trước mặt bậc Đạo sư, Ngài nỗi: 
- Này các Tỷ-kheo, người này không những nay mà thuở xưa đã là một kẻ giả dối. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 
x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát là con cá vua sông trong cái 
hồ ở khu vực Tuyêt Sơn cùng với một sô lớn cá tùy tùng. 


Lúc ấy một con cò muốn ăn các con cá tại chỗ gần hồ nước. Vì vậy nó cúi đầu, dang 
cảnh ra, nhìn các con cá một cách mơ mảng, chờ đợi khi nào chúng mật cảnh giác thì 
bắt chúng. 


Bấy ĐIỜ, Bồ-tát cùng với đàn cá đi tìm mồi, đến tại chỗ ấy. Đàn cá thấy con cò đang 
rình môi liên đọc bài kệ đâu: 

Thật trắng thay chim này, 

Loài chim hai lần sanh, 

Chăng khác gì hoa súng, 

Lặng lẽ dang hai cánh, 

Im lặng, mơ màng nhìn, 

Như trầm tư mặc tưởng! 
Bồ-tát nhìn con cò, và đọc bài kệ thứ hai: 


Con cò ây làm gì, 


755 


Các ngươi đâu biết được, 

Vì không biết rõ ràng, 

Nên có lời tán tụng 

Chim hai lần tái sanh ây 

Đang đợi giết chúng ta, 

Do vậy hai cánh nó 

Không vẫy, không động đậy. 
Nghe nói vậy đàn cá vẫy nước và đuôi con cò đi. 

x 

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tiên thân: 
- Lúc bấy giờ, con cò là kẻ giả dối này, còn vua cá là Ta vậy. 


-ooOoo- 


237. CHUYỆN THÀNH SÀKETA 
(Tiên thân Sàketa) 


Thê Tôn, do nhân gì..., 


Câu chuyện này, khi ở sản Sàketa, bậc Đạo Sư kể về sự sanh khởi luyến ái. (Chuyện 
hiện tại và quá khứ giống như Tiên thân số 68, Chương năm). 


* 
Khi đức Như Lai đi vảo tinh xá, các Tỷ-kheo hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, luyến ái bắt đầu như thế nào? 
Và họ đọc bài kệ đầu: 
Thế Tôn, do nhân gì, 
Ở đời có số người, 
Tâm hết sức lạnh nhạt. 
Nhưng đối với kẻ khác, 
Tâm lại rất yêu thương? 
Bậc Đạo Sư giải thích bản chất của luyến ái qua bài kệ thứ hai: 


Xưa do vì sống chung, 


756 


Nay, do vì hạnh phúc, 
Như vậy, luyến ái sanh, 
Như sen mọc trong nước. 
* 
Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện T Tên thân: 
- Hai người này là hai vợ chỗng vị Bà-la-môn thời xưa và con trai của họ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


238. CHUYỆN MỘT CHỮ 
(Tiên thân Fkapada) 


Cha thân, hấy nói lên..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế kế về một vị điền chủ ở Xá-vệ. 


Một hôm, đứa con trai của vị ấy ngôi trên bắp về của cha và hỏi vị ấy về ý nghĩa cái 
cửa. Người điền chủ ấy nói: 


- Câu chuyện này, trừ đức Phật không một ai khác có thể trả lời. 
Vì vậy, ông dắt con đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư thưa: 


- Bạch Thế Tôn, đứa con trai của con ngôi trên bắp về con và hỏi về ÿ nghĩa cái cửa. 
Con không biết trả lời nên đến đây. Mong Thể Tôn trả lời câu hỏi này. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này nam cư sĩ, đứa trẻ này, nay đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó Cũng đã đi tìm 
lý tưởng, và hỏi các hiên trí câu hỏi này rồi. Các nhà hiên trí đã trả lời nó. Nhưng qua 
nhiều lẫn tái sanh chỗng chất, nó không nhớ. 


Rôi theo lời yêu cầu của người điền chú, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 
triệu phú. Lúc lớn lên, cha chêt, Bô-tát được hưởng địa vị của người triệu phú. 


Bấy giờ con trai của Bồ-tát ngồi trên bắp về cha và hỏi: 


- Thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ nhưng bao hàm nhiều 
ý nghĩa. 


Rồi nói đọc bài kệ đầu: 


757 


Cha thân, hãy nói lên 
Một chữ gồm nhiêu nghĩa, 
Với chữ ấy, chúng ta 
Thành đạt được lý tưởng. 
Người cha nói lên bài kệ thứ hai: 
Một chữ đáng kính trọng, 
Một chữ gồm nhiêu nghĩa, 
Đó chính là tài năng, 
Liên hệ với giới đức, 
Gắn liền với nhẫn nhục, 
Đề con giúp bạn hữu, 
Và cảnh giác kẻ thù. 
Như vậy, Bồ-tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con trai ấy dùng phương pháp mà 


người cha nêu ra đề thành tựu lý tưởng. Về sau, khi mệnh chung nó đi theo nghiệp của 
mình. 


* 


Sau khi thuyết Pháp Thoại này, bậc Đạo Sư giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng ấy, cả 
hai cha con đặc quả Dư lưu. Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, người con trai ấy là người con trai ngày nay, còn Ta là triệu phú Ba-la- 
nại. 


-ooOoo- 


758 


239. CHUYỆN CON NHÁI XANH 
(Tiên thân Harita-Màta) 


Khi ta là con rĂH..., 
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kể về vua Ajàtasttu (A-xà-thê). 


Khi phụ thân của vua Pasenadi nước Kosala gả con gái cho vua Bimbisàra (Tần-bà- 
sa), có cho nàng một làng ở Kàsi như món tiền sắm lễ. Khi A-xà-thế giết cha là vua 
Bimbisàra, không bao lâu, mẫu hậu mệnh chung vì thương chẳng. Sau khi mẹ mắt, 
vua A-xà-thế vẫn hưởng lợi tức của ngôi làng ấy. Vua Kosala quyết định không để 
ngôi làng thuộc tài sản gia đình mình cho nghịch tứ đã giết cha, và vua gây chiến với 
A-và-thế. 


Khi thì người cậu (tức là vua Pasenadi) chiến thẳng, khi thì người cháu (ức A-xà- thê) 
chiến thăng. Khi A-xà-thế thắng trận, vua dương cờ lên khắp Irong nước và ẩi về 
thành với khí thế tưng bừng. Khi vua thất trận, vua về sầu muộn và không cho ai biết. 


Một hôm tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo ngôi nói chuyện này: 


- Thưa các Hiển giả, khi A-xà-thế thắng người cậu thì hân hoan, còn khi thất trận thì 
SâH mMUỘN. 


Bậc Đạo Sư đến Chánh Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi họp bàn vấn đề gì? 
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Không phải chỉ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thắng trận cũng hân hoan, khi 
nào di thất trận cũng sẵu muộn. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


x 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con nhái. Lúc 
bấy giờ khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng thường đặt các lưới nơm 
để bắt cá. Một bầy cá lội vào trong một cải nơm ây và một con răn nước cũng bỏ vào 
thân chảy máu. Con rắn không thấy ai cứu mình, sợ chết, vội bò ra khỏi miệng rơm, 
và nó vô cùng đau đớn, nằm nấp một bên bờ nước. 


Lúc bấy giờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con rắn biết không ai 
có thê phán xử cho mình, thây nhái xanh năm đây liên hỏi: 


- Này bạn nhái xanh, bạn có bằng lòng với việc làm của đàn cá này không? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


Khi ta là con rắn 


759 


Đi vảo trong miệng nơm, 

Các con cá cắn ta, 

Bạn nhái có hoan hỷ 

Với việc đàn cá làm? 
Con nhái xanh nói: 


- Vâng, thưa bạn, tôi hoan hỷ. Vì sao vậy? Khi những con cá đi vào khu vực của bạn, 
bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cá, chúng ăn bạn. Tại khu vực của mình, tại 
chỗ mình kiêm ăn, không ai là không có sức mạnh. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

Loài người thường ăn cướp, 

Khi nào thấy được lợi, 

Khi người khác ăn cướp, 

Kẻ bị cướp, cướp lại. 
Khi Bồ-tát phân xử vụ kiện này, đàn cá thấy chỗ yếu của con rắn nước, liền nói: 
- Chúng ta sẽ bắt kẻ thù. 
Đàn cá đi ra khỏi miệng nơm, giết con rắn ngay tại chỗ rồi bỏ đi. 

* 

Sau khi nói pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 


- Lúc báy giờ, con răn nước là A-xaâ-thể, còn con nhái xanh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


760 


240. CHUYỆN VUA MAHÀPINGALA 
(Tiên thân Mahàpingala) 


Chính vua Pin-ga-lu..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Đê-bà-đạt-äa. 


Trong chín tháng Đè-bà-đạt-ấa đã tìm mọi cách hãm hại bậc Đạo Sư, sau đó đất nứt 
nẻ và chôn vị ây vào trong lòng đất của Kỳ Viên. Những ai sống tại Kỳ Viên và toàn 
dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói: 


- Đề-bà-đạt-đa, kẻ thù của bậc Đạo Sư là đức Phật Chánh Giác, đã bị đất nuốt sống! 
Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cối Diêm-phù-đê, 
các Dạ-xoa, các loài hữu tính, và chư Thiên cũng đêu hân hoan vui vẻ như vậy. 
Một hôm, các Tỷ-kheo họp tại Chánh pháp đường, và bắt đầu nói chuyện: 
- Thưa các Hiển giả, khi Đề-bà-đạt-đa bị nuốt vào lòng đất, quân chúng sanh hoan hỷ 
và nói: Đề-bà-đạt-ẩa đã bị nuốt vào lòng đát rồi. 
Bậc Đạo Sư đến Chánh pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp đang bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-đa chết, đại chúng hân hoan vui 
mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan, vui mừng như vậy. 
Và bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, tại Ba-la-nai, vua Mahàpingala (Đại hoàng nhãn) trị vì phi pháp và bất 
công, làm các nghiệp ác theo ý muôn của mình. Vua dùng hình phạt thuê má, còng 
chân, bức hiếp quần chúng như nghiền mía trong máy ép. Vua cay nghiệp, độc ác, 
hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở nhà, vua cư xử hà khắc, 


nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, Bà-la-môn, gia chủ v.v... Vua như là 
hột bụi đời vào mắt, như viên sạn trong vặt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra làm hoàng tử của vua Mahàpingala. Suốt một thời gian 
dài, vua Mahàpingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy dân chúng toàn thành Ba-la-nai 
hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với ngàn xe củi, và dập tắt lửa 
với hàng ngàn ghè nước. 


Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ-tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì được một vị 
vua trị vì đúng pháp, dân chúng đánh trông khắp nơi ở trong thành. Dân chúng treo cờ 
xí trang hoàng thành phô. Tại môi cửa nhà, họ dựng lêu, trải dâu lúa và hoa, và ngôi 


761 


ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đẽ ấy trên các bục gỗ được tô điểm rực 
TỠ. 


Còn Bồ-tát ngồi trên một vương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, dưới chiếc 
lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, Bà-la-môn, gia chủ, 
người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. Một người giữ cửa 
đứng không xa, đang khóc và thở đài. Bồ-tát thấy vậy hỏi: 


- Này bạn giữ của, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi đùa Ôn ào, 
còn bạn lại đứng khóc vậy? Cha ta có tử tê với bạn và yêu quý bạn sao? 
Bồ-tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu: 

Chính vua Pin-ga-la, 

Làm hại khắp mỌi người, 

Nay vua đã chết đi, 

Ai cũng thấy thoải mái, 

Phải chăng vua Hoàng nhãn 

Đã được ngươi thương yêu? 

Khiến ngươi phải than khóc, 

Hỡi người giữ cửa kia? 
Nghe câu nói của Bồ-tát, người giữ cửa ấy nói: 
- Tôi khóc không phải vì vua Mahàpingala. chết làm tôi buồn. Nay tôi rất được an lạc. 
Trước kia môi khi vua Mahàpingala đi từ lâu xuông hay lên lâu, thường dùng năm tay 
đánh tôi tám cái trên đâu, như cái đánh của cây búa thợ rèn. Khi vua đi đên thê giới 
bên kia, vua sẽ đánh tám cái trên đâu của thân Yàma giữ địa ngục như đã đánh đầu tôi. 
Dân chúng ở đây sẽ nói: vua này quá ác đôi với chúng tôi, và chúng sẽ gởi vua lên 
trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đên và năm tay lại đánh trên đâu tôi, nên tôi khóc. 
Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai: 

Tôi không hè thương mến 

Vua có con mắt vàng, 

Tôi chỉ sợ một việc 

Vua sẽ trở lại đây. 

Vì làm hại thần Chết, 

Nên từ đây vua đi, 

Thần Chết bị vua hại, 


Lại đưa vua trở về. 


Bồ-tát nói với anh ta: 


762 


- Vụa ấy bị đốt với ngàn xe củi, được tưới với trăm ghè nước, và chỗ đất được đảo lên 
xung quanh, Chúng sanh đi đên thê giới bên kia, do sức mạnh của nghiệp không thê 
trở lại với thân trước được. Ngươi chớ sợ: 


Rồi để an ủi anh ta, Bồ-tát đọc bài kệ này: 
Bị ngàn xe củi đốt, 
BỊ trăm ghè nước tưới, 
Đắt đã bị đào quanh, 
Chớ sợ vua trở lại. 


Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm. Còn Bồ-tát trị vì đúng pháp và trọn đời làm 
công đức như bô thí v.v... rôi đi theo nghiệp của mình. 


* 


Khi bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua Pingala là Đè-bà-đạt-ấa và vị hoàng tử là Ta vậy. 


-ooOoo- 


763 


PHẨM SIGÀLA 
(Chó rừng) 


241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÀTHA 
(Tiên thân Sabbadàtha) 


Kiên trì trong kiÊU HmẠH..., 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm bậc Đạo Sư kề về Đê-bà-đạt-đa. Sau khi vua Á-xà- 
thế tin nhiệm, Đề-bà-ẩạt-ẩa được lợi dưỡng và cung kính, nhưng tình cảm ấy không 
thể duy trì lâu ngày. Từ khi quân chúng thấy thân thông thị hiện khi con voi Nàlàgiri 
được thúc đẩy chồng đức Phật thì lời dưỡng và danh vọng của Đè-bà-đạt-ẩa cũng 
mắt. Một hôm, các Tỷ-kheo trong Chánh pháp đường bắt đâu nói chuyện: 


- Thưa các Hiển giả, Đề-bà-đạt-đa đã có găng tạo được lợi nhuận và danh vọng, 
nhưng không thê duy trì chúng lâu ngày! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông tụ tập ở đây, và đang bàn vấn đề gì? 
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề- bà-đạt-ẩa làm mắt các lợi dưỡng danh 
vọng của mình. Lúc trước kẻ ấy cũng đã làm mắt chúng như vậy. 


Rôi, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát làm cô vấn tế tự cho vua, 
thông đạt ba tập Vệ-đà và mười tám học nghệ. Bô-tát biệt được thân chú "Chiên thăng 
thê giới". (Bây giờ thân chú này liên hệ đên thiên định). 


Một hôm, Bồ-tát có ý nghĩ: "Ta sẽ tụng bài chú này!" Rồi ngồi tại góc sân, trên một 
tảng đá phăng, Bồ- -tát bắt đầu tụng chú. Nghe nói, bài chú ây không được đọc cho 
người khác nghe nếu không dùng một nghỉ lễ đặc biệt. Do vậy, Bồ-tát đọc tại chỗ ấy. 
Khi Bồ-tát đang đọc chú, một con chó rừng nằm trong hang nghe bài chú â ấy và đã học 
bài chú thuộc lòng. Nghe nói con chó rừng Ấy trong một đời sông trước đã là một Đề- 
bà-đạt-đa tự học thuộc bài chú Chiến thắng thế giới ấy rồi. 


Bồ-tát đọc chú xong, đứng dậy và nói: 
- Ta chắc chắn đã học thuộc lòng bài chú này. 
Con chó rừng từ trong hang đi ra, và kêu to: 


- Này Bà-la-môn, bài chú ấy, ta đã thuộc lòng tốt hơn ông rồi! 


764 


Nói xong, con chó rừng bỏ chạy, Bồ-tát đuôi theo nó một khoảng cách và nói: 
- Con chó rừng này sẽ làm điều đại bất hạnh, hãy bắt lấy nó! 


Con chó rừng chạy trốn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn nhẹ vào 
thân nó. Chó rừng cái hỏi: 


- Thưa ngài, có việc gì? 

Con chó rừng nói: 

- Ngươi có biết ta hay không? 
Con chó rừng cái trả lời: 

- Tôi không biết. 


Con chó rừng liền đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tất cả voi, ngựa, 
sư tử, cọp, heo rừng, các con thú và tất cả các loài bốn chân tụ họp lại xung quanh nó, 
và con chó rừng trở thành vua của chúng tên là Sabbadàtha (Tắt cả nanh vuốt) và tôn 
chó rừng cái làm hoảng hậu. Trên lưng hai con voi có con sư tử, và trên con sư tử, vua 
chó rừng Sabbadàtha ngồi với hoàng hậu. Muôn loài vật đều tôn sùng kính trọng nó. 
Say mê danh vọng, con chó rừng sinh ra kiêu mạn vả nói: 


- Ta sẽ lấy thành Ba-la-nại. 


Được vây quanh với tất cả loài thú bốn chân, dài đến mười hai dặm, nó đứng không xa 
và đưa tin cho vua: 


- Hãy giao quốc độ hay giao chiến! 


Dân chúng Ba-la-nai hốt hoảng lo sợ, đóng các cửa thành và đứng chờ bên trong. Bồ- 
tát đi đên gân vua và thưa: 


- Thưa Đại Vương, chớ sợ. Thần chịu trách nhiệm giao chiến với con chó rừng 
Sabbadàtha. Ngoài thân ra, không một ai khác có thê đánh nó được cả. 


Như vậy, Bồ-tát trân an vua và dân chúng ở trong thành. Bô-tát leo lên một tháp canh 
trên cửa thành và hỏi to: 


- Này Sabbadàtha, ngươi làm gì để lấy thành? 

- Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử rồng lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ lấy thành! 
Bồ-tát biết được như vậy, bèn từ tháp canh đi xuống bảo đánh trồng ra lệnh: 

- Toàn dân ở thành Ba-la-nại trong khoảng muời hai dặm hãy lấy bột gạo bịt tai lại. 


Đại chúng vâng lệnh, bịt tai với bột gạo, cho đến khi họ không thể nghe tiếng của 
người khác, và họ cũng bịt tai các con mèo và các thú nhà khác. 


Rồi Bồ-tát leo lên tháp canh lần thứ hai và gọi to: 


765 


- Này Sabbadàtha! Ngươi làm gì đề đánh lấy thành? 
- Ta sẽ bảo các con sư tử rồng lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết và ta sẽ lấy 


thành. 


- Ngươi không có thê làm cho các con sư tử rồng lên được. Các con sư tử thuộc chủng 
tộc cao quý, với bôn chân vững mạnh, với bờm lông rậm rạp, sư tử sẽ không vâng 
lệnh một con chó rừng già như ngươi! 

Con chó rừng cứng đầu kiêu mạn nói: 

- Không chỉ các con sư tử khác, mà ta sẽ làm cho con sư tử hiện ta đang ngồi trên lưng 
phải rông lên! 

- Ngươi hãy làm cho sư tử rồng lên nếu có thể được. 

Con chó rừng liền lấy chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngồi lên lưng: 

- Hãy rồng lên! 

Con sư tử liền kề miệng vào trán con voi, rồng lên ba lần tiếng rống sư tử không đứt 
đoạn. Các con voi hoảng sợ làm cho con chó rừng rơi xuông dưới chân, chúng liên lây 
chân dâm lên trên đâu chó rừng và chà nó nát vụn như bột. Như vậy Sabbadàtha bị 
tiêu diệt. Và các con voI nghe tiếng rồng sư tử đã kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và 
chết tại chỗ. Trừ các con sư tử, tất cả các con thú còn lại như nai, heo rừng cho đến 


các con thỏ, con mèo, đều chết tại chỗ. Các con sư tử chạy trồn vào rừng. Suốt mười 
hai dặm đường được phủ băng đông thịt thú vật. 


Lúc ấy Bồ-tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trồng và tuyên bố 


như sau: 

- Tắt cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tai của mình, và những ai muốn ăn thịt hãy 
đem thịt vê. 

Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và đề dành. 

Tương truyền cách cất giữ thịt khô bắt đầu từ thời ấy. 


* 


Khi bậc Đạo Sư kế Pháp thoại này xong. Ngài đọc những bài kệ đây trí tuệ sau đây: 
Kiên trì trong kiêu mạn 
Chó rừng ham hội chúng, 
Làm vua cả đại địa, 
Cả muôn loài có răng. 
Cũng vậy là người nào 
Được nhiều người vây quanh, 


Tạo nên danh vọng lớn, 


766 


Giống như vua chó rừng, 
Với các loài bốn chán. 
Rồi ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, con chó rừng là Đề-bà-đqt-đa, vua là Ànanda, còn vị đại thân tế tự là 
Ta vậy. 


-ooOoo- 


242. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Sunakha) 
Ngu thay, con chó nà)..., 


Câu chuyện Hây, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về con chó được ăn cơm tại một nhà 
nghỉ gân cửa lâu Ambala. 


Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem về nuôi tại 
đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm lại đấy và thân thể trở thành to lớn. Một hôm, 
một người sống ở làng đến tại chỗ á ấy, thấy con chó, liên cho những người gánh nước 
một thượng y và một đông tiên, rồi lấy dây thừng cội nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt 
đi, không cưỡng lại, không kêu; nó ăn các đô ăn được cho, và đi theo người ấy. Người 
ấy nghĩ: "Con chó này đã thương mến ta, nên tháo dây thừng cho nó?" Con chó vừa 
được thả, liền mau chóng chạy một mạch về ngôi nhà cũ. 


Các Tỷ-kheo. thấy con chó, biết rõ đầu đuôi sự việc, vào buổi chiều, tại Chánh pháp 
đường, họ băt đấu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền giả, con chó, vừa khéo thoát khỏi dây trói buộc nay đã trở về ngôi 
nhà này. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi tại đây đang bàn luận vấn đề gì? 
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay con chó ấy khéo thoát khỏi dây trói buộc. Thuở 
xưa, nó cũng đã như vậy. 


Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
giàu có ở nước Kảsi. Khi trưởng thành, Bô-tát xây dựng một nhà riêng cho mình. 


Lúc bấy giỜ, Ở Ba-la-nai, một người có một con chó. Con chó ấy được cơm ăn đầy đủ 
cho đên khi thân thê trở thành to lớn. Một người ở làng đi đên Ba-la-nại, thây con chó 


767 


ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiền, rồi bắt con chó, lấy dây da cột nó lại 
và dắt nó đi. Đên cửa rừng, anh ta đi vào một cái chòi, cột con chó lại và nắm ngủ trên 
tâm thảm. Lúc bây giờ, Bô-tát có việc, đi vào rừng, thây con chó ây bị dây da cột chặt, 
liên đọc bài kệ đâu: 

Ngu thay, con chó này, 

Sao không cắn dây da? 

Và thoát khỏi trói buộc, 

Hân hoan chạy về nhà! 
Khi nghe nói vậy, con chó đọc bài kệ thứ hai: 

Ý ta đã quyết định, 

Ta ghi nhớ trong tâm, 

Ta chờ đợi thời cơ, 

Khi mọi người đi ngủ. 
Nó nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ, nó cắn dây thừng và sung sướng chạy 
trôn vê nhà chú nó. 


* 


Khi bậc Đạo Sư kể Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


- Con chó lúc bây giờ là con chó này, còn vị hiện trí là Ta vậy. 


-ooOoo- 


768 


243. CHUYỆN NHẠC SĨ GUTTILA 
(Tiên thân Guttila) 


Ta có một đệ tử... 


Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo Sư kế về Đè-bà-đạt-ãa. Lúc bấy giò, các 
T)-kheo nói với Đề-bà-đạt-ẩa: 


- Này Hiển giả ĐÈ-bà-đạt-đa, nhờ bậc Chánh Đăng Giác, Hiễn giả học xong Ba tạng 
Giáo điểm và chứng được Bồn Thiên. Thật không xứng đáng nêu Hiên giả trở thành 
kẻ thù của bậc Sư trưởng. 


Để bà-đạt-ấa đáp: 


- Này các hiên giả, Sa-môn Gotama đâu có phải là Sư trưởng của ta? Chính do tự lực 
của ta, ta học Ba tạng Giáo điên và chứng được Bồn Thiên. 


Nói vậy xong, Đề-bà-đạt-ấa từ bỏ bậc Sư trưởng. 
Các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 


- Hiển giá Đề-bà-đạt-đa từ bỏ bậc Sư trưởng, trở thành kẻ thù của bậc Chánh Đẳng 
giác, và đã gặp đại nạn! 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông đang họp bàn vấn đề gì? 
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Đề-bà-đạt-đa mới từ bỏ Sư trưởng, trở thành 
kẻ thù của Ta và gặp nạn. Thuở trước kẻ áây cũng như vậy rồi. 
Và bậc Đạo Sư kề chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạI, Bồ-tát sanh vào một gia đình nhạc 
sĩ và được đặt tên là Thanh niên Guttila. Khi lớn lên, Bô-tát thành đạt tât cả các ngành 


âm nhạc, và trở thành nhạc sĩ Guttila. Bồ-tát không lấy vợ và nuôi dưỡng cha mẹ mù 
lòa. 


Lúc bấy giờ, một số thương nhân sống ở Ba-la-nại, đi đến Ujjeni để buôn bán. Nhân 
ngày lê hội được tô chức, họ họp nhau đem theo nhiêu vòng hoa, hương thơm, dâu 
sáp, các thức ăn, và đên một chỗ vui chơi. Họ nói: 


- Hãy trả tiền thuê đề gọi các nhạc sĩ đến. 


Lúc bấy giờ nhạc sĩ Mùsila là vị nhạc trưởng ở Ujjeni. Họ mời Mùsila đến đàn cho họ 
nghe. Mùsila chơi đản tỳ bà, vặn dây rât căng rôi gảy đàn. Nhưng họ đã từng nghe 


769 


nhạc sĩ Guttila chơi đàn, nên nhạc của Mùsila chơi chăng khác gì gảy trên chiếu. Vì 
vậy không một ai tỏ vẻ hài lòng. 


Khi Mùsila thấy họ tỏ vẻ không hài lòng, ông ta nghĩ: "Có lẽ ta chơi đàn căng thắng 
quá", ông ta vặn dây xuống bậc trung và gảy tiếp. Các người nghe vẫn tỏ vẻ thản 
nhiên, ông lại nghĩ: "Những người này không biết một chút gì về nhạc", và làm như vẻ 
mình không biết, ông ta gảy đàn với hết sức dùng. Đến đây, họ cũng không nói một 
lời gì. Rồi Mùsila nói với họ: 


- Này các thương nhân, tôi gảy đàn tỳ bà không làm cho các ông thích thú sao? 
Họ nói: 
- Nhưng ông gảy đàn tỳ bà đó sao? Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ lên dây đàn! 


- Vậy các ông biết một nhạc trưởng nào giỏi hơn tôi, hay vì các ông không biết gì nên 
các ông không thích nghe tôi gảy? 


Các thương nhân nói: 


¬ Chúng tôi trước đây đã nghe tiếng đàn tỳ bà của nhạc sĩ Guttila ở Ba-la-nai. Còn 
tiếng đàn của ông chăng khác gì bà mẹ ru ngủ con nít! 


- Vậy các ông hãy lấy lại tiền mướn. Tôi không cần tiền ấy. Chỉ khi nào các ông đi 
Ba-la-nại, hãy đem tôi theo! 


Họ bằng lòng, và khi ra đi, họ đem theo Mủsila đến Ba-la-nai, chỉ cho ông ta biết chỗ 
ở của Guttila, rồi họ về nhà. 


Mùsila đi vào nhà của Bồ-tát, thấy cây đàn tỳ bà xinh đẹp của Bồ-tát được treo trên 
dây, liền lấy xuống và đàn. Bây giờ cha mẹ của Bồ-tát do mù nên không thấy Mùsila, 
nghĩ rằng có lẽ các con chuột đang ăn dây đàn tỳ bà, liền nói: 


- Xuyt, xuyt! Các con chuột ăn dây đàn tỳ bài 

Lúc Ấy, Mùsila đặt đàn xuống, chào cha mẹ Bồ-tát, và hai vị hỏi: 
- Ông từ đâu đến? 

Ông ta đáp: 

- Tôi từ Ujjeni đến học nghề dưới chân sư trưởng. 

Hai vị nói: 

- Lành thay! 

Mùsila hỏi: 

- Sư trưởng ở đâu? 


- Này con thân, nó không có ở nhà, nhưng hôm nay nó sẽ về. 


770 


Rồi Mùsila ngồi xuống đợi đến khi Bằ-tát vẻ, liền nói lên những lời hỏi thăm và cho 
Bô-tát biệt lý do mình đên. Bô-tát là người giỏi xem tướng, thây người này không phải 
bậc chân nhân, liên từ chôi: 

- Này con thân, nghề này không phải là nghề của con. 

Mùsila ôm chân cha mẹ Bồ-tát van lơn yêu cầu giúp đỡ. 

- Hãy bảo con của ông bà dạy cho con học với! 


Trước lời yêu cầu của cha mẹ, Bồ-tát không thể cưỡng lại, và dạy cho ông ta nghề 
nhạc. Rồi Mùsila đi với Bồ-tát không phải là vị Sư trưởng giấu nghề, những gì mình 
biết, Bồ-tát đều dạy cho Mùsila. 


Dạy xong, Bồ-tát nói: 
- Này con thân, nghề con đã học xong. 


Mùsila suy nghĩ: "Nay ta học thành tài xong. Thành Ba-la-nại này là kinh đô tôi 
thượng trong cõi Diêm-phù-đề. Sư trưởng đã già. Nay ta phải sông tại đây". 


Vì vậy ông ta liền thưa với Sư trưởng: 

- Thưa Sư trưởng, nay con sẽ hầu vua. 

Sư trưởng nói: 

- Lành thay, con thân. Ta sẽ tâu với vua. 

Bồ-tát đi tâu với vua: 

- Đệ tử của thần muốn hầu hạ Đại vương. Hãy trả tiền lương cho nó! 
- Nó sẽ nhận phân nửa lương của khanh. 

Sư trưởng báo cho Mùsila biết tin này, Mùsila nói: 


- Nếu con được trả tiền bằng lương của thầy, con sẽ hầu hạ vua. Nếu không được, con 
sẽ không hâu hạ! 


- Vì sao? 

- Phải chăng con biết tất cả nghề của Sư trưởng? 

- Phải, con biết như vậy. 

- Tại sao vua lại cho con phân nửa lương? 

Bồ-tát tâu việc ấy với vua. Vua nói: 

- Nếu nó có thê chứng tỏ tài nghệ nó bằng khanh, nó sẽ nhận lương ngang bằng. 


Bồ-tát tin cho Mùsila biết. Ông ta đồng ý: 


7 


- Lành thay! Con sẽ trổ tài! 

Khi vua được tin báo về VIỆC này, Vua nói: 

- Lành thay ! Ngày nào ngươi sẽ trô tài? 

- Tâu Đại vương, từ nay đến ngày thứ bảy. 

Vua hỏi: 

- Có thật chăng ngươi sẽ thi tài với Sư trưởng của ngươi? 

- Thưa Đại vương, thật vậy! 

Vua muốn ngăn chận ông ta nên nói: 

- Không nên có sự cạnh tranh giữa đệ tử và Sư trưởng! Chớ làm như vậy! 


- Thôi vừa rồi, tâu Đại vương. Đến ngày thứ bảy sẽ có cuộc thử tài giữa thần với Sư 
trưởng của thân. 


Vua chấp thuận và cho người đánh trống truyền rao khắp kinh thành lời bó cáo này: 


- Từ nay cho đến ngày thứ bảy, Sư trưởng Guttila và đệ tử Mùsila có cuộc tranh tải 
với nhau tại cung vua đê trình bày tải nghệ. Quân chúng ở thành hãy hội họp lại đê 
xem tải nghệ của họ. 


Bồ-tát suy nghĩ: "Mùsila còn trẻ đang độ thanh niên. Còn ta đã già, sức khoẻ yếu kém. 
Việc làm của người già không thê thành công. Nếu đệ tử thất bại, thì cũng không có gì 
vinh dự cả. Nhưng nếu đệ tử thắng cuộc, thì vào rừng mà chết còn tốt hơn sự ô nhục 
mà ta phải gánh chịu!" 


Vì vậy, Bồ-tát đi vào rừng, nhưng. rồi sợ chết liền quay trở về, và rồi sợ nhục, lại đi 
vào rừng. Như vậy Bồ-tát đi đi, về về và sáu ngày trôi qua. Cỏ dưới chân Bồ-tát đã 
héo úa, và con đường mòn do dấu chân ngài đi đã hiện ra. Trong lúc â ấy, chiếc ngai 
của Thiên chủ Đề Thích trở thành nóng. Đề Thích hướng tâm tìm hiểu và biết sự việc 


xảy ra. Đề Thích suy nghĩ: "Nhạc sĩ Guttila đang chịu nhiều đau khổ trong rừng vì 
người đệ tử. Ta phải giúp đỡ nhạc sĩ Guttila". 


Để Thích vội vàng đi đến đứng trước Bồ-tát và hỏi: 
- Thưa Sư trưởng, sao Sư trưởng lại đi vào rừng? 
Bồ-tát hỏi: 

- Ông là ai? 

Đề Thích đáp: 

- Ta là Đề Thích. 


Bồ-tát thưa: 


T72 


- Thưa Thiên chủ, tôi sợ đệ tử đánh bại nên trồn vào rừng. 
Nói rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 

Tôi có một đệ tử 

Đã học đàn với tôi, 

Đàn tỷ bà bảy dây, 

Thật du dương êm ái, 

Nó thách tôi biểu diễn. 

Thiên chủ Ko-si-ya, 

Xin hãy giúp đỡ tôi! 
- Đừng sợ, Thiên chủ Đề Thích đáp. Ta là chỗ nương tựa và bảo vệ bạn. 
Rồi Thiên chủ đọc bải kệ thứ hai: 

Đừng sợ, ta sẽ g1úp, 

Khi nào bạn cần ta, 

Danh dự là phần thưởng 

Xứng đáng với giáo sư, 

Đừng sợ, vì đệ tử 

Không thể đối địch thày, 

Và bạn sẽ chiến thắng. 
Rồi Đế Thích dặn: 
- Khi bạn gảy đàn tỳ bà, hãy cắt đứt một dây và chơi với sáu dây. Tiếng đàn tỳ bà của 
bạn vẫn hay ì như cũ. Mùsila cũng sẽ cắt đứt một dây, nhưng tiếng đàn tỳ bà của nó sẽ 
mất đi. Khi â Ấy, nó sẽ thua cuộc. Biết nó thất bại, bạn hãy cắt đứt dây thứ hai, dây thứ 
ba, dây thứ tư, dây thứ năm, dây thứ sáu, dây thứ bảy. Bạn sẽ gảy đàn với cái trục đàn 


mà thôi, tiếng đàn sẽ phát ra từ các đầu dây bị đứt và sẽ vang dội toàn thành Ba-la-nai 
rộng đên mười hai dặm. Sau đó, Đê Thích cho Bô-tát ba cây đũa thân và nói tiệp: 


- Khi tiếng đàn tỳ bà vang đội toàn thành, hãy quăng một đũa thần lên hư không. Khi 
ấy ba trăm Thiên nữ sẽ hiện xuống và múa trước mặt bạn. Khi chúng múa như vậy, 
bạn sẽ quăng đũa thần thứ hai, ba trăm Thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa trước đàn 
tỳ bà của bạn. Rồi hãy quăng chiếc đũa thần thứ ba, khi ấy ba trăm Thiên nữ khác sẽ 
hiện xuống và múa tại sân tròn của đấu trường. Ta cũng sẽ đến cùng với chúng. Hãy 
đi lên nào, chớ sợ hãi. 


Vào buôi sáng Bồ-tát đi về nhà. Tại cửa cung vua, một cái đình tròn được dựng lên và 
đặt một chiếc ngai. Vua từ trên lầu xuống, ngồi chính giữa trên sảng tọa ở trong cái 
đình được trang hoàng rực rỡ. Mười ngàn nữ nhân phục sức diễm lệ, cùng với các đại 
thần Bà-la-môn, nhân dân v.v... vây xung quanh vua. Tất cả những người ở trong 


T73 


thành đều tụ họp lại. Trong sân châu, họ sắp chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng 
lớp lớp chông chât lên nhau. 


Bồ-tát được tắm rửa, trang sức và xoa dầu thơm; sau khi ăn nhiều món thượng vỊ, ngải 
cầm cây đàn tỳ bà và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Đề Thích cũng đến, với phép 
tảng hình đứng trên hư không, được một hội chúng đông đảo vậy quanh, nhưng chỉ 
Bồ-tát có thể thấy Đề Thích. Mùsila cũng đến và ngồi trên chỗ của mình. Đại quần 
chúng bao vây xung quanh họ. 


Đầu tiên, cả hai đều gảy đàn giống nhau. Đại quần chúng thích thú với hai người gảy 
đàn và võ tay không ngớt. Đề Thích đứng trên hư không nói với Bồ-tát: 


- Hãy cắt đứt các dây! 


Bồ-tát cắt đứt sợi dây Bhamra (sợi dây ong). Dù sợi dây bị cắt, đầu sợi dây đứt vẫn 
phát ra tiếng thiên nhạc. Mùsila cũng cắt đứt một dây, nhưng từ sợi dây bị đứt, tiếng 
không phát ra. 


Sư trưởng cắt đứt dây thứ hai, lần lượt đến sợi ¡ dây thứ bảy, tiếng vẫn phát ra từ cây 
đàn và vang dậy cả kinh thành. Quản chúng vẫy hàng ngàn khăn tay trên hư không, 
hàng ngàn người vỗ tay tán thưởng. 


Bồ-tát liền quăng một đũa thần lên hư không. Ba trăm Thiên nữ liền hiện xuống và bắt 
đầu nhảy múa. 


Cũng vậy, khi Bồ-tát quăng đũa thần thứ hai, thứ ba, chín trăm Thiên nữ hiện xuống 
và cùng múa như Thiên chủ đã nói trước. 


Lúc bấy giờ, vua ra dấu cho quần chúng. Quần chúng đứng dậy la to: 


- Ngươi muốn đánh bại Sư trưởng! Ngươi phản thầy phản bạn, tưởng mình có thê đối 
địch thây! Ngươi không biệt lượng sức mình! 


Họ la hét phản đối kẻ đối địch thầy! Ngươi không biết lượng sức mình! 


Họ la hét phản đối, Mùsila, và đá với gậy v.v... hay bắt cứ cái gì đến tay, họ đánh ông 
ta đến chết và cầm chân ông, quăng xác trên một đóng rác. 


Vua rất hoan hỷ ban cho Bồ-tát rất nhiều tặng phẩm như trời đồ mưa xuống và thị dân 
cũng làm như vậy. 


Đề Thích thân mật chào mừng Bồ-tát và nói: 


- Thưa bậc Hiền trí, ta sẽ cho thắng cỗ xe với một ngàn con ngựa thuần chủng, rồi gởi 
thân đánh xe Màtali xuông đây. Ngài sẽ ngự lên cô xe VejJayanta thù thăng có ngàn 
ngựa kéo và ngài sẽ du hành thiên giới. 


Nói xong, Đề Thích ra đi. Khi Đề Thích trở về và ngồi trên ngai vàng của mình toàn 
băng đá quý, (ngai hoàng bảo thạch), các Thiên nữ liên hỏi: 


- Thưa Thiên chủ, ngài đi ở đâu về? 


T74 


Đề Thích kể lại cho Thiên chúng rõ toàn câu chuyện với các chi tiết, rồi tán thán giới 
hạnh và công đức của Bô-tát. Các Thiên nữ thưa: 

- Thưa Thiên chủ, chúng con muốn thấy Sư trưởng ấy. Hãy đưa Sư trưởng đến đây! 
Đề Thích bảo Màtali: 

- Này khanh, các Thiên nữ muốn thấy nhạc sĩ Guttali. Hãy đi mời Bồ-tát ngồi trên cỗ 
xe Vejayanfta và đưa vị ây đên đây. 

Thần lái xe Màtali vang lời ra đi và đưa Bồ-tát đến. Đề Thích hoan hÿ chào đón vị ấy 
Và nÓI: 

- Thưa Sư trưởng, các Thiên nữ muốn nghe nhạc của Sư trưởng. 

Bồ-tát nói; 

- Chúng tôi là nhạc sĩ, nương tựa vào nghề đề sống. Hãy trả công rồi tôi sẽ chơi nhạc. 

- Hãy chơi nhạc đi, ta sẽ trả công cho ngài! 

- Tôi không cầu trả món gì khác trừ việc này: Hãy để cho các Thiên nữ này nói lên 
thiện nghiệp của mình, rôi tôi sẽ chơi nhạc. 

Các Thiên nữ thưa: 

- Sau khi được nghe nhạc thoải mái, chúng con sẽ nói lên các thiện nghiệp chúng con 
đã làm. Thưa Sư trưởng, vậy trước tiên hãy đánh nhạc. 


Suốt bảy ngày Bồ-tát đánh nhạc, và nhạc của Bồ-tát vượt hơn cả thiên nhạc. Vào ngày 
thứ bảy, Bô-tát hỏi các Thiên nữ về thiện nghiệp của họ. Một Thiên nữ, trong thời đức 
Phật Ca-diêp, đã cúng một thượng y cho một Tỷ-kheo. Sau khi tái sanh làm thị giả của 
Đê Thích, nàng trở thành Thiên nữ có một ngàn tiên nữ khác hâu hạ. Bô-tát hỏi nàng: 
- Trong một đời trước, nàng đã làm gì khiến nàng được sanh tại đây? 
Cách thức hỏi và câu hỏi và câu trả lời của nàng đã được kề trong Chuyện Thiên cung 
(Vimàna Vatthu) như sau: 

Với dung sắc thù thắng, 

Ôi thiên nữ vinh quang, 

Nàng chiếu khắp mọi hướng, 

Chăng khác gì sao mai, 

Từ đâu, này huy hoàng, 

Từ đâu, các lạc thú 

Xuất hiện ra cho nàng? 

Các sở hữu khả ái 


Làm tâm trí ưa thích? 


775 


Hối Thiên nữ đại lực! 

Ta hỏi nàng điều này 
Nàng tạo công đức gì, 
Khi nàng là nữ nhân, 
Khiến nay nàng đạt được 
Đại thần lực chói sáng, 
Và dung sắc rực rỡ 
Chiếu tỏa khắp mười phương? 
Nàng là bậc nữ nhân 

Đã cúng dường thượng y, 
Tối thắng giữa nam nhân, 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Khiến nay nàng đạt được 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Chính nàng đã bó thí 

Vật khả ái như vậy, 

Nên được sanh thiên cung, 
Mỹ lệ và khả ái, 

Hãy ngắm lâu đài ta! 

Ta, Thiên nữ đẹp nhất, 
Hãy xem quả dị thục 

Các công đức ta làm, 

Do vậy, ta tuyệt mỹ, 

Do vậy, ta huy hoàng, 

Ta được các sở hữu 

Khả ái, tâm ưa thích, 

Do vậy, ta huy hoàng, 

Ta được các sở hữu 

Khả ái, tâm ưa thích, 

Do vậy ta đạt được 

Tối thắng về uy lực, 

Và dung sắc của ta 


Chiếu tỏa khắp mười phương. 


T76 


Sau khi đọc các bài kệ, các Thiên nữ tiếp tục kê: 


- Một Thiên nữ khác đã cúng dường hoa cho một Tỷ-kheo đang đi khất thực. Một 
Thiên nữ khác được yêu câu cúng dường năm loại vòng hoa thơm ở điện thờ Phật Ca- 
diệp, và nàng đã cúng dường chúng. Một Thiên nữ đã cúng dường các loại trải có vị 
ngọt. Một Thiên nữ khác đã nghe pháp từ các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni đang hành đạo 
hay đang an cư mùa mưa tại nhà của một gia đình. Một Thiên nữ khác đứng trong 
nước cúng dường một Tỷ-kheo thọ trai trong một chiếc thuyền. Một Thiên nữ khác 
sống trong gia đình đã hầu hạ mẹ chồng, cha chồng, và không bao giờ tức giận. Một 

Thiên nữ khác chia phần món ăn mình nhận được cho một Tỷ-kheo và giữ giới hạnh. 
Một Thiên nữ là nữ tỳ trong một gia đình, không phân nộ, không kiêu mạn, đã san sẻ 
phân ăn của nàng, nên được sanh làm thị giả của Thiên chủ. Như vậy, tât cả ba mươi 
bảy Thiên nữ đã được Bô-tát hỏi do họ đã làm nghiệp của mình làm. 
Khi nghe chuyện này, Bồ-tát nói: 
- Thật lợi ích cho ta, thật vô cùng lợi ích cho ta! Ta đã đến đây va nghe các thành tích 
đạt được nhờ các thiện nghiệp nhỏ nhặt biệt bao. Từ nay khi trở về thê giới loải người, 
ta sẽ làm các thiện nghiệp như bô thí v.v... 
Rồi, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng này: 

Hôm nay ta may mắn 

Rạng đông thật tốt lành 

Ta thấy các Thiên nữ, 

Diễm lệ và cao sang, 

Và nghe pháp dịu ngọt! 

Ta sẽ làm điều thiện, 

Bồ thí và chân thật, 

Tự chế và khắc kỷ, 

Ta sẽ đến chỗ kia, 

Nơi không còn sầu muộn. 
Bảy ngày đã qua, Thiên chủ Đề Thích ra lệnh cho thần lái xe Màtali mời Guttila lên 
ngôi và đưa ngài về Ba-la-nai. Khi đến Ba-la-nai, ngài nói cho mọi người biết những 


việc mình đã thấy ở thiên giới. Từ đấy, mọi người quyết định làm việc lành với nỗ lực 
của họ. 


* 


Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo sự nhận điện tiền thân: 


- Mùsila là Đê-Bà-đạt-đa, Đề Thích là A-na-luật-đà (Anuruddha), vua là Ànanda và 
nhạc sĩ Guffila là Ta vậy. 


-ooOoo- 


TT 


244. CHUYỆN LY DỤC 
(Tiên thân Viticcha) 


Cái thấy, nó không muốn..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một du sĩ đã chạy trồn. 


Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cối 
Diêm-phù-đê, nên đã đên Xá-vệ và hỏi: 


- Ai có thể cùng với ta thảo luận? 


Khi được nghe có bậc Chánh Đăng Giác, vị ấy liên đi Kỳ Viên với quân chúng vậy 
quanh, và hỏi Thể Tôn một câu trong khi Thê Tôn đang thuyết pháp giữa bồn hội 
chúng. 


Bậc Đạo Sư trả lời cho vị ấy Xong liền hỏi lại một câu. Du sĩ ấy không thể trả lời liền 
đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngồi đồng nói to: 


- Bạch Thế Tôn, du sĩ ấy bị Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu. 
Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay, Ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu hỏi. Thuở 
xưa, ta cũng đã làm như vậy rồi. 


Và bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bả- 
la-môn ở nước Kàsi. Lúc lớn lên, ngài từ bỏ các dục, xuất gia trở thành vị ẩn sĩ du 
hành, sống lâu ngày trong núi “Tuyết. Rồi Bồ-tát xuống núi, sông trong một chòi lá tại 
một khúc quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. 


Bấy giờ có một du sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi 
Diêm-phù-đê, đã đên thị trân ây và hỏi: 


- Ai có khả năng đối thoại với ta không? 


Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ-tát, Mi ấy cùng đại chúng vây 
quanh đến trú xứ của Bồ-tát và sau khi chào hỏi ngài, vị ấy liền ngồi xuống. Bồ-tát 
hỏi: 


- Ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? 
Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: 


- Cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng? Nước là sông Hằng? Bờ bên này là sông 
Hãng? Bờ bên kia là sông Hăng chăng? 


T78 


Bồ-tát nói: 
- Hãy đề một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia! Thế ông có được sông Hằng gì? 
Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. 
Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ-tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe, và đọc các bài kệ 
này: 

Cái thấy, nó không muốn, 

Cái không thấy, nó muốn, 

Ta nghĩ nó đi lâu, 

Không được điều nó muốn. 

Cái được, nó không thỏa, 

Được TỒi, nó không muốn, 

Ước muốn nó không cùng, 

Ta kính bậc ly dục. 


* 
Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


245. CHUYỆN KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN 
(Tiên thân Mùlapariyàya) 


Thời gian ăn hữu tình..., 

Câu chuyện này, khi ở rừng Subhaga gân UkkaHhà, bậc Đạo Sự kể về kinh 
Mùlapariyàya. 

Nghe nói lúc bấy giờ có năm trăm Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vệ-đà, đã xuất gia 
trong Giáo pháp, đã học Ba Tạng kinh điền và sanh lòng ngã mạn. 

Họ suy nghĩ "Bậc Chánh Đăng Giác biết Ba tạng Kinh điển, chúng ta và bậc Chánh 


Đẳng Giác nào có khác gì? Họ không đi đến hấu Thế Tôn, và họ sống với một hội 
chúng đệ tử ngang băng hội chúng của bậc Đạo Sư. 


Một hôm, bậc Đạo Sư đi đến gặp họ, và khi họ đã ngôi sản mình, bậc Đạo Sư, Thuyết 
Kinh Căn bản pháp môn và tô điêm thêm tám thứ bậc tu chứng. Họ không hiểu được 
một lời gì. Trước kia, họ kiêu mạn nghĩ răng không có bậc hiển trí nào băng họ. Nay 


779 


đứng trước mặt Phật, họ thấy họ không hiểu một tí gì. Họ tự bảo: "Thật không có ai 
hiện trí như chư Phật. Ôi công đức chư Phật thật tôi thăng!" 


Từ đấy trở đi, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiển lành như răn bị rút nanh. 


Bậc Đạo Sư trú ở Ukkatthà cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesàli, đến điện thờ Gotama 
và giảng Kinh Gofama. Cả ngàn thê giới đêu rung động! Khi nghe kinh áy xong, các 
Tỷ-kheo náy trở thành các vị A-la-hán. 


Nhưng khi bậc Đạo Sư giảng xong Kinh Căn bản pháp môn và trú ở URkatthà, các 
Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, bất đấu nói chuyện như sau: 


- Thưa các Hiển giả, ôi uy lực của đức Phật thật vĩ đại. Các dụ sĩ Bà-la-môn ấy 
thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy, nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ bài thuyết pháp về 
Căn bản pháp môn của Thể Tôn. 


Bậc Đạo Sự đến tại Pháp đường và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đê gì? 
Khi biết vẫn đê trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Thuở xưa những người này sống 
với đây giương cao tự đại, ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn của họ. 


Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vị ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài tinh thông ba tập Vệ-đà, trở thành bậc sư 
trưởng có danh tiếng nhiều phương và giảng dạy chú thần cho năm trăm thanh niên 
Bà-la-môn. Năm trăm thanh niên ấy chú tâm học tập cho đến thành tựu viên mãn, rồi 
lòng kiêu mạn khởi lên, họ tự nghĩ: "Chúng ta hiểu biết chừng nào, vị sư trưởng cũng 
hiệu chừng ấy thôi. Không có gì khác." 


Vì vậy họ không đi đến hầu sư trưởng, cũng không làm các bổn phận đối với sư 
trưởng. 


Một hôm, họ thấy sư trưởng ngồi dưới góc cây táo; muốn nhạo báng sư trưởng, họ lấy 
móng tay gõ vào cây táo và nói: 


- Cây này thật sự không có lõn 

Bồ-tát biết họ nhạo báng mình, liền nói: 

- Này các đệ tử, ta sẽ hỏi các anh một câu. 
Họ thích thú nói: 


- Hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời. 


780 


Sư trưởng hỏi bằng cách đọc bài kệ đầu: 
Thời gian ăn hữu tình, 
Ăn tất cả, ăn mình, 
Ai là hữu tình ấy 
Ăn cả đến thời gian, 
Ai là người nâu chín 
Thời gian nâu hữu tình? 


Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà-la-môn có thể hiểu được. 
Rôi Bô-tát nói với chúng: 


- Chớ tưởng rằng câu hỏi này nằm trong ba tập Vệ-đà! Các anh tưởng rằng mình biết 
tất cả mọi điều ta biết. Các anh hành động giống như cây táo. Các anh không biết rằng 
ta biết được nhiều hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi đi! Ta cho các anh bảy ngày. Hãy 
nghiền ngầm câu hỏi này suốt thời gian ấy. 


Họ đảnh lễ Bồ-tát, rồi đi về nhà của mình. Họ suy nghĩ suốt bảy ngày, nhưng cuối 
cùng không giải quyêt được câu hỏi. Sau bảy ngày, họ đi đên gặp sư trưởng, đảnh lễ 
và ngôi xuông một bên. Sư trưởng hỏi: 


- Này các đệ tử với mặt mày hiền thiện kia, các anh có đáp câu hỏi ấy được không? 
Họ trả lời: 
- Thưa không, chúng tôi không biết. 
Rồi Bồ-tát quở trách họ với bài kệ thứ hai: 
Loài người có nhiều đầu, 
Trên đầu tóc mọc lên, 
Đầu dính lên trên cô, 
Bao nhiêu đầu có tai? 
Bồ-tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bả-la-môn ấy: 
- Các anh là người ngu sỉ, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. 
Sau đó, Bồ-tát trả lời câu hỏi. Nghe xong, họ nói: 
- Ôi, Sư trưởng thật vĩ đại thay! 
Họ liền xin lỗi, rồi nhiếp phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bồ-tát. 


* 


Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


781 


- Lúc bây giờ năm trăm thanh niên Bà-la-môn là những Tỷ-kheo này, còn vị sư trưởng 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


246. CHUYỆN LỜI PHÍ BÁNG 
(Tiên thân Telovàda) 


Người ác không tự chế..., 


Câu chuyện này, khi ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gân Vesàli (T)-xá-ly) bậc Đạo Sư đã 
kể về tướng quân Siha. Sau ngày quy y đức Thế Tôn, vị này đã mời Ngài dùng cơm có 
thịt. Các Ni-kiển tử nghe vậy liền phân nộ, không hoan hỷ. Muốn làm hại đức Như 
Lai, họ đã phỉ báng như sau: 


- Samôn Œofama fuy biết món thịt bắt tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn. 

Do đó các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 

- Này các Hiển giả, Ni-kiên tử Nàthaputa đi khắp nơi với hội chúng của mình và phỉ 
báng như sau: "Sa môn Œofama, tuy biết món thịt bát tịnh được làm cô ÿ vì mình mà 
ván ăn”. 

Nghe vậy bậc Đạo Sư nói: 


- Này các TÌ-kheo, không phải chỉ nay Ni-kiên-tử Nàtaputta mới phỉ bảng ta ăn món 
thịt được làm cô ý vì mình, mà trước kia vị ây cũng hành động như vậy. 


Rôi, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài xuât gia làm vỊ ân sĩ. 


Vì mục đích lấy muối và giấm, ngài từ vùng Tuyết Sơn đi đến Ba-la-nại, và ngày hôm 
sau, vào thành khât thực. 


Có một điền chủ muốn làm hại vị tu khô hạnh liền mời ngài vào nhà, ngồi trên chỗ đã 
soạn săn, và đãi món thịt cá. Sau buôi ăn, gia chủ ngôi xuông một bên vị ân sĩ thưa: 


- Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc bất thiện 
này không thuộc chúng tôi, mà chỉ thuộc về ngài thôi. 


Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: 


Người ác không tự chế, 


782 


Bảo giết, nâu, mời ăn, 

Người ăn món thịt này, 

Bị ác làm ô nhiễm. 
Nghe vậy, vị ấn sĩ đọc bài kệ thứ hai: 

Nếu người không tự chế, 

Giết vợ con, mời ăn, 

Người có trí tuy ăn, 

Không bị ác làm nhiễm. 
Bồ-tát thuyết pháp như vậy rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

* 

Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận điện Tì Tên thân. 
- Lúc bấy giờ, người điền chủ là Ni-kiển-tử Nàtaputta, còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


247. CHUYỆN HOÀNG TỬ PÀDANJALI 
(Tiên thân Pàdanjali) 


Thật sự hoàng tử nà)..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Trưởng lão Làludàyi (Udàyi khờ 
đại). 


Một hôm, hai vị đại đệ tử đang bàn luận một câu hỏi. Các Tỷ kheo nghe cuộc bản 
luận đếu tán thản các Trưởng lão ấy. 


Trưởng lão Làludày¡ ngôi trong hội chúng bĩu môi và suy nghĩ: "Làm sao họ hiểu biết 
băng ta được!" Thây vậy, các Trưởng lão đứng dậy và đi. Hội chúng liên giải tắn. 


Sau đó, các Tỷ kheo ngôi Chánh pháp đường bắt đâu nói chuyện ấy: 
- Này các Hiển giả, Làludàyi chỉ trích hai vị đệ tử tối thượng và bĩu mồi. 
Nghe chuyện ấy bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy, ngoại trừ bĩu môi, 
Làludày! không biết gì khác. 


Rôi bậc Đạo Sư k câu chuyện quá khứ. 


783 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát là một đại thần có vấn cho 
vua về thê sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Pàdanjali, ngu đân và biêng 
nhác. 


Sau một thời gian, vua mệnh chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các đại thần suy 
nghĩ: "Chúng ta hãy làm lễ quán đảnh lên ngôi cho hoàng tử PàdanJali". Nhưng Bồ-tát 
nÓI: 


- Hoàng tử này ngu đần và biếng nhác. Chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ quán đảnh lên 
ngôi vua sao? 


Sau đó, các đại thần tô chức một cuộc xử án, đặt hoàng tử ngồi gần, và xử không đúng 
đăn. Họ xử người sở hữu chủ trở thành người mât tải sản và hỏi hoàng tử: 


- Thưa hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không? 


Hoàng tử bĩu môi. Bồ-tát suy nghĩ: "Ta tưởng hoàng tử ngu! Nhưng không phải, 
hoảng tử là người có trí biệt vụ xử án không đúng đăn", và Bô-tát đọc bài kệ: 


Thật sự hoàng tử này 
Trí tuệ sáng hơn người, 
Hoàng tử bĩu môi vậy, 
Chắc thấy rõ chúng ta! 


Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này họ xử đúng đắn 
Và hỏi: 


- Thưa hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? 


Hoàng tử cũng bĩu môi. Biết rằng hoàng tử chỉ là người ngu đần, Bồ-tát đọc bài kệ thứ 
hai: 


Kẻ này không biết được 
Pháp, phi pháp, chân, vọng, 
Ngoài cái bĩu môi ra, 

Nó không biết gì cả. 


Các đại thần biết được Pàdanjali chỉ là kẻ ngu đần, nên họ làm lễ quán đảnh tôn Bồ-tát 
lên làm vua. 


x 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, Pàdanjali là Làludàyi, còn vị đại thân hiển trí là Ta vậy. 
-ooOoo- 


784 


248. CHUYỆN THÍ DỤ CÂY KIMSUKA 
(Tiên thân Kimsukopama) 


Tât cả các c0n fa..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Kinh Kimsukopama (Thí dụ cây 
Kimsuka). 


Một hôm bón Tỷ-kheo đi đến gấp đức Như Lai và xin đề tài thiên quản để tu lập. Bậc 
Đại Sư gợi ý cho các vị ấy về đê tài thiển quản. Họ nhận được để tài thiền quản Sáu 
xứ, đi về trú xứ của mình. Một vị trong số họ liễu trí Sáu xứ đã chứng quả A-la-hán. 
Một vị liễu trì Năm uẩn. Một vị liễu trì Bốn đại. Một vị liễu trí Mười tám giới đêu 
chứng quả A-la-hán. 


Bốn vị Tỷ-kheo trình lên bậc Đạo Sư các quả chứng của mình. Khi ấy một Tỷ-kheo 
khởi lên tư trởng: "Những đê tài thiên quản này có khả năng đưa đến Niết-bản, vì sao 
tát cả lại đạt được quả A-la-hán?", và vị này hỏi bậc Đạo Sư. 


Ngài đáp: 
- Này các Tỷ kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em thấy cây Kimsuka. 
Nói vậy xong, theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, vua có bốn con trai. Một hôm, họ 
gọi người đánh xe vả nói: 


- Này bạn, chúng tôi muốn thấy cây Kimsuka. Hãy chỉ cây ấy cho chúng tôi. 
Người đánh xe nói: 
- Lành thay, tôi sẽ chỉ. 


Nhưng người đánh xe không chỉ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh ta đem 
người anh cả lên xe đi vào rừng, và chỉ cây Kimsuka vào thời nó chỉ là một thân cây 
VỚI các nụ mới mọc, rÔi nói: 


- Đây là cây Kimsuka. 


Sau đó anh ta chỉ cho người thứ hai một cây Kimsuka có lá còn xanh, rồi chỉ cho 
người thứ ba một cây đang trô hoa, và chỉ cho người thứ tư một cây Kimsuka đã sanh 
trái. 


Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau, vả nói câu chuyện này: 
- Cây Kimsuka giống như cây gì? 


Một người nói: 


785 


- Giống như một khúc cây bị cháy! 
Người thứ hai nói: 
- Giống như cây bảng! 
Người thứ ba nói: 
- Giống như miếng thịt! 
Người thứ tư nói: 
- Giống như cây keo. 
Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi : 
- Thưa Phụ Vương, cây Kimsuka giống cây gì ? 
Vua cha nói: 
- Các con trả lời thế nào ? 
Và họ trình bày với Vua cha câu trả lời của mình. 
Vua nói: 
- Bốn con đã thấy Kimsuka. Nhưng khi người đánh xe chỉ cây Kimsuka cho các con, 
các con không phân tích và hỏi: Trong thời gian này, cây Kimsuka giông cái gì? 
Trong thời gian khác, cây Kimsuka giông cái gì? Trong thời gian khác, cây Kimsuka 
giông cái gì? Do không hỏi vậy, nên các con sinh nghĩ ngờ. 
Rồi, vua đọc bài kệ đầu: 
Tắt cả các con ta 
Đã thấy Kim-su-ka, 
Nhưng chính ở nơi đây, 
Cái gì làm con nghĩ? 
Không hỏi người đánh xe, 
Cây ấy ở thời nào? 
Sau khi nêu rõ sự việc, bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ kheo, giống như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và không hỏi, 
nên sinh nghi ngờ đôi với cây Kimsuka, cũng vậy các ông đã phát sinh nghi ngờ về 
Chánh pháp này. 
Rồi bậc Chánh Đăng giác đọc bài kệ thứ hai: 
Như vậy những kẻ nào 
Thiếu hiệu biết Chánh pháp, 


786 


Cũng phát sinh nghi ngờ 
Đối với các Chánh pháp, 
Giống như các anh em 
Với cây Kim-su-ka. 
* 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Bấy giờ, vua Ba-la-nqi là Ta vậy. 


-ooOoo- 


249. CHUYỆN CON KHỈ SÀLAKA 
(Tiên thân Sàlaka) 


Con là con độc nhất..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kề về một đại Tì rưởng lão có danh tiếng. 


VỊ này đã truyễn giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa-đi này 
không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàn tục. Trưởng lão ây đên và dô dành: 


- Này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con. Bát của con sẽ là của con. Y và bát 
của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bát của con. Hãy xuất gia. 


Chàng thanh niên nói: 
- Con không muốn xuất gia. 


Nhưng vị Trưởng lão nói đi nói lại mãi nên cuối cùng, thanh niên ấy xuất gia. Khi 
thanh niên ấy trở lại với Tăng chúng, Trưởng lão ấy bắt đâu hành hạ anh ta như 
trước. Thanh niên ấy không chịu nồi sự hành hạ, liền từ bỏ T\ ăng chúng một lần nữa 
và dâu được yêu cầu nhiêu lần, anh ta vẫn nói: 


- Ông không chịu nồi tôi, và cũng không chịu nổi không có tôi. Hãy đi đi. Tôi không 
muôn xuát gia. 


Các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 


- Thưa các Hiền giả, chàng thanh niên ấy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết được tâm 
tánh của đại Trưởng lão này nên không xuát gia lại. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 


- Này các Tỷ kheo, nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì? 


T87 


Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thanh niên ấy có tâm bén nhạy. Lúc trước anh 
ta cũng như vậy rồi. Một lần anh ta thây được lôi lâm của người ây nên không cháp 
nhận người ấy nữa. 


Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một 
người điền chủ. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát sống bằng nghề buôn bán lúa gạo. 
Một người khác làm nghề. dụ răn, đã dạy một con khi, bắt nó uông thuốc giải độc, rồi 
cho nó chơi với một con rắn, và sông với nghề ấy. 


Vào ngày hội vui chơi được tô chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, liền giao 
con khỉ cho người buôn gạo này và dặn: 

- Chớ xao lãng nó. 

Sau khi vui chơi, đến ngày thứ bảy anh ta trở về, đến nhà người bán gạo và hỏi: 

- Con khỉ ở đâu? 

Con khi nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập tức người 
chủ lây que đánh nó trên lưng, đưa nó vảo vườn, trói nó một bên và năm ngủ. 


Ngay khi con khỉ biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bỏ trồn và leo lên một cây 
xoài. Nó ăn trái xoài chín, rôi liệng hột xoài trên thân người dụ rắn. Anh ta thức dậy 


nhìn lên, thấy con khi liền nghĩ: "Với lời địu ngọt, ta sẽ dụ dỗ con khi ấy xuống và sẽ 
bắt nó". Vì vậy, anh ta đọc bài kệ đầu: 


Con là con độc nhất, 

Sẽ là chủ nhà ta, 

Hãy từ cây leo xuống, 

Hỗõi con, Sà-la-ka! 

Này con hãy về nhà, 

Hãy sống chung với cha! 
Nghe vậy, con khỉ đọc bài kệ thứ hai: 

Phải chăng ông quá biết 

Tâm tôi là thế nào! 

Chính ông đã đánh tôi, 

Với cây gậy bằng tre, 


Tôi vui sông rừng xoài, 


788 


Có trái cây chín muồi, 
Hãy đi về nhà ông, 
Vậy tôi xin từ biệt! 
* 
Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, con khi là Sa-di ấy, người dụ rắn là Trưởng lão này và người buôn lúa 
gạo là Ta vậy. 


-ooOoo- 


250. CHUYỆN CON KHỈ 
(Tiên thân Kapi) 


“Ân sĩ này vui thích..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo lừa đáo. 


Tánh lừa đảo của vị này được các Tỳ-kheo biết rõ. Tại Chánh pháp đường, họ bắt đầu 
nói chuyện này: 


- Này các Hiển giả, Tỷ-kheo ấy, sau khi xuất gia trong Giáo pháp giải thoát của đức 
Phật, lại đây những hành vì lừa đảo. 


Bậc Đạo Sự đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vấn để gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo Sư nói: 


- Này các T}-kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa đảo, mà thuở trước cũng đã như 
vậy rồi. Chỉ vì muôn hơ lửa mà khi còn là con khí, nó đã lừa gạt. 
Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


x 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn ở nước Kà-si. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành và đã có một con trai biết 
chạy chơi, thì bà vợ, một nữ Bả-la-môn, mệnh chung. Bồ-tát ẫm con trai đi vào Hy- 
mã-lạp-sơn, xuất gia làm vị ấn sĩ, cùng con trai hành trì khô hạnh, và sống trong một 
chòi lá. 


789 


Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khi bị lạnh bức bách, đi lang thang, 
răng đánh khớp và run cằm cập. Bấy giỜ Bồ-tát mang về một đống củi lớn, đốt lửa, 
năm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngôi bóp chân cha. 


Con khi ây tìm được áo choàng của một người tu khổ "hạnh đã chết, liền quần vào đắp 
lên vai. Nó cằm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ân sĩ, nó đi đến chòi lá. Vì muốn 
được hơ lửa, nó đứng tại đấy, giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói 
với cha: 


- Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng, bị lạnh bức bách, đang run cằm 
cập. Hãy gọi vị ây đên hơ lửa. 
Rồi cậu đọc bài kệ đầu: 
Ân sĩ này vui thích 
An tịnh và chế ngự, 
Nay đang đứng run rầy, 
Ưới át và lạnh lẽo, 
Hãy mời vị ấy vào, 
Trong nhà của chúng ta 
Đề chế ngự cơn lạnh, 
Và tất cả khổ đau. 
Bồ-tát nghe con nói liền đứng đậy nhìn, biết nó là con khi, bèn đọc bài kệ thứ hai: 
Nó không phải ẩn sĩ 
Vui an tịnh, chế ngự, 
Nó chỉ là con khỉ, 
Tìm ăn giữa cành cây, 
Nó thuộc loài độc ác 
Sân hận và tham lam, 
Nếu để nó vào đây, 
Nó làm bân nhà này. 
Nói vậy xong, Bồ-tát lấy một que lửa, dọa con khỉ và đuôi nó chạy. Con khỉ vội leo 


lên, và dâu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng không bao giờ trở lại 
chỗ ây nữa. 


Còn Bồ-tát làm sanh khởi các Thắng trí và các Thiền chứng. qNgài dạy cho cậu thanh 
niên khô hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập Thiền quán và cậu cũng làm 
phát khởi các Thắng trí và các Thiền chứng. Cả hai không bao giờ thối thất Thiền 
định, nên sau khi mạnh chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


* 


790 


Bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này và nêu rõ: 
- Này các Tỷ-kheo, người này không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng đã lừa đảo. 


Sau đó Ngài thuyết giảng các Sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số đắc quả Dự- 
lưu, một số đặc quả Nhất lai, một số đặc quả Bát lai. 


Và bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, con khi là Tỷ-kheo lường gạt này, đứa con trai là Ràhula, và người ẩn 
sĩ là Ta vậy. 


-ooOoo- 


791 


CHƯƠNG BA 
PHÁM SANKAPPA 


251. CHUYỆN DỤC TÀM 
(Tiên thân Sankappa) 


Không có người bắn cung..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tắn. 


Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành Xá-vệ, do lòng tin Pháp nên đã xuất gia. Một 
hôm đi vào thành Xá-vệ để khát thực, vị ấy thấy một nữ nhân trang điểm đẹp đề, ái 
dục khởi lên trong tâm và vị ấy không còn hoan hỷ trong nếp sống xuất gia. 


Các vị sư trưởng, giáo thọ thấy vậy, liên hỏi nguyên nhân vì sao vị ây, không được 
hoan hỷ. Khi được biết ái dục của vị ấy khởi lên và tâm dao động khiến vị ấy có ý 
muốn hoàn tục, họ liền nói với nhau: 


- Thưa các Hiển giả, bậc Đạo Su có khả năng đoạn diệt các phiền não của những ai 
bị ái dục bức bách. Ngài thuyết giảng các Sự thật, và đem lại cho họ các kết quả tu 
chứng. Chúng ta hãy dân Tỷ-kheo áy đên bậc Đạo Sư. 


Ngài hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, vì sao các ông lại đưa đến đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn của vị 
ây? 


Các Tỷ-kheo tường thuật rõ sự việc ấy. Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thôi thất tỉnh tấn? 

Vị ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. 

Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Do nguyên nhân gì? 

Tỷ-kheo ấy kế lại những sự việc đã xảy ra. Bậc Đạo Sư nói: 


- Này TJ-kheo, các nữ nhân này thuở trước đã làm uễ nhiễm tâm của những bậc thanh 
tịnh, những người đã nhiếp phục ái dục bằng thiên lực. Còn đối với những hạng người 
trồng rồng như các ông, khi bị nữ sắc chỉnh phục thì làm sao không bị ái dục xâm 
chiếm? Các người thanh tịnh vẫn còn bị uế nhiễm, những vị có danh vọng tôi thượng 
vẫn còn bị ô nhục, thì nói gì đến các người không thanh tịnh? Khi một ngọn gió làm 


792 


rung chuyển núi Tu-di thì sá gì mà không rung chuyển đồng lá già cỗi được sao? Ái 
dục này đã thử thách tâm bắt động của bậc Chánh Giác ngồi dưới cây Bồ-đề thì sao 
lại không làm dao động tâm mới tu tập của một người như ông được? 


Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình Bà-la- 
môn đại phú, tài sản lên đên tám trăm triệu đông tiên vàng. Khi lớn lên, Bô-tát học hêt 
tât cả các tài nghệ ở Takkasilà rôi trở về Ba-la-nại lây vợ. 


Khi cha mẹ mất, Bồ-tát làm tất cả các hiểu sự đối với song thân xong, Bồ-tát quan sát 
gia sản và nghĩ: "Tài sản cha mẹ tạo vẫn còn đây. Nhưng than ôi, những ai tạo ra gia 
sản này đâu còn nữa!". Vì vậy, ngài cảm thấy xúc động mạnh và mô hôi chảy ra từ 
thân. Bồ-tát sống trong gia đình một thời gian, rồi bó thí tài sản lớn, ngài bỏ các dục, 
từ giã bà con thân thuộc và đi vào Tuyết Sơn đề làm ân sĩ. 


Tại đấy Bồ-tát sống theo hạnh lượm rễ củ, trái cây rừng và những loại thực phẩm 
khác. Không bao lâu ngài đạt được các Thăng trí và các Thiên chứng, vui thích trong 
thiên lạc và sông một thời gian dài như vậy. 


Sau đó ngài suy nghĩ: "Ta sẽ đi vào con đường của dân chúng, dùng muối giấm, như 
vậy thân ta sẽ trở thành mạnh mẽ. Ta sẽ đi bộ, và những người cúng dường đồ ăn sẽ 
đảnh lễ một người giữ giới như ta. Sau khi mạng chung, họ sẽ tràn đầy thiên giới". Vì 
vậy, Bồ-tát từ núi đi xuông, tiếp tục đi bộ đến thành Ba-la-nai, và vào lúc hoàng hôn, 
Bồ-tát tìm chỗ trú ân. Khi thấy khu vườn của vua, ngài nghĩ: "Chỗ này rất thích hợp vì 
yên tịnh, ta sẽ sông tại đây". Rồi Bồ-tát đi vào khu vườn, ngồi dưới một gốc cây, trải 
qua một đêm trong thiền lạc. 


Ngày hôm sau, khi làm vệ sinh thân thể xong, vào buổi sáng ngài sửa soạn bện tóc, áo 
da và áo vỏ cây, cầm bát đi khất thực. Với các căn yên tịnh, với ý tịch tịnh, đầy đủ uy 
nghi, Bồ-tát chỉ nhìn trước mặt khoảng một tầm, viên mãn đủ mọi mặt, với dung sắc 
sáng chói, ngài lôi cuốn cái nhìn của người đời, Bồ-tát đi vào khất thực và đến cửa 
Cung vua. Bây giờ vua đang đi qua lại trên sân điện rộng lớn, nhìn ngang qua cửa số, 
thây Bồ-tát, vua hoan hỷ với uy nghỉ đức độ của ngài, nghĩ: "Nếu thực sự có pháp an 
tịnh viên mãn thì pháp ấy phải có trong người này". Vì vậy, vua ra lệnh cho một đại 
thân: 


- Hãy đi mời vị khổ hạnh ấy. 

Vị đại thần đến đảnh lễ, cầm bình bát khất thực của ngài và thưa: 
- Thưa Tôn giả, vua cho mời Tôn giả. 

Bồ-tát nói: 

- Thưa bậc đại phúc, vua không biết chúng tôi. 


- Vậy thưa Tôn giả, xin hãy chờ ở đây cho đến khi tôi trở về. 


793 


Nói xong, vị đại thần tâu vua lời của vị ân sĩ. Vua nói: 

- Chúng ta không có vị khô hạnh thân tín trong gia đình. Hãy đi mời vị ấy về. 
Và từ cửa số, vua duỗi tay ra vẫy gọi: 

- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. 


Bồ-tát đưa bình bát cho vị đại thần và bước lên sân bằng con đường lớn của cung 
điện. Rồi vua đảnh lễ Bồ-tát, và mời Bồ-tát ngồi trên long sàng. Sau đó vua mời Bồ- 
tát ăn cơm cháo và các món đã được sửa soạn cho mình. Khi ngải ăn xong, vua hỏi 
chuyện và nghe trả lời, vua rất hoan hỷ, đảnh lễ và thưa: 


- Thưa Tôn giả, ngài ở đâu? Từ đâu ngài đến đây? 

Bồ-tát thưa: 

- Tôi sông ở Tuyết Sơn, thưa Đại vương. Từ Tuyết Sơn, tôi đến đây. 
Vua lại hỏi: 

- Vì nhân duyên gì ngài đến đây? 

Bồ-tát trả lời: 

- Thưa Đại vương, trong mùa mưa, tôi cần có một chỗ nhất định. 
Vua nói: 


- Thưa Tôn giả, hãy sống trong vườn ngự uyên của trầm. Tôn giả khỏi lo về bốn vật 
dụng cân thiệt. Trầm sẽ tạo công đức đưa đường lên thiên giới. 


Bồ-tát nhận lời vua. Sau khi ăn sáng xong, vua cùng Bò-tát đi đến khu vườn. Vua ra 
lệnh cho dựng đặt chỗ ở ban đêm và ban ngày cho Bô-tát cũng như các vật cân thiệt 
của một vị xuât gia, rôi nhà vua nói: 


- Thưa Tôn giả, hãy sông an lạc ở đây. 


Và vua gởi gắm Bồ-tát cho người giữ vườn. Bồ-tát bắt đầu từ đấy sống tự tại suốt 
mười hai năm. 


Một hôm, có cuộc nôi loạn xảy ra ở biên địa. Vua muôn đi dẹp cuộc nôi loạn ây, liên 
gọi hoảng hậu và nói: 


- Này Hoàng hậu, hoặc khanh hoặc trầm phải ở lại thành nảy. 
- Thưa Thiên tử, vì sao Thiên tử nói vậy? 
- Này hiền thê, vì vị khổ hạnh giữ giới ấy. 


- Thưa Thiên tử, thần thiếp sẽ không xao lãng việc săn sóc Tôn giả của chúng ta. Đại 
vương hãy đi dẹp loạn, chớ lo lăng gì. 


794 


Vì vậy vua ra đi, hoàng hậu hầu hạ Bồ-tát rất chu đáo. Kể từ khi vua ra đi, hàng ngày 
đến thời đã định, Bồ-tát đi đến cung vua và ăn uống tại đấy. 


Một hôm, Bồ-tát đi đến quá trễ, hoảng hậu sửa soạn các món ăn xong, tắm rửa, trang 
điểm và soạn một chỗ nằm thấp. Trong khi chờ đợi Bồ-tát đến, bà đắp sơ sài một tắm 
áo trên thân rồi nằm nghỉ. Bồ Tát xem giờ, liền cầm bình bát, đi ngang qua hư không 
và đến cửa sô. 


Nghe tiếng á áo vỏ cây sột soạt của Bồ-tát, hoàng hậu hấp tấp đứng dậy, và áo vàng của 
bà rơi xuống. Bồ-tát để các căn bị chỉ phối bởi đối tượng đặc biệt khác thường này và 
đứng nhìn bà như bị thôi miên. Ác dục phiền não đã được chế ngự nhờ Thiền lực 
trước kia, nay lại khởi lên giống như con rắn hô phông mang, ngóc đầu lên từ cái giỏ 
nó bị cằm giữ, giống như cây vú sữa bị búa chém. Do phiền não khởi lên, thiền định 
thối thất, các căn trở nên không thanh tịnh, khi â ấy Bồ-tát giống như con quạ bị gầy 
cánh. Bồ-tát không thể ngôi xuông như trước nữa và không thê ăn uống gì được. Dầu 
được hoàng hậu mời ngồi, Bồ-tát không thể ngồi yên. 


Rồi hoàng hậu đặt các món ăn đủ loại cứng loại mềm vào trong bình bát, nhưng Bồ-tát 
không thê ăn như trước được, và cũng không thể đi ra cửa sô rồi bay ngang qua hư 
không. Cầm lây các thức ăn, Bồ-tát đi xuống bằng thang lầu lớn và đi về khu vườn. 
Nhưng hoàng hậu biết được tâm của Bồ-tát đã say đắm đôi với mình. 

Bồ-tát đi về vườn, không ăn được, liền quăng thức ăn dưới chân giường, suốt một 
tuân, Bô-tát năm dài, miệng nói mê sảng: 

- Ôi hoàng hậu diễm kiều! Tay hoàng hậu đẹp làm sao! Chân đẹp làm sao! Thân thể 
đẹp làm sao! Bặắp vê đẹp làm sao! 


Trong khi bị chỉ phối bởi sắc đẹp Ấy, Bồ-tát để đồ ăn thối và ruồi xanh đậu tràn trên 
mặt bàn. 


Sau khi dẹp loạn về, vua đi vòng quanh thành phố được trang hoàng lộng lẫy, luôn 
hướng về phía hữu rồi vua tiên về cung điện. 


Sau đó vua quyết định sẽ yết kiến Bồ-tát, liền đi đến khu vườn. Khi thấy am thất đầy 
rác dơ bân, nghĩ rằng Bồ-tát đã đi khỏi, vua mở cửa chòi lá và đi vào. Thấy Bồ-tát 
đang nằm, vua nghĩ: "Chắc Tôn giả có gì không ôn", liền bảo người hầu quăng các đồ 
ăn thối, đọn đẹp chòi lá và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, ngài có việc gì không ôn? 
- Thưa Đại vương, tôi đã bị trúng tên. 


Vua nghĩ: "Chắc kẻ thù của ta không tìm được cơ hội hại ta, nên chúng quyết định làm 
hại người mà ta yêu mên! Chúng đên và gây ra vêt thương này". Rôi vua lật ngửa thân 
Bô-tát, tìm kiêm chỗ bị thương, nhưng không thây vêt thương liên hỏi: 


- Thưa Tôn giả, ngài trúng tên ở đâu? 


Bồ-tát nói: 


795 


- Thưa Đại vương, không ai bắn tôi. Chỉ có tôi tự bắn quả tim mình. 
Rồi Bồ-tát đứng dậy, ngôi trên ghế, và đọc những bài kệ này: 
Không có người bắn cung 
Phóng tên ở bên tai, 
Không có tên bằng lông 
Được nhồ từ cánh công, 
Và được trang hoàng đẹp 
Bởi người làm tên khéo. 
Chính là tâm của ta 
Được gột sạch tham ái 
Liên hệ với dục tầm 
Bằng quyết tâm, trí tuệ, 
Chính dục tạo vết thương 
Thiêu đốt khắp tay chân 
Chăng khác gì ngọn lửa. 
Ta không thấy vết thương 
Từ đấy máu rỉ chảy, 
Do tâm không chân chính, 
Đã đâm thủng tự thân. 
Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp cho vua qua ba bài kệ này. 
Rồi Bồ-tát khuyên vua đi ra khỏi chòi lá. Còn Bồ-tát chuẩn bị đề tài thiền định, làm 
phát khởi thiên định đã mắt và từ giã chòi lá, ngồi trên hư không, giáo giới cho vua rồi 
nÓI: 
- Thưa Đại vương, tôi sẽ đi về Tuyết Sơn. 
Vua nói: 
- Thưa Tôn giả, ngài không thê đi được. 
Bồ-tát nói: 
- Thưa Đại vương, khi tôi sống ở đây, tôi đã đôi thay nhục nhã như vậy. Nay tôi 
không thê ở đây được. 


Mặc dù vua yêu cầu tha thiết, Bồ-tát vẫn bay bồng lên hư không, đến Tuyết Sơn và ở 
đó cho đên khi mạng chung, rôi sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


796 


Khi bậc Đạo Sư thuyết Pháp thoại này xong, Ngài giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng, 
vị 1-kheo thôi thất đã đặc quả A-la-hán, một sô khác đạc quả Dự-lưu, Nhất lai và 
Bát lai. Rồi Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Thời ấy, vua là Ànanda, và vị ẩn sĩ tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


252. CHUYỆN MỘT NÁM MÈ 
(Tiên thân Tilamutthi) 


Hôm nay ta nghĩ đến..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế vê một người hay phần nộ. Nghe nói 
có một 1-kheo hay phản nộ, nhiêu phiên não. Dâu nghe ai nói ÍI bao nhiêu, vị ây 
cũng phân nộ, nói lời thô lô, biêu lộ phán uát, ân hận, bắt mãn. 


Tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đâu nói chuyện ấy: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều tu não, vị ấy thường nạt 
nộ người xung quanh như muốn đồ dâu vào lửa. Khi giận ai Tỷ-kheo ấy nghiễn răng 
kèn kẹt. Dù xuất gia trong Giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn 
phẫn nộ của mình. 


Bậc Đạo Sư nghe nói vậy, liền bảo một Tỷ-kheo đi gọi vị ấy đến và hỏi: 
- Này Tỷ-kheo, nghe nói ông hay phẫn nộ? 

Tỷ-kheo ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này hay phẩn nộ, mà trước kia vị ấy 
cũng đã như vậy rồi. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạa1, vua có một con trai tên là hoàng tử 
Brahmadatta. Theo thông lệ, các vua thời xưa, dầu trong thành của mình có những sư 
trưởng danh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước phương xa để học hỏi các tài 
nghệ với hy vọng nhờ đó các hoàng tử có cơ hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu lạnh nóng 
và biết được cách sống ở đời. 


797 


Do vậy, khi hoàng tử lên mười sáu tuôi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng một đôi 
đép chỉ có một lớp đê, một cái dù băng lá, một ngàn đông tiên vàng và dặn: 


- Này con thân, hãy đến Takkasilà và học các tài nghệ cho thật tỉnh thông. 
Hoàng tử đáp lời phụ vương: 
- Thưa vâng, tâu phụ vương. 


Chàng đảnh lễ phụ vương rồi đi đến Takkasilà. Hoàng tử đến nhà vị Sư trưởng, đúng 
lúc Sư trưởng vừa dạy các thanh niên Bà-la-môn xong, đang đi qua lại trước cửa nhà. 
Khi thấy vị Sư trưởng, "hoàng tử liền cởi đép, xếp dù lại, đảnh lễ Sư trưởng, rồi đứng 
một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi liền thăm và tiếp đón người mới tới một 
cách thân tình. 


Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát rồi đi đến Sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. Sư trưởng 
hỏi: 


- Này con thân, con từ đâu đến? 

Hoàng tử đáp: 

- Con từ Ba-la-nại đến. 

- Con là a1? 

- Thưa Sư trưởng, con là con vua Ba-la-nạI. 
- Vì mục đích gì con đến đây? 

- Thưa Sư trưởng, vì con muốn học nghề. 


- Con có đem tiền nộp học phí cho Sư trưởng không, hay con muốn làm đệ tử hầu hạ 
Sư trưởng? 


Hoàng tử thưa: 
- Con có đem tiền học phí đành cho Sư trưởng. 


Hoàng tử liền đặt cái túi một ngàn đồng tiền vàng dưới chân vị Sư trưởng rồi đảnh lễ. 
Các đệ tử thường ở lại hầu thây, ban ngày làm công việc cho Sư trưởng và buổi tối 
học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí được xem như con trưởng trong nhà chỉ 
lo học nghề. Do vậy, vị Sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho 
hoảng tử. 


Một hôm hoàng tử đi tắm với Sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra phơi và đang 
ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng liền khái lấy một năm bỏ vào miệng vả ăn. 
Thấy vậy, bà già nghĩ: "Chắc người này thèm ăn", nhưng ngôi yên không nói gì. Ngày 
hôm sau cũng vào giờ Ấy, sự việc tương tự lại xảy ra. Bà già cũng không nói gì. Đến 
ngày thứ ba, sự việc ấy tiếp tục xảy ra. Khi ấy bà già giơ cánh tay lên khóc và than: 


- Ôi! Vị Sư trưởng có danh tiếng đề cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của tôi! 


798 


Sư trưởng quay lại và hỏi: 
- Thưa bà, việc gì vậy? 


- Thưa Sư trưởng, tôi đang phơi mè trắng, đệ tử của ngài hôm nay ăn một nắm, bữa 
qua ăn một năm, bữa trước ăn một năm, cậu ấy ăn như vậy cho tan nát tất cả gia sản 
của tôi! 


- Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiền đền cho bà. 
- Thưa ngài, tôi không cần tiền, nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy nữa. 
- Vậy bà hãy xem đây. 


Rồi Sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tử, lấy roi tre đánh trên 
lưng hoàng tử ba lần và nói: 


- Chớ làm như vậy nữa! 


Hoàng tử phần nộ Sư trưởng, với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn Sư trưởng từ đỉnh đầu 
đên bàn chân. Sư trưởng biệt với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phân nộ như thê nào. 


Hoàng tử chú tâm học hành, và khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm sân hận 
đôi với việc Sư trưởng đã đánh, chàng nghĩ: "Ta sẽ trả thù và phải làm cho ông ta 
chết... 


Đến thời từ biệt, hoàng tử đảnh lễ Sư trưởng và thưa: 


- Khi nào con được làm vua Ba-la-nai, con sẽ cho mời Sư trưởng, lúc ấy mong rằng 
Sư trưởng hãy đền. 


Trước thái độ khân cầu của hoàng tử, Sư trưởng hứa nhận lời mời của chàng. Từ biệt 
Sư trưởng, hoàng tử đi về Ba- la-nai, đảnh lễ phụ vương, và trình bày những điều mình 
đã học. Vua suy nghĩ: "Ta còn sông đề được thấy con ta. Mong rằng khi ta còn sống, 
ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy hoàng!". Vì vậy vua đặt con lên ngôi kế vị. 


Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm trước đó của 
Sư trưởng, và khởi tâm phẫn nộ. Với ý định: "Ta sẽ giết người ấy", vua liền gởi sứ giả 
đến mời Sư trưởng. 


Ông suy nghĩ: "Vị vua này còn trẻ, ta không thể nhiếp phục một tân vương được", nên 
ông không đi. Và ông đợi vua đên tuôi trung niên mới có thê đi nhiêp phục vua được. 


Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuôi trung niên, Sư trưởng đến trước cửa cung 
và nhờ báo tin vị Sư trưởng ở Takkasilà đã đến. Vua rất bằng lòng và cho mời vị ấy 
vào. Khi thấy Sư trưởng đến gần mình, vua sanh phẫn nộ, con mắt trở thành đỏ ngầu, 
liền nói với các cận thần: 


- Này các khanh, hôm nay, chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến chắc có 
mang theo cải chêt được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sông của Sư trưởng sẽ không 
còn nữa. 


799 


Rồi vua đọc hai bài kệ đầu: 
Hôm nay ta nghĩ đến 
Sự việc ông đã làm, 
Chỉ vì một nắm mè, 
Ông bắt trói tay ta, 
Ông lấy cây gậy tre, 
Đánh ta thật đau đớn. 
Ông không thích sống à? 
Phạm chí không sợ sao 
Khi bắt cánh tay ta, 
Đánh ta đến ba lần? 
Nay còn dám đến đây? 


Vua lấy cái chết dọa Sư trưởng như vậy. Nghe xong, Sư trưởng bình tĩnh đọc bài kệ 
thứ ba: 


Bậc thánh dùng gậy đánh, 

Nhiếp phục hạnh không lành, 

Như vậy đúng giáo lý, 

Đây không phải hận thù, 

Tất cả bậc hiền trí 

Đầu biết rõ như vậy. 
- Do vậy, thưa Đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vấn đề này không xứng đáng đề 
ngài khởi hận thù. Thưa Đại vương, nêu Đại vương đã không được tôi dạy bảo, ngài 
thử nghĩ chặc hãn ngài sẽ tiệp tục lây của cải người ta như bánh, kẹo, cây trái và các 
thứ khác. Rồi ham mê các hành vi trộm cướp, dần dần ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc 
như phá nhà, cướp đường, ám sát trong làng. Cuối cùng chắc ngài đã trở thành kẻ ăn 
cướp đối nghịch với mọi người và sẽ bị bắt với tang vật, sẽ bị dẫn đến trước vua, và 
vua sẽ ra lệnh: Hãy đem nó đi, tùy tội phạm của nó mà xử phạt. Và như vậy, chắc ngài 
sẽ nhận được các hình phạt của nhà vua. Như vậy do đâu Đại vương hưởng được tât 
cả thành công tôt đẹp như hôm nay? Có phải Đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy 
hoảng này không? 


Bằng cách ấy, vị Sư trưởng đã thuyết phục vua. Các đại thần đứng xung quanh nghe 
ngài nói liên thưa: 


- Tâu Thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị Sư trưởng mà có. 


Trong khoảnh khắc ây, vua công nhận các đức tánh của Sư trưởng và thưa: 


S00 


- Thưa Sư trưởng, trằm xin dâng hiến Sư trưởng mọi sự huy hoàng này. Mong Sư 
trưởng hãy chấp nhận vương quốc. 


Sư trưởng từ chối và nói: 
- Tâu Đại vương, thần không cần vương quốc. 


Vua liền sai sứ giả đi đến Takkasilà, mời vợ con của Sư trưởng về, ban cho họ quyền 
lực lớn, và mời Sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt Sư trưởng vào hàng cố vấn của 
vua. 


Từ đó, vua vâng theo lời giáo giới của Sư trưởng và trọn đời làm các công đức như bô 
thí..., cuôi cùng khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời. 


* 


Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư giảng các Sự thậi. Cuối bài giảng ấy, 
vị 1-kheo hay phán nộ đã đặc quả Bái lai và nhiêu vị khác đặc quả Dự-lưu, Nhát lai, 
Bát lai. Và Ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giờ vua ấy là Tỷ-kheo hay phẫn nộ, còn vị Sư trưởng là Ta vậy. 


-ooOoo- 


253. CHUYỆN VUA RẮN MANIKANTHA 
(Tiên thân Manikantha) 


Mọi đồ ăn thức uông..., 


Câu chuyện này, khi ở điện thờ Aggàlava gần Àlavi, bậc Đạo Sư đã kể về học giới xây 
dựng các am thát. 


Báy giờ, các Tỷ-kheo ở Àlavakà có tánh thích câu xin, đang làm các chỏi lá cho mình. 
Họ cẩu xin nhiều, gợi ý và khi mở miệng, họ luôn luôn nói: 


- Hãy cho một người làm công quả. Hãy cho một người phụ giúp làm chòi... 


Mọi người quá bực mình vì sự câu xin, gợi ý này đến nổi khi thấy các Tỷ-kheo, họ liền 
sợ hãi và hoảng hột bỏ chạy. 


Rôi Tôn giả đại Ca-diếp đến Àlavi, và đi quanh thị trần đề khất thực. Dân chúng thầy 
Trưởng lão cũng bỏ chạy như trước. Trưởng lão ăn xong, trên đường khát thực trở vê, 
liên gọi các Tỷ-kheo và hỏi: 


- Này các Hiển giả, xưa kia Àlavi là nơi dễ nhận đô khất thực. Nay vì sao nó trở thành 
khó khát thực như vậy? 


801 


Khi Tôn giả nghe nói lý do, liền đi đến gặp Thế Tôn đang ở tại điện Aggàlava và thuật 
lại câu chuyện. Bậc Đạo Sư nhân lý do này đã họp chúng Tỷ-kheo, và hỏi các Tỷ-kheo 
ở Älavi: 


- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, các ông có tánh thích cầu xin mọi người giúp đỡ vì 
nay đang làm các chòi? 


Họ trả lời: 
- Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 
Bậc Đạo Sư quở trách họ và nói thêm: 


- Này các Tỷ-kheo, ngay trong thế giới loài rắn, có đây đủ bảy món báu, sự cầu xin 
này cũng làm phật ý chúng còn nói gì loài người? Đôi với dân chúng, láy cho được 
một đồng tiên vàng, cũng thật khó không khác gì lột da từ hòn đá! 


Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn giàu có. Khi Bồ-tát đến tuôi chạy chơi, mẹ Bồ-tát sanh một con trai khác 
có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuôi trưởng thành thì cha mẹ quá có. Quả xúc động 
vì cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. 


Cả hai anh em dựng chòi lá trên bờ sông Hằng và trú tại đây. Người anh cả làm chòi lá 
phía trên sông Hăng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới sông Hăng. 


Một hôm, vua rắn thần tên là Manikantha (Cổ có châu báu) từ cung điện rắn thần đi 
ra, qua lại trên bờ sông Hằng, giả dạng một thanh niên Bà-la-môn, đến am thất của 
người em, đảnh lễ và ngồi xuống. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với nhau rồi trở thành 
thân thiết đến độ họ không thê xa nhau được. 


Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khô hạnh, mải mê trò chuyện và khi ra 
về, vua rắn quyền luyến VỊ ấy nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, lấy thân cuộn tròn 
xung quanh vị ây, ôm âp vị ây với cái mào lớn đặt lên trên đầu và nằm đấy trong chốc 
lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến á ái, rồi rời thân bạn ra, đảnh lễ từ giã và về cung điện 
của mình. 


Vị tu khô hạnh vì quá sợ hãi vua rắn, trở thành ôm yếu, tiều tụy xanh xao, vàng vọt, 
gân nôi trên da. Người em tu khô hạnh một hôm đi đên thăm người anh. 


Người anh hỏi: 

- Sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nồi trên da như vậy? 
Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: 

- Em có thích con rắn ấy đến với em không? 


Người em trả lời: 


s02 


- Em không muốn! 
- Vua rắn ấy khi đến với em, có mang đồ trang sức không? 
- Nó có mang một hòn ngọc quý. 
- Được rồi! Vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin: Hãy cho tôi 
hòn ngọc! Như vậy con răn ây sẽ không quân thân xung quanh em nữa đâu và nó sẽ 
bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn ngọc ây khi nó vừa đên. Ngày thứ 
ba, khi nó vừa ra khỏi nước, trên bờ sông Hãng, em hãy xin hòn ngọc ây. Như vậy nó 
sẽ không đên thăm em nữa. 
Người em tu khô hạnh đáp: 
- Lành thay! 
Và vị ấy đi về chòi lá của mình. 
Theo đúng lời đặn, ngày hôm sau, khi vua rắn ấy đến, chỉ vừa đứng lại, người em liền 
xI: 
- Hãy cho tôi hòn ngọc bảu trang sức của bạn. 
Vua rắn ấy không kịp ngôi xuống liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, người em đứng 
lại cửa am, khi vua răn vừa đên, liên hỏi: 
- Hôm qua, bạn không cho tôi hòn ngọc báu. Vậy hôm nay, bạn phải cho tôi 
Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. 
Đến ngày thứ ba, khi vua rắn ấy mới nỗi lên trên mặt nước, người em liền nói: 
- Hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc. Hôm nay, hãy cho tôi ngọc báu này! 
Vua rắn đứng ở mặt nước, từ chối qua hai bài kệ này: 
Mọi đồ ăn và thức uống 
Được sung mãn, đầy tràn, 
Chính do hòn ngọc báu 
Đem lại cho ta vầy. 
Bạn cầu xin quá nhiều, 
Ta không muốn cho bạn. 
Ta sẽ không đi đến 
Am thất bạn nữa đâu. 
Như đứa trẻ cầm tay 
Một hòn sạn trơn láng, 


Bạn làm ta sợ hãi 


803 


Khi xin hòn ngọc này! 

Bạn cầu xin quá nhiều, 

Ta không muốn cho bạn. 

Ta sẽ không đi đến 

Am thất bạn nữa đâu. 
Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao giờ trở lại 
nữa. Còn người tu khô hạnh ây, vì không thây vua răn xinh đẹp của mình nên lại ôm 
yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nôi trên da nhiều hơn nữa. Người anh tu khô 
hạnh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, thấy em lại càng vàng vọt hơn trước liền 
hỏi: 
- Tại sao em lại ốm yếu hơn trước? 
VỊ kia đáp: 
- Bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa. 
Người anh nghe vậy liền suy nghĩ: "Người tu khổ hạnh này không thê sống mà không 
có vua rắn ây!". 
Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba: 

Chớ cầu xin người nào 

Mà mình thường yêu mến, 

Vì nếu xin quá nhiều 

Mình trở thành đáng ghét! 

Phạm chí này xin mãi 

Hòn ngọc của rắn thần, 

Nên nó không trở lại 

Để thăm viếng nữa đâu! 
Sau đó, người anh tu khô hạnh an ủi em: 
- Thôi từ nay em chớ sầu muộn nữa. 


Rồi vị ấy đi về am thất của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em đạt các 
Thăng trí và các Thiên chứng, cuôi cùng khi mệnh chung được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy ngay tại Cung điện loài rắn có đây đủ bảy báu vật, nhưng 
các loại rắn cũng rất ghét câu xin, còn nói gì loài người! 


S04 


Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 
- Lúc bấy giờ, người em là Ànanda, còn người anh cả là Ta vậy. 


-ooOoo- 


254. CHUYỆN CON NGỰA QUY ĂN CÁM GẠO ĐỎ 
(Tiên thân Kundaka-Kucchi-Sindhava) 


Đã ăn có, và cháo..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về Trưởng lão Xú-lợi-phát. 


Một thời sau mùa an cư ở Xá-vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ rôi Ngài trở về Xá-vệ. 
Dân chúng đón tiếp bậc Đạo Sư và tô chức cúng dường đức Phật cùng Tăng chúng. 
Họ mời một Tỷ-kheo truyễn pháp Ở trong tịnh xá và tùy theo số người đến muốn cúng 
dường bao nhiêu Tỷ-kheo, vị này giới thiệu các vị ấy cho họ. 


Có một bà già nghèo chỉ sửa soạn một phân ăn để cúng dường, nhưng các Tỷ-kheo 
đều đã được giới thiệu với những người đến trước. Khi mặt trời mọc, bà ấy ấi đến vị 
Tỷ-kheo truyền pháp và nói: 


- Thưa thây, hãy giới thiệu cho tôi một Tỷ-kheo. 
lún ấy nói: 


- Thưa bà, tất cả Tỷ-kheo đã được tôi giới thiệu. Nhưng ở tỉnh xá, chí còn Trưởng lão 
Xá-lợi-phát. Bà hãy cúng phân ăn cho vị ây. 


Bà già hoan hỷ nói: 
- hành thay, Tôn giả. 


Và bà đứng đợi tại cổng Du Viên. Khi Trưởng lão đến, bà đảnh lễ, tay cẩm bình bát, 
đưa Trưởng lão về nhà và mời ngôi. Nhiễu gia đình mộ đạo nghe nói: Một bà già đã 
mời được vị Trưởng lão quân Chánh pháp ngôi tại nhà của mình! Trong số những 
người nghe ây có vua Pasenadi nước Kosala. Vua lập tức gửi bà ấy các loại đỗ ăn 
cùng với một chiếc á áo, một túi một ngàn đồng tiền vàng và nói: 


- Mong rằng bà đón tiếp vị Tôn giả của chúng tôi thật chu đáo. Xin tặng bà cái áo này 
và một ngàn đông tiền vàng để tiêu dùng vào việc tiếp đãi bậc Trưởng lão thật đây đi. 


Cũng như vua đã làm, ông Cấp Cô Độc anh, ông Cấp Cô Độc em và đại tín nữ 
Visàkhà đều gửi thí vật tương tự. Còn các gia đình khác gửi một trăm, hai trăm đồng 
tiền vàng, tùy theo khả năng của mình. Như vậy, chỉ trong một ngày, bà già ấy nhận 
được khoảng một trăm ngàn đông tiền vàng. 


805 


Trưởng lão HỐng xong bát cháo của bà già ấy, ăn món bà ấy làm và dùng cơm bà ấy 
nấu. Khi vị áy nói lời tùy hỷ công đức và khích lệ bà, làm cho bà phân khởi đên độ bà 
được an trú vào quả Dự-Ïưu, rồi vị ây ẩi về tỉnh xả. 

Tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện và ca ngợi công đức của 
Trưởng lão: 

- Thưa các Hiền giả, bậc Tướng quân Chánh pháp đã giải thoát một bà gia chủ giả 
khỏi cảnh bắn cùng và đã an trú vào quả Dự-lưu. Tôn giả ấy đã trở thành nơi nương 


tựa chính của bà già. Tôn giả không khinh chê các món ăn mà bà ấy cúng và đã dùng 
chúng. 


Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, nay các ông tụ họp ở đây và bàn vấn để gì? 
Khi được biết vấn đề trên, ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, Tôn giả ÄXá-lợi -phát không phải chỉ nay mới trở thành chỗ nương 
tựa của bà già ấy. Không phải chỉ nay vị ây mới không khinh chê món ăn mà bà ấy 
cúng và đã ăn chúng. Thuở trước, vị ây đã làm như vậy. 


Rồi bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ 
* 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình của 


một người đi buôn ở một tỉnh phương Bắc. Thời ấy có năm trăm người lái buôn 
thường đưa ngựa đên Ba-la-nại đê bán. 


Bấy giờ một người buôn ngựa đem năm trăm con ngựa đang đi trên đường đến Ba-la- 
nại. Giữa đường, cách Ba-la-nai không xa, có một thị trân. Người ta nghe kê răng 
trước kia có một vị triệu phú rất giàu có ở trong một tư thất rất lớn. Nhưng gia đình 
người ấy dần dần sa sút chỉ còn lại một bà già hiện đang ở tại ngôi nhà â ây. Người 
buôn ngựa kia đến thị trấn ấy, trả một số tiền thuê phòng trong ngôi nhà ấy để ở và 
đem cột các con ngựa gân đó. 

Ngày hôm ấy, thật là một ngày đầy may mắn, một con ngựa cái thuần chủng đẻ một 
con ngựa con. Người lái buôn ây ở đây hai ba ngày rôi quyêt định yêt kiên vua, và 
đem ngựa ra đi. Bà già ây nói với anh ta: 

- Hãy đem trả tiền thuê nhà cho tôi rồi đi. 

Anh ta đáp: 

- Vâng, tôi sẽ trả. 

Bà giả nói thêm: 

- Này con thân, trả tiền cho ta và hãy trừ bớt số tiền con ngựa con mà con đã nhường 
cho ta. 


S06 


Người buôn ngựa làm đúng như vậy rồi ra đi. Bà già thương con ngựa con ấy như con 
đẻ của mình, cho nó ăn cơm dư phơi khô với thịt vụn, cỏ non vả nuôi nó rât cân thận. 


Sau một thời gian, Bồ-tát đem theo năm trăm con ngựa lên đường và cũng thuê chỗ 
trọ tại ngôi nhà ấy. Đàn ngựa của Bồ-tát đánh hơi con ngựa thuần chủng được bà già 
nuôi bằng bột cám gạo đỏ ấy, nên không một con nào dám vào trong nhà mà Bồ-tát 
thuê trọ. Bồ-tát hỏi bà già: 


- Thưa bà, trong nhà nảy có con ngựa nào khác không? 

Bà giả đáp: 

- Này con thân, ta chỉ nuôi một con ngựa con mà ta chăm sóc kỹ như là con ruột. 
- Thưa bà, con ngựa ấy ở đâu? 

Bà giả nói: 

- Nó đi ra đồng ăn cỏ rồi. 

- Khi nào nó trở về? 

- Nó sẽ trở về vào buổi chiêu. 


Bồ-tát ngồi đợi con ngựa con về, còn đàn ngựa của mình được cho ở phía ngoài. 
Chăng bao lâu con ngựa thuần chủng đi ăn cỏ xong trở về. 


Khi vừa thấy con ngựa quý với cái bụng chứa đầy cám gạo đỏ, Bồ-tát nhìn kỹ các 
tướng. tốt của nó và suy nghĩ: "Con ngựa thuần chủng này thật vô giá. Ta phải cho bà 
này tiền đề mua con ngựa này". Lúc ấy con ngựa con đã vào nhà và đến chuồng của 
nó xong, cả đàn ngựa kia mới dám bước vảo! 


Bồ-tát ở lại đấy hai ba ngày săn sóc đàn ngựa xong, khi ra đi, vị ấy nói: 
- Thưa bà, bà hãy lấy số tiền và bán cho tôi con ngựa con này. 

Bà giả nói: 

- Này con thân, con nói gì vậy? Đâu lại có chuyện bán con mình đi? 
Bồ-tát lại hỏi: 

- Thưa bà, bà nuôi nó bằng thức ăn gì? 

Bà già trả lời: 


- Cơm nâu, cháo gạo, cơm khô, thịt vụn và cỏ. Ngoài ra phải có nước cháo đê nó 
uông. Này con, bà nuôi nó như vậy đó. 


- Thưa bà, nếu được con ngựa ấy, tôi sẽ cho nó món ăn thượng hạng. Tại chỗ nó đứng, 
tôi sẽ giăng một cái lêu và đặt nệm đề nó đứng. 


Bà giả cảm động và nói: 


S07 


- Này con thân, nếu sự việc như con nói thì mong rằng con ngựa của ta sẽ được sung 
sướng. Hãy lây nó và đem đi. 


Bồ- tát trả một giá riêng cho bốn chân, cho cái đuôi và cho cái đầu. Vị ấy đặt sáu túi 
tiền, mỗi túi một ngàn đồng tiền vàng tại mỗi chỗ trên và mặc cho bà già một tắm áo 
mới, trang điểm ngọc vàng cho bà rồi đặt bà trước con ngựa con. Con ngựa mở mắt 
nhìn bà và rơi lệ. Bà già vuốt lưng nó và nói: 


- Bà đã nhận được tiền nuôi con lâu nay, này con thân, con hãy đi. 
Khi ấy, con ngựa mới chịu đi. 
Hôm sau, Bồ-tát muốn thử con ngựa xem nó có biết sức mạnh của nó hay không. Vì 
vậy vị ấy sửa soạn các món ăn bình thường, cho đồ cháo gạo đỏ trong cái máng đê nó 
ăn. 
Nhưng con ngựa ấy không muốn uống nước cháo nên nói: 
- Tôi sẽ không ăn món này. 
Bồ-tát đọc bài kệ đầu đề thử nó: 
Đã ăn cỏ, và cháo 
Làm bằng cám gạo đỏ 
Món ăn ngon ngày trước 
Sao nay con không ăn? 
Nghe vậy, con ngựa thuần chủng đọc hai bài kệ tiếp: 
Khi người nào không biết 
Sanh chủng và huấn luyện, 
Đối với bậc Phạm chí, 
Cháo cám đỏ vừa đủ. 
Nhưng ông rõ biết tôi 
Là ngựa nòi tối thượng, 
Do vậy ở chỗ ông, 
Tôi không ăn cháo gạo! 
Nghe vậy, Bồ-tát nói: 
- Ta làm vậy đề thử con, thôi con chớ giận dỗi! 
Bồ-tát liền nấu các món ngon cho ngựa ăn, rồi đi đến hầu vua. Tại góc của sân châu, 
Bô-tát dựng một trại cho năm trăm con ngựa và một phía khác, Bô-tát dựng một trại 


hình nón căng vải lều, trang hoàng thật đẹp. Dưới đất trải một tắm thảm, ở trên giương 
một cái tán, vị ấy cho con ngựa thuần chủng ở trong đó. 


S08 


Khi vua đến, nhìn các con ngựa và hỏi Bồ-tát vì sao con ngựa này được ở riêng và đối 
xử đặt biệt như vậy. 

Bồ-tát đáp: 

- Thưa Đại Vương, nếu con ngựa Sindth thuần chủng này không được ở riêng biệt, nó 
sẽ làm sông mât cả đàn ngựa kia. 

Vua lại hỏi: 

- Con ngựa thuần chủng nảy là một con ngựa thật đẹp chăng? 

Bồ-tát đáp: 

- Thưa phải, tâu Đại vương. 

- Như vậy, trằm muốn xem tốc lực của nó ra sao. 

Bồ-tát nai nịt yên cương vào con ngựa, leo lên lưng nó và thưa: 

- Thưa Đại vương, hãy xem sức ngựa chạy. 


Rồi Bồ-tát đuôi mọi người ra khỏi sân chầu và leo lên cưỡi ngựa chạy quanh sân. Tắt 
cả sân trở thành như thê được bao quanh bởi những con đường tròn ngựa chạy không 
gián đoạn. Rôi Bô-tát nói: 


- Thưa Đại vương, hãy xem con ngựa thuần chủng phi. 


Rồi vị ấy cho con ngựa bắt đầu phi. Không ai thấy vị ấy ở đâu cả! Rồi vị ấy buộc một 
lá đỏ bên sườn ngựa. Khi ấy, người ta chỉ thấy một vòng tròn lá đỏ. Rồi Bồ-tát cho 
con ngựa phi trên mặt nước hồ trong một khu vườn của kinh thành. Tại đấy con ngựa 
phi trên mặt nước và các lá hoa sen và không một lá nào bị nhận chìm xuống nước. 


Như vậy, Bồ-tát biểu diễn tốc lực tuyệt diệu của con ngựa, xong liền leo từ lưng ngựa 
xuông, võ tay, rồi đưa bản tay ra, với lòng bản tay ngửa lên trên. Con ngựa leo lên bàn 
tay, chụm bôn chân làm một và đứng trên lòng bản tay. Rôi Bô-tát thưa với vua: 


- Thưa Đại vương, tất cả bờ biên cũng không đủ đề biều diễn mọi kiêu phi tài giỏi của 
con ngựa thuân chủng này. 


Vua rất hài lòng, ban cho bậc Đại Sĩ nửa quốc độ, rảy nước lễ cho con ngựa con, và 
đặt nó vào địa vị vương mã. Con ngựa ấy được vua ái mộ, thân thiết và được tôn trọng 
đặc biệt. Chỗ con ngựa ở được trang hoàng như vương phòng, nơi nào cũng đẹp, sản 
được rảy bốn loại hương, quanh tường được treo các vòng hoa; phía trên mái lợp một 
cái tán bằng vải có đính các sao vàng, giống như một cái đình đủ mọi vẻ đẹp chung 
quanh, luôn luôn có ngọn đèn dầu thơm soi sáng và tại chỗ đi đại tiểu tiện có đặt một 
cái chậu bằng vàng. Con ngựa ấy ăn các thực phẩm quý dành cho vua. 


Từ khi con ngựa ấy đến, quyền cai trị của vua lan rộng khắp cõi Diêm-phù-đề. Rồi 
vua vâng theo lời giáo giới của Bô-tát, làm các công đức như bô thí v.v... và cuôi cùng 
khi mệnh chung được sanh lên cõi trời. 


s09 


* 
Sau khi kế Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, 
nhiêu vị đặc quả Dự-lưu, Nhát lai, Bát lai. Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- túc bấy giò, bà già ấy là bà già này, con ngựa thuân chủng là Xá-lợi-phát, vua là 
Ananda, còn người buôn ngựa là Ta vậy. 


-ooOoo- 


255. CHUYỆN CON VẸT 
(Tiên thân Suka) 


Khi nào con chỉm Ấy..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo đã chết vì bội thực. Khi 
1)-kheo này chết, các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường bàn luận về sự thát đức 
của Tỷ-kheo áy như sau: 


- Thuưa các Hiển giả, Tỷ-kheo có tên như vậy không biết lượng cái bụng của mình, đã 
ăn quá nhiều nên không tiêu hóa nổi và đã chết. 


Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, khi các ông ngôi họp ở đây, các ông nói đến chuyện gì? 
Khi nghe vấn đê trên, Ngài nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, mà trước kia cũng vậy, vị ấy vì ăn quá nhiều 
và đã mệnh chung. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

x 
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba- la-nại, Bồ-tát sanh làm con vẹt ở núi 
Tuyết. Bồ-tát là vua của vài ngàn con vẹt, sông ven biên trên sườn núi Tuyết. Vị vua 
chim vẹt này sanh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe thì mắt Bồ-tát bị Suy yếu. 
Người ta thường nói các con vẹt bay rât nhanh. Do vậy, khi chúng trở về giả, thì các 


con mắt yêu trước. Con của vua chim vẹt đê cha mẹ ở lại tô, còn mình đi kiêm đô ăn 
nuôi dưỡng cha mẹ. 


Một hôm, nó đi tìm môi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển thấy một hòn đảo, tại đầy có 
một rừng xoài đầy trái màu vàng. Hôm Sau, đến giờ đi tìm đồ ăn, nó bay và hạ xuông 
rừng xoài, uống nước ngọt của trái xoài, rồi lấy trái xoài chín đem về cho cha mẹ. Bồ- 
tát ăn trái xoài ây, biết được vị trái xoài, liền nói: 


- Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? 


S10 


Nó trả lời: 

- Thưa cha thân, đúng vậy. 

Bồ-tát nói: 

- Này con thân, các con vẹt đi đến đảo ấy không bảo vệ mạng sống được lâu dài. Con 
chớ nên đi đên hòn đảo ây nữa. 

Vẹt con không nghe theo lời cha, và vẫn đi đến hòn đảo ấy. 

Một hôm, sau khi uống nhiều nước ngọt của xoài, nó mang về một trái xoài chín cho 
cha mẹ. Khi bay về trên mặt biên, thân trở thành mệt mỏi vì mang nặng, nó buồn ngủ, 


nên vừa ngủ vừa bay, và trái xoài từ mỏ nó rơi xuống. Dần dần nó bỏ con đường vẻ, 
bay sả xuông mặt nước rồi rơi xuống nước. Một con cá liền bắt lấy nó ăn thịt. 


Bồ-tát đợi con đã quá giờ mà không thấy nó trở về, biết rằng có lẽ nó đã rơi xuống 
biên và chêt rôi. Kê từ đó vẹt cha vẹ mẹ không có đô ăn, héo mòn rôi chêt luôn. 


* 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ xong, bậc Đạo Sư liên đọc các bài kệ này: 
Khi nào con chỉm ấy 
Biết đủ trong ăn uống, 
Chim được thọ mạng dài, 
Và nuôi dưỡng cha mẹ. 
Khi chim ăn quá nhiễu, 
Không biết sự tiết độ, 
Tại đáy chim chìm xuống, 
Không còn ai thấy nữa. 
Do vậy, thật lành thay 
Tiết độ, không tham ăn, 
Không biết lường, chìm xuống, 
Biết lường đâu có chìm? 
Sau khi kế Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng Sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều 
vị đặc quả Dự-lưu, Nhất lai, Bát lai và ngài nhận điện Tiên thân: 


- Lúc bấy giò, Tỷ-kheo không tiết độ trong ăn uống là con của vua loài vẹt, còn vua 
loài vẹt là Ta vậy. 


-ooOoo- 


811 


256. CHUYỆN CÁI GIÊNG CŨ 
(Tiên thân Jarudapàna) 


Các lái buôn cần Hước..., 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về những người lái buôn tại Xá-vệ. 


Nghe nói những người lái buôn ấy lấy hàng hóa ở Xá-vệ chất đây xe xong, khi đến 
thời ra đi đên hành nghê, họ mời đức Thê Tôn đên và bô thí cúng dường lớn. Họ thọ 
Tam qui Ngũ giới và được an trú vào các giới. Sau đó họ đảnh lề bậc Đạo Sư và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ lên đường dài đề hành nghề. Sau đó con bán hết các 
hàng hóa, thành tựu được mục đích và trở về được an toàn thì chúng con sẽ đến yêt 
kiên và đảnh lê Thể Tôn lần nữa. 


Rôi họ lên đường. 
Trên một đoạn đường khó khăn, họ thấy một cải giếng cũ xưa và nói: 


- Giếng này không có nước. Chúng ta đang khát nước vậy chúng ta hãy đào sâu giếng 
này. 


Khi họ đào, họ tìm được nhiều lớp kim loại từ sắt đến lưu ly v.v... Họ thỏa mãn với sự 
thụ hoạch này, liền chở đây châu báu trên các cố xe và trở về Xá-vệ an toàn. Sau khi 
cất số tài sản mà họ đã đem về, họ nghĩ: "Chúng ta đã được mục đích, vậy chúng ta sẽ 
cúng dường Tăng chúng các món ăn”. 


Họ mời đức Thế Tôn đến để bó thí cúng dường, và đảnh lễ Ngài, rồi họ ngôi xuống 
một bên và tường thuật với bậc Đạo Sư cách họ tìm được tài sản như thể nào. 


Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các cư sĩ, các ông biết bằng lòng với các tài sản ấy và chấp nhận tài sản cùng 
nếp sông với ý thức biết đủ. Còn thời xưa, có những người không thỏa mãn, không tiết 
độ, không nghe lời bậc hiên trí nên phải mệnh chung. 

Rỗi theo lời yếu câu của họ, bậc Đạo Sư kê câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia đình lái 
buôn. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát trở thành người lãnh đạo một đoàn lữ hành. 


Một dịp kia, Bồ-tát lấy hàng hóa chất đầy xe, đem theo nhiều người làm thành một 
đoản và tiên bước trên chính con đường khó khăn này, bông thây cái giêng nước như 
hiện nay. Tại đây các người đi buôn nói: 


- Chúng ta muôn uông nước. 


S12 


Họ bắt đầu đào cái giếng ấy và tình cờ lấy được nhiều kim loại và châu báu v.v... Họ 
được nhiêu kho báu như vậy, nhưng vẫn không thỏa mãn. "Chắc còn kho báu khác ở 
đây tôt đẹp hơn kho báu này". Họ suy nghĩ và họ càng đảo thêm nữa. Bô-tát nói với 
họ: 
- Thưa các vị thương gia, tham là nguồn góc của tai họa, chúng ta đã được nhiều tài 
sản rôi. Với chừng ây, chúng ta phải biệt vừa đủ. Chớ có đào thêm nữa. 
Dầu có sự can ngăn của Bồ-tát, họ vẫn đào. 
Bấy giờ giếng ấy là chỗ của loài rắn thần. Vua loài rắn thần ở dưới thấy cung điện của 
mình bị phá vỡ, đá, bụi rơi xuông, liên phân nộ, dùng hơi độc từ lỗ mũi phun ra, giêt 
chêt tât cả mọi người chỉ trừ Bô-tát. Rôi vào các cô xe, chât đây mọi xe với tât cả châu 
báu và đặt Bô-tát ngôi trên cô xe tôt đẹp nhât, rồi bảo các răn thân trẻ đánh xe, chở 
Bô-tát đên Ba-la-nai. Chúng đưa vị ây vào nhà, sắp đặt tài sản xong, lại trở về cung 
điện của loài rắn. 
Bồ-tát tiêu dùng tài sản, làm vang danh toàn cõi Diêm-phù-đề bằng cách bố thí, giữ 
giới, hành trì ngày trai giới, và cuôi đời, khi mệnh chung vị ây được sanh lên cõi trời. 
Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư đọc các bài kệ này: 

Các lái buôn cần nước, 

Đào cái giếng cũ xưa, 

Ở đó họ tìm được 

Sắt, đồng, chỉ và thiếc, 

Hoàng kim và bạch ngân, 

Nhiều trân châu, lưu ly. 

Nhưng họ không biết đủ, 

Cứ đào, đào thêm mãi. 

Các rắn độc điên tiết, 

Phun lửa giết chết tiệt. 

Vậy chớ đảo quá sức, 

Quá mức gây tác hại. 

Do đào, được tài sản, 

Đảo quá, lại mất sạch! 


* 


Khi bậc Đạo Sư kể xong Pháp thoại này, Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


- Lúc bấy giờ, vua loài rắn là Xá-lợi-phát và người lãnh đạo đoàn lữ hành là Ta vậy. 
-0oOoo- 


613 


257. CHUYỆN NGƯỜI HẦU CẬN GÀMANI-CANDA 
(Tiên thân Gàmani-Canda) 


Nó không giỏi làm nhà... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về sự tán thản trí tuệ. 

Tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo ngôi họp và tán thán trí tuệ đức Thể Tôn: 

- Như Lai là bậc đại tuệ quảng tuệ, thiệp tuệ, mẫn tuệ, duệ tuệ, đạt tuệ. Ngài vượt thế 
giới chư Thiên và thê giới này về trí tuệ. 

Bậc Đạo Sự đến và nói: 

- Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây và bàn đến vấn đề gì? 

Khi nghe vấn đê trên, Ngài nói: 

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà xưa cũng vậy, Như Lai đã là bậc đại trí tuệ. 
Rôi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, khi vua Janasandha trị vì ở Ba-la-nạl, Bồ-tát sanh ra làm 
con của bà hoàng hậu chánh cung. Mặt Bồ-tát thanh tịnh, chói sáng, đạt được sắc đẹp 
tối thượng, như mặt gương bằng vàng được đánh bóng. Đến ngày lễ đặt tên, ngài được 
gọi là À dàsa-Mukha (hoàng tử có khuôn mặt như gương). 


Trong thời gian bảy năm, phụ vương đã mời thầy về dạy hoàng tử ba tập Vệ-đà và 
mọi bôn phận phải làm ở đời. Bô-tát học xong thì phụ vương mệnh chung. Các đại 
thân tô chức lê tang vua rât long trọng và lập đàn bô thí cho các người chêt. Đên ngày 
thứ bảy, quân thân hội họp tại triêu đình và bàn luận: 

- Hoàng tử còn trẻ quá, không thể làm lễ quán đảnh lên ngôi vua được. Chúng ta hãy 
thử tài hoàng tử rôi sẽ làm lễ quán đảnh cho hoảng tử sau. 

Một hôm, họ trang hoàng thành phó, tô chức một pháp đình, sửa soạn chiếc ngai rồi đi 
yêt kiên hoàng tử và nói: 

- Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy đến pháp đình. 

Hoàng tử chấp thuận cùng với một số đông tùy tùng đến pháp đình và ngồi xuống trên 
chiệc ngai. 

Khi Bồ-tát ngồi xuống đề xử án, họ bắt một con khỉ đi hai chân, mặc áo giả làm một 
vị sư trưởng giỏi nghê chọn vị trí tôt đê làm nhà, rồi họ dân nó đên pháp đình. Họ nói: 
- Thưa Thiên tử, trong thời đại của phụ vương ngài, người này là một sư trưởng có 


thiên tài tiên đoán vị trí tốt để làm nhà và rất thuần thục trong nghề. Vị này thấy chỗ 
làm được hay không nên làm, và ngay cả chỗ có khuyêt điêm dưới mặt đât sâu đên 


S14 


bảy khuỷu tay, vị này cũng biết. Nhờ sự giúp đỡ của vị ấy, cung điện của vua đã được 
xây dựng. Thiên tử hãy nhận vị ây và ban cho vị ây một chức vụ. 


Hoàng tử nhìn nó từ dưới lên và suy nghĩ: "Đây không phải là người mà chỉ là một 
con khi. Bọn khi chỉ biệt phá hoại những gì đã được làm ra chứ chúng không biết làm 
gì cả hay xây dựng những công trình gì cả". Vì vậy, hoàng tử đọc bài kệ đâu cho các 
đình thân nghe: 

Nó không giỏi làm nhà, 

Đó là khỉ mặt nhăn, 

Chỉ phá việc đã làm, 

Thói của nòi giống đó. 
Các đình thân, nói: 
- Thưa Thiên tử, có thê là như vậy. 
Và họ dắt khi đi ngay. 
Sau một hai ngày, họ cho con khi ấy mặc y phục sang trọng, dắt nó đến pháp đình và 
nÓI: 
- Thưa Thiên tử, trong thời phụ vương ngài, người này là pháp quan xử kiện. Thiên tử 
hãy sử dụng vị ây và cho vị ây xử kiện. 


Hoàng tử nhìn nó và nghĩ: "Một người có tâm và có trí không có nhiều lông lá như 
vậy. Nó là con khỉ vô trí, không thê nào xử kiện được". 


Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
Vật đầy lông lá này 
Không sao có tâm trí, 
Nó chỉ là con thú 
Không gây được lòng tin, 
Như phụ vương đã dạy: 
Con này chả biết gì! 
Các đình thần nghe câu kệ này liền nói: 
- Thưa Thiên tử, có thê là như vậy. 
Rồi họ đem con khi ấy đi ngay. 


Một ngày khác họ lại mặc y phục và trang điểm cho nó, dắt nó đến pháp đường và 
nÓI: 


- Thưa Thiên tử, người này trong thời phụ vương ngài đã hầu hạ đầy đủ mẹ và cha, đã 
kính lễ các bậc lớn tuôi trong gia đình. Hãy sử dụng người này. 


615 


Hoàng tử nhìn nó và nghĩ: "Đây là con khi với tâm dao động. Nó không thể làm được 
công việc ây". 
Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ ba: 
Con vật ấy không thể 
Giúp đỡ mẹ hay cha, 
Hay là anh, chị, bạn, 
Phụ vương dạy ta vậy. 
Các đình thần nói: 
- Thưa Thiên tử, có thê là vậy! 
Rồi họ đem con khỉ đi ngay và họ nói với nhau: 
- Hoàng tử là bậc hin trí, có thê trị vì vương quốc. 
Sau đó, họ làm lễ quán đảnh cho hoàng tử lên ngôi vua, rồi truyền đánh trống khắp 
thành và rao: 
- Đây là những pháp lệnh của Quốc vương có khuôn mặt như gương sáng. 


Từ đấy trở đi, Bồ-tát trị vì theo Chánh pháp, và tiếng đồn Bồ-tát là bậc hiền trí được 
truyền đi khắp cõi Diêm-phù-đê. Với mục đích làm chói sáng trí tuệ của Bô-tát, mười 
bôn vân đê này được đem đên cho Bô-tát giải quyêt: 

Con bò, chàng trai và con ngựa, 

Thợ đan giỏ, và vị thôn trưởng, 

Kỹ nữ, thiếu phụ vả con rắn, 

Con nai, chim đa đa, nữ thần, 

Rắn chúa, và các vị khô hạnh, 

Cùng các thanh niên Bả-la-môn. 
Ở đây, câu chuyện được lần lượt kể như sau. 
Trong thời Bồ-tát được làm lễ quán đảnh lên ngôi vua, một người hầu của vua 
Janasandha tên là Gàmani-Canda đã suy nghĩ: "Vương quôc này thật vinh quang nêu 


được vua cai trị cùng với sự phò tá của những người đồng lứa tuổi với vua. Ta nay già 
cả, không thê hâu hạ hoảng tử trẻ tuôi, vậy ta sẽ sông làm nghê nông ở thôn quê". 


Vì vậy ông ta ra khỏi thành phố khoảng ba đặm và sinh sống tại một ngôi làng nhỏ. 
Nhưng ông không có bò để cày ruộng. Sau khi trời mưa, ông mượn hai con bò của 
một người bạn, cả ngày ông cày xong, cho các con bò ăn cỏ, rồi đắt bò về trả lại cho 
người chủ. 


Trong lúc ây, người chủ đang ngôi ăn cơm với vợ ở giữa nhà. Các con bò đi vào nhà, 
rât quen thuộc. Trong khi các con bò đi vào, người chông giơ bát lên, và người vợ đặt 


S16 


bát xuống. Gàmani-Canda nhìn thấy suy nghĩ: "Họ không mời ta ăn", liền bỏ đi và 
không giao tận tay bạn các con bò. Đêm đên, bọn ăn trộm phá chuông bò và dắt các 
con bò ây đi. 


Vào buôi sáng, người chủ đi vào chuồng bò, không thấy các con bò ấy, biết các con bò 
bị ăn trộm liền nghĩ: "Ta sẽ tóm cô Gàmani", rồi đi đến gặp ông ta và nói: 


- Này ông, hãy trả các con bỏ cho tôi. 

- Nhưng các con bò đã vào trong chuồng rồi. 

- Nhưng ông có giao trả cho chúng tôi đâu? 

- Không, tôi không giao trả. 

- Vậy đây là sứ giả của vua đến mời ông đi. 

Bấy giờ, những người dân xứ này có tục lệ khi họ lượm một hòn đá hay một vỏ sò và 
nói: Đây là sứ giả của vua xin mời đi. Nêu ai nghe nói: Đây là sứ giả của vua, mà 
không đi, sẽ bị vua phạt. Do vậy, khi ông ta nghe chữ "sứ giả", ông liên đi theo. 


Trong khi hai người cùng đi đến cung vua họ đi ngang ngôi làng có một người bạn 
của Gàmani ở. Ông ta nói với người kia: 


- Này ông, tôi rất đói. Ông cho tôi vào làng ăn xong và trở lại, ông hãy ở tại đấy! 
Nói xong ông ta đi vào nhà người bạn. 

Nhưng người bạn không ở nhà. Người vợ bạn nói: 

- Thưa ông, đồ ăn chín không có. Hãy chờ một lát, tôi nấu xong sẽ mời ông. 


Người vợ leo thang lên kho gạo, vì quá hấp tấp nên té xuống đất khiến cho bà ấy sây 
thai. Vừa lúc ấy người chồng đi về, thấy vậy liền nói: 


- Anh đánh vợ ta khiến bà ấy sây thai. Đây là sứ giả của vua, hãy đi ngay. 


Anh ta dắt Gàmani-Canda và ra đi. Từ đấy, hai người dắt Gàmani ở giữa cùng đi với 
nhau. 


Tại một ngôi làng nọ, có người giữ ngựa không thể bắt con ngựa quay lại, lúc nó đang 
chạy đến gần những người ấy. Người giữ ngựa thấy Gàmani liền nói: 


- Này cậu Gàmani, hãy đánh con ngựa này với một vật gì khiến nó quay trở lui. 


Gàmani cầm hòn đá và ném con ngựa. Hòn đá ném trúng chân con ngựa, làm gãy 
chân nó như cọng cây y lan, người gIữ ngựa kêu to: 


- Ông làm gãy chân con ngựa của tôi rồi! Đây là sứ giả của vua. 


Và anh ta dắt Gàmani đi. Trong khi bị ba người dất đi, ông ta suy nghĩ: "Những. người 
này sẽ tô cáo ta trước mặt vua. Ta không thể trả tiền mấy con bò, còn nói gì đến tiền 
phạt làm sây thai, rồi ta đào đâu ra được tiền đền ngựa? Thà ta chết còn tốt hơn! 


617 


Vì vậy khi họ đang đi, ông ta thấy một vực thắm bên sườn đồi. Dưới bóng ngọn đồi 
ây, hai cha con thợ đan giỏ đang dệt một tâm chiêu, Gàmani-Canda nói: 


- Thưa các ông, tôi muốn đi vệ sinh, hãy chờ đây một lát cho đến khi tôi trở lại. 


Nói xong, ông ta lên lên ngọn đồi, thả mình xuống vực thăm lại rơi đúng trên lưng cha 
người thợ đan giỏ. Người thợ đan giỏ già bị thương nặng chêt ngay tại chô. Gàmani 
liên đứng dậy. Người con nói: 


- Đỗ ác độc, ông đã giết cha ta chết rồi! Đây là sứ giả của vua. 

Anh ta năm tay Gàmani và đi khỏi lùm cây. Những người kia hỏi: 

- Chuyện gì thế này? 

Anh ta trả lời: 

- Đây là tên đại ác đã giết cha tôi! 

Từ đấy bốn người vây quanh dắt Gàmani đi giữa. 

Họ đến trước cửa một ngôi làng khác. Vị thôn trưởng thấy Gàmani liền hỏi: 
- Chào cậu Gàmani, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta trả lời: 

- ĐI gặp vua. 


- Có thật chăng cậu đi đến gặp vua? Tôi muốn trình vua một chuyện, cậu có thể mang 
đên trình không? 


- Vâng tôi sẽ mang. 


- Tôi thường có sắc đẹp, tài sản, có danh tiếng, và không có bệnh. Nay tôi nghèo khổ, 
lại mắc bệnh vàng da. Vì lý do gì vậy? Hãy hỏi vua như vậy. Người ta nói vua là bậc 
hiền trí, vua sẽ nói với cậu và cậu sẽ đem lời vua về nói cho tôi. 


Ông ta nhận lời, rồi tiếp tục đi. 

Tại cửa một làng khác, một kỹ nữ thấy ông ta liền gỌI: 
- Chào cậu Gàmanmi, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta bảo đi gặp vua, kỹ nữ ấy nói: 


- Người ta nói vua là bậc hiền trí, cậu hãy mang theo câu chuyện của tôi trình vua. 
Trước kia, tôi thường được nhiều lợi dưỡng. Nay tôi không đáng giá một miếng trầu! 
Không ai đến tán tỉnh tôi. Cậu hãy hỏi vua tại sao vậy, và về nói lại cho tôi. 


Rôi Gàmanl lại đi nữa. 


Tại cửa một ngôi làng khác, một thiếu phụ thấy ông ta cũng hỏi tương tự và nói: 


618 


- Tôi không thể sông trong nhà chồng cũng không thể sống trong gia đình tôi. Vì lý do 
gì vậy? Cậu hãy hỏi vua và về nói lại cho tôi. 


Rôi GàmanI đi nữa. 


Từ đấy đi qua một đia phận khác có một con rắn sống trong một gò mối, nó thấy ông 
ta liền hỏi: 


- Này cậu Gàmani đi đâu vậy? 
Khi được đáp đi gặp vua, con rắn nói: 


- Người ta nói vua là bậc hiện trí. Hãy mang đến trình vua câu chuyện của tôi. Khi tôi 
đi ra tìm môi và rời gò mối, tôi ôm yếu, đói lả nhưng thân tôi đầy cả hang mối, tôi 
phải kéo thân tôi khỏi ô một cách khó khăn. Còn khi đi tìm HƯỜI xong trở về, tôi được 
no nê thỏa mãn và thân lớn ra, nhưng bò vào hang thật mau lẹ, thân tôi không chạm 
sườn hang. Tại sao vậy? Hãy hỏi vua và đem câu trả lời về cho tôi. 


Ông ta đi một đoạn nữa, một con nai thấy ông ta cũng hỏi tương tự: 


- Tôi không thể ăn cỏ ở một chỗ nào khác ngoại trừ đưới gốc cây này. Vì lý do gì vậy? 
Hãy hỏi vua. 


Đi qua một phần đất khác, một con chim đa đa thấy ông ta liền hỏi: 


- Khi tôi đậu đưới chân một gò mối, tôi hót lên tiếng hót rất hay. Nhưng ở bất cứ chỗ 
nào khác, tôi không thê làm được như vậy. Vì lý do gì vậy? Hãy hỏi vua. 


Ông ta đi tới một chỗ khác, một nữ thần cây thấy ông ta hỏi: 
- Này Gàmami đi đâu vậy? 
Khi được trả lời đi gặp vua, nữ thần cây nói: 


- Người ta nói vua là một bậc hiền trí. Trước kia tôi rất được trọng vọng. Bây giờ ngay 
ca một ít nhánh non tôi cũng không có được. Vì sao vậy? Hãy hỏi vua. 


Đi qua một phần đất khác, một con rắn chúa thấy ông ta và hỏi tương tự: 


- Người ta nói vua là một bậc hiền trí. Trước kia trong hồ này, nước trong như pha lê. 
Nay nước hồ vân đục với bọt nước trùm khắp. Vì sao lại vậy? Hãy hỏi vua. 


Đi tới một chỗ khác, có một sô nhà tu khô hạnh sống tại một khu vườn gần thành phó, 
thây ông ta cũng hỏi tương tự: 


- Người ta nói vua là một bậc hiền trí, trước kia tại khu vườn này, các loại trái ngọt rất 
nhiêu, nhưng nay chúng trở nên lạt lẽo và lại đăng. Tại sao vậy? Hãy đên hỏi vua. 


Từ đấy đi đến một chỗ khác, một số thanh niên Bà-la-môn đang ở trong một gian nhà 
gân cửa thành, thây ông ta bèn hỏi: 


- Này cậu Gàmami, cậu đi đâu vậy? 


619 


Khi được trả lời đi đến gặp vua hỏi nói: 


- Vậy cậu hãy mang theo câu chuyện của chúng tôi: Trước kia chúng tôi học bất cứ 
đoạn kinh nảo, chúng tôi đều nhớ rõ ràng. Nhưng nay, điều chúng tôi học không được 
giữ lại trong trí và không được hiểu rõ ràng, tất cả đều trở thành mù mờ như nước 
trong một cái phè nứt rạn. Vì sao sự việc lại vậy? Hãy đến hỏi vua. 


Thế là Gàmani-Canda đến yết kiến vua với mười bốn câu hỏi như trên. 


Khi ấy vua đang ngồi tại pháp đình. Vua thấy Gàmani-Canda, và nhận ra ông ta: 
"Người này là người hâu hạ phụ vương ta, thường hay bông bê ta thuở trước. Từ đây 
cho đên nay, ông ta sông ở đâu?". Vì vậy vua hỏi: 


- Này Gàmani, trong thời gian qua khanh sông ở đâu? Đã lâu rồi khanh không trình 
diện. Vì mục đích gì khanh đên đây? 


Gàmani thưa: 
- Tâu thiên tử, từ khi tiên vương lên cõi trời, thần đi về thôn quê làm nghề cày ruộng 
đê sinh sông. Tại đây, người này vì vân đê kiện tụng hai con bò đã đem sứ giả của vua 


ra và kéo thân đến trước Thiên Tử. 


- Nếu không bị kéo đi, khanh sẽ không đến đây chứ gì? Nay khanh bị kéo đến, như 
vậy là tôt rôi, và ta mới thây khanh. Vậy người kia ở đâu? 


- Thưa Thiên tử, đó là người này. 

- Có phải chính ông đưa sứ giả của trầm đến bắt Canda? 

- Tâu thiên tử, thật vậy. 

- Tại sao? 

- Vì ông ta không chịu trả đôi bò của thần! 

- Có đúng chăng Canda? 

- Tâu thiên tử, hãy nghe chuyện của thần. 

Rồi Canda thuật lại tắt cả câu chuyện. Nghe xong, vua hỏi người chủ của các con bò. 
- Ngươi có thấy các con bò đi vào chuồng nhà ngươi không? 

- Tâu thiên tử, thần không thấy. 


- Này từ trước ngươi chưa bao giờ nghe mọi nơi gọi ta là Vua có mặt sáng như gương 
sao? Người hãy nói thật đi. 


- Tâu thiên tử, thần có thấy. 


- Này Canda, khanh không dắt đôi bò về trả, như vậy khanh mắc nợ đôi bò. Người này 
có thây nhưng nói không thây, tức là cô ý nói láo. Do đó khanh phải tự tay móc mất 
người này và phân khanh phải trả cho anh ta hai mươi bôn đông tiên vàng. 


820 


Nghe vua nói vậy, quân hầu dắt người chủ các con bo ra ngoài. Anh ta liền nghĩ: "Khi 
bị móc mắt, thì ta lây tiên làm gì!". Vì vậy, anh ta sụp lạy dưới chân Gàmami và nói: 


- Thưa ngài Canda, số tiền các con bò ấy thuộc về ngài. Hãy lấy thêm những đồng tiền 
nảy nữa. 


Nói vậy xong, anh ta đưa cho Canda một số tiền rồi bỏ trồn chạy. 
Người thứ hai nói: 

- Tâu thiên tử, người này đánh vợ tôi khiến cho bà ấy sây thai. 

- Có thật vậy chăng, này Canda? 

- Thưa Đại Vương, xin hãy nghe thần. 

Rồi ông ta thuật toàn bộ câu chuyện với các chỉ tiết. Vua hỏi: 

- Có phải khanh đánh vợ người này và làm cho bà ta sây thai? 

- Thưa thiên tử, thần không làm như vậy. 

- Này người kia, ngươi có thể chữa lại sự sây thai do người này đã gây ra không? 
- Thưa Thiên tử, không thê được. 

- Nay ngươi muốn làm gì? 

- Tôi muốn phải có một đứa con trai! 


- Này Canda, hãy đem vợ người này về nhà của khanh cho đến khi nào bà ta sanh một 
đứa con trai thì đưa nó đên và trả cho người này. 


Người ấy nghe vậy liền sụp xuống lạy dưới chân Canda: 

- Thưa ngài, chớ phá vỡ gia đình của tôi! 

Rồi anh ta cho Canda một số đồng tiền vàng và bỏ chạy trốn. 

Người thứ ba đến và nói: 

- Tâu Thiên tử, người này đánh gãy chân con ngựa của tôi. 

- Có thực chăng, này Canda? 

- Thưa Đại vương, xin hãy nghe thần. 

Rồi Canda tường thuật rõ ràng câu chuyện. Nghe xong, vua hỏi người chủ con ngựa: 
- Có phải chính ngươi nhờ Canda đánh con ngựa khiến cho nó quay lui không? 

- Tâu thiên tử, tôi không nói. 


Nhưng khi được hỏi thêm một lần nữa, anh ta nói: 


821 


- Thưa, tôi có nói. 
Vua gọi Canda và bảo: 


- Này Canda, người này có nói nhưng lại bảo không nói, như vậy là đã cố ý nói láo. 
Khanh hãy cắt lưỡi của nó rồi cho nó một ngàn đồng tiền vàng đề bù lại con ngựa kia! 
Số tiền này ta sẽ cho khanh. 


Nhưng kẻ giữ ngựa liền cho Canda một số tiền rồi bỏ chạy vì sợ bị cắt lưỡi! 
Rồi đến con trai của người thơ đan giỏ nói: 

- Tâu Thiên tử, người này là kẻ sát nhân đã giết chết cha tôi. 

- Có thật như vậy chăng, này Canda? 

- Tâu Thiên tử, xin hãy nghe thần. 

Rồi Canda thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng. Vua gọi người thợ kia: 

- Nay ngươi muốn gì? 

- Tâu Thiên tử, tôi muốn có được cha tôi! 


- Này Canda, người này cần có một người cha. Nhưng khanh không thể đem lại cho 
nó người cha đã chêt, vậy hãy đem mẹ của nó về nhà khanh và trở thành cha nó. 


Con người đan g1ỏ VỘI nói: 

- Thưa ngài, chớ phá vỡ gia đình người cha đã chết của tôi! 
Nói xong anh ta cho Canda một số tiền rồi bỏ chạy. 
Gàmani đã thắng các vụ kiện nên hoan hỷ rồi thưa với vua: 


- Tâu thiên tử, thần có nhiều vấn đề của nhiều người muốn hỏi Thiên tử. Thiên tử có 
băng lòng cho thân nói không? 


- Hãy nói đi, này Canda. 


Canda theo thứ tự đảo ngược bắt đầu từ vấn đề các thanh niên Bà-la-môn trở về trước 
và kế ra từng vấn đề một. 


Nhà vua lần lượt trả lời. Đối với vấn đề đầu tiên, khi nghe xong, vua đáp: 


- Thuở trước, tại chỗ họ ở, có một con gà biết gáy đúng giờ. Khi nghe tiếng gà gáy, họ 
thức dậy, lấy các bài chú ra đọc lớn tiếng cho đến khi trời sáng. Do đó họ không quên 
mất điều đã học. Nhưng nay tại chỗ họ ở, có một con gà trồng. gáy không đúng giờ. 
Nó gáy vào lúc còn đêm khuya hay đã quá sáng. Khi nghe tiếng gà gáy trong đêm 
khuya, họ thức dậy, lấy các bài chú ra học, nhưng quá buồn ngủ nên không thê đọc 
được. Rồi khi nghe tiếng gà gáy quá sáng họ thức dậy, nhưng không còn thì giờ tụng 
chú nữa. Do vậy, họ không nhớ rõ những điều đã học. 


822 


Khi nghe vấn đề thứ hai, vua trả lời: 


- Những người ấy thuở trước hành trì Sa-môn pháp và chuyên tâm chuẩn bị các đề tài 
thiền định. Nhưng bây giờ họ từ bỏ Sa-môn pháp, và chuyên tâm vào các việc không 
nên làm. Các trái cây sanh ở trong vườn được họ lấy đem cho các người hầu hạ. Còn 
họ sống bằng tà mạng, thay phiên nhau đi khất thực. Do hòa hợp với nhau như trước, 
chuyên tâm hành trì các Sa môn pháp, thì các trái cây v.v... của họ sẽ ngọt như cũ. Các 
vị tu khổ hạnh ấy không biết trí tuệ của các vua chúa. Hãy bảo họ hành trì pháp Sa- 
môn chân chánh. 


Khi nghe vấn đề thứ ba, vua nói: 


- Những rắn chúa ấy thường hay cãi nhau nên nước hồ trở thành đục. Nếu chúng hòa 
hợp với nhau như trước thì nước sẽ trở lại trong. 


Khi nghe vấn đề thứ tư, vua nói: 


- Nữ thân cây ấy trước kia bảo vệ các người đi qua lại khu rừng, do vậy nhận được 
nhiêu đô hiên cúng khác nhau. Nay nữ thân cây ây không bảo vệ họ nên không nhận 
được đô hiên cúng thượng hạng. Nữ thân hay dặn nàng bảo vệ những người đi lên khu 
rừng ây. 


Khi nghe vân đê thứ năm, vua nói: 


- Dưới gò môi mà con chim đa đa ấy đậu và hót với giọng khả ái có một cái ghè lớn 
chứa châu báu. Hãy đào lên và lây ghè ây. 


Khi nghe vân đê thứ sáu, vua nói: 


- Dưới gốc cây mà con nai ấy có thể ăn cỏ tức là trên cây có một ong mật lớn. Con nai 
ây thèm ăn thứ cỏ được mật rớt dính vảo, nên nó không có thê ăn các thứ cỏ khác. 
Khanh hãy lây tô ong, gửi phân mật tôt nhât cho ta. Khanh ăn phân còn lại. 


Khi nghe vần đề thứ bảy, vua hỏi: 


- Dưới gò mối mà con rắn ấy ở có một ghè lớn chứa châu báu. Con rắn ấy sông ở đó 
để bảo vệ châu báu ấy. Do vậy, khi nó bò ra, vì lòng tham châu báu, thân nó bám chặt 
vào hang. Nhưng khi kiếm thức ăn xong, thân không còn bám chặt vào hang vì tham 
châu báu, nên nó bò vào thật mau và mạnh. Hãy đào ghè châu báu ấy lên và cất giữ 
kỹ. 


Khi nghe vấn đề thứ tám, vua nói: 


- Giữa làng người chồng và làng cha mẹ của thiếu phụ ấy, có một ngôi nhà của tình 
nhân thiếu phụ ấy. Nàng nhớ tình nhân, không thể ở trong nhà người chồng, và vì 
luyến ái tình nhân, nàng nói nàng sẽ đi thăm cha mẹ. Nàng đi đến sống vải ngày trong 
nhà của tình nhân, rồi nàng đến nhà cha mẹ. Sau khi ở đây vài ngày, nàng lại nhớ tình 
nhân, bèn nói nàng sẽ đi về nhà chồng, và nàng lại đi đến nhà của tình nhân. Khanh 
nói cho thiếu phụ ấy biết rằng còn có pháp luật của nhà vua. Bảo nàng phải sống với 


823 


người chồng. Nếu không, vua sẽ truyền bắt nàng và nàng sẽ không còn mạng sống 
nữa. Hãy nói cho nàng biệt phải cần thận! 


Khi nghe vấn đề thứ chín, vua nói: 


- Người phụ nữ ấy trước kia thường lấy một số tiền từ tay một người đàn ông nào, thì 
nàng không đi với người khác cho đến khi nàng đã để anh ta hưởng lạc xứng với số 
tiền “kia. Do vậy trước kia nàng đã nhận được nhiều tiền. Nay nàng đã từ bỏ nguyên 
tắc ấy của mình. Khi chưa từ giã một người mà nàng đã nhận tiền, nàng lại lấy tiền từ 
một người khác! Do vậy, nàng không có tiền vì không ai tìm đến nàng nữa. Nếu nàng 
duy trì nguyên tắc cũ của mình, sự việc sẽ giống như trước kia. Hãy bảo nàng duy trì 
nguyên tắc cũ của mình! 


Khi nghe vấn đề thứ mười, vua nói: 


- Người thôn trưởng ấy trước kia xử kiện đúng pháp và bình đăng, do vậy được mọi 
người thương mến và thích thú. Vì thích ý, họ biếu anh ta nhiều quả tặng. Nhờ đó anh 
ta đẹp trai, có tài sản, và danh vọng. Nay anh ta thích nhận tiền hối lộ và xử kiện 
không đúng pháp. Do vậy, anh ta trở thành nghèo nàn, khốn khô và bị bệnh vàng da. 
Nếu anh ta xử kiện đúng pháp như trước, mọi việc trở lại giống như trước. Anh ta 
không biết sự có mặt của vua chúa trong nước này. Hãy bảo anh ta phải xử kiện đúng 


pháp. 


Như vậy Gàmani-Canda đã thuật lại tất cả vấn đề được nêu trên. Với trí tuệ của mình, 
vua đã giải quyết tất cả vấn đề ấy như đức Phật nhất thiết trí và ban cho Gàmani- 
Canda nhiều tài sản. Và ngôi làng Canda ở được vua ban thưởng ông ta như là một 
tặng vật anh cho một vị Bà-la-môn. Rồi vua bảo đưa ông ta đi về. 


Canda ra khỏi thành, nói lại các câu trả lời của Bồ-tát cho các thanh niên Bà-la-môn, 
các vị khô hạnh, con rắn chúa và nữ thần cây. Sau đó ông ta lấy tài sản chôn tất cả tại 
chỗ chim đa đa đậu. Rồi ông ta lấy tổ ong mật từ thân cây mà dưới đó con nai ăn cỏ và 
gởi mật về dâng vua. Ông ta phá vỡ gò mối tại chỗ con rắn ở, thâu lượm tài sản chôn 
cất, và thuật lại cách vua trả lời cho người thiếu phụ, người kỹ nữ và người thôn 
trưởng. 


Rồi Canda đi về làng của mình với danh vọng lớn, và sống tại đấy cho đến hết đời, rồi 
đi theo nghiệp của mình. Còn vị vua có mặt sáng như gương ấy trọn đời làm các công 
đức như bồ thí v.v... và sau khi mạng chung, ngài đi lên cõi trời làm đông đảo hội 
chúng chư Thiên. 


Bậc Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai có đại trí tuệ mà thuở trước cũng đã 
có đại trí tuệ như vậy. 


Sau khi kế Pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều 
người chứng quả Dự lưu, Nhất lại, Bát lai, quả A-la-hán. Rồi Ngài nhận điện Tiên 
thân: 


824 


- Lúc bấy giờ, Gàmani-Canda là Ànanãa, còn vị vua có mặt sáng như gương ấy là Ta 
vậy. 


-ooOoo- 


258. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MANDAHÀTÀ 
(Tiên thân Mandahàtà) 


Dâu có được bao nhiêu..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về chuyện một Tỷ-kheo thối thất tỉnh 
tân. 


Nghe nói Tỷ-kheo ấy đi khất thực ở Xá-vệ, thấy một nữ nhân trang sức đẹp đẽ và sanh 
tâm luyện ái. Các Tỷ-kheo đưa vị áy đến Chánh Pháp đường và trình diện với bậc 
Đạo Sư: 

- Bạch Thế Tôn, đây là một Tỷ-kheo thôi thất tỉnh tắn. 

Bậc Đạo Sư hỏi vị ấy: 

- Có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn? 

Vị ấy nói: 

- Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này T)-kheo, ngay trong khi ông còn đang ở trong gia đình, ông có bao giờ thỏa 
mãn được ái dục này chăng? Ái dục giông như biên cả, rất khó làm đây. Thuở trước 
có những vị Chuyên luân vương ngự trị trên bốn đại châu với hai ngàn đải vây quanh, 
bao trùm cả loài người, ngay cả khi ngự trị chư Thiên của bồn Đại Thiên Vương, hay 
ngự trị chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, hoặc trên thiên giới của Ba mươi vị Thiên 
chủ Đề Thích, các vị áy cũng không thê nào thỏa mãn được ái dục của mình, rôi mệnh 
chung trước khi có thê thực hiện được việc áy. Vậy làm sao ông có thê thỏa mãn ái 
đục này được? 

Nói xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, trong những thời đại tối sơ của thế giới, vua Mahàsammata có mặt ở đời. 
Vua có con trai tên là RoJa. RoJa có con trai tên là VararoJà. Vararojà có con trai tên là 
Kalyàna. Kalyàna có con trai tên là Varakalyàna. Varakalyàna cón con trai tên là 
Uposatha. Uposatha có con trai tên là Mandhàtà. Mandhàtà có đầy đủ bảy báu vật, bốn 
thần đồng và là bậc Chuyên luân vương trị vì quốc độ. 


825 


Khi tay trái vua co lại, và vỗ nhẹ tay mặt, thì cơn mưa bảy báu vật rơi xuống, ngập 
đến đầu gối, như một cơn mưa dông từ trời đồ xuống. Vua thật là một người kỳ điệu 
hy hữu. Ngài làm hoàng tử trong tám mươi bốn ngàn năm, làm phó vương cũng trong 
tám mươi bốn ngàn năm, làm vị Chuyển luân vương cũng trong tám mươi bốn ngàn 
năm. Tuổi thọ của ngài thật là vô lượng. 


Một hôm, vì không thỏa mãn được ái dục, vua tỏ lộ vẻ bất mãn. Các đình thần thưa: 
- Tâu thiên tử, sao Thiên tử lại bất mãn? 


- Khi xét đến sức mạnh công đức của ta, thì vương quốc này đề làm cái gì? Có trú xứ 
nảo tôt đẹp khả á1 hơn chăng? 


- Tâu Đại vương, có Thiên giới. 


Vì thế vua chuyên vận hành xe báu, cùng với hội chúng đi lên Thiên giới Bồn Thiên 
vương. Bồn vị đại vương, với vòng hoa, và hương thiên giới cầm tay; với thiên chúng 
vây quanh đi đến nghênh đón vua, cùng lên thiên giới của chư vị và giao thiên giới ấy 
cho vua trị vì. 


Vua cùng với hội chúng của mình trị vì thiên giới ấy trong một thời gian đài, nhưng 
tại đây, vua không thê thỏa mãn ái dục và bắt đầu lộ vẻ bât mãn. 


Bốn Thiên vương hỏi: 
- Tâu Đại vương, sao Đại vương lại bất mãn? 
- Có trú xứ nào đẹp hơn cõi trời này chăng? 


- Tâu thiên tử, chúng tôi giống như người hầu hạ của cõi trời trên! Cõi trời Ba mươi 
ba còn đẹp hơn cõi này nhiêu! 


Mandhàtà chuyên bánh xe báu, với hội chúng của mình vây quanh đi tới, hướng mặt 
về cõi trời Ba mươi ba. Thiên chủ Đê Thích, với vòng hoa và hương trời câm tay, với 
Thiên chúng vây quanh, đi đên nghênh đón, hướng dẫn vua và nói: 


- Tâu Đại Vương, hãy đi tới. 


Vào thời Vua cha đang du hành ở thiên giới giữa hội chúng chư thiên, thì thái tử của 
ngài vận chuyên bánh xe báu đi xuông cõi người và ngự vảo kinh thành của mình. 


Đề Thích đưa Mandhànà đến cung điện cõi trời Ba mươi ba, chia một nửa vương quốc 
dâng vua này. Từ đấy trở đi hai vị cùng trị vì cõi trời. Thời gian trôi qua như vậy cho 
đến khi Đế Thích đã sống ba mươi sáu triệu năm rồi mệnh chung và tái sánh cõi 
người. Theo cách thức này ba mươi sáu vị Đế Thích đã lần lượt mệnh chung. 
Mandhànà với hội chúng của mình trị vì cõi trời. Như vậy với thời gian trôi qua, lòng 
ái dục của vua càng tăng thịnh. Vua nghĩ: "Một nửa vương quốc có nghĩa gì đôi với ta. 
Ta sẽ giết Để Thích và ngự trị toàn vương quốc". Nhưng vua không thê giết. Đề Thích 
được. Ái dục này là nguôn gốc tai họa của vua. Do vậy, thọ mạng của vua bắt đầu suy 
giảm. Tuổi già xâm chiếm thân ngài. Nhưng một thân người không có thê tan rã trên 
CỐI trỜI. 


826 


Từ Thiên quốc, vua rơi xuống và đi vào một công viên. Người giữ công viên thấy vua 
liền báo tin cho hoàng gia. Họ liền đến nơi soạn một chỗ nằm cho ngài trong công 
viên, và vua năm xuống trong sự mệt mỏi. Các đình thần hỏi: 


- Tâu Thiên tử, khi Thiên tử mệnh chung. Thiên tử sẽ nói lên lời dặn dò gì? 

- Sau khi ta mệnh chung, hãy nói cho quần chúng lời đặn này của ta: Đại vương 
Mandhàta lên ngôi làm vị chuyên luân vương, trị vì bốn đại châu lục được vây quanh 
với hai ngàn hòn đảo, đã trị vì cõi trời Bồn Thiên vương trong một thời gian dài bằng 
tuôi thọ của ba mươi sáu vị Đê thích, nay đang mệnh chung. 

Nói vậy xong, vua mệnh chung và đi theo nghiệp của mình. 


* 


Sau khi kế câu chuyện quá khứ, bậc Đạo Sư đọc những bài kệ này: 

Dâu có được bao nhiêu 

Mặt trăng và mặt trời 

Chiếu sáng khắp mọi phương. 

Tất cả là nô lệ. 

Của vua Man-dhà-nà, 

Cùng tất cả chúng sanh 

Sóng nương tựa cõi đất, 

Đầu thuộc quyên Đại vương. 

Dâu có mưa tiền vàng, 

Vẫn không thỏa ái dục, 

Dục ít vị, khổ nhiễu, 

Bậc trí ý thức vậy. 

Ngay cả các thiên dục 

Cũng không đem an lạc, 

Đệ tử bậc Chánh giác 

Chỉ thích ái diệt tận. 
Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị 
Tỷ-kheo thôi thất và nhiêu vị khác đặc quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Thời ấy, Đại vương Mandhànà là Ta vậy. 


-ooOoo- 


S27 


259. CHUYỆN ÁN SĨ TIRÌTA-VACCHA 
(Tiên thân Tirìta-Vaccha) 


Con thấy hạng người này..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về Tôn giả Ànanda được cúng dường 
một ngàn tấm }, năm trăm tấm từ tay các cung nữ của vua Kosala và năm trăm tấm từ 
chính tay vua. 


Hoàn cảnh chuyện này đã được diễn tả trong Tiền thân Guna, số 157. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn ở nước Kàsi. Đên ngày lễ đặt tên, Bô-tát được gọi là Tirìtavaccha. 


Đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài nghệ ở Takkasilà, sau đó lập gia đình. Khi 
cha mẹ mệnh chung, Bồ-tát quá xúc động nên từ bỏ gia đình, xuất gia trở thành vị ần 
sĩ, tự nuôi sống bằng các thứ rễ cây và trái... ở trong rừng và trú tại đấy. Trong khi Bồ- 
tát sống tại đấy, thì ở biên giới Bà-la-môn có một cuộc dây loạn. Chính vua cầm quân 
đi ra biên địa nhưng thua trận. Vua hốt hoảng vì sợ chết nên leo lên lung voI và bỏ 
chạy, theo con đường ven núi đi lang thang trong rừng. Vào buổi sáng, trong khi 
Tiritavaccha đi tìm các loại trái cây thì vua đi đến am thất của Bồ-tát. Vua nghĩ: "Đây 
là trú xứ của các vị ẩn sĩ khô hạnh", nên vua xuống VoI, mệt mỏi vì gió và nẵng. Vua 
khát nước liền tìm kiếm ghè nước để uống nhưng không thấy. Vua men theo đường 
kinh hành, và thấy một giếng nước nhưng không tìm ra sợi dây gàu đề kéo nước lên. 
Không chịu đựng nồi cơn khát nước, vua bèn lấy sợi dây nịt bụng con voi, cột dây vào 
thành giếng và sau đó cột dây vào chân của mình. 


Vau leo xuống giếng nhờ dây nịt, nhưng dây nịt không đủ dài nên vua lấy thượng y 
cột vào đầu đây nịt để leo xuống, và cũng không tới mặt nước. Vua lấy ngón chân 
chạm đến nước, cũng không uống nước được, liền nghĩ: "Nếu không giải khát được, 
thà chết còn hơn", vua thả mình rơi xuống giếng, uống cho đến thỏa thích nhưng rồi 
không thể leo lên giếng được, bèn đứng tại chỗ ấy. 


Con vơi được khéo huấn luyện, không đi chỗ khác, nó nhìn xuống vua và cũng đứng 
đợi vua. 


Vào buổi chiều, Bồ-tát đem các trái cây về, và thấy con voi liền nghĩ: "Nhà vua đã đến 
đây. Nhưng sao chỉ thấy con voi được nai nịt ở đây? Có việc gì vậy?" Vì thế, Bồ-tát đi 
đến con voi. Con voi biết Bồ-tát đi đến gần, liền đứng qua một bên. Bồ-tát an ủi vua 
và nói: "Thưa Đại vương, chớ sợ hãi". Bồ-tát cột một cái thang kéo vua lên, xoa bóp 
thân vua, bôi dầu, cho vua tắm, mời vua ăn các trái cây v.v... và cởi áo giáp cho con 
VOI. 


Vua nghỉ tại đấy hai, ba ngày, rồi mời Bồ-tát nhận lời đến thăm vua và ra đi. Quân đội 
của vua đóng trại không xa thành phô, thây vua đi đên liên vây quanh vua. 


828 


Còn Bồ-tát, sau một tháng rưỡi, đi đến Ba-la-nại và trú tại công viên. Sáng hôm sau, 
Bồ-tát đi đến cung vua khất thực. Lúc ấy vua mở rộng cánh cửa sô lớn và đang nhìn 
xuống sân, thấy Bồ-tát, nhận ra ngài, liền từ lâu đài đi xuống, và đảnh lễ ngài. Rồi vua 
đưa Bồ-tát vào phòng hội lớn, đặt ngài ngồi trên long sảng, có một lọng trắng che phía 
trên, mời ngài dùng món ăn dành riêng cho mình. 


Sau khi ăn xong, vua đưa Bồ-tát về công viên, bảo xây dựng một con đường kinh 
hành có mái che nẵng, một tịnh thất cho Bồ-tát và hiến cúng đây đủ các vật dụng cần 
thiết của một vị xuất gia. Sau khi giao Bồ-tát cho người giữ vườn chăm sóc, vua đảnh 
lễ Bồ-tát rồi ra đi. Từ đấy Bô-tát ăn tại cung vua. Vua hết sức tôn trọng và cung kính 
Bô-dát. 


Nhưng các đình thần không chịu nỗi việc như vậy, họ nói: 
- Nếu một người lính được hưởng vinh dự như vậy thì nó làm được gì? 
Rồi họ đi đến gặp vị phó vương và nói: 


- Thưa Thiên tử, Đại vương của chúng thần quá ái mộ một vị tu khô hạnh, không biết 
Đại vương thây được gì ở vị ây. Xin ngài bàn luận với Đại vương về vân đề này. 


Vì phó vương bằng lòng cùng với đình thần đến gặp vua, đảnh lễ và đọc bài kệ đầu: 
Con thấy hạng người này 
Không có chút trí tuệ, 
Nó không phải bà con, 
Cũng không phải bạn vua, 
Tại sao ẩn sĩ này, 
Với ba cây que nhỏ, 
Tì-ri-ta-vac-cha, 
Lại được ăn thượng vị? 
Nghe như vậy, vua nói với hoàng tử: 


- Này con thân, trước kia khi cha đi đến biên địa đánh giặc và thất trận, cha đã không 
về hai ba ngày con có nhớ chăng? 


Hoàng tử trả lời: 

- Con có nhớ. 

Vua nói: 

- Lúc ấy cha nhờ người này cứu mạng sống. 


Rồi vua kế toàn câu chuyện cho hoàng tử nghe. Vua nói: 


829 


- Này con thân, nay người cứu mạng cha đến với cha. Dầu cha có cho vị ấy cả vương 
quôc, cha cũng không thê đên đáp công đức của ngài. 
Và vua đọc các bài kệ: 

Trong khi ta gặp nạn, 

Vì chiến đấu thất bại, 

Ta chỉ có một mình, 

Chính vị ấy đưa tay, 

Trong rừng sâu ghê rợn, 

Nhờ vị Ấy, ta thoát, 

Ra khỏi cảnh khó khăn, 

Cơn đau khổ vây chặt. 

Nhờ sự giúp đỡ này 

Ta đã trở về đây, 

Thoát khỏi hàm thần chết, 

Trở lại với đời sống, 

Này hoảng tử con thân, 

Tì-ri-ta Vac-cha 

Xứng đáng được lợi dưỡng, 

Hãy cúng dường tài sản 

Cùng các lễ tế đàn. 
Như vậy vua nói lên công đức của Bồ-tát, như làm trăng mọc lên giữa hư không. Và 


các công đức của Bồ-tát được tuyên dương khắp mọi nơi, nên ngài nhận được nhiều 
quyên lợi dưỡng và lòng kính trọng. 


Từ đấy về sau, vị phó vương hay các đình thần, hay bất cứ ai khác đều không dám nói 
: bài: Bồ-tát với vua và vua vâng theo lời dạy của Bồ-tát, làm công đức như bồ thí 

. rồi khi mệnh chung đi lên làm đông đảo hội chúng thiên giới. Còn Bồ-tát đạt 
đa các Thắng trí và Thiền chứng, cuối cùng được sanh lên cõi Phạm thiên. 


x 
Rồi bậc Đạo Sư nói thêm: 
- Các bậc hiển trí thời xưa cũng đã có lòng giúp đỡ. 
Sau khi kề Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Tì Tên thân: 
- Lúc bấy giờ nhà vua là Ànanãa, còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


-ooOoo- 


830 


260. CHUYỆN SỨ GIÁ CỦA CÁI BỤNG 
(Tiên thân Duta) 


Vì mục đích cái bụng..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sự kể về một Tỷ-kheo tham lam (Câu chuyện 
này sẽ được trình bày trong chương sáu, số 395). Bậc Đạo Sư nói với vị ấy: 


- Này T)-kheo, không phải chỉ nay ông mới tham ăn. Thuở trước, ông cũng đã vậy rồi. 
Do lòng tham ông đã bị gươm chém đấu. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm hoàng tử. Khi 
đến tuôi trưởng thành, hoàng tử học các tài nghệ ở Takkasilà. Sau khi phụ thân mất, 
hoàng tử lên ngôi vua, và rất ham thích các món cao lương mỹ vị nên được gọi là Vua 
thích Mỹ vỊ. 


Người ta nói vua dùng các món ăn một cách hoang phí đến độ chỉ một đĩa cơm cũng 
đã tiêu. hết một trăm ngàn đồng tiền vàng. Khi ăn, vua không ăn trong nhà vì muôn 
cho quần chúng trông thấy các buổi ăn sáng hoang phí của mình, vua truyền dựng một 
cái đình được trang hoảng châu báu tại cửa cung và đến giờ ăn vua bảo trang hoàng 
ngôi đình ấy. Rồi vua ngồi trên long sàng toàn bằng vàng có lọng trắng che phía trên. 
Hai bên có các công chúa vây quanh, vua dùng các món ăn có trăm vị tuyệt hảo trong 
các đĩa vàng, trị giá trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Bây giờ có một người tham ăn nhìn sự hoang phí trong cách ăn uống của vua và thèm 
muốn đồ ăn ấy. Không thể đè nén cơn thèm, anh ta tìm ra một phương tiện, liền mặc 
áo nai nỊt quanh bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên cao vả la lớn tiếng: 


- Tâu Đại Vương, tôi là sử giả! Sứ giải 

Rồi anh ta chạy đi đến gần vua. Lúc bấy giờ, trong quốc lộ ấy, nếu người nào nói: Tôi 
là sứ giả, thì không ai ngăn cản người ấy. Do vậy dân chúng chia ra làm hai, nhường 
chỗ cho anh ta đi qua. Anh ta chạy thật mau đến trước vua chụp lấy một miếng cơm từ 
dĩa của vua và bỏ vào miệng. Một vệ sĩ tuốt gươm ra định chém đầu anh ta. Nhưng 
vua ngăn cản vị ấy và nói: 


- Chớ chém. 
Rồi vua bảo anh ta: 
- Chớ sợ gì cả, hãy ăn đi! 


Sau khi rửa tay, anh ta ngôi xuông. Cuôi bữa ăn, vua cho anh ta uông nước và ăn trâu 
của vua, rôi hỏi: 


- Này người kia, vậy ngươi là sứ giả của a1? 


831 


- Thưa Đại vương, tôi là sứ giả của lòng tham. Tôi là sứ giả của Đại vương. Chính 
lòng tham sai tôi đên đây. 
Nói vậy xong, anh ta đọc hai bài kệ: 
Vì mục đích cái bụng, 
Người ta đi thật xa, 
Đi đến cả kẻ thù, 
Đề cầu xin ân huệ, 
Tôi đây là sứ giả 
Của chính cái bụng mình. 
Xin chớ phẫn nộ tôi, 
Ôi, chúa tế vương xa, 
Suốt cả ngày lần đêm, 
Mọi người trên đời này, 
Đầu rơi vào uy lực 
Của cái bụng tham ăn. 
Vua nghe nói vậy liền phán: 
- Sự thật là vậy. Những người này là sứ giả của cái bụng. Chúng bị tham dục chỉ phối, 
nên chúng phải đi khắp nơi. Kẻ này đã nói lên thật khéo léo làm sao! 
Vua bằng lòng với người ấy, và đọc bài kệ thứ ba: 
Hõi này Bả-la-môn, 
Ta ban thưởng cho ông 
Một ngàn con bò cái đỏ, 
Một bò đực thêm vảo, 
Đây là phần quà tặng 
Giữa sứ giả với nhau, 
Vì tất cả chúng ta 
Là sứ giả cái bụng! 
Nói vậy xong, vua tiếp: 
- Ta vừa nghe một điều mà trước kia ta chưa từng nghe hay từng nghĩ đến do vị đại 
nhân này nêu ra. 


Vua hoan hỉ ban cho anh ta danh vọng lớn! 


832 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo su giảng các Sự thật, và cuối bài giảng ấy, vị 
Tỷ-kheo tham ăn đã đäc quả Bắt lai và nhiều người khác đặc các quả kía. 


Rồi ngài nhận điện tiên thân: 


- Lúc bấy giờ, người tham ăn ấy là vị Tỷ-kheo tham lam này, còn vị vua thích cao 
lương mỹ vị là Ta vậy. 


-ooOoo- 


833 


PHẢM KOSYA 


261. CHUYỆN HOA SEN 
(Tiên thân Paduma) 


Như tóc râu bị căt..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một số Tỷ- -kheo cúng dường vòng 
hoa tại cây bô đề Ànanda. (câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Kalinga, số 
479). 


Cây này được gọi là cây Bô-đề Ananda, vì Trưởng lão Ananda đã trông cây ấy. Tin về 
cây Bồ-đê được trưởng lão Ananda trông ở công tịnh xá Kỳ Viên truyễn đi khắp cỗi 
Diêm-phù-đề (Ấn độ). 


Một số Tỷ-kheo ở thôn quê muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề Ànanda. Họ đi 
đến đảnh lễ bậc Đạo Sư, và ngày hôm sau họ lại ẩi vào thành Xá-vệ, đến con đường 
bán hoa sen xanh. Nhưng không nhận được vòng hoa nào, họ liền đi đến Tôn giả 
Ảnanda và thưa: 


- Thưa hiển giả, chúng tôi muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bô-để, và ấi đến con 
đường bán hoa sen xanh, nhưng không nhận được một vòng hoa nào cả. 


VỊ trưởng lão nói: 
- Tôi sẽ đem hoa đến. 


Rồi trưởng lão ải đến con đường bán hoa sen xanh, và nhận được nhiều bó hoa sen 
xanh đem về cho các Tỷ-kheo áy. Các vị này láy các bó hoa áy và làm lề cúng dường 
cây Bô-để. 


Biết được tin này, các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường nói lên lời tán thản các 
công đức của Trưởng lão Ánanđa: 


- Thưa các Hiền giả, các Tỷ-kheo ở thôn quê ít phước đức, nên đã đi đến con đường 
bán hoa sen xanh mà không nhận được vòng hoa nào. Còn Trưởng lão Ananda đi đên 
sau lại đem về nhiêu bỏ hoa. 

Bậc Đạo Sư đến và hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông nay hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì? 

Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay những người ăn nói khéo léo nhận được vòng 
hoa, mà thuở trước họ cũng đã nhận được như vậy. 


834 


Rôi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ. 
* 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nal, Bồ-tát là một vị triệu phú. Trong 
thành có một hô sen thường nở hoa. Một người có lỗ mũi sứt canh giữ cái hô ây. 
Một hôm, một ngày hội lớn được tổ chức ở Ba-la-nạai, ba người con trai của triệu phú 
muôn đeo vòng hoa đê vui chơi lễ hội, liên bảo nhau: 
- Chúng ta sẽ tán tỉnh con người bị sứt mũi này và xin vài vòng hoa. 
Vì vậy, vào giờ người ấy hái hoa Sen, họ đi đến gần hồ và đứng đợi một bên. Một 
người trong bọn nói với người giữ hô ây qua bài kệ đâu: 

Như tóc râu bị cắt, 

Sẽ mọc lên như cũ, 

Cũng vậy, lỗ mũi ông 

Sẽ mọc lại như tóc, 

Nay tôi xin hoa sen, 

Hãy cho tôi một bông! 
Người giữ hồ tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ hai nói lên bài kệ thứ hai với 
người giữ hô ây: 

Như hột giống mùa thâu 

Được gieo trong thửa ruộng, 

Sẽ được mọc lên mau, 

Cũng vậy, lỗ mũi ông 

Ước mong sẽ mọc lên, 

Nay tôi xin hoa sen, 

Hãy cho tôi một bông! 
Người giữ hồ vẫn. tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài kệ thứ ba 
với người giữ hô ây: 

Hai đứa nói nhảm nhí, 

Chúng nghĩ được bông sen, 

Dầu nói có, nói không, 

Mũi cũng không mọc lại, 

Này bạn hãy cho tôi 


Hoa sen, tôi xin bạn! 


835 


Nghe lời anh ta, người giữ hồ sen nói: 


- Cả hai người này đều nói láo. Chỉ có bạn nói đúng sự thật. Bạn xứng đáng được các 
bông sen. 


Rồi người giữ hồ cho anh ta một bó hoa sen và đi về hồ của mình. 
* 

Khi bậc Đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân: 

- Lúc bấy giờ, con trai vị triệu phú nhận được hoa sen là Ta vậy. 


-ooOoo- 


262. CHUYỆN BÀN TAY MÈM MẠI 
(Tiên thân Mudupàni) 


Một bàn tay môm mạt..., 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kế về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tấn. Khi 
T)-kheo ấy được đưa đên Chánh pháp đường, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn? 
Vị ấy trả lời: 

- Có thật vậy. 

Bậc Đạo Sư nói: 


- Này 1)-kheo, không thể nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo dục vọng của chúng. 
Ngay cả các bậc hiển trí thuở xưa cũng không thể canh giữ các con gái của họ. Dẫu 
chúng đứng nắm tay cha, chúng vẫn chạy trốn theo người tình mà cha chúng không 
biết! 


Rôi bậc Đạo Sư k câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nai, Bồ-tát tái sanh ra làm con hoảng 
hậu chánh cung. Đên tuôi trưởng thành, Bô-tát học các tài nghệ ở Takkasià, và khi 
phụ vương mệnh chung, ngài được đặt lên vương vị và trị nước đúng pháp. 


Bồ-tát nuôi dưỡng con gái mình và con trai của người chị trong nội cung. Một hôm, 
vua nói với đình thân: 


- Sau khi trằm qua đời, cháu trai trằm sẽ làm vua và con gái trằm sẽ làm hoảng hậu 
chánh cung. 


836 


Sau một thời gian, khi cả hai đều khôn lớn, Bồ-tát ngồi nói với các đình thần: 


- Trẫm sẽ đem về một công chúa khác cho cháu trai và sẽ gả con gái trằm cho một 
hoảng gia khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiêu bà con. 


Các đình thần đều đồng ý. 


Bồ-tát gởi cháu trai ra ở ngoài và ngăn cấm chàng ra vào nội cung. Nhưng cả hai 
người ây đã thương yêu nhau. Chàng trai nghĩ: "Không biệt có phương tiện gì đem 
công chúa ra ngoài? Á có phương tiện này". Chàng trai đem cho bà vú một món quả, 
bà vú hỏi: 


- Thưa hoàng tử, cần phải làm gì? 

Hoàng tử đáp: 

- Này vú, làm thế nào đề chúng tôi có cơ hội đưa nàng ra ngoài? 

- Lành thay, thưa hoàng tử. Đề tôi nói với công chúa rồi sẽ cho hoàng tử biết sau. 
- Lành thay, thưa vú. 

Rồi vú đi đến công chúa và nói: 

- Hãy đề tôi bắt những con chây trên đầu công chúa. 


Rồi bà đặt công chúa ngồi xuống một chiếc ghế thấp, và bà ngồi xuống một chiếc ghế 
cao hơn và kê đầu công chúa trên bắp về của mình. Trong khi bắt chấy, bà lấy móng 
tay gãi đầu công chúa. Công chúa hiểu: "Người này không gãi với móng tay của mình 
mà gãi với móng tay của hoàng tử, con trai của cô ta." Vì vậy, công chúa hỏi: 


- Này vú, vú có đi đến gặp hoàng tử không? 
- Thưa công chúa, có! 
- Hoàng tử đã nói gì với vú? 
- Thưa công chúa, hoàng tử hỏi có phương tiện gì để đưa công chúa ra ngoài. 
Công chúa nói: 
- Nếu hoàng tử là người hiền trí, hoàng tử sẽ biết. 
Rồi công chúa đọc lên bài kệ đầu. Đọc xong, nàng nói: 
- Này vú, hãy học thuộc bài kệ này và nói lại cho hoàng tử: 
Một bàn tay mềm mại, 
Con voi khéo huấn luyện, 
Và đêm tối trời mưa, 
Ấy là thời thích hợp. 


837 


Bà vú học thuộc lòng bải kệ ấy rồi đi đến hoàng tử. Chàng hỏi: 
- Này vú, công chúa nói gì? 
Bà đáp: 


- Không nói gì khác, chỉ gửi bài kệ này. Và bà vú đọc bài kệ. Chàng hiểu ý bài kệ liền 
nói với bà vú: 

- Thôi vú hãy về đi. 

Hoàng tử biết đúng đắn ý nghĩa bài kệ này, liền tìm một người hầu trẻ đẹp trai, có bàn 


tay mêm mại, và chuẩn bị công việc. Chàng lại hồi lộ người nài giữ vương tượng huấn 
luyện con voi ấy trở thành bình thản, rồi hoàng tử ngồi chờ đợi thời cơ đến. 


Đến ngày trai giới Bồ-tát thuộc phần đêm tối trời, ngay sau canh giữa, mưa rơi xuống 
từ một đám mây đen dày đặc. Hoàng tử nghĩ: "Đây là ngày công chúa muốn nói", rồi 
chàng leo lên con voi, đặt người hầu trẻ có bản tay mềm mại ấy ngồi trên lưng voi và 
ra đi. Ở phía đối diện cung vua, hoàng tử cho cột con voi vào bức tường lớn của cái 
sân châu rộng, rồi chàng đứng ở cửa số với thân bị ướt đẫm nước mưa. 


Bấy giờ vua canh giữ công chúa, không cho phép nàng ngủ chỗ nào khác, trừ một 


chiếc giường nhỏ gân vua. Công chúa nghĩ: "Hôm nay hoàng tử sẽ đến", vì vậy, nàng 
nằm xuống nhưng không ngủ. Rồi công chúa nói: 


- Thưa cha thân, con muốn tắm! 

Vua nói: 

- Hãy đi, này con thân. 

Vua nắm tay công chúa, dắt đến gần cửa sô, và nói: 
- Hãy tắm đi con! 


Rôi vua bông công chúa lên, đặt công chúa trên bệ đá hình hoa sen ở ngoài cửa sô, và 
năm một tay công chúa. 


Trong khi đang tắm, công chúa đưa tay cho hoàng tử. Hoàng tử cởi các chiếc vòng từ 
tay công chúa đeo vào tay người hầu trẻ, rồi bồng chàng trai trẻ ấy lên, đặt anh ta trên 
chỗ tượng hoa sen bên cạnh công chúa. Nàng năm tay người hầu trẻ ấy và đặt nó vào 
tay của phụ vương. Vua nắm tay anh ta và thả tay kia của mình và đeo chúng vào tay 
kia của người hầu trẻ, rồi đặt bàn tay ấy vào tay phụ vương và đi theo hoàng tử. 


Nhà vua cứ tưởng rằng người hầu trẻ ấy là con gái mình! Và khi tắm xong, vua cho 
anh ta năm trên long sàng, đóng cửa và niêm lại, sau đó đặt một người canh rôi vua đi 
ngủ. 


Vào sáng hôm sau, vua mở cửa thây cậu trai trẻ liên hỏi: 


- Sao lại thế này? 


838 


Cậu liền kế cách đi trốn của công chúa với hoàng tử! Vua rất thất vọng suy nghĩ: "Dầu 
ta có năm tay, cũng không thê canh giữ nữ nhân khỏi trôn được. Như vậy, không ai có 
thê canh giữ nỗi đàn bà". 
Rồi vua đọc bài kệ khác. 

Dầu lời nói dịu dàng 

Chúng không hè biết đủ, 

Chúng chìm, chìm sâu xuống, 

Rất khó làm đây tràn, 

Đàn ông hãy lánh xa, 

Chạy trồn chúng thật xa! 

Nếu chúng phục vụ aI, 

Vì dục hay tiền tài, 

Chúng thiêu sạch người ấy, 

Như chất đốt trong lửa. 
Nói vậy xong, Bồ-tát thêm: 
- Ta phải nâng đỡ cháu trai ta. 
Rồi vua làm lễ gả công chúa cho hoàng tử thật long trọng vinh hiên và đặt hoàng tử 
lên chức phó vương. Khi người cậu tức vua cha mạng chung, chàng lên kê vỊ. 

* 


Khi bậc Đạo sư kế Pháp thoại này. Ngài thuyết giảng các sự thậi. Cuối bài giảng ấy, 
vị Tỷ-kheo thôi thất đã đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân: 


- Lúc bấy giờ, nhà vua là Ta vậy. 


-ooOoo- 


839 


263. CHUYỆN TIỂU DỤC THAM 
(Tiên thân Culla-Palobhana) 


Không phải rẽ nước biển..., 


Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tỉnh tấn. Khi 
Tỷ-kheo ấy được đưa đên Chánh pháp đường, bậc Đạo Sư hỏi: 


- Có thật chăng ông thối thất tỉnh tấn? 
Vị ấy trả lời: 
- Sự thật là vậy. 
Bậc Đạo sư nói: 
- Các nữ nhân làm uế nhiễm ngay cả các bậc thanh tịnh thuở xưa. 
Rôi Ngài kế chuyện quá khứ. 
x 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nạt, vua không có con trai. Vua nói với 
các cung phi của mình: 


- Hãy cầu nguyện đề sanh con trai. 
Và họ liền cầu tự. 


Như vậy một thời gian dài trôi qua, Bồ-tát từ Phạm thiện giới đi xuống và nhập thai 
của bả hoảng hậu chánh cung. Vừa sanh xong, sau khi tắm, Bồ-tát được đưa cho một 
người vú khác. Khi chạm tay nữ nhân, Bồ-tát lại khóc, không giữ im lặng. Rồi Bồ-tát 
được đưa cho một người hầu đàn ông. Vừa được người đàn ông ấy bồng hài nhi liền 
1m lặng. 


Từ đấy trở đi, chỉ những người đàn ông ăm hài nhi qua lại. Khi bú sữa, họ nặn sữa rồi 
cho Bồ-tát uống, hay đặt một cái màn giữa hài nhi và bà vú. Sau một thời gian, Bồ-tát 
lớn lên, nhưng vẫn không thể nhìn nữ nhân. Vua cha làm cho Bồ-tát một chỗ ngồi 
riêng biệt và một thiền thất riêng bIỆt. 

Khi Bồ-tát lên mười sáu tuôi, vua suy nghĩ: "Ta không có một con trai nào khác. Còn 
đứa con trai này lại không hưởng thụ các dục, không muốn cai trị Vương quốc. Thật sự 
ta có đứa con trai như vậy đề làm gì?" 


Bấy giò, một kỹ nữ giỏi về múa, hát và nhạc, trẻ tuổi, có khả năng quyến rũ những 
người đàn ông mà nàng gân gũi. Nàng đên hâu vua và thưa: 


- Tâu Thiên tử, ngài đang nghĩ gì vậy? 


Vua kê lại sự việc ấy. Nàng kỹ nữ thưa: 


S40 


- Tâu thiên tử, hãy yên tâm! Thiếp sẽ quyến rũ hoàng tử và làm cho hoàng tử nếm 
hương vị của ải tình. 


- Nếu Nàng có thể quyến rũ con ta, một hoàng tử không hề biết đến hương vị đàn bà, 
thì khi con ta làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu! 


Nàng kỹ nữ ấy nói: 
- Tâu Thiên tử, trách nhiệm ấy là của thiếp. Thiên tử chớ lo lắng! 
Nói xong, nàng kỹ nữ đi đến những người đàn ông canh gác và nói: 


- Sáng sớm tôi sẽ đến đứng ở ngoài thiền thất gần phòng hoàng tử nằm và tôi sẽ hát! 
Nêu hoảng tử tức giận, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bỏ đi. Nhưng nêu hoảng tử lắng 
nghe thì hãy khen ngợi tôi. 


Họ bằng lòng. 


Sáng hôm sau, nàng đến đứng tại chỗ ấy và cất tiếng hát với giọng ngọt lịm. Rồi tiếng 
đàn êm dịu trồi lên không kém gì tiếng hát ngọt ngào. Hoàng tử năm lắng nghe. Ngày 
kế đó hoàng tử bảo kỹ nữ ấy đứng gân và hát; ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng 
trong thiền thất và hát. Ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng gần mình và hát. Như vậy, 
dần dần dục vọng khởi lên trong lòng hoàng tử và hoàng tử đi theo thói thường của 
người đời, biết được hương vị của ái tình, đến độ hoàng tử cằm gươm và đọa: 


- Ta không cho phép một ai khác thấy nữ nhân này! 


Hoàng tử chạy ra ngoài đường, đuôi theo các người đàn ông. Vua truyền bắt hoàng tử 
và thiêu nữ kia rôi đuôi họ ra khỏi thành. 


Hai người đi vào rừng, xuống. hạ lưu sông Hằng. Tại đó một bên là sông Hãng, một 
bên là biên, họ dựng lên am thất sống với nhau. Thiếu nữ ngồi trong chòi lá nấu các củ 
và rau. Còn Bề-tát mang củ quả từ rừng về. 


Một hôm, trong khi Bồ-tát đi tìm quả trong rừng, một ấn sĩ khô hạnh từ một đảo trên 
biên đi ngang qua hư không đề tìm đồ ăn khát thực, thấy khói, liền hạ xuống trước am 
thất. Thiếu nữ ây nói: 


- Hãy ngồi chờ cho đến khi nâu xong. 


Nàng mời vị khổ hạnh ấy ngồi xuống, và lấy vẻ duyên dáng của phụ nữ quyền rũ vị 
ấy, làm vị Lấy không thể thiền định và mất Phạm hạnh. Vị tu khổ hạnh ấy giống như 
Con qua gầy cánh không thê từ bỏ nàng, trọn ngày đứng tại đấy. Khi thấy Bồ-tát đi về, 
VỊ ấy liên chạy ra hướng biên thật mau. Bồ-tát nghĩ: "Đây chắc là một kẻ thủ", liên rút 
kiếm đuôi theo, còn vị tu khổ hạnh làm cử chỉ như muốn bay, liền rơi xuống biển. Bồ- 
tát suy nghĩ: "Vị khô hạnh này có lẽ đã đến đây ngang qua hư không, nay bị thối thất 
thiền định nên rơi xuống biển. Ta phải cứu vị ấy!" Vì vậy, vừa đứng trên bờ biên, Bồ- 
tát đọc những bài kệ này: 


Không phải rẽ nước biên, 


84I 


Nhưng với thần thông lực 
Ngài du hành qua đây 
Vào buổi mai thật sớm, 
Liên hệ ác nữ thần, 

Ngài phải chìm xuống biển. 
Làm mọi người thôi thất, 
Đầy mê hoặc huyền ảo, 
Quyến rũ người thanh tịnh 
Khiến họ chìm dần xuống. 
Kẻ trí biết nữ thần, 

Nên xa lánh, từ bỏ. 

Nữ nhân phục vụ aI 

Vì dục hay tiền tài, 

Chúng đốt sạch người ấy 
Như lửa thiêu hủy củi! 


Nghe lời Bồ-tát nói vậy, vị tu khô hạnh đứng giữa biển làm phát khởi thiền lực đã 


mắt, và bay lên hư không, rồi đi về trú xứ của mình. Bồ-tát suy nghĩ: "Vị tu khô hạnh 
này với gánh nặng như vậy, đã bay lên hư không như một nhúm bông. Ta cũng phải 
làm phát khởi thiên lực như vị ây đê có thê bay lên hư không". 


Vì vậy, Bồ-tát về am dẫn nữ nhân ấy trở lại với quần chúng rồi bảo nữ nhân ấy ra đi, 
còn mình lui vào rừng, dựng am thất tại một nơi xinh tốt, và làm vị ấn sĩ. Ngài chọn 
đề tài thiền định, rồi đạt các Thắng trí và các Thiền Chứng, về sau được sanh lên 
Thiên giới. 


* 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư giảng các Sự thái. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ- 
kheo thôi thất đã đắc quả Dự Lưu. Và Ngài nhận diện Tiền thân: 


- Thời ấy, hoàng tử không hê liên hệ với nữ thân là Ta vậy. 


-ooOoo- 


(Hết Tiểu Bộ, Tập V) 


-ooOoo- 


§42 


With bad advisors forever left behind, 
From paths of evIl he departs for etermty, 
Soon to see the Buddha of Limitless Light 

And perfect Samantabhadra's Supreme Vows. 


The supreme and endless blessings 
of Samantabhadra's deeds, 
I[ now unIversally transfer. 
May every living beIng, drowning and adrIft, 
Soon return to the Pure Land of Limitless Light! 


+ The Vows of Samantabhadra % 


I vow that when my life approaches 1ts end, 
All obstructions wIll be swept away; 
I will see Amitabha Buddha, 
And be born in His Western Pure Land of 
Ultimate Bliss and Peace. 


When reborn 1n the Western Pure Land, 
I wIll perfect and completely fulfill 
Without exception these Great Vows, 
To delight and benefit all beings. 


+ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra + 


DEDICA TION OE MERIT 


May the merit and virtue 
accrued from this work 
adorn Amitabha Buddha?s Pure Land, 
repay the four øreat kindnesses above, 
and relieve the suffering of 
those on the three paths below. 
May those who see or hear of these efforts 
generate Bodhi-mind, 
spend therr lives devoted to the Buddha Dharma, 
and finally be reborn together In 
the Land of Ultimate Bliss. 
Homage to Amita Buddhal 
1NAMO AMTTABHA 
Ð #.[ ïR E18 
(#EB2MIX : /J\illilSf#ff : ØiẪi+ - {178 › (1) &(1T) 
8‡ BỊ 3X ^ lát ke ípNý 
ê At7Tï1+LJ1nfä#—ft 4-E.+~ð-©-—†8 
Printed and donated for free distribution by 
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 
11F, No. 55, Sec. 1, Hang Chow South Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415 
Email: overseas@budaedu.org 
Website: http://www.budaedu.org 


Mobile Web: m.budaedu.org 
'This book is strictly for free distribution, it is not to be sold. 


KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN 
Printed in Taiwan 
S00 copies; September 2018 
VỊ269 - 16130 


